THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME II (C-D) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


612 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
elecromc or mechanical, Including photocopying and recording, or by any 
Information s(orage or retrieval system without the prior written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


613 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


614 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


615 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 
và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 


616 


Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


617 


COMMENDATION OE THE 
AUTHOR'ˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictionary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 1Š years to devote himse]lf in research, study and overcoming a 

lot of difficultiles to perfectly accomplish this diffIcult work. 

Thịs merit shows us a posifIive sp1rit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


618 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November Việt 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


620 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November Via , 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức Việt Nam 


621 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so mụuch pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings in the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumty, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I[ was filled with 
surprise and deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew 
very litfle about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to 
commumity and temple activities, he has been spending most of his precIous spare time fo 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictionary 1n a scientific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written 1n Vietnamese, tifled “Buddhism In 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharings with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of Buddhism 
and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to commend and praise the author”s merits for his accomplishment of 
this rare religlous and cultural work. This Is a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid In your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November mé 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


622 


LỜI GIỚI THIẾU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


623 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


624 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


625 


PREEFACE 


This book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet is helpful for those who want to know more about 
the truth of all nature and universe. AÀs I mentioned above, this 1s not a completely perfect 
work, so [ would very much appreciate and open for any commenfs and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all other 
sentilent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


626 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng 
không phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ 
ngữ Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


627 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sít down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside theIr precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my speclal gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportunity to thank the proof-reading committee for their 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues derived 
from this work to all sentient beings throughout the six paths in the Dharma Realms to rebirth 
in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


628 


Cảm Ta 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến khích 
tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp Anh 
Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí 
báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân 
thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude Ware, 
Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích Nguyên 
Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác 
Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng Thích Minh 
Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó khăn, 
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, Thích 
Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, Thích 
Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu 
Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiên, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn Liên đã 
khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu 
duyệt đọc phân Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư 
Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh 
Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, Minh Chính, 
Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí Thầy Cô Cựu 
Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô Võ Thị Ngọc 
Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yểm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nầy không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hổi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh 
trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


629 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that 
are often seen 1n Buddhist texts, wrItten in both Vietnamese and English. Like I said 
1n the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


630 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng 
dường lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông 
Lê Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và 
bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và 
các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


631 


Note on Languaøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây = Xẩy Sutra (skt=Sutta (p) 


Other siøns of reference. 


*% These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms  menfioned 
behind these two stars. 


632 


Advisory Committee 


1. Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

2. Most Venerable Thích Giác Nhiên 

3. Most Venerable Thích Chơn Thành 

4. Most Venerable Thích Giác Lượng 

5. Most Venerable Thích Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


Proofreading Committee 


IL English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


H. Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
- Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 
. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 
. Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 


CO 1C Y CA G9 Ea 


— C© 


` } = == =  = = 
CC `'C Cœ ¬Il CA +> CC) 


633 


22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 
27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 
28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 
30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 
33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


IH. Sanskrit/Pali— Phạn & Ba L¡ 


1l. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace In the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12 


13. 


14. 


15. 


16. 


634 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 
Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 
Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 


._ The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


.- Buddhist Dictionary, ÑNyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


A Popular Dictlonary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 


. Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lew1Is M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


l7: 


18. 


19. 


20. 


SẠP 


S225 


23. 


24. 


29. 


26. 


Tiện 


28. 


29. 


30. 


SIP 


2. 


2ó: 


635 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


TS N 


36. 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


636 


Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


51. 


2: 


BÊ 


54. 


39. 


56. 


Sóc 


58. 


)g: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


637 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunjJiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


VIP 


1: 


TỔ. 


74. 


To, 


76. 


J5 


78. 


19: 


80. 


61. 


82. 


63. 


64. 


85. 


66. 


638 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 19743. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


91, 


g2, 


93. 


94. 


95. 


96. 


D7. 


98. 


g9: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


639 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpocbhe, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


III. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121: 


122. 


640 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 
Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


| nh 


130. 


131. 


132. 


1343. 


134. 


135. 


136. 


l57: 


138. 


641 


Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


642 


Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 


1950. 

Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


643 


157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.  Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm ĐỊa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


644 


174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
I8I. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


645 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 
198. Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 


200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 
201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207.  Pagodas, Gods and Sprrts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


2Ä SE 


214. 


21iab 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


220: 


T24: 


224. 


?/Đ/aN 


646 


Buddhism A to Z. Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The PIioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


23L 


232. 


22s: 


234. 


2265 


236. 


2 o 


238. 


ZẠ0: 


240. 


647 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 1983. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


648 


241. Pen Portralts Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehli, 198S1. 


649 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August An 1949 to Mr. 
Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu in Vĩnh Long Province, a small town about 136 
kilometers southwest of Saigon, South Vietnam. He grew up In Vinh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise therr all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese 1n 1974 at Cantho Ủniversity. He was brought up In 
a Buddhist-tradition family. His grandparents and parents were devoted lay discIples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Califorma State Department of Rehabilitation as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilIfy 1s tO supervIse a unIt of 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Impressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
started to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictlonary” In 1966. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” in 2005. He 1s also the author of a serles of books 
wriften in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published in a 
near future: l. The Buddhaˆs Basic Teachings In Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


650 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

A Để Sa: Dipankara-Srijnana 

Ác: Devil 

Ác Thủ Không: Deny (v) the doctrine of Cause and Effect 
Ái dục: Craving 

Ái Ma: Demons of Lust and Attachment 

Ái nhiễm: Defiling attachment 

Ái Trước Mê: Delusion of love 

Ảo tưởng: Delusion 

Ẩm Quang: Drinking light 

Ẩm Tửu: Drinking wine 

Ân cha mẹ Thầy tổ: Debt to our parents and teachers 

Ân chúng sanh: Debt we owe all sentient beings 

Ân Phật: Debt to the Buddha 

Ân Tam Bảo: Debt to the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha) 
Ân thiện hữu tri thức: Debt to our spiritual friends 

Ấn Của Chư Đại Bồ Tát: Definitive mark 


B 

Ba mươi hai hảo tướng: Dvatrimsadvara-laksana 
Bác Tướng: Denial of appearance 

Bạc quỷ: Drought-ghost 

Bài thuyết giảng: Desana 

Bài thuyết giảng về lửa của Đức Phật: Discourse on Fire 
Bám víu: Clinsging 

Bát chu tam muội: Constantly Walking Samadhi 
Bất cộng pháp: Distinctive characteristics 

Bất Lạp Thứ: Disorderly sitting 

Bất sinh đoạn: Delusions no longer arise 

Bất Tử Giác: Desire for long life 

Bất Tương Ưng Pháp: Citta-viprayukta-samskara 
Bi mẫn: Compassion 

BI nguyện: Compasslonate vow 

BI tâm: Compassion mind 

Bi trí: Compasslon-Wisdom 

Bì phiển não: Delusions from external objects 


651 


Biên Niên Sử Pali: Dipavamsa 

Biến hóa pháp thân: Dharmakaya with unlimited powers of transformation 

Biệt Báo: Differentiated rewards 

Biệt Cảnh: Different realms, Different region 

Biệt Giải Thoát Giới: Differentiated rules of liberation 

Biệt Giáo: Different teaching, Differentiated teaching 

Biệt hướng viên tu: Cultivation of the perfect school 

Biệt Nghiệp: Differentiated karma 

Biệt thời nệm Phật: Call upon Buddha at special time 

Bói toán: Divination 

Bố Đại Hòa Thượng: Cloth-bag Monk 

Bố thí: Dana 

Bố thí Ba La Mật: Charitable Giving-Paramita, Dana paramita 

Bồ Đề pháp trí ma: Demon of phenomenon of enlightenment 

Bộ Chất Ngữ: Dhatukatha 

Bộ Pháp Tụ: Dhammasangani 

Bốn Nguyên Nhân Của Sự Chết: Death occurs in four ways 

Bổn phận đối với anh chị em, bà con, thân thích, và láng giểng: Duties of the head of 
the family toward relatives, kinfolk and neIghbors 

Bổn phận cha mẹ đối với con cái: Duties of parents toward children 

Bổn phận của chồng đối với vợ: Duties of the husband toward his wife 

Bổn phận chủ đối với công nhân: Duties of employer toward employee 

Bổn phận con cái đối với cha mẹ: Duties of children toward parents 

Bổn phận công nhân đối với chủ: Duties of employees toward their employer 

Bổn phận của Phật tử: Duties of a Buddhist 

Bổn phận của Phật tử đối với chư Tăng Ni: Duties of Buddhist adepts toward monks 
and nuns 

Bổn phận của Phật tử đối với các tôn giáo khác: Duties of Buddhists toward other 


religlons 
Bổn phận Tăng Ni đối với Phật tử tại gia: Duties of monks and nuns toward lay 
people 


Bổn phận của thầy đối với trò: Duties of the teacher toward his students 

Bổn phận của Thiện hữu tri thức đối với bằng hữu: Duties of a friend towards his 
good advisor (The Buddha and His Teachings) 

Bổn phận của tôi tớ đối với chủ: Duties of servants towards their master (The Buddha 
and His Teachings) 

Bổn phận của trò đối với thầy: Duties of the students to their teacher 

Bổn phận của tu sĩ và Bà-la-môn: Duties of Ascetics and Brahmins (The Buddha and 
His Teachings) 

Bổn phận của vợ đối với chồng: Duties of the wife toward her husband 


652 


C 

Cách cư xử không cung kính: Disrespectful behaviors 

Cách phát tâm Bồ Đề đúng đắn: Correct way of developing the Bodhi Mind 
Cách Sinh: Divided by birth 

Cảm Thành: Cam Thanh Zen Master 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục: Ching-te Ch'uan Teng Lu 

Cảnh Mệnh Nhật: Day of king”s accession 

Cận nhân: Direct cause 

Cận Tử Nghiệp: Death-proximate karma 

Câu hữu nhân: Co-operafIve causes 

Câu sinh khởi: Delusions arising from birth 

Câu Sinh Khởi Mê Hoặc: Delusions that arise naturally among people 
Câu sinh ngã chấp: Cling to the idea of self 

Cấu Nhiễm: Defilers 

Cẩu Giới: Dog-law 

Cẩu Trước Sư Tử Bì: Dog in the lionˆs skin 

Chánh báo: Correct recompense, Direct retribution, Direct reward 
Chánh Báo Y Báo: Direct retribution of individual”s previous existence and current 
environment 

Chánh định: Correct concentrated 

Chánh Nhân Phật Tánh: Direct cause of attaining the perfect Buddha-nature 
Chánh pháp: Correct dharma 

Chánh trí: Correct wIsdom 

Chánh tượng mạt: Correct-Semblance- Termination 

Chấm dứt khổ đau phiển não: Cessation of sufferings and afflictions 
Chân Không: Chan Khong Zen Master 

Chân lý tương đối: Conventional truth 

Chân ngôn: Chen-yen, Dharani 

Chân Nguyên: Chen-Yuan Zen Master 

Chân như tùy duyên: Conditioned Bhutatathata 

Chân thật hạnh: Conduct of true actuality 

Chấn Lãng: Chen-Lang 

Chấp có chấp không: Cling to existence and non-existence 

Chấp Kim Cang Thần: Deva holder of the Vajra 

Chấp trước: Cling to things as real 

Châu Hoằng: Chou Hung 

Châu Thới: Chau Thoi Temple 

Chế Đa Sơn Bộ: Caityaka 

Chết: Dead, Death 


653 


Chết là chắc chắn và tự nhiên: Death is certain and natural 

Chi Khiêm: Chih-Chien 

Chí Nhứt Thiết Xứ Hồi Hướng Của Chư Đại Bồ Tát: Dedication reaching all places 
Of great enlightening beings 

Chỉ: Calming 

Chỉ quán: Chih-Kuan 

Chỉ Quán Tâm Định Nhứt Xứ: Contemplation by stop thinking or getting rid of 
distraction so that the mind can be fixed In one place 

Chỉ trì tác trì: Cease to do wrong and do what is right 

Chiên đà la: Candala 

Chiến Già: Cinca 

Chiêu Thiền: Chieu Thien Temple 

Chối bỏ luật nhơn quả nghiệp báo: Denial of the karma consequences 

Chú Tâm Cảnh Giác: Devotion on wakefulness 

Chùa Dâu: Dau Pagoda In Ha Bac 

Chùa Đậu: Dau Pagoda In Ha Tay 

Chuẩn Đề: Cundi 

Chúng sanh cấu: Common defilement of all beings 

Chúng sanh trược: Defilement of the human being condition 

Chuyển tánh hạnh: Conduct arises from oneˆs transforming nature 

Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ Ý, Thị Chư Phật Giáo: Do 
no evIl, to do only øood, to purIfy the mind, 1s the doctrine of all Buddhas 

Chư hành vô thường: Conditioned states are Impermanent and passing away 

Chưng sa tác phạn: Cook sand for food 

Chướng Duyên Ma Khảo: Demonic testing conditions 

Chướng tận giải thoát: Deliverance acquired by the ending of all hindrances 

Công đức pháp thân: Dharmakaya evolved by Buddha-virtue, or achievement 

Công đức thiện nữ: Deva “achieving” 

Công việc hằng ngày trong tự viện: Daily acfivities in a monastery 

Cộng Bát Nhã: Common prajna 

Cụ túc giới Tỳ Kheo: Complete moral precepts for Monks 

Cụ túc giới Tỳ Kheo hệ phái Khất Sĩ: Complete moral precepts for Monks in the 
Mendicant school 

Cụ túc giới Tỳ Kheo Ni hệ phái Khất Sĩ: Complete moral precepts for Nuns ¡n the 
Mendicant school 

Cụ túc giới Tỳ Kheo Ni Phật giáo Đại Thừa: Complete moral precepts for Nuns In 
Mahayana Buddhism 

Cụ túc giới Tỳ Kheo Phật giáo Nguyên Thủy: Complete moral precepts for Monks in 
the Theravadan Buddhism 

Cửa giải thoát: Door of liberation 


654 


Cửa Thiền: Door of Zen 

Cứu Cánh Tức Phật: Destroy all ignorance and delusions to attain Perfect 
enlightenmernt (Fruition of holiness) 

Cứu Chỉ: Cuu Chi Zen Master 

Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng: Dedication to 
saving all sentlent beings without any mental Image of sentient beings 


D 

Dàn: Dan Temple 

Dĩ Tâm Truyền Tâm: Direct transmission from mind to mind 

DỊ thục nhân: Cause ripening In a different life 

Dị thục nhơn dị thục quả: Differently ripening causes produce differently ripening 
effects 

Dị Thục Quả: Differently ripening fruit 

Diệu Đức: Dieu Duc Temple 

Diệu Giác: Dieu G1ac 

Diệu Nhân: Dieu Nhan 

Diệu Viên: Dieu Vien Temple 

Du Già nhiệt: Candali 

Dục ái trụ: Desire In the desire realm 

Dục an trú hữu tình: Desire what presenfs 1tself 

Dục Như Ý Thần Túc: Chanda-rddhi-pada 

Dục Tham: Desire and coveting 

Duy Tâm: Citta-Matra 

Duy Tâm sở kiến: Cittamatradrisya 

Duy Thức Học: Doctrine of “Mind-Only” 

Duyên: Condition 

Duyên Chân Như Thiển: Dhyana on Suchness 

Duyên Khởi: Dependent Arising 

Duyên nhân: Contributory cause 

Duyên Nhật: Day on which a particular Buddha or Bodhisattva 1s worshipped 
Dư Hàng: Du Hang Temple 

Đa Bảo: Da Bao Zen Master 

Đa Nhơn Mích Tội: DecIsion made by maJority vote or verdIct 
Đa Văn Thiên Vương: Deva who hears much and 1s well-versed 
Đà La Ni Bồ Tát: Dharani Bodhisattva 

Đại cảnh trí quán: Contemplation of the perfect Buddha-wisdom 
Đại đệ tử của Đức Phật: Chief disciples of Sakyamuni Buddha 
Đại Hội Lhasa: Council of Lhasa 

Đại Tập Kinh: Daishukyo 


655 


Đại thủy tai: Calamity of water 

Đại Thừa Thiền: Daijozen 

Đại tín: Dai-shinkon 

Đại Tòng Lâm: Dai Tong Lam Temple 

Đại Xả Thiền Sư: Dai Xa Zen Master 

Đàm Vô Đức: Dharmagupta 

Đảnh Thánh: Crown-Enlightenment 

Đạo Cảnh: Dokyo 

Đạo Hạnh: Dao Hanh Zen Master 

Đạo Khổng: Confucianism 

Đạo Lâm: Dao Lam Zen Master 

Đạo Minh Trần Tôn Túc: Chen-Tzun-Tsu 

Đạo Nguyên: Dogen 

Đạo Phật chết: Dead Buddhism 

Đạo Sinh: Dao Sinh Zen Master 

Đạo Tâm: Dao Tam Zen Master 

Đạo Trung Thiện Hiếu: Dao Trung Thien Hieu Zen Master 
Đạt Lai Lạt Ma: Dalai Lama 

Đặc điểm của Bồ Đề Tâm: Character of Bodhicitta 
Đẳng Nhứt Thiết Phật Hồi Hướng: Dedication equal to all Buddhas`” dedication 
Đẳng trí: Common knowledge 

Đấng có đầy đủ thập lực: Dasabala 

Đấng sáng tạo: Creator 

Đầu Đà: Dhudanga 

Đầu Thủ: Director of monks 

Đề Bà Bồ Tát: Devabodhisattva 

Đề Bà Đạt Đa: Devadatta 

Đề Bà Địa Đề Bà: Devatideva 

Đề Bà Thiết Ma: Devaksema, Devasarman 

Đề Xướng: Deliver oral instruction 

Định Huệ Thiền Sư: Dinh Hue Zen Master 

Định Hương Thiển Sư: Dinh Huong Zen Master 
Định Không Thiền Sư: Dinh Khong Zen Master 
Định lực: Concentration 

Định Thân: Dharmakaya of meditation 

Định tuệ: Concentration and Insight 

Đoạn dâm: Cutting lust 

Đoạn đạo: Cutting off stealing 

Đoạn học Bát Nhã: Cut off the studies of Prajna 
Đoạn kiến: Denial of the doctrine of reincarnation 


656 


Đoạn nghiệp: Destructive karma 

Đoạn sát: Cutting off killing 

Đoạn thiện xiển để: Cut off roots of goodness lcchanti 
Đoạn vọng: Cut off false speech 

Đối pháp: Corresponding law 

Đốn Ngộ: Doctrine of sudden 

Độn căn: Dull-wit(ed 

Đông Thuyền: Dong Thuyen Temple 

Đồng sanh thiên: Deva born simultaneously with the individual 
Đồng tu thiện tri thức: Common Practice Spiritual Advisor 
Đức Niệm: Duc Niem 


G 

Gia Trì: Depend upon 

Gia Trì Trượng: Driving-out-demon wand 

Giả Quán: Contemplation of all as unreal, transient and temporal 
Giai cấp xã hội: Caste system 

Giải Hạ: Dismissing of summer retreat 

Giải thoát: Deliver, Deliverance 

Giải Thoát Đối Với Hại Tâm: Deliverance from cruelty 
Giải Thoát Đối Với Sắc: Deliverance from forms 

Giải Thoát Đối Với Sân Hận: Deliverance from ¡lI-will 
Giải Thoát Đối Với Tự Thân: Deliverance from Personality 
Giải thoát thực: Deliverance from the karma of illusion 
Giảm Kiếp: Decreasing kalpa 

Giáng trần: Descend 

Giáo lý về nghiệp: Doctrine of kamma 

Giáo thuyết tương Đãi: Doctrine of mutual dependence 
Giáp Trụ Ấn: Digital sign 

Giới: Commandments 

Giới cấm thủ: Cling to heterodox ascetic views 
Giới-Định-Huệ: Discipline-Meditation-W1Isdom 

Giới pháp Kim Cang Quang Minh Bửu Giới: Diamond Illuminated Jewel Precepts 
Giới rơi rụng: Degradation offences 


H 

Hạc lâm: Crane-Grove 

Ham muốn: Desire 

Hàn lâm: Citavana 

Hành pháp khổ: Conditioned states are miserable 


657 


Hắc ám nữ: Deva “dark” 

Hắc nguyệt: Darkening of the month 

Hậu báo: Deferred result 

Hậu Đắc Trí: Detailed knowledge 

Hiện lượng: Direct reasoning 

Hiện nghiệp: Dittha-dhamma-vedaniya-kamma 

Hiện Thức: Direct knowledge 

Hiệp Hội Phật Giáo Trung Hoa: Chinese Buddhist Association 
Hóa độ: Convert and transport 

Hỏa biện: Citrabhanu 

Hỏa xá: Censer 

Hoài Nghị: Doubt 

Hoại diệt: Decay 

Hoại kiến: Corruptive views 

Hoan Hỷ: Delightful 

Hoan hỷ hạnh: Conduct of happiness 

Hoàn Môn: Door of returning to self 

Hoàn sanh: Come to life again 

Hộ Pháp: Dharma-guardian, Dharma protector 

Hồi Hướng: Dedication 

Hồi Hướng Công Đức: Demitting the good merits 

Hồi hướng công đức theo truyền thống Đại Thừa: Dedication of merit (Mahayana 
traditon) 

Hồi Hướng Công Đức theo truyền thống Tây Tạng: Dedication of merit (Tibetan 
traditon) 

Hồi Hướng và Ngã Ái: Dedication and Self-attachment 
Huyền Nghĩa: Deep meaning 

Huyền Sớ: Commentary on the Lotus Sutra 

Hương dục: Desire for fragrance 

Hữu ái trụ: Desire 1n the formless realm 

Hữu Đảnh Hoặc: Delusion in the Akanistha heaven 

Hữu lậu: Conditioned 

Hữu Lậu Pháp: Dharma with outflows 

Hữu Môn: Dharma Door of ExIstence 

Hý Vong Thiên: Deva whose amusemernt causes forgetfulness 


K 

Kẻ điếc được nghe: Deaf are able to hear 

Kẻ mê người trí theo quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng: Deluded and wise people in 
Hui-Nengˆs views 


658 


Kẻ thờ phượng ma quỷ: Demonolater 

Kệ Kết Thúc Hồi Hướng theo truyền thống Tây Tạng: Dedication of merit (Tibetan 
traditlon)-Final Lam Rim Dedication Prayer 

Kết chặt với văn hóa: Culture-bound 

Khó khăn: Difficulties 

Khổ: Duhkha 

Khổ Đế: Duhkha-satya 

Khổ Khổ Tánh: Dukkha-dukkha 

Không dạy giáo pháp: Do not teach the Dharma 
Không Môn: Dharma Door of Emptiness 

Không Vương Phật: Dharmagahanabhyudgata-raja 
Khúc Nữ Thành: City of hunchback women 

Khuyên ngăn ai để khỏi phạm giới: Dissuade someone against an ofence 
Khuynh hướng xấu ác: Dausthulya-bandhana 

Kiểm soát tâm: Control the mind 

Kiến ảo: Delusion of views 

Kiến Chánh Kinh: Correct Vision Sutra 

Kiến đạo: Darsana-marga 

Kiến độc: Defilement of views, Deterioration of view 
Kiến giải: Darsana 

Kiến Phần: Discriminating phenomena 

Kiến Thủ Kiến: Drstiparamarsa 

Kiến thức phân biệt của phàm phu: Differentiating knowledge 
Kiêu mạn: ConceIt 

Kim Cang Bảo Tạng: Diamond treasury 

Kim Cang Diệt Định: Diamond meditation 

Kim Cang Dũng Mãnh: DorJe Shukden 

Kim cang đảnh: Diamond apex 

Kim cang đảnh kinh: Diamond crown sutra 

Kim cang giới: Diamond element 

Kim Cang Kinh: Diamond Sutra 

Kim cang mật tích: Diamond Sceptre 

Kim Cang Quán: Diamond contemplation 

Kim Cang Tát Đỏa: Diamond Buddha 

Kim cang thể: Diamond body 

Kim Cang Tuệ: Diamond wIsdom 

Kinh hành: Cankrama 

Kinh Pháp Bảo Đàn: Dharma Jewel Platform Sutra 
Kinh Pháp Cú: Dharmapada Sutra 

Kinh Pháp Hoa: Dharma Flower Sutra 


659 


Kinh Trường A Hàm: Digha Nikaya 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Dvachatvarimashat sutra 
Ký Thập Tnì Danh: Decimal Recording Recitation 


L 

Lái xe: DrIving 

Làm hoen ố chốn già lam: Defiling the Sangharama 
Làm việc thế tục để kiếm tiền: Do worldly work to earn money 
Lạp Sư: Disguised person 

Lậu nghiệp: Deeds of the sinner 

Liễu đạt: Clear understanding of the Dharma 

Liễu kiến: Complete vision 

Loạn Tâm: Dispersed mind 

Long: Dragon 

Long Bát: Dragon-bowl 

Long Chương: Dragon-books 

Long Cung: Dragon-palace 

Long Cung Bảo Tạng: Dragon-palace library 

Long Hoa Hội: Dragon-Flower Assembly 

Long Hoa Thụ: Dragon-flower tree 

Long nữ: Dragon daughter, Dragon-maid 

Long Thang: Dragon-soup 

Long Thiên: Dragon king-Devas 

Long Tượng: Dragon-elephant 

Long vương: Dragon king 

Lòng bi mẫn và sự hiểu biết: Compassion and understanding 
Lòng mộ đạo: Devotion 

Lợi Hành Nhiếp: Drawing of all beings to Buddhism 
Lộc Dã Viên: Deer Park 

Lộc Xa: Deer cart 

Luân: Chakra 

Luân hồi sanh tử: Cycle of birth and death 

Luân VI Sơn: Cakravala 

Luân Vương: CakravartIn 

Luận chứng của Pháp Cứu: Dharmatrata”s argument from the difference of kind or 
result 

Luận Thập trụ Tỳ Bà Sa: Dasabhumika-Vibhasa-Sastra 
Luật Tông: Discipline school 

Lục phương hành trì: Cultivation In six directions 
Lưỡng thiệt: Double tongue 


660 


Ly s1 loạn hạnh: Conduct of freedom from deluded confusion 

Lý Nhân Duyên: Dependent OrIgination 

Lý pháp giới: Dharma Realm of Noumena 

Lý sự viên dung: Complete harmony of theory and practice 

Lý sự vô ngại pháp giới: Dharma Realm of non-obstructlons of noumena and 
phenomena (principles and specIfIcs) 


M 

Ma: Demon 

Ma chướng: Demonic obstructions 

Ma nghiệp: Demons'" actlons 

Ma Ngũ uẩn: Demon of the clusters of mental and material elements 
Ma Phiển não: Demon of afflictions 

Ma sự: Demonic actions 

Ma tam muội: Demon of concenftration 

Ma túy và thiển tập: Drugs and meditation practices 

Mạc Chấp Trước Văn Tự: Desanarutapathabhivesatam 

Mãn tự: Complete word 

Mãn tự giáo: Complete word teaching 

Mạt Pháp: Degenerate Age of Dharma 

Mê Hoặc: Deluded and confused 

Mê Ngộ Bất Nhị: Delusions and enlightenment are not two (non-duality) 
Mê Ngộ Nhất Như: Delusion and enlightenment are aspects of the one reality 
Mê Tân: Deluded realm 

Mê Tử: Deluded son 


N 

Nam Kiểu Tát La: Daksinakosala 

Nan đạo: Difficult path of practice 

Năng duyên: Conditioning power 

Ngạ Quỷ Ái: Desire as eager as that of a hungry ghost 
Nghi Kiến: Doubtful view 

Nghiệp Nhân: Deed as cause 

Nghiệp Thọ: Determination of previous karma 
Nghiệp tiển thân: Deeds done ïn a former existence 
Nghiệp Tiêu Diệt: Destructive karma 

Nghiệp Vô Hiệu Lực: Defunct karma 

Ngọc Ma Ni: Cintamanmi 

Nguyên nhân: Cause 

Nguyên nhân phát tâm Bồ Đề: Causes to develop Bodhi mind 


661 


Nguyện tánh hạnh: Conduct arIses from one”s VvOows 

Nguyệt Chúng: Descendants of the moon 

Nguyệt Thiên Tử: Deities—Moon Deities (The Flower Adornment Sutra—Chapter l) 
Nguyệt Xứng: CandrakirtI 

Người nữ giữ mười giới: Dasa silmata 

Ngưu giới: Cow-commandments 

Nhân duyên: Causation, Causes and conditions 

Nhân Duyên Y: Dependent on cause 

Nhân quả: Cause and effect 

Nhân quả hiện tại và vị lai: Cause and effect in the present and future lives 
Nhân quả mê ngộ: Cause and effect of delusion and enlightenment 

Nhân quả ứng báo: Cause and effect and corresponding relation 

Nhẫn Gia Hạnh: Discipline of patience 

Nhập thai: Descend Into the womb 

Nhất tâm: Citta-nupassana 

Nhất Thiết Thân Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành: Deeds are in accordant with wisdom 
Nhật Chúng: Descendants of the Sun 

Nhị Báo: Dual reward 

Nhị Biên: Dharmadvaya 

Nhị Gia Hộ: Dual aid bestowed by the Buddha 

Nhị Giáo: Dual division of the Buddha”s teaching 

Nhị Ích: Dual benefits 

Nhị Lực: Dual powers 

Nhị nguyên tính: Duality 

Nhị Phật Tánh: Dual aspects of the Buddha-nature 

Nhị Quang: Dual lights 

Nhiễm Sắc Y: Dyed garments 

Nhiễm trược ngủ ngầm: Dormant defilements 

Nhiên Đăng Phật: Dipankara 

Nhiếp chúng sanh giới: Commandments that bless all the living 

Nhiêu ích hạnh: Conduct of benefitting 

Nhục phiền não: Delusions from internal views 

Như Lai Cụ Túc Thập Lực: Dasa-tathagata-balam 

Như Ý Thông: Deva-foot-ubiquity 

Những khác biệt giữa Thanh Văn và Bồ Tát: Differences between Sravakas and 
Bodhisattvas 

Nhựt Thiên Tử: Deities—Sun Deities (The Flower Adornment Sutra—Chapter l) 
Niệm Như Ý Thân Túc: Citta-rddhi-pada 


662 


Niệm Thiên: DevatanussatI 
Niệm tục còn vương: Caupght up In defiled thoughts 
Niết Bàn Nhật: Date of Buddhaˆs death 


P 

Phá hoại sự hòa hợp trong giáo hội: Cause disharmony within the Sangha 
Phá Pháp Luân Tăng: Destroy a monk”s contemplation 
Phá Tăng: Disrupt a monk”s meditation 

Phá Yết Ma Tăng: Destroy a monk”s preaching 

Phán quyết: Determinism 

Phán Thích: Divide and explaIn sutras 

Pháp: Dharma 

Pháp A Dục: Dharmasoka 

Pháp Ái: Dharma-love 

Pháp ấn: Dharma seals 

Pháp Ba La Mật Bồ Tát: Dharma-Paramita Bodhisattva 
Pháp Bảo: Dharma-ratna 

Pháp Bất Nhị: Dharmasamata 

Pháp Biện Tài Vô Ngại: Unobstructed eloquence 1n the Law 
Pháp Bình Đẳng: Dharmasamata 

Pháp Chấp: Dharma-attachment 

Pháp Châu: Dharma-barque 

Pháp Cúng Dường: Dharma-puJa 

Pháp Diệt: Dharma-extinction 

Pháp Duyệt: Dharma-Joy 

Pháp Dược: Dharma-medicine 

Pháp Đà La Ni: Dharma dharami 

Pháp Đăng: Dharma-lamp 

Pháp Định: Dharma abode 

Pháp Độ: Dharma-method 

Pháp đồng xá: Communal religious abode 

Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận: Dharma that leads to the cut off of affairs 
Pháp giả: Dharmas are unreal 

Pháp Giải Thoát: Dharma of Liberation 

Pháp Giới: Dharma-dhatu, Dharma realm 

Pháp Giới Cung: Dharmadhatu palace 

Pháp Giới Định: Dharmadhatu meditation 

Pháp Giới Phật: Dharmadhatu Buddha 

Pháp Giới Tạng: Dharmadhatu-storehouse 

Pháp Giới Thân: Dharma-kaya 


663 


Pháp Giới Thể Tính Trí: Dharmadhatu-prakrti-jnana 
Pháp Giới Thực Tướng: Dharma-dhatu reality 

Pháp Hà: Dharma-river 

Pháp Hạ: Dharma summer 

Pháp Hành: Dharma action 

Pháp Hộ: Dhammapala 

Pháp Hữu Ngã Vô Tông: Disclaim the reality of personality while claiming the reality 
of things 

Pháp hữu vi: Conditioned dharmas 

Pháp Hỷ: Dharmananda 

Pháp hỷ thực: Delight in the law 

Pháp Không: Dharma-sunyata, Dharma of void 
Pháp Kiếm: Dharma-sword 

Pháp Kiểu: Dharma-bridge 

Pháp Kim Cang: Dharmaraja 

Pháp Kính: Dharma-mirror 

háp-Lan: Gobharana 

Pháp Linh: Dharma bell 

Pháp loa: Conch of the law 

Pháp Lợi: Dharma-blessing 

Pháp Lôi: Dharma-thunder 

Pháp Luân: Dharma-cakra, Dharma Wheel 

Pháp luân ấn: Dharmachakra-Mudra 

Pháp Lực: Dharmabala 

Pháp Ma: Dharma-mara 

Pháp Mạn Đà La: Dharma-mandala 

Pháp mệnh: Dharma-life 

Pháp Minh Phật: Dharmaprabhasa 

Pháp môn: Dharma door, Dharmaparyaya 

Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã: Dharma exposition applicable to oneself 
Pháp Môn Nhẫn Nhục: Dharma door of patience 
Pháp Môn Niệm Phật: Dharma Door of Buddha Recitation 
Pháp Ngã Tướng: Dharmatmyalakshana 

Pháp Ngữ: Dharma-words 

Pháp Nhãn: Dharma-eye 

Pháp Nhẫn: Dharmakshanti 

Pháp Nhập: Dharma-ayatna 

Pháp Nhũ: Dharma-milk 

Pháp Niệm Xứ: Dharma-smrtyupasthana 

Pháp quang: Dharma light 


664 


Pháp Sơn: Dharma-mounfain 

Pháp Sư: Dharma-bhanaka, Dharma master 

Pháp Tài: Dharma-wealth 

Pháp tàng: Dharma-store 

Pháp Tạng: Dharmakara 

Pháp Tạng Bộ: Dharmaguptikas 

Pháp tánh: Dharma-nature 

Pháp tánh pháp thân: Dharma-Nature or dharmakaya 
Pháp Tánh Phật: Dharmatabuddha 

Pháp Tánh Sở Lưu Phật: Dharmatanishyanda-buddha 
Pháp Tánh Tùy Duyên: Dharma-nature In Its phenomenal character 
Pháp Thành: Dharma-citadel 

Pháp Thân: Dharmakaya 

Pháp Thân Đại Š5ĩ: Dharmakaya Mahasattva 

Pháp Thân Kệ: Dharmakaya-gatha 

Pháp Thân Lưu Chuyển: Dharmakaya in its phenomenal character 
Pháp Thân Như Lai: Dharmakaya Tathagata 

Pháp thí: Dharmadana 

Pháp Thiên: Dharmadeva 

Pháp Thụ: Dharma tree 

Pháp Thực: Dharma-food, Dharma-hara 

Pháp trai nhật: Day of abstinence 

Pháp Trí: Dharma-Jnana 

Pháp Trúc Lan: Dharmaraksa 

Pháp tử: Child of the Dharma 

Pháp Tự Tại: Dharma-Isvara Bodhisattva 

Pháp Tướng Tông: Dharmalaksana 

Pháp Uẩn Túc Luận: Dharmaskandha 

Pháp Ứng: Dharma-response 

Pháp Vân: Dharma-megha 

Pháp Vân Địa: Dharma-cloud 

Pháp vị: Dharmaniyamafa 

Pháp võng: Dharma-net 

Pháp Vô lậu: Dharma which produces no afflictions 
Pháp Vô Ngã: Dharmanairatmya 

Pháp Vô Ngã Trí: Dharmanarratmyajnana 

Pháp Vũ: Dharma-rain 

Pháp Vương: Dharma King 

Pháp Xá Lợi: Dharmakaya remains 

Pháp Xứng: DharmakIrti 


665 


Phát Bồ Đề Tâm: Determination for enlightenment, Develop Bodhicitta 
Phát khởi Bi Tâm: Development of Compassionate Mind 

Phát tâm quảng đại vô biên: Development of boundlessly vast mind 
Phát tâm vô úy: Development of fearlessness 

Phát Triển Định Lực: Development of the power of concentration 

Phát triển kiến giải: Develop penetrative insight 

Phát triển Tánh Không trong Kinh Bát Nhã: Development of Sunyata in Prajna- 
paramita Sutra 

Phân biệt: Discrimination 

Phân Biệt Khởi: Delusions arising from reasoning and teaching 

Phân Biệt Sự Thức: Discriminating conscIousness 

Phân Biệt Tưởng: Discernment 

Phật giáo Cam Bốt: Cambodian Buddhism 

Phật giáo Trung Á: Central Asian Buddhism 

Phật giáo Trung Hoa: Chinese Buddhism 

Phi phước hành: Demeritorious karmic formation 

Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập: Dictionary of Buddhist Technical Terms 
Phiển não độc: Defilement of the passions 

Phiển Não Ma: Demonic afflictions 


Q 

Quả đoạn: Cut off the fruit of former karma 

Quả ly: Cut off the fruit 

Quán: Contemplation 

Quán cảm thọ: Contemplation of feeling 

Quán chân không lìa tướng: Contemplation of true emptiness that cuts off marks 
Quán chiếu Bát Nhã: Contemplative prajna 

Quán chúng sanh: Contemplate a living being 

Quán diệt: Contemplation of extinction 

Quán địa luân: Contemplation on the earth wheel 

Quán hỏa quân: Contemplation on the fire wheel 

Quán hư không luân: Contemplation on the space wheel 

Quán không: Contemplation of all things as void or Immmaterial, Contemplation of 
voidness 

Quán ly dục: Contemplation of dispassion 

Quán ly tham: Contemplation of fading away 

Quán Nghĩa Địa: Charnel ground contemplation 

Quán Nhân Duyên: Contemplation on the twelve links of Dependent OrigInatlon 
Quán pháp: Contemplaton of dharmas, Contemplaton of mental obJects, 
Dharmanusmrti 


666 


Quán Phật: Contemplate upon Buddha 

Quán quay đi: Contemplation of turning away 

Quán sát tự nệm: Develop mindfulness and discriImination 

Quán tăng thượng tuệ: Contemplation of state of higher understanding 
Quán tâm: Contemplation of thought 

Quán thân: Contemplation of body 

Quán thân bất tịnh: Contemplation of the impurity of the body 

Quán thiện tâm: Contemplation on good heart 

Quán Thọ: Contemplation of sensations 

Quán thủy luân: Contemplation on the water wheel 

Quán tư duy: Contemplation of reflection 

Quán tứ niệm xứ: Contemplation on body, feeling, mind and dharma 
Quán từ bỏ: Contemplation of relinguishment 

Quán tưởng niệm Phật: Contemplation by thought recitation 

Quán tưởng Tông Chi Chư Tổ và Đức Bổn Sư: Contemplation of the Tree of 
Assembled Gurus 

Quán Tượng: Describe an elephant from feeling rather than seeing It 
Quán tượng niệm Phật: Contemplate the Iimage of the Buddha 

Quán vô tướng: Contemplation of signlessness 

Quảng Giáo: Detailed teaching 

Quỷ chúng: Demon-followers 

Quỷ nhập tràng: Demons-raised-from-the-death 

Quyết định: Determination 

Quyết Trạch: Deciding and choosing 


R 
Rồng: Dragons 


S 

Sa Di Giới: Commandments of Sramanera 

Sáng tạo ra con người: Creation of human 

Sanh diệt khứ lai: Coming 1nto exis(ence and ceasing 
Sanh làm người là khó: Difficult to be reborn In the human realm 
Sắc ái kết: Desire for form 

Sắc ái trụ: Desires in the form-realm 

Sân hận: Dosa 

Sâu muộn: Distress 

Sĩ Hầu: Deluded monkey 

Siêng tu đại bị: Diligent practice of øreat compassion 
Siêng tu nhẫn nhục: Diligent practice of forbearance 


667 


Siêng tu thiển định: Diligent practice of meditation 

Siêng tu tinh tấn: Diligent practice of vigor 

Siêng tu trí huệ: Diligent practice of wisdom 

So sánh cao, bằng và thấp: Comparisons od superiority, equality and inferiority 

Sở duyên duyên: Conditioned condition 

Sở Sơn Thiệu Kỳ: Ch°u Shan Shao Chỉ 

Số mệnh: Destiny 

Sổ châu trì danh: Counting Rosary Beads Recitation 

Sổ tức: Counting oneˆs breath 

Sổ tức quán: Contemplation by counting the breathing 

Sư Tử Thân Trung Trùng: Dead lion ¡is destroyed by worms produced within itself 

Sư tử trùng thực sư tử nhục: Destroyed by worms produced within, not from outside 
force 

Sự Luận: Discussion of phenomena 

Sự pháp giới: Dharma Realm of Phenomena 

Sự quán: Contemplation on phenomena 

Sự sự vô ngại pháp giới: Dharma Realm of non-obstruction of phenomena and 
phenomena 

Sự tính chuyên tu hành của chư Đại Bồ Tát: Dilgent culivation of Great 
Enlightening Beings 


T 

Tà đạo: Deviant way 

Tà kiến: Ditthi, Drsti 

Tà mệnh: Deviant livelihood 

Tam miệu tam Bồ Đề: Complete perfect knowledge 

Tam Quang Thiên Tử: Deva from the three lights 

Tạng Kinh: Collection of sutras 

Tánh Dục: Desire-nature 

Tăng thượng duyên: Condition of advance to a higher staøe 
Tâm Ai Mẫn: Daya-citta 

Tâm biến nhất thiết xứ: Cittam-hi-sarvam 

Tâm cầu Phật quả: Determination of seeking Buddhahood 
Tâm Điên Đảo: Deluded or upside down mind 

Tâm Hành: Citta-sankhara 

Tâm Niệm Xứ: Citta-smrtyupasthana 

Tâm pháp: Citta 

Tâm phân biệt: Conceptual mind, Discriminating mind 


668 


Tâm Phân Biệt Tướng: Discriminated appearance by the mind 
Tâm phiên não: Delusions from mental ignorance 

Tâm sở: Cetasikas 

Tâm sở duyên với tâm: Dharmas interactive with the Mind 
Tâm Sở Pháp: Citta-samprayukta-sanskara or Caitasika 

Tâm, Ý và Thức: Citta-Manas-Vijnana 

Tập đế: Cause of suffering 

Tế Chính Bổn Giác: Chi-Ching Master 

Tế Tỉnh Đại Sư: Chi-Sun 

Tham Ái Mẫu: Desire as mother 

Tham Dục: Desire for and love of things of lie 

Tham dục cái: Cover of desire 

Tham lam: Coveting 

Tham Nộ S¡: Desire, anger and Ignorance 

Tham vấn hằng ngày: Daily consultation 

Thánh Bảo Tạng Thần: Deva of sacred treasury of precious things 
Thành tựu chúng sanh: Development of sentient beIngs 

Tháp: Caltya 

Thắng Pháp Yếu Luận: Compendium of Philosophy 

Thắng quân: Conquering army 

Thâm viễn âm: Deep voice 

Thân hành niệm tu tập: Cultivation of mindfulness of the body 
Thân Người Khó Được: Difficult to be reborn as a human being 
Thần Tiên: Deities 

Thập Địa Kinh: Dasabumika-sutra 

Thập Địa Luận: Dasabhumika sastra 

Thập kiết sử: Dasa-samyojana 

Thế đế: Common sfatement 

Thế gian đàn: Conditionally ordinary alms 

Thế pháp: Common dharmas 

Thí chủ: Danapati, Dayaka 

Thị giác tri kiến: Demonstrate the enlightened knowledge and vision 
Thiên: Deva 

Thiên Chủ: Devapati 

Thiên Chúa Giáo: Catholic 

Thiên cổ: Celestial dum, Deva-drum 

Thiên Cổ Lôi Âm Phật: Divyadundubhimeghanirghosa 

Thiên Đạo: Deva gatl, Devasopana 

Thiên Đế Thích Thành: City of Sakra 

Thiên Đồng: Divine youths 


669 


Thiên giới: Devalokas 

Thiên Hoa: Divine flower 

Thiên Long Bát Bộ: Devas-nagas-and other of the eight classes 
Thiên ma: Celestial demons, Demon of heaven, Deva Mara 
Thiên Mệnh: Decree of God and destiny 

Thiên nhẫn: Celestial eye, Deva-Cakkhu 

Thiên Nhãn A Na Luật: Divine eye of Aniruddha 

Thiên nhãn minh: Clear vision of the saint 

Thiên nhấn thông: Deva eye 

Thiên nhĩ: Celestial ear 

Thiên nhĩ thông: Deva-ear 

Thiên sứ: Deva-duta 

Thiên sứ giả: Deva-messengers 

Thiên thành: Devapura 

Thiên Thừa: Deva vehicle 

Thiên tiên: Deva-rsIs 

Thiên Tu Bồ Đề: Deva-Subhuti 

Thiên Tý Thành: Devadarsita 

Thiên vương: Deva-kings, Deva-raja 

Thiên Vương Như Lai: DevaraJa tathagata 

Thiên Y Phất Thiên Tuế: Deva-garments dust the rock for thousand of years 
Thiên Ý Thụ: Deva tree 

Thiền: Chˆan 

Thiền chỉ: Calm abiding meditation 

Thiền chỉ Thiển quán: Calm meditation and insight meditation 
Thiển Cư: Dhyana-abode 

Thiền Duyệt: Delight of Meditation 

Thiển định Độ: Dhyana paramita 

Thiền Hà: Dhyana-river 

Thiền huệ: Dhyana-prajna 

Thiền na: Dhyana 

Thiền Quán Về Tâm: Meditation on the mind 

Thiển Tam Muội: Dhyana Samadhi 

Thiễn thiên: Dhyana heavens 

Thiện căn ma: Demon of roofs of øoodness 

Thiện pháp hạnh: Conduct of wholesome dharma 

Thiện trị thức ma: Demon of spiritual teachers 

Thọ mệnh kiến: Determination of length of life 

Thời Mạt Pháp: Dharma-Ending Age 

Thời xứ chi duyên: Condition of trne and place of rebirth 


670 


Thô tướng: Coarser staøe 

Thông giáo: Common doctrine 

Thông thái hoặc: Delusions of the learned and settled mind 
Thủ đầu: Chief Monk of affairs 

Thủ tọa: Chief Monk 

Thuần Đà: Cunda 

Thuận tánh hạnh: Conduct arises from one”s compliant nature 
Thức: ConscIousness 

Thực Dục: Desrre for food 

Thực Tướng: Dharmata 

Thường tùy chúng: Consfant companions of the Buddha 
Thượng giới thiên: Devas In the upper realms of form and non-form 
Tiền Hậu Tế Đoạn: Discontinuous function, though seemingly continuous 
Tiêu hủy thiện nghiệp: Destruction of wholesome karma 
Tiểu Thủy Xuyên Thạch: Dripping water penetrates stone 
Tiểu Thừa giới: Commandments of Hinayana 

Tín Tâm Bồ Tát: Devotional Bodhisattva 

Tín thí: Dayaka 

Tinh Tấn: Diligence 

Tinh Tấn Ba La Mật: Diligence-paramita 

Tinh Tấn Và Thối Chuyển: Diligence and retrogression 

Tinh Tấn Tu Tập: Diligent cultivation 

Tĩnh lặng: Calm 

Tịnh Độ Tông: Ch'ing-t°u Tsung 

Tình nhục: Clean flesh 

Tội nghiêm trọng: Deadly sins 

Tôn trọng hạnh: Conduct of veneration 

Tông phong: Customs of a sect 

Trạch pháp: Dharma-pravicaya-sambodh-yanga 

Trạch Pháp Nhãn: Dharma-selecting vision 

Trạm Nhiên: Chan-Jan 

Trang trí phòng ốc theo kiểu cách sang trọng: Decorate one”s room ¡in a luxurious 
way 

Trao quyền hành: Delegating authority 

Trần Na: Dignaga 

Trị Húc: Chu-Rut 

Trì sự: Director of affalrs 

Trí Đôn: Chih-Tun 

Trí Hoằng: Chih Huang 

Trí Khải: Chih-I 


671 


Trí Lễ: Chih-Li 

Trí quán sát: Contemplation of knowledge 

Trí Tạng: Chi-Tsang 

Trì Quốc Thiên Vương: Deva guardian, Dhatarattha 

Trì tức nệm: Contemplation of confrolling the breath 

Triệu Châu Tòng Thẩm: Chao Chou Ts°ung-Shen 

Trọng Tam Tam Muội: Double three samadhi 

Trú nhân: Cause of abiding 1n the present condition 

Trụ Địa: Dwelling place 

Trung Đài Bát Diệp Viện: Court of the eight-petalled lotus in the middle of 
Garbhadhatu 

Trung thai tạng: Central Garbhadhatu 

Truy đảnh trì danh: Continuously linked recitation 

Trụy Giới: Drop a musftard seed on to a point of a needle on earth 
Truyền Pháp: Dharma-transmission 

Trừng Quán: Chˆeng-Kuan 

Trừng tịnh: Clarity and cleanliness 

Trừng Viễn Hương Lâm: Cheng Yuan Xiang Lin 

Trường Thọ Thiên: Deva of long life 

Tu hành: Carya 

Tu hành tĩnh chuyên: Devotion 1n cultIvaftilon 

Tu là chuyển nghiệp: Cultivation means changing the karma 
Tu tâm: Cultivating the mind 

Tu tập: Cultivation 

Tu Tập Bát Thánh Đạo: Develop the Noble Eightfold Path 
Tu tập “định”: Developmentf of concentrative calmness 

Tu tập tâm xả: Cultivation on Equanimity 

Tụ hoặc: Delusions of the Inquiring mind 

Tuần đường: Circumumbulating hall 

Túc Mạng Thông: Divine knowledge 

Tục giới: Common commandmentts for the laIty 

Tục trí: Common wisdom 

Tuệ Chướng: Discontent 1s a bar to wIsdom 

Tuệ Giải Thoát: Deliverance through wisdom, Deliverance from hindrances to 
wIsdom 

Tùy Pháp Hành: Dharma-Devotee 

Tùy phiển não: Consequent afflictions 

Tứ đại: Catudhatuvavatthana 

Tứ Đại Thiên Vương: CatunmaharaJika 

Tử ma: Death-mara, Demon of death 


672 


Tự Chứng Thân: Dharmakaya of self-assurance 

Tự Hành Hóa Tha: Discipline oneself 1n order to convert others 
Tự sát: Commit suicide 

Tương đãi viên: Comparative perfect with limited salvation 
Tương tục thức: ConfInuIty-conscIousness 

Tương ưng nhân: Concomitant cause 

Tương ưng pháp: Corresponding dharmas 

Tương ưng phược: Corresponding hinders 

Tướng trạng báo trước lúc sắp lâm chung: Characteristics before passing away 
Tướng xuất hiện: Characteristics of manifestation 

Tưởng ảo: Delusion of thought 

Tượng pháp: Counterfeit Law 

Tỷ lượng: Comparison and inference 


U 
U Đồ: Dark paths 
U Minh Đạo: Dark way 


V 

Viên dung: Complete combination 

Viên đoạn: Complete cutting off, Doctrine of complete cutting off 
Viên đốn giới: Commandments for Bodhisattvas 

Viên giáo: Complete teaching, Complete perfect teaching 
Viên không: Complete cacuIty 

Viên mãn: Complete 

Viên ngộ: Completely apprehend the truth 

Viên quả: Complete fruit 

Viễn hành địa: Duramgama 

Vô dư thọ ký: Complete or final prediction of the Buddha 
Vô minh lậu: Defilements of 1gnorance in mind 

Vô Sanh Pháp Nhẫn: Dharma of non-appearance 

Vô sắc ái kết: Desire for formlessness 

Vô sân hận hạnh: Conduct of non-opposition 

Vô tận hạnh: Conduct of endlessness 

Vô trước hạnh: Conduct of non-attachment 


X 

Xa Nặc: Chandaka 

Xá bỏ hoàn toàn: Complete abandonment 
Xiển Đà Luận: Chandas sastra 


673 


Xúc Dục: Desire awakened by touch 


b4 

Y Báo: Dependent condition 

Y Tha Khởi Tính: Dependent nature 

Ý Tha Tâm: Dependent mind 

Ỷ tha thập dụ: Comparisons of body with unreal things 
Ý Tha Tự Tánh: Dependent on constructive elemenfs 
Ỷ Viên: Dependent and perfect 

Yểm sắc: Cover the face 


674 


TABLE OF CONTENT 


VOLUME ONE (A-B) 1-610 
VOLUME TWO (C-D) 611-1146 
VOLUME THREEK (E-F) 1147-1876 
VOLUMEFOUR (G-K) 1677-2512 
VOLUME FIVE (L-N) 2513-3142 
VOLUME SIX (O0-R) 3143-3726 
VOLUMESEVEN (S) 3727-4336 
VOLUMEEIGHT (TA-TEL) 4337-4768 
VOLUME NINE (TH-TZ) 4789-5224 


VOLUME TEN (U-Z) 5225-5626 


675 


C 


Caøa (p): 
I)_ Generosity: Lòng quảng đại. 
2) The treasure of renunciation: Thí Tài—See 
Seven Treasures of Enlightened Beings. 
Caganussati (p): Niệm Thí The recollection of 
generosity which Involves mindful reflection on 
the special qualities of generosity—Suy niệm về 
Tâm Bố Thí. Tỉnh thức về việc tu hành hạnh bố 
thí —See Ten recollections. 
Caitasika-dharma (skt): Mental function—Tâm 
sở hữu pháp—See One hundred divisions of all 
mental qualities and their agenIs. 
Caitra (sk): Chế Đát La—The spring month in 
which the full moon 1s In this constellation. In 
China and Vietnam, 1t 1s the first month of spring 
from the 16 °" of the first moon to the 15” of the 
second moon (between the months of March and 
April) Tên một ngôi sao xuất hiện vào đêm 
trăng tròn tháng giêng (tháng giêng của Ấn Độ 
cũng được gọi là tháng Chế Đát La). Ở Trung 
Quốc và Việt Nam nhằm từ 16 tháng giêng đến 
15 tháng hai, khoảng tháng ba và tháng tư dương 
lịch—See Twelve Months of a Year in India. 
Caitrarathavana (skt): The park of chariots in 
the east, one of Indra's four parks—Chúng Xa 
Uyển—See Four pleasure grounds. 
Caitta-dharmah (skÐ: Cetasika (p)—Mental 
factors. 


Caitya (skÐ: Cetiya (p)—Sepulchral 
monument—Pagoda—Shrine—Chế đa (tháp mộ). 





1) To assemble: To pile up——Chất Để—Chồng 
chất lên. 

2) Temple or stupa where the Buddha's relics 
are stored—Tháp Phật—Chế Để—Chế Thể. 

3) The main flagstaff on a pagoda: Cột cờ 
chánh. 

4) A SanskriIt term for “Sanctuary.” Reliquary 
monumehnts that are built to house the remains 
of£ a Buddha or 
personage. A place where the relics of 


some other revered 


Buddha were collected. Also a place where 
the Buddhist sutras or Iimages are placed. 
Eight famous Caityas formerly existed—Chế 
Đa Sơn Bộ_—Chế Đa (điện thờ hay linh 
miếu): Chi Đề—Chi Đế_— Chi Trưng—Chế 
Đa—Chế Để Da—Thuật ngữ Bắc Phạn dùng 
để chỉ “Khu Bảo Tổn.” Những tượng đài 
thánh tích được xây dựng lên để cất giữ xá 
lợi của Đức Phật cũng như những danh Tăng 
khác. Đây cũng chính là nơi tổn trữ tất cả 
những kinh điển và hình tượng Phật giáo. Có 
tám Chi Đề nổi tiếng từ xưa—S§ee Caityaka. 
l1) Lumbini: Vườn Lâm Tỳ NI—See Lumbim1. 

2) Buddha-Gaya: Bồ Đề Đạo Tràng —See 
Buddha-Gaya. 

3) Varanasil (skÐ: 
Benares. 

4) 1Jetavana (skt): Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc— 
See Jetavana. 

5) Kanyakubja (skÐ: Sông Ni Liên Thiển—See 
KanyakubJa. 

6) Rajagriha: Thành Vương Xá—See RaJagriha. 

7) Vaisali: Thành Xá Vệ: See Vaisall. 

8) Sala Grove in Kusinagara: Ta La Song Thọ ở 
Câu Thi Na—See Kusinara. 

Caityacarika (sk0: Go on a pilgrimage—Hành 

hương. 

Caityaka (sk): Chi Để Sơn Bộ—Chi Đề Gia 

Bộ—Chỉ Để Khả Bộ—Chế Đa Sơn Bộ. 

(@)_ The history of formation of the Caityaka: Lịch 
sử thành hình Chế Đa Sơn bộ—Caitya-saila, 
described as one of the twenty sects of the 
Hinayana, founded by Bhikkhu Mahadeva, 
comprised of ascetic dwellers among tombs 
OT Ths Mahadeva 1s to be 
distinguished from the Mahadeva who was 
responsible the orlgn of the 
Mahasanghikas He was a learned and 
diligent ascetic who recerved his ordination 
1n the Mahasanghika Sangha. Since he dwelt 
on the mountain where there was a caItya, the 
name Caityaka was given to his adherents. Ït 
may be noted that Caityavada was the source 
of the Saila schools, both East and West. 
Inscription of the second and third cenfuries 
A.D. Indicates that at the same time with the 
Caityaka, there were also the following secfs: 
the Sarvastivadins, the Mahasanghikas, the 


Thành Ba La nại—See 


In" Caves. 


for 


qI) 


l) 


2) 


3) 


676 


Sammitiyas, the Purvasailiyas, the 
Aparasailiyas, the Bahusrutiyas, the 
Kasyapiyas—Bộ phái Chế Đa Sơn, một trong 
hai mươi bộ phái Tiểu Thừa, do Tỳ Kheo Đại 
Thiên sáng lập, gồm những nhà tu khổ hạnh 
cư ngụ trong các lăng mộ hay hang hóc. Cũng 
nên phân biệt Đại Thiên nầy với Đại Thiên 
đã để ra năm điều dẫn đến sự phân phái đầu 
tiên. Ông nây là một tu sĩ khổ hạnh thông 
thái, tinh chuyên và xuất gia theo Đại Chúng 
bộ, rồi sau đó lập ra Chế Đa Sơn bộ. Vì ông 
sống trên ngọn núi có bảo tháp xá lợi của 


and 


Phật (catya) nên lấy tên Caityaka hay Chế 


Đa Sơn bộ đặt cho bộ phái của mình. Cũng 
nên nhớ rằng chính Chế Đa Sơn bộ đã sản 
sinh ra Đông Sơn Trụ bộ và Tây Sơn Trụ bộ. 
Nói chung thì Chế Đa Sơn bộ có chung các 
chủ thuyết căn bản với Đại Chúng Bộ, nhưng 
khác Đại Chúng bộ ở các chi tiết nhỏ. Theo 
bia ký ghi lại vào thế kỷ thứ hai và thứ ba sau 
Tây Lịch, cho thấy cùng thời với Chế Đa Sơn 
Bộ còn có các bộ phái khác như Nhất Thiết 
Hữu Bộ, Đại Chúng Bộ, Chánh Lượng Bộ, 
Hóa Địa Bộ, Đa Văn Bộ, và Ấm Quang Bộ. 
Main views of the Caityaka: Quan điểm chính 
của Chế Đa Sơn Bộ—Generally speaking, 
the Caltyakas the 
doctrines of the original Mahasanghikas, but 
difered from them in minor details. The 
doctrines specially attributed to the Caityaka 
school are as follows—Nói chung Chế Đa 
Sơn Bộ có chung chủ thuyết căn bản với Đại 
Chúng Bộ, nhưng khác Đại Chúng Bộ ở các 
chi tiết nhỏ. Các chủ thuyết được xem là của 
Đại Chúng Bộ như sau: 

One can acquire great merit by the creation, 
decoration and worship of calfyas; even a 
circumambulation of caityas engenders meri(: 
Người ta có thể tạo được công đức lớn bằng 
cách xây dựng, trang hoàng, và cúng dường 
các bảo tháp (caitya). Ngay cả việc đi rảo 
xung quanh bảo tháp cũng có công đức. 
Offerings flowers, garlands and scents to 
caityas are likewIse meritorlous: Dâng cúng 
hương hoa cho bảo tháp cũng là một công 
đức. 

By making gifs on can acquire religious 
merit, and one can also transfer such merit to 


shared fundamental 


ones frilends and relaives for their 
happIness. A  conceptionguite unknown In 
pimftve Buddhism but common ïín 
Mahayanism. These articles of faith made 
Buddhism popular among the laity: Công đức 
tạo được do sự cúng dường có thể được hồi 
hướng cho thân quyến, bạn bè để đem lại an 
lạc cho họ. Quan niệm nầy hoàn toàn xa lạ 
trong Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng rất phổ 
biến trong Phật giáo Đại Thừa. Các kiểu tin 
tưởng nầy được phổ thông giữa những người 
Phật tử tại gia. 

The Buddhas are free from attachment, ill- 
will and delusion (jita-raga-dosa-moha), and 
possessed of finer clements (dhatuvara- 
parigahita). They are superlor to the Arhats 
by virtue of the acquisiion of ten pOW€FTS 
(balas): Chư Phật đã hoàn toàn không có 
tham, sân, sỉ (jita-raga-dosa-moha) và đạt đến 
những quyển năng siêu việt (dhatuvara- 
parigahita). Chư Phật cao hơn các A La Hán 
vì có được Thập Lực (bala). 

A person having the riph(t view (samyak- 
đristi) ¡1s not free from hatred (dvesa) and, as 
such, not free from the danger of committing 
the sin of murder: Một người có chánh kiến 
(samyak-drsti) vẫn không thoát khỏi tính sân, 
và do đó vẫn có nguy cơ phạm tội giết người. 
Nưvana 1s  postive, faulless  sfate 
(amatadhatu): Niết Bàn là một trạng thái tích 
cực và hoàn thiện (amatadhatu). 

Caityasaila (skt): Caityaka (skÙ—Chế Đa Sơn 
Bộ_—-Chi Để Gia Bộ_—Chỉ Để Khả Bộ—See 
Caityaka. 

Caitya-vandana (skt): Chế Để Bạn Thễ—Chế 
Để Bạn Đạn Na—To pay reverence to, or 
worshIp a stupa, Image, etc—Tôn kính tháp thờ 
hay hình tượng Phật. 

Cakkavattin (p): Minh vương. 
Cakkavatfirajasìhanada-sutta (p): 
luân thánh vương sư tử hống kinh. 
Cakkhu (p): Nhãn quan. 
Cakkhuvinnana (p): Cakshurvijnana (skt— 
Eye€-consciousness accompanied by equanimity— 
Nhãn thức, đồng phát sanh cùng thọ xả—See 
Eye-conscIiousness. 


4) 


5) 


6) 


Chuyển 


677 


Cakra (skt): Disc—Wheel—Luân (bánh xe)— 
See Chakra. 
Cakravada: Thiết vi sơn—Núi Sở Ca La—See 
Ñine concentric mountain ranges and eight seas. 
Cakravala (skt): Cakravada (skt)—Trác Ca La 
Sơn—Luân Vị Sơn—The double 
circles of mounfains forming the periphery of a 
world. Nine concentic mountan ranges or 
conftnents, separated by eight 
universe—Hai vòng núi đồng tâm tạo nên chu vi 
của thế giới. Vòng núi Thiết Vi tạo thành ngoại 
biên của vũ trụ. Chín rặng núi hay lục địa bị phân 
cách bởi tám biển của vũ trụ—See Nine 
Concenfric mounfain ranges and eight seas. 
Cakravarti: Chuyển Vương—Luân 
vương—Ruler the wheels of whose chariot roll 
everywhere without hindrance. There are six 
kinds of cakravartI, or wheel kings, each allotted 
to one of the six posilons—Có sáu luân vương, 
mỗi vị trị vì một phương. ** See Six kinds of 
cakravartI. 

Cakravartin (skt): Luân Vương. 

() The meaning of Cakravarin—Nghĩa của 
Luân Vương: Tiếng Phạn là Chước Ca La Đại 
Cức Để Hạt La Xà hay Giá Ca Việt La— 
Cajravartin có nghĩa là bánh xe báu của 
Chuyển Luân Thánh Vương, giúp ngài du 
hành các nơi để hàng phục chúng sanh—A 
Cakravatin's  wheel, gold, silver, 
COpper or Iron, manifesting his rank and 
DOWET. 

1) A ruler of the wheels of whose chariot roll 
everywhere without obstruction: Vị Chuyển 
Luân Vương vận chuyển luân bảo đi khắp nơi 
không trở ngại để hàng phục bốn phương. 

2) An emperor, a sovereign of the world, a 
supreme ruler: Vị quốc vương tối thượng cai 
trị thế giới. 

3) A Buddha whose truth and realm are 

universal (Buddha as universal spiritual king): 

Đức Phật với giáo thuyết phổ cập và pháp 

giới của Ngài. 

The symbol 1s the cakra or disc, which 1s of 

four kinds indicating the rank—Dấu hiệu của 

Luân Vương là một cái dĩa gồm bốn thứ theo 

thứ tự: 

1) Gold cakra: Kim Luân Vương. 


COnCe€nfrIc 


seas, OŸ a 


luân 





either 


qI) 


2) Silver cakra: Ngân Luân Vương. 

3) Copper cakra: Đồng Luân Vương. 

4)_ Iron cakra: Thiết Luân Vương. 

Cakravartin kings: Luân Vương—There are 
four kinds of Cakravartin kings—Có bốn loại 
Thiên Vương—See Four wheels (D). 


Cakravartins  troops: Catur-angabalakaya 
(sk)—Tứ Binh—-See Four divisions of a 
cakravarfI”s froops. 

Cakravatin”s wheel: Luân Bảo—A 


Cakravatin”s wheel, either gold, silver, cOpper or 
Iron, manifesting his rank and power—Bánh xe 
báu của Chuyển Luân Thánh Vương, giúp ngài du 
hành các nơi để hàng phục chúng sanh. Có bốn 
loại bằng vàng, bạc, đồng và sắt: 

1) Cakravatin”s Gold Wheel: Kim Luân Vương. 
2) Cakravauins Silver Wheel: Ngân Luân 


Vương. 
3) Cakravatins Copper Wheel: Đồng Luân 
Vương. 


4)_ Cakravatin's Iron Wheel: Thiết Luân Vương. 
Cakravafi-raja (sk): Chuyển Luân Vương— 
Wheel  king—WRheel-Rolling King—World 
ruler—See Cakravartin. 
Cakravati-raja-Simhanada-sutra (skÐ: 
Cakravati-raja- sihanada-sutta (p)—Chuyển Luân 
Vương Sư Tử Hống Kinh— The Wheel-Rolling 
King-Llon”s Roar Sutra. 

Cakshu-rupayatana (skt: The eyes that 
produce the characteristics of form—Nhãn sắc 
Xứ—See Twelve enfrances (T]). 

Caksuh (skt: Eye—Mắt (Nhãn)—Nhục Nhãn— 
See Sense of vision, Eive kinds of eyes or vision, 
Mamsacaksu, and Eye. 

Caksurdhatu (skt): Nhãn Căn —Nhãn Giới— 
Realm of sipht—FIeld of vision, or the eye-realm, 
or sight faculty; the element of sight. One of the 
SIX senses, the organ of sight Nhãn căn, một 
trong lục căn—See S1x Sense-organs. 
Caksurindriya (sk0: 
'Twenty two roofs. 
Caksur-vijnana (skt: Cakshurvijnana (skÙ— 
Eye consciousness—The sense of vision—Sight 
consciouness—Seeing—Nhãn thức—See Sense 
Of vision, and Eight conscIousnesses (I) (A). 


Eye—Nhãn căn—See 


678 


Caksur-vijnana-dhatu (k0: Nhãn Thức 
Giới —The element of sight-perception—Realm 
Of sight percepton—See Sense 0 vision. 

Caksus (skt—Eye—Nhãn—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa (1) (A). 
Calamifies (n): Catastrophe——Disaster—Nạn (tai 
ương)—Suy Hoạn—The calamities of decadence, 
famine, epidemics. The calamities of fire, wind 
and water during the kalpa of destructon—Tai 
họa của suy thoái như nạn đói hay dịch bệnh. 
Những thời kỳ tai họa của lửa, gió, nước trong 
thời hoại kiếp (sau thành kiếp là hoại kiếp, cuối 
hoại kiếp có ba tai nạn hỏa tai, phong tai, và thủy 
tai lan tràn phá hoại hết thế giới)**See Seven 
calamities. 

(Great) calamity: Đại nạn. 

Calamity of famine: Cơ Cẩn Tai—One of the 
three destructive calamitiles to end the world— 
Nạn đói (theo thuyết nhà Phật đây là một trong 
ba tai nạn nhỏ hay tiểu tam tai, xãy ra dưới thời 
trung kiếp, hai nạn kia là nạn binh đao và nạn 
bệnh dịch —See Three minor calamities, and 
Three major calamities. 

Calamity of fire: Kiếp Tai—Great fire—Đại 
hỏa—One of the three destructive calamities to 
end the world—Những thời kỳ tai họa của lửa, 
một trong ba tai họa tiêu diệt thế giới—See Three 
calamities or three final catastrophes, and Three 
major calamifies. 

Calamity of fire, wind and water during the 
kalpa of destruction: Kiếp ta—Những thời kỳ 
tai họa của lửa, gió, nước trong thời hoại kiếp 
(sau thành kiếp là hoại kiếp, cuối hoại kiếp có ba 
tai nạn hỏa tai, phong tai, và thủy tai lan tràn phá 
hoại hết thế giới)—See Three calamities or three 
final catastrophes, and Three major calamities. 
Calami(y and happiness is 0Ÿ one?s own 
seeking: Họa phúc đều do chính mình tạo ra 
(Họa phúc vô bất tự kỷ cầu chi giả)—There is no 
calamity and happiness that Is not of one”s own 
seeking. 

Calamifies of pesfilence: Tật dịch tai—See 
Three minor calamities, and Three major 
calamities. 


Calamifies of wars (swords): Đao binh tai— 
See Three minor calamities, and Three major 
calamitles. 

Calamity of water: Great water—Đại thủy— 
One of the three destructive calamities to end the 
world, or the three final world catastrophes: fire, 
wind and water)—Thủy tai là một trong ba tai họa 
lớn vào thời hoại kiếp, tai họa tiêu diệt thế giới là 
lửa, gió và nước (hỏa, phong, thủy)—See Three 
calamitles or three final catastrophes, and Three 
maJjor calamities. 

Calamity of wind: The calamity of destruction 
by wind—Phong tai (đại phong hay nạn gió trong 
thời hoại kiếp) —See Three calamities or three 
final catastrophes, and Three major calamities. 
Calendraradja (skt): Ta La thọ vương Phật. 
Call (v): Invie to come—Beckon—Notify 
Chiêu —Kêu gọi. 

Call upon Amitabha Buddha within the 
heart: Tức Tâm Niệm Phật—To remember 
Amitabha within the heart. At that moment, one”s 
mind identiies with the Buddha”s (Pure Land)— 
Niệm hoặc nhớ tưởng đến hồng danh Phật A Di 
Đà trong tâm. Ngay lúc đó tâm mình là Tịnh Độ. 
Call upon Buddha at special tỉme: Biệt Thời 
Niệm Phật —To call upon Buddha at special time. 
The most practical and effective way for all 
Buddhists, especially lay followers. When the 
ordinary religlous practiciles are Ineffective the 
Pure Land sect call upon Buddha for a period of 
one fo seven days, or fen to ninety days—Niệm 
Phật trong một thời khắc đặc biệt. Đây là một 
phương pháp thực tiển và hữu hiệu nhứt cho Phật 
tử, nhứt là Phật tử tại gia. Khi những cách tu tập 
bình thường không hữu hiệu, nên người tu tịnh độ 
lấy kỳ hạn một ngày, hai ngày, ba ngày, cho tới 
bảy ngày, hoặc mười ngày cho tới 90 ngày 
chuyên cần niệm Phật, như thế gọi là “Biệt Thời 
Niệm Phật.” 

Call the Buddha to witness: Xin Đức Phật 
chứng giám. 

Call forth a spirit: Call home the soul of 
someone——lInvite the spirit of someone fo return 
home——Invoke a spirit—Chiêu hồn. 

Call ghosts and spirits to wifness: Swear by 
all the gods—Xin quỷ thần chứng minh. 





679 


Call home the soul of someone: Call forth a 

spiri—To Invite the spirit of someone fo return 

home—lInvoke a spirt— Chiêu hổn (gọi hồn 

người chết trở về). 

Call a name: Vyapadisati (skt—Định danh—To 

desipnate——To give a name or tifle. 

Call on the name of a Buddha with 

undivided mỉnd: Nhất Tâm Xưng Danh—With 

undivided mind to call on the name of a Buddha, 

either Amitabha or Kuan Shi Yin—Nhất tâm tr 

niệm hồng danh Phật A Di Đà hay Bồ Tát Quán 

Thế Âm. 

Call on Nirvana: Xướng Tịch —To cry or to call 

on Nrrvana, as the Buddha 1s said to have done at 

his death—Niệm Niết Bàn, như người ta nói Đức 

Phật đã làm lúc Ngài thị tịch. 

Call upon someone fo speak: Nhường lời. 

Call forth a spirit: To call home the soul of 

someone—To Invite the spirit of someone to 

return home—Chiêu hồn (gọi hồn người chết trở 

về). 

Callipraph: The art of producing beautiful and 

artstic handwriing using a brush—Thư pháp 

(phép viết chữ đẹp bằng bút lông) 

Callous: Nhẫn tâm. 

Callous abandonment: Nhẫn tâm từ bỏ 

Calm (a): Ekagga (p)—Ekagra (skt). 

l) Sani (p): Santa (skÙ—Qulet 
Serene—Peaceful—Silent—An 
nhiên—An tĩnh—Tịnh lặng. 

a) (a)—Calm—Tranquil—Free from passions— 
Undisturbed. 

b) (n—-Upasant (skÐ——TranquilityPeace— 
Security—Calmness. 

© (v)—Upasamayat (sk—lo pacify—To 
become calm or quiet—To make quiet—To 
tranquilize. 

2) One of the six subJects in meditation. By 
meditations on the distasteful and the delight, 
delusions and passions may be overcome—— 


Sedate 
Bình—An 





Tịnh, một trong sáu đối tượng thiển quán. 
Bằng thiển quán chúng ta có thể vượt qua 
mọi ảo tưởng dục vọng—See Six subjects in 
meditation. 

3) Cool: Trầm nh —According to Buddhism, 
calmness 1s not weakness. A calm atfitude at 
all times shows a man of civilizaton and 


culture. Its not too hard for man to be calm 
thngs are favorable, but to be 
composed when things are wWrong Is 
extremely hard indeed, and 1t 1s this difficult 
quality that 1s worth achieving; for by such 
calm and control he builds up strength of 
character. Ït is quite wrong to Imagine that 
they alone are strong and powerful who are 
noisy and showing off their power—Theo đạo 
Phật, sự trầm tĩnh không phải là sự yếu đuối. 
Thái độ trầm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, mọi 
lúc, biểu hiện một con người văn minh và có 
văn hóa. Giữ tâm trầm tĩnh trong hoàn cảnh 
thuận lợi không khó khăn, nhưng trầm tĩnh 
trước hoàn cảnh khó khăn quả thật là khó 
khăn, và càng có giá trị khi thực hiện được sự 
trầm tĩnh trước hoàn cảnh khó khăn, vì qua sự 
trầm tĩnh này chúng ta mới tạo được nghị lực 
cho cá tính của mình. Thật là hoàn toàn sai 
lầm khi tưởng rằng mình có sức mạnh và 
quyền lực khi mình tổ ra ồn ào và chứng tỏ 
được quyền lực của mình. 
4) (v): Proclaim an amnesty—Chiêu an. 
Calm abiding: Tỉnh trụ. 
Calm abiding meditafion: In all Buddhist 
traditions, two principal qualitiles are developed in 
meditation: calming abiding (samatha) and special 
insipht (vipassana). Generally, calm abiding 1s 
practiced first to free the mind from 1fs Internal 
chatter and to develop concentration. In both 
Mahayana and Theravada traditions, the breath 1s 
taken as the obJect of meditation, and one trains 
the mind to be alert and focused on the sensation 
of the breath in each moment. When mmitially 
trying to concentrate, the mind 1s cluttered with 
mentfal noise. Several techniques are applied to 
help solve this problem. One may relax each part 
of the body, and while doing so, let go of a 
distracting thoupht. In another technique, one 
simply acknowledges the presence of the thoughts 
and emotions which arise, but doesnt give them 
attention and energy. In this way, they settle of 
their own accord. Another technique, one may 
recite the name of the Buddha on the in- and out- 
breaths to help focus one”s concentration (the 
name of any Buddha one likes to recite)—Trong 
tất cả các truyền thống Phật giáo đều có hai 
phẩm tính căn bản trong công phu thiền định: tịnh 


when 


680 


trú và quán sát. Nói chung, thiển tịnh trú được 
thực tập nhằm giải thoát tâm khỏi những tiếng rù 
tì từ bên trong và phát triển sức tập trung. Trong 
cả hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy, 
hơi thở được vận dụng làm đối tượng của thiển 
tập, và hành giả tu tập để được một tâm thức tỉnh 
giác, tập trung vào sự cảm thọ của hơi thở từng 
giây từng phút. Lúc mới khởi đầu cố gắng tập 
trung, tâm thức chúng ta lộn xộn với những tiếng 
ồn ào của tạp niệm. Có một số phương cách thiển 
định nhằm giúp giải quyết trở ngại này. Chúng ta 
có thể thư giãn từng phần trong thân thể song 
song với việc xẻ bỏ những tạp niệm làm tâm mình 
phân tán. Một phương cách khác, hành giả chỉ đơn 
thuần ghi nhận sự có mặt của những ý tưởng hay 
những cảm thọ đang khởi lên, nhưng không để 
tâm cũng không truyền thêm sức mạnh cho 
chúng. Làm được như vậy thì những ý tưởng và 
những cảm thọ tự khởi lên rồi cũng tự lặng xuống. 

Một phương cách khác nữa là niệm hồng danh 

Đức Phật (tên bất cứ Đức Phật nào mà mình 

muốn niệm) trong hơi thở vào, thở ra nhằm giúp 

tập trung tâm ý. 

Calm the acfivity of body: Tịnh chỉ thân hành 

(tham ái của thân). 

Calm the activities of Hfe: Tịnh chỉ các hành 

(tận điệt mọi tham ái trong cuộc sống hằng ngày). 

Calm the actfivity of thought: Tịnh chỉ tâm 

hành (tham ái của tâm). 

Calm and clear s(ate of samadhi: Am tường 

Tam muội. 

Calm and ïillumination: Tịch Quang. 

l) Calm and I1lluminating as are Truth and 
Knowledge: Chân lý tịch nh và chân lý 
chiếu rọi. 

2) The hidden truth illuminating: Chỗ tịch lý 
được ánh sáng chiết rọi. 

Calm meditaftion and insigh( meditafion: 

Thiển định và Thiển giác—Buddhist 

meditaion ¡is based on two methods, calm 

(samatha) and Insight (vipasyana), both of which 

are necessary vehicles on the path to the 

Cessaton of Duhkha. Calm meditation aims at 

achieving calmness and concentration, and at 

raising the perception of the meditational subJect 
to the point of abstraction. After menfal obstacles 
have been eliminated, the mind “absorbs” itself 


tuệ 


1nto an abstract idea of the subJect: this absorption 
1s called “dhyana” (n Pali, Jhana); in Chinese 
“Ch'an,” in Japanese “Zen,” and in Vietnamese 
“Thiền.” Different meditational “aids` give rise to 
different mental absorptions. A beginner mipht 
concentrate on a colored disc, while a more 
advanced practiioner could focus on reflecting 
the Buddha. The goal of insipht medifation 1s to 
realize wisdom. This ¡1s also acquired gradually 
and ultimately achieved through the mental 
absorptions of The 
practitioner aims to directly comprehend the three 
of the phenomenal 
impermanence, duhkha and no-self—Thiển của 
Phật giáo dựa trên 2 phương pháp: vắng lặng hoặc 
tịnh tâm, và tuệ giác, cả hai đều là những phương 
tiện thiết yếu trên con đường tiến tới chấm dứt 
khổ đau. Thiển tịnh tâm nhằm vào việc đạt được 
sự vắng lặng và tập trung định lực và nâng cao 
nhận thức về để mục thiển đến một điểm trừu 
tượng. Tất cả những chướng ngại tinh thần đã 
được loại trừ, khỏi tâm “hòa nhập” vào một ý 
tưởng trừu tượng của để mục: sự an định này được 
gọi là “dhyana” (thiển định gom tâm lại), tiếng 
Pali là Jhana, tiếng Trung Hoa là Ch'an, tiếng 
Nhật là “Zen” và tiếng Việt là Thiền. Những 
công cụ hỗ trợ thiển mang lại những trạng thái an 
định khác nhau. Những người mới bắt đầu hành 
thiển có thể tập trung vào một cái đĩa có màu sắc 
làm để mục tham thiển, trong khi những người 
tiến bộ hơn có thể tập trung vào sự tưởng niệm 
đến Phật. Mục đích của thiển tuệ giác là nhận 
thức được tuệ giác (prajna). Điều này người ta sẽ 
có thể dân dân đạt được qua các trạng thái an 
định của thiền chỉ. Hành giả tập trung sự hiểu biết 
sâu sắc vào 3 đặc tính của thế tục: vô thường, khổ 
và vô ngã. 

Calm (v) oneself in a crisis: An thể định thần 
(tự trấn nh lấy mình trong cơn khủng hoảng). 
Calm, Peaceful, Happy: Tĩnh lặng, an bình, 
hạnh phúc. 

Calm progress: Sama-patipada (p)—Tịch Tịnh 
Hành—See Four kinds of progress (B). 

Calm and pure: Tỉnh lặng và thanh tịnh. 


Calm and quiet: Tịch Tĩnh—Calm and quiet; 
free from tempfation and distress; nirvana—Xa 


samatha meditation. 


characteristics world: 


681 


rời phiền não là tịch, dứt hết mọi khổ đau là tĩnh. 
Tịch tĩnh là cái lý của Niết Bàn. 
Calm thoughf: Tĩnh tư. 

1) Tịch Niệm —Calm the 
Contemplation—Suy nghĩ một cách lặng lẽ 
an nhiên, không để cho tham sân sỉ xen vào. 
Unperturbed abstraction: Dhyana (skÙ—Đà 
Da Diễn Na—Tĩnh Lự —See Contemplation, 
Dhyanaand Meditaton. 

Calm tranquility: An ổn. 

Calm water: Định Thủy——Quieting the waters of 
the heart, and so beholding the Buddha, as the 
moon 1s reflected in still water—ĐỊnh tâm trong 
sáng ví như mặt nước phẳng lặng. 

Calm wisdom: Tĩnh Huệ (nh trí hay tĩnh tuệ). 

l1) The wisdom derived from quiefness or mystIc 
trance: Trí tuệ có được từ sự tnh lặng. 

Calm wisdom, Insight into the void, or 
Immaterial, removed from the transient: Trí 
huệ nh lặng, có khả năng thấu suốt tánh 
không của vạn hữu. 

Calmadana (skt): Chiết Ma Đà Na—Niết Mạt— 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Calmadana 1s an ancient 
kingdom and city at the south-east borders of the 
desert of Gobi—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, Chiết Ma Đà Na là tên của một 
vương quốc cổ nằm về phía đông nam sa mạc 
Gobl. 

Calming: Samatha (skt & p)—Calming is a 
medifatIve characterzed by a 
pointedness of mind (cittaikagrata) on an Internal 
meditative obJect. One of the seven definitions of 
dhyana described as samatha or samadhi; 1t 1s 
defined as silencing, or putting to rest the acfive 
mind, or auto-hypnosis. The mind 1s centered or 
the mind steadily fixed on one place, or in one 
position. It differs from “contemplation” which 
observes, examines, sifts evidence. Samadhi or 
samatha has to do with getting rid of distraction 
for moral ends; it Is abstraction, rather than 
contemplation. Theoretically, any object may 
serve as the focus of concentraton, though 
virtuous objects such as the body of a Buddha are 
said to be preferable. It is attained when the mind 
1s able to remain upon 1s obJect one-pointedly, 
spontaneously and without effort, and for as long 


mind—— 


2) 


2) 


State One- 


a period of time as one wihes, without being 
disturbed by laxifty or excitement. There are said 
to be six prerequisies for achieving calming. 
They are staying In an agreeable place, having 
few desires, knowing satisfaction, not having 
many acfivities, pure ethics, and thoroughly 
abandoning thoughts. It is generally considered to 
be a prerequisite for attainment of “hipher 
insight” or “Prajna”—Chỉ là một trạng thái thiển 
định biểu trưng sự nhất tâm (hay tâm tụ vào nhất 
điểm) trên một vật thể. Một trong bảy định nghĩa 
của Thiển Định, được diễn tả như là Xa-Ma-Tha 
hay Tam Ma Địa, có nghĩa là dẹp yên tâm loạn 
động, hay là để cho tâm yên định, dừng ở một 
chỗ. Tâm định chỉ ư nhứt xứ, khác với “quán” là 
xác nghiệm bằng chứng cứ. Chỉ là dẹp bỏ các 
vọng niệm, còn quán dùng để chứng nghiệm chân 
lý. Về mặt lý thuyết mà nói, bất cứ vật thể nào 
cũng có thể được dùng làm điểm tập trung, dù 
vậy những vật thể như thân Phật vẫn được người 
ta ưa thích dùng làm điểm tập trung hơn. Chỉ được 
thành đạt khi tâm có khả năng trụ yên một chỗ 
trên vật thể một cách tự nhiên không cần phải nỗ 
lực, và có khả năng trụ tại đó trong thời gian 
người đó muốn mà không bị phóng dật hay tán 
loạn quấy rầy. Người ta nói có sáu điểu tiên 
quyết trước khi thành đạt được “Chỉ”, trụ nơi thích 
hợp, thiểu dục, tri túc, không có nhiều sinh hoạt, 
tịnh giới và phải hoàn toàn rũ bỏ mọi vọng niệm. 
Chỉ là điều cần có trước khi đạt được trí huệ “Bát 
Nhã”. 

Calmly joyful life of the mỉnd: Ý An Lạc 
Hạnh —According to The Lotus Sutra, the calmly 
Joyful life of the mind, one of the four means of 
affaining to happy contentment—Theo Kinh Pháp 
Hoa, đây là một trong tứ an lạc hạnh. Ý xa lìa lỗi 
lầm để được an lạc vui vẻ—See Four means of 
affaining to a happy contentment (3). 


Calmness (n): 
1) Ekagra (skt: Stillness—Quietness—Sự yên 
lặng. 


2) Sànti (p & skÐ—Sự tính lặng—Tịch tĩnh (sự 
trầm lặng và tnh giác của tâm thức)— 
TrangquIllity. 

3) Calmness 1s not weakness. A calm attitude at 


all trmes shows a man of culture. Ít 1s not foo 
hard for a man to be calm when things are 
favorable, but to be composed when things 


682 


are wrong 1s hard ¡ndeed, and 1t 1s this 
difficult quality that 1s worth achieving; for by 
sụch calm and control he builds up strength of 
character. Ït is quite wrong to Imagine that 
they alone are strong and powerful who are 
noIsy, garrulous and fussily busy. According 
to the Anguttara NÑikaya, “Emptiness 1s loud, 
but fulliness, calm. The fools a half-filled 
little tin box; the sage, a lake. The man who 
cultivates calmness of mind rarely gefs upset 
when confronted with the vicissitudes of lIfe. 
He tries thngs 1n their proper 
perspective, how things come ¡into being and 
p4SS Free from anxiety and 
resflessness, he wiÏll try to see the fragility of 
the fragile. According to Suttanipata, qulet 
mind... øo on, in fortune or misfortune, at 
theIr own private pace, like a clock during a 
thunderstorm.”—Điểm tĩnh không phải là sự 
nhu nhược. Một thái độ điểm tĩnh lúc nào 
cũng cho thấy là một người có văn hóa. Thật 
ra, khi mọi vấn để đều thuận lợi, không quá 
khó khăn cho một người giữ được thái độ 
điểm tĩnh, nhưng giữ được thái độ nầy trong 
những tình huống bất lợi thì quả thật là khó, 
mà chính cái khó nầy mới đáng để thành tựu, 
vì nhờ sự điểm tĩnh và kiểm soát như vậy mà 
chúng ta củng cố được nhân cách. Thật là sai 
lầm khi nghĩ rằng chỉ có những người ôn ào, 
ba hoa và lăng xăng mới là những người 
mạnh mẽ, đầy quyển lực. Theo Kinh Tăng 
Chi Bộ, “Cái gì trồng rỗng thì kêu to, cái gì 
đầy thì yên lặng. Theo Kinh Suttanipata, ngu 
như một nửa hộp nước nhỏ, bậc trí như ao 
đầy. Người thường xuyên trau dôi tâm điểm 
tĩnh khó có thể bị nao núng khi đương đầu với 
những thăng trầm của cuộc đời. Người ấy cố 
gắng thấy các pháp đúng theo viễn cảnh của 
nó, nghĩa là thấy được vì sao các pháp có mặt 
để rồi hoại diệt. Không còn lo lắng và bất an, 
người ấy cố gắng để thấy tính chất mong 
manh của các vật mỏng manh, dễ vỡ. Hãy 
làm cho tâm yên fĩnh tiến tới, dù vận may 
hay rủi, với từng bước chân của chính mình, 
giống như chiếc kim đồng hổ ung dung từng 
nhịp, từng nhịp trong cơn bão đầy sấm sét.” 


{fO sS€C 


aWay. 


Calmness and endurancce: Quiet patience— 
Tịch Nhẫn (tịch nh và nhẫn nhục, hay sự nhẫn 
nhục tịch nh). 

Calmness and cxfinctfion: Parinirvana or 

Prasama (sk)——Tịch Diệt—Niết bàn tịch diệt, hay 

Đại Niết Bàn —Tranquilty—Extinction—The 

Øreat nirvana. 

Calumniation (n): Sự vu khống. 

Calumniatory (a): Nói xấu —Vu khống. 

Calumny (n): Lời nói xấu hay vu khống. 

Camara (skt): 

l) Chiêm Mạt La: Name of several plants in 
India—Tên của vài loại cây ở Ấn Độ. 

2) Già Đoạn: Già Mạt La—Name of one of the 
central parts of the southern continent, 
Jambudvipa—Tên của một trong những vùng 
trung tâm của miền nam châu Diêm Phù Đề 
(Già Mạt La Châu và Phiệt La Già Mạt La 
Châu). 

Cambodian Buddhism: Like ¡ts neighnors ¡in 

Southeast Asia, Cambodia was heavily influenced 

by Indian culture from an early date. Cambodia 1s 

located in the mekong Valley on a trade route 
between India and China. So a varlety Of 
influences passed throuph the region, and there 1s 
evidence that by the fifth centuryy Mahayana 

Buddhism, as well as Brahmanism, had become 

esfablished in the area. According to Prof. P.V. 

Bapata In The Twenty-Five Hundred Years of 

Buddhism, the archaeological finds and the 

Chinese Chronicles prove that from the end of the 

fiíth or the beginning of the sixth century A.D., 

Buddhism flourished in Cambodia, though it did 

not occupy a dominant position, as It was less 

popular than some forms of Brahmanical religion. 

According to Chinise Chronicles, in 503 King 

Jayavarman of Fu-Nan sent representatives tfO 

China with gifts that included a Buddha Iimage, 

and an Inscription of his son Rudravarman 

menftions the Buddha. Later on, the dominant 
people of Cambodian are the Khmers, who 
consfitute seventy percent of the population. The 

Khmers developed a great civilization centered in 

the area of Angkor, and in the following cenfurIes 

a royal cult developed, which treated the Khmer 

rulers as “divine kings” (devaraja) or “Buddha 


kimngs” (Buddharaja). The great emperor, 


683 


Yasovarman, who ruled at the end of the ninth 
century A.D., established a Saugatasrama which 
was specilally meant for Buddhist monks, and 
elaborate regulatlons were laid down for the 
guldance of this asrama or hermitage. King 
Jayavarman VII (I1S1-1220) was 
Buddhist and received the posthumous tifle, 
Mahaparamasaugata. The records of his reign 
express beautifully the typical Buddhist view of 
lífe, particularly the feelings of charity and 
compassion towards the whole universe. His role 
in the founding of religlous insttutlons was 
magnificent. A Sanskrit Inscription of Jayavarman 
VII gIves us Interesting Information about the 
relipIous mood of his queen. It 1s said that when 
Jayavarman ñrst went to Champa, his wife, 
Jayarajadevi, showed her conjugal fidelity by 
undergoing austeriies of diverse fypes and of 
long duration. She was then Initiated to Buddhism 
by her elder sister. It is said that she performed a 
ceremony by which she could see before her the 
Image of her absent husband. When her husband 
returned, she Increased her pious and charitable 
works. These Iincluded a dramatic performance, 
the plot of which was drawn from the Jatakas and 
which was acted by a body of nuns recruited from 
among castaway girls. The Bayon Temple, 
constucted by Jayavarman VI, the king 
1dentified himself with Lokesvara and sometimes 


a_ devout 


he was considered to be an incarnate Buddha. The 
Khmer kings builH( extensive monuments to 
themselves, the most famous being Angkor Wat, 
but the enormous cost of financing such huge 
proJects appears to have weakened the monarchy. 
Several of the kings of Angkor proclaimed 
themselves to be Mahayana Buddhists, but after 
the abandoning of Angkor in 1431 Theravada 
eventually became the 
Buddhism 1n the area. 
introduced to the region in the 12” century by a 
Burmese monk. The first documented Theravada 
1nscription has been dated to around 1230, during 
the reign of king Indravarman II, and 1t appears 
that the tradiion spread rapidly among the 
masses. King Jayavarman Paramesvara, who 
ascended the throne In 1327, was a supporter of 
Theravada, who replaced Sanskrit with Pali as the 
language of reliplous texts and rituals. Buddhism 


dominant form of 


Theravada was first 


continued to flourish in Cambodia in the thirteenth 
century A.D. It must be remembered, however, 
that up to this time, although Buddhism was In a 
flourishing condition, 1t was neither the State 
religion, nor even the dominating religious sect 1n 
the country. There 1s no definite information as to 
when Buddhism attained this position. But the 
change was undoubtedly due to the influence of 
the Thais, who were ardent Buddhists, and had 
conquered a large part of Cambodia. Whereas, In 
the earlier period, Thailand was ¡influenced by 
Cambodia, the role was now_ reversed, 
Cambodia, under the influence of the Thais, Was 
converted, almost the whole country, to 
Buddhism. Even the Brahmanical gods in the 
øreat sanctuaries like Angkor Vat were replaced 
by Buddhist Iimages. We cannot trace the exact 
stages of this but,  gradually, 
Buddhism became the dominant creed ¡In 
Cambodia and totally there 1s hardly any trace of 
the Brahmanical religion in the country, except in 
some of the ceremonies and festiviies of the 
people—Cũng như các lân bang trong vùng Đông 
Nam Á, Cam Bốt đã chịu ảnh hưởng nặng bởi nền 
văn hóa Ấn Độ ngay từ những ngày rất sớm. Cam 
Bốt tọa lạc trong vùng châu thổ sông Cứu Long, 
trên đường giao thương giữa Ấn Độ và Trung 
Hoa. Vì vậy mà một số những ảnh hưỡng khác 
nhau đã được truyền qua khu vực này, và có bằng 
chứng là vào thế kỷ thứ 5 thì cả Phật Giáo Đại 
Thừa lẫn Bà La Môn giáo đã được thiết lập trong 
khu vực. Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, nhiều phát hiện 
khảo cổ học và Biên Niên Sử Trung Hoa cho thấy 
rằng từ cuối thế kỷ thứ 5, hoặc đầu thế kỷ thứ 6, 
Phật giáo đã phát triển tại Cam Bốt, dù rằng chưa 
chiếm được một địa vị nổi bật, vì ít được biết đến 
so với một số hệ phái Bà La Môn. Theo Biên 
Niên Sử Trung Hoa, vào năm 503 vua 
Jayavarman của vương quốc Phù Nam đã gởi đại 
diện sang Trung Hoa với cống vật trong đó có một 
hình tượng Phật và một câu viết của con ông là 
Rudravarman nói về Đức Phật. Về sau này, đa số 
dân chúng của Cam Bốt là người Khmer, gồm 
khoảng 70 phần trăm. Người Khmer phát triển 
một nên văn minh lớn được đặt tâm điểm trong 
vùng Angkor, và những thế kỷ sau này sự tôn 
sùng hoàng tộc phát triển nên người ta coi những 


and 


CONVv€rsion, 


684 


người cai trị Khmer như những vị Thiên vương 
hay Phật vương. Đại đế Yasovarman trị vì vào 
cuối thế kỷ thứ 9 đã cho xây một đại tịnh thất 
(Saugatasrama) dành riêng cho các tu sĩ Phật giáo 
và ban hành những qui định tỉ mỉ về việc điều 
hành tịnh thất nầy. Vua Jayavarman VII (1181- 
1220) là một Phật tử sùng đạo và đã được truy 
phong danh hiệu Mahaparamasaugata sau khi qua 
đời. Tài liệu ghi chép về triều đại của ông thể 
hiện một cách đẹp đẽ nhân sinh quan điển hình 
của đạo Phật. Sự đóng góp của ông trong việc 
xây dựng các công trình tôn giáo vô cùng to lớn. 
Một tài liệu khác bằng tiếng Phạn về vua 
Jayavarman VỊI, cho ta chỉ tiết thú vị về tâm đạo 
của vợ ông. Theo lời kể thì Jayavarman lần đầu 
tiên đi đến Chiêm Thành, hoàng hậu là 
Jayarajadevi đã tỏ lòng chung thủy của mình 
bằng trải qua khổ hạnh nhiều ngày. Bà liền được 
chị mình khai tâm đạo Phật. Bà đã cử hành một 
buổi lễ, qua đó bà có thể nhìn thấy ảnh chồng 
mình hiện ra trước mặt. Đến khi nhà vua trở về, 
bà càng gia tăng các công việc từ thiện và lòng 
mộ đạo. Trong khu đến Bayon, được vua 
Jayavarman VỊI xây dựng, nhà vua đã tự đồng 
nhất mình với Đức Quán Thế Âm, hoặc tự coi 
mình như Phật hóa thân. Những vị vua Khmer xây 
nhiều đền đài cho mình, nổi tiếng nhất là khu 
Angkor Wat, nhưng sự tốn kém tài chánh làm yếu 
dần vương triểu. Những vương triều Khmer ở 
Angkor tự cho mình theo Phật giáo Đại Thừa, 
nhưng sau khi Angkor bị phế bổ vào năm 1431, 
Phật giáo Nguyên Thủy cuối cùng chế ngự trong 
vùng. Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên được một 
nhà sư Miến Điện đưa vào Cam Bốt vào thế kỷ 
thứ 12. Những tài liệu đầu tiên cho thấy kinh điển 
Phật giáo Nguyên Thủy đã có mặt tại Cam Bốt 
vào khoảng năm 1230, dưới thời vua Indravarman 
II, và truyền thống này đã nhanh chóng truyền 
khắp dân gian. Vua Jayavarman Paramesvara lên 
ngôi năm 1327 là một vị quân vương hỗ trợ Phật 
giáo Nguyên Thủy, chính ông đã cho thay thế tất 
cả những kinh điển và nghi thức ngôn ngữ Bắc 
Phạn bằng ngôn ngữ Nam Phạn. Phật giáo tiếp 
tục phát triển ở Cam Bốt trong thế kỷ 13. Tuy 
nhiên, cần nhớ rằng mãi cho đến thời điểm đó, 
mặc dù đạo Phật có điều kiện thuận lợi để phát 
triển nhưng vẫn không trở thành quốc giáo và 
thậm chí cũng không là một tôn giáo chiếm ưu 


thế tại đất nước nây. Không có chỉ tiết chính xác 
là Phật giáo đã đạt tới địa vị nầy vào lúc nào. 
Nhưng sự thay đổi nầy chắc chắn là do ảnh hưởng 
của người Thái Lan, vốn là những tín đồ Phật giáo 
cuồng nhiệt và họ đã xâm chiếm một phần lớn 
đất đai của Cam Bốt. Trong khi vào lúc đầu thì 
Thái Lan chịu ảnh hưởng Phật giáo Cam Bốt, thì 
nay vai trò đã đảo ngược lại, người Cam Bốt dưới 
ảnh hưởng của người Thái Lan đã chuyển tín 
ngưỡng gần như toàn bộ theo đạo Phật. Ngay cả 
các vị Thần trong các đền lớn như Đế Thiên Đế 
Thích (Angkor Vat) cũng được thay thế bằng 
những tượng Phật. Chúng ta không thể tìm thấy 
bằng chứng đích xác về các giai đoạn của sự 
chuyển đạo nây, nhưng Phật giáo đã dần dần trở 
thành một tôn giáo chiếm ưu thế ở Cam Bốt, và 
ngày nay chúng ta khó tìm thấy một dấu tích nào 
về đạo Bà La Môn trên đất nước nầy, ngoại trừ 
một số sinh hoạt lễ hội của dân chúng. 

Campa (skt: Campa or Campaka (skt)—Chiêm 
Bặc Ca—-Chiêm Ba Ca—Chiêm Bà—Chiêm 
Bác-Chiêm Bác Ca—Chiêm Bặc—A yellow 
fragrant flower. Its fragrance spreading very far— 
Kim Sắc Hoa hay Mộc Lan, tên của một loại 
bông thơm màu vàng, hương thơm của nó lan tỏa 
TẤt Xa. 

Campaka (skt: Chiêm Ba Quốc —A kingdom 
and city od Campa In the central India, along the 
riverbank of the Ganges, according to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
the modern Bhagalpur or a place In Ifs vicinmfy, 
founded by Campa, a district in the upper 
Punjab—Nước Chiêm Ba ở miễn Trung Ấn Độ, 
bên bờ sông Hằng (xứ có nhiễu cây Chiêm Ba 
hay Mộc Lan, nên lấy tên ấy mà đặt cho xứ), là 
một nước ở miền trung Ấn Độ, mà theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, bây giờ là 
Bhagalpur hay vùng phụ cận phía trên PunJab 
được thành lập bởi dân Chiêm Ba. 

Cam Thanh Zen Master: Thiền Sư Cảm 
Thành (2-860)—Zen Master Cảm Thành (2- 
860)—Zen Master Cảm Thành, a Vietnamese 
monk from Tiên Du, North Vietnam. He 
previously practiced Buddhism at Phật Tích 
Temple. He was the first lineage of the Wu-Yun- 
Tung Sect. When he left home to become a 
monk, he focused In recifing sutras. There was a 
patron of Buddhism, whose last name was 


685 


Nguyễn, a rich landlord from Phù Đống hamlet, 
donated his land for him to build a temple. Elrst, 
he was reluctant to accept 1t because he did not 
want to be attached to anything; however, later In 
his dream, he met someone who recommended 
him to accept the land to build a temple for the 
benefits of other people. In fact, not long after the 

Kiến Sơ Temple was built, in 820, under the 

Tang dynasty in China, Zen Master Vô Ngôn 

Thông, used to be Head of Hòa An Temple in 

China, arrived in Vietnam and stayed at Kiến Sơ 

to practice “face-to-a-wall” meditation for several 

years. Later he founded the Wu-Yun-T”ung (Vô 

Ngôn Thông) Zen Sect right at the Kiến Sơ 

Temple and became the First Patriarch, and Cảm 

Thành became his disciple. When he passed 

away, Zen Master Cảm Thành became the second 

Patriarch. In 860, Zen master Cảm Thành passed 

away quietly—Sư quê ở huyện Tiên Du, trước tu 

ở chùa Phật Tích. Thiền Sư Cảm Thành, đời thứ 

nhất của dòng Vô Ngôn Thông. Khi mới xuất gia, 

sư lấy hiệu là Lập Đức, chuyên trì tụng kinh điển. 

Lúc ấy có người họ Nguyễn ở hương Phù Đổng 

hiến đất lập chùa. Thoạt tiên, ông e ngại không 

nhận vì ông không muốn vướng mắc vào bất cứ 
thứ øì; tuy nhiên, sau đó ông nằm mộng có người 
mách bảo nên nhận vì lợi ích của nhiều người 
khác. Quả thật, sau khi xây chùa Kiến Sơ chẳng 
bao lâu, vào năm 820, dưới thời nhà Đường, có 

Thiển Sư Vô Ngôn Thông, nguyên trụ trì chùa 

Hòa An từ bên Tàu qua, ghé lại chùa và thiển 

diện bích tại đây trong nhiều năm. Sư Cảm Thành 

rất kính mộ và tôn Thiển Sư làm Thầy. Sau khi 

Thiển Sư Vô Ngôn Thông thị tịch thì Sư Cảm 

Thành trở thành nhị tổ của Thiền phái Vô Ngôn 

Thông. Vào năm 860, Sư an nhiên thị tịch —See 

Kien Sơ Temple. 

Camunda (skt): Già Văn Đồ. 

I) A Jealous woman: Tật đế của người nữ— 
Hạng đàn bà hay ganh ghét. 

2) An angry spirit: Nộ Thần. 

3) Evil Demon, one used to call up the dead to 
slay an enemy: Quỷ Nhập Tràng—Loại ác 
quỷ chiêu hồn người chết để giết kẻ thù. 

Can be leaders of senfient beings: Chư Phật 

đều hay vì tất cả chúng sanh mà làm chủ—See 

Ten kinds of measureless, inconceivable ways of 

fulfillment of Buddhahood of all Buddhas. 


Can believe: Năng Tín—-Can be believed, 
confrasted with that which 1s believed—Năng tín 
là có thể tin được, đối lại với sở tín hay cái được 
tin. 

Can see things in the dark: Trong Tối Thấy 
Vật —See Ten states of the form-skandha. 

Can teach all senfient beings: Chư Phật đều 
hay giáo hóa tất cả chúng sanh—See Ten kinds of 
measureless, inconceivable ways of fulfiliment of 
Buddhahood of all Buddhas. 

Canavasa: See Canavasa. 

Canca?s false accuse: Sự vu cáo của Chiên 
Già —Canca tried to dishonor him by pretending 
to pregnant and falsely accusing him—Nàng 
Chiên Già cố làm nhục Ngài bằng cách giả bụng 
chửa rồi vu cáo—See Nine distresses. 

Canca?s malicious plot: Âm mưu xấu của 
Chiên Già—See Canca”s false accuse, and Nine 
distresses. 

Candala (sk): Chiên đà la—Outcas— 
Untouchable—The lowest class in the Indian 
caste system, beneath even the lowest of the four 
formal castes. lts members are fishermen, Jailers, 
slaughterers—Giai cấp thấp nhất trong hệ thống 
giai cấp ở Ấn Độ, dưới cả giai cấp thứ tư trong hệ 
thống này. Thành viên của giai cấp này gồm 
những người đánh cá, cai ngục, và những người 
làm nghề đồ tế—See Four castes ¡n India. 
Candali (skt): A Sanskrit term for “heat yoga.” 
First of the “six dharmas of Naropa,” which 
involves developing the ability to increase and 
channel ¡inner heat, generally Involving the 
visualization of the sun In varlous places of the 
meditator”s body. The technique requires that the 
meditator become aware of subtle energles that 
move throueh energy channels. Through 
manipulatng and directing these energies, the 
meditator learns to concentrate them ĩn particular 
places—Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Du 
Già Nhiệt.” Pháp thứ nhất trong sáu pháp của 
Naropa, liên hệ tới việc phát triển khả năng làm 
tăng kênh nội nhiệt, thường liên hệ tới việc quán 
tưởng mặt trời ở những nơi khác nhau trong thân 
thể của hành giả. Kỹ thuật đòi hỏi hành giả trở 
nên tỉnh thức về những nguồn năng lượng vi tế di 
chuyển qua các kênh trong cơ thể. Qua vận động 
và đưa những nguồn năng lượng này, hành giả 


686 


biết được cách tập trung những nguồn năng lượng 

này tại những nơi đặc biệt. 

Candana (skt): Gỗ Chiên đàn trắng—White 

sandalwood. 

Candana-Cave-Adornment-Excels Buddha: 

Chiên Đàn Quyệt Trang Nghiêm Thắng Phật. 

Candana-Mcrit-Virtue Buddha: Chiên Đàn 

Công Đức Phật. 

Candanaprabha Buddha: Chiên Đàn Quang 

Phật. 

Candid (a): Ngay thật—Honest—Sincere. 

Candle (n): Cây nến. 

Candleholder: Candlestick—Chân nến. 

Candra (skt: Chiến Đạt La— Chiến Nại La. 

1) The moon: Mặt Trăng. 

2) The moon deity: Nguyệt Thần. 

3) Name of a heretical leader: Tên của một vị 
lãnh đạo một phái ngoại đạo. 

Candlestiek: Đèn nến—See Three essential 

articles for worshIp. 

Candra (p): Nguyệt cung thiên tử—Nguyệt 

Thần—Giittering—Shining——Having the 

brilliancy or hue of ligh—See Twenty devas. 

Candra-dipa-samadhi (sktÐ: Nguyệt Đăng Tam 

Muội— The samadhi said to have been given to 

the “Nguyệt Quang Đồng Tử” by the Buddha, the 

sufra of which is in two translations—Tam muội 
mà Phật đã thuyết cho Nguyệt Quang Đồng Tử 
nghe về pháp môn Nhất thiết chư pháp thể tánh 
bình đẳng vô lý luận tam muội, kinh Nguyệt Đăng 

Tam Muội vẫn còn với hai bản dịch. 

Candrakanta (sk): Nguyệt Ái Châu—The 

moon-love pearl or moonstone, which bestowes 

abundance of water or rain—Ngọc châu Nguyệt 

Ái, được dùng để ban nước hay mưa. 

Candrakirti (skt): Nguyệt Xứng. 

(Œ) A brief biography of Candrakiri—Sơ lược 
tiểu sử của ngài Nguyệt Xứng: An influential 
Madhyamaka philosopher and polemiclst, 
considered by Tibetan doxographers to be the 

1mporfant of the 

Prasangika-Madhyamaka tradiion. He saw 

defending the 

tradiion of Buddhapalita agaInst 1s rivals, 
most Importantly the tradition of Bhavya and 
the Yogacara tradition, founded by Asanga 


ImOSE commennfafor 


himself as commentarial 


qI) 


and Vasubandhu. His commentary on 
Nagarjuna's Fundamental Verses on the 
Middle  Way (Mulamadhyamaka-Karika), 
entled Clear Words (Prasanna-pada), 
became the definitive Interprefaton of 
Nagarjuna ¡1n Tibet (One of 
Imporfant representatves of the school of 
Madhyamika in the 8” century. He played an 
1mportant role and had great Influence on the 
development of the Madhyamika In Tibet— 
Một trong những triết gia theo chủ trương bút 
chiến của trường phái Trung Đạo vào thế kỷ 
thứ tám, ông đã có ảnh hưởng rất lớn trong 
việc truyền bá trường phái Trung Đạo vào 
đất Tây Tạng. Ông tự xem mình như là nhà 
phê bình bảo vệ truyền thống giáo thuyết của 
Ngài Buddhspalita chống lại các đối thủ của 
nó, quan trọng hơn hết là truyền thống 
Bhavya và truyền thống Du Già được các 
ngài Vô Trước và Thế Thân sáng lập. Tập 
phê bình của ông trên tác phẩm Căn Bản Kệ 
về Trung Đạo, có nhan đề “Minh Ngữ” đã trở 
thành tập sách giảng giải dứt khoát về Long 
Thọ tại Tây Tạng. Ông là một trong những 
đại biểu quan trọng nhất của trường phái 
Trung Quán vào thế kỷ thứ §. Ông giữ một 
vai trò quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn 
trong việc phát triển Trung Quán tại Tây 
Tạng —See Madhyamika. 

Commenfaries by  Candrakiri— 
Những bộ luận của ngài Nguyệt Xứng: About 
20 of his commenfaries were wriften on 
Nagarjuna's Madhyamaka Sastra. They are 
only Tebetan 
Candrakirts Prasannapada commentary 1s 
the only one that has survived In the original 
Samskrta. It seems to have elbowed every 
other commentary out of existence. He 
flourished early In seventh century A.D. and 
wrote several oufstanding works. He was born 
in Samanta the South He studied 
Madhyamaka philosophy under 
Kamalabuddhi, a disciple of Buddhipalita, a 
disciple of Kamalabuddhi, a disciple of 
Buddhapalita and probably under Bhavya 
His prasannapada commenfary on 
Nagarjunaˆs Madhyamaka sastra, has already 
been mentioned. He wrote an independent 


the  most 


Written 


available in translation. 


1n 


also. 


687 


work, named “Madhyamakavatara” with an 
auto-commenfary. He frequently refers to 
Madhyamakavatara in his Prasannapada 
which goes to show that the former was 
written earlier than the latter. He also wrote 
Nagarjuna's Sunyata 
Saptati and Yukti Sastika and on Aryadeva”s 
Catuhsataka. 
(prakaranas), Madhyamaka-prajnavatara and 
Pancaskandha were also written by him. Of 
all his works, only Prasannapada 1s available 
1n the original; other works are available only 
1n Tibetan translation. Candrakiirti vigorously 
defends the Prasangika school, and exposes 
the hollowness of Bhavaviveka*s logic at 
many places. He also supports the common 
Sense view of sense percepfion and crIfIc1Z©s 
the doctine of the “unque particular” 
(Svalaksana) and perception devoid of 
determination (kalpanapodha). He has also 
criicized Vijnanavada and maintains that 
conscIousness (vijnana) without an obJect 1s 
unthinkable—Ông đã viết khoảng 20 bộ luận 
giải về Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. 
Những tác phẩm này hiện chỉ còn được bảo 
tồn ở những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng. 
Trong đó “Minh Cú Luận” của ngài là bản 
duy nhất còn tổn tại trong văn bản Bắc Phạn 
nguyên thủy. Dường như chính nó đã hất 
cẳng tất cả những bản chú giải khác. Nguyệt 
Xứng nổi tiếng vào đầu thế kỷ thứ 7 và ngài 
đã viết một số tác phẩm xuất sắc. Ngài đã 
từng theo Liên Hoa Giác, một đệ tử của ngài 
Phật Hộ, để nghiên cứu về giáo lý Trung 
Quán, và có thể ngài cũng là đệ tử của Thanh 
Biện. Như đã nói, tác phẩm “Minh Cú Luận” 
là bộ luận giải do ngài viết nhằm chú giải 
Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Ngoài 
ra, “Nhập Trung Luận” và chú thích của nó 
chính là tác phẩm độc lập của ngài. Trong 
Minh Cú Luận ngài thường đề cập đến “Nhập 
trung Luận,” điểu này cho thấy rõ rằng 
“Nhập trung Luận” đã được viết sớm hơn 
Minh Cú Luận. Ngoài ra, ngài còn chú giải 
“Thất thập tụng không tánh luận,” “Lục Thập 
Tụng Chánh Lý Luận” của ngài Long Thọ và 
“Tứ Bách Luận” của ngài Thánh Đề Bà. 
Ngoài ra, còn có hai bản khái luận, đó là 


commentarles on 


Two other manuals 


“Nhập trung Đạo Bát Nhã Luận” và “Ngũ 
Uẩn Luận.” Trong tất cả các sách của ngài, 
hiện chỉ còn Minh Cú Luận là vẫn còn bản 
gốc, còn thì tất cả chỉ còn tổn tại qua bản dịch 
bằng Tạng ngữ mà thôi. Nguyệt Xứng đã 
biện hộ cho Quy Mậu Luận Chứng Phái một 
cách nhiệt liệt, hơn nữa ngài còn nêu ra rất 
nhiều điểm sơ hở về luận lý của Thanh Biện. 
Ngài cũng ủng hộ chủ trương quan điểm 
thông thường của cảm quan tri giác và chỉ 
trích học thuyết “Tự Tướng” và “Vô Phân 
Biệt.” Ngài cũng phê bình về thuyết “Vô 
Thức” và cho rằng ý thức mà không có đối 
tượng là một điều không thể quan niệm được. 
Candraprabha (@kt): Chiến Đạt La Bát Lạt 
Bà —Moonlight, name of Sakyamumi when a king 
1n a former Incarnation, who cut off his head as a 
gift to others—Tên của Phật Thích Ca trong tiền 
kiếp khi Ngài còn là một vị quốc vương, cắt đầu 
bố thí. 
Candraprabha Bodhisattva: Nguyệt Quang 


Vương—See Twenty five Bodhisatvas who 
protect all who call Amitabha. 
Candra-surya-pradipa (sk): Nhựt Nguyệt 


đăng minh—Sun Moon Torchligh—Sun Moon 
light (name of a Buddha). According to the Lotus 
Sutra, the 1s the tifle of 20,000 Buddhas in the past 
kalpas, who succeeded each other preaching the 
Lotus Sutra—Theo Phẩm Tự của Kinh Pháp Hoa, 
đời quá khứ có hai vạn vị Phật có cùng tên là 
Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, đã kế tiếp nhau 
xuất hiện nơi đời mà thuyết Kinh Pháp Hoa. 
Candravamsa (skQ: Nguyệt Chủng— 
Descendants of the moon, the lunar race of kings 
or the second great line of Kshatriya or royal 
dynasties In India—Dòng dõi mặt trăng, một dòng 
họ thuộc giai cấp Sát Đế Lợi ở Ấn Độ. 
Candravarma (skt): Nguyệt Trụ (Chiến Đạt La 
Phạt Ma)—A learned monk of the Nagavadana 
mONaSf€Ty. 
Candra-vimala-surya-prabhasa-sri (skÐ: 
Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức—A Buddha whose 
Sukhavai of Amitabha 
Buddha—Vị Phật mà pháp giới cũng giống như 
An Dưỡng Quốc của Phật A Di Đà. ** See 
SukhavatI. 





realm resembles 


688 


Candrottaradarikapariprccha-Sutra 
Kímh Nguyệt Thượng Nữ Kinh —The 
menfioned about Candrottara, a daughter of a rich 
old man named Vilamakirti (not the layman 
Vilamakirt). She was predicted by the Buddha 
that she would become a Buddha in a future Hfe. 
The translated ¡no Chinese by 
Jnanaguptaad—Kinh nói về nàng Nguyệt Thượng, 
con gái của ông trưởng giả Duy Ma Cật (không 
phải là Cư Sĩ Duy Ma Cật). Nàng được đức Phật 
thọ ký rằng trong một kiếp tương lai sẽ trở thành 
một vị Phật. Kinh được Ngài Xà Na Quật Đa dịch 
sang Hán tự. 


(skÐ: 
suftra 


Sutra  Was 


Cane used to awaken sleepers during 
meditation: Cảnh Sách—A switch or cane to 
awaken sleepers during assembly for 
meditaton—Roi dùng ngăn chận cơn buồn ngủ 
của chư Tăng Ni trong lúc ngồi thiển trong thiển 
đường (roi dài 4 thước 2 tấc, có đầu mềm, kẻ bị 
đánh phải cúi đầu tạ tội). 
Canker (n): Lậu Hoặc—See Asrava. 
Canker of becoming: Bhavasava (p)—Hữu 
lậu —-Attachment to the world of form and 
formlessness. Ít 1s craving for Jjhanas accompanied 
by the of 
annihilationism—Tham ái các cõi thiển đi kèm 
với tà kiến về thuyết thường hằng và thuyết đoạn 
diệt. 

Canker of false views: Ditthasava (p)—Kiến 

lậu Canker of false views 1s offen included in 

the canker of becoming—Kiến lậu thường được 
bao gồm vào hữu lậu. 

Canker of ipnoranee: Avijjasava (p)—Vô minh 

lậu —lgnorance of the way or not understanding 

the Four Noble Truths—Không hiểu đạo hay 
không hiểu Tứ Thánh Đế. 

Canker of sense-sphere: Kamasava (p)— 

Attachmenrt to the world of sense-desire—Dục lậu 

hay luyến ái cõi dục. 

Cankerless: Free from cankers—Canker-free— 

Không có lậu hoặc. 

Cankrama (skt): Kinh Hành. 

1)  Meditative walking by walking up and down. 
To walk about when medifatng to prevent 
sleepiness: Hành thiển bằng cách đi tới đi lui 
để tránh buồn ngủ (có thể đi trong sân nhà, 
sân chùa, hay quanh Phật điện). 


an 


false views eternalism and 


2) Exercise to keep in health; the cankramana 
was a place for such exercIse, 1.e. a cÌlOIster, a 
corridor: Tập dưỡng thân phòng bệnh trong 
hành lang tự viện. 

Cannot be covered: Vô Cái. 

l) Cannot be covered or confained, universal: 
Không bao trùm hay chứa đựng được (phổ 
quát). 

2) A characteristic of the pity of Buddha which 
includes all beings: Tính bi mẫn của Đức Phật 
rộng lớn cùng cực, bao trùm lên tất cả chúng 
sanh. 

Canon (skÐ: Kinh điển- The discourses of 

Buddha—Tipitaka. 

1) Tipitaka: Three baskets In Pali recognized by 
Theravada school. 

2) Mahayana sutras: Writen In Sanskri 
recogmzed by the Mahayana school, 
1ncluding the sutras (kinh), Tantras (luật), and 
the Commentary (luận). 

3) See Tripitaka. 

Canon Treasury: The treasury for holy text 

books—Tàng Kinh Các. 

Canonical (a): Thuộc về kinh điển. 

Canonical subjects: Các môn nội điển. 

Canonically (adv): Hợp với kinh điển. 

Canonist (n): Nhà nghiên cứu kinh điển. 

Canonization (n): Sự liệt kê vào Thánh Điển— 

Sự công nhận như là Kinh Điển. 

Canonize: Phong Thánh. 

Canopy (n): Lộng dù. 

Canopy of blessing: Cover of blessing—Phước 

cái. 

Caodaism (n): Đạo Cao Đài ở Việt Nam, do ông 

Ngô văn Chiêu sáng lập năm 1926 tại Tậy Ninh, 

Nam Việt—Caodaism In Vietnam, founded by 

Ngo van Chiêu im 1926 in Tây Ninh, South 

Vietnam. 

Cap made of bi(s of given material: Nạp 

Mạo—Chiếc nón được làm bằng những vật liệu 

vải do đàn na bố thí. 

Capability (n): Sak (skt)——Ability—Khả năng. 

Capacity (n): Năng lực. 

Capacity for Buddhism: Vessel of religion— 

Đạo khí. 


689 


Capacity for immediate enlightenment: Đốn 
Cơ ——The opportumty for Inmediate 
elightenment—Căn cơ tức thì giác ngộ. 

Capacity of any organ: Natural capacity—Căn 

khí. 

Capacity DpOW€FS 

without hindrance: Thông Lực—The capacity 

to  employ supernatural pOWers 

Tác dụng của sức mạnh thần thông 

không chướng ngại. 

l1) Buddhas or Bodhisattvas, etc, have spiritual 
or transcendent power: Thần Thông—Thông 
lực của chư Phật và chư Bồ Tát. 

2) Demons have magical powers acquired 
through their karma: Nghiệp Thông —Thông 
lực của quỷ thần đạt được bằng nghiệp lực. 

Capital punishment: Tội tử hình—Death 

penalty. 

Capital sỉins: Deadly sins—Tội nặng. 

Capitalism (n): Chủ nghĩa tư bản—Hình thức tư 

bản—Thể chế tư bản. 

Captain (n): Thuyền Sư—Captain, ¡i.e. the 

Buddha as captain of salvation, ferrying across tO 

the nirvana shore— Thuyền trưởng, ý nói Đức 

Phật là vị thuyền trưởng cứu độ chúng sanh đáo bỉ 

ngạn—See Captain of the great ship of salvation. 

Captain of the great ship of salvafion: Đại 

Thuyển Sư—Phật là vị thuyển trưởng của con 

thuyển cứu độ—The Buddha. 

Captivity (n): Sự nô lệ. 

Card reading: Cartomancy—Thuật bói bài để 

biết tương lai hậu vận—Đức Phật nghiêm cấm 

Phật tử tin tưởng vào thuật bói bà —The Buddha 

strictly prohibited Buddhists 

cartomancy. 

Cardinal (n): Hồng y Thiên Chúa giáo—Chủ 

yếu —Chính yếu. 

Cardinal patience: Ksanti-paramita (sk)—Sằần 

để ba la mật (nhẫn nhục ba la mật)—See Six 

paramitas. 

Cardinal virtue: Công đức chủ yếu —There are 

ñive cardinal virtues—Có năm đạo làm người — 

See Five cardinal virtues. 

Care for: Chăm nom—To take care of —To look 

after. 


(0 use supernatural 


without 
hindrance 





to believe In 


Carefree and contented: Người có lòng rộng 
lượng thì thân cũng thoải mái——Fit and happy——A 
liberal mind and well-nourished body. 

Careful: Cẩn trọng——Prudent—Cautious. 
Careful consideration: Suy đi xét lại (Tâm vấn 
khẩu, khẩu vấn tâm hay lòng hỏi miệng, miệng 
hỏi lòng). 

Careful in speech: Thận ngôn. 

Carefully: In detai_—Tế tâm (còn gọi là tiểu 
tâm hay cẩn thận). 

Careless: Cẩu thả—Neglectful. 

Careless speech: Cẩu ngôn. 

Caretaking Spiritual Advisor: Ngoại Hộ 
Thiện Trí Thức —This refers to one or several 
p€rsons assisting with oufside daily chores such as 
preparing meals or cleaning up, so that on retreat 
can cultivate peacefully without distraction. Such 
persons are called “Retreat assistant”—Đây là 
một hay nhiều vị ủng hộ bên ngoài, lo việc cơm 
nước, quét dọn, cho hành giả được yên vui tu tập. 
Thông thường, vị nây thường được gọi là người hộ 
thất—See Good spirit advisor and Three types of 
good spiritual advIsors. 

Caritra (skt): Chiết Lợi Đẳn La—According to 
EHiel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Caritra, a port on the south-east 
frontler of Uda (Orissa) whence a considerable 
trade was carried on with Ceylon—Phát Hạnh 
Thành—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Chiết Lợi Đản La, một cảng nằm về phía 
đông nam biên giới Uda, nơi có những cuộc trao 
đổi thương mãi đáng kể với xứ Tích Lan. 
Caritramati (p): Hành Huệ. 

Cariya-pitaka  (p): 
conductinge—Sở hạnh tạng. 
Carnal (a): Thuộc về nhục dục. 

Carnality (n): Nhục dục—See Four deadly sins. 
Caroline A.EF. Rhys Davids: Mrs. C.A.F. Rhys 
Davids, one of the most eminent English Buddhist 
scholars in the late nineteenth century, and 
beginninng of the early twentiecth century, who 
broupht her mighty contributions to Pali studies as 
a crowning glory to her husbands work. 
According to Prof. Bapat in The 2,500 Years of 
Buddhism, Prof Rhys Davids was perhaps 
excelled only by his wife, Mrs. C.A.F. Rhys 


Collecion of the 


690 


Davids, as a life-long companion and co-worker 
of her husband, she took active part In the 
publication of the Pali Text Society and, after the 
death of the founder, conducted the affatrs of the 
Soclety admirably in spite of 
circumstances. Even as early as 1909, she had 
translated Into English the “Iheri-gatha” (Psalms 
of the sisters), which for lyrical beauty, 1s next 
only to Sir Edwin Arnold”s Light of Asia (1885). 
This book was soon followed by an English 
translaton of the Thera-gatha (Psalms of the 
Brethren, 1913). In 1917 she gave another fine 
English translation of the “Sagathavagga of the 
Samyutfa-nikaya.” The credit for bringing the 
abstruse “Abhidharma-pitaka” to light also øoes to 
her. In addition, she gave readable editions of 
otherwise difficult texts, such as “Vibhanga” 
(1904), the “Patthana” (1921), the “Yamaka” 
(1912) and the “Visuddhimagsa” (1920). She also 
translated ¡into English the “D2hammasangani” 
(Buddhist Manual of Psycholoogical Ethics, 1923), 
the “Abhidhammattha-sangha” (Compendium of 
Philosophy, 1910), and the “Katha-vatthu” (Points 
of Controversy, 1915), the 
collaboraton with Z. Aung. Apart from these 
editions and translations, Mrs. Rhys Davids wrote 
a number of original books dealing with the 
history of early Buddhist thought. The Impact of 
the researches in Mahayana Buddhism on the one 
hand, and the repulsion caused by the dogmatic 
Anatmavada of the Southern Buddhists on the 
other, Inspired Mrs. Rhys Davids to look for the 
original teachings of the Buddha and she brought 
out her thought-provoking Sakya or Buddhist 
Origins In 1931. She was a lady of astonishing 
energy and also wrote a large number of articles. 
These have been collected in Wayfarerˆs Words 
published 
posthumously in 1942. Whatever she wrote, she 
wrof© with conviction and every word of her 
writing bear the stamp of her unique personality— 
Bà C.A.E. Rhys Davids, một trong những học giả 
Phật giáo nổi tiếng người Anh, người đã có sự 
cống hiến to lớn cho việc nghiên cứu kinh điển 
Pali, và đem lại vinh quang cho chông mình là 
ông Rhys Davids. Theo giáo sư Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, giáo sư Rhys 
Davids có lẽ đã nổi tiếng phần lớn là nhờ ở vợ 


adverse 


lasqt two in 


in three volunes which were 


ông, bà C.A.F. Rhys Davids, một người bạn đồng 
hành và một cộng sự viên suốt đời của chồng, bà 
đã tham dự phần lớn vào công việc xuất bản của 
Hội Kinh Thư Pali, và sau khi chồng bà, vị sáng 
lập ra Hội, qua đời, bà đã điều hành công việc 
của Hội một cách đáng khen dù gặp phải nhiều 
khó khăn trở ngại. Từ năm 1909, bà đã dịch sang 
Anh ngữ bộ “Trưởng Lão Ni Kệ,” tác phẩm này 
với nét đẹp trữ tình, chỉ đứng sau cuốn “Ánh Sáng 
Á Châu” của Ngài Edwin Arnold (xuất bản năm 
1885). Sau đó không lâu, bà cho xuất bản bản 
dịch tiếng Anh của bộ “Trưởng Lão Tăng Kệ” 
(năm 1913). Năm 1917 bà lại có một bản dịch 
tiếng Anh tuyệt tác của phẩm Tương Ưng Bộ 
Kinh. Công lao đưa bộ Luật Tạng thâm thúy ra 
ngoài ánh sáng cũng thuộc về bà. Ngoài ra, bà đã 
biên tập lại cho dễ đọc nhiều kinh sách khó hiểu 
như bộ Phân Biệt Luận năm 1904, bộ Nhân Quả 
Tương Quan năm 1921, bộ Song Luận năm 1912, 
bộ Thanh Tịnh Đạo năm 1920. Bà còn dịch ra 
tiếng Anh bộ “Pháp Tập Luận” vào năm 1923; và 
hợp tác với Z. Aung dịch hai bộ Triết Học Trích 
Yếu năm 1910, và bộ Luận Sự năm 1915. Ngoài 
những việc biên tập và phiên dịch trên đây, bà 
C.A.F. Rhys Davids còn viết một số sách có giá 
trị về lịch sử tư tưởng Phật giáo buổi ban đầu. Một 
phần là do kết quả những công cuộc nghiên cứu 
về Phật giáo Đại Thừa, một phần gây ra bởi giáo 
lý “Vô Ngã” độc đoán của Phật Giáo Nam Tông, 
nên bà C.A.F. Rhys Davids đã quyết định đi tìm 
giáo lý đích thực của Đức Phật và bà đã cho xuất 
bản cuốn sách gây nhiều suy nghĩ, đó là cuốn 
“Thích Ca hay Nguồn Gốc Phật Giáo vào năm 
1931. Bà là một phụ nữ có nghị lực phi thường và 
đã viết một số lớn bài đăng báo. Các bài này 
được sưu tập lại với nhan để “Lời Người Bộ 
Hành” thành 3 cuốn được xuất bản sau khi bà mất 
vào năm 1942. Những gì bà viết, đều được viết 
với niềm tin chắc chắn và từng chữ từng câu đều 
mang dấu ấn nhân cách độc đáo của bà. 

Carry down to the hades: Mang xuống tuyển 
đài. 

Carry (v) on: Mang theo—Nối dòng—Xúc 
tiến —Nothing anyone did was ever lost, but was 
carried on from life to life, either happiness or 
pain—Không có hành động nào mất, việc làm ấy 
sẽ còn gây đau khổ hay hạnh phúc trong nhiều 
đời sau. 


691 


Carry on the lineage: Nối dòng. 

Carry out: Thực hành —To apply—To put into 
practice—To use. 

Carry out conducfs that are proper to the 
truths: Làm đúng như sự thật —See Twelve kinds 
of people who have truly good heart and genuine 
gIving. 

Carry out enlightening practices: Tu hạnh Bồ 
Tát -Carry Bodhisattva's  practices, 
unwearied, without fear of apprehension of 
anxiety—Thực hành Bồ Tát hạnh không mỏi lười, 
chẳng kinh sợ—See Ten kinds of Buddha-work in 
all worlds in all times of the Buddhas (B) (1). 
Carry out all kinds of pure pracfices: Tu 
hành những diệu hạnh thanh tịnh—See Ten kinds 
of Buddha-work in all worlds In all times of the 
Buddhas (B) (S5). 

Carry out pracfices of enlightening beings: 
Tu hạnh Bồ Tát —See Carry out enlightening 
practices. 


ouf 


Carry out the vinaya: To cary out the 
discipine—Hành giáo (tu tập giới luậtTo 
preach—To carry out the Vinaya—Tu tập hay 
thực hành y theo luật tạng mà Phật đã chế ra. 
Carry someone up: Đưa ai lên. 

Carry something in one?s memory: Keep or 
bear something in mind—Ghi nhớ điều gì trong 
trí. 

Carry the thought of offerings in mỉnd: Vận 
Tâm Cúng Dường—Not to show it up—Chỉ sự suy 
nghĩ về việc cúng dường trong tâm chứ không 
hiển lộ ra ngoài. 

Carry out wholesome conduc(s without 
boasting to everyone: Làm các việc tốt mà 
miệng chẳng khoe khoang—See Twelve kinds of 
people who have truly good heart and genuine 
gIving. 

Cart: Thặng—Xe—The four carts which the 
Buddha the Sutra, 
representing the four yanas from the Burning 
House parable—Bốn loại xe được Phật kể trong 
Kinh Pháp Hoa, trong nhà lửa—See Four carts. 
Cartomancy (n): Thuật bói bài—See Card 
reading. 

Carvakas (p): Người sống theo chủ nghĩa vật 
chất. 


menftoned  ¡ïn Lotus 





Carya (skt): Già Lê Dạ—Behaviour——Conduct— 
Cultivaton—Practice—Hành vi—Tu hành. 
() The meanings of “Carya”—Nghĩa của Tu 
Hành: Conduct—To observe and do—To 
cultivate—To practice—Tlo mend one”s 
ways—To cultivate ripht 
practce——To lead a religious life. Cultivation 
in Buddhism 1s to put the Buddhaˆs teachings 
1nfo practice on a continued and regular basis. 
Cultivation 
nourish the seeds of Bodhi by practicing and 
developing precepts, dhyana, and wisdom. 
Thus, cultivaton in Buddhism 1s not soly 
practicng Buddha siftting 
meditation, 1t also Iincludes cultivation of six 
paramitas, ten paramitas, thirty-seven aids to 
Enlightenment, etc—Tu tập chánh pháp. Tu 
hành trong Phật giáo có nghĩa là thực hành 
những giáo pháp của Đức Phật trên căn bản 
liên tục và đều đặn. Tu tập trong Phật giáo 
cũng có nghĩa là trưởng dưỡng Bồ Đề bằng 
cách tu tập giới, định, tuệ. Như vậy tu tập 
trong Phật giáo không chỉ thuần là ngồi thiển 
hay niệm Phật, mà nó bao gồm cả việc tu tập 
lục ba la mật, thập ba la mật, hay ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo, vân vân. 

The Importance of “Carya” in Buddhism— 

Tầm quan trọng của việc Tu Hành trong Phật 

Giáo: 

1) It is traditional for Buddhists to honour the 
Buddha, to respect the Sangha and to pay 
homage the religlous objects of veneration 
such as the relics of the Buddha, Buddha 
Images, monastery, pagoda, and personal 
aricles used by the Buddha. However, 
Buddhists never pray to idols: Phật tử thường 
có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày 
tỏ lòng tôn kính với xá lợi Phật, những biểu 
tượng tôn giáo như hình ảnh, tịnh xá hay tự 
viện. Tuy nhiên, Phật tử chẳng bao giờ thờ 
ngấu tượng. 

2) The worship of the Buddha, ancestors, and 
deceased parenfs, are encouraged. However, 
the word “worship” Itself is not appropriafe 
from the Buddhist point of view. The term 
“Pay homage” should be more appropriate. 
Buddhists do not blindly worship these obJects 
and forget their main goal is to practice. 


oneself ¡n 


in Buddhism also means to 


TeCifation or 





qI) 


692 


Buddhists kneel before the Image of the 
Buddha to pay respect to what the Image 
represents, and promise to try to achieve what 
the Buddha already achieved 25 centuries 
ago, not to seek worldly favours from the 
Iimage. Buddhists pay homage to the Image 
not because they are fear of the Buddha, nor 
do they supplicate for worldly gain: Thờ cúng 
Phật, tổ tiên, và cha mẹ quá vãng đáng được 
khuyến khích. Tuy nhiên, chữ “thờ cúng” tự 
nó đã không thích đáng theo quan điểm của 
đạo Phật. Từ “Bày tỏ lòng tôn kính” có lẽ 
thích hợp hơn. Phật tử không nên mù quáng 
thờ phụng những thứ nầy đến nỗi quên đi 
mục tiêu chính của chúng ta là tu hành. 
Người Phật tử quỳ trước tượng Phật để tỏ 
lòng tôn kính đấng mà hình tượng ấy tượng 
trưng, và hứa sẽ cố gắng đạt được những gì 
Ngài đã đạt 25 thế kỷ trước, chứ không phải 
sợ Phật, cũng không tìm cầu ân huệ thế tục từ 
hình tượng ấy. 

3) The most Important aspect in Buddhism 1s to 
put Into practice the teaching given by the 
Buddha. The Buddha always reminded his 
disciples that Buddhists should not depend on 
others, not even on the Buddha himself, for 
therr salvation. During the Buddha”s time, so 
many disciples admired the beauty of the 
Buddha, so the Buddha also reminded his 
disciples saying: “You cannot see the Buddha 
by watching the physical body. Those who 
see my teaching see me”: Thực hành là khía 
cạnh quan trọng nhất trong đạo Phật. Đem 
những lời Phật khuyên dạy ra thực hành trong 
đời sống hằng ngày mới thực sự gọi là “tu 
hành.” Đức Phật thường nhắc nhở tứ chúng 
rằng Phật tử không nên tùy thuộc vào người 
khác, ngay cả đến chính Đức Phật, để được 
cứu độ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có 
nhiều đệ tử hay ngắm nghía vẻ đẹp của Phật, 
nên Ngài nhắc nhở tứ chúng rằng: “Các ông 
không thể nhìn thấy Đức Phật thật sự bằng 
cách ngắm nhìn vẻ đẹp nơi thân Phật. Những 
ai nhìn thấy giáo lý của ta mới thật sự nhìn 
thấy ta.” 

II) The Buddha”s teachings on “Carya” in the 
Dharmapada Sutra—Lời Phật dạy về Tu 
Hành trong Kinh Pháp Cú: He who applies 





himself to that which should be avoided, not 
cultivate what should be cultivated; forgets 
the good, but goes after pleasure. It”s only an 
empty admiration when he says he admires 
people who exert themselves in meditatlon— 
Chuyên làm những việc không đáng làm, 
nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà 
chạy theo dục lạc, người như thế dù có hâm 
mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, cũng chỉ 
là hâm mộ suông. (Dharmapada 209). 

Case for the scriptures: Kinh Sương—Rương 

hay hòm đựng kinh điển—Bookcase or box of 

SCTIptUT€S. 

Cask: Kosa (sk)——Box—Treasury—Câu xá 

(chiếc hộp, kho báu). 

Cassock: Cà Sa—See Kasaya. 

Cast (v): Ném. 

1) Cast about: Tìm cách. 

2) Castaside: Loại bỏ. 

3) Castaway: Liệng. 

4) Cast back: Quay trở lại. 

5) Castdown: Vứt xuống. 

6) Castoff: Loại bỏ. 

7)_ Cast out: Đuổi ra. 

8) Cast oneself upon someone”s mercy: Trông ở 
lòng thương của ai. 

9) Cast something up to someone: Trách móc aI. 

Cast aside love and desire: Xả ly ái dục— 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, 

Chapter 16, the Buddha said: “People who cherish 

love and desire do not see the Way. ÏĨt is just as 

when you sfir clear water with your hand; those 

who stand beside 1t cannot see their reflections. 

People who are Iimmersed ¡n love and desire have 

turbidity ¡In their minds and because of 1t, they 

cannot see the Way. You Sramanas should cast 

aside love and desire. When the filth of love and 

desire disappears, the Way can be seen.”—Theo 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 16, Đức Phật 

dạy: “Người giữ ái dục ở trong lòng thì không 

thấy được Đạo. Thí như nước trong mà lấy tay 

khuấy động, người ta đến soi không thấy bóng 

của mình. Người do ái dục khuấy động mà trong 

tâm ô nhiễm nổi lên nên không thấy được Đạo. 

Sa Môn các ông cần phải xả ly ái dục. Ái dục hết 

rồi có thể thấy được Đạo.” 





693 


Cast away wicked people: Trịch Ác Nhân— 
Loại bỏ kẻ ác —To reject, wicked man. 
Cast off body and mỉnd: Loại bỏ thân tâm—A 
central doctrine of Dogen Master`s medifation 
philosophy. In Zen, body and mind are cast of. 
This doesn”t mean that we throw away our body 
or mind, but to cast off the cankers of the body 
and dust off the mind. In addition, in Dogen”s 
1nterpretation, “casting off body and mind” refers 
to the state of pure concentration in meditation, in 
which one 1s fully immersed in the experlence of 
meditaion—Giáo thuyết chủ yếu trong triết lý 
thiển của Thiền sư Đạo Nguyên. Trong thiển, 
thân tâm phải được bỏ đi. Điều này không có 
nghĩa là quăng bỏ thân tâm, mà là loại bỏ đi 
những nhiễm trược của thân và quét cho sạch 
những cấu bẩn trong tâm. Hơn nữa, lời giải thích 
của Thiển sư Đạo Nguyên còn muốn nói đây là 
một trạng thái định tỉnh thanh tịnh, trong đó hành 
giả hoàn toàn chìm ngập trong kinh nghiệm thiển. 
Cast oneself into an abyss: Đầu Uyên—To 
cast oneself into an abyss, hoping for eternal life, 
one of the six duskara-carya (ascetic practices) of 
the externalists—Một trong sáu khổ hạnh ngoại 
đạo, tự ném mình xuống vực sâu với hy vọng 
vãng sanh cối trời. 

Caste: Giai cấp—See Four castes in India. 

Caste distinction: Sự chia rẽ giai cấp. 

Caste system: Giai cấp xã hội. 

(D There are four main castes in India—Có bốn 
giai cấp chính ở Ấn Độ. 

lI) Brahmans: The leading drawback of caste- 
based system was that Brahmans could not 
learn military, administration and trade nor 
could they take to farming. Similarly, the 
Khshatriyas had also to depend on people of 
other caste, the Vaishyas could also not 
acqurre expertise of knowledge, trade and 
agriculture. The Shudras were also deprived 
of the privileges enjoyed by the three casfes. 
The Buddha opposed the domination of 
Brahman°s domination, because this casfe 
virtually had completed control over other 
castes. TheIr profession was heredifary and 
they were considered specialists In sacrifices 
and rituals which could only be performed by 
the Brahmans. Hence, they were held in high 


2) 


eseem by all other castes duc to theIr 
superior spiritual and intellectual capabilities, 
hence they commanded respect of all other 
castes. Brahmans were also the educators, 
teachers, religlous leaders and their role In 
SocIety ranged from birth until death. At that 
time all the scriptures and treafises were 
available In Sanskrit language which was 
only known to the Brahmans, hence people of 
other castes were obliged to seek knowledge, 
education, rituals and sacriflces from them, 
due to their monopoly on performance and 
teachings—Trở ngại chính của hệ thống giai 
cấp là Bà La Môn không thể học về quân sự, 
cai trị và thương nghiệp, họ cũng không học 
được về canh nông trồng trọt. Tương tự, Sát 
đế lợi cũng phải lệ thuộc vào các giai cấp 
khác, Phệ xá không học được về kiến thức 
hay trồng trọt. Thủ đà la cũng không học 
được những thứ của ba giai cấp kia. Đức Phật 
chống lại sự khống chế của Bà La Môn, vì 
Bà La Môn chế ngự tất cả những giai cấp 
khác. Những nghi thứ tôn giáo thiêng liêng 
chỉ được cử hành bởi giai cấp Bà La Môn. Vì 
vậy các giai cấp khác phải kính trọng họ vì 
khả năng tinh thần và trí tuệ siêu việt của họ. 
Bà La Môn cũng là những vị có vai trò quan 
trọng trong xã hội từ lúc sanh ra đến lúc chết 
như nhà giáo và những vị lãnh đạo tôn giáo. 
Vào thời Đức Phật thì giáo điển chỉ viết bằng 
Phạn ngữ mà chỉ có giai cấp Bà la môn mới 
có khả năng đọc được, vì vậy các giai cấp 
khác bắt buộc phải học hỏi kiến thức, giáo 
dục và nghi lễ từ nơi giai cấp Bà la môn. 

Khsatriyas: As religious power and ritual 
observance were confined to the Brahmans 
alone, the Khshatriyas wielded control and 
influence military general 
administration. They wWere wWarriors 
leaders, so milfary and poliical power 
gathered In their hands. Thus, they became 
the hereditary rulers and lineage passed from 
one generafion to another—Vì sức mạnh và 
nghi thứ tôn giáo chỉ nằm trong tay của giai 
cấp Bà la môn, về quân sự và cai trị chỉ nằm 
trong tay của giai cấp Sát đế lợi. Họ chính là 
những chiến sĩ và các nhà lãnh đạo, vì thế 
quân sự và sức mạnh chính trị đều nằm trong 


on and 


and 


3) 


4) 


qI) 


694 


tay họ. Chính vì vậy mà họ trở thành những 
nhà cai trị cha truyền con nối. 

The Vaishyas were a class of traders, 
merchanfs and businessmen who controlled 
business activifles In the soclety. This caste 
possessed wealth and therr activiies also 
passed on from one generation to another—— 
Phệ xá là giai cấp thương nhân, những người 
kiểm soát tất cả các thương nghiệp trong 
nước. Giai cấp này có tài sản và sinh hoạt 
thương nghiệp của họ cũng được truyền từ 
đời này sang đời khác. 

Shudras were entrusted the work of tilling the 
land, sowing the seeds, harvesting the crops 
and planting trees, vegetables, etc. According 
to those who believe in Hinduism, Shudras 
were not slaves, they were the servants of the 
socIety. No matter what they say, until now, 
Shudras are still the poorest caste 1n Indila— 
Giai cấp thủ đà la là giai cấp nông dân, gieo 
trồng và gặt hái mùa màng, rau quả, vân vân. 
Theo những người tin theo Ấn giáo, thì Thủ 
đà la không phải là nô lệ, họ là những người 
làm thuê làm mướn trong xã hội. Không cần 
biết họ muốn nói gì hay nghĩ gì, giai cấp Thủ 
đà la cho tới bây giờ vẫn là giai cấp nghèo 
nhất ở Ấn Độ. 

According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha's Ancient Path,” caste, rank, 
color and even wealth and power 
necessarily make a man a person of value to 
world. Only his character makes a man great 
and worthy of honor. lt 1s character that 
1llumines wisdom. According to the Anguttara 
NÑikaya, the Buddha taught: “Radian is the 
mind at bíth, 1t 1s polluted only by 
defilements from without.” lt is indeed hard 
the 1impulses 
I1nclinations, to give up what lures and holds 
us In sÏavery and to exorcise the evil spIrIS 
that haunt the human heart In the shape of 
unwholesome thoughts. These thoughts are 
the manifestations of lust, hate and delusion, 
the threefold army of Death, which can not be 
roufed until one has attained real purity by 
constant training of the mind—Theo Hòa 
Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 
Cổ Xưa,” giai cấp, địa vị, màu da và ngay cả 


can not 


tO_ curb and control evil 


sự giàu sang quyển lực không thể làm cho 
một người trở thành người có giá trị trên thế 
gian nây. Chỉ có nhân cách mới làm cho con 
người trở nên vĩ đại và đáng tôn trọng. Chính 
nhân cách làm chói sáng trí tuệ. Trong Kinh 
Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Tâm nây là 
chói sáng, nó trở nên ô nhiễm chỉ vì những 
cấu uế từ bên ngoài vào.” Quả thật, khó mà 
đè nén được những thôi thúc và chế ngự 
khuynh hướng bất thiện, buông bỏ những gì 
đã một thời quyến rũ và giam giữ ta trong 
cảnh nô lệ, và xua đuổi những ma chướng đã 
từng ám ảnh tâm hồn con người bằng những 
tư duy bất thiện. Những tư duy nầy là sự biểu 
hiện của tham, sân, si, ba đạo ma quân, 
chúng khó có thể bị đánh bại cho tới khi nào 
chúng ta đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối nhờ 
thường xuyên tu tập nội tâm của mình. 

Casualism (n): Chủ thuyết ngẫu nhiên—Học 

thuyết nhận thức thế giới tự nhiên diễn biến 

không có bất cứ mục đích nào. 

Cat: Mẹo (from 5 to 7 a.m.)—See Twelve 

animals. 

Cataka (skt): Già Đà Ca—A sparrow, which is 

supposed only to drink falling rain—Chim sẻ, chỉ 

uống nước mưa. 

Catakratu (skt): Cakra (skt—Đế thích. 

Catalogue of the Yuan Tripitaka: Nguyên 

Tạng Mục Lục—Đại Phổ Ninh Tự Đại Tạng Kinh 

Mục Lục —Thư mục của toàn bộ Nguyên Tạng— 

See Yuan Tripitaka. 

Catastrophe: Calamity—Disaster—Ác họa. 

Catch the first glỉmse of something: Thoáng 

thấy cái gì lần đầu. 

Catch (v) red-handed: Bắt quả tang. 

Catch (v) someone up: Bắt kịp ai. 

Catch a tiger bare-handed and to cross a 

river wi(hout a boat: Bạo hổ bằng hà (tay 

không đánh cọp, không thuyển vượt sông, ý nói 

khỏe và can đảm lắm). 

Catching the ox: Catching the ox—Được trâu— 

See Ten Ox-herding pIctures. 

Catechism (n): Sách giáo lý. 

Category (n): Thứ loại—Thứ lớp. 

Categories of Buddhism: Pháp Số— The 

categories of Buddhism such as the three realms, 


695 


five skandhas, five reglons, four dogmas, six 
paths, twelve nidanas, and thirty-seven Aids to 
Enlightenment, etc—Phạm trù hay số của các 
pháp môn như tam giới, ngũ uẩn, ngũ vị, tứ đế, 
lục đạo, mười hai nhân duyên, ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo, vân vân. 

Cathedral (n): Nhà thờ lớn—See Catholicism. 
Catholic (a): Thuộc về Thiên Chúa giáo—Thiên 
Chúa Giáo —See Catholicism. 

Catholic Church: Nhà thờ Thiên Chúa giáo— 
See Catholicism. 

Catholic faith: Tín ngưỡng Thiên Chúa—See 
Catholicism. 

Catholic theology: Thần học Thiên Chúa 
giáo—See Catholicism. 

Catholicism (n): Tín ngưỡng và sinh hoạt theo 
Thiên Chúa giáo —Twenty centuries ago, Jesus 
Christ, the founder of Christianity and regarded by 
Christians as the son of God, reformed an old 
Hebrew religion according to which God 1s the 
only creator of the universe and sentient beinøs. 
From the Old and New Testaments, ¡t is said that 
the universe at the start was a dark and immense 
expanse. God with His supernatural powers and 
magic created within seven days the sun, moon, 
s(ars, earth, wafer, mounfains, vegeftation, man, 
and animals. Ôn the seventh day of creation, God 
breathed into the dust of the earth to create Adam. 
He also created Eve by breathing Into some dust 
mixed with the rib of Adam. They were told to 
dwell in the Garden of Eden as husband and wIfe. 
But after they had eaten the forbidden fruit of the 
Tree of Knowledge of Good and Evil, they were 
evicted from the Garden and condemned to live 
on earth as originators of mankind. From that 
time, mankind had to suffer from the original sin. 
According to the Catholic doctrine, whoever 
knows how fo respect, venerate and obey God will 
be saved to live happily in Heaven forever; those 
who do not wIll be banished into Hell—Hai mươi 
thế kỷ trước, chúa Giê Su đã sáng lập ra Thiên 
Chúa giáo, và tín đổ Thiên Chúa xem chúa Giê 
Su như là con của Thượng đế. Đây là tôn giáo cải 
cách từ Do Thái giáo, theo đó họ xem Đức Chúa 
Trời là vị duy nhất sanh ra trời, đất, và vạn vật. 
Theo bộ Tân và Cựu Ước thì vũ trụ trước đây là 
một khoảng mênh mông mù mịt. Nhờ quyền phép 


của Đức Chúa Trời mà trong bảy ngày đã tạo 
thành mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đất, nước, sông, 
cây cối, người và vật. Vào ngày thứ bảy, Ngài lấy 
chút đất hà hơi thành ra ông A Đam, đồng thời lấy 
chút đất khác cùng một miếng xương sườn rồi hà 
hơi vào thành ra bà Ê Và. Hai người ấy lấy nhau 
và sống như vợ chồng trong Vườn Địa Đàng. Sau 
vì phạm tội ăn trái cấm trong vườn nên cả hai bị 
đày xuống cõi trần làm thủy tổ loài người. Từ đó 
con cháu loài người đều bị bó buộc trong tội tổ 
tông truyền. Theo giáo lý đạo Thiên Chúa thì ai 
biết tôn trọng, kính thờ, và vâng lời Chúa sẽ được 
lên Thiên Đàng đời đời sống hạnh phúc; trái lại 
sẽ bị đọa xuống địa ngục. 

Catfle in human shape: Nhân Thân Ngưu— 
Trâu ngựa trong lớp con người (ngu, sĩ và không 
biết làm việc thiện) —Stupid, ignorant and 
heedless. 

Catudhatuvavatthana (p): Mahabhuta (skt)— 
Four tanmatra—Tứ Đại —Four great elements of 
which all things are made (produce and maintain 
le). These four elements are ¡nterrelated and 
inseparable. However, may 
preponderate over They constantly 
change, not remaining the same even for two 
consecufive momenís. According to Buddhism, 
matfer endures only for 17 thougphtmoments, 
while scIenftisfs tell us that matter endures only for 
10/27” of a second. No matter what we say, a 
human body 1s temporary; 1t 1s created artificially 
throuph the accumulation of the four elements. 
Once death arrives, the body deteriorates to return 
to the soil, water-based substances will gradually 
dry up and return to the great water, the element 
of fire 1s lost and the body becomes cold, and the 
great wind no longer works within the body. At 
that time, the spirit must follow the karma each 
person has created while living to change lives 
and be reincarnated Into the six realms, altering 
Imaøe, exchange body, etc in the cylce of births 
and deaths—Bốn yếu tố lớn cấu tạo nên vạn hữu. 
Bốn thành phần nầy không tách rời nhau mà liên 
quan chặt chẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần 
nầy có thể có ưu thế hơn thành phần kia. Chúng 
luôn thay đổi chứ không bao giờ đứng yên một 
chỗ trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Phật 
giáo thì vật chất chỉ tổn tại được trong khoảng 
thời gian của 17 chập tư tưởng, trong khi các khoa 


one  element 


another. 


696 


học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 

10 phần 27 của một giây. Nói gì thì nói, thân thể 

của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa 

hợp giả tạm lại mà hành, nên một khi chết đi rồi 
thì thân tan về cát bụi, các chất nước thì từ từ khô 
cạn để trả về cho thủy đại, hơi nóng tắt mất, và 
hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng đó thì thần thức 
sẽ phải theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn 
sanh tiền mà chuyển vào trong sáu nẻo, cải hình, 
đổi xác, tiếp tục luân hổi không dứt —Four 

COnSfIfu€n(S: 

l1) Pnthin (sk0: Pathavi (p)—ĐỊa Đại (Kiên)— 
Earth—Solid matter—See Prithin. 

2) Apas (skÙ: Apo (p)—Thủy Đại (Thấp)— 
Water, fluidity, or liquid—See Apas. 

3) Tjas (skÐ: Tejo (p)—Hỏa Đại (Noãn)—Fire 
or heat—See TJas. 

4 Vayu (skÐ: Vayo (p)—Phong Đại (Động)— 
Arr, wind, motion, or energy of motion—See 
Vayu. 

Catummaharajika (p): Four Great Kings—Tứ 

Đại Thiên Vương—The Realm of the Four Great 

Kings which has four divisions corresponding to 

the four directions (quarters); each 1s ruled over 

by 1s own guardian deit(y and ¡inhabited by a 

different class of demi gods. The four deva-kinøs. 

Indra`s external “generals' who dwell each on a 

side of Mount Meru, and who ward off from the 

world the attacks of maliclous SpITI(S, Or aSuras, 
hence they obftained their names as the four deva- 
kings or the guardians of the world—Gồm bốn chi 
đối lại với bốn hướng; mỗi hướng được ngự trị bởi 
những Đại Thiên Vương và các á thần (demi 

gods). Bốn vị Thiên Vương trị vì quanh núi Tu Di, 

canh giữ sự tấn công của ác thần hay A-Tu-La, vì 

vậy có tên là Hộ Thế Tứ Thiên Vương—See Four 
øreat kinss. 

Catur-arupya (skÐ: Brahma-lokas (skt—Tứ 

Không Xứ —See Four formless Jjhanas. 

Catura: Chiên Đổ La Đại Tướng—See Twelve 

Spirifs connected with the Master of Healing. 

Caturmahabhuta  (skt)—Catummaha-bhutika 

(p)—The four primary elements—Bốn yếu tố cơ 

bản để hình thành nơi sự sống (đất, nước, lửa, 

g1ó). **See Four great elemenfs. 

Caturmaharaja (sk: Tứ Thiên Vương—See 

Four Great Kings. 


Caturmaharajakayika (sk0: Tứ thiên vương— 
Deities serving the Four Quarter Kings (name of a 
class of deiies)—Gods of the four kings— 
Belonging to the attendance of those four great 
kings—See Four jhanas. 

Caturdisa (sk0: 
directions—Chiêu đề. 
Catur-rddhipada (sk): Tứ thần túc —Four 
bases of mystical ability—Four mystical feet. 

** See Four Sufficiences. 
Caturupabrahmaloka (skt: Tứ không thiên. 
**See Four Immaterial heavens. 

Caturyoni: Tứ sanh—See Four forms of birth. 
Catushkotika (skt: Tứ Cú Chấp—See Four 
tenets held by various non-Buddhist schools. 
Catutthajjhanabhumi (skt): Tứ Thiền Thiên— 
The fourth region, equal to a great chiliocosmos— 
See Four đdhyana heavens. 

Catvarah-pratyayah (sk): Tứ duyên—Four 
classes of cooperating cause—Four types of 
cIrcumstance——Four circumstances—FOour types of 
connection. 


Belongng to the four 


Catvariaryasatyani (skÙ—Cattari-ariyasaccani 
(p —The four Noble Truths—See Four Noble 
Truths. 

Catvari-samgraha-vastuni (sk): Tứ nhiếp 
pháp —Tihe four elements of popularity—The four 
ways of leading human beings to emancipaftion. 

** See Four elemenfs of popularity. 
Catvari-samyakprahanani (sk): Tứ Chánh 
Đoạn—Tứ Chánh Cân—Four kinds of restraint— 
Right effort of four kinds of restrain. ** See Four 
ripht efforts. 

Catvaro-dvipah (skt): Tứ châu The four 
continents. ** See Four øgreaf continenfs. 
Catvaro-yonayah (skt): Tứ sanh—Four kinds of 
bírth: 

1) Biïrth from womb: Thai sanh. 

2) Birth from egø: Noãn sanh. 

3) Birth from moisture: Thấp sanh. 

4) Birth from metamorphosis: Hóa sanh. 
Caupht up ïn defiled thoughts: Niệm tục còn 
vương—Even If you die peacefully, without 
1llness, you may not have severed all worldly ties, 
or you may still be caugpht up in defiled thoughts. 
The desire to survive, coupled with the fear of 


697 


death, disturb your Mind, rendering it perplexed 
and undecided. In such circumstances as well, you 
cannot recite the Buddha”s name—Dù cho bạn 
không bệnh, mà chết một cách yên ổn, khi lâm 
chung e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn vương, 
nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn 
phân vân cũng không niệm Phật được—See 
Seven circumstances that are difficult to practlice 
Buddha Recitation. 

Caula (skt): Culya or Cola (skt)—Châu Lợi Da— 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Caula 1s an ancient 
kingdom In the northeast corner of the present 
Madras presidency, described In 640 A.D. as a 
scarcely cultivated country with semi-savage and 
ant-Buddhistc ¡inhabitants—Theo Eiel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Châu Lợi Da là 
một vương quốc cổ, nằm về phía đông bắc khu 
Madras, nơi được mô tả là vào khoảng năm 640 
sau Tây Lịch hãy còn dã man, cư dân ở đây lúc 
ấy quyết liệt chống lại đạo Phật. 

Causal agency: Karana-hetu (skÙ—Năng Tác 
Nhân hay nhân tố tạo thành quyên lực tối cao như 
một đại vương—Đây là một trong sáu nhân sanh 
ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự 
hòa hợp của nhân và duyên—A causal agency 
that wIelds supreme power like a great king. This 
1s one of the six causes of all conditioned things. 
Every phenomenon depends upon the union of the 
primary cause and conditional or environmental 
cause—See Six chief causes In the Theory of 
Causal Relation (C). 

Causal force: Nhân Lực —As contrasted with 
environmental or secondary force (duyên lực)— 
Đối lại với duyên lực. Đây là nguyên nhân chính 
sinh ra sự vật. 

Causal øground: Fundamental cause—Nhân 
Địa—Fundamental cause or causal ground., the 
state of practicing the Buddha religion which 
leads to the resultineg Buddhahood (quả địa)— 
Trạng thái thực tập giáo lý nhà Phật dẫn tới quả 
vị Phật. 

Causality (n): Law of Causality—Luật Nhơn 
Quả. 

Causally-produced: All things are causally 
produced (Lập tánh)—Nhân duyên sanh —Sanh 


sản vì nhân duyên—Nhân Duyên Tông—See 

Four kinds of inference ¡n logic (B). 

Causafion (n): Nhân duyên. 

l) Causaton: Nhân Tướng—One of the four 
kinds of forms or characteristics of Alaya- 
vijnana, the character of the origin of all 
things—Một trong bốn tướng (sanh, trụ, dị, 
diệt), bản chất hay nguồn gốc của vạn hữu. 

2) According to the Lankavatara Sutra, there are 
four Causations (Hetupratyaya)—Theo Kinh 
Lăng Già, có bốn nhân duyên—§ee Four 
Causatlons. 

**. See Cause and effect. 

Causation by acftion-influence: Nghiệp Cảm 

Duyên Khởi—See Theory of causation. 

Causation-characteristics: Nhân Tướng— 

Causaion—One of the four kinds of forms or 

characteristics of Alaya-vijnana, the character of 

the origin of all things—Một trong bốn tướng 

(sanh, trụ, dị, diệt), bản chất hay nguồn gốc của 

vạn hữu. 

Causafion of dukkha: Khổ duyên (duyên của 

khổ đau). 

Causation by Ideation-store: Alaya-vijnana 

(sk)—A Lại Da Duyên Khởi—See Theory of 

causation. 

Causafion or 

existence: Túc Duyên (nhân duyên truyền lại từ 

tiền kiếp). 

Causation by Thusness: Chân như Duyên 

Khởi—See Theory of causation. 

Causation by Universal Principle: Pháp giới 

Duyên Khởi—See Theory of causation. 

Causative devotion: Duyên tu của Bồ Tát đời 

trước—Causative devoton of a bodhisattva In 

former life—See Two kinds of devotions (Bì). 


inheritance from previous 


Causafive position: Nhân Vị — The causative 
posiion, 1e. that of a Buddhist, for he has 
accepted a cause, or enlightenment, that produces 
a changed outlook—Đla vị tu hành Phật Nhân từ 
khi phát tâm cho đến lúc thành Phật. 

Causation theory: Lý Tắc Duyên Khởi—See 
Theory of causation. 

Cause (n): Hetu (skt—Nguyên nhân—Căn 
duyên—Nhơn duyên (động lực đầu tiên làm sinh 
ra kết quả, hoặc đưa đến hệ quả)—Condition— 


698 


Reason—According to the Flower Adornment 

Sufra, there are ten kinds of causes of Great 

Enlightening Beings”s development of the wIll for 

enlightenment—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười nhơn duyên phát tâm Bồ Đề của Đại 

Bồ Tát 

(D The meanings of “Hetu”—Nghĩa của Nhân: 
Cause,  antecedent, 
principle—Nguyên nhân hay cái đi ở trước; 
điều kiện, lý do, nguyên lý. 

ŒI) Categories of “Hetu”—Phân loại Nhân: 

(A) Two causes—Hai nhân. There are two kinds 
Of cause, direct and contributory causes—Có 
hai loại nhân, chính nhân và duyên nhân: 

1) Chính nhân: Correct or direct cause—Correct 
cause or subsfantial cause or the seed of all 
things— Chính nhân hay những nguyên nhân 
thiết yếu hay là hạt giống của vạn hữu. 

2) Duyên nhân: The contributory causes or 
circumstances and conditions that enable the 
seed fo generate I(s sprout such as water, 
sunlieht, soil, and the gardener...— Nguyên 
nhân phụ hay duyên nhân là hoàn cảnh và 
điều kiện làm cho hạt nẩy mâm như nước, 
ánh sáng mặt trời, đất, và người làm vườn, 
vân vân. 

The five causes (four elements of earth, 

water, fire and wind which are the causers Or 

producers and maintainers of Infinite forms of 
nafire (results)—Năm nguyên nhân—See 

Five causes. 

According to the Abhidharma of the Kosa 

School, there are six chief causes in the 

Theory of Causal Relation—Theo A Tỳ Đàm 

của tông Câu Xá, có sáu căn nhân trong 

thuyết nhân quả—See Six chief causes ¡n the 

Theory of Causal Relation. 

(D) The 
conditioned 


condition;  reason, 


(B) 


l(© 


~< 


sixfold division of causes of all 
thngs. Every phenomenon 
depends upon the union of the primary cause 
and condiional or environmenfal cause. 
There are six kinds—Sáu nhân sanh ra các 
pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự 
hòa hợp của nhân và duyên—See Six chief 
causes In the Theory of Causal Relation. 

See kímds of of Great 
Enlightening Beingss development of the 


(E) Ten 


Ccauses 


will for enlightenment (Mười Nhân Duyên 
Khiến Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề). 

(HD Try to zealously cultivate so that we establish 
no causes. Ancient sages always reminded 
that “Bodhisattvas fear causes, ordinary 
people fear results.” Even though we are still 
ordinary people, try to know to fear “causes” 
so that we don”t have to reap “results.”—— 
Dụng công tu hành sao cho không tạo thêm 
nhân mới. Cổ đức đạy: “Bồ tát sợ nhân, 
chúng sanh sợ quả.” Dù hãy còn là phàm phu, 
chúng ta nên biết sợ nhơn để không hái 
quả—See Four in any 
cultivator”s HIfe. 


SCTIOUS  maff€rS 
Cause of: Nguyên nhân (của) —There are three 
causes—See Three causes. 

Cause of abiding in the present condifion: 
Trú nhân, trong năm nguyên nhân— 
Nourishing cause, one of the five causes (four 


một 


elements of earth, water, fire and wind which are 
the causers or producers and maintainers of 
infinite forms of nature (results)—See Five causes 
(Bì. 

Cause, acfion, and effect: Nhân, hạnh, và quả 
(hạt giống, sự nẩy mầm, và trái) —Seed, 
øØermination, and fruit. 

Cause of affliction: Phiển não nhân. 

Causes arise the eye-sense (causes that 
cause the eye-sense to be awakened): Những 
nguyên nhân khơi dậy nhãn căn-ln the 
Lankavatra Sutra the Buddha reminded 
Mahamati about the four causes that cause the 
eye-sense to be awakened—Trong Kinh Lăng 
Già, Đức Phật đã nhắc Mahamati về bốn nguyên 
nhân khơi dậy nhãn căn—See Four causes that 
cause the eye-sense to be awakened. 

Cause (v) beinøs who are able to develop 
pure faith to acquire immeasurable roofs of 
øoodness: Nếu có chúng sanh hay sanh tịnh tín, 
thời Phật làm cho họ được vô lượng thiện căn— 
See Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (A). 

Cause (v) beings to be born ïn the ground of 
equality of The Enlightened: Khiến họ được 
sanh trong đất bình đẳng của Như Lai —See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (5). 


699 


Cause (v) beings to confinue in the 
boundless øood practfices of Enlightening 
Beings: Khiến chúng sanh trụ nơi vô biên diệu 
hạnh của chư Bồ Tát—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds in all trmes of the Buddhas (B) 
5). 
Cause (v) beings to develop all the most 
excellent qualities: Khiến chúng sanh được 
thành tựu công đức tối thắng—See Ten kinds of 
Buddha-work 1m all worlds im all times of the 
Buddhas (B) (5). 
Cause (v) beings to plant roots of øoodness: 
Khiến cho chúng sanh gieo căn lành—See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (5). 
Cause of blessedness: Phước nhân (nhân của 
của phước). 
Cause the Buddhas to bleed: Lầm thân Phật 
chảy máu —See Five betrayals (I). 
Cause all Buddhas of past, future and 
present to appear: Hiện tam thế tất cả chư 
Phật—See Ten kinds of unimpeded liberation of 
the Buddhas. 
Cause the Buddha to rejoice: Làm cho chư 
Phật hoan hỷ—Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 18, 
chư Bồ Tát có mười pháp làm cho chư Phật hoan 
hỷ—According to the Flower Adornment, Chapter 
18, there are ten things which Enlightening Beings 
cause the Buddhas to rejoice—See Ten things 
which Enliphtening Beings cause the Buddhas to 
reJOIce. 
Cause of Buddhahood: Nhân tu—The practice 
of Buddhist laws as the cause of Buddhahood—Tu 
tập Phật Pháp chính là nhân đưa tới Phật quả. 
Cause (v) calamity to cease: Tức Tai—To 
cause calamities to cease, for which the esoteric 
sect uses magIcal formulae, especially for illness, 
or personal misfortune—Phép tiêu trừ các tai 
ương của thiên biến địa dị, binh hỏa, đói khát, 
bệnh tật, hay những bất hạnh của cá nhân. 
Cause f0 cease: 
l) Uccehda (skÐÙ——To cut of —To end—To get 
rid of—Đoạn trừ. 
2) Putan end to: To annihilate—DIsperse—Tiêu 
diệt. 


Causes of a chỉldbirth: Children are born from 
four causes—Con cái được sanh ra vì bốn nguyên 
nhân—See Four causes children are born. 
Cause of coming to the world: Hóa Duyên— 
The cause of a Buddha”s or bodhisattva”s coming 
to the world, I.e. the transformation of the living—— 
Nguyên nhân Phật và Bổ Tát giáng trần hóa độ 
chúng sanh. 
Causes and condifions: Hetu-pratyaya (sktÙ—— 
Primary causes and secondary causes—Nhơn 
chính và nhơn phụ—Main causes and subsidiary 
causes—The seed out of which the plant ørows 1s 
an i1llustration of the main cause, whereas other 
elements like labor, the quality of soil, humidity 
and so on, are considered as subsidiary causes or 
conditions—Hạt giống mà cây được trồng lên là 
nhân chính, những yếu tố khác như công sức, bón 
phân, tưới nước, vân vân được coi như là những 
nhân phụ hay duyên. 

Causes of death: Nguyên nhân đưa đến sự chết. 

(A) Theo Phật giáo, có bốn nguyên nhân đưa đến 
cái chết —According to Buddhism, death can 
Occur in one of the four ways—See Death 
OCCUFS 1n four Ways. 

(B) Nine kinds of irregular death—Chín nguyên 
nhân gây ra cái chết bất đắc kỳ tử—See Nine 
kinds of Irregular death. 

Causes to develop Bodhi Mind: Nguyên nhân 

phát tâm Bồ Đề—We are all ordinary people. If 

we do not develop the broad and lofty Bodhi Mind 
and do not make firm and strong vows, we will 
remain as we are now, In the wasteland of Birth 





and Death for countless eons to come. Even 1Ý we 
were fo cultivate during that period of time, we 
would find it difficult to persevere and would only 
wasfe our efforts. Therefore, we should realize 
that in following Buddhism, we should definitely 
develop the Bodhi Mind without delay. According 
to The Amitabha Sutra, “You cannot hope to be 
reborn 1n the Pure Land with little merit and virtue 
and few causes and conditons or øood roofs. 
Therefore, you should have numerous merifs and 
virtues as well as øood roots to qualify for rebirth 
1n the Pure Land. However, there 1s no better way 
to plant numerous good roots than to develop the 
Bodhi Mind, while the best way to achieve 
numerous merifs and virtfues 1s to recite the name 


700 


of Amitabha Buddha. A moment of singleminded 
recifafion surpasses years of praticing charIty; 
truly developing the Bodhi Mind surpasses eons 
of cultivation. Holding firmly to these fwo causes 
and conditions assures rebirth in the Pure Land.” 
In the commentary of “Developing the Bodhi 
Mind,” Great Master Hsing-An encouraged the 
fourfold assembly to remember ten causes and 
conditions when developing the Bodhi Mind— 
Chúng ta là những phàm nhân, nếu chúng ta 
không phát Bồ Đề tâm một cách cao rộng, và 
không phát nguyện một cách kiên cố, chúng ta sẽ 
mãi mãi lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử trong 
vô lượng kiếp. Cho dù chúng ta có chịu tu hành đi 
nữa, cũng chỉ là phí công vô ích. Vì vậy chúng ta 
nên luôn nhận rõ rằng tu theo Phật, là phải rộng 
phát tâm Bồ Đề ngay chứ không chân chừ. Theo 
Kinh A Di Đà, “Người thiểu thiện căn phước đức 
nhân duyên, không thể sanh về cõi nước Cực Lạc 
được.” Muốn được nhiều căn lành không chi hơn 
là phát tâm Bồ Để; muốn được nhiều phước đức 
không chi hơn là trì danh hiệu Phật. Nhiếp tâm 
niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân 
thật phát lòng Bồ Đề hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ 
chắc hai nhân duyên nầy, quyết định được vãng 
sanh Cực Lạc. Trong “Phát Bồ Đề Tâm Văn,” Đại 
Sư Tỉnh Am đã khuyên tứ chúng nên nghĩ đến 
mười nhân duyên khiến chúng sanh phát tâm Bồ 
Đềể—See Ten causes and conditions of sentient 
bemngs development of the 
enlightenmernt. 

Cause of developmenf: Tăng trưởng nhân, một 
trong năm nguyên nhân—Nourishing cause, one 
Of the five causes (four elements of earth, water, 
fire and wind which are the causers or producers 
and maintainers of Infinte forms of nature 
(results)—See Five causes (B). 

Cause of Dharma propagation: Sự nghiệp 
hoằng trì đạo pháp. 

Cause of differen( resultant condifions: 
Differentiated karma——Biệt nghiệp. 

Cause disharmony within the Sangha: Phá 
hoại sự hòa hợp trong giáo hộ—A Bhiksu or 
Bhiksuni who, , causes disharmony within the 
Sangha, after having been warned three times 
without listening deeply and changing his or her 
way, commits a Sangha Restoration Offence——VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào phá hoại hòa hợp 


wil for 


Tăng, sau khi được cảnh báo ba lần mà không 

chịu sửa đổi là phạm tội Tăng Tàn. 

l) By his or her way of speaking and acting— 
Bằng lời nói hay hành động. 

2) Using the support and power of the 
government—Dựa vào thế lực của chánh 
quyền. 

3) Cutting himself or herself off from the Sangha 
without a permission of the Order—Không có 
phép của giáo hội mà tự mình tách ra khỏi 
giáo hội. 

4) Persuading other member of the Sangha to 
folow him or her to Up a new 
community—Khuyến dụ những thành viên 
khác của giáo hội tách ra theo mình để thành 
lập một cộng đồng khác. 

Cause of Dukkha: Nguyên nhân của khổ. 

Cause and effec(: Chinchamanavika—Nhơn 

quả. 

(D_ An overview of “Causation”—Tổng quan về 
nhân duyên: According to the Buddha, a 
cause refers to the cause you have planted, 
from which you reap a corresponding result 
without any exception. lf you plant a good 
cause, you wIll get a good result. And 1f you 
plant a bad cause, you will obtain a bad 
result. So If you plant a certain cause with 
other assemble,  a 
retribution or result 1s brought about without 
any exception. The Buddha taught: “Because 
Of a concatenation of causal chains there 1s 
bínth, there ¡is disappearance.” Cause and 
effect in Buddhism are not a matter of belief 
or disbelief. Even though you don”t believe In 
“cause and effect,” they Just operate the way 
they are suppose to operate. The cause 1s the 
seed, what contributes to Ifs growth 1s the 
conditions. Planting a seed ¡n the ground 1s a 
cause. Conditions are aiding factors which 
confribute to the growth such as soil, water, 
sunlieght, fertilizer, 
gardener, etc.——Theo Đức Phật, nhân là nhân 
mà bạn đã gieo, thì từ đó bạn phải gặt lấy kết 
quả tương ứng, không có ngoại lệ. Nếu bạn 
gieo nhân tốt, ắt gặt quả tốt. Và nếu bạn gieo 
nhân xấu, ắt nhận lấy quả xấu. Vì vậy mà 
nếu bạn gieo một nhân nào đó với những 
duyên khác đi kèm, một quả báo hay hậu quả 


Set 


conditions certain 


and the care of the 


qI) 


l) 


2) 


701 


nào đó sẽ đến, không có ngoại lệ. Đức Phật 
dạy: “Do sự nối kết của các chuỗi nhân 
duyên mà có sự sinh, có sự diệt.” Nhân quả 
trong đạo Phật không phải là chuyện tin hay 
không tin. Cho dù bạn không tin nhân quả thì 
nhân quả vẫn vận hành đúng theo chiều 
hướng mà nó phải vận hành. Nhân chính là 
chủng tử (hạt). Cái góp phần cho sự lớn mạnh 
của nó là duyên (hay điều kiện). Trồng một 
cái hạt xuống đất là gieo nhân. Những điều 
kiện là những yếu tố phụ vào góp phần làm 
cho cái hạt nẩy mầm và lớn lên như đất đai, 
nước, ánh nắng mặt trời, phân bón và người 
làm vườn, vân vân. 

The meanings of “Cause and effecf——Nghĩa 
của “Nhân quả”: 

Every action which 1s a cause will have a 
result or an effect. LikewiIse, every resultant 
action has 1s cause. The law of cause and 
a fundamental concept 
Buddhism governing all situation. Buddhists 
believe 1n a just ratonal of karma that 
Ooperates automatically and speak in terms of 
cause and effect Instead of rewards and 
punishments—Mọi hành động làm nhân sẽ có 
một kết quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết 
quả hay hậu quả đều có nhân của nó. Luật 
nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo 
Phật, nó chi phối tất cả mọi trường hợp. 
Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không 
không phải thưởng phạt. 

Every action which 1s a cause will have a 
result or an effect. Likewise every resultant 
action has 1s cause. The law of cause and 
a fundamental concept 
Buddhism goverining all situation. Buddhists 
believe 1n a just ratonal of karma that 
Ooperates automatically and speak in terms of 
cause and effect Instead of rewards and 
punishments. Its a fundamental princIple for 
all Iiving beings and all things that 1Ÿ one sows 
good deeds, he will surely reap a good 
harvest; If he sows bad deeds, he must 
ineviftably reap a bad harvest. Though the 
may appear quickly or slowly, 
everyone will be sure to receive the results 
that accord with their actions. Anyone who 
has deeply understood this principle will 


effect 1s within 


effect 1s within 


results 


never do evil—Mọi hành động hễ là nhân ắt 
có quả. Tương tự, hễ là quả ắt có nhân. Luật 
nhân quả là ý niệm căn bản trong Phật giáo 
chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn 
bản của vạn hữu, nếu một người gieo hạt 
giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả 
tốt; nếu người ấy gieo hạt giống xấu thì hiển 
nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể 
mau hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ nhận 
những kết quả tương ứng với những hành 
động của mính. người nào thâm hiểu nguyên 
lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. 


(HD Categories of “Cause and effect—Phân loai 


]) 


a) 


nhân quả: 

Có hai loại nhân quả—There are two aspecfs 
of cause and effect. **See Two aspects of 
cause and effect. 

Cause and effect In the present life——Nhơn 
quả thế gian: 

Cause: Nhơn—Tập đế—The cause of good or 
evil deeds. 

Effect: Quả——Khổ đế—The effect of good or 
bad deeds. 

Cause and effect in the future life—Nhơn quả 
xuất thế gian: 

Cause: Nhơn—Đạo đế—The Eightfold Noble 
Path. 

Effect: Quả—Diệt đế—Extinction of passion 
or morftality In the future. 

Three causes produce their three effects— 
See Three causes produce their three effects. 


(IV) Other characteristics on “cause and effect”—— 


l) 


2) 


Những đặc điểm khác của “nhân quả”: 

Cause 1s a primary force that produces an 
effect; effect Is a result of that primary force. 
The law of causation governs everything In 
the universe without exception: Nhân là 
nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là 
kết quả, là sự hình thành của năng lực phát 
động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn 
vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. 

Law of cause and effect or the relation 
between cause and effect in the sense of the 
Buddhist law of “Karma—The law of 
causation (realify 1tself as cause and effect In 
momentary operation). Every action which 1s 
a cause will have a result or an effect. 
Likewise every resulfant action or effect has 


3) 


702 


1{s cause. The law of cause and effect 1s a 
concept Buddhism 
governing all situations. The Moral Causation 
in Buddhism means that a deed, good or bad, 
or Indifferent, brings 1fs own result on the 
doer. Good people are happy and bad ones 
unhappy. But in most cases “happiness” 1s 
undersfood not in is moral or spiritual sense 
but ¡in the sense of material prosperIty, social 
position, or political influence. For Instance, 
kingship 1s considered the reward of one”s 
having faithfully practiced the ten deeds of 
gøoodness. lf one meets a tragic death, he 1s 
thought to have committed something bad in 
his past lives even when he might have spent 
a blameless life In the present one: Luật nhân 
quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và 
kết quả trong luật về “Nghiệp” của Phật giáo. 
Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu 
quả của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều 
có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn 
bản trong Phật giáo chỉ phối mọi hoàn cảnh. 
Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ 
hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. 
Người lành được phước, người dữ bị khổ. 
Nhưng thường thường người ta không hiểu 
chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo 
nghĩa giàu có, địa vị xã hội, hoặc uy quyển 
chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng 
được làm vua là do quả của mười nhân thiện 
đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là 
do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy 
người ấy không làm gì đáng trách. 

Causaliy 1s a natural law, mentioning the 
relationship between cause and effect. All 
things come ¡into being not without cause, 
since If there 1s no cause, there Is no effect 
and vice-versa. Âs so sow, so shall you reap. 
Cause and effect never conflict with each 
other. In other words, cause and effect are 
always consistent with each other. lf we want 
to have beans, we must sow bean seeds. lf we 
want to have oranges, we must sOW Orange 
seeds. If wild weeds are planted, then 1t's 
unreasonable for one to hope to harvest 
edible fruits: Nhân quả là một định luật tất 
nhiên nêu rõ sự tương quan, tương duyên giữa 
nhân và quả, không phải có ai sinh, cũng 


fundamental within 


4) 


không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân 
thì không thể có quả; nếu không có quả thì 
cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, 
không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu 
thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ 
cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì 
phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì 
phải gieo giống cam. Một khi đã gieo cỏ dại 
mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không 
tưởng. 

One cause cannot have any effect. To 
produce an effect, it is necessary to have 
some specific conditions. For Instance, a ørain 
Of rice cannot produce a rice plant without 
the presence of sunlipht, soil, water, and care. 
In the cause there 1s the effect; in the effect 
there 1s the cause. From the currenf cause, we 
can see the future effect and from the present 
efect we discerned the past cause. The 
development process from cause to effect 1s 
Sometimes quick, Sometimes slow. 
Sometimes cause and effect are simultaneous 
like that of beating a drum and hearing Its 
sound. Sometimes cause and effect are three 
or four months away like that of the grain of 
rice. It takes about three to four, or five to six 
months from a rice seed to a young rice plant, 
then to a rice plant that can produce rice. 
Sometimes 1t takes about ten years for a 
cause to turn into an effect. For Instance, from 
the time the schoolboy enters the elemenftary 
school to the time he graduates a four-year 
college, 1t takes him at least 14 years. Other 
causes may involve more time to produce 
effects, may be the whole life or two lives: 
Một nhân không thể sinh được quả, mà phải 
được sự trợ giúp của nhiều duyên khác, thí 
dụ, hạt lúa không thể nẩy mầm lúa nếu 
không có những trợ duyên như ánh sáng, đất, 
nước, và nhân công trợ giúp. Trong nhân có 
quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân 
hiện tại chúng ta thấy quả vị lai, và chính 
trong quả hiện tại chúng ta tìm được nhân 
quá khứ. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi 
nhanh có khi chậm. Có khi nhân quả xãy ra 
liền nhau như khi ta vừa đánh tiếng trống thì 
tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã 
gây rồi nhưng phải đợi thời gian sau quả mới 


5) 


703 


hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy 
mầm thành mạ, nhổ mạ, cấy lúa, mạ lớn 
thành cây lúa, trổ bông, rồi cắt lúa, vân vân, 
phải qua thời gian ba bốn tháng, hoặc năm 
sáu tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau 
hằng chục năm như một đứa bé cắp sách đến 
trường học tiểu học, đến ngày thành tài 4 
năm đại học phải trải qua thời gian ít nhất là 
14 năm. Có những trường hợp khác từ nhân 
đến quả có thể dài hơn, từ đời trước đến đời 
sau mới phát hiện. 

By understanding and believing In the law of 
causality, Buddhists 
superstitious, or alarmed, and rely passively 
on heaven authority. He knows that his hiíe 
depends on his karmas. If he truly believes in 
such a causal mecahnism, he strives to 
accomplish good deeds, which can reduce and 
alleviate the effect of his bad karmas. If he 
confinues to live a good life, devoting his 
time to practicing Buddhist 
teachings, he can eliminate all of his bad 
karmas. He knows that he is the only driving 
force of his success or failure, so he will be 
discouraged, put the blame on others, or rely 
on them. He will put more effort into 
performing his duties satisfactorilly. Ralizing 
the value of the law of causality, he always 
cares for what he thinks, tells or does in order 
to avoid bad karma: Hiểu và tin vào luật nhân 
quả, Phật tử sẽ không mê tín dị đoan, không 
ý lại thần quyển, không lo sợ hoang mang. 
Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân của 
chính mình tạo ra, người Phật tử với lòng tự 
tin, có thêm sức mạnh to lớn sẽ làm những 
hành động tốt đẹp thì chắc chắn nghiệp quả 
sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không phải trả đúng 
quả như lúc tạo nhân. Nếu làm tốt nữa, biết 
tu thân, giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể 
chuyển hoàn toàn. Khi biết mình là động lực 
chính của mọi thất bại hay thành công, người 
Phật tử sẽ không chán nản, không trách móc, 
không ỷ lại, có thêm nhiều cố gắng, có thêm 
tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. Biết 
giá trị của luật nhân quả, người Phật tử khi 
làm một việc gì, khi nói một lời gì, nên suy 
nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, 


willÐ not become 


and effort 


chứ không làm liều, để rồi phải chịu hậu quả 

khổ đau trong tương lai. 
Cause and cffec€ and corresponding 
relafions: Nhân Quả Ứng Báo—Cause and 
effect in the moral realm have their corresponding 
relations. Whoever denies the rule of “cause and 
efectf” wIll destoy all moral responsibility— 
Những ai phủ nhận luật nhân quả luân hồi sẽ hủy 
hoại tất cả những trách nhiệm luân lý của chính 
mình. 
Cause and cffec of deluson and 
enlightenment: Mê Ngộ Nhân Quả——The the 
four axioms, that of “accumulation” 1s caused by 
1llusion, with suffering as effect; that of “the way” 
1S caused by enlightenment, with extinction of 
suffering—Nhân và quả của mê và ngộ. Nói theo 
Tứ Diệu Đế thì nhân của mê vọng là tập đế, quả 
của nó là khổ đế. Nhân của chứng ngộ là đạo đế, 
quả của nó là diệt đế. 
Cause and effect in the future: Nhân quả xuất 
thế gian—See Two aspects of cause and effect. 
Cause and effect permeates all three life 


spans: Nhân Quả Ba Đời —The law of karma and 

1s retribution permeates all three liể spans— 

Nhân quả báo ứng thông cả ba đời. 

l1) Immediate retributions: 
Immediate retribution. 

2) Rebirth retributions: Next life retributions— 
Sanh Báo. **See Next life retribution. 

3) Future retributions: Hậu Báo. **See Future 
retribution. 

Cause and effecf in the present life: Nhơn quả 

thế gian—See Two aspects of cause and effect. 

Cause and effect in the present and future 

lives: Nhân quả trong đời này và những đời tương 

la —Present and future lives and cause and effect 
according to Cause and Effect Sutra. 

1) Being all alone In this life 1s the consequence 
of harming other people with a wicked mind 
in previous life: Kiếp Nầy Canh Cô Quạnh 
Quẻ Cũng Vì Kiếp Trước Hay Hãm Hại 
Người Khác. 

2) Being dumb, deaf, or blind in this life 1s the 
consequence of slandering (people who read 
or recite) Mahayana sutras in previous life: 
Kiếp Nầy Câm, Điếc, Đui Mù Cũng Vì Kiếp 


Hiện báo. **See 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


II 


` 


704 


Trước Hay Phỉ Báng (Người Tụng Đọc) Kinh 
Điển Đại Thừa. 

If we do not cultivate In this life, then when 
will we do so?: Kiếp Nây Chẳng Tu Còn Đợi 
Đến Kiếp Nào? 

Having the previlege to ride on a horse or 
travel in luxurous sedan cars In this life 1s the 
consequence of one”s contributon made to 
public welfare by building the bridges and 
repairing the roads ¡n his previous life: Kiếp 
Nầy Có Xe Có Ngựa Vì Tiền Kiếp Hay Sửa 
Cầu Vá Lộ. 

Having so many children and grandchildren in 
this life 1s the consequence of setting free 
birds, animals as well as doing øood deeds to 
other beings in previous life: Kiếp Nầy Con 
Cháu Đầy Đàn Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay 
Phóng Sanh Lợi Vật. 

Beinng  respectful ths life the 
consequence of paying respect to other 
people in previous life: Kiếp Nầy Được Kính 
Trọng Nể Vì Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay Kính 
Trọng Nể Vì Người Khác. 

To create hatred and afflicions to other 
people In this life, next life wIll be harmed by 
tigers, bears or snakes: Kiếp Nây Hay Gây 
Hờn Chuốc Não Cho Người, Kiếp Sau Sẽ Bị 
Cọp Beo Rắn Hãm Hại. 

Frequent gossIp In this life, wIll be born dumb 
and deaf ¡in the next life: Kiếp Nầy Hay Nói 
Thị Phi, Kiếp Sau Câm Điếc Không Ra Một 
Lời. 

Being so rích as to wear in silk fabrlcs or In 
satin dress 1n this life 1s the consequence of 
one”s offerings of robes to the monks and 
nuns in his previous life: Kiếp Nầy Giàu Có 
Với Quần Là Áo Lụa Cũng Vì Tiền Kiếp 
Hay Cúng Dường Vải Và Áo Cho Chư Tăng 
Ni. 

To benefit oneself by bringing harm to others, 
next life wIll become a buffalo or a horse to 
pAy retribution and at the end of the life will 
be killed for meat: Kiếp Nầy Hại Người Để 
Hưởng Lợi Thì Kiếp Sau Làm Thân Trâu 
Ngựa Để Đền Trả Và Cuối Cùng Bị Giết 
Lầm Thịt. 

Being happy In this life is the consequence of 
not causing physical or mental harm or 


in 1S 


12 


` 


13 


` 


14 


` 


15 


`~ 


16) 


17 


~ 


18 


`=< 


19 


` 


20 


`=< 


damage to any being ¡in previous life: Kiếp 
Nầy Hạnh Phúc Vì Kiếp Trước Không Làm 
Khổ Người Khác. 

To look down upon other people In this life, 
wIll be reborn In the mean and poor family 
and looked down by other people In the next 
life: Kiếp Nâầy Hay Khinh Miệt Người, Kiếp 
Sau Sanh Vào Chỗ Hạ Tiện Cho Người Miệt 
Khinh. 

To be Jealous of others or to cause disputes 
among other people, wIll have a body with 
bad odour (nobody dares to come near) in the 
next life: Kiếp Nầy Hay Ly Gián Đố Ky Kẻ 
Khác, Kiếp Sau Hôi Thúi Không Ai Tới Gần. 
Being free from i1llness In this liíe 1s the 
consequence of donating medicines to the 
poor in previous life: Kiếp Nầy Không Đau 
Ốm Bịnh Hoạn Cũng Nhờ Kiếp Trước Hay 
Giúp Đở Thuốc Men Cho Người Nghèo. 
Don't believe in the Buddhist doctrines in this 
le, will be dumb and deaf (not be able to 
read and hear) ¡in the next life: Kiếp Nầy 
Không Tin Phật Pháp, Kiếp Sau Câm Điếc 
Để Không Nghe Gì. 

Working as a servant in this le 1s the 
consequence of ill-treating servants or not 
paying debts in previous life: Kiếp Nâầy Làm 
Thân Làm Tôi Tớ Người Cũng Vì Kiếp Trước 
Hay Hành Hạ Tôi Tớ Hay Nợ Nần Không 
Trả. 

Becoming a cow or horse in this life is the 
consequence of wicked deeds and not payIng 
debts in previous life: Kiếp Nầy Làm Thân 
Trâu Ngựa Cũng Vì Kiếp Trước Ác Độc Và 
Giựt Nợ. 

To deceive the monks and nuns to get the 
money from the temple 1m this le, will 
become a buffalo, a cow, a pig or even a dog 
to pay retribution in the next life: Kiếp Nầy 
Lường Gạt Giựt Tiền Chùa, Kiếp Sau Phải 
Làm Thân Trâu, Bò, Heo Chó Để Đền Trả. 
To maltreat animals, 
animals to pay retribution In the next lIfc: 
Kiếp Nầy Ngược Đãi Súc Vật, Kiếp Sau 
Sanh Thân Súc Vật Đền Trả. 

Being so rich as to be able to live 1n luxurious 
life 1s the consequence of offerinøs rice to the 
temples in previous life: Kiếp Nầy Nhà Cao 


wil be reborn as 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


~ 


` 


` 


` 


) 


`< 


~ 


`=< 


` 


705 


Cửa Rộng Nhờ Tiền Kiếp Hay Cúng Dường 
Gạo Thóc Cho Chùa. 

Being sufficient with food and dress in this 
life 1s the consequence of giving alms to the 
poor in one°s previous life: Kiếp Nầy No 
Cơm Ấm Áo Vì Tiển Kiếp Hay Giúp Đở 
Người Nghèo. 

To slander the monks and nuns (not to slander 
the Triratna) in this life, will be reborn as a 
lizard to click the tongue every night: Kiếp 
Nầy Nói Xấu Người Tu, Kiếp Sau Mang 
Thân Làm Thằn Lần Tắc Lưỡi Mỗi Đêm. 
Bemng sufficlent with luck, nobility and 
prosperIty In this life 1s the consequence of 
øenerous  offerings the 
consfrucfion of the temples and monasferles 
as well as building of the shelters for the 
needy ¡in previous life: Kiếp Nầy Phú Quí 
Thịnh Vượng Vì Tiền Kiếp Hay Xây Chùa 
Cất Miễu Cũng Như Dựng Nhà Chẩn Tế. 

To feel happy when seeing the misfortunes of 
others in this life, will be 1n constant troubles 
and sicknesses ¡in the next lifểe: Kiếp Nây 
Thấy Nạn Mà Cười, Kiếp Sau Hoạn Nạn 
Triển Miên Một Đời. 

To refuse to rescue others when they are In 
danger, wIll have the bad fate of staying In 
prison in the next life: Kiếp Nây Thấy Nguy 
Không Cứu, Kiếp Sau Phải Mang Thân Tù 
Đày. 

Being full of great intelligence and wisdom 1n 
this life 1s the consequence of praying and 
reciting Amitabha Buddha”s name In previous 
life: Kiếp Nầy Thông Minh Đại Trí Cũng 
Nhờ Tiên Kiếp Hay Tụng Kinh Niệm Phật. 
Enjoyng longevity ¡1n ths liíec ¡is the 
consequence of setting free animals as well 
doïng øgood deeds to other people in previous 
life: Kiếp Nầy Trường Thọ Cũng Nhờ Kiếp 
Trước Hay Phóng Sanh Lợi Vật. 

Being so beautiful and dignified In outer 
aspects In this life ¡is the consequence of 
sincere offerings flowers to the Buddha 
(statue or image) in previous life: Kiếp Nầy 
Tướng Mạo Khôi Ngô Cũng Nhờ Kiếp Trước 
Hay Thành Tâm Dâng Hoa Cúng Phật. 
Holding the position of high ranking officer 1n 
ths liíe ¡1s the consequence of one”s 


one”s made ¡n 


decorating the statue of the Buddha with gold 
leaf in his previous life: Kiếp Nầy Vinh Hiển 
Làm Quan Cũng Vì Tiền Kiếp Đắp Vàng 
Tượng Phật. 

To bring harm to others by spreading false 
rumours, will be harmed by false rumours In 
the next life: Kiếp Nầy Vu Oan Giá Họa Cho 
Người, Kiếp Sau Sẽ Bị Người Vu Oan Giá 
Họa Để Hãm Hại. 

Cause-effect relationship: Quan hệ nhân 
quả—Luật nhân quả. 

Cause Enliphtening Beings to be full of 
knowledge and not depend on another for 
understanding: Làm cho chư Bồ Tát ở nơi đạo 
Bồ Để đủ sáng trí huệ chẳng do tha ngộ—See 
Ten kinds of Buddha-work In all worlds im all 
times of the Buddhas (B) (9). 

Causes Enlightenment of the Buddha: Những 
căn nhân của hiện khởi trong sự giác ngộ của 
Phật —These causes are known to be boundless. 
The effects are manifold or limitless, but they do 
not hinder each other; rather they cooperate to 
form a harmonious whole—Những căn nhân này 
được coi như vô hạn, những cảm quả là vạn trạng 
vô biên, nhưng chúng không chướng ngại nhau 
mà lại còn cộng tác để hình thành một toàn thể 
nhịp nhàng—See Ten theories that independently 
cause the manifestation of the ideal world (B). 
Cause of erroneous ideas: Vọng Duyên—The 
unreality of one”s environment—Duyên là những 
sự vật trong và ngoài có quan hệ với thân ta, tất 
cả những cái đó đều là hư vọng cả. Chính những 
thứ đó là đầu mối tạo ra những tư tưởng sai lầm. 


30 


`=< 


Causes of evil acfions: Những nguyên nhân 
khởi lên ác nghiệp —According to the Sigalaka 
Sufra, there are four causes of evil actions—Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, có bốn nguyên nhân gây 
nên ác nghiệp—See Four causes of evil actions. 
Cause of giving: Lý do bố thí—See Eight causes 
of dana. 

Cause of øood or bad deeds: Tập đế—See 
Four Noble Truths. 

Cause and i(s effect ressemble cach other: 
Nhân và hậu quả của nó giống nhau. 

Cause leading to the extinction of passion 
and mortality (Diệt đế) in the future Hi: 


706 


Xuất thế gian nhân quả (Đạo đế}—See Two 
aspecfs of cause and effect. 

Causes of malice: Aghata-vatthuni (p)—Nguyên 
nhân của xung đột— According to the Sangiti 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there 
are nine causes of malice which are stirred up by 
the thoupht—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có chín sự xung đột khởi lên bởi 
tư tưởng—See Nine causes of malice. 

Cause may be stated, but result is beyond 
description: Nhân Phần Khả Thuyết, Quả Phần 
Bất Khả Thuyết —The causes that give rise to the 
Buddha”s Buddhahood may be sfated, that 1s, sụch 
part as 1s humanly manifested; but the full result 1s 
beyond description—Nhân phần đưa đến quả vị 
Phật của Phật có giảng thuyết được, nhưng tính 
hải mà Phật chứng ngộ là pháp của Phật tự biết, 
chẳng thể dùng ngôn từ mà diễn đạt. 
Cause-nature-environment: Căn  Tánh 
Duyên—Cause, nature and environment; natural 
powers and condiionng environment. The 
circumstances or condifions environing the mind 
created by the Conditioning 
environment and natural in which 


SIX  gunas. 
DOW€TS 
environment plays a main role—Căn tính của con 
người và nhân duyên của hoàn cảnh nương tựa 
vào nhau, hay sự nương tựa giữa lục căn và lục 
trần, mà sự tác động lớn là ở lục căn. Cảnh của 
lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) là 
những sở duyên làm nhơ bẩn tâm tính; hay sự 
phối hợp giữa lục căn và lục trần, mà lục trần là 
yếu tố chính. 
Cause and origin: Nhân nguyên. 





Cause of païn: See Cause of suffering. 

Cause all pasf, present and future Buddha- 
works: Hiện tam thế tất cả Phật sự—See Ten 
kinds of unimpeded liberation of the Buddhas. 
Cause all pasf, present and future miracles: 
Hiện tam thế tất cả thân thông—See Ten kinds of 
unimpeded liberation of the Buddhas. 

Cause perfecfs and the cffect completes: 
Nhân Viên Quả Mãn—Nhân tu hành đây đủ và 
Phật quả viên mãn (theo Kinh Tâm Địa Quán: 
“Ba tăng kỳ kiếp độ chúng sanh, siêng tu tám vạn 
Ba La Mật, nhân viên quả mãn thành chánh giác, 
trụ thọ ngưng lại không đến đi)—The practice of 


Buddhism will lead to a perfect effect of 
Buddhahood. 

Cause of pleasure: Lạc nhân. 

Cause in the present life: Thế gian nhân quả 
(Tập đế)—The suffering (Khổ đế) and the cause 
(Tập đố) ¡n the present life—See Two aspects of 
cause and effect. 

Cause ïn previous existence: Túc Nhân—Good 
or evil cause ¡in prvious life—Nghiệp nhân, cả 
thiện lẫn ác, đã gieo trồng từ nhiều đời trước. 
Cause produces ifs effect in a different life: 
Vipaka-hetu (sk—See Cause ripening in a 
different life. 

Cause produces all sense and percepfions, 
either øood or evil: Năng sinh nhân—See Two 
causes (B). 

Cause or reason: Hetusvabhava (skt)——Nhân Tự 
Tánh—Nguyên nhân hay lý do—See Seven types 
of self-nature. 

Cause of rebirth: Sinh nhân, một trong năm 
nguyên nhân—Nourishing cause, one of the five 
causes (four elements of earth, water, fire and 
wind which are the causers or producers and 
maintainers of infinite forms of nature (results)— 
See Five causes (B). 

Cause of rebirh as an animal: Súc Sanh 
Nhân The karma, of rebirth as an animal— 
Nghiệp nhân khiến chúng sanh phải tái sanh vào 
loài súc sanh (trong Thích Thị Yếu Lãm, có 5 tội 
phảẩi sanh làm súc sanh: 1) Phạm giới trộm cắp, 2) 
Nợ nần không trả, 3) Sát sanh, 4) Không thích 
nghe giảng kinh pháp, 5) Thường vì nhân duyên 
khó đến trai hội). 

Cause is result, result is cause: Nhơn quả đồng 
thờ —Simultaneity of Cause And Effect—The 
cause has result as 1fs cause, while the result has 
the cause as Ifs result. It is like planting seeds; the 
seeds produce fruit, the fruit produces seeds. 
Cause of retribution: Báo nhân. 

Cause ripening in a different life: Vipaka- 
hetu (skt——DI Thục Nhân—The cause ripening In 
a different life, a cause which produces 1ts effect 
in a different le, as when retributons are 
obtained in the life after death. According to the 
Abhidharma of the Kosa School, this is one of the 
sIX chief causes In the Theory of Causal 


707 


Relation—DJI Thục Nhân Là nhân tạo ra kết quả 
của nó trong một đời sống khác, như khi những 
thưởng phạt nhận lãnh được trong trong đời kế 
tiếp sau khi chết. Theo A Tỳ Đàm của tông Câu 
Xá, đây là một trong sáu căn nhân trong thuyết 
nhân quả—See Six chief causes in the Theory of 
Causal Relation. 

Cause roots of øoodness of their colleagues 
öøf the past to develop to maturity: This ¡s one 
of ten reasons Enlightening Beings appear to live 
in a royal palce—Vì muốn làm cho những chúng 
sanh đồng tu hành với Bồ Tát đời trước được 
thành thục thiện căn mà thị hiện ở vương cung— 
See Ten reasons Enlightening Beings appear to 
live in a royal palace. 

Causes of the same kỉnd as the cffect: 
Sabhagahetu (skÐ —The law that like produces 
like (causes of the same kind as the effect, good 
producing good, etc). This 1s one of the six causes 
of all condiioned things. Every phenomenon 
depends upon the union of the primary cause and 
conditional or environmental cause—Đồổng loại 
nhân hay luật gieo gì gặt nấy. Đây là một trong 
sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi 
sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên— 
See Six kinds of causes (A). 

Cause senfient beings addicted to sensual 
pleasures to joyfully take pleasure in truth: 
Vì muốn làm cho những chúng sanh tham đắm 
dục lạc mến thích pháp lạc mà thị hiện ở thân 
đồng tử This ¡is one of the ten reasons 
Enlightening Beings appear as children which the 
Buddha taught in the Flower Adornment Sutra—— 
Đây là một trong mười lý do khiến chư Đại Bồ 
Tát thị hiện ở thân đồng tử mà Đức Phật đã dạy 
trong Kính Hoa Nghiêm—See Ten reasons 
Enlightening Beings appear as children. 

Cause senfien(t beings to believe, honor, 
praise, and behave courteously: Khiến cho 
chúng sanh kính tin, cúi đầu đẳnh lễ, ca ngợi khen 
tặng, thăm viếng hỏi thăm, dùng tất cả những thứ 
nầy mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 
work in all worlds ¡in all trmes of the Buddhas (B) 
Œ7). 

Cause senfient beings to detach from 
sensual and selfish pleasures: Khiến chúng 





sanh ha xa dục lạc và ngã lạc —See Ten reasons 
enliphtening beings leave a royal palace. 

Cause senfient beings to give up their 
attachment: Khiến chúng sanh nhàm chán sự 
tham đắm tại gia—See Ten reasons enlightening 
beinss leave a royal palace. 

Cause senfient beings to know where the 
world of Buddhahood is: Làm cho chúng sanh 
biết có cõi Phật—See Ten kinds of fulfillment. 
Cause senfient beings never turn back on 
the Path of Enlightenment: Great Enlightening 
Beings explain the truth to sentent beings 
compassionately and cause them never turn back 
on the Path of Enlightenment—Chư Đại Bồ Tát 
dùng tâm đại bi mà vì chúng sanh thuyết pháp, 
khiến họ trọn chẳng thối chuyển nơi vô thượng 
chánh đẳng chánh giác See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings (9). 
Cause all senfient beings of pasf, presenf, 
and future to appear: Hiện tam thế tất cả 
chúng sanh—See Ten kinds of unimpeded 
liberation of the Buddhas. 

Cause senfient beings fo perceive the 
miracles of Buddha: Làm cho chúng sanh thấy 
thần biến của Phật—See Ten kinds of fulfillment. 
Cause senfent beings to  perfect 
concentration: Làm cho chúng sanh định tâm 
viên mãn—See Ten kinds of fulfillment. 

Cause sentient beings to recollect 
accumulated deeds: Làm cho chúng sanh nhớ 
nghiệp đã huân tập—See Ten kinds of 
fulfillment. 

Cause senfient beings to turn away from the 
world: Khiến chúng sanh nhàm rời thế gian— 
See Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (9). 

Cause senfient beings to want to seek the 
truth: This ¡is one of the ten reasons Great 
Enlphtenng Beings practice 
Enliphtening Beings use these expendient means 
Of austerifles to pacIfy all sentient beings—Vì 
muốn làm cho chúng sanh thích cầu pháp mà thị 
hiện khổ hạnh. Đây là một trong mười lý do 
khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ 
Tát dùng phương tiện khổ hạnh nầy để điều phục 


ausferities. 


708 


và làm cho chúng sanh an lạc —See Ten reasons 
Great Enlightening Beings practice austeritIes. 


Cause someone agony: Làm cho ai đau đớn 


Cause someone fo be pure: Làm cho ai trở nên 
thanh tịnh—According to the Flower Adornment 
Suữra, Chapter I8, there are ten things which 
cause the practices of Enlightening Beings to be 
pure. Once Enlightening Beings have atained 
purIfy In practice, they also ten even greafer 
things—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có 
mười pháp khiến cho những thực hành của chư Bồ 
Tát trở nên thanh tịnh. Khi chư Bồ Tát đã được 
hạnh thanh tịnh thì cũng lại được mười pháp to lớn 
hơn (See Ten Even Greater Things)—See Ten 
things which cause the practices of Enlightening 
Beings to be pure. 

Cause someone trouble: Annoy someone— 
Gây phiễển nhiễu cho ai. 

Cause of sorrow: Nguyên nhân của buồn khổ— 
According to the Buddha, the cause of our grIef 
and sorrow 1s attachment. If we want to transcend 
SOrrOW, we have fo øIve up attachment. 

Cause sub-cause: Hetu-pratyaya (skÙ—Nhân 
Duyên—The cause sub-cause which acts as chief 
cause (hetu-pratyaya), there being no distinction 
between the chief cause and the secondary cause, 
1.e., the water and the wind cause a wave——Nhân 
duyên hoạt động như một căn nhân, không có sự 
phân biệt nào giữa căn nhân và trợ duyên, thí dụ 
nước và gió tạo ra sóng—See Four sub-causes. 
Cause of suffering: Dukkha-nidana (sk)—Tập 
Đế (khổ nhân hay nguyên nhân gây ra khổ đau 
phiền não)—The cause of suffering ¡is desire 
based on greed and selfishness. The Buddha saw 
that the cause of suffering 1s selfish desire and 
greed. People want all kinds of things and want to 
keep them forever. However, greed ¡is endless, 
like bottomless pit that can never be filled. The 
more you want, the more unhappy life 1s. Thus, 
our limitless wants and desires are the cause of 
our sufferings and afflictions. However, the chief 
cause of our suffering 1s ignorance. [pgnorance 1s a 
mental factor, or state, that 
undersfanding of who we are, and the mode in 
Not only does 
Ipnorance prevent us from realizing how things 


obscures  our 
which all phenomena exIst. 


exist, It also depIcts thinøs as existing In a way 


they do not In addition, ipnorance cause 
misconception of inherent existence. Because of 
this misconception, we come up with disturbing 
atftitudes and problems. Only the wisdom can gIve 
us the understanding of realiy or emptiness. 
According to the Buddha, to understand forms of 
suffering Is not enouph. In order to reduce or 
eliminate sufferings, we must understand the 
cause of suffering because only by understanding 
the cause of suffering we can do something to 
solve the problem. You may think that your 
sufferings and afflictions are caused by a family 
curse handed down from one generafion to 
another. Or perhaps they arise because of some 
sin performed by a distant ancestor that you have 
fO pay now. Or maybe your sufferinngs and 
afflictions are created by God, or the Devil. Yet 
have you ever considered for a moment that the 
cause may really lie with yourself? Yes, the cause 
lies with yourself indeed. You have caused your 
own failure, hardship and unhappiness. But 1t 1s 
human nature that makes you blame on others, 
rather than seeing yourself as being responsible 
for them. According to the Buddha, craving 1s one 
of the great causes of sufferings and afflictions. 
There are various kinds of craving: craving for 
pleasant experlences, craving for material thinøs, 
craving for a happy life, and craving for eternal 
le. The Buddha taught: “All cravings for the 
enJoyment of pleasant experlences 1s like drinking 
salt water, the more we drink the more we feel 
thirsty.” However, craving 1(self Is not a real 
cause of suffering, a real cause behind craving 
that forces us fo try to obtain what we crave ÍOr 1s 
Ipnorance. Because of Iignorance, we crave for 
name and gain, acquirineg wealth and material 
things; and because of Ipnorance we crave for 
eternal life, and so on. However, on one can be 
Thus, all 
experlence sufferings and afflicions. Sincere 
Buddhists should always remember that we can 
reduce or elimimnate sufferings and afflictions 
when we are able to identify the causes of them—— 
Nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn dựa 
trên tham lam và ích kỷ. Đức Phật thấy rằng 
nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn và 
tham lam ích kỷ. Con người ta muốn được tất cả 
mọi thứ và muốn trì giữ những thứ ấy vĩnh viễn. 


satisfied with these desires. we 


709 


Tuy nhiên, lòng tham không tận, giống như cái 
thùng không đáy, không bao giờ chất đầy được. 
Càng ham muốn nhiều, càng khổ đau nhiều. Vì 
vậy, chính sự ham muốn và khát vọng vô hạn là 
nguyên nhân của khổ đau phiền não. Tuy nhiên, 
nguyên nhân chính đưa đến nỗi khổ của chúng ta 
là vô minh. Vô minh là một yếu tố tâm thức, một 
trạng thái làm u ám trí năng của chúng ta. Nó làm 
cho chúng ta không biết sự thật chúng ta là gì và 
các sự vật quanh ta tổn tại như thế nào. Vô minh 
chẳng những làm cho chúng ta không biết được sự 
vật tồn tại theo cách nào, mà nó còn vẽ vời khiến 
cho chúng ta không thấy được sự thật hiện hữu 
của vạn hữu. Ngoài ra, vô minh còn gây ra quan 
niệm sai lầm về sự hiện hữu. Quan niệm này 
chính là ngọn nguồn của mọi trạng thái nhiễu 
loạn và khổ não. Chỉ có trí tuệ mới cho chúng ta 
nhận biết được thực tướng hay tánh không của 
Theo Đức Phật, thấy được cái khổ 
không thôi chưa đủ. Để giảm thiểu hay diệt tận 
những khổ đau phiền não, chúng ta phải hiểu rõ 
nguyên nhân nào đã gây ra khổ đau phiển não bởi 
vì chỉ có hiểu rõ được nguyên nhân chúng ta mới 
có thể làm được điều gì đó để giải quyết vấn đề. 
Bạn có thể nghĩ rằng những lo buồn khổ đau của 
bạn là do tai họa của gia đình từ truyền kiếp, từ 
đời này qua kiếp nọ. Hay có thể những khổ đau 
ấy phát sinh ra vì tội lỗi do ông bà ngày xưa đã 
gây ra, bây giờ chúng làm khổ bạn. Hoặc có thể 
khổ đau của bạn được tạo bởi Thần linh hay ma 
quỷ. Hãy bình tâm suy nghĩ xem coi nguyên nhân 
thực sự nằm ở nơi bạn hay không? Phải rồi, nó 
nằm ngay nơi chính bạn. Bạn đã tạo ra sự thất 
bại, khó khăn và bất hạnh của chính bạn, nhưng 
bản chất cố hữu của con người bắt bạn phải đỗ 
thừa cho người khác hơn là tự mình chịu trách 
nhiệm về các điều sai quấy ấy. Theo Đức Phật, 
tham ái là một trong những nguyên nhân lớn của 
khổ đau phiền não. Có nhiều loại tham ái: tham 
dục lạc, tham vật chất, tham sống đời hạnh phúc, 
và tham sống đời vĩnh cửu, vân vân. Nhưng Đức 
Phật dạy: “Tất cả những khao khát hưởng thụ và 
thỏa mãn dục lạc chẳng khác gì uống nước mặn, 
càng uống càng thấy khát.” Tuy nhiên, tham ái 
không phải là nguyên nhân chính gây ra khổ đau, 
mà nguyên nhân thực sự đứng đàng sau tham ái 
buộc chúng ta phải cố gắng lấy cho bằng được 
những thứ chúng ta ham muốn chính là vô minh. 


vạn hữu. 


Vì vô minh mà chúng ta ham tranh danh đoạt lợi, 
ham tranh giành của cải vật chất. Vì vô minh mà 
chúng ta ham được sống vĩnh cửu, vân vân và vân 
vân... Tuy nhiên, không ai trong chúng ta được 
toại nguyện với những ham muốn này. Chính vì 
vậy mà tất cả chúng ta đều phải kinh qua khổ đau 
phiền não. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng 
chỉ khi nào chúng ta nhận diện được những 
nguyên nhân gây ra khổ đau phiền não chúng ta 
mới có thể giảm thiểu hay tận diệt được chúng. 
Cause 0f craving and 
ignorance (n): Nguyên nhân của khổ đau là 
tham dục và sĩ mê. 

Cause transforms ifself into an effect: Nhân 
Năng Biến—A cause that ¡is also an effect. The 
DOWeT in a cause foO transform 1(self into an 
effect—Sự tự chuyển biến từ nhân sang quả. 
Cause untold Buddha-lands to appear: Làm 
cho bất khả thuyết chư Phật thị hiện—See Ten 
kinds of unimpeded liberation of the Buddhas. 
Cause untold Enlightening Beings receiving 
predictions of Buddhahood: Hiện bất khả 
thuyết Bồ Tát thọ ký —See Ten kinds of 
unimpeded liberation of the Buddhas. 

Cause without effec(: Hữu Nhân Vô Quả——No 
fufuire consequences as a result of past or current 
karma—Đoạn kiến cho rằng chỉ có hiện tại, chứ 
không có đời sau, không có hậu quả gì trong 
tương lai đối với việc làm hiện tại—See Four 
erroneous tenets (A). 

Cause all worlds of pasf, present and future 
to appear: Hiện tam thế tất cả thế giớ—See 


sufering are 


Ten kinds of unimpeded liberaton of the 
Buddhas. 
Causeles (a)›: Vô  duyên—Uncaused— 
Independent—Without 1mmediate causal 
connection. 


Causeless and sponfaneous: Nivrtti (sk)—Vô 
Vị Tự Nhiên (tự nhiên và không do nhân mà có). 
Cauftious (a): Thận trọng——careful—Prudent. 
Cave of the green dragon: Thương Long 
Huyệt—According to the Tibetan Buddhism, the 
cave of the azure or green dragon, where 1t lies 
curled over the talismanic pearl, which only a 
hero can obtain—Theo Phật giáo Tây Tạng, hang 


710 


rồng xanh quấn lấy miếng ngọc bùa phép, mà chỉ 

có người gan dạ lắm mới đạt được. 

Cave for meditation: Thiền Quật—A cell for 

meditation, or retrement from the world—Hang 

động để hành thiền hay an cư. 

Cavern genie: Earth-rsi—Địa tiên. 

Cease (v): Ngừng. 

Cease to do wrong and do what is ripht: Chỉ 

trì tác trì (chấm dứt làm việc sai trái và làm những 

gì đúng đắn)—See Two modes of practices. 

l1) Cease to do wrong by keeping the precepts: 
Chỉ trì bằng cách giữ giới. 

2) Do what 1s right by worshipping or living in 
accordance with the monastic life: Tác trì hay 
làm việc gì đúng đắn bằng cách lễ bái hay 
sống đời phạm hạnh. 

Cease (v) to live for his senses or himself: 

Ngừng sống theo giác quan hoặc cho riêng mình. 

Cease (v) the transforming: Tức Hóa—To 

cease the transforming and enter nirvana as did 

the Buddha—Chấm dứt công việc chuyển hóa 

chúng sanh và nhập niết bàn, như Đức Phật ngày 
xưa. 

Ceaseless (a): Không ngừng. 

Ceaseless mutation: Đột biến không ngừng. 





Ceasing and reflecting: Samatha and 
Vipasyana (sk—Shikan (jap)—Qulet and 
Reflecing—Chỉ Quán—-See Samatha and 


Samatha-Vipasyana. 

Cede (v): Nhượng bộ—To yield—To give in—To 
make concessions. 

Celebrate the anniversary of (a deceased): 
Commemorate the anniversary of (a deceased)— 
Cúng giỗ. 

Celebrate the anniversary of defunct (the 
dead): Puja (skt & p)—Make offerings—To 
offer—Nghi lễ (cúng). 

Celebrate birthday at a layperson?s house 
or ỉn a res(aurant: Tổ chức lễ sinh nhật của 
mình tại nhà cư s—A Bhiksu or Bhiksuni who 
celebrates his or her birthday at a layperson's 
house or In a restaurant, commifs an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào tổ chức lễ sinh nhật của mình ở nhà cư sĩ hay 
ở nhà hàng, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ 
sám hối. 


Celebrate a ceremony to worship the 
Healing Master: Làm lễ tế đàn Đức Phật Dược 
Sư. 

Celebrate the service: Officiate the service— 
Take or conduct the service—Hành lễ. 
Celebrated: Nổi tiếng—Famous. 

Celebrity (n): Danh nhân —Famous man——Great 
name. 

Celestial (a): Thuộc về Trời. 

Celestials (n): Deva-gati (skt)—Celestials, the 
state of øgods, Gods” realm 1s reserved to those 
who observe the five basic commandments and 
have practiced the Ten Meritorlous Action and 
abstained to do the Ten Evil Deeds. Although the 
celestial path 1s blessed with more happiness than 
our world, It is still marked by the five signs of 
decay and the things that go against our wishes— 
Thiên Đạo, tiếng Phạn gọi là “Deva,” có nghĩa là 
sáng suốt, thanh tịnh, tự tại hay tối thắng. Thiên 
đạo hay cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của 
những chúng sanh nào giữ tròn năm giới, thực 
hành thập thiện nghiệp, và tránh thập ác (người 
sanh lên cõi trời thân được sáng suốt, vui nhiều 
hơn khổ, sự ăn mặc, cung điện, nhà cửa đều được 
sung sướng tốt đẹp, không thiếu thốn về vật chất). 
Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn 
tướng ngũ suy và những điều bất như ý. 

Celestial city: Thành quách trên Trời. 

Celestial deities: Thiên thần. 

Celestial demons: Thiên Ma—One of the three 
kinds of demons. Celestial demons refers to the 
type of demon that resides in the Sixth Heaven, 
also called the Heaven of Free Enjoyment of 
Others” Ths type 
pOSsesses merifs and blessings and enJoys the 
highest heavenly bliss in the Realm of desire, of 
which our world 1s but a small part. They then 
mistake such happiness and bliss as ultimate, and 


Emanations. of demon 


do not wish anyone to escape their influence. 
When a practitioner has attainned a fairly high 
level of cultivation, his mind-light develops and 
shines up to the realm of the Sixth Heaven. Ït 1s 
then discovered by the celestial demons, who 
seek ways to sabotage his cultivation. Such action 
can take many forms, threatening or cajoling, or 
even helping the practitioner attain false samadhi 
“wisdom” and spiritual power, with the aim of 


711 


ultimately deceiving him. These demons take 
turns watching the practitioner consfantly and 
without Interruption, waiting for the opportumty. If 
the practitoner has a delusive thought, they 
pounce on him or steer him toward thinøs confrary 
to the Way. The practiionerˆs entire lifetime of 
cultivaton 1s then over, for all practical 
purposes—Một trong ba loại ma. Thiên ma là loại 
ma ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, thuộc tầng thứ sáu 
của trời Lục Dục. Loại ma nầy có phước báo, 
hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho 
đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về 
dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. 
Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang 
phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời Tha Hóa 
làm cho cung điện ma rung động, chúng liền phát 
giác và vì sợ e có người giải thoát, quyến thuộc 
mình sẽ giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. 
Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc 
khuyến dụ, hoặc giúp sức cho tà định tà trí cùng 
thần thông cốt để gạt gẫm; lại thay phiên nhau 
tình rập không giây phút nào rời để chờ cơ hội 
thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền 
bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điểu trái 
đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn—See Three 
types of demons. 
Celestial drum: Trống Trờ——Drum of the 
teaching—Haevenly drum—Whenever the gods 
become deluded and caupht in the quagmire of 
the five desires, a celestial drum suddenly sounds 
to warn them that all things are evanescentf; 
pleasure brings with it the seeds of sufferine——Khi 
nào những vị trời bị đắm nhiễm ngũ dục thì trống 
liền trổi dậy để cảnh cáo họ rằng mọi việc chóng 
phai, vui sướng luôn mang lại những hạt giống 
khổ đau. 
Celestial ear: With the celestial ear they hear all 
Buddhas teaching, absorb and remember therr 
teachings, and expound them widely to sentient 
beings according to their faculies— Thiên nhĩ 
nghe rõ chư Phật thuyết pháp, thọ trì ghi nhớ, 
rộng vi chúng sanh tùy căn cơ để khai diễn —See 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
(6). 
Celesfial eye: Thiên Nhãn Thông. 
l) Divine Eye: Can see death and rebirth— 
Power to see anywhere any time. The eye 
with which we can see very distant things. 


Ability to see things and events at great 
distance. Ability to see the births and deaths 
Of sentient beings everywhere—Có khả năng 
thấy được những diễn biến từ xa, cũng như 
thấy được luân hồi sanh tử của chúng sanh. 

2) Deva-Cakkhu (p): Thiên nhãn—God or deva 
eye—Heavenly eye—Unlimited 
Atfainable by men in dhyana—Mắt của chư 
Thiên ở cõi trời sắc giới, nhưng người phàm 
tu thiển định vẫn đạt được loại mắt nầy (với 
thiên nhãn thì chẳng luận xa gần, trong ngoài, 
sáng tối, đều thấy được hết)—See Five kinds 
Of ey€s Or VIsIon. 

3) The vision of those who practice hypnotism: 
Mắt của những người thực tập thôi miên. 

4) With celestial eye Bodhisattvas see all forms 
1n all worlds and know where sentient beings 
die and are born—Thiên nhãn thấy rõ những 
hình sắc của tất cả thế giới, biết các chúng 
sanh chết đây sanh kia—See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (6). 

Celestial happiness: Phúc lạc của chư Thiên. 

Celesfials and humans are unable to detach 

themselves from the mundane sfates: The 

Enliphtening Beings see that the celestials and 

humans who were in the same communites with 

them ¡in the past still are In mundane sftafes, 
unable to detach from them, and not tiring of them 
either—Bồ Tát quán sát thấy trong đời quá khứ, 
hàng nhơn thiên cùng mình tập hội, mà nay vẫn 
còn ở bực phàm phu, không xả ly được, mà cũng 
nhàm mỏi—See why Great 

Enliphtening Beings smile and make a promise in 

their hearts to tame and pacIfy sentient beings. 

Celestial kings: Thiên vương—See Heaven 

King. 

Celestial music: Thiên Nhạc—See Heavenly 

muSIC. 

Celestial musician: Gandharva (skt)—Càn thát 

bà (Hương âm thần)—See Gandharva. 

Celestial spirit: Thiên Thần—Deva and gods in 

general, Including the ¡inhabiftants of the the 

devalokas, all subJect to metempsychosis—Chư 
thiên, kể cả chư thiên cư ngụ trên cung trời dục 
giới. 

Celibacy of the monks and nuns: Cuộc sống 

độc thân của chư Tăng Ni. 





eye— 


Ten reasons 


712 


Celibate (a & n): Người độc thân. 
Cemeterial (a): Thuộc về nghĩa trang. 
Cemetery (n): Burial ground—Nghĩa trang. 
Cense (v): Xông hương. 
Censer: Hỏa Xá—Lư hương—A kind of censer, 
made 1n two super-imposed circles with a coVer— 
Một loại lư hương (lư nhang, đặc biệt, với hai 
vòng tròn nổi có nắp) —See Three essential 
articles for worship, and Seven appurtenances of a 
monk. 
Censor (v): Kiểm duyệt. 
Censure (n): 
1) Censorship: Sự kiểm duyệt—Sự chế tài. 
2) Blame: Ñinda (p)—DIsparagement— 
Ridicule—Chê Trách —See Eight winds. 
Censure by authority: Uy quyền chế tài hay 
kiểm duyệt. 
Census of monks and nuns: Chúng Trướng— 
The Tang dynasty register, or census of monks 
and nuns, supplied to the øgovernment every three 
years—Đời nhà Đường chư Tăng Ni phải đăng ký 
ba năm một lần. 
Center (n): Trung tâm——Tâm điểm——Trung ương. 
Central Asian Buddhism: Phật Giáo Trung 
Á—Central Asia was at one time a crucial part of 
the overland Silk Roads, through which goods and 
Ideas passed between India and China for 
cenfuries. Ït encompasses a wide varlety Of 
people and cultures, speaking a diverse collection 
of languages. Although we do not know the 
definite time of the Iintroduction of Buddhism to 
Central Asia, however, according to Prof. P.V. 
Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of 
Buddhism, the nomadic tribes such as the Sakas 
and Kushanas, as well as Indian merchants had 
carried elemenfs of Indian culture with Buddhism 
to the different states of Eastern Turkestan at leasf 
a century before the Christian era. The Indian 
colonists were the first to carry Buddhism to this 
region. Nowadays, an Indian dialect, similar to 
that of north-western India, was the official 
language In some of these states. Earliest records 
found in the area proved that missionary acfIVIty 
was Initiated by Asoka (272- 236 B.C.), who sent 
Buddhist monks to Bactria during the third century 
B.C. Ancient Khotanese traditions claim that a son 
of Ashoka named Kustana founded the kinedom 


234 years after the Nirvana, about 240 B.C., and a 
grandson of Kustana, named Vijayasambhava, 
introduced Buddhism in Khotan. In its heyday, 
Buddhism had in Khotan nearly four thousand 
establishments, ¡including monasteries, temples 
and stupas. Chinese pilgrims such as Fa-Hslen, 
Song-Yun and Hsuan-Tsang, testfy to the 
flourishing condition of Buddhism in Khotan until 
about the eighth century A.D. Khotan became the 
place of the dissemination of Buddhism to other 
sfates In the South, such as Niya, Calmadana, 
Kroraina and also to Cokkuka. In addition, two 
Asokan Inscriptions on stone pillars have been 
found as far north as Gandhara in Afghanistan. 
The first flowering of Buddhism in Central Asia 
was during the reign of Kaniska I (first-second 
centry A.D.), who 1s reported In traditional 
Buddhist historiles as a supporter of Buddhism, 
thouph there is litle evidence for this. Ít 1s more 
likely that he promoted religlous tolerance and 
that Buddhism flourished as a result  Another 
1mportant Buddhist center in Khotan, whose king 
said to have converted Kashgar to Buddhism 
around 100 A.D. Buddhism was established In 
Kucha sometime during the first century B.C., and 
was cerfainly well established by the time of 
Kumarjiva (344-413), whose father was Indian 
and whose mother was Kuchean. During the early 
part of the first millennum A.D. Buddhism 
flourished in a number of Central Asian centers. 
Several of the most Important of these were In 
East Turkestan, Iincluding Khotan, Turfan, Tun- 
Huang, and Kocho. Some of the most Iinfluential 
early Buddhist missionarles to China were from 
Central Asia, including An-Shih-Kao, a Kushan 
monk who traveled to Lo-Yang in I48 and 
established the first center for the translation of 
Buddhist texts in China. Most of the early 
translatons of Buddhist texts Into Chinese were 
reportedly done by monks from western Central 
Asia, and by the fourth century Buddhism had 
spread among the Turkic tribes of eastern Central 
Asia. The Chinese pilgrim Hsuan-Tsang (596-664) 
reported that there were a number of flourishing 
Buddhist centers In the region during the seventh 
century, but a wave of Arab Invasions apparently 
led to the destrucion of Buddhism in Central 
Asia. Following the Arab defeat of the last 


713 


Sassanian ruler in 642, a series of invaders 
entered the area, and Islam displaced Buddhism 
and the other religions that had flourished there. 
The eradicaton of Buddhist civilizalon was so 
complete that It was not until the nineteenth 
century that BEuropean explorers conducting 
archeological work In the region began piecing 
together the story of Buddhism's influence in 
Central Asia—Trung Á đã từng là một phần quan 
trọng của con đường lụa, qua. đó hàng hóa lẫn tư 
tưởng được chuyển qua giữa Ấn Độ và Trung Hoa 
trong nhiều thế kỷ. Cả vùng Trung Á bao gồm 
nhiều dân tộc với nhiều sắc thái văn hóa khác 
nhau, cũng như nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mặc 
dù không biết chính xác thời điểm nào đạo Phật 
được đưa vào Trung Á, nhưng theo Giáo sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
các bộ lạc du mục Sakas và Kishanas, cũng như 
các thương nhân Ấn Độ đã đưa nên văn hóa Ấn 
Độ cùng với đạo Phật đến nhiều nơi khắp miền 
Trung Á ít nhất là một thế kỷ trước kỷ nguyên Cơ 
Đốc. Các thực dân Ấn là những người đầu tiên 
đưa Phật giáo đến miền nây. Ngày nay người ta 
am thấy một thổ ngữ tương đương với thổ ngữ của 
miễn Tây Bắc Ấn Độ được dùng như ngôn ngữ 
chính thức tại một số bang thuộc miền Trung Á. 
Còn theo những báo cáo tìm thấy sớm nhất trong 
vùng thì phái đoàn truyển giáo do vua A Dục 
(272-236) khởi xướng đã đến vùng Bactria trong 
khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Truyền 
thuyết xứ Khotan nói rằng một người con trai của 
vua A Dục tên là Kustana đã lập ra vương quốc 
nầy 234 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, nghĩa 
là khoảng năm 240 trước Tây lịch, và người cháu 
gọi Kustana bằng ông đã đem Phật giáo đến vùng 
nây. Trong thời kỳ cực thịnh, Phật giáo đã có tại 
Khotan gần 4.000 cơ sở, gồm các tu viện, đền 
chùa. Các đoàn hành hương Trung Hoa đến đây 
như Pháp Hiển, Tống Vân và Huyền Trang đã 
chứng minh cho sự phôn thịnh của Phật giáo tại 
Khotan cho đến khoảng thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch, 
Khotan vẫn là điểm phát tán đạo Phật đến các 
vùng phía nam như Niya, Calmadana (Chekchen), 
Kroraina (Loulan), và cả Cokkuka (Kashgar). 
Ngoài ra, hai câu viết của vua A Dục trên trụ đá 
được tìm thấy trong miễn cực Bắc của vùng 
Gandhara của A Phú Hãn. Những bông hoa Phật 
giáo đầu tiên được nở tại vùng Trung Á dưới thời 


Ca Nị Sắc Ca đệ I (vào khoảng thế kỷ thứ nhất 
hay thứ hai sau Tây lịch), người mà truyền thống 
lịch sử Phật giáo tường thuật như là một người 
bảo trợ cho Phật giáo, mặc dầu hiện có rất ít 
chứng cứ về việc này. Dường như ông đã khởi 
động cho việc dễ dãi cho tôn giáo và kết quả là 
Phật giáo đã trải qua thời kỳ hưng thịnh dưới thời 
cai trị của ông. Một trung tâm Phật giáo quan 
trọng khác ở 
cả vùng Kashgar sang Phật giáo vào khoảng năm 
100 sau Tây lịch. Phật giáo được thiết lập nên 
móng tại vùng Kucha vào khoảng thế kỷ thứ nhất 
trước Tây lịch, nền tảng ấy được thiết lập vững 
chắc vào thời Cưu Ma La Thập (344-413), người 
có cha là người Ấn và mẹ là người Kucha. Trong 
thời đầu của thiên niên kỷ thứ nhất, Phật giáo 
hưng thịnh ở một số các xứ trung tâm Á Châu. 
Một số những trung tâm quan trọng nhất ở vùng 
Đông Turkestan, bao gồm vùng Khotan, Turfan, 
Đôn Hoàng, và Kocho. Vài dòng truyền giáo Phật 
giáo có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Hoa đến từ 
vùng Trung Á, gồm có An Thế Cao, vị Tăng 
người Kushan đã du hành sang Lạc Dương vào 
năm 148 và thiết lập trung tâm dịch thuật kinh 
điển sang Hoa ngữ đầu tiên tại Trung Hoa. Hầu 
hết kinh điển được dịch sang Hoa ngữ trong thời 
kỳ này đều được phiên dịch bởi các nhà sư từ các 
vùng phía Tây của Trung Á, và tới thế kỷ thứ 4 
Phật giáo đã lan sang các vùng trong số các bộ 
tộc Turkic thuộc miễn Đông của vùng Trung Á. 
Nhà hành hương người Trung Hoa là Huyền 
Trang đã tường thuật có một số trung tâm Phật 
giáo rất hưng thịnh trong vùng vào thế kỷ thứ 7, 
nhưng làn sóng xâm lăng của sắc dân Á Rập đả 
đưa đến sự suy vong của phật giáo trong vùng 
Trung Á. Sau khi Á Rập đánh bại vị cai trị cuối 
cùng của dòng Sassanian vào năm 642, 
xâm lăng trong vùng, và Hồi giáo đã 
Phật giáo và các tôn giáo khác. Sự xóa 
văn minh Phật giáo đã hoàn tất và cho mãi đến 
thế kỷ thứ 19 các nhà thám hiểm Âu Châu mới 
làm những cuộc khai quật khảo cổ trong vùng và 
bắt đầu ráp nối lại câu chuyện về ảnh hưởng của 
Phật giáo trong vùng Trung Á. 

Central Buddhist Sangha: Giáo Hội Phật Giáo 
Trung Ương. 

Central concept: Quan điểm chính. 


` H Z ~ H + 
Khotan, mà vị vua của nó đã cải đối 


một loạt 
thay thế 
sạch nền 


714 


Central court of the Womb Treasury: Bát 
Diệp Viện—The central court of the Womb 
Treasury (Garbhadhatu) with Vairocana as 1s 
central figure—Bát diệp trung đài của Thai Tạng 
giới với Phật Tỳ Lô Giá Na là nhân vật chính. 
Central Garbhadhatu: Trung Thai Tạng—The 
cenftral figure of the eight petalled group of the 
Garbhadhau mandala The phenomenal 
Vairocana who has around him four Buddhas and 
four bodhisattvas, each on a petal—Phật Tỳ Lô 
Giá Na là hình ảnh trung tâm của Thai Tạng, 
xung quanh Ngài là 4 vị Phật và 4 vị Bồ Tát. 
**See Court of the eight-petalled lotus In the 
middle of Garbhadhatu. 

Central heart madala: Nội Tâm Mạn Đà La— 
Bí Mật Mạn Đà La—The madala mentioned in 
the Vairocana Sutra, or the central throne ¡in the 
diamond realm lotus—Mạn Đà La trung tâm được 
để cập trong kinh Đại Nhựt hay là Trung Tòa 
trong Kim Cang Liên Hoa Giới. 

Central Honored One: Trung Tôn (vị ở chính 
giữa trong hàng chư tôn). 

Central Patriarchal Temple: Tổ Đình Trung 
Tâm. 

Centrifugal (a): Thuộc về lực ly tâm. 
Centripetal (a): Có khuynh hướng hướng tâm—— 
Thuộc về hướng tâm. 





Cereals: There are six cereals—See Six cereals. 
Ceremonial: Nghi thức tu pháp —There are five 
kinds of esoteric ceremonial—Có năm loại tu 
pháp —See Five kinds of esoteric ceremomial. 
Ceremonial robe: Samghati (skt—Tăng Già Lê 
Y—The assembly cassock of from nine to twenfy- 
five pieces—Chúng tụ thời y (áo mặc khi hội họp 
với các chúng để cử hành các nghi thức lễ lạc 
trang nghiêm như thọ giới, thuyết giới hay truyền 
giới). Đây là loại y từ chín đến hai mươi lăm 
mảnh—See Three kinds of monk”s garmenfs. 
Ceremonial sprinkling of wafter on a 
bodhisattva?s head: Quán Đảnh Bồ Tát—Is 
said to be done when a bodhisattva 1s about to 
enter the ultimate state and become Buddha— 
Một nghi thức rưới nước lên đầu một vị Bồ Tát, 
khi vị ấy sắp bước vào giai đoạn cuối cùng đến 
Phật quả. 

Ceremonies (n): Các buổi lễ. 


Cecremonies to avert calamity: Nhưỡng Tai— 
Nghi thức cầu nguyện lễ tống gió. 

Ceremony of the end of the rainy retreat: 
Pavarana (skU)—Lễ ra Hạ (giải hạ). 

Ceremony on entering the hall for service: 
Đình Nghi—Nghi thức khi tiến vào chánh điện 
trong buổi lễ. 

Ccremony of opening the eyes: Khai Quang 
Điểm Nhãn—Inroducing to the ligh—See 
Introducing the light and opening the eyes. 
Ceremony platform: Pulpi—Pháp đàn. 
Ceremony to put Buddha statue in place: Lễ 
an vị Phật. 

Ceremony of transfer: Lễ bàn giao. 

Certain thỉngs: There are three sure or certain 
things for the true disciple—See Three sure things 
for any true disciple. 

Certain understanding: Quyết định giải (sự 
hiểu biết chắc chắn) —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of certain understanding of Great Enlightening 
Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ quyết định giải (hiểu chắc chắn) của chư 
Đại Bồ Tát See Ten kinds of 
understanding of Great Enlightening Beings. 
Cerfain understanding of the realm of 
senfient beings: Những thứ mà Bồ Tát Biết Rõ 
(hiểu biết chắc chắn) Chúng Sanh Giới— 
According to Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of certain 
understanding of the realm of sentient beinss. 
Enliphtening beings who abide by these can attain 
the supremely powerful certain understanding of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười quyết định giải (hiểu rõ chắc chắn) biết 
chúng sanh giới. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời đạt được quyết định giải đại oai lực vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of certain 
undersfanding of the realm of sentient beIngs. 
Certfain undersfanding of all the teachings: 
Quyết rõ các pháp —See Ten ¡nexhaustible 
treasures, and Ten priciples which help 
enlipghtening beings fulfill their great vows. 
Certainty (n): Quyết định—Vững vàng —Tính 
xác thật— There are six kinds of certainty 
resulting from observance of the six paramifas— 





certain 


the Flower Adornment 


715 


Theo Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, có sáu loại 
quyết định hay tăng thượng lực của Bồ tát tu Lục 
Độ—See Six kinds of certainty. 
Certainty of effortflessness: Vô công dụng 
quyết định —See Six kinds of certainty (6). 
Certainty of ` progress cultivation 
(practice): Tu tập quyết định—See Si¡x kinds of 
certainty (4). 
Certainty of rebirth: Sinh thắng quyết định— 
See Six kinds of certainty (2). 
Certainty of Retrogression: Bất thối quyết 
định—See Six kinds of certainty (3). 
Certainty of Unfailing good karma: Định 
nghiệp quyết định—See Si¡x kinds of certainty (5). 
Certainty of Wealth: Tài quyết định—See Six 
kinds of certainty (1). 
Certificate of ordination (of a monk): Giới 
Điệp—Độ Điệp—A certificate of ordination of a 
monk (a monk”s certificate), useful to a wandering 
or travelling monk—Giấy chứng nhận đã được 
truyền giới, giúp ích cho du tăng khất sĩ (chứng 
nhận cho mọi người biết đây là vị Tăng đã thọ cụ 
túc giới). 

Certficate of retreat: Tọa Hạ Do—A 

certificate of “retreaf” given to a wandering 

monk—Giấy chứng nhận “An Cư Kiết Hạ” cấp 
cho một vị du tăng. 

Certify to the Tenth Ground: Chứng được 

Thập Địa. 

Certify to unobstructed wisdom: Chứng đặng 

trí vô ngại. 

Certitude: Tính xác định—Tính xác quyết. 

Cessatfion (n): 

1) Samatha (sk)—Yên lặng hay yên tỉnh— 
Trangquility—Absence of 
Calmness—See Samatha. 

2) Nïodha (skÐ Diệt (sự 

Extincion—See Nirvana. 

See Four states of all phenomena. 

Cessation of delight: Hỷ đoạn diệt—See Nine 

SUCC€SSIV€ C€SSafions. 

Cessafion of in-and-out breathing: Hơi thở 

vào hơi thở ra bị đoạn diệt—See Nine successive 

C€ssafions. 

Cessafon of all menfal operafion: Chỉ 

Bệnh—One of the four mistaken ways of seeking 


in 


pASSlon— 
chấm dứt)— 


+ 


perfection, mentioned ¡in The Complete 
Enlightenment Sutra—Một trong bốn bệnh được 
nói đến trong Kinh Viên Giác. Chỉ vọng tức chân 
(tịch niệm để cầu viên giác là chỉ bệnh, vì viên 
giác chẳng phải do chỉ nệm mà được)—See Four 
ailmenfs. 

Cessation of percepfions: Dục tưởng bị đoạn 
diệt—See Nine successIve cessafIons. 

Cessafion of Perception-and-Feeling: Tưởng 
và các thọ đều bị đoạn diệt—See Nine successive 
C€SSatIOnS. 

Cessaftion of perception of materiality: Sắc 
tưởng bị đoạn diệt—See Nine 
C€SSatIOnS. 

Cessation of percepfion of the Sphere of 
Infinite Consciousness: Thức vô biên xứ bị 
đoạn diệt—See Nine successIve cessations. 
Cessation of percepfion of the Sphere of 
Infinite Space: Tưởng hư không vô biên xứ đoạn 
diệt—See Nine successIve cessations. 

Cessation of percepfion of the Sphere of No- 
Thingness: Vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt— 
See Nine successIve cessafIOns. 

Cessation of personality: Sakkaya-noridho 
ano (p)—-Hữu thân diệt biên—See Three 
dharmas (XXÌ). 

Cessaton of the process of becoming: 
NÑibbana (p)—Nrrvana (skt)—Diệt độ—Calmness 
and extincton—Eternal peace—Extincion of 
reincarnaton and escape from suffering—Niết 
Bàn (chấm dứt tiến trình hiện hữu). 

Cessaftion of sufferings and afflictions: Chấm 
dứt khổ đau phiền não—The end of sufferings and 
affliction 1s the most important goal of Buddhism; 
however, this cannot be done through studying, 
but one must practice with your personal 
experiences. When we speak of the end of 
sufferings and afflictions in Buddhism, we mean 
the end of sufferings and afflictions in this very 
le, not walting untl a remote life. Sincere 
Buddhists should always remember that Ñirvana 
in Buddhism 1s simply a place where there are no 
sufferings and afflictions. So If we can cultivate 
ourselves to eliminate sufferings and afflictions, 
we reach what we call “Nirvana In this very 
life.”—Chấm dứt khổ đau phiền não là mục đích 


SUCC€SSIV€ 


716 


quan trọng nhất của đạo Phật. Tuy nhiên không 
phải học mà chấm dứt được đau khổ, mà người ta 
phải thực hành bằng kinh nghiệm tự thân của 
chính mình. Khi chúng ta nói đến chấm dứt khổ 
đau phiền não trong đạo Phật, chúng ta muốn nói 
đến chấm dứt đau khổ ngay trong đời này kiếp 
này chứ không đợi đến một kiếp xa xôi nào. Phật 
tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Niết Bàn theo 

Phật giáo đơn giản chỉ là nơi không có khổ đau 

phiển não. Vì vậy nếu chúng ta có thể tu tập tự 

thân để chấm dứt khổ đau phiền não, là chúng ta 
đạt được cái mà chúng ta gọi là “Niết Bàn ngay 
trong kiếp này”. 

Cessation of thinking and pondering: Tầm tứ 

đoạn diệt—See Nine successIve cessafions. 

Cessaftion through knowledge: 

Pratisamkhyanirodha (skt)—Trạch diệt (đoạn diệt 

bằng tri thức)—See Pratisamkhyanirodha and 

NÑine kinds of non-action (A). 

Cessation without knowledge: 

Apratisamkhyanirodha (skt)—Phi trạch diệt (đoạn 

diệt không bằng tri thức, nghĩa là do sự đoạn diệt 

tự nhiên của nguyên nhân)—Cessation without 
knowledge, 1.e., through the natural cessation of 
the causes—See Pratisamkhyanirodha and Nine 

kinds of non-action (A). 

Cetana (skt & p): 

l) Cetana (p): Voliion—Hành uẩn—Tác Ý 
(Hành)—A factor of consciousness—Karma- 
producing Impulses—Volition or ¡intentional 
action—Hành động tạo tác của ý thức—See 
Fifty-two mental states. 

2) Cetana (sk): WIll—Tư—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Cetasikas (p): Mental factors—Mental actions— 
Tâm Sở—Mental conditions or emotions—The 
attributes of the mind, especially the moral 
qualities, emotions, love, hate, etc.——Tâm pháp sở 
hữu của tâm vương hay những điều kiện tinh thần, 
những đóng góp của tâm, đặc biệt là những phẩm 
chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân 
vân. 

Ceto-khila (p): Tâm Hoang Vu—See Eive 

mental blockages. 

Ceto-samatha (p & skÐ: Tâm Chỉ—Niệm yên 

lặng hay tâm yên lặng——Tranquility of thoughts— 

Mental quiescence. 


Chagayana (skU0: Xích Ngạc Nhai Na—An 
ancient province and city of Tukhara, the present 
Chaganian—Một tỉnh và thành phố cổ của xứ 
Tukhara, bây giờ là Chaganian. 

Chah, Ajahn (1918- 1992): Achann Chah— 
Name of a Thai meditation teacher who belonged 
to the forest monk tradition. Born ïn a rural villaøe 
Thailand, he received Bhikshu 
ordination at the age of twenty, after which he 
studied meditation with a number of teachers. For 
several years he pursued an ascetic lifestyle, 
sleeping In foresrs, caves, and cremation ørounds. 
Eventually he settled In a forest hermitage near 
his birthplace, and a large monastery named Wat 
Pah Pong grew there as he attracted followers. In 
1975 it was designated as a special training center 
for Westerners and named Wat Pah Nanachat, and 
since that time a number of Iinfluential Western 
Buddhist teachers have studied there. In 1979 the 
first of several European branch monasferles Were 
established in Sussex, England by his senior 
Western disciples, among them Ajahn Sumedho, 
who became the senior monk at Amaravati 
Buddhist Monastery in England. Today there are 
branch monasteries In other European counfries, 
as well as in Australia and New Zealand —Tên 
của một vị Thầy dạy Thiển người Thái, thuộc 
truyền thống sơn Tăng. Ông sanh ra trong một 
ngôi làng ở vùng quê thuộc miền Đông Bắc Thái 
Lan, thọ cụ túc giới ở tuổi 20 sau khi học Thiền 
với một số vị thầy. Trong mấy năm trời ông theo 
đuổi cuộc sống của một du Tăng khổ hạnh, ngủ 
trong rừng, trong hang và nghĩa địa. Cuối cùng 
ông trụ lại trong một ngôi ẩn thất gần nơi ông 
sanh ra, và một tự viện lớn tên là Wat Pah Pong 
được dựng lên tại đó vì ông đã thu hút rất nhiều 
đệ tử. Vào năm 1975, tự viện này được chỉ định là 
trung tâm huấn luyện Thiển cho người Tây 
phương và được đặt tên là Wat Pah Nanachat, và 
từ lúc đó có một số thầy có ảnh hưởng đến Phật 
giáo Tây phương đã theo học Thiển tại đây. Năm 
1979, chi nhánh đầu tiên trong số những chi nhánh 
ở Âu Châu được một đại đệ tử người Tây phương 
của ông thiết lập tại Sussex, Anh Cát Lợi, trong 
số các vị này có Ajahn Sumedho, người trở thành 
vị trưởng lão tại tự viện Amaravati ở Anh. Ngày 
nay có nhiều chi nhánh ở các xứ Âu Châu khác, 
cũng như ở Úc Châu và Tân Tây Lan. 


in northeast 


717 


Chaining: Bondage—Trói Buộc—AII kinds 
bondage are mind-made, that is, this world of 
faulty appearances Is the consfruction of the 
mind 
thế giới của những hình tướng hư ngụy nầy là cấu 
trúc của tâm. 

Chaitya (skt): Cetiya (p)—Assembly hall od a 

Buddhist  monastery 

presentation of teaching—Chánh điện, phòng họp 

trong tu viện cũng làm nơi thiển và giảng pháp. 

Chakoka (skt: Cugopa (skt)—Trác Cú Ca— 

According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 

English Buddhist Terms, Chakoka 1s an ancient 

kingdom and city in Litle Bukharia, probably the 

modern Yerkiang, or perhaps Karghalik In the 

Khotan reglon—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 

Học Từ Điển thì Trác Cú Ca là một vương quốc 

cổ thuộc Tiểu Bukharia, có lẽ bây giờ là 

Yerkiang, hay Karghalik ở khu vực Khotan. 

Chakra (p) Cakra (skt): Vòng tròn—Bánh xe— 

Chakras are points where soul and body connect 

with and Interpenetrate, the centers of subtle or 

refined energy ¡in the human energy body 

(although developed by Hinduism, Chakras play 

an Importfant role In Buddhism, especially In 

Tantric Buddhism). There are seven chakras— 

Trong Phật giáo Chakra biểu trưng cho những 

điểm gặp gỡ giữa thể xác và tâm thần, đây là 

những tâm điểm năng lượng tinh tế trong con 
người. Có cả thảy bảy chakras: 

1) Muladhara-Chakra: It is located at the lowest 
part between the root of the genitals and the 
anus. Cultvators who are able to practice and 
penetrate to the muladhara-chakra conquer 
the quality of earth and no longer fears bodily 
death—Điểm nằm ở dưới cùng giữa cơ quan 
sinh dục và hậu môn. Người luyện Yoga mà 
nhập vào được Muladhara-Chakra sẽ thắng 
được sự gắn bó trần thế và không còn sợ 
chết. 

2) Svadhishthana-Chakra: It lies In the energy 
channel at the root of the genitals. Cultivafors 
who are able to concentrate on this no longer 
fear of wafer, acquire various psychic pOW€rs, 
intuitive knowledge, complete mastery of his 

All greed, hatred, 

arrogance, doubt and wrong views 

completely eliminated—Điểm nằm ở gốc của 


Mọi sự trói buộc là do tâm sinh ra, tức là, 





for meditaton and 





Senses. 1pnorance, 


are 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


cơ quan sinh dục. Hành giả nào tập trung 
được vào điểm nầy sẽ không còn sợ nước, đạt 
được nhiều khả năng về tâm thần và trực 
giác, sẽ làm chủ hoàn toàn các giác quan, 
mọi tham sân si mạn nghi tà kiến đều bị xóa 
sạch. 

Manipura-Chakra: It lies within the energy 
channel in the navel region. Cultivators who 
concentfrate on his no longer fear of fire, even 
If he were thrown Into a blazing fire, he 
would remain alive without fear of death— 
Điểm giữa ngang rún (cai quản gan và dạ 
dày). Hành giả tập trung vào đây sẽ có khả 
năng khám phá ra những kho báu bị dấu kín. 
Hành giả tập trung vào điểm nầy không còn 
sợ lửa, ngay cả khi ném vào lửa, người ấy 
vẫn sống mà chẳng sợ. 

Anahata-Chakra: It lies In the heart region, 
within the energy channel (middle line in the 
body). Cultivator who mediftates on this center 
completely master the qualifty of air (he can 
fly through the air and enter the bodies of 
others—Điểm nằm ngay vùng tim trên đường 
giữa. Hành giả tập trung vào điểm nầy đến 
thuần thục sẽ kiểm soát hoàn toàn không khí. 
Người nầy có thể bay và nhập vào thân thể 
một người khác. 

Vishuddha-Chakra: It lies In the sushumna 
nadi at the lower end of the throat. Cultivator 
concenfrates on this wilÏ not perish even with 
the destrucion of the cosmos. 
complete knowledge of past, present and 
future—Điểm nằm dưới cổ, trên kênh năng 
lực (Sushumna), nơi kiểm soát thanh quản. 
Hành giả tập trung vào đây sẽ không bị hủy 
diệt dù thế giới có bị tan vỡ. Người ấy sẽ đạt 
được sự hiểu biết về quá khứ, hiện tại và vị 
lai. 

Ajna-Chakra: It lies in the sushumna nadi 
between the eyebrows. One who concentrafes 
on this chakra destoys all karma from 
previous lives—Điểm nằm giữa hai chân 
mày. Hành giả tập trung được vào đây sẽ có 
khả năng trừ được tất cả các hậu quả của 
hành động trong quá khứ. 

Sahasrara-chakra: It lies above the crown of 
the head, above the upper end of the 
sushumna nadi. This is the abode of god 


He attains 


718 


Shva. One who concentrates on this 
©€xperiences Supreme bliss, 
SUP€TCOnsciousness and Supreme 


knowledge—Điểm nằm ngay trên đỉnh đầu. 
Đây là nơi trú ngụ của chư Thiên. Hành giả 
nào tập trung được ở đây sẽ chứng được cực 
lạc, siêu thức và siêu trí. 

Challenge (n): Sự thách đố——There are two kinds 

of challenges—See Two kinds of challenges. 

Challenging words: Lời thách thức. 

Ch?an: Jhana (p)—Dhyana (sk)—Thiển—To 

meditate—Zen Sect. 

I) Chan 1s a Chinese most equivalent word to 
the Sanskrit word “Dhyana,” which means 
meditation: Ch'an là chữ tương đương gần 
nhất của Hoa ngữ cho chữ “Dhyana” trong 
Phạn ngữ, có nghĩa là tĩnh lự. 

2) To enter 
developed 1n East Asia, which emphasized 
meditation aimed at a non-conceptual, direct 
understanding of reality. Its name 1s believed 
to derive from the Sanskrit term “Dhyana.” 
Dhyana 1s a general term for meditation or a 
Sftat€ Of quiefude or equanimity gained 
throuph relaxation. To medifate, to calm 
down, and to eliminate attachments, the 
aversions, anger, Jealousy and the Ignorance 
that are In our heart so that we can achieve a 


Ino meditation. A school that 


transcendental wisdom whích leads to 
enliphtenmentÏt traces 1fself back to the 
Indan monk named Bodhidharma, who 
according to tradition traveled to China In the 
early sixth century. he 1s considered to be the 
twenty-eighth Indian and the first Chinese 
patriarch of the Zen tradition. The school”s 
primary emphasis on meditation, and some 
schools make use of enigmatic riddles called 
“kung-an,” which are desipned to defeat 
conceptual  thinking aid 
realization of truth —Tịnh lự hay đình chỉ các 
tư tưởng khác, chỉ chuyên chú suy nghĩ vào 
một cảnh). Thiển là một trường phái phát 
triển tại Đông Á, nhấn mạnh đến vô niệm, 
hiểu thẳng thực chất của vạn hữu. Chữ Thiển 
được dịch từ Phạn ngữ “Dhyana”. Dhyana 
dùng để chỉ một trạng thái tịnh lự đạt được 
bởi buông bỏ. Thiền dùng để làm lắng dịu và 
loại bổ luyến ái, hận thù, ganh ghét và sỉ mê 


and in đirect 


trong tâm chúng ta hầu đạt được trí tuệ siêu 
việt có thể dẫn tới đại giác. Thực tập thiền có 
thể dẫn đến định. Theo dấu tích ngược về 
thời một vị sư Ấn Độ tên là Bồ Đề Đạt Ma, 
người đã du hành sang Trung quốc vào đầu 
thế kỷ thứ sáu. Người ta tin rằng ông là vị tổ 
thứ 28 của dòng Thiển ở Ấn Độ và là vị tổ 
đầu tiên của dòng Thiền ở Trung Quốc. 
Trường phái này nhấn mạnh đến “thiền,” và 
một vài trường phái còn dùng những lời nói bí 
ẩn (công án) nhằm đánh bại lối suy nghĩ bằng 
nhận thức hay quan niệm, và hỗ trợ thực 
chứng chân lý. 

3) At first, Zen practitioners were Isolated men 
whose Idea was to lead a life in harmony with 
everything 1n Nature, and to meditate for the 
affainment of peace or tranquiliy and the 
opening up of intuition: Thoạt tiên thì thiển 
giả là những người sống cô lập với ý muốn 
sống hòa hợp với vạn sự vạn vật trong Thiên 
nhiên, và thực tập thiển định hầu đạt tới nh 
lự hay khai mở tuệ giác. 

4) A sect of Chinese Buddhism founded by the 
twenty-eiehth Patrlarch Bodhidharma. The 
am of  ths sect 1s  Instanfaneous 
Enlightenment and the direct pointing at the 
mind for the perception of Self-Nature and 
the attainment of Buddhahood—Thiển phái 
Trung Hoa được sáng lập bởi vị Tổ thứ hai 
mươi tám của Ấn Độ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
Mục đích của tông phái nầy là đốn ngộ và 
trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. 

Chanece (n): Cơ hội —Dịp may—Opportunity— 

Occasion. 

Chancellor (n): Chưởng ấn (vị trông coi văn 

khối). 

Chanda (p & skt: Ý muốn—Dục vọng—Wïll— 

Intenion—Desie—lesire means to want for 

somethinse—Dục là mong muốn cái gì đó—See 

Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind, and 

Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Chandaka (skt): Channa (p)—Xa Nặc—Channa, 

the servant of Prince Siddhartha, the Buddha”s 

charioteer or driver, one who drove Prince 

Siddartha from his father”s palace Into the foresf 

on the night of his renunciaton of the world, 

where he en(ered the homeless lie to seek 

salvation for mankind. Chandaka later became a 


719 


disciple of the Buddha. However, at the Flirst 
Council, the Ighest penalty was passed on him 
because he had slighted every member of the 
Order, hiph and low, and was arrogant in the 
extreme. The penelty Iimposed was complete 
boycot. When the punishment 
announced to Channa, he was seized with 
profound repentance and grief and was purged of 
all his weaknesses. Soon after that, he became an 
Arhat—Người hầu cận của thái tử Sĩ Đạt Đa. Ông 
đã đánh xe đưa Thái tử Sĩ Đạt Đa rời cung điện 
trong đêm Ngài xuất gia, để vào rừng và bắt đầu 
cuộc sống không nhà để tìm phương cứu nhân 
loại. Sau nầy Xa Nặc cũng trở thành một đệ tử 
của Đức Phật. Tuy nhiên, trong Hội Nghị Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ nhất, các Tỳ Kheo đã thông 
qua hình phạt cao nhất áp dụng cho Xa Nặc vì 
ông đã tổ ra xem thường Tăng đoàn từ cao đến 
thấp và vô cùng ngạo mạn. Hình phạt áp dụng là 
sẽ bị cô lập hoàn toàn về mặt xã hội. Khi hình 
phạt được thông báo thì Xa Nặc đã tỏ ra hối hận, 
buồn phiền sâu sắc và đã sửa chữa hết mọi lỗi 
lầm của mình. Sau đó ông đã đắc quả A La Hán. 
Chanda-rddhi-pada (skt: Dục Như Ý Thân 
Túc—Dục Thần Túc—Desire to develop magic— 
Strong aspiratlon or wIll—Sufficience of desire—— 
One of the four sufficlences. Intensive longing. 
Here a monk develops concentration of Intention 
accompamed by effort of the will power—Một 
trong Tứ Như Ý Túc. Mong muốn phát triển thần 
thông như ý. Vị Tỳ Kheo tu tập dục thần túc, câu 
hữu với tinh tấn thực hiện Dục Thiền Định —See 
Four sufficiences. 

Chandas sasfra (skt): Xiển Đà Luận (giải thích 
tiên thiên ngũ thông). Một trong sáu bộ luận 
ngoại đạo, gồm bốn bộ Vệ Đà và sáu bộ luận— 
Works which are regarded as auxiliary to and 
even In some sense as part of the Veda, their 
objects being to secure the proper pronunciation 
and correctnes of the text and the ripht 
employment of the Mantras of sacrifice as taupht 
1n the Brahmanas—See Six vedangas. 


social WaS 


Chando (p): Desire—Dục—See EFify-two 
mental states. 
Chandrakirti: One of the most ¡important 


represenfatives of the school of Madhyamika in 
the 8” century. He played an important role and 
had great Influence on the development of the 


Madhyamika ¡in Tibet—Một trong những đại biểu 

quan trọng của trường phái Trung Đạo vào thế kỷ 

thứ tám, ông đã có ảnh hưởng rất lớn trong việc 
truyền bá trường phái Trung Đạo vào đất Tây 

Tạng —See Madhyamika. 

Chang-Shing Huỉ-Leng (Ch'ang-Ching Hui- 

Leng): Zen master Hui-Leng was born in 854 in 

Yan-Chou (now southwest of the modern city of 

Hai-Ning In Zhe-Jiang Province). He was one of 

the great masters of the Chinese Ch'an tradition, 

and a disciple, a dharm successor of Xue-Feng- 

Yi-Tsun (Hsueh-Feng-I-Ts°un)—Thiển Sư Huệ 

Lăng Trường Khánh sanh năm 854 tại Diễm Châu 

(bây giờ là tây nam thành phố Hải Ninh, tỉnh 

Triết Giang). Sư là một trong những đại thiển sư 

của dòng Thiển Trung Hoa, là đệ tử, pháp tử của 

Thiền Sư Nghĩa Tổn Tuyết Phong—See Hui- 

Leng-Chang-Shing. 

Change (v): Paravrit (skt). 

l1) To transform: To exchange—To turn back— 
Biến Đổi- Thay đổi Chuyển đổi—See 
Four states of all phenomena. 

2) Change, one of the four forms of activity: DỊ, 
một trong bốn loại hữu vi tướng—See Four 
forms Of actIvIty. 

Change for better prospectfs: Cải tiến. 
Change one”s cul(: Cải Tông—To change one”s 
cult, school of thought, or religion—Bỏ tông phái 
nầy theo tông phái kia, bổ tư tưởng của trường 
phái nầy theo tư tưởng của trường phái khác, bỏ 
tôn giáo nầy theo tôn giáo khác. 
Change one?s directfion: Turn the head to— 
Alter ones course (route)— Chuyển hướng. 
Change and impermanence: Chuyển biến và 
vô thường. 
Change a roommate: Đổi người cư trú cùng 
phòng—A Bhiksu or Bhiksuni who has not 
changed his or her roommate after eipht months, 
except with the permission of the Order, commifs 
an Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào sau tám tháng mà vẫn chưa 
đổi người cư trú cùng phòng, trừ khi có sự cho 
phép của giáo hội, là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Changeability (n): Tính khả biến (thay đổi). 

Changeable: Thay đổi được. 


720 


Chageable spirit: Tâm thần bất định—A 


restless mind. 

Changeableness (n): See Changeability. 
Changeful (a): Thường biến. 

Changeless (a): Bất di bất dịch. 

Changeless essence: An lập chân như—See 
Two Truths (A). 

Changeless substanee: Bất biến chân như—See 
Two Truths (A). 

Changing: Parinamin (skt)—Đang chuyển hóa 
(thay đổi). 

Changing factors: Những yết tố thay đổi. 
Changing one”s appearance theatrically: Trá 
hiện dị tướng hay giả dối hiện ra dị tướng để gạt 
ngườiI—See FIve kinds of deviant livelihood. 
Chan-Jan: Trạm Nhiên—Chan-Jan (717-782), 
was a great scholar and the riviver of the school 
which was somewhat declining In later years. One 
of his pupIls, Tao-Sul, was the next patrlarch and 
the teacher of Saicho, or Dengyô Daishi, founder 
of the school in Japan—Vịi tổ thứ chín của tông 
Thiên Thai—The nĩnth patriarch of the T”1en-T”aI 
School Trạm Nhiên (717-782) là một đại học 
giả và là người phục hưng tông phái nầy, bấy giờ 
đang hổi suy yếu. Một trong những đồ đệ của 
ông, Đạo Toại là vị tổ kế tiếp và là thầy của Tối 
Trừng, tức Truyễền Giáo Đại Sư, sáng tổ của tông 
Thiên Thai tại Nhật Bản. 

Chan Khong Zen Master: Chân Không Thiển 
Sư (1045-1100)—A Vietnamese Zen master from 
Phù Đồng, Tiên Du, North Vietnam. He left home 
at the age of 20. First, he went to Tĩnh Lự Temple 
on Mount Đông Cứu to stay there to practice 
meditation. He was the dharma heir of the 
sixteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect. 
Later, he moved to Mount Từ Sơn and sfayed 
there for several years. King Lý Nhân Tông sent 
an Imperial Order to summon him to the capital to 
preach Buddha Dharma to the royal family. He 
went (to the Great Citadel to preach the Lotus 
sufra to awaken many people. Later, he stayed at 
Chúc Thánh Temple on Mount Phả Lại. One day, 
a monk caem to ask him: “What 1s the wonderful 
way? He rephied “When you 
enlightenment, you will know 1t by yourself.” 
When he was old, he returned to his home district 
to rebuild Bảo Cảm Temple and stayed there to 


obtain 


revive and expand Buddhism until he passed 
away in 1100, at the age of 55—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Phù Đổng, Tiên Du, Bắc Việt. Năm 
20 tuổi sư xuất gia tại chùa Tĩnh Lự trên núi Đông 
Cứu. Ngài là pháp tử đời thứ 16 dòng Thiền Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi. Về sau, ngài dời đến núi Từ Sơn và 
trụ tại đây vài năm. Vua Lý Nhân Tông gửi chiếu 
chỉ triệu hổi ngài về triều đình thuyết pháp. Sư 
vào trong Đại nội và thuyết kinh Pháp Hoa làm 
thức tỉnh nhiều người. Sau đó sư về trụ tại chùa 
Chúc Thánh trên núi Phả Lại. Một ngày nọ có vị 
sư tới hỏi: “Thế nào là diệu đạo?” Sư đáp: “Hãy 
ngộ đi rồi sẽ biết!” Khi về già, sư trở về quê 
hương trùng tu chùa Bảo Cảm và trụ tại đây tiếp 
tục hoằng hóa Phật giáo cho đến khi thị tịch vào 
năm 1100, thọ 55 tuổi. 

Channa (skt): Chandaka—Xa Nặc The 
Buddha*s charioteer—One who drove Prince 
Siddartha from his father”s palace Into the forest, 
where he entered the homeless life to seek 
salvation for mankind—Xa Nặc, người đánh xe 
đưa thái tử rời bổ cung điện của vua cha, đi vào 
rừng tìm phương cứu độ chúng sanh—See 
Chandaka. 

Channel (n): Kênh —Máng. 

Chant (n): Gatha (skt)——Metrical hymn or stanza 
or verse—Ca khúc—Kệ. 

Chant a hymn to praise the Buddha: Sing a 
hymn to praise the Buddha—Ngâm kệ tán Phật. 
Chao-Chou Monastery: Triệu Châu Tự—A 
monastery during the T”ang dynasty, where Chou- 
Chou got his pseudonym—Tên một tự viện vào 
thời nhà Đường, nơi mà Triệu châu được danh 
hiệu nầy. 

Chao-Chou Tsˆ°ung-Shen (Zhao-Chou-T”sung- 
Shen 778-897): Triệu Châu Tòng Thẩm— 
Zhao-Chou T”sung-Shen was a 
dharma successor of Nan-Chuan P°u-Yuan (748- 
835). He was a renowned and most Important 
master of the Tang dynasty. His “Sunnyata” 1s 
the bestknown of all koans. Chao-Chou 1s said to 
have attained “Beholding the Buddha-nature” 
(awakening experlence) at the age of eighteen, 
but continued to deepen his realizaton and 
complete awakening at fifty-four. After the death 
of his teacher (at that trme he was 58 years old), 
he wandered around China until the age of eighty. 


student and 


721 


He stayed with prominent masters to engage in Môn Quan; cũng như những thí dụ 2, 9, 30, 41, 45, 
“Dharma dueling” with them. Not until he was hC 57, 58, 59, 64, 80, và 96 trong Bích Nham Lục. 


eiphty did he formally open a small monastery 
near the town of Chao-Chou and began to teach. 
He then continued to Instruct studenfs until his 
death, at one hundred and twenty. Zhao-Chou had 
thirteen dharma successors, but since there were 
few who equaled or surpassed him In profundity 
of experlence, his lineage died out after a few 
generations. Zhao-Chou had a very special way of 
I1nstructing his disciples that people called “Zhao- 
Chou”s lip and mouth Ch?an.” In a soft voice, 
ofen almost whisperine, he answered his 
students” questons with short simple 
pronouncements. His words were, however, very 
pOWerful; It 1s said they were able to cut through 
the deluded feeling and thinking of his disciples 
like a sharp sword. His name appears in examples 
1, 7, 11, 14, 19, 31 and 37 of the Wu-Men-Kuan 
(Gateless Barrier); and in examples 2, 9, 30, 4I, 
45, 52, 57, 58, 64, 80, and 96 of the Pi-Yen-Lu 
(Blue Cliff Records)—Triệu Châu Tòng Thẩm là 
môn đổ và người kế vị Pháp của Thiền sư Nam 
Tuyển Phổ Nguyện. Ông là một thiền sư nổi tiếng 
và quan trọng vào bậc nhất thời nhà Đường. Công 
án “Không” của ông là một công án nổi tiếng 
trong tất cả mọi công án. Người ta nói rằng Triệu 
Châu đạt kiến tánh lúc 1§ tuổi, nhưng tiếp tục 
chứng sâu và giác ngộ viên mãn lúc 54 tuổi. Sau 
khi sư phụ viên tịch (lúc ấy ông đã 58 tuổi) ông 
đã đi du phương khắp Trung Quốc. Sau đó ông ở 
lại với nhiều sư xuất sắc và tham dự “pháp chiến” 
với họ cho đến năm 80 tuổi, ông mới chính thức 
mở một ngôi chùa nhỏ ở gần thành Triệu Châu và 
bắt đâu dạy chúng. Ông tiếp tục dạy môn đệ cho 
đến khi chết lúc 120 tuổi. Triệu Châu có 13 người 
kế vị Pháp, nhưng vì có ít người bằng được ông về 
chiều sâu kinh nghiệm, nên chỉ vài thế hệ sau là 
dòng Thiền của ông bị tàn lụi. Triệu Châu có một 
lối dạy học trò rất đặc biệt, mà người ta gọi là 
“Thiển trên miệng và trên môi Triệu Châu.” 
Giọng trầm trầm, gần như là thì thào. Ông thường 
đưa ra những câu trả lời ngắn và rõ ràng, nhưng 
những lời ông nói có một sức mạnh lớn. Người ta 
nói những lời ấy có thể chọc thủng những ý nghĩ 
và tình cảm mù quáng của học trò như một mũi 
sươm nhọn. Triệu Châu được nhắc tới trong 
những thí dụ I, 7, II, 14, 19, 31, và 37 trong Vô 


Upon their first meeting, Nan-Chuan, who 
was lying down and resting, asked Zhao- 
Chou: “Where have you come from?” Zhao- 
Chou said: “ve come from Rui-Chuan 
(Omen Figure). Nan-Chuan said: “Did you 
see the standing omens figure?” Zhao-Chou 
said: “No, but ve seen a reclining 
Tathagata.” Nan-Chuan got up and asked: 
“As a novice monk, do you have a teacher or 
not?” Zhao-Chou replied: “I have a teacher.” 
Nan-Chuan said: “Who 1s your teacher?” 
Zhao-Chou stepped In front of Nan-Chuan, 
bowed and said: “In the freezing winter-cold, 
a prostrate monk only asks for the masfter”s 
blessings” Nan-Chuan approved “ZZhao- 
Chou”s answer and permitted him to enter the 
monk°s hall——Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với 
Nam Tuyển, lúc ấy Nam Tuyển đang nằm 
nghỉ mà vẫn hỏi: “Vừa rời chỗ nào?” Triệu 
Châu thưa: “Vừa rời Đoan Tượng.” Nam 
Tuyển hỏi: “Thấy Đoan Tượng chăng?” Triệu 
Châu thưa: “Chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ 
thấy Như Lai nằm.” Nam Tuyển hỏi tiếp: 
“Ngươi là sa di có thây hay không?” Triệu 
Châu thưa: “Có Thầy.” Nam Tuyển lại hỏi: 
“Thầy ở chỗ nào?” Triệu Châu bèn bước tới 
trước mặt Nam Tuyền nói: “Giữa mùa đông 
rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể Hòa Thượng 
được muôn phước.” Nam Tuyển khen ngợi 
liền nhận vào chúng. 

One day, Zhao-Chou asked Nan-Chuan: 
“What is the Way?” Nan-Chuan said: 
“Everyday mind 1s the Way.” Zhao-Chou 
said: “Does 1t have a dispositlon?” Nan- 
Chuan said: “If it has the slightest Intention, 
then it 1s crooked.” Zhao-Chou said: “When a 
person has no disposition, then how can he 
know that this 1s the Way?” Nan-Chuan said: 
“The Way 1s not subJect to knowledge, nor 1s 
1t subject to no-knowledge. Knowledge 1s 
delusive. No-knowledge 1s nihilistc. When 
the unconfrived way 1s really atfained, It Is 
like great emptiness, vast and expansive. So 
how could there be baneful right and wrong”?” 
At these words Zhao-Chou was awakened. 
Thereafter Zhao-Chou traveled to Mount 


722 


Song where he received ordination. He then 
refurned to continue his practice under Nan- 
Chuan—Một ngày nọ Triệu Châu hỏi Nam 
Tuyển: “Thế nào là đạo?” Nam Tuyền đáp: 
“lâm bình thường là đạo.” Triệu Châu lại 
hỏi: “Lại có thể nhằm tiến đến chăng?” Nam 
Tuyển đáp: “Nghĩ nhằm tiến đến đã là sai 
rồi.” Triệu Châu lại hỏi: “Nếu không nghĩ thì 
làm sao biết được là đạo?” Nam Tuyền nói: 
“Đạo chẳng thuộc biết, cũng chẳng thuộc 
chẳng biết; biết là vọng, chẳng biết là vô ký. 
Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư 
không thênh thang rỗng rang đâu thể gắng 
nói phải quấy.” Ngay câu nói nây Triệu Châu 
ngộ lý. Sau đó triệu Châu đi đến đàn Lưu Ly 
tại Tung Nhạc thọ giới, thọ giới xong, sư trở 
về tiếp tục tu tập với Thiền Sư Nam Tuyền. 
Another day Zhao-Chou asked Nan-Chuan: 
“Where do people with knowledge go when 
they die?” Nan-Chuan said: “They go to be 
bull water buffaloes down at the Tans` and 
Yues'` houses at the base of the mountain.” 
Zhao-Chou said: “Thank you for your 
1nstructon.” Nan-Chuan said: “Last night 
during the third hour the moon reached the 
window.”—Một ngày khác Triệu Châu hỏi 
Nam Tuyển: “Như vậy những người có kiến 
thức khi chết họ sẽ đi về đâu không?” Nam 
Tuyển đáp: “Đến nhà Đàn Việt dưới núi mà 
làm con trâu đi.” Triệu Châu bèn nói: “Cảm 
ơn lời Thây chỉ giáo.” Nam Tuyền nói: “Đêm 
qua canh ba trăng soi cửa.” 

Zhao-Chou went to see Huang-Bo. When 
Huang-Bo saw him coming he closed the door 
to his room. Zhao-Chou picked up a piece of 
flaming firewood from the stove, and walking 
1nto the Dharma hall, he yelled: “Firel Fire!” 
Huang-Bo threw open his door, and grabbing 
Zhao-Chou he said: “Speak! Speakl” Zhao- 
Chou said: “After the thief has run off you”ve 
drawn your bow."— Triệu Châu đến gặp 
Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy sư đến liền đóng 
cửa phương trượng. Sư lấy một que củi đang 
cháy, chạy vào Pháp đường la to: “Cháy! 
Cháy!” Hoàng Bá mở cửa, nắm sư đứng lại 
bảo: “Nói! Nóif” Triệu Châu bảo: “Cướp qua 
rồi mới trương cung.” 


Zhao also went to Tian-Huang Tao-Wu”s 
place. Just when Zhao-Chou entered the hall, 
Tao-Wu yelled: “Here comes an arrow from 
Nan-Chuan.” Zhao-Chou said: “See the 
arrow!” Tao-Wu said: “Ít already passed.” 
Zhao-Chou said: “Bulls-eye! Một lần khác 
Triệu Châu đến Thiên Hoàng gặp Đạo Ngộ. 
Sư vừa đến nơi thì Đạo Ngộ đã la lớn: “Mũi 
tên Nam Tuyển đến.” Sư bảo: “Xem tên!” 
Đạo Ngộ nói: “Trật.” Sư bảo: “Trúng.” 

Zhao-Chou entered the hall and addressed 
the monks, saying: “A metal Buddha does not 
wifhstand the furnace. A wooden Buddha 
does not withstand the fire. A mud Buddha 
does not withstand water. The genuine 
Buddha sits wihim you. “Bodhi” and 
“Nrrvana,” “True Thusness” and “Buddha- 
nature” these things are Just clothes stuck to 
the body and they are known as “afflictions.” 
Where ¡is the actual ground-truth revealed? 
“Big mind 1s unborn. The myriad dharmas are 
flawless. Try siting for twenty or thirty 
years, and If you still don”t understand then 
cut off my head! The empty flowers of 
delusion and dreams, disciples work so hard 
to prab them! When nothing deviates from 
mind, then the myriad dharmas are but one 
thusness. Since 1t cant be atfained from 
outside, what will you try to grasp? You re 
lke goats, haphazardly picking up Just 
anything and keeping 1t in your mouth! I 
heard Yao-Shan said: “People ask me to 
reveal it but when I teach, it Is like 
something taken from a dog”s mouth. What ÏI 
teach is like something taken from a dog”s 
mouth. Take what I say as dirty. Don't take 
what I say as clean. Don't be like a hound 
always looking for something to eat.” Where 
1s the Buddhadharma? Thousands of fellows 
are seeking Buddha, but If you go looking 
among them for a person of the Way you 
canr find one. lÝ you are going to be a 
disciple of Buddha then don't let the mind”s 
disease be so hard to cure. This nature existed 
before the appearance of the world. If the 
world ends, this will not end. From the time l 
saw my true self, there hasnt been anyone 
else. There's Just the one In charge. So what 


723 


1s there to be sough( elsewhere? At the 
moment you have this, don't turn your head or 
shuffle your brains! If you turn your head or 
shuffle your brains it will be lost!"—Triệu 
Châu thượng đường dạy chúng: “Phật vàng 
không độ được lò đúc. Phật gỗ không độ được 
lửa. Phật đất không độ được nước. Phật thật 
ngồi ở trong. Bồ Đề, Niết Bàn, Chơn Như, 
Phật tánh trọn chỉ là y phục đắp vào thân, 
cũng gọi là phiền não, thực tế lý địa để ở chỗ 
nào? Một tâm chẳng sanh, muôn pháp không 
lỗi. Ngươi cứ nghiên cứu lý nầy, ngôi quán 
xét hai mươi hay ba mươi năm, nếu chẳng hội 
thì chặt đầu lão Tăng đi! Nhọc nhằn nắm bắt 
mộng huyễn không hoa, tâm nếu chẳng khác 
thì muôn pháp nhất như. Đã chẳng từ ngoài 
được thì câu chấp làm gì? Giống in như con 
dê gặp vật gì cũng liếm cũng nhai. Lão Tăng 
thấy Hòa Thượng Dược Sơn có người hỏi, 
Ngài liền bảo “Ngậm lấy miệng chó.” Lão 
Tăng cũng dạy “Ngậm miệng chó.” Chấp ngã 
thì nhơ, không chấp ngã thì sạch, giống như 
con chó săn tìm kiếm vật gì để ăn. Phật pháp 
ở chỗ nào? Ngàn muôn người thảy đều tìm 
Phật, mà trong đó muốn tìm một đạo nhân 
không có. Nếu cùng vua KHÔNG làm đệ tử, 
chớ bảo tâm bệnh khó trị. Khi chưa có thế 
giới, trước đã có tánh nầy, khi thế giới hoại 
diệt, tánh này vẫn còn đó. Một phen được 
thấy Lão Tăng, sau lại chẳng phải người 
khác, chỉ là chủ nhơn nầy. Cái đó lại hướng 
ngoài tìm làm gì? Khi ấy chớ xoa đầu moi óc, 
nếu xoa đầu moi óc liền mất vậy. 

A new monk came to the monastery. He said 
to Zhao-Chou: “T”ve Just arrived here. I asked 
the master to provide me ¡instruction.” Zhao- 
Chou said: “Have you eaten?” The monk 
said: “Yes, Ive eaten.” Zhao-Chou said: “Go 
wash your bowl.” pon hearing these words 
the monk was enlightened. This is enough to 
show what a commonplace thíng 
enlightenment ¡is! —Một vị Tăng mới đến tự 
viện, nói: “Con mới đến xin thầy chỉ giáo.” 
Triệu Châu hỏi: “Ngươi ăn chưa?” Vị Tăng 
đáp: “Dạ rồi!” Triệu Châu nói: “Đi rửa chén 
bát đi” Nghe xong những lời nầy Tăng liền 
giác ngộ. Thế ra cái ngộ thường tục biết 
chừng nào! 


Zen master Zhao-Chou entered the hall to 
address the monks: “Attaining the Way 1s not 
difficult, just disdain choosing. As soon as 
words are present there 1s choosing, there 1s 
understanding. Ifs not to be found ¡n 
undersfanding. Is understanding the thing you 
uphold and sustain?” A monk asked: “Since 1t 
1S not found 1n understanding, what 1s to be 
upheld and sustained?” Zhao-Chou said: “] 
dont know.” The monk said: “Since the 
master doesn”t know what It Is, how can you 
say 1t 1sn't within understanding?” Zhao-Chou 
said: “Ask and you have an answer, then bow 
and withdraw.”— Triệu Châu thượng đường 
thuyết pháp: “Đạo chẳng khó, chỉ hiểm lựa 
chọn, vừa có nói năng là lựa chọn, là minh 
bạch. Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các 
ngươi lại tiếc giữ chăng?” Có vị Tăng đứng ra 
hỏi: “Đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếc giữ 
cái gì?” Triệu Châu bảo: “Ta cũng chẳng 
biết.” Vị Tăng nói: “Hòa Thượng đã chẳng 
biết, vì sao chẳng ở trong minh bạch?” Triệu 
Châu nói: “Hỏi thì được. LỄ bái xong lui ra.” 
A monk asked: “Does a tree In the garden 
have Buddha-nature?” Chao-Chou said: 
“Ves” The monk asked: “When will 1 
become a Buddha?” Zhao-Chou said: “When 
the great void falls to earth.”” The monk 
asked: “When will the great void fall to 
carth?” Zhao-Chou said: “When a tree 
become a Buddha.”—Có vị Tăng hỏi: “Cây 
có Phật tánh không?” Triệu Châu đáp: “Có.” 
VỊ Tăng lại hỏi: “Như vậy thì bao giờ nó 
thành Phật?” Triệu Châu đáp: “Khi nào đại 
hư không rơi xuống địa cầu.” Vị Tăng lại hỏi: 
“Khi nào thì hư không rơi xuống địa cầu?” 
Triệu Châu đáp: “Khi nào cái cây thành 
Phật.” 

A monk asked Zhao-Chou: “What 1s the one 
ultimate word of truth?” Instead of gIving any 
specrfic answer he made a simple response 
saying “Yes.” The monk who naturally failed 
fO see any sense 1n this kind of response 
asked for a second time, and to this the 
master roared back: “I am not deaf!?—Có 
một vị Tăng hỏi: “Thế nào là câu nói cùng 
tuyệt?” Thay cho lời đáp thỏa đáng, Triệu 
Châu chỉ nói: “Phải.” VỊ Tăng không nhận ra 


724 


ý nghĩa của chữ “phải, tưởng là sư chưa đáp, 
bèn hỏi lại. Sư hét to: “Bộ tôi điếc hay sao?” 
As we see above, the life story of Zhao-Chou 
1S an especially good example of what Ch°an 
masters repeatedly stress, that enliphtenment 
1s only the beginning of real training on the 
path of Chian. Zhao-Chou had already 
experienced profound enlipghtenment at the 
age of 18; following that he trained himself 
for forty years under his master Nan-Chuan. 
After his master passed away, he set about 
wandering In order to deepen his experience 
further through “Zen” with other Ch'an 
masters. It 1s said that during this period he 
sought out as many as eighty of the dharma 
successors of Ma-Tsu-Tao-I (his grandfather 
1n Ch'an). Finally, at the age of 80, he settled 
in a small Ch*an monastery 1n the town of 
Zhao-Chou. There at last students gathered 
around him and he led them on the path of 
Ch”an until his death at the age of 120——Như 
trên chúng ta thấy cuộc đời của Triệu Châu 
là một bức minh họa đặc biệt thú vị cho một 
sự khẳng định không ngừng được các Thầy 
Thiển nhắc đi nhắc lại. Đại giác chỉ là khởi 
đầu cho bước tiến thật sự trên con đường 
hành thiền. Triệu Châu đã trải qua đại giác 
sâu từ năm ông 18 tuổi, nhưng ông vẫn tiếp 
tục tu học với Thầy Nam Tuyển trong suốt 
bốn mươi năm nữa. Sau khi thầy thị tịch, ông 
lên đường chu du để tìm hiểu sâu hơn ở 
những thây khác. Theo truyền thuyết thì ông 
đã tham vấn với hơn 80 người kế vị Pháp của 
Mã Tổ Đạo Nhất (vai ông nội của ông trong 
Thiền). Đến năm 80 tuổi, ông mới trụ lại tại 
một ngôi chùa nhỏ ở làng Triệu Châu, nơi 
ông hướng dẫn những đệ tử tụ tập chung 
quanh ông để tu tập thiền định cho đến khi thị 
tịch là năm ông 120 tuổi. 

On the second day of the eleventh month in 
the year 897, Zhao-Chou lay down on his 
right side and passed away. He was 120 years 
old. He received the posthumous title “Great 
Teacher Truths Limit”—Ngày mồng hai 
tháng mười một năm 897, sư nằm nghiêng 
bên phải mà thị tịch, thọ 120 tuổi. Sư được 
vua ban hiệu “Chơn Tế Đại Sư”. 


Chao Khung: A Thai term for “Noble Lord.” A 
te given to 
recogniion of their learning and/or meditative 
accomplishments. Those who receive the title are 
also ø1ven a new honorific name——Thuật ngữ Thái 
Lan dùng để chỉ “Đấng Tôn Quý.” Một danh hiệu 
dùng cho một vị cao Tăng Thái Lan được công 
nhận có những thành tựu về tu tập và thiền quán. 
Những ai nhận được danh hiệu này đều được ban 
cho một cái tên danh dự. 

Chaos (n): Cuộc hổn độn——Nhiễm trược—There 
are five kysaya perlods of turbidity, Impurity or 
chaos—See Five kinds of turbidity. 

Chaofic (a): Lộn xộn 

Chapel (n): Nhà nguyện —Buddhist Chapel— 
Nguyện Phật Đường (trong quân đội). 

Chaplain (n): VỊ linh mục tuyên úy (trong quân 
đội). 

Chaplet (n): Vòng hoa nhỏ. 

Chaplet of skulls: Lâu Man—A chaplet or 
wreath of skulls Vòng chuỗi sọ người—See 
Skull-wearer. 

Chapter (n): Chương (sách). 

Chapter of Devadatta: Phẩm Đề Bà Đạt Đa— 
See Twenty-eight chapters In the Lotus Sutra. 
Chapter of Merifs of Joyful Acceptance: 
Phẩm Tùy Hỷ Công Đức—See Twenty-eight 
chapters in the Lotus Sutra. 

Chapter of the Parable: Phẩm Thí Dụ—See 
'Twenty-eight chapters 1n the Lotus Sutra. 
Chapter of Predictfion: Phẩm Thọ Ký—See 
Twenty-eight chapters 1n the Lotus Sutra. 
Chapter of Tactfulness: Phẩm Phương Tiện— 
See Twenty-eight chapters In the Lotus Sutra. 
Character (n): Tính chất—Đặc tính—Một nhân 
vật đặc biệt. 

Character of the alaya seed and ifs 
development: Đặc tính của A lại da thức và sự 
phát triển của nó (chủng tính) —There are two 
kinds of seed-nature (the character of the alaya 
seed and 1s development)—See Two kinds of 
seeds. 

Character of Bodhicitta: Đặc điểm của Bồ Đề 
Tâm—See Bodhi mind (VD (2). 


senor monk ¡1n Thailand in 





725 


Character acquired ỉn a previous existence 
and maintained: Túc Chấp (bản chất thiện ác 
chấp trước từ đời trước và được lưu lại trong tâm 
cho đến đời nầy). 
Character of Dependence upon ofhers: 
Paratantra-laksana (skt)—Temporary or transItory 
existence—Giả Hữu Tánh—-See Paratantra- 
laksana and Three kinds of existence. 
Character of Sole Imagination: Parikalpita- 
laksana (skÐ—False existence—Vọng Hữu Tánh 
(Biến Kế Sở Chấp Tánh)—§ee Parikalpita- 
laksana, and Three kinds of existence. 
Character of Ultimate Reality: Parinispanna- 
(sk)—Chân Hữu Tánh—See 
Parinspanna-laksana and Three kinds of 
exIstence. 
Characteristics: Tướng (của thân Đức Như Lai). 
1) Có hai tướng Chân Như—There are two forms 
(characteristics) of the bhutatathata—See 
(characterisics) of the 


laksana 


Two forms 
bhutaftathata. 
2) There are three characteristics of a good 
monk—Có ba diệu hạnh của một vị Tăng— 
See Three characteristics of a good monk. 
3) Three types of characters: Tam tánh—See 
Three types of characters. 
According to the School, 
everything (dharma) has six characterIstics— 


4) Avaftamsaka 
Theo tông Hoa Nghiêm, vạn hữu có sáu 
tướng—See SIx characteristics of everything. 

5) There are ten characteristics of the body of a 
Buddha—Có mười tướng của thân Đức Như 
Lai—See Ten characteristics of the body of 
Buddha. 

Characteristics before passing away: Tướng 
Trạng Báo Trước Khi Sắp Lâm Chung—Trong 
Kinh Đại Bảo Tích, ngài Bạt Đà La Bà Lê thưa 
với Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, một chúng sanh 
khi còn đang mang thân tiền hữu, lúc sắp lâm 
chung có những tướng trạng nào báo trước sẽ sanh 
về nơi ác đạo?” Đức Thế Tôn dạy như sau —ln 
the Great Heap Sutra, Venerable Batda Labale 
asked the Buddha: “Dear Lokanathal A sentilent 
being who still has the antecedent existence body, 
1s about fo pass away, what characteristics wIll be 
presenf?” The Buddha taught the followings: 


() 


l) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


8) 


h) 


)) 


2) 


To be reborn to the wholesome realms—Sanh 
về nơi Thiện Đạo: 

To be reborn In the human realm—Sanh lại 
cõi người: A person is to be reborn in the 
human realm, when nearing death, will 
exhibit the following Signs 
characteristtcs—Một người được sanh lại cõi 
người, khi sắp lâm chung, sẽ có những tướng 
trạng sau đây: 

Body Is not burdened with major 1llnesses: 
Thân không bệnh nặng. 

Give rise to good and wholesome thoughts, 
have peace and happiness, enjoy pracficing 
meritorious and virtuous deeds: Khởi niệm 
lành, sanh lòng hòa diệu, tâm vui vẻ vô tư, ưa 
việc phước đức. 

There 1s litle boasting, thinking of mother, 
father, spouse, and children: Ít sự nói phô, 
nghĩ đến cha mẹ, vợ con. 

With regard to good and evil, their minds are 
capable of discriminating clearly: Đối với các 
việc lành hay dữ, tâm phân biệt rõ ràng 
không lầm lẫn. 

Give rise to pure faith, requesting the Triple 
Jewels to be present to take refuge: Sanh 
lòng tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối diện 
quy-y. 

Sons and daughters are near and adore them 
Just as before without showing Indifference: 
Con trai, con gái đều đem lòng thương mến 
và gần gũi xem như việc thường. 

Ears are fond of hearing the names of 
brothers, sisters, and friends: Tai muốn nghe 
tên họ của anh chị em và bạn bè. 

Remainng dignified and having Integrity 
instead of being petty and a sycophant: Tâm 
chánh trực không dua nịnh. 

Clearly recognize helping friends, 
seeing family members take care of them, 
they are happy and contented: Rõ biết bạn bè 
giúp đỡ mình, khi thấy bà con đến săn sóc 
thời sanh lòng vui mừng. 

Advise and give responsibilities to loved ones 
before making the last goodbye: Dặn dò, phó 
thác lại các công việc cho thân quyến rồi từ 
biệt mà đi. 

To be reborn in Heaven—Sanh lên cõi trời: A 
person Is to be reborn in Heaven, when 


and 


when 


a) 


b) 


8) 


h) 


) 


}) 


qI) 


l) 


a) 


b) 


726 


nearing death, will have the following signs 
and characteristics—Một người khi sắp lâm 
chung, được sanh lên cõi trời, sẽ có những 
tướng trạng sau đây: 

Having compassion for others: Sanh lòng 
thương xót tha nhân. 

Give rise to a wholesome mind: Phát khởi 
tâm lành. 

Often happy and contented: Lòng thường vui 
vẻ. 

Proper though(s are apparent: Chánh niệm 
hiện ra. 

No longer having greed and attachment for 
money, possessions, spouse, children, efc.: 
Đối với tiền của, vợ con, không còn tham 
luyến. 

The eyes are clear and shiny: Đôi mắt có vẻ 
trong sáng. 

Eyes staring Into space, smiling, ears hearing 
heavenly music or eyes seeing heavenly 
landscape: Ngước mắt nhìn lên không trung 
mỉm cười, hoặc tai nghe tiếng thiên nhạc, mắt 
trông thấy cảnh trời. 

Body does not emit odor: Thân không hôi 
hám. 

Nose-bridge remains straiph(t without any 
crookedness: Sống mũi ngay thẳng, không 
xiên xẹo. 

Mind does not exhibit hate and resentment: 
Lồng không giận dữ. 

To be condemned to the evil paths—Sanh về 
nơi Ác Đạo: 

Condemned to the Animal Realm—Đọa vào 
loài súc sanh: A person 1s about to be 
condemned to the animal realm, when 
nearing death, the following signs and 
characteristics will be present—Người bị đọa 
vào loài súc sanh, trước khi lâm chung sẽ có 
những tướng trạng sau đây: 

Body 1s burdened with øreat sicknesses, mind 
drifts In and out of consciousness similar to 
being In dark clouds: Thân mang bệnh nặng, 
tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù. 
Afraidd of hearing the names of Buddhas, 
refusing to listen to anyone with good and 
wholesome advice: Sợ nghe các danh hiệu 
Phật, không chịu nghe ai khuyên bảo điểu 
lành. 


8) 


h) 


2) 


a) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


)) 


Derives Joy from the smell of fish and meat: 
Ưa thích mùi cá thịt. 

Atfached to spouse and children, unable to let 
go: Quyến luyến vợ con, đắm đuối không bỏ. 
All fingers and toes are bent together: Các 
ngón tay chân đều co quắp lại. 

The entire body ¡s filled with perspiration: Cả 
mình toát mồ hôi. 

Saliva running out of mouth: Khóc miệng 
chảy ra nước. 

Voice is rugged and unclear, very difficult to 
hear: Tiếng nói khò khè không rõ rất khó 
nghe. 

Mouth often holding food: Miệng thường 
ngậm đồ ăn. 

Condemned to the Hungry Ghost Realm— 
Đọa vào nøa quỷ: A person who ¡is about to 
be condemned to the Hungry Ghost Realm 
the  following signs 
charateristics—Người sắp bị đọa vào loài ngạ 
quỷ sẽ có những tướng trạng sau đây: 

Body 1s hot like fire: Thân mình nóng như 
lửa. 

Tongue 1s constantly licking lips: Lưỡi luôn 
luôn liếm môi. 

Often feels thirsty and hungry, prefers to talk 
about drinking and eating: Thường cẩm thấy 
đói khát, ưa nói đến các việc ăn uống. 

Mouth 1s always open and not closed: Miệng 
hả ra chớ không ngậm lại. 

Greed and regret over loss of money and 
pOssesslons, death ¡1s prolonged causing 
sufferings to family and friends: Tham tiếc 
tiền của, dây dưa khó chết, làm khổ gia 
quyến. 

Eyes are often wide-open, refusing to close 
them: Mắt thường mở lớn lên chớ không chịu 
nhắm lại. 

Eyes are dry similar to a wooden bírd: Đôi 
mắt khô khan như mắt chim gỗ. 

Do not urinate frequently but defecation 1s 
often: Không có tiểu tiện, nhưng đại tiện thì 
nhiều. 

Right knee is the first part of the body to get 
cold: Đầu gối bên mặt lạnh trước. 

The right hand ¡is held together tiphtly, 
1llustraing greed and frugality: Tay bên mặt 


wil  have and 


k) 


3) 


a) 


b) 


c) 


q) 


8) 


h) 


0) 


727 


thường nắm lại, tiêu biểu cho lòng tham lam 
bồn xẻn. 

When breathing ceases, the eyes remain 
open: Lúc tắt hơi, hai mắt vẫn mở. 
Condemned to the Hell Realm—Đọa vào Địa 
Ngục: A person who ¡is about to be 
condemned to the Hell realm will have the 
following signs and charafteristics——Người nào 
sắp sửa bị đọa vào địa ngục sẽ có những 
tướng trạng sau đây: 

Looking at family and friends with hatred and 
anger: Nhìn ngó thân quyến bằng con mắt 
giận ghét. 

The two hands are often flinging In space: 
Hai tay đưa lên quờ quạng trong chốn hư 
không. 

Urinate and defecate in bed without any 
awareness: Đi đại tiểu tiện ngay trên chỗ 
nằm mà không tự hay biết. 

Body offten wreaks foul odors: Thân thường 
có mùi hôi hám. 

Lying face down or covering and hiding the 
face: Nằm úp mặt xuống hoặc che dấu mặt 
mày. 

Two eyes are red: Hai mắt đỏ ngầu. 

Lying in fetal position leaning to the left: 
Nằm co quắp và nghiêng về bên trái. 

Bones and Joints ache: Các lóng xương đau 
nhức. 

Even when the good knowledgeable advisor 
teaches them, they refuse to follow: Thiện tri 
thức dù có chỉ bảo họ cũng không tùy thuận. 
Eyes close tiphtly and refusing to open: Đôi 
mắt nhắm nghiền chớ không mở. 

The eye on the left often twitching: Mắt bên 
trái hay động đậy. 

The nose-bridge is crooked: Sống mũi xiêng 
xẹo. 

Consfant tremors of the heels and knees: Gót 
chân và đầu gối luôn luôn run rẫy. 

Seeing varIous evil Images, facial eXpressIons 
full with terror, unable to speak, suddenly 
Screaming saying that there are demons and 
Spiri(s appearing in the room: Thấy ác tuớng 
hiện ra, vẻ mặt sợ sệt, không nói được, thẳng 
thốt kêu la lớn là có ma quỷ hiện. 

Mind and spirit are totally disturbed: Tâm hồn 
rối loạn. 


p) The entire body 1s frozen, hands held tightly, 
body becomes immovable: Cả mình lạnh giá, 
tay nắm lại, thân thể cứng đơ. 

Characteristics of the body of the Buddha: 

Tướng thân Như Lai —According to The Flower 

Ornament Scripture, Chapter 37, Manifestation of 

Buddha,  enlightenng beings 

characteristics of the body of Buddha In Infinite 

places—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai 

Xuất Hiện (37), chư Bồ Tát thấy mười tướng thân 

Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác ở tất cả các 

xứ See Ten characteristics of the body of 

Buddha. 

Characteristics of Bodhi: Bồ Để phần—See 

Seven limbs of enlightenmer. 

Characterisics of Bodhisattvas in the 

Gandavyuha Assembly: Những đặc tính của 

chư Bồ Tát trong chúng hội Hoa Nghiêm——There 

are twenty-six characteristics of Bodhisattvas In 
the Gandavyuha Assembly—See Twenty-six 
characteristics of Bodhisattvas. 

Characteristics of Buddha”s nature: There 

are three characteristics of Buddhaˆs nature—See 

Five surnames of Buddha before he became 

enlightened. 

Characteristics of a Buddha?s speaking: Tài 

hùng biện của Đức Như Lai—Eight characteristics 

of a Buddhaˆs speakinge—Tám tài hùng biện của 

Đức Như Lai hay tám đặc tính của Phật trong lúc 

nói—See Eight characterisics of a Buddha”s 

speaking. 

Characteristics of “Enlightenmentfˆ In Zen: 

Đặc tính của “Giác ngộ” trong nhà Thiển— 

According to Zen master D.T. Suzuki in the 

Essays In Zen Buddhism, Zen master Ta-Hui in 

the celeventh century mentoned eipht chief 

characteristics of 'satori.` In Zen—Theo Thiển Sư 

D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập H, Thiển sư 

Đại Huệ vào thế kỷ thứ I1 đã nêu ra tám đặc 

chính “Ngộ —See Eight chief 

characteristIcs of “satori.` In Zen. 


see ten 


điểm của 
Characteristics of form: Samsthanarupa 
(skÐ——Long, short, square, round, high, low, 
straight, crooked—Hình sắc—See 
Samsthanarupa. 

Charactferisfics of impermanenee: Vô thường. 


728 


Characteristies of manifestation: Tướng xuất 
hiện (của Đức Như Lai) —According to The 
Ormnament ScrIpture, Chapter 
Manifestation of Buddha (37), there are ten types 
of characteristics of manifestaton of Buddha—— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất 
Hiện (37), có mười tướng xuất hiện của Đức Như 
La—See len types of  characterisics of 
manifestation ofa Buddha. 

Characteristic marks: Lakshana (skt—Các 
tướng đặc thù—See Two kinds of wisdom (B). 
Characteristics of all phenomenal existence: 
(skÐ——Tilakkhana (p)—There 
three Dharma Seals or three marks of existence, 


Flower 


Trilaksana are 


or three characterisics of all phenomenal 
exiIstence—See Three Dharma Seals. 
Characteristic physiological marks: 


Dvatrimsadvaralakshana (skt—Thrity two forms 
of Sakyamuni Buddha or thirty-two characteristic 
physiological marks which attribute a natural 
reward for a specific kind of good karma the 
Buddha creates during many past lives—Ba mươi 
hai tướng tốt của Phật hiện lên do thiện nghiệp từ 
nhiều đời trước—See Thirty-two auspicious 
marks. 

Characteristics of water: Đặc tính của nước— 
Eight waters of merit and virtue. Also called eight 
kinds of water of virtues, or eight virtues. Ït 1s said 
that these are characteristics of water in the lakes 
and ponds in the Pure Land of Amitabha 
Buddha—Bát công đức thùy, còn gọi là Bát Công 
Đức Tn, hay Bát Vị Thủy, tức là nước tám công 
đức. Người ta nói đây là tánh đặc thù của nước 
trong những ao hồ nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật 
A Di Đà—See Eight kinds of water of virtues, or 
eipht virtues. 

Charaka (skt): Sa Lạc Ca——According to Eitel in 
The Dicionary of Chinese-English Buddhist 
Terms composed by Professor Soothill, this 1s the 
name of a monastery In KapIsa—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, đây là tên của một 
tịnh xá trong thành Kapisa. 

Chariot (n): Xe ngựa. 

Charioteer (n): Người đánh xe ngựa (vị quản 
xa). 

Charishing others: Vị tha—Yêu mến tha nhân. 

Charismatic (a): Thuộc về uy tín. 


Charitable (a): Bác ái—Lồòng từ thiện. 
Charitable Giving-Paramita: Bố Thí Ba La 
Mật. 

1) Paramita-chariable giving: One should help 
other people, as best as one can, to safIsfy 
therr needs. When giving charity, one does 
not cherish the thought that he 1s the giver, 
and sentient beings are the receivers, what 1s 
given and how much 1s gIven, thus, in oneˆ”s 
mind no arrogance and self-conceit would 
arise. This Is an unconditioned alms-giving or 
compassion on equlity basis. Dana paramifa 1s 
also a gate of Dharma-illumination; for with 
1f, In ©€V€rY Instance, we cause creafures to be 
pleasant, we adorn the Buddhist land, and we 
teach and guide stingy and greedy living 
beings— Chúng ta phẩi bằng mọi cách giúp 
đở lẫn nhau. Khi bố thí, không nên ấp ủ ý 
tưởng đây là người cho kia là kẻ được cho, 
cho cái gì và cho bao nhiêu, được như vậy thì 
kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi trong 
ta. Đây là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm 
dựa trên căn bản bình đẳng. Bố thí Ba la mật 
còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì 
nhờ đó mà trong từng giây phút, chúng ta làm 
cho chúng sanh hoan hỷ cũng như làm trang 
nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà 
chúng ta chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh ha 
bỏ tánh tham lam bỏn xẻn. 

2) Some people think that they can only practice 
generosity If they are wealthy. This Is not 
true. Some people who are wealthy seldom 
practice generosity. If they do, they do with 
the aim of gaining fame, merif, profiting, or 
pleasing others. Generous and compassion 
people are seldom rịích. Why? First of all, 
because they always share whatever they 
have with others, secondly because they are 
not willing to enrich their lives financially at 
the cost of others” poverty. Thus, the Buddha 
reminded us on the “Generosity-Paramita.” 
Generosity-Paramita means to we should 
consider everyone equally when we practice 
charitable giving, not discriminating agaIsnt 
anyone, I.e. to øIve alms to relatives, and not 
to øIve alms to enemies, etc.: Có người cho 
rằng mình chỉ có thể bố thí khi mình có nhiều 
tiền bạc. Điều nầy không đúng. Vài người có 


729 


nhiều tiền bạc đôi khi ít chịu bố thí, hoặc giả 
nếu có bố thí cũng chỉ để mua danh mua lợi 
hay lấy lòng người xung quanh. Những người 
có lòng thương người lại ít khi giàu có. Tại vì 
sao? Trước nhất, vì họ hay có lòng chia xẻ 
với người những gì họ có. Thứ nhì, họ không 
có ý định làm giàu trên sự nghèo khó khốn 
cùng của kẻ khác. Chính vì vậy mà Đức Phật 
nhắc nhở chúng ta về pháp bố thí Ba La Mật. 
Bố thí Ba La Mật là cho một cách bình đẳng, 
không phân biệt thân sơ, bạn thù. 

** See SIX paramIifas. 

Charitable Institution: Cơ sở từ thiện. 

Charitable Organization: Tổ chức từ thiện. 

Charitable work: Thiện cử—Công việc từ thiện 

(Hảo sự) —Good deeds. 

Charitable works and culfivation: Công tác 

từ thiện và sự tu tập—A Bhiksu or Bhiksuni who 

does not focus on the cultivation, but only focuses 
on charitable works, forcing the Sangha to work so 
hard that they neglect their cultivation, commIfs 
an Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào không chịu tập trung vào sự 
tu tập, mà chỉ chú tâm tập trung vào công tác từ 
thiện, khiến Tăng Ni chúng phải làm việc vất vả 
mà lãng quên đi việc tu hành, là phạm giới Ba 

Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Charity (n): Dana (sk)—Dana—Đàn Na hay Bố 

thi—Bố th Phúc đức tư lương—Giving— 

Almsgivng—See Dana, Two kinds spirtual 

provender, Six paramitas, and Ten paramitas. 

1) Hai loại bố th—Two kinds of dana or charity— 
See Two kinds of dana or char1ty. 

2) Four kinds of dana or charity—Bốn loại bố 
thí—See Four kinds of dana. 

3) See Dana, Three kinds of dana, and Seven 
kinds of offering. 

4) According to Venerable Thích Hải Quang ïn 
Letters To Buddhist Followers, there are 
thirty types of giving that are not pure that the 
givers will neither gain merifs, nor will they 
be called “People who give out of the 
øoodness of their hearts”—Theo Thương Tọa 
Thích Hải Quang trong Thơ Gửi Người Học 
Phật, có ba mươi loại bất tịnh bố thí, mà 
người thí chẳng được phước, cũng chẳng được 





gọi là “Hảo Tâm Bố Thí Nhân”—See Thirty 
types Of Impure g1ving. 

53 Giving, charlty, or øenerosiy—Giving 
unsparingly what others need ¡in order to lead 
them to love and receive the truth—Bố Thí 
Nhiếp hay cho những thứ mà người khác cần 
(chúng sanh nào thích của thì thí của, chúng 
sanh nào thích pháp thì thí pháp) hầu giúp họ 
có được yêu thương và hiểu thông chân lý— 
See Four elemenfs of popularity. 

Charity of fearlessness: Abhaya-dana (skÙ— 
GifÍt of fearlessness—Vô Úy Thí —Courage 
(unfearful—not dangerous—secure—fearless— 
undaunted—peace—safety——securIty)-ø1VIng—— 
The bestowing of confidence by every true 
Buddhsst, 1.e. that none may fear him—Absence 
or removal of fear, one of the three forms of 
giving—Một trong tam thí, đem cái vô úy bố thí 
cho người—See Three kinds of dana. 
Charkhlik (skt: Nạp Phược Ba—Charkhlik, 
modern name of Na-Fu-Po, where Hsuan-Tsang”s 
name was gIven to name a city on the ancIent site 
of I-Hsun, capital of Shan-Shan In the Former Han 
dynasty, afterwards known as Nob or Lop in 
Marco Polo (ít corresponds to the modern 
Charkhlik)—Charkhlik là tên mới của một thành 
phố Nạp Phược Ba, tên của một thành phố cổ mà 
người ta đã lấy tên ngài Huyền Trang để đặt cho 
nó. Thành phố nầy nằm gần khu vực Y Tuần, đế 
đô của nhà Hán, sau nây được biết như là Nob 
hay Lop trong truyện ký của Marco Polo (bây giờ 
là thành phố Charkhlik). 

Charm (n): 

1) Bùa 
Incantation—Spells. 

2) Duyên dáng—Charming—Grace—Cute. 

Charm with talk: Say mê trò chuyện. 

Charming: Diễm lệ—Lovely. 

Charms: Bùa phép. 

Charm used by the esoterics: Hộ Phù —Bùa 

được dùng bởi trường phái Mật Tông. 

Charm for immortfality: Trường Sanh Phù— 

Buddhism—Phép trường sanh bất tử, ý nói Phật 

Giáo. 

Charnel ground contemplation: Quán Nghĩa 

Địa—Practice of mindfulness of body with a 

framework of the four foundations of mindfulness. 





chú: Amulets—Deviant mantras— 


730 


The sutra text explaining this practice as follows: 
“Monks, 1t 1s as though a monk were fo see a 
corpse that had been thrown on the charnel 
ground, several days later the body bloated, 
bluish, festering as though he saw this and related 
1t to his own body: Also this, my own body, has a 
lke circumstance, and cannot evade it” Or 
further, monks, as though the monk saw a corpse 
that had been thrown on the charnel ground as 1t 
was devoured by crows, sea-gulls, vultures, 
wloves or by many kind of worms, as though he 
saw a skeleton on which blood still hung (a 
bloodstained skeleton) bones scattered or heaped 
up. As though he saw this and related ¡t to his own 
body: Also this body has a like circumsfance, and 
cannot evade ¡t.”—Bài tập chú tâm vào cơ thể với 
bốn cơ sở. Văn bản mô tả bài tập nầy nói rằng: 
“Hỡi các nhà sư, đây là một nhà sư nhìn thấy một 
thi hài bị vất ra nghĩa trang, vài ngày sau thi hài 
ấy tái đi, sình lên, rồi rữa nát. Nhìn thấy cảnh đó, 
nhà sư nghĩ tới thân thể mình như sau: “Đó là 
những trạng huống đang chờ thân thể ta đây, 
không thể thoát được.” Hoặc hỡi các nhà sư, đây 
là nhà sư nhìn thấy một thi hài bị vất ra nghĩa 
trang bị quạ, diều, kên kên, hay chó sói và đủ loại 
giun xâu xé..., người đó nhìn thấy một bộ xương 
đẫm máu, xương cốt từ từ rã rời tẳn mác, hoặc 
chồng chất lên nhau theo năm tháng. Nhìn thấy 
cảnh đó, nhà sư nghĩ tới thân thể mình cũng vậy: 
“Đó là những trạng huống đang chờ đợi thân thể 
ta, không thể thoát được.” 

Charter: Hiến chương. 

Chariya-Piraka (skt): See Khuddaka-Nikaya. 
Chase (v) for fame: Chạy theo danh tiếng. 
Chashitsu (jap): Trà thất (Nhật Bản). 

Chasfe (a): Great virtue—Righteous—Conduct 
according to Buddha-truth—Đạo hạnh. 

Chastty (n)›: Guna (skQ—Chastty—Moral 
power—Morality—Virtues—Phẩm hạnh—Công 
đức—Tiết hạnh (đức tinh khiết) —See Virtues. 
Chattering: Vacala or Vagvana (skÐ—Nói 
huyện thuyên——To talk too much. 

Chattering mỉnd: Vacalo-manasa (p)—Vacika- 
citta (sk—Tâm Ngôn—Talkative or chatfering 
mind  Also undersood as silent voices 
(tunhibhuto-vaca)—Tâm ngôn hay còn được hiểu 
là tiếng nói thầm lặng. 





Chattering or talkafive mỉnd: Tâm ngôn— 
See Chafttering mind. 

Chatur-Yoni: Tứ sanh—See Four modes of 
bĩírth. 

Chau Thoi Temple: Châu Thới Tự—Name of a 
famous ancient pagoda located on the slope of the 
hill of 85 meters high and 208 stairs, in Châu Thới 
hamlet, Bình An village, Thuận An district, Phước 
Long province, South Vietnam. The pagoda was 
established by Ch?an Master Khánh Long ¡n the 
seventeenth century. According to “Thiển Sư Việt 
Nam” composed by Ch'*an Master Thích Thanh 
Từ, the pagoda was built in 1612 and headed by 
eiphteenth The 
present structure was built in 1954. The gate was 
built in 1970. In the Main Haill, there are three 
Buddha sfatues made of stone. Carved In Jacktree 
wood by Most Venerable Thiện Hóa (passed 
away 1n 1849), the sfatie of Avalokitesvara 
Bodhisattva has been enshrined In the pagoda for 
over one hundred years. The great bell, 1.85 
meters In height and 1.10 meters in diameter, has 
been kept in the pagoda——Tên của một ngôi chùa 
cổ nổi tiếng (còn gọi chùa Núi Châu Thới), tọa 
lạc trên một ngọn đổi cao 85 mét trên núi Châu 
Thới, thuộc ấp Châu Thới, xã Bình An, huyện 
Thuận An, tỉnh Phước Long, Nam Việt Nam. 
Chùa do Thiển sư Khánh Long tạo dựng vào thế 
kỷ thứ 17. Theo sách Thiền Sư Việt Nam của Hòa 
Thượng Thích Thanh Từ thì chùa được dựng năm 
1612 và trải qua 18 đời truyền thừa. Kiến trúc 
chùa hiện nay do cuộc trùng tu năm 1954, cổng 
được xây năm 19/70. Ở chánh điện có ba pho 
tượng Phật cổ bằng đá. Chùa cũng có pho tượng 
Quán Âm được Hòa Thượng Thiện Hóa tạc từ gỗ 
mít trên 100 năm, hiện vẫn còn. Đại hồng chung 
của chùa cao l mét 85, đường kính I mét 10 phân. 
Chaya (skt: Thái—A shadow or reflection— 
Bóng hay sự phản chiếu. 

Cheat (v): Ăn gian—To defraud. 

Cheaters: Nguy hiểm của những kẻ trá ngụy— 
The danger of cheaters—See Six dangers when 
one keeps bad company. 

Checks and balanee: Kiểm soát và quân bình. 
Cheer (v): Đem niềm vui đến. 

Cheerful (a): Joyful—-Happy—Vui vẻ—Hạnh 
phúc. 


successive Most  venerables. 





731 


Cheerflnes or hỉph spirits:  Priu- 
sambodhyanga (skÙ—Piti (p)—Hỷ Giác Chi (hỷ 
lạc)—See Seven Bodhyangas. 

Chela: A student, especially a spiritual seeker 
who serves his master while walting for the 
teaching from his his master. This relationship can 
only be fruiful If it goes beyond the mere 
teacher-student relationship 1n that the student 
manifests complete trust in his master—Người 
học trò, một môn đổ đang tìm kiếm tâm linh, và 
phục vụ thầy trong khi chờ thầy giảng giáo. Mối 
liên hệ thầy trò chỉ có kết quả khi nó vượt qua sự 
liên hệ bình thường, nơi mà thây trở thành siêu 
việt và có sự tin tưởng hoàn toàn nơi đệ tử. 
Ch?en, Kenneth K.S. (1907 - ): Name of one of 
the of Chinese 
Buddhism. Born in Hawaii in 1907, he received a 
Ph.D. from Harvard University, and subsequently 
held a number of teaching positions. For many 
years he taught at Princeton Ủniversity and he 
was the author of Buddhism 1n China: A Historical 
Survey, which of the 
authoritative works on the subject—Tên của một 
trong những học giả có ảnh hưởng trong Phật giáo 
Trung Hoa. Ông sanh tại Hạ Uy Di vào năm 1907, 
nhận bằng Tiến Sĩ tại trường Đại Học Harvard, và 
sau đó giữ chức giảng sư tại nhiều trường Đại Học 
khác nhau. Ông đã dạy tại Đại Học Princeton 
trong nhiều năm và ông là tác giả của quyển Phật 
Giáo Ở Trung Quốc: Nghiên Cứu Lịch Sử, vẫn 
còn là quyển sách có thẩm quyền nhất về để tài 
này. 

Chen-Lang: Chấn Lãng—Zen master Chen- 
Lang—Chinese Zen master, lived in the end of 
the eighth and the beginning of the ninth century. 
He was one of the most famous disciples of Zen 
master Shih-T'o'-Hshislen. One day Chen-Lang 
asked Shih-T”ou: “What 1s the idea of the First 
Patriarch's coming from the West?” Shih-T”ou 
replied: “Asked the post over there.” Chen-Lang 
said: “[ do not understand, sir.” Shih-T”ou replied: 
“1, too fail to understand.” However, this lighted 
up Lang ”s ipnorance, which in turn became 
illuminated—Tên của một Thiền sư Trung Quốc, 
sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ tám, đầu thế kỷ 
thứ chín. Ông là một trong những đệ tử xuất sắc 
của Thiển sư Thạch Đầu Hy Thiên. Một hôm 
Chấn Lãng hỏi Thạch Đầu: “Ý Tổ Tây đến là 


most ¡infuential scholars 


remains one mOSf 


gì? Thạch Đầu nói: “Hỏi cây cột kia.” Chấn 

Lãng nói: “Thưa, Chấn Lãng nầy không hiểu.” 

Thạch Đầu nói: “Ta cũng chả hiểu.” Nhưng chính 

lời đáp nầy khiến Chấn Lãng tỏ ngộ. 

Chen-Tzun-Tsu: Thiền Sư Đạo Minh Trần Tôn 

Túc—Zen master T”ao-Ming was born in 780, was 

a diseiple of Huang-Bo—Thiển Sư Đạo Minh 

sanh năm 780, đệ tử của Hoàng Bá. 

* One day, Zen master T”ao-Ming said to his 
congregation: “Has any one of you gøained an 
entrance? If you haven”t gained an entrance 
then thats what you must do. If you gain an 
entrance then you wont show Ingratitude 
toward me.” A monk bowed and said: “[ don”t 
dare have ¡ngrattude toward you.” T”ao- 
Ming already shown 
ingratitude.”—Một hôm tham vấn buổi chiêu, 
sư bảo chúng: “Các ngươi lại được chỗ bước 
vào chưa? Nếu chưa được chỗ bước vào, cần 
được chỗ bước vào, nếu đã được chỗ bước 
vào, về sau chớ cô phụ lão Tăng.” Có một vị 
Tăng bước ra lễ bái thưa: “Con trọn chẳng 
đám cô phụ Hòa Thượng.” Sư bảo: “Ngươi 
trước đã cô phụ ta rồi.” 

*. T”ao-Ming said: “Since lIve been abbot, lve 
never seen someone without an Issue come 


said: “You ve 


before me. Why cant one of you come 
forward?” A monk then came forward. T”ao- 
Ming said: “[he Temple director 1snt here. 
So take yourself out the front gate of the 
monastery and get twenty hifs with the staff.” 
The monk said: “What did I do wrong?” T”ao- 
Ming said: “Your head”s already In a cangue 
and now you ve put on manacles.”—Sư lại 
bảo: “Lão Tăng trụ trì ở đây chẳng từng thấy 
một người vô sự đi đến. Các ngươi sao chẳng 
lại gần?” Có một vị Tăng mới bước lại gần. 
Sư bảo: “Duy Na chẳng có ở đây, ngươi tự 
lãnh hai mươi gậy ởi ra ngoài ba cửa.” VỊ 
Tăng thưa: “Con lỗi ở chỗ nào?” Sư bảo: “Đã 
đeo còng lại mang gông.” 

* One day Tao-Ming was standing on a 
corridor path In the monastery. A monk came 
up to him and asked: “Where 1s abbot T”ao- 
Ming”s room?” T”ao-Ming took off a sandal 
and hit the monk on top of the head. The 
monk walked off Tao-Ming yelled: 
“Worthy!” The monk turned his head. T”ao- 





732 


Ming pointed and said: “It's that way!”—Một 
hôm sư đang đứng ngoài hành lang, có vị 
Tăng đến hỏi: “Phòng Trần Tôn Túc ở chỗ 
nào?” Sư liền cởi giày, đè đầu vị Tăng ấy 
đập. Vị Tăng ấy chạy. Sư gọi: “Đại Đức! 
Tăng xoay đầu nhìn lại. Sư chỉ bảo: “Đi bên 
này.” 

A “purple robed” worthy came to visit T”ao- 
Ming. When he bowed, Ta*o-Ming grabbed 
the string that hung from his hat and said: 
“What 1s this called?” The monk said: “Its 
called a facing heaven hat.” T?”ao-Ming said: 
“Oh, In that case I won't pull it off”” Ta”o- 
Ming also said: “What doctrinne do you 
expound??” The monk “The 
consciousness-only doctrine.”—Có vị sứ thần 
đến viếng. Sứ thần hỏi: “Ba cửa đều mở, từ 
cửa nào vào?” Sư gọi: “Thượng Thơ.” Sứ thần 
lên tiếng: “Dạ!” Sư bảo: “Từ cửa tín vào.” Sứ 
thần nhìn lên vách thấy tượng vẽ, hỏi: “Hai 
tôn giả đối mặt luận việc gì?” Sư gõ cây cột 
nói: “Trong ba thân cái nào chẳng nói pháp?” 
Tao-Ming said: “What do you say of 1t?” The 
monk said: “The three worlds are only mind. 
The myriad dharmas are onÏy consciousness.” 
Tao-Ming pointed to the door screen and 
said: “Whats that?” The monk said: “A form 
dharma.” T”ao-Ming said: “In front of the 
screen you received the purple robe and 
expounded scripture to the emperor. Why 
cant you uphold the five precepts?” The 
monk couldnˆt answer—Sư lại hỏi: “Nói thế 
nào?” Đại Đức đáp: “Tam giới duy tâm, vạn 
pháp duy thức.” Sư chỉ cánh cửa hỏi: “Cái ấy 
là gì?” Đại Đức đáp: “Sắc pháp.” Sư bảo: 
“Trước rèm ban tử y, đối vua thuyết pháp, tại 
sao không giữ năm giới? Đại Đức không đáp 
được. 

In 877 A.D. when T”ao-Ming was near death, 
he summoned the monks and said: “My 
karma 1s exhausted. Ïm dying.” He then sat 
1n a cross-legeed position and passed away. 
The master was ninety-eight years old and 
had been a monk for seventy-six years—Vào 
năm 877, lúc sư sắp tịch gọi môn đồ lại nói: 
“Nơi đây hết duyên, ta sẽ đi vậy, rồi ngồi 
kiết già thị tịch, thọ 9§ tuổi được 76 tuổi hạ. 


said: 


Chen-yen: A Chinese term for “True Words” ¡in 
Chinese tradition of esoteric Buddhism. Chen-Yen 
1s a Chinese translatlon of the Sanskrit term 
“Mantra,” which refers to the spells used In tantric 
Buddhism. The tradiion was brought to China by 
Subhakarasimha (Shan-Wu-Wel) durng the 
eiphth century and enjoyed a brief period of 
relative popularity during the Tang dynasty, but 
later died out as a separate traditon in China. lt 
was, however, brought to Japan by Kukal (774- 
835), where I( continues today as the Shingon 
school—Thuật ngữ Trung Hoa dùng để chỉ “Chân 
Ngôn” trong truyền thống Mật giáo Trung Hoa. 
Chân Ngôn là tiếng dịch từ Phạn ngữ “Mantra,” 
có nghĩa là “chú” được dùng trong Phật Giáo Mật 
Tông. Truyền thống này được ngài Thiện Vô Úy 
truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ tám và có 
một thời gian ngắn rất phổ cập dưới thời nhà 
Đường, nhưng về sau này bị tàn lụn không còn là 
một trường phái riêng biệt ở Trung Hoa nữa. Tuy 
nhiên, nó được Kukai truyền sang Nhật Bản và 
vẫn còn tiếp tục mang tên Chân Ngôn Tông cho 
đến ngày hôm nay. 

Chen-Yuan Zen Master: Thiền sư Chân 
Nguyên (1647-1726) —Zen Master Chân Nguyên 
(1647-1726)—A Vietnamese famous monk from 
Hải Dương. When he was young, he was very 
Iintelligent. He left home and became a monk at 
the age of I6. When he was 19, he went to Hoa 
Yên Temple to meet Zen Master Tuệ Nguyệt and 
became his disciple with the Dharma name Tuệ 
Đăng. After his master passed away, he became a 
wandering monk who practised ascetics. Later, he 
stayed at Cô Tiên Temple to expand the Buddha 
Dharma. One day he visited Vĩnh Phúc Temple, 
there he met and became the disciple of Zen 
Master Minh Lương with the Dharma name Chân 
Nguyên. He passed away In 1726, at the age of 
§0—Một nhà sư nổi tiếng Việt Nam, quê ở Hải 
Dương. Thuở nhỏ ngài rất thông minh. Ngài xuất 
gia năm 16 tuổi. Năm 19 tuổi ngài đến chùa Hoa 
Yên và trở thành đệ tử của Thiền sư Tuệ Nguyệt 
với pháp hiệu là Tuệ Đăng. Khi thầy thị tịch, ngài 
trở thành du Tăng khất sĩ, thực hành hạnh tu khổ 
hạnh. Sau đó ngài trụ lại tại chùa Cô Tiên để 
hoằng dương Phật pháp. Ngày nọ, ngài viếng 
chùa Vĩnh Phúc gặp và trở thành đệ tử của Thiền 
sư Minh Lương. Ngài thị tịch năm 1726. 


733 


Chˆeng-Kuan: Trừng Quán—Ch'êng-Kuan, a 
famous T”ang monk and author, a follower of 
Hsien-Shou and supporter of Hua-Yen school, 
died §06 AD.—Vị Tăng nổi tiếng vào thời nhà 
Đường, tác giả của nhiều bộ luận, đệ tử của ngài 
Hiển Thủ, hoằng dương tông Hoa Nghiêm, ông 
tịch năm 806 sau Tây Lịch. 
Cheng-Yuan-Xiang-Lin: Thiền sư Trừng Viễn 
Hương Lâm—Zen master Cheng-Yuan-Xiang- 
Lin—Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Ln was 
born in 908, from Han-Chou (now 1s a location of 
Si-Chuan Province), was a disciple of Zen master 
sư Trừng Viễn 
Hương Lâm sanh năm 908, quê ở Hàn Châu nay 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên, là đệ tử của Thiền Sư Vân 
Môn Văn Yến. 

*  A monk asked Zen master Cheng-Yuan- 
Xiang-LIm: “Why does sweet-ftasting cream 
turn Into poison?” Cheng-Yuan said: “Paper 
from T”ao-liang Is expensive.” A monk 
asked: “How 1s It that when one observes 
form, one thus observes mind?” Cheng-Yuan 
said: “Just when ¡it comes, where does it 
return to.” A monk asked: “What 1s it when 
mind and environment are both gone?” 
Cheng-Yuan “Eyes siftIng 
asleep.” A monk asked: “What is the meaning 
of the phrase “concealing the body in a Big 
Dipper”?” Cheng-Yuan said: “The moon like 
a curved bow. A lipht rain and big wind.” A 
monk asked: “What ¡1s the mind of all 
Buddhas?” Cheng-Yuan said: “Clarity! From 
beginning to end, clarity!” A monk asked: 
“How can I understand this?” Cheng-Yuan 
said: “Don't be deceived by others.” A monk 
asked: “What 1s the masters speclal 
medicine?” Cheng-Yuan said: “IUs not other 
than a common taste.” The monk asked: 
“How about those that eat 1t?” Cheng-Yuan 
said: “Why not taste it and see?”—Có một vị 
Tăng hỏi: “Vị ngon để hồ vì sao biến thành 
độc dược?” Sư đáp: “Giấy Đạo Giang mắc 
mỏ.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi thấy sắc là thấy 
tâm là sao?” Sư đáp: “Vừa rồi ở đâu đi đến?” 
Vị Tăng lại hỏi: “Khi tâm cảnh đều quên thì 
thế nào?” Sư đáp: “mở mắt ngồi ngủ.” Vị 
Tăng lại hỏi: “Trong Bắc Đẩu ẩn thân, ý thế 
nào?” Sư đáp: “Trăng giống cung loan, mưa ít 


Yun-men-Wen-Yan—Thiển 


said: open, 


gió nhiều.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là tâm chư 
Phật?” Sư đáp: “lrong tức trước sau trong.” 
Vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu dược của Hòa 
Thượng?” Sư đáp: “Chẳng ha các vị.” Vị 
Tăng hỏi: “Người ăn thì sao?” Sư đáp: “Cắn 
ăn xem.” 

* A monk asked: “What ¡1s the monk”s true 
eye?” Cheng-Yuan said: “No separation.”—— 
Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là một mạch suối 
Hương Lâm?” Sư đáp: “Niệm không gián 
đoạn.” 

*  When Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Lin 
was about to die, he bade farewell to an 
official named Song-Kong-Tang, saying: “lÏm 
going on a pilprimmage.” But a different 
official said: ““That monk 1s crazy. Whereˆs he 
going on a pilgrimage when he”s eighty years 
old?” But Song replied: “When a venerable 
master øoes on a pilprimage, he goes or 
abides freely.” Cheng-Yuan addressed the 
monks: “For forty years l”ve hammered out a 
single piece.” When he finished speaking 
these words he passed away—Năm 987, sư 
sắp thị tịch, đến từ biệt Tri Phủ Tống Công 
Đang, nói: “Lão Tăng đi hành khất.” Nhưng 
một viên quan khác nói: “Tăng nây bị cuồng 
phong tám mươi tám năm đi hành khất trong 
ấy.'” Đang thưa: “Đại thiện tri thức đi ở tự 
do.” Trở về, sư bảo chúng: “Lão Tăng 40 
năm mới dập thành một mảnh.” Nói xong sư 
thị tịch. 

Chenresi: Nhìn với đôi mắt sáng, hình thức Quán 

Thế Âm của Tây Tạng—Looking with clear eyes, 

a form of Avalokitesvara In Tibet. 

Cherish (v): Yêu thương—Có cảm tình. 

Cherishing nothing: Cherishng none—Tâm 

tánh bình đẳng, xả bỏ ghét thương—See Seven 

riddances. 

Chetasika (skt&p): Cetasika (skt&p)—Factors of 

mind or consciousness, the mental concomitants 

simulfaneously  arising 
consciousness and conditioned by i—Các nhân tố 
trí tuệ hay tâm linh, những hiện tượng tâm thần 
kêểm theo sự xuất hiện mỗi trạng thái ý thức và bị 

ý thức qui định. 

Chỉ (ap): Inana (skÐ——Knowing—Wisdom— 

Trí -Knowledge, especially the higher 


connected —. with a 


734 


knowledge derived from meditatlon—Trí đạt 

được qua thiền định. 

Chỉ-Chỉng Master: Tế Chính Bổn Giác—Name 

of a disciple of Most Venerable Tế Lịch Chính 

Văn. He was a royal-recognized monk of Thiên 

Mụ and headmonk of Quốc Ân temple. In 1837, 

he started to rebuild Quốc Ân temple on a large 

scale. Then in 1842, he and the new headmonk of 

Quốc Ân temple were granted 500 ounces of 

silver from king Thiệu Trị to accomplish the 

reconstruction of the temple. His whereabout and 
when he passed away were unknown—Tên của 
một đệ tử của Hòa Thượng Tế Lịch Chính Văn. 

Ngài là tăng cang chùa Thiên Mụ, đồng thời là 

trú trì chùa Quốc Ân. Năm 1837, Hòa Thượng đã 

tiến hành công cuộc trùng tu đại qui mô chùa 

Quốc Ân. Sau đó vào năm 1842, ngài đã cùng với 

Hòa Thượng Liễu Thông Giám Huệ được vua 

Thiệu Trị cấp cho 500 lạng bạc để hoàn tất việc 

trùng tu chùa Quốc Ân. Không ai rõ ngài thị tịch 

vào năm nào và ở đâu. 

Chief (a): Chủ. 

Chieểf among the 

Ananda—Đa văn đệ nhất. 

Chief causes: Hetu-pratyaya (skt——Căn chính— 

Nhân Duyên—See Four sub-causes and Six chief 

causes In the Theory of Causal Relation. 

Chief disciple: Sthavira (skQ—Chief disciple— 

Đại đệ tử (đệ tử lớn hay đệ tử nối pháp). 

(A) See Sthavrra. 

(B) Four great disciples of the Buddha—Bốn đệ 
tử lớn của Đức Phật—See Four great 
disciples of the Buddha. 

Chief disciples of Sakyamuni Buddha: Chief 

diseiples of Sakyamuni Buddha in both the Order 

of Monks and the Order od Nuns—Những đại đệ 
tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cả hai 
giáo đoàn Tăng và NI. 

(@) The Buddha had ten great major disciples in 
the Order of Monks—Đức Phật có mười đệ tử 
lớn trong giáo đoàn Tăng: **See Ten chief 
disciples of SakyamuI. 

I) Monk of long-standing 1s Anna-Kondanna: 
Cao tuổi đạo nhất là A Nhã Kiểu Trần Như. 

2) Monk of great wisdom 1s Sariputra: Đại trí 
tuệ là xá Lợi Phất. 


Buddha's  hearers: 


3) Monk of great psychc pOWers 1s 
Maudgalyayana: Đại thần thông là Mục Kiển 
Liên. 

4) Monk of great austerlty 1s Great Kasyapa: 
Đại khổ hạnh là Đại Ca Diếp. 

5) Monk of divine vision ¡is Anuruddha: Thiên 
nhãn A Na Luật. 

6) Monk of wide knowledge and good behavior 
1s Ananda: Đa văn quảng trí là A Nan. 

7) Monk of good health is Bakkula: Khỏe mạnh 
nhất là Bakkula. 

8) Monk who excels in precep(s 1s Dpali: Thông 
suốt giới luật là U Pa Li. 

9) Monk who 1s great in dharma teaching 1s Puna 

Mantaniputta: Đứng đầu giảng pháp là Phú 

Lâu Na. 

Admonisher of the monks 1s Maha-Kappina: 

Đứng đầu về dạy dỗ chư Tăng là Đại Kiếp 

Tân Na. 

11) Admonisher of the Nuns is Ananda: Đứng đầu 
về dạy dỗ Ni chúng là A Nan Đà. 

12) Good in self-cultivation is Rahula: Đứng đầu 
về tu tập là La Hầu La. 

13) Worthy of offerings is Subbuti: Ứng cúng là 
Tu Bồ Đề. 

14) Excels in guarding the sense-doors 1s Nanda: 
Đứng đầu về hộ trì các căn là Nan Đà. 

15) Monk who has a large assembly of followers 
is Uruvella: Có số đồ chúng đông đảo nhất là 
Ưu Lâu Tần Loa. 

I) The Buddha”s great disciples in the Order of 
Nuns—Những đại đệ tử của Đức Phật trong 
giáo đoàn Ni: 

l) Nun of long sfanding 1s  MahaprajapatI 
Gotami: Đứng đầu về tuổi đạo là Ni trưởng 
Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 

2) Nun of great wisdom 1s Nun Khema: Đứng 
đầu về trí tuệ là Tỳ Kheo Ni Thái Hòa. 

3) Nun of supernatural powers 1s  Nun 
Uppalavanna: Đứng đầu về thần thông là Tỳ 
Kheo Ni Liên Hoa Sắc. 

4) Nun of meditative powers 1s Nun Nanda: 
Đứng đầu về thiền định là Tỳ Kheo Ni Nan 
Đà. 

5) Nun ofdivine vision is Nun Sakula: Đứng đầu 
về thiên nhản là Tỳ Kheo Ni Sakula. 


10 


`=< 


735 


6) Nun of Dharma teacher is Nun Dhammadina: 
Đứng đầu về giảng pháp là Tỳ Kheo Ni 
Dhammadina. 

7) Nun of great supernatural powers 1s Nun 
Bhaddha Kaccana: Đại thần thông là Tỳ 
Kheo Ni Bhaddha Kaccana (mẹ của tôn giả 
Bahula). 

8) Nun who excels in the precep(s is Nun 
Patacara: Xuất sắc về giới luật là Tỳ Kheo Ni 
Patacara. 

(II) Chief Upasakas—Những đại đệ tử tại gia 
nam: 

1) Great alms-giver ¡is Sudatta: Đại bố thí là Tu 
Đạt Cấp Cô Độc —S§ee Anathapindika. 

2) Gieat Cñta — of 
Macchikasanda: Đứng đầu về thuyết pháp là 
Citta tại thành Macchikasanda. 

3) Great In four ways of leading human beings 
to emancipation 1s Hatthaka of Alavi: Đứng 
đầu về Tứ Nhiếp Pháp là Hatthaka ở Alavi. 

4) Great in waltng on the Order 1s Dggata: 
Đứng đầu về hộ trì giáo đoàn là Uggata. 

53) Great in unwavering faith 1s Sura Ambattha: 
Đứng đầu bất thối tín là Sura Ambattha. 

6) Who ¡1s lked by people 1s Jivaka, the 
physician: Được mọi người yêu mến là y sĩ 
Jivaka. 

(IV)Chief Upasikas—Những đại đệ tử tại gia nữ: 

l) Eirst who took refuge In the Buddha's 
teaching is Sujata: Đệ tử nữ tại gia đầu tiên 
là SuJata. 

2) Great waling on the Order 1s  Visaka, 
Migara`s mother: Đứng đầu về hộ trì giáo 
đoàn là Lộc Mẫu. 

3) Who lived In kindliness 1s Samavati: Từ bị 
bậc nhất là Samavati. 

4) Great wide knowledge 1s Khujjuttara: Đứng 
đầu về kiến thức là Khujjuttara. 

5)_ Great meditative powers is Uttara: Đứng đầu 
về thiển định là Uttara. 

6) Great unwavering faith is Katiyani: Đứng đầu 
về bất thối tín là Katiyani. 

Chief of the managing board: Trưởng ban tri 

SỰ. 

Chief monk: Thủ tọa—Lập Tăng Thủ Tọa—The 

learned monk who usually occuplIes the chief seat 

to edify the body of monks. The chief monk or 
director of affairs in a monasfery, next below the 


Dharma-teacher 1s 


abbot, whose office locates on the west side or 
western band of the monastery——Vị Tăng với kiến 
thức uyên thâm, thường có vị thế quan trọng trong 
tự viện trong việc dẫn giáo Tăng thân. Nhà chùa 
chia các dịch Tăng ra làm hai ban, “Đầu Thủ” là 
Vị sư trông coi công việc trong chùa, văn phòng 
nằm về phía tây của tự viện, ngang hàng với “Tri 
Sự” (tri sự là vị Tăng trông coi Đông Ban), chỉ 
dưới quyên trụ trì (các vị Tiền Đường Thủ Tọa, 
và Hậu Đường Thủ Tọa đều là Đầu Thủ). 

Chief monk of affairs: Đầu Thủ—The chief 
monk or director of affairs in a monasftery, nexf 
below the abbot, whose office locates on the west 
side or western band of the monastery—Nhà chùa 
chia các dịch Tăng ra làm hai ban, “Đầu Thủ” là 
Vị sư trông coi công việc trong chùa, văn phòng 
nằm về phía tây của tự viện, ngang hàng với “Tri 
Sự” (tri sự là vị Tăng trông coi Đông Ban), chỉ 
dưới quyên trụ trì (các vị Tiền Đường Thủ Tọa, 
và Hậu Đường Thủ Tọa đều là Đầu Thủ). 

Chief of the organizing board: Trưởng ban tổ 
chức. 

Chief purpose: Chủ ý—Main ¡idea. 

Chief retainers of the Water Deva: Thủy 
Thiên Quyến Thuộc—Placed on his righ—Quyến 
thuộc của Thủy Thiên, bên cánh phải. 

Chief seat: The chief seat in an assembly or in a 
monastery—Thủ tòa (chỗ ngồi chính trong tự viện 
hay pháp hội). 

Chierin (jap): Sư Trí Tuệ Luân (Nhật Bản-thuộc 
trường phái Chân Ngôn). 

Chieu-Thien Temple: Chiêu Thiển Tự—Name 
of a temple, located in Yên Lãng village, Láng 
Thượng quarter, Đống Đa district, about 4 miles 
west Of Hanoi. It is also called Chùa Láng. The 
temple was first built durinng the period of King 
Lý Anh Tông (I138—I175), and has been rebuilt 
many times. The present structure was chosen 
when 1t was rebuilt in the middle of the nineteenth 
century. Besides the Buddha statues, the statues 
of King Lý Nhân Tông and Ch?an Master Từ Đạo 
Hạnh are placed and worshipped In the temple. 
Chiêu Thiển Temple ¡s not only one of the most 
famous sceneries of North Vietnam, but 1t is also a 
beautiful architecture complex. On the gateway 
there 1s a row of four flower-shaped_ pillars made 
of brick, with three elegant, curved up roofs. 


736 


Going through the gateway, one can find front 
yard paved with tiles from Bát Tràng village. At 
the end of the yard is the three-enfrance gate 
where the ocfagonal house was built to worship 
the Holy Personages” statues placed when the 
ceremony of flower offering begins the festival— 
Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc trong làng Yên 
Lãng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, cách 
trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 4 dậm về 
phía tây. Chùa còn gọi là Chùa Láng. Chùa được 
xây từ thời vua Lý Anh Tông (1138-1175), và đã 
được trùng tu nhiều lần. Kiến trúc chùa hiện nay 
là do lần trùng tu vào giữa thế kỷ thứ 19. Trong 
chùa, ngoài các pho tượng Phật, có đặt thờ tượng 
vua Lý Thần Tông và tượng Thiển Sư Từ Đạo 
Hạnh. Chùa chẳng những là một trong những 
danh lam thắng cảnh của miễn Bắc Việt Nam, mà 
còn là một nhóm kiến trúc rất đẹp. Cổng vào là 
một hàng bốn cột hoa kiểu bằng gạch với ba mái 
cong thanh thoát, qua cổng chùa là sân lót gạch 
bát tràng, cuối sân là cổng tam quan, có nhà bát 
giác, nơi đặt tượng Thánh khi làm lễ dâng hoa 
trong những ngày lễ hội. 

Chigi (jap): Trí Khải—See Chih-I. 

Chih-Ch°*an: Chi Sám—Chih-Ch'an or Chỉh- 
Lou-Chia-Ch”an, a sramana who came to China 
from Yueh-Chih around 147 AD and worked at 
translatons ti 186 AD at Loyang—Chi Sám hay 
Chi Lô Ca Sám, một vị sa môn xứ Nguyệt Chi, 
đến Lạc Dương, Trung Quốc vào khoảng năm 147 
sau Tây Lịch để làm công việc dịch thuật cho đến 
năm I86 sau Tây Lịch. 

Chih-Chien: Chi Khiêm—Name of a Yueh-Chih 
monk who said to have come to Loyang at the end 
of the Han dynasty and under the Wei; tall, dark, 
emaciated, with lipht brown eyes, very learned 
and wise—Chi Khiêm là tên của một vị sa môn 
xứ Nguyệt Chi, đến Lạc Dương vào cuối đời nhà 
Hán, sư người cao, mảnh khảnh, da ngâm đen, 
mắt nâu, uyên bác và khôn ngoan. 

Chỉh-Huang: Thiền sư Trí Hoàng—Zen master 
Chih-Huang—According to Zen master D.T. 
Suzuki In the Essays in Buddhism, Book I, Chih- 
Huang was an adept in meditation, which he 
studied under the fifth patrlarch. After twenty 
years of meditation he thought he well understood 
the purport of meditation or samadhi. Hsuan-Ts`e, 
learnng his attainment, visited him, and said: 


“What are you doing there?” Chih-Huang said: “] 
am entering Into a samadhi.” Hsuan-Ts'e said: 
“You speak of entering, but how do you enfer 1nto 
samadh with a thoughful mind or with a 
thoughtless mind? If you say with a thoughtless 
mind, all non-sentient beings such as planfs or 
bricks could attain samadhi. If you say with a 
thoughtful mind, all sentient beings could attain 
1t.” Chih-Huang said: “When Ï enter into samadhI, 
l am not conscious of either being thougphtful or 
being thouphtless.” Hsuan-Ts”e said: “Tf you are 
conscIous of neither, you are right in samadhi all 
the time; why you then talk at all of entering Into 
1t or coming out of 1t? If, however, there 1s realy 
entering or coming out, 1t 1s not Great Samadhi.” 
Chih-Huang did not know how to answer. After a 
while he asked who was Hsuan-Ts°e”s teacher 
and what was his understanding of samadhi. 
Hsuen-Ts°e said: “Hui-Neng 1s my teacher, and 
according to him, the ultimate truth lies mystically 
serene and perfectly quiet; substance and function 
are not to be separated, they are of one Suchness. 
The five skandhas are empty In their nature, and 
the six sense-objJects have no reality. The truth 
knows of neither entering nor going out, neither 
being tranquil nor disturbed. Dhyana in essence 
has no fixed abode. Without ataching yourself to 
an abode, be serene 1n dhyana. Dhyana essence 1s 
birthless; without attaching yourself to the 
thought of birth and death, thinking in dhyana. 
Have your mind like unfo space and yet have no 
thoupht of space.” Thus learnng the sixth 
patriarch's view on samadhi or dhyana, Chih- 
Huang came to the master himself and asked to be 
further enliphtened. The patrlarch said: “What 
Hsuan-Ts”e told you 1s true. Have your mind like 
unto space and entertain in It no thought of 
emptiness. Then the truth will have 1ts full actIvity 
unimpeded. Every movement of yours will come 
out of an innocent heart, and the ipgnorant and the 
wise will have an equal treatment In your hands. 
SubJect and object will lose their distinction, and 
essence and appearance will be of one suchness. 
When a world of absolute oneness Is thus 
realized, you have attained to eternal samadhi.”— 
Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
L Thiền sư Trí Hoàng, chuyên học ngồi thiển với 
Ngũ Tổ. Sau hai mươi năm ngồi tịnh trong am, 


737 


ông tự coi như được chánh định. Học trò của Huệ 
Năng là Huyền Sách nghe tiếng đồn bèn tìm đến 
thảo am, hỏi: “Ông ngồi làm gì đây?” Trí Hoàng 
đáp: “Nhập định.” Huyễn Sách hỏi: “Ông nói ông 
nhập định, vậy ông hữu tâm mà nhập? Hay vô 
tâm mà nhập? Nếu là vô tâm thì tất cả thế giới 
vô tình như cổ cây ngói gạch đều có thể nhập 
định hết thảy. Bằng hữu tâm mà nhập thì mọi 
giống hữu tình, hàm linh có ý thức, đều cũng định 
được.” Trí Hoàng nói: “Trong khi tôi nhập định thì 
không biết là hữu tâm hoặc vô tâm.” Huyền Sách 
lại nói: “Nếu ông không biết là hữu tâm hoặc vô 
tâm thì lúc nào cũng là định, sao còn gọi là “xuất 
nhập.` Nếu có xuất nhập thì chẳng phải là đại 
định.” Trí Hoàng không đáp, lát sau hỏi: “Thầy 
của ông là ai?” Huyền Sách nói: “Thây tôi là Lục 
Tổ ở Tào Khê.” Trí Hoàng lại hỏi: “Lục Tổ dạy 
thế nào về Thiển định?” Huyền Sách thưa: “Thầy 
tôi nói rằng Thiển vốn lặng im mà huyền diệu 
(diệu trạm), vắng lặng mà tròn đây (viên tịch), 
thể và dụng đều như như, chẳng xuất chẳng nhập, 
chẳng định chẳng loạn. Thiền tánh không có chỗ 
trụ, chớ trụ ở chỗ vắng lặng của Thiển. Thiền 
tánh chẳng sanh, chớ đâm nghĩ về sự sanh diêt 
của Thiền. Tâm như hư không, nhưng đừng có suy 
lường về hư không.” Trí Hoàng nghe vậy bèn đến 
yết kiến Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: “Ông là ai?” Trí 
Hoàng trình hết mọi việc. Tổ nói: “Đúng như lời 
của Huyễn Sách nói, ông cứ để tâm ông tự nhiên 
như hư không, mà vẫn không một kiến giải nào 
về cái không ấy, thì tâm sẽ ứng dụng tự do, không 
vướng mắc, dầu làm gì, động hay tịnh, vẫn là vô 
tâm, và đó là lúc phàm hay Thánh đều quên hết, 
năng (chủ) và sở (khách) đều dứt trọn, tánh và 
tướng đều như như, tức là không lúc nào chẳng là 
định vậy.” 

Chỉh-I: Thiên Thai Trí Khải Đại Sư—Chih-[I, one 
of the most famous monks 
philosophers of Chinese T”ien-T”ai school who 
was the main student of Hui-Ssu (515-476), and 1s 
considered the third patriarch of T”1en-T”ai school, 
but In reality, he was the founder of the school. 
His real name was Ch'ên-Te-An. He was born 
around 538 A.D. and died around 597 A.D. at 
SIXty years Of aøe. After he died he was given the 
honorable tile “Chih-Che” or “Master of 
Wisdom.” He was a natIve of Ying-Chˆuan in An- 
Hui, became a neophyte at seven, was fully 


and influential 


ordained at 20. At first, he was a follower of Hui- 
Su, and received special Instrucion in the 
meditation of the Lotus. In 575, at the age of 38, 
he and his pupils went to the T”1en-T”ai mountain 
1n Chekiang, where he founded his famous school 
on the Lotus Sutra which he viewed as containing 
the complete gøospel of the Buddha (the essence 
of the Buddhist doctrines). Here he found an old 
scholar, Ting-Kuang who had come there some 
forty years ago. He welcomed Chi-[ and gave 
1nstructions in all branches of Buddhist learning. 
Chih-[I lived on the mountain for nine years and 
built the great monastery called Kuo-Ch'ing. He 
was greatly honored by the name “Great Master 
of T”ien-I”ai. The Emperor Sui Yang-TI, who 
was then the Governor-General of Yang-Chou, 
gave him the title of “Chih-Chê,` a Man of Great 
Wisdom. As regard the superiorifty of his personal 
character and the depth of his learning, he stands 
high above all the rest of the Buddhist scholars of 
China. In his power of orgainzatlon of Buddhist 
doctrine of training of Buddhist students, no one 
will ever measure up to him. The final completion 
of the TPien-T”ai School ¡is due to him, and, 
therefore, he 1s honored as the first patriarch of 
the school, though he was actually the third 
patriarch In the lineage of learning of the T”ien- 
Tai In addition, 
meditation master, he wrote a number of 
influential works on meditative practice, including 
the “Great Calming and Insightf” which focused on 
the practices of stabilizing meditation (samatha) 


doctrine. renowned as a 


and analytical meditation (vipasyana). Later, the 
Transmissions of the Lamp mentioned him as 
“Adepts in Zen but not appearing In the world, 
though well-known at the time.” This applies to 
some monk who does not occupy any recognized 
position In an officially registered monastery. The 
Tien-T°ai followers obJect to see their Father 
Chi-I mentioned in the Transmissions of the Lamp 
as “Adeptfs in Zen but not appearing in the world, 
though well-known at the time.” But according to 
Zen master D.T. Suzuki in the Essays In Zen 
Buddhism, Book I, the point of view from the 
Transmissions of the Lamp 1s Justifiable for the 
reason that the T”1en-T”aI except 1ts metaphysics, 
1s another current of Zen started independently of 
the line of Bodhidharma, and If this were allowed 


738 


to take a more practical course of development 1t 
should surely have resulted in Zen as we have 1t 
now. But 1s metaphysical side came to be 
emphasized at the expense of the practical, and 
for this reason the T”ien-T”ai philosophers were 
ever at war with the Zen, especially with the 
ultra-lefÃ© wing whích was nmmflexible ¡in 
denouncing an appeal to ratiocination and literary 
discoursing and sutra-learning. T”len-Ïl”al 1s a 
Varlaton of Zen and 1s first promulgators may 
Justly be classed as Zen masfers, though not of the 
pedigree to which belong Shih-T”ou, Yueh-Shan, 
Ma-Tsu, and Lin-Chi, etc—Trí Khải , một trong 
những nhà sư nổi tiếng và triết gia có ảnh hưởng 
lớn của Thiền phái Thiên Thai, ông là đại đệ tử 
của Ngài Huệ Tư và được coi như là tổ thứ ba của 
tông phái này, nhưng trên thực tế, ông mới là 
người khai sơn ra tông phái nổi tiếng này. Người 
ta còn gọi ông là Trí Giả hay Thiên Thai Đại Sư. 
Tên thật của ông là Trần Đức An, sanh năm 538 
và thị tịch năm 597 sau Tây Lịch. Sau khi ông thị 
tịch ông được ban tước hiệu “Trí Giả Đại Sư.” 
Quê ông ở Dĩnh Xuyên thuộc An Hội, làm tiểu 
năm 7 tuổi, và thọ cụ túc giới năm 20 tuổi. Thoạt 
tiên ông làm đệ tử ngài Huệ Tư, và được dạy 
riêng về pháp tu quán của Kinh Pháp Hoa. Đến 
năm 575, tức vào khoảng tuổi 38, ông cùng đệ tử 
đến núi Thiên Thai và sáng lập ra tông phái 
Thiên Thai nổi tiếng, giáo thuyết của tông phái 
nầy dựa trên Kinh Pháp Hoa. Tại đây ông gặp 
một kỳ túc, Định Quang, đã đến đây khoảng 40 
năm về trước. Vị nầy tiếp nhận Trí Khải và dạy 
cho ông tất cả những ngành học thuật của Phật 
giáo. Trí Khải cư ngụ trên núi nầy suốt chín năm 
và thiết lập ở đây một đại Tăng viện gọi là Quốc 
Thanh Tự. Ông thường được tôn hiệu là Thiên 
Thai Đại Sư. Tùy Dạng Đế, bấy giờ làm Tổng 
Quản đất Dương Châu, phong cho đại sư tước 
hiệu là Trí Giả. Bởi sự nổi bật về nhân cách và sự 
thâm trầm về sở học của mình, ông đạt địa vị cao 
nhất trong tất cả những học giả Phật giáo Trung 
Hoa đương thời. Về khả năng tổ chức học thuyết 
Phật giáo và dạy dỗ những người học Phật, chưa 
ai sánh ngang bằng ông nổi. Sự kiện toàn của 
tông Thiên Thai là do ở ông, và vì vậy ông được 
xưng tụng như là tổ thứ nhất của tông nầy, dù thực 
sự ông chỉ là vị Tổ thứ ba trong thể hệ giáo học 
của học thuyết Thiên Thai. Ngoài ra, là một thiển 


sư nổi tiếng, ông còn viết một số tác phẩm có ảnh 
hưởng lớn trong việc thực tập thiền quán, như bộ 
“Ma Ha Chỉ Quán” tập trung vào việc thiển tĩnh 
lặng và thiển quán. Về sau, Truyền Đăng Lục gán 
cho ngài Trí Khải dưới danh mục “Thiển môn đạt 
giả tuy bất xuất thế, hữu danh ư thời giả” nghĩa là 
những người đã đạt ngộ ở cửa Thiển tuy chẳng 
xuất thế nhưng có danh tiếng đương thời. Các 
môn đồ phái Thiên Thai phản đối việc nầy, nhưng 
theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
L thì quan niệm của Truyền Đăng Lục là hợp lý, 
vì lẽ nếu bỏ phần huyễển đàm luận diệu thì tông 
Thiên Thai là một dòng khác của đạo Thiền, một 
dòng phát triển độc lập với Thiền của Tổ Sư Đạt 
Ma, nhưng nếu khéo phát huy một cách thực tiễn 
hơn chắc chắn sẽ qui thúc ở Thiển như dưới hình 
thức hiện có. Rất tiếc, khía cạnh huyền học được 
khai thác một cách quá đáng, lấn qua phần thực 
tiễn nên các đạo sĩ Thiên Thai luôn luôn gây 
chiến với Thiển, nhất là với cánh Thiển cực tả 
thường cương quyết tố cáo cố tật của các ngài 
thích hý luận biện giải theo từ chương, hay khảo 
kinh điển. Tuy nhiên, dầu sao Thiên Thai cũng là 
một biến thể của Thiền, và chư Tổ khai sáng ra 
tông ấy có thể xứng đáng xếp vào hàng Thiên sư, 
mặc dầu các ngài không cùng pháp hệ với Thạch 
Đầu, Dược Sơn, Mã Tổ, và Lâm Tế, vân vân. 

Chih-Kuan: Chỉ Quán —A Chinese translation 
of the Sanskrit terms “Samatha” and “Vipasyana.” 
The former refers to stabilizing meditation 
designed to develop the ability to maintain focus 
on one”s medifative object, and the latter refers to 
analytical mediaton ¡in which one directly 
perceives the emptiness (sunyata) of the obJect, 
and by extension all phenomena. This practice 1s 
particularly Important In the Tien-T”ai school, 
which was systematized by Chih-I, who wrote one 
of the most ¡nfluential meditation manuals of 
Chinese Buddhism, the Great Calming and Insight 
(Ma Ha Chỉ Quán), in which he outlined a path of 
practice that begins with cultivation of morality 
and leads to perceiving all phenomena directly as 
empty of Inherent existence—Từ ngữ Trung Hoa 
dịch ra từ thuật ngữ “Samatha” và “Vipasyana” 
của Bắc Phạn. “Chỉ” gán cho thiển ổn định nhằm 
phát triển khả năng duy trì tập trung vào một đối 
tượng, còn “Quán” gán cho Thiển phân tích trong 
đó hành giả trực nhận tánh không của đối tượng, 


739 


và bằng cách mở rộng sự trực nhận này đến mọi 
hiện tượng. Sự tu tập này đặc biệt quan trọng 
trong tông Thiên Thai, được Trí Nghĩa hệ thống 
hóa, chính ông đã viết những sách chỉ nam có ảnh 
hưởng trong Phật Giáo Trung Hoa, như bộ Ma Ha 
Chỉ Quán, trong đó ông vạch ra con đường tu tập 
bắt đầu bằng tu giới và dẫn đến trực nhận tánh 
không trong sự hiện hữu của mọi hiện tượng 
Chih-Lang: Chi Lang—Chih-Lang, formerly a 
polite term for a monk, said to have arisen from 
the fame of the three chih of the Wei dynasty, 
Ch¡ih-Ch”ien, Chih Ch'an and Chih Liang—Tên 
gọi xưa kia của các vị Tăng, người ta nói tên nầy 
bắt nguôn từ “Tam Chỉ” thời nhà Ngụy là Chi 
Khiêm, Chi Sám và Chi Lượng. 

Chỉh-Li: Name of a famous tenth-century monk 
of the Sung dynasty, Ssu-Ming, so called after the 
name of his monastery, a follower of the T”ien- 
Tai school—Tri Lễ tức ngài Pháp Trí Tôn giả, 
một danh Tăng vào thế kỷ thứ mười đời Tống. 
Người đời sau gọi ngài là đại sư Tứ Minh (tên của 
tự viện nơi ngài trụ trì). Sư là một đệ tử của tông 
Thiên Thai. 

Chỉho (jap): Sư Trí Phụng (Nhật Bản). 
Chỉh-Tun: Trí Đôn 314-366—One of the most 
1mporfant monks of the fourth century and founder 
of the so-called Prajna school of early Chinese 
Buddhism, the school of Appearance As Such. 
Ch¡ih-Tun was the first to Interpret “li,” a central 
notion 1n Chinese philosophy. According to the 
classical view, “l” means the cosmic order; 
however, Ch¡ih-Tun, saw “li” the supreme truth, 
the ultimate principle, or “suchness” (tathata). 
This meaning for “lí” was adopted by other 
schools in the course of the development of 
Buddhism in China. Chih-Tun was also known as 
a student of Chuang-Tzu and enjoyed great 
popularity 1n Taoist circles—Một trong những 
thiển sư chính của Phật giáo Trung Quốc vào thế 
kỷ thứ tư. Ông sáng lập ra phái Bát Nhã của Phật 
Giáo Nguyên Thủy Trung Quốc. Trí Đôn là người 
đầu tiên đã đưa ra lý giải mới về một trong những 
khái niệm trung tâm triết học của Trung Quốc là 
“Lý.” Theo truyền thống, lý chỉ trật tự vũ trụ, 
nhưng Trí Đôn lý giải ngược lại, như là chân lý 
cao nhất, hay nguyên lý cuối cùng, hay chân tính. 
Định nghĩa nầy về sau được các trường phái Phật 


giáo thừa nhận. Trí Đôn còn rất nổi tiếng là đệ tử 
am hiểu sâu sắc về Trang Tử và Đạo giáo. 
Chikdha (skt): Trịch Chỉ Đa The modern 
Chitor, or Chittore, in Central India—Vùng đất 
mà bây giờ là Chitor hay Chittore, thuộc miễn 
Trung Ấn. 
Chiken (jap): Prajna (skt) Real wisdom——True 
or transcendental wisdom—Tri kiến (trí tuệ siêu 
việt). 
Chiken?in (ap): Ấn Trí Quyền (của Đức Đại 
Nhật Như La). 
Chiko (jap): Jnanaprabha (skt)—Trí Quang—See 
Jnanaprabha. 
Chikugo (jap): Xứ Trúc Hậu (Nhật Bản). 
Child (n): Đứa trẻ. 
Chid of the Dharma: Pháp tử—Child of the 
Dharma or Dharma Successor—One who makes 
his living by following Buddhism——A Zen disciple 
the degree of 
enliphtenment as his master and been given 
permission to carry on his line of teaching. A 
Dharma-Sucessor may be a layman or laywoman. 
Hui-Neng, the Sixth Patrlarch, was a layman when 
he received the seal of transmission from the Fifth 
Patriarch —Người đắc pháp hay một môn đệ nhà 
Thiển đã đạt đến cùng một mức độ giác ngộ như 
Thầy và đã được Thầy cho phép thực hiện việc 
truyền bá giáo lý của Thầy. Người đắc pháp có 
thể là một cư sĩ dù nam hay nữ. Luc Tổ Huệ Năng 
cũng là một cư sĩ khi ông nhận ấn chứng từ Ngũ 
Tổ (Hoàng Nhẫn). 
Chỉld molestation: Quấy nhiễu tình dục nơi trẻ 
em—Child molestation 1s a grave sin and 1s 
strictly advised against because 1t harms the child 
emotionally and mentally—Quấy nhiễu tình dục 
nơi trẻ em là một trọng tội và bị nghiêm cấm vì 
nó sẽ gây nên những thương tổn tâm lý và tình 
cảm nơi trẻ. 
Chỉild-nature of simplicity: Đồng Chân—A 
term for a monk, who should have the simple 
nature of a chid—Từ để gọi các vị Sa Di, bản 
tánh đơn giản như trẻ con. 
Children (n): Trẻ (plural). 
Children of Buddha: Con Phật —Children of 
Buddha are those—Con Phật là những người. 
l) Those who keep his Dharma: Hộ trì Chánh 
Pháp. 


who  has reached same 


740 


2) Practise his teachings: Thực hành những lời 
dạy dỗ của Ngài. 

3) Pass them (these teachings) on to pOS(€rIty: 
Đem truyễn lại cho đàn hậu bối những giáo 
pháp ấy. 

Children”s Game: Trò chơi của trẻ con. 

Childrenˆ?s rebirth to claim the past debts: 

Đồi nợ đời trước mà cha mẹ đã thiếu mình bằng 

cách sanh vào làm con—See Four causes children 

are born. 

Chỉlliness 

Apathy. 

Chime (n): Tiếng rung lặp đi lặp lại của gió. 

Chimera: Utopia—Fantasy—Wild fancy—Ảo 

tưởng. 

China: Đông Độ—Trung quốc—Eastern Lands. 


(n): 


Lãnh đạm —lIndifference— 


China-Bhukti: Name of an ancient kingdom in 
northern India. This place was selected by 
Emperor Kamiska for the residence of his Chinese 
hostages. According to Hsuan-Tsang In the 
Records of the Western Lands, the king always 
gave good treatment to his Chinese guests. Also 
according to Hsuan-Tsang, there were about I0 
monasteries there, but he did not mention the 
number of monks nor their sects. There was 
another monastery known as Tosasana (pleasure- 
giving seat), in which dwelt the famous sastra- 
master Vinitaprabha, who wrote commenfaries on 
the Abhidharma Hsuan-Tsang himself 
stayed In this monastery with the sastra-master for 
14 months to study the Abhidharma treatilses— 
Tên của một vương quốc cổ ở miến Bắc Ấn Độ. 
Nơi này được vua Ca Nị Sắc Ca chọn làm nơi trú 
ngụ cho các vị khách Trung Hoa của ông. Theo 
ngài Huyền Trang trong Tây Vực Ký, nhà vua 
luôn trọng đãi những khách người Hoa của ông. 
Cũng theo Huyền Trang, tại đây có trên 10 ngôi 
tự viện, nhưng ngài không nói về số lượng chư 
Tăng cũng như trường phái của họ. Có một ngôi 
tự viện khác tên là Tosasana (Hỷ Thí Tọa), trong 
đó có một vị Luận sư nổi tiếng về Luận tên 
Vinitaprabha trụ trì. Chính Huyễn Trang đã lưu lại 
đây với vị Luận sư này 14 tháng để nghiên cứu 
những tạng Luận. 

Chỉndati (skt): 

1) To discriminate: Nhận rõ. 

2) To distinguish: Phân biệt. 


texfs. 


Chinese Buddhism: Phật giáo Trung Hoa. 

(D An overview of the Chinese Buddhism—Tổng 
quan về Phật giáo Trung Hoa: China ¡is a 
country in which Buddhism found 1ts way In 
the first century during the Han emperor 
Ming (58-75), when he saw by chance a 
sfatue of a “golden man,” 
mandarins informed him was a foreign deIty 
call Buddha. He reportedly sent emissaries to 
northern India, and they returned three years 
later, accompanied by Buddhist monks. The 
king subsequently bullt Pai-Ma-Ssu (White 
Horse Monastery) in Lo-Yang to house them; 
however, there ¡is no historical evidence to 
support this síory.. Some others said that a 
prince from the area of modern Chiang-Tsi 
provinnce practced Buddhist rituals and 
supported Buddhism from 65 to 100 in the 
first century A.D. According to Prof. P.V, 
Bapat in The Twenty-FIve Hundred Years of 
Buddhism, early in the first centruy A.D,, 
Chinese influence in Central Asia Increased. 
Many of the oasis kingdoms of the rehion had 
Buddhist establishments, and missionaries, 
mainly Parthians, Kushans, Sogdians, and 
even Indians, began to arrive in China during 
that time. Thus the question of “China 
received Buddhism from the nomadic tribes 


which one of his 


of Eastern Turkestan towards the end of the 
first century B.C.” 1s obvious. In 148 A.D., 
An-Shih-Kao, a Parthian monk went to Lo- 
Yang, China where he established the first 
center for translation of Buddhist texts and he 
was the first to translate Buddhist scriptures 
into Chinese. During almost thirty years of 
activty in China, he and his assoclates 
30 sutras, mainly 
meditation theory and practice. He also 
founded the Dhyana school, an early Chinese 
Buddhism. Despite all his efforts, It appears 
that Buddhism 1n China at this time was 
viewed as an exotic foreign relipion and had 
litle Impact among Indigenous Chinese. Long 
him, sects  arose which 
elaborated aspects of Buddha's 
Dharma In preference to others under the 
influence of Taoism, Confucianism, and other 
forms of Chinese culture. Others followed, 


translated  over on 


after Various 


cerfain 


741 


and by the end of the Han dynasty (25-220 
A.D.) a significant number of Buddhist text 
books had been translated into Chinese. The 
history of Buddhist activities in China covers 
about 1,200 years, from 67 to 1,271 A.D., and 
1s practically Identical with the history of 
Chinese translation of Buddhist scriptures. 
Durinng those years about 173 Indian and 
Chinese monks devoted themselves to the 
laborious work of translation, and the result 
was the great literature of Chinese Tripitaka. 
Beginnng of the early fourteenth century, 
internal Ð weakness allowed non-Chinese 
1nvaders to penetrate the Chinese heartland, 
and in 311 the capital was sacked, forcing the 
emperor to flee south of the Yangtze RIver. 
During this time Buddhism appears to have 
inroads among both the educated arIstocracy 
and the masses. The former group was 
attracted by Buddhism”s extensive canon, Ifs 
medifation lieratre whích taugh(t the 
posstIbility of cultivating advanced sfates of 
conciousness, and 1s hiphly developed 
philosophical systems. The masses were 
attracted by Buddhism”s pantheon of Buddhas 
and Bodhisattvas, as well as by textsteachings 
that laypeople could follow the path and 
atfain better rebirths or even final salvation. 
By the fourth century significant numbers of 
Chinese had adopted Buddhism, and there 
were a report( I,700 temples and 80,000 
monks and nuns by 400 A.D. in the northern 
part of the countries. During the reilgn of 
Emperor Wu of the Liang dynasty (502-549), 
Buddhism enjoyed royal patronage, and the 
emperor reportedly took layman's  vows, 
commented on Buddhist scriptures, and 
banned Taoism. The most significant event of 
this time for Buddhism was the arrival im 
China of Kuchean monk Kumarajiva (344- 
413), who translated a number of influential 
texts and Introduced the Indian Madhyamaka 
traditon to China. During the next few 
centuriles, a number of schools arose, 
includng the San-Lun, founded by 
Kumarajiva; the Chu-She, founded by 
Paramartha; Fa-Hsiang, founded by Hsuan- 
Tsang; teh T”ien-T”ai, founded by Hui-Ssu, 


and the Hua-Yen, founded by Tu-Shun. In 
addition to these scholastic traditlons, the 
Chan school, whose founding 1s credited to 
Bodhidharma, and Ch”ing-T”u Tsung, founded 
by Tan-Luan were established. Despite 
periods of anti-Buddhist persecution 1n 452- 
466, and 452-578, Buddhism experienced 
steady growth. It reached 1ís apogee during 
the Sui and Tang dynasties (589-906), during 
which 1t came to permeate every straftum of 
Chinese society. It also lavishly patronized by 
the aristocracy, which led to laxiy and 
coruption within the sampha. This 
precipiated a massive persecution of 
Buddhism In 845, during which more than 
40,000 temples were destroyed, and 260, 500 
monks and nuns were forced to return to lay 
líe. During the Tsung (960-1279), Ming 
dynasty (1368-1644), and Chỉing dynasty 
(1644-1912), Confuciansm became the 
dominant ¡mntellectual force 1n the country. 
Although there was still a large number of 
Buddhist monks, nuns, and monasteries, and 
Buddhism remained strong among the people, 
during this period of time, Chinese Buddhism 
degenerated. Unuil the late nineteenth and 
early twen(ieth centuries, there were some 
atemptfs to revive Buddhism in China, but 
these efforts ended with the ascension to 
power of the Commumsts in 1949. The 
Communist government destroyed a lot of 
religIous sites throughout the country and 
forced a lot of monks and nuns to return to lay 
life. The persecution was most severe during 
the “Cultural Revoluton” of the 1960s and 
early 1970s, and until today religion 1s still 
tiphtly restricted. All religious organizations 
are sfricfly under government confrol, no 
exception. At this time, all religious acfIvifies 
1n China are offen confñned to the 
performance of colorful rituals that attract 
fOurIsts for economy reason; however, at the 
same time, Buddhism in Taiwan and Hong 
Kong continues to thrive and blossom——Trung 
Quốc là xứ sở mà Phật giáo đã tìm đường 
đến vào thế kỷ đầu Tây Lịch trong thời Hán 
Minh Đế (58-75), khi ông tình cờ nhìn thấy 
một cái tượng “người vàng” và được một 


742 


trong các quan trong triều cho ông biết rằng 
đó là tượng của một vị thần nước ngoài được 
gọi là “Phật.” Sau đó ông đã gửi nhiều mật 
sứ đến miền Bắc Ấn, ba năm sau đó thì các 
mật sứ trở về cùng với những nhà sư. Nhà 
vua cho xây Bạch Mã Tự trong thành Lạc 
Dương, tuy nhiên, không có chứng tích nào 
chứng tỏ về những sự kiện lịch sử này là có 
thật. Vài người khác cho rằng có một vị 
hoàng tử Trung Hoa ở vùng mà bây giờ 
thuộc tỉnh Giang Tây đã tu tập theo nghi thức 
Phật giáo và yểm trợ Tăng già từ những năm 
65-100 đầu Tây lịch. Theo Giáo sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, trong những năm đầu thế kỷ thứ nhất 
sau Tây lịch, ảnh hưởng của Trung Hoa trên 
các nước Trung Á gia tăng. Nhiều vương 
quốc ốc đảo trong vùng có sự thiết lập của 
Phật giáo và đoàn truyễển giáo, chủ yếu là 
các dân tộc Parthians, Kushans, Sogdians, và 
ngay cả người Ấn Độ bắt đầu đi đến Trung 
Hoa vào thời đó. Do đó vấn để Trung Hoa đã 
tiếp nhận đạo Phật từ những bộ tộc du mục 
của miền Đông Turkestan vào cuối thế kỷ 
thứ nhất trước Tây Lịch là chuyện hiển nhiên. 
Năm 148 sau Tây lịch, An Thế Cao, vị sư xứ 
Parthie đã từng đến thành Lạc Dương, Trung 
quốc vào khoảng năm 148 sau Tây Lịch, tại 
đây ông thiết lập trung tâm dịch thuật kinh 
điển Phật giáo đầu tiên và cũng là người đầu 
tiên dịch kinh điển Phật giáo ra Hán tự. Trong 
suốt thời gian gần ba mươi năm hoằng pháp 
tại Trung Hoa, ông và các cộng sự đã dịch 
trên 30 bộ kinh, chủ yếu là giáo lý và thiển 
tập. Ông cũng chính là người đã lập ra trường 
phái Thiền Na, một trường phái sớm nhất của 
Phật giáo Trung quốc. Sau ông rất lâu, nhiều 
tông phái khác nhau đã định chế kỷ càng một 
số hình thái Phật pháp thích hợp dưới những 
ảnh hưởng của Lão Giáo, Khổng Giáo, và 
các hình thái văn hóa khác của Trung Hoa. 
Những người đi sau khác theo chân ông, và 
đến cuối đời nhà Hán (25-220 A.D.) một số 
đáng kể kinh điển đã được dịch ra Hán văn. 
Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Trung Hoa 
bao quát trong khoảng 1.200 năm từ năm 67 
đến 1.271 sau Tây Lịch, và trên thực tế, được 
đồng nhất với lịch sự phiên dịch Phật điển 


qI) 


l) 
2) 
3) 


4) 


Trung Hoa. Trong khoảng thời gian nầy có 
khoảng I73 vị sư Ấn Độ và Trung Hoa đã 
dâng hiến trọn đời cho công cuộc phiên dịch, 
và kết quả là bộ Hán Tạng vẫn còn lưu 
truyền cho đến hôm nay. Bắc đầu thế kỷ thứ 
tư, nội tình suy yếu khiến cho những người 
ngoại chủng xâm lăng vùng trung nguyên của 
Trung Quốc, và năm 311 thủ đô bị cướp phá, 
buộc nhà vua phải chạy trốn về phía Nam 
sông Dương Tử. Trong thời gian này, đạo 
Phật có vẻ như là xâm nhập cả hai thành 
phần quý tộc có học thức và thành phần bình 
dân. Nhóm quý tộc bị lôi cuốn bởi những 
giáo điển thâm sâu của Phật giáo, kinh điển 
về Thiền học, dạy khả năng tu tập tâm thức, 
và phát triển cao hệ thống triết lý. 

An overview of chief sects in China In 
current tine—Tổng quan về những tông phái 
chính ở Trung Quốc hiện nay: 

TienTai Sect: Thiên Thai Tông—See 
T1en-T”ai and T”ien-T”ai School in China. 
The Pure Land Sect: Tịnh Độ Tông—See 
Pure Land. 

The Zen Sect (Ch'an): Thiền Tông—See Zen 
and Sudden-enlightened meditation. 

Shingon Sect or Esoteric Sect: Chân Tông—— 
Chân Ngôn Tông hay Mật Giáo—See 
Esoteric method. 


(HD Foundation and completion of Buddhist sects 


(A) 


l) 


in China: Sự thành lập và hoàn thành các 
tông phái Trung Hoa—According 
Professor Junjiro Takakusu in The Essentials 
of Buddhist Philosophy, and Chief Buddhist 
Sectfs, there were l4 sects founded ¡in China, 
but only eipht of them completed—Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học và Những Tông Phái Phật Giáo, có 
14 tông phái chính được thành lập tại Trung 
Quốc, nhưng chỉ có tám tông phái được hoàn 
thành mà thôi. 

Foundation period, before Sui and Tang 
dynastes from 67 to 58I A.D.—Thời kỳ 
thành lập trước đời nhà Tùy và nhà Đường từ 
nằm 67 đến năm 581 A.D. 

Western Tsin Dynasty (265-317 A.D.): Thời 
Tây Tấn (khoảng từ những năm 265 đến 317 
sau Tây Lịch)— The doctrine of Abhidharma 
sect was based on the Abhidharma Sastra 


{O 





2) 


a) 


b) 


3) 


743 


translated by Sanghadeva from 383 to 390 
A.D. This the 
Himnayana and the Formalistic—Tỳ Đàm 
Tông (Pi-T?an Tsung): Abhidharma (skt). 
Giáo lý của Tỳ Đàm Tông căn cứ trên bộ 
luận do Ngài Tăng Già Đề Bà dịch khoảng 
những năm 383 đến 390. Bộ luận nầy nói về 
hai phái Tiểu Thừa và Hữu Tông. 

Eastern Tsin Dynasty (about 317-420 A.D.): 
Thời Đông Tấn (khoảng từ những năm 317 
đến 420 sau Tây Lịch)—Thành Thật Tông 
(Ch'êng-Shih Tsung): Satyasiddhi (skt}—The 
doctrine of this sect was based on the 
Satyasiddhi Sastra, translated by Kumarajiva 
1n about 417 or 418 A.D. This sastra mentions 
about Hinayana Sautranta and Nihilistic— 
Giáo lý của Thành Thật tông căn cứ trên bộ 
luận do Cưu Ma La Thập dịch khoảng những 
năm 417-418 sau Tây Lịch. Bộ luận nầy nói 
về Tiểu Thừa Kinh bộ và Không tông. 
Madhyamka (skÐ: San-Lun Tsung was 
founded by Sêng-Chao, a disciple of 
Kumarajiva. The doctrine of this sect was 
based on the Madhyamika Sastra, translated 
by Sêng-Chao In about 384-414 A.D. This 
sasta mentions about the Mahayana and 
Negativistic—Tam Luận Tông do đệ tử của 
Ngài Cưu Ma La Thập là Tăng Triệu sáng 
lập, giáo lý căn cứ trên bộ Trung Quán Luận 
do chính Tăng Triệu dịch khoảng những năm 
384 đến 414 sau Tây Lịch. Bộ luận nầy nói 
về Đại Thừa và Không Tông. 

Vinaya (skt): Luật Tông (Lu-Tsung)—Vinaya 
sect was founded by Hui-Kuang, a disciple of 
Kumarajiva. The doctrine of this sect was 
based on the Vinaya, translated into Chinese 
by Kumarajiva in about 402-412 A.D. This 
Vinaya Hinayana and 
Disciplinarv-Luật Tông do ngài Huệ 
Quang, đệ tử của Ngài Cưu Ma La Thập sáng 
lập. Giáo lý của tông phái nầy dựa trên bộ 
Luật được Ngài Cưu Ma La Thập dịch 
khoảng những năm 402-412 sau Tây Lịch. Bộ 
Luật nầy nói về Luật và Tiểu Thừa. 

Northern Liang Dynasty (about 397 to 439 
A.D.): Thời Bắc Lương (khoảng những năm 
397 đến 439 sau Tây Lịch) —Niết Bàn Tông 
(Nieh-Pˆ°an Tsung): Nirvana (skÐ—NIrvana 


sastra mentions  about 


menftions  about 


4) 


5) 


a) 


b) 


sect was founded by Dharmaraksa. The 
doctrine of this sect was based on the 
Nmvana Sutra, also translaed by 
Dharmaraksa In about 423 A.D. The sutra 
emphasIzes on Mahayana 
Noumenological theories—Tông Niết Bàn 
được ngài Đàm Ma Lạc Xoa sáng lập. Giáo 
lý của tông phái nầy căn cứ trên bộ Kinh 
Niết Bàn do chính ngài Đàm Ma Lạc Xoa 
dịch khoàng năm 423. Bộ kinh nói về Niết 
Bàn và Bản Thể luận thuyết. 

Northern Wei Dynasty (386-535 A.D.), and 
Eastern Wei (386-550 A.D.): Địa Luận Tông 
(T¡-Lun-Tsung)—Dasabhumi (skÐ). 
Dasabhumi Sect was founded by Bodhiruci; 
1š docfrine was based on the Dasabhumi 
Sastra, translated by Bodhiruci in 508 A.D., 
which mentioned about Mahayana and 
Idealistic: Thời Bắc Ngụy (vào khoảng 
những năm 386 đến 535 sau Tây Lịch), và 
Đông Ngụy (vào khoảng những năm 386 đến 
535 sau Tây Lịch). Tông Địa Luận do Ngài 
Bồ Đề Lưu Chi sáng lập. Giáo thuyết của 
tông phái nầy căn cứ trên bộ Địa Luận do 
chính ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch khoảng năm 
508 sau Tây Lịch. Bộ Luận nói về Đại Thừa 
và Duy Thức. 

Western and Eastern Weli Dynasty (535-557 
A.D.)_-Thời Tây Ngụy và Đông Ngụy (vào 
khoảng những năm 535 đến 557 sau Tây 
Lịch): 

Sukhavati (skt: Tịnh Độ Tông (Ching-T”u 
Tsung)—Sukhavat Sect was founded by 
Tan-Luan Great Master. The doctrine of this 
sect was based on the Sukhavat Sutra, 
translated by Bodhiruci from 476 to 524 A.D. 
The sutra mentions about Mahayana and 
Liberation from the pietic power (power of 
others)—Tnh Độ Tông do ngài Đàm Loan 
Đại Sư sáng lập. Giáo thuyết của tông phái 
nầy căn cứ trên bộ Kinh Tịnh Độ do ngài Bồ 
Đề Lưu Chi dịch khoảng những năm 476-524 
sau Tây Lịch. Bộ kinh nói về Đại Thừa và 
tha lực giải thoát luận thuyết. 

Pundarika (skt): Thiên Thai Tông (T”1en-T”aI 
Tsung)—T”len-TI”ai Tsung was founded by 
Chih-I. The doctrine was based on the Lotus 
Sutra. The sutra basically mentions about 


and 


6) 


7) 


a) 


b) 


8) 


144 


Mahayana and PhenomenologIcal 
commenfarIes. The Phenomenology 
completed by Chih-[I in about 531 A.D. —Do 
ngài Trí Khải thành lập vào khoảng những 
năm từ 531 sau Tây Lịch, giáo thuyết dựa 
vào bộ kinh Pháp Hoa, nói về Đại Thừa và 
Hiện Tượng Luận thuyết. 

Southern Liang Dynasty (502-557 A.D.): 
Dhyana (skt)—Thời Nam Lương (vào khoảng 
những năm 502 đến 557 sau Tây Lịch)— 
Ch'an Tsung was founded by Bodhidharma 


from 470 to 534 A.D. Chan Tsung 
emphasizes on Mahayana and 
Contemplation—Thiển Tông (Chˆ'an 


Tsung)—Thiển Tông do Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
sáng lập vào khoảng những năm 470 đến 
năm 534 sau Tây Lịch. Thiển tông nhấn 
mạnh về Đại Thừa và tịnh lự. 

Chiên Dynasty (557-589 A.D.)— Thời nhà 
Trần (vào khoảng những năm 557-589 sau 
Tây Lịch): 

Mahayana-samparigraha (skQ: Nhiếp Luận 
Tông (Shê-Lun-Tsung)—Mahayana- 
samparigraha  Sect founded by 
Paramartha. The doctrine was based on the 
Mahayana-samparigraha sastra, translated by 
Paramartha in about 563 A.D. The sastra 
mentioned about Mahayana and Idealistic— 
Nhiếp Luận Tông do ngài Chân Đế sáng lập. 
Giáo thuyết của tông phái nầy căn cứ trên bộ 
Nhiếp Luận cũng do chính Ngài Chân Đế 
dịch vào khoảng năm 563 sau Tây Lịch. Bộ 
luận nói về Đại Thừa và Duy Thức. 
Abhidharmakosa (skÐ: Câu Xá Tông (Chu- 
Shê tsung)—Abhidharmakosa 
founded by Paramartha. The doctrine was 
based on the Abhidharmakosa sastra, 
translated by Paramartha from 563-567 A.D. 
The sastra mentioned about Hinayana and 
Realistic—Câu Xá Tông do ngài Chân Đế 
sáng lập, giáo thuyết dựa trên bộ Luận A Tỳ 
Đạt Ma Câu Xá cũng do ngài Chân Đế dịch 
trong khoảng những năm 563 đến 567 sau 
Tây Lịch. Bộ luận nói về Tiểu Thừa và Thực 
Tại luận. 

Tang Dynasty (590-774 A.D.) Thời nhà 
Đường (vào khoảng những năm 590-774 sau 
Tây Lịch): 


WaS 


SeCfEL  WaS 


a) 


b) 


c) 


9) 


a) 


b) 


Vijnaptimatrata (skt): Pháp Tướng Tông (Fa- 
Hsiang Tsung)—Vijnapimatrata Sect was 
founded by KueiChi (632-682 A.D.), a 
disciple of Hsuan-Tsang. The doctrine was 
based on the Idealism sastra translated and 
completed by Hsuan-Tsang (596-664 A.D.). 
The sasta mentioned about the Quasi- 
Mahayana and Idealistic—Pháp Tướng tông 
do ngài Khuy Cơ (632-682), đệ tử của ngài 
Huyền Trang thành lập. Giáo thuyết dựa vào 
bộ Luận Duy Thức do ngài Huyền Trang 
(596-664) dịch. Bộ luận nói về Đại Thừa 
Tiệm Giáo và Duy Thức Luận. 

Avatamsaka (skÐ: Hoa Nghiêm Tông (Hua- 
Yen Tsung)—The Avatamsaka Sect was 
founded by Fa-Tsang In about 643 to 712 
A.D. The doctrine was the 
Avatamsaka Sufra, Totalism 
Commenfaries completed by Fa-Tsang from 
about 643 to 712 A.D.. The commenftaries 
mentioned about Mahayana and Totalistic— 
Tông Hoa Nghiêm được Ngài Pháp Tạng 
thành lập vào khoảng những năm 643-712 
sau Tây Lịch. Giáo thuyết của tông phái nầy 
dựa vào bộ Kinh Hoa Nghiêm, chủ yếu nói 
về Đại Thừa, Duyên Khởi luận thuyết, và 
Pháp Giới Trùng Trùng Duyên Khởi luận 
thuyết. 

The Mantrayana Sect (about Mahayana and 
Mystc) was founded by Subhakarasimha 
(637-735 A.D.), Vajrabodhi (663-723 A.D.), 
and Amoghavajra (705-723 A.D.): Chân 
Ngôn Tông (Chên-Yen Tsung): Matrayana 
(skÐ—Tông Chân Ngôn được ngài Thiện Vô 
Úy, Kim Cương Trí, và Bất Không thành lập, 
giáo thuyết về Đại Thừa Mật Giáo. 

Fimnal compleion Period from the Sui 
Dynasty to the Tang Dynasty (om 67 to 
907 A.D.)_—Thời kỳ hoàn thành từ đời nhà 
Tùy đến đời nhà Đường (vào khoảng những 
năm từ 67 đến 907 sau Tây Lịch): 
Madhyamika (skt): Tam Luận Tông (San-Lun 
Tsung)—Negativism systematized by Chi- 
Tsang from 549-623 A.D.—Ngài Cát Tạng 
lập thành hệ thống Không tông vào khoảng 
những năm 549 đến 623 sau Tây Lịch. 

Kosa Realism transmited by Hsuan-Tsang 
(596-664 A.D.) and completed by Kuei-Chi 


based on 
and 


745 


(632-682 A.D.): Câu Xá Tông (Chu-Shê 
Tsung): Bộ Câu Xá Thực Tại Luận do ngài 
Huyền Trang soạn và truyền thụ, và đệ tử là 
Khuy Cơ hoàn tất. 

c© Viyana (skt: Luật Tông (Lu-Tsung)— 
Dharmagupta Discipline completed by Tao- 
Hsuan from 596-667 A.D.—Ngài Đạo Tuyên 
hoàn thành bộ Luật Đàm Vô Đức 
khoảng những năm 596-667 sau Tây Lịch. 

d)_ Phenomenology completed by Chih-[: Thiên 
Thai Tông: Bộ Hiện Tượng Luận do ngài Trí 
Khải hoàn thành. 

e) The system of meditation flourished under 
Hui-Nêng (638-713 A.D.), Southern school; 
and Shên-Hsu (605-706 A.D.), Northern 
school: Thiển Tông (Ch'an Tsung): Hệ thống 
Thiển hưng thịnh vào thời Lục Tổ Huệ Năng 
(638-713) Nam phái và Thần Tú (605-706) 


vào 


Bắc phái. 
Ð? Sukhavai Sect and Amiabha Pietism 
Commentaries completed by Shan-Tao 


before 68I A.D.: Tịnh Độ Tông và Tha Lực 
Giải Thoát Luận được ngài Thiện Đạo hoàn 
tất trước năm 681 sau Tây Lịch. 

ø) The Totalism completed by Fa-Tsang: Hoa 
Nghiêm Tông: Bộ Pháp Giới Trùng Trùng 
Duyên Khởi Luận do ngài Pháp Tạng hoàn 
thành. 

h)  Idealism translated and completed by Hsuan- 
Tsang and his disciple Kuei-Chi: Pháp Tướng 
Tông (Fa-Hsiang Tsung): Bộ Duy Thức Học 
do Huyễn Trang và đệ tử là Khuy Cơ dịch và 
hoàn tất. 

Chỉinese Buddhist Association: Hiệp Hội Phật 

Giáo Trung Hoa—Organization founded in 1953 

by the government of the People*s Republic of 

China, which was conceived as an umbrella 

Organization for all monastic and lay Buddhists. Its 

primary goal 1s to ensure that Buddhisfs are loyal 

to the Communist Party and that their religious 
practice contributes fo patriotism. Iís theoretIZers 
reinterpret Buddhist doctrines In accordance with 

Marxism-Leninism, and so the Buddha 1s said to 

have been a revolutionary engaged ¡n a strugsle 

with heretcs and the ruling class of India. 

Traditional Buddhism are mistaken in their belief 

that compassion and love are the central guiding 

tenets of Buddhism; rather, class strugsle and 


conflict are Its core concerns and should be 
embraced by all “patriotic” Buddhists The 
Organization publishes a monthly magazine called 
Hsien-tai fo hsueh (Modern Buddhism), which 
reflects current government policies regarding to 
represent 500,000 monks and 100,000,000 lay 
Buddhists, but these fipgures are probably wildly 
inflated (thổi phông lên) in light of the effects of 
the governmentfs anti-religious practices—Tổ 
chức được chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung 
Hoa thành lập vào năm 1953, được hiểu như là 
một tổ chức bao trùm tất cả Tăng Ni và Phật tử 
tại gia. Mục đích chính của tổ chức là bảo đảm sự 
trung thành của Phật tử đối với đẳng Cộng Sản và 
sự tu tập tôn giáo của họ góp phần vào chủ nghĩa 
ái quốc. Những nhà lý luận của nó diễn giảng lại 
giáo lý nhà Phật cho phù hợp với chủ nghĩa Mát 
Xít Lê Nin Nít, và họ cho rằng Đức Phật là một 
nhà cách mạng chống lại tà giáo và giai cấp cầm 
quyên ở Ấn Độ thời bấy giờ. Họ cho rằng Phật 
giáo truyền thống đã bị nhầm lẫn trong niềm tin 
rằng từ bi là giáo thuyết chủ yếu trong Phật giáo; 
người Phật tử ái quốc nên ấp ủ niềm tin đấu tranh 
giai cấp như là những quan tâm chính yếu của 
mình. Tổ chức cho xuất bản tạp chí hằng tháng có 
tên là “Phật Học Hiện Đại,” phản ảnh chính sách 
của chính phủ đối với 500.000 Tăng Ni và 
100.000.000 Phật tử tại gia, nhưng những con số 
này có lẽ được thổi phông quá đáng trong việc thi 
hành chính sách chống tôn giáo của chính phủ. 
Chinese Buddhist Canon: Kinh Tạng Trung 
Hoa—A compilaton of the Chinese Buddhist 
Canon, published in Tokyo between 1924 and 
1929, comprising 55 volumes with 2,184 texts. 
There 1s also a supplement comprising 45 
additional volumes—Bộ Kinh Tạng Trung Hoa 
được xuất bản tại Đông Kinh vào năm 1924 và 
1929, gồm 55 bộ với 2.184 tập. Cũng có một tạng 
phụ gồm thêm 45 bộ nữa. 

Chinese Classics: Tứ Thư Ngũ Kinh của Trung 
Quốc. 

Chinese Patriarchs: Chư tổ Thiền Trung Hoa— 
Six Chinese Patriarchs—Sáu tổ dòng Thiển Trung 
Hoa—See SIx patrlarchs. 

Chinese Pure Land Sect: See Pure Land ¡n 
China. 


746 


Chinese Pure Land patriarchs: Tổ Tịnh Độ 
Tông Trung Hoa—See Thirteen Chinese Pure 
Land patriarchs. 

Chinese version: Chinese translation—Bản dịch 
bằng tiếng Hoa. 

Chinese Zen Buddhism: Phật giáo Thiền Trung 
Hoa—See Zen schools in China. 

Ching-Ch”ỉ: Kinh Khê—Name of the ninth 
TPien-T”ai patriarch Chan-]an—Tức Trạm Nhiên 
Đại Sư, vị tổ thứ chín của tông Thiên Thai ở 
Trung Hoa. 

Ching-te Ch?uan-Teng-Lu: Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục—A Chinese term for “Records of the 
Transmission of the Lamp for the Ching-Te Era.” 
One of the most important early Chan works, 
purporting to be a collection of records of the 
sayInsgs and actlons of early Ch°an masters up to 
Fa-YenWen-I (jap. Hogen Bun'eki), written by 
Tao Hsuan (Dosen) in 1004. Ít contains records of 
over six hundred Chan masters, Including 
biographical details and teachings, and 1t reports a 
number of kung an (koan) that have been 
influential in the tradition——Thuật ngữ Trung Hoa 
dùng để chỉ “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục.” Một 
trong những tác phẩm quan trọng nhất của Thiền 
tông, nội dung sưu tập tài liệu và những lời dạy 
của những Thiền sư từ buổi ban sơ đến thời Pháp 
Nhãn Văn Ích, được ngài Đạo Huyền viết vào 
năm 1004. Gồm những lời dạy của trên 600 Thiển 
sư, bao gồm những chỉ tiết về tiểu sử cũng như 
những lời giáo huấn, và nó cũng tường thuật lại 
một số công án có ảnh hưởng trong truyền thống. 
Ch?ing-f°u: Tịnh Độ—A Chinese term for “Pure 
Land.” The realm of Amitabha Buddha, located in 
the western quadrant. Ch'ing-tu 1s the Chinese 
equivalent of Sanskrit “Sukhavatl,j” Amitabh”s 
buddha-realm (buddha-ksetra), which 1s described 
as a place in which there Is no suffering, no 
gender, and in which conditions are optimal for 
attainment of buddhahood——Thuật ngữ Trung Hoa 
chỉ “Tịnh Độ.” Cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, 
tọa lạc tại phương Tây. Tịnh Độ là thuật ngữ 
Trung Hoa tương đương với thuật ngữ Bắc Phạn 
“Sukhavati,” Phật quốc của Đức Phật A Di Đà, 
được mô tả là một nơi không có khổ đau, không 
có giới tính, và điều kiện rất thuận tiện cho việc 
tiến tu đến khi thành Phật quả. 


Ch?ing-fu Tsung: A Chinese term for “Pure 
Land School.” A Buddhist tradiion popular In 
East Asia, whose adherents strive for rebirth in 
Sukhavati, the “buddha-realm” (buddha-ksetra) of 
Amttabha Buddha. This 1s regarded by 1fs 
adherenfs as an “easy practice,” because 1t does 
requrre the difficult meditations that are 
considered necessary for the affainment of 
buddhahood ¡1n Indian Mahayana Buddhism. 
Instead, practitioners rely on the “other-power” of 
Amitabha. This is based on Amitabha”s eiphteenth 
VOW as reported In the Sukhavati-Vyuha-Sutra, In 
which he promised who have faith in him will be 
reborn ¡in his pure pure land and attain 
buddhahood easily. Adherents of this school 
commonly demonstrate this faith by chanting the 
nien-fo (Jap. Nembutsu) or “Praise to Amitabha 
Buddha.” The school traces I1tself back to Hui- 
Yuan (344- 416), the first Chinese patriarch of the 
tradition, which claimms Nagarjuna as 1s Íirst 
Indian patriarch—Thuật ngữ Trung Hoa dùng để 
chỉ “Tịnh Độ Tông.” Một truyền thống Phật giáo 
phổ cập tại vùng Đông Á, mà những tín đổ cố 
gắng tu tập để được vãng sanh về cõi Cực Lạc, 
cõi Phật của Đức Phật A Di Đà. Những tín đồ của 
truyền thống này xem truyền thống như là “sự tu 
tập dễ dàng,” bởi vì nó không đòi hỏi sự tu tập 
thiển định khó khăn để đạt tới Phật quả như trong 
Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ. Thay vào đó, hành 
giả nhờ vào tha lực của Đức Phật A Di Đà. Tông 
phái này dựa vào lời nguyện thứ I8 trong Kinh A 
Di Đà, trong đó Ngài hứa rằng những ai tín tâm 
tin tưởng nơi Ngài sẽ được vãng sanh về cõi Tịnh 
Độ của Ngài và sẽ đạt thành Phật quả tại đây một 
cách dễ dàng. Tín đổ của tông phái này thường 
biểu lộ niềm tin bằng cách trì niệm danh hiệu của 
Đức Phật “Nam Mô A Di Đà Phật.” Trường phái 
này tự truy nguyên nguồn gốc của mình từ thời 
Ngài Huệ Viễn, vị sơ tổ của truyền thống Tịnh Độ 
Trung Hoa, truyền thống cho rằng chính Ngài 
Long Thọ là vị tổ đầu tiên tại Ấn Độ. 
Ch?in-Kuang king: Tần Quảng Vương—Chỉ¡n- 
Kuang, the first of the ten kings of Hades——VỊ vua 
thứ nhất trong thập ngục vương. 


nOf 


Chintamani (p): Cintamani (skt—A mystical 
Jewel with the power to fulfill Its possessor”s 
every desire—Bảo châu mani, bảo vật đáp ứng 
những ước muốn. 


747 


Chỉnul (1158- 1210): One of the most influential 
figures in Korean Buddhism. His teacher was 
Chonghwli, a Son master who belonged to the 
Hung-chou tradiion of Cha*n. According to 
tradiional accounts, he had three major 
awakening experlence: l) the first occured at 
Ch'ong-wonp-sa In the southest of the Korean 
peninsula and was precIpitated by his reading of 
the platform Sutra of Hui-Neng or “Lñu Tsu T”an- 
Ching”; 2) the second occured at Pomun-sa on 
Mount Haga In South-eastern Korea, as a result of 
which he decided that Son 1s fundamenfally In 
agreement with Buddhist scriptures; 3) in 1187, 
stayinng at the remote hermitage of 
Sangmuju on Mount Chí, he had his fnal 
awakening experience after reading a passage by 
the Chinese Ch'an master Ta-hui Pˆu-Chuch. He 
was the first Korean Son master to popular1ze the 
practice of “Hwadu” (chín. Hua-T”ou), which 
involves the use of riddles called Kong An (koan) 
that are Insoluble by logical thought. In his 
presentation of Son, he developed the Idea of 
“sudden awakenng followed by gradual 
cultivation,” which attempted to reconcile the 
ongoing dispute withmn the tradilon over the 
question whether awakening is attained suddenly 
or gradually. This continues to be the dominant 
paradigm In the Korean Son tradition today. He 
later settled at Suson-sa, formerly named Kilsang- 
sa, on Mount Songgwan, the name of which was 
subsequently changed to Mount Chogye, after 
Ts°ao-ch”i san, the mountain in China on which 
Huineng lived. The modern Korean Chogye 
order, Korea”s largest Buddhist sect, traces itself 
back to Chinul and this monastic communIty. 
After his death he was awarded the posthumous 
de Natonal Master (Kuksa) Ourl Pojo 
(Buddha-Sun Shinnng Everywhere.”)—Một 
trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Phật 
giáo Triều Tiên. Thầy của ông là Chonghwi, một 
thiền sư thuộc truyền thống Thiển Hùng Châu của 
Triểu Tiên. Theo truyện kể của truyền thống thì 
ông đã ba lần chứng nghiệm giác ngộ: 1) lần đầu 
tiên xãy ra tại Ch°ong-wonp-sa thuộc miền Đông 
Nam bán đảo Triều Tiên, được kết tủa bởi sự tụng 
đọc kinh Pháp Bảo Đàn của lục Tổ Huệ Năng; 2) 
lần thứ hai xãy ra tại Pomun-sa trên Núi Haga 
Đông Nam Triều Tiên, mà kết quả đưa đến việc 


while 


ông quyết định rằng trên căn bản Thiền tông khế 

hợp với kinh điển Phật giáo; 3) lần thứ ba vào 

năm 1187, trong khi ông đang trụ tại một ngôi 
thảo am ở Sangmuju nằm sâu trong vùng Núi 

Chiri, ông chứng ngộ lần cuối cùng sau khi đọc 

một đoạn được viết bởi Thiển Sư Đại Huệ. Ông là 

Thiển sư Triều Tiên đầu tiên làm phổ cập lối tu 

tập của truyền thống Hoa Đầu, liên hệ tới việc xử 

dụng Công Án không thể nào giải quyết được 
bằng lối lý luận của tư tưởng. Trong sự trình bày 
của ông về Thiền, ông đã khai triển ý tưởng “đốn 
ngộ theo cách tu tập từ từ,” nhằm cố gắng hòa 
giải cuộc tranh luận đang tiếp diễn trong truyền 
thống về vấn để giác ngộ và đạt được Phật quả 
một cách tức thì hay một cách từ từ. Lối lý luận 
của ông hiện vẫn còn tiếp tục là một kiểu mẫu 
trong truyền thống Thiển của Triều Tiên cho mãi 
đến ngày hôm nay. Về sau ông trụ lại tại Suson- 
sa, mà trước đây có tên là Kilsang-sa, trên Núi 

Songgwan, tên của ngọn núi này về sau được đổi 

lại thành Chogye, đặt theo tên Núi Tào Khê, 

ngọn núi nơi mà lục Tổ Huệ Năng đã sống. Tông 

Tào Động hiện tại của Triều Tiên là tông phái 

lớn nhất của Phật giáo tại xứ này có từ thời 

Chinul và cộng đồng Tăng vào thời đó của ông. 

Sau khi thị tịch ông được ban cho danh hiệu Quốc 

Sư Đại Nhật Phổ Chiếu Như Lai. 

Chinzei-ha (jap): Chinzei-Ryu—Phái Trấn Tây 

(Nhật Bản). 

Chion-in (ap): Tri Ân Viện (Nhật Bản). 

Chiran (jap): Sư Trí Loan (Nhật Bản). 

Chirograph (n): Thư viết tay có chữ ký của ai 

(thường là những vị có chức sắc trong giáo hội). 

Chiromancer (n): Người coi chỉ tay. 

Chiromancy (n): Thuật coi chỉ tay. 

Chisha-Daishi (jap): Zen master Chih-Che—Trí 

Giả—See Chỉh-I. 

Chishakuin (jap): Trí Tích Viện (tên một ngôi 

chùa ở Tokyo, Nhật Bản). 

Chishiki (jap): Tri Thức. 

l) Knowledge: Learninge—Perception—To 
know and perceive—Hiểu Biết. 

2) False Ideas produced in the mind by common 
or unenlightened knowledge: Những tư tưởng 
sai lạc của người chưa giác ngộ. 

Chisho-Daishi (jap): Trí Chứng Đại Sư (Nhật 

Bản). 


748 


Chishu (jap): Sư Trí Châu (Nhật Bản). 
Chi-Sun: Tế Tỉnh Đại Sư—According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Great Master 
Chi-Sun was the twelfth Patriarch of Chinese 
Pureland Buddhism. His self-given name was 
Che-Wu with Dharma name Nạp Đường. His 
family name was Mã from Phong Nhuận district. 
He lived durng the Chỉing Dynasty. From 
chidhood he already mastered the sutra 
teachings. After being ordained as a Bhiksu, he 
traveled abroad to learn more about Buddhism 
and broadly learned both schools of Theory and 
Practice. The Dharma Door he penetrated most 
deeply was the “Ten Vehicles and the Three 
Ways of Spirtual Penetraton” taught in the 
Dharma Flower Sutra. Next, he studied with Zen 
Master Tụy Như Thuần ¡in the Quang Thông 
region. 
enliphtenment as he received approval from his 
master for fully grasping the essence of this 
particular Zen Tradition. Therefore, after Master 
Thuần retired to the Ten-Thousand Life Temple, 
he assumed the headmaster posifion fo guide 
Buddhists of the future generations to learn and to 
cultivate Buddhism. Under his direction, this Zen 
traditon flourished. Each day the Great Master 
often said: "Originally Great Master Yung-Ming, 
the Sixth Patriarch of Chinese Pureland 
Buddhism, was a highly Important figure In Zen 
Buddhism and yet, eventually, he turned to 
Pureland. In this Dharma Ending Aøge, 1t has 
become even more necessary for us to follow this 
path. Thus, he began to focus on cultivating pure 
karma mainly practicing the Lotus School 
Pureland Buddhism. Each day he limied the 
amount of time he taupht his disciples or visited 
with guesfs to approximately the time 1t takes for 
an incense stick to burn. Otherwise, he focused his 
time to practice Buddha Rectitation. He often 
taught: 

“Because of Life-Death, 

Develop the Bodhi Mind, 

Use Faith, deep Vow, 

Maintain Rectting Buddha”s Name.” 
These sixteen words define the essence of the 
Pureland Dharma Door. During February of the 
fifteenth year of the Gia Khánh reign period, he 


He became awakened and attained 


realized the day of his death was near. He went 
and bade farewell to all those who had supported 
him on his cultivated path advising them: “LIfe”s 
destinies and so fleeting. 
Treasure the time you have left and give your 
best to practice Buddha 
perhaps one day we will meet again in the Lotus 
Pureland.” Then on December 12” of that year, 
he came down with a minor illness. As he sat In 
single-minded Buddha Recitation, he suddenly 
saw Infinite numbers of long flowing flags and 
heavenly parasols from the West flying toward 
him; he looked at his disciples and said: “The 
Pureland Realm has appeared, I will soon go 
West.” He then told the great assembly to aid his 
Buddha Recitaton by Joining him ïn recifation. 
During the monkey hours of the seventeenth, he 
said to the great assembly: “Yesterday Ï was 
visited the three Greatly Enlightened MaJusri, 
Avalokitesvara, and Mahasthamaprapta Maha- 
Bodhisattvas. Currently Buddha has appeared to 
rescue and deliver me. I am leaving now. ” 
Hearing this, the øgreat assembly recited Buddha”s 
name more sincerely and wholeheartedly. He put 
his palms together to face the West, then said: 
“Wih each virtuous name chanted, a Buddha 
ølorious Iimage will be seen.” After speaking, he 
Iimmediately entered a deep samadhi state and 
passed away. At that time, the great assembly 
sensed an extraordinary Incense lingering in the 
air throughout the area. The Great Master was 
placed in an open casket for seven days but his 
appearance remained fresh as 1ƒ he were still 
alive. After he was cremated, he left behind 100 
Caris with radiant colors reflecting clearly. The 
Great Master was 70 years old with a Dharma 
Age of 49—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Tế Tỉnh Đại Sư là 
vị Tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài 
tự là Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường, con nhà họ Mã 
ở huyện Phong Nhuận. Người đời nhà Thanh. 
Thuở còn bé, ngài đã thông thuộc kinh sử. Sau khi 
xuất gia, lại đi tham học các nơi, rộng suốt hai 
tông Tánh và Tướng. Chỗ sở đắc của ngài là môn 
Thập Thừa Tam Quán của Kinh Pháp Hoa. Kế 
đó, ngài lại tham phỏng với Thiển Sư Tụy Như 
Thuần ở Quảng Thông, tỏ ngộ thấu suốt, được đắc 
truyền “Tâm Pháp Ấn.” Sau khi Thuần Sư về an 


are like Illusions 


efforts Recitation; 


749 


dưỡng nơi chùa Vạn Thọ, thì ngài lên kế nhiệm ở 
Quảng Thông, sách tiến hàng hậu lai tu học, tông 
phong rất thạnh. Bình nhựt, ngài thường bảo rằng: 
“Ngài Vĩnh Minh nguyên là bậc Tông Tượng 
trong chốn Thiển Môn mà còn quy tầm về Tịnh 
Độ thay. Huống chi nay là thời kỳ mạt pháp, 
chúng ta lại càng phải nên tuân theo hơn nữa.” Do 
đó nên ngài chuyên tu tịnh nghiệp, chủ trương 
liên tông. Mỗi ngày đại sư hạn chế thời gian dạy 
chúng hoặc tiếp khách nội trong khoảng một cây 
hương mà thôi, ngoài ra chỉ chuyên tâm niệm 
Phật. Đại sư thường dạy rằng: 

“Thật vì Sanh Tử, 

Phát lòng Bồ Đề. 

Dùng Tín, Nguyện sâu, 

Trì danh hiệu Phật.” 
Mười sáu chữ nầy chính là cương tông của pháp 
môn Tịnh Độ vậy. Niên hiệu Gia Khánh thứ 15, 
vào tháng hai, đại sư dự biết trước ngày lâm 
chung chẳng còn bao xa, nên đi từ giả những 
người ngoại hộ (những người lo việc cơm nước 
cho chư Tăng) mà căn dặn rằng: “Duyên hư 
huyễn chẳng bền lâu, giờ sống thừa nên hối tiếc. 
Các vị nên cố gắng niệm Phật, ắt ngày kia sẽ 
cùng gặp nhau nơi cõi Liên Bang. Đến ngày 
mông hai tháng chạp, đại sư cảm chút bệnh nhẹ. 
Khi ngài đang ngồi chí tâm niệm Phật, bỗng thấy 
có vô số tràng phan, bảo cái từ phương Tây bay 
tới, liền nhìn các môn đồ mà nói rằng: “Cảnh 
Tịnh Độ đã hiện, ta sắp về cõi Tây Phương.” Nói 
xong bảo đại chúng luân phiên nhau trợ niệm. 
Sang ngày l7, vào giờ Thân, ngài nói với đại 
chúng rằng: “Hôm qua tôi thấy ba vị Đại Sĩ Văn 
Thù, Quán Âm, và Thế Chí Bồ Tát quang lâm 
đến. Hiện giờ lại được Đức Phật tự thân tiếp dẫn 
nữa. Tôi đi đây!” Đại chúng nghe nói niệm Phật 
càng thêm chí thiết. Đại sư ngồi thẳng, chắp tay 
hướng về Tây, bảo: “Xưng một câu hồng danh, 
thấy một phần tướng hảo.” Dứt lời, ngài kiết ấn 
mà thị tịch. Lúc ấy tất cả đại chúng đều nghe 
được mùi hương lạ ngạt ngào, bay tỏa khấp nơi. 
Quan tài của ngài để hở nấp bảy ngày mà dung 
sắc vẫn tươi y như lúc sống. Lúc trà tỳ, được hơn 
100 hạt xá lợi màu sắc sáng chói lóng lánh. Đại 
sư hưởng thọ 70 tuổi, Tăng lạp 49. 
Chitatsu (jap): Sư Trí Đạt (Nhật Bản). 
Chi-Tsang: Trí Tạng. 


(A) ®49-623): Name of the most Iinfluential 
philosopher of the Chinese San-Lun school 
(Three Treatises), so named because 1t based 
1fs teachings on three texts believed to have 
been written by Indian Buddhist masters of 
the Madhyamaka tradition, all of which were 
translated into Chinese by Kumarajiva: l) 
Nagarjunaˆs Basic Verses on the Middle Way 
(Mulamadhyamaka-Karika); 2) Arya-Deva”s 
Treatise in 100 Verses (Sata-sastra); and 3) 
the Twelve Gate Treatise (Dvadasa-dvara- 
sastra), attributed to Nagarjuna, but only 

in Chinese. This 
significant impact on Chinese Buddhism, but 
dịd not survive for long as a separate tradition 
after Chi-Tsang” death. His best-known work 
1s the Profound Meaning of the Three 
Treatises (San-Luan Hsuan-]). In 625 Chi- 
Tsang”s Korean disciple Ekwan established 
the tradition in Japan, where 1t became one of 
the major schools of the Nara period (710- 
784)—Tên của một học giả rất có ảnh hưởng 
của Tam Luận Tông Trung Hoa, được có tên 
như vậy vì giáo thuyết của tông phái này dựa 
vào ba bộ luận mà người ta tin đã được viết 
bởi những vị thây Ấn Độ thuộc truyền thống 
Trung Quán, tất cả đều được ngài Cưu Ma La 
Thập dịch ra tiếng Trung Hoa: 1) Căn Bản 
Trung Đạo của Ngài Long Thọ; 2) Bách Luận 
của Thánh Đề Bà; và 3) Thập Nhị Môn Luận 
của Ngài Long Thọ, nhưng hiện chỉ còn lại 
bản dịch Trung Hoa mà thôi. Trường phái này 
có ảnh hưởng rất lớn trong Phật giáo Trung 
Hoa, nhưng không tổn tại lâu dài như một 
trường phái riêng lẻ riêng sau khi ngài Trí 
Tạng thị tịch. Tác phẩm nổi tiếng của ông là 
bộ Tam Luận Huyền Nghĩa. Vào năm 625, 
một đệ tử người Triều Tiên của Trí Tạng tên 
là Ekwan đã thiết lập trường phái này tại 
Nhật Bản, tại đây nó trở thành một trong ba 
trường phái Phật giáo chính dưới thời Nại 
Lương. 

(B) Zhi-T”sang-Hsi-T”ang: ZhI- 
Tsang-HsI-T°ang was born in 735 In Qian- 
Hua, was a disciple of Ma-Tsu-T”ao-Yi— 
Thiển sư Trí Tạng Tây Đường sanh năm 735 
tại Kiền Hóa, là đệ tử của Mã Tổ Đạo 
Nhất—See Zhe Tsang Hsi-T?ang. 


extant school had a 


Zen masfer 


750 


Chitsu (jap): Sư Trí Thông (Nhật Bản). 

Chitt(a (skt): Mạt na—A synonym for Manas 
(thinkng mínd) and consciousness (vijnana), 
mental processes and manifestaions and 1s 
equated with thinking discrimminating mind. 
According to Yogachara, It means “s(orehouse 
conscIousness” (alaya-vijnana) or source of all 
mental activiies—Đồng nghĩa với Mạt na (tỉnh 
thần tư biện—Manas) và Ý thức (vijnana), chỉ 
những quá trình tâm thân khái niệm và phân biệt. 
Theo Yogachara, Chitta đồng nghĩa với ý thức di 
truyền (alaya-vijnana), hay là nguôn gốc của mọi 
hoạt động tâm thần. 

Chiu-Fa San: Cửu Hoa Sơn—One of the four 
sacred mountains of Buddhism situated in Anhul 
1n China, and 1s patron 1s Earth-Store Bodhisattva 
(Ti-tsang)—Một trong bốn ngọn núi thiêng liêng 
của Phật Giáo, tọa lạc trong vùng An Hội bên 
Trung Quốc, nơi trụ trì của Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát. 

Chiyu (jap): Sư Trí Hùng (Nhật Bản). 

Chỉizen Akanuma (1884-1937): One of the most 
eminent Japanese Buddhist scholars in the late 
nineteenth century and early twentieth century. 
He was sent to England and Ceylon by Higashi- 
Honagan-]i to study early Buddhism. In Ceylon, 
under the guidance of Namnissara Thera, he 
perfected his knowledge of Pali Buddhism. He 
thus became a pioneer in the field of Pali 
Buddhism in Japan. As professor in Pali Buddhism 
at Otani niversity, he published a number of 
books on Buddhist literature, among which the 
“The  Comparative 
Catalogue of Chinese Agamas and Pali Nikayas” 
(1929), and “The Dictionary of Proper Names of 
Indian Buddhism” (1931). He was responsible for 
a number of Japanese translations from the Pali 
NÑikayas and from the Abhidharma. After his 
death, his disciples at Otani University collected 
his and published 
volumes—Một trong những học giả Phật giáo nổi 
tiếng nhất của Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 đầu 
thế kỷ 20. Ông được ngài Higashi-Honagan-]i gửi 
sang Anh và Tích Lan để nghiên cứu về Phật giáo 
nguyên thủy. Tại Tích Lan, dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng Lão Nanissara, ông đã đạt đến kiến 
thức toàn hảo về Phật giáo Pali. Do đó ông trở 





most well-known are: 


lectures them 1n three 


thành nhà tiên phong về lãnh vực Phật giáo Pali 
tại Nhật Bản. Khi về xứ ông dạy khoa Phật giáo 
Pali tại đại học đường Otani, ông đã cho xuất bản 
một số sách về văn học Phật giáo, trong số đó nổi 
tiếng nhất là bộ “Thư Mục So Sánh Kinh A Hàm 
tiếng Hoa và Kinh Tạng tiếng Pali” năm 1929 và 
bộ “Từ Điển Danh Từ Riêng Phật Giáo Ấn Độ” 
vào năm 1931. Ông đã đảm trách việc dịch ra 
tiếng Nhật một số tập trong Kinh Tạng Pali và 
trong bộ A Tỳ Đạt Ma. Sau khi ông mất, các đô 
đệ của ông tại Đại Học Otani đã thu thập các bài 
giảng của ông và in ra thành ba tập. 

Chỉzo (jap): Trí Tạng—Zen master Zhi-T”sang- 
Hsi-T°ang—See Zhe Tsang HsI-T”ang. 
Cho-agon-kyo (jap): Digha-nikaya (p)—Long 
Agama Sutra—Kinh Trường A Hàm —See 
Agama. 

Chocked: Bế tắ—BlockedObstructed. 
Chogye-Chong: Tào Khê Tông—The largest 
Buddhist order in Korea, which controls around 
ninety percent of Korea 's Buddhist temples. It 
takes 1s name from Ts°ao-Chi Mounfan In 
China, where Hui-Neng, the sixth Chinese 
patriarch of Ch”an, is reported to have stayed. 
Officially a Son order, during the twenticth 
century, Chogye 1ncorporated  temples 
belonging to other Buddhist sects, with the result 
that many Chogye temples still 
practices of a tradition which traces Ifself back to 
Chinul (1158-1210) and the monastic community 
he founded on Chogye Mountain In the southwest 
of the Korean peninsula. Despite this claim, 
however, the connection 1s considered tenuous by 
contemporary scholars, and Chogye only seems to 
have emerged as a distinguishable order 1n the 
early twentieth century—Truyển thống Phật giáo 
lớn nhất tại Triểu Tiên, kiểm soát khoảng 90 
phần trăm các tự viện tại xứ này. Nó mang tên 
Núi Tào Khê ở Trung Quốc, nơi mà Lục Tổ Huệ 
Năng của dòng Thiền Trung Quốc đã trụ. Vào thế 
kỷ thứ 20 Thiền tông Tào Khê của Triều Tiên 
chính thức kết hợp các tự viện thuộc các tông phái 
Phật giáo khác, với kết quả là nhiều thiển viện 
Tào Khê vẫn còn giữ truyền thống tu tập từ thời 
Chinul và cộng đồng tự viện mà ông đã sáng lập 
tại vùng Tây Nam Triểu Tiên. Tuy nhiên, dù sự 
tuyên bố về sự liên hệ này được các học giả 
đương thời cho là mong manh, và Tào Khê Tông 


also 


adhere to 


751 


dường như chỉ mới trổi dậy như là một truyền 
thống riêng biệt vào hồi đầu thế kỷ 20 mà thôi. 
Chogyel Pakpa Lodro (1235-1289): Name of a 
nephew of Sakya Pandia (1182-1251), who 
succeeded him as regent of Tibet and chaplain to 
the Mongol court. The requirement that the 
Sakyapa hierach remain there was probably 
originally ¡ntended to keep him as hostage In 
order to ensure that Tibet remained compliant, but 
Phags pa an opportumty for 
mission1zing, and reportedly converted Khubilai 
Khan (1260-1294) and his consort Chaamui to 
Buddhism. He was appointed to the posts of royal 
preceptor and “preceptor of the state. Phags pa 
and Khubilai developed the excellent patron- 
priest relationship, which stipulated that the khan 
would protect Tibet and the Sa skya pa hierarchs, 
and that they would serve as spiritual precepftors 
to the royal court—Tên của một người cháu trai 
của Sakya Pandita, người kế vị của ông này như 
là quan nhiếp chính và quốc sư trong triều đình 
Mông Cổ. Sự đòi hỏi người kế thừa Sakyapa phải 
có mặt trong triều đình Mông Cổ có lẽ với ý định 
giữ ông ta lại đó như một con tin để bảo đảm rằng 
Tây Tạng luôn phục tùng mệnh lệnh của Mông 
Cổ, nhưng Phags pa đã lợi dụng cơ hội này để 
truyền giáo, và theo tường thuật thì chính ông đã 
cải đạo cho hoàng đế Khubilai Khan và hoàng 
hậu Chaamui qua đạo Phật. Ông được bổ nhậm 
làm “hoàng gia sư” và “quốc sư.” Phags pa và 
Khubilai đã phát triển mối giao hảo giữa người 
bảo trợ và quốc sư rất tốt đẹp, đến nỗi nhà vua sẽ 
bảo vệ Tây Tạng và những người truyền thừa của 
truyền thống Sakyapa, và để đổi lại những vị này 
sẽ tiếp tục làm quốc sư cho triều đình Mông Cổ. 
Choøyesa: Headquarters of Chogye-Chong, 
Korea's largest Buddhist order, 
downtown Seoul. It was built in 1910 and became 
the orders main temple ¡in 1936—Trụ sở trung 
ương của Tông Tào Khê Triều Tiên, truyền thống 
Phật giáo lớn nhất tại xứ này, tọa lạc ngay trong 
thành phố Hán Thành. Trụ sở này được xây dựng 
vào năm 1910 và trở thành ngôi tự viện chính cho 
truyền thống vào năm 1936. 


used It as 


located 1n 


Choices: Lựa chọn——To make choices 
Choïr (n): Ca đoàn —Buddhist Choi—Ca đoàn 
Phật giáo. 


Choirboy: Ca viên nam (trong giáo đoàn). 

Choirgirl: Ca viên nữ. 

Choirmaster (n): Trưởng ca đoàn. 

Choja (ap): Tọa chủ—Trụ trì —Trưởng lão. 

Chokei (jap) Zen Master Chang-Qing-Hui- 

Leng—Huệ Lăng Trường Khánh Thiền Sư—See 

Hui-Leng-Chang-Shing. 

Choose (v): Lựa chọn——To select—Trạch. 

1) To pick: To select—To choose—Chọn Lựa. 

2) The second of the seven bodhyanga or 
dharmapravicara: Pravicara (skÐ—Trạch 
Pháp Giác  Phần—Discrimination—The 
faculty of discerning the true from the false— 
Phần thứ nhì của Thất Bồ Đề Phần, giác phần 
hay sự phân biệt đúng sai—See Seven limbs 
of enlightenmernt. 

Choose-acarya: Giản Sư—One chosen to be a 
teacher; but not yet fit for a full appointment— 
Chọn lựa đạo sư (A Xà Lê). VỊ sư được lựa chọn 
nhưng không đủ khả năng, giới đức và đạo hạnh 
khiến người đi vào tà đạo (vì thế chọn thầy phải 
chọn người xứng đáng). 
Choose the milk out of watered milk: Trạch 
Nhũ Nhãn—The power to choose the milk out of 
watered milk, leaving the water, as Hansaraja, the 
king of geese, is said to do—Sữa trộn lẫn trong 
nước, mà chỉ uống sữa còn chừa nước lại như nga 
vương vậy. 
Chopper: Knife—Dao—See 
appurtenances of a monk or a nun. 
Choral music: Nhạc hợp xướng. 
Choro (jap): Sthavira (skt)—Elder Venerable 
Bhiksu—Sư Trưởng lão. 
Chosa (jap): Chang-Sha-Ching-Shen—Sư Trường 
Sa Cảnh Sâm. 
Chosan (jap): A Japanese term for “morning 
practice.” This 1s a period of siting medifation 
practice (Z2azen) in which Zen monks engage 
during the early morning—Thuật ngữ Nhật Bản 
dùng để chỉ “Công phu sáng.” Đây là buổi tọa 
thiển mà các vị sư thực tập vào buổi sáng sớm. 

Chosen people: Dân được chọn 

According to Catholicism, Israeli 1s chosen by 

Jesus Christ; while in Buddhism, Indian people 

are chosen people for the Buddha to save first— 

Theo Thiên Chúa giáo thì dân Israel là dân được 





Eight 





riêng— 


752 


Chúa chọn; còn theo Phật giáo thì dân Ấn Độ là 
dân được Đức Phật chọn để cứu độ đầu tiên. 
Chosui (jap): Tzu-Hsuan—Sư Từ Huyền (Nhật 
Bản). 

Chou-Hung: Châu Hoằng Đại Sư—According to 
Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Chou-Hung was 
the Eighh Patriach of Chinese 
Buddhism. His self-given name was Buddha”s 
Wisdom and his Dharma name was Lien-Chih. He 
was a son of the Trầm family of the Nhân Hòa 
District, Heng-Chou Province. He lived during the 
Ming Dynasty. When he turned seventeen, he was 
already appointed as a teacher and was renowned 
for being a complete person having both virtues 
and talents. One of his neighbors was an elderly 
woman who practiced Buddha Recifation, reciting 
up to several thousand times a day as her dally 
ritual. Seeing this, he asked the woman for a 
reason, and he was told: “When my husband was 
alive he practiced Buddha Recitation regularly; 
when nearing death, he was not sick or anything; 
1n contrast, he seemed happy and at peace as he 
placed his palms together to bid a final farewell to 
everyone before passing away. For this reason, Ï 
know the virtues and merifs of practicing Buddha 
Recifation are unfathomable.” After hearing this, 
he was preatly touched. From that time, he often 
pald attention to the Pureland Dharma Door. 
Moreover, he also wrote these four words “LIÍe 
and Death 1s a Great Matter” and pinned them on 
the walls, table, headboard, etc, in order to remind 
himself. When he turned thirty, he was ordained 
and became a Bhiksu. After completing the 


Pureland 


ceremony, he traveled abroad to learn the 
Buddha-Dharma from well-known, highly 
respected and viruous Buddhist Masters. 


Eventually, he came to learn Buddhism with Zen 
Master Tiếu Nham Nguyệt Tâm to examine and 
1nvestigate fully the meanings behind the question 
“Who Is Buddha?” One day, while walking and 
pondering deeply, he suddenly awakened and 
1mmediately composed this poem: 
“Twenty years with one persisting doubt, 
Beyond three thousand miles encounters a sfar 
Light incense throws away all illusions, 
Devill, Buddha who's better 1s just a futie 
discussion. In the fifth year of the Lung-Hsing 


reign period, while traveling as a mendicant monk 
1n Wen-HIs region, he saw how utterly serene and 
anchanting the mounftainous area was and decided 
to build a temple there. In that mountain, there 
were many tigers so he began feeding them. From 
that time, the tigers and other predators In the 
reglon no longer harmed or disturbed local 
residents as they had done ¡In the past. Several 
years later, the region had a long drought, creeks 
and farming fields dried up. With the severe 
climate changes, no crops could be planted. 
Eventually, the local residents came to the Great 
Masters cottage and asked him to “Pray For 
Rain.” He replied: “I only know how to recite 
Buddhaˆs name, otherwise I have no other talent 
or ability.” Everyone continued to plead with the 
Great Master to please have compassion and 
being sympathetic to their sincere prayers, he 
came out of his small shrine with a gong in his 
hand. As he followed the perimeter of the fields to 
begin chanting Buddha”s name, with each step the 
Great Master took great ram followed 
Iimmediately behid him. The people were 
overjoiced and greatly admired and respected his 
virtues. As a mean to demonstrate their gratitude 
and appreciation, the commumity collaborated to 
built a temple for him. Gradually, the Sangha 
from everywhere began gathering there, and 
before long, the area had become a pure, peaceful 
and adorning Congregation. Despite already being 
awakened to and fully penetrating Zen teachings, 
when the Great Master examined carefully, he 
observed: "“he cultivated capacity and will power 
of people in the Dharma Ending Aøe 1s weak and 
deficlent. Those who speak of Theory are in 
abundance but those who actually attain and 
realize Theory are extremely rare.” Because he 
both himself and others, the 
Great Master advocated and propagated Pureland 
Buddhism and objected strongly to “Mad Zen.” 
The volume “Comentary on Buddha Speaks of 
Amitabha Sutra” was writen by him as he 
harmonized both practice and theory Including all 
three cultivated levels. The tachings withim 1t 
were deep and penefrating. In earlier times, 
althoupgh many of the highly virtuous Buddhist 
Masters propagated Pureland Buddhism, they still 
did not abandon Zen practices. However, once the 


wished to benefit 


753 


Great Master assumed the leadership positon of 
the Lin-Chi Zen Tradiion, when he had fully 
affained 1s theoretical teaching from Zen Master 
Tiếu Nhâm, he 
propagation by teaching only Pureland. For this 
reason, Zen scholars of the day were quite 
discontented with him. sually, the Great Master 
also cultivated additional virtuous and merifOrIous 
practices to support karma of purity. He also 
granted and gave Dharma precept(s to Buddhists 
for them to maintain from Eive Precepts, Eight 
Precepts, Ten Precepts to Sramanera Precepts, 
Bhiksu PreceptsBodhisattva Precepts He also 
built ponds to free aquatic animals. Additionally, 
the Great Master performed varilous religlous 
ceremonies to donate food to spirifs on land and to 
rescue spirits who had died In the water. He also 
wrote the practicing the Dharma “Food Giving” to 
aid those suffering In the Under World by reciting 
certain mantras, propagating dharma speeches on 
the non-killing precept to encourage Buddhists to 
avoid killing, murdering and destroying any living 
Creafures, encouraging many others to change and 
overcome therr wicked ways and to practice 
goodness and virtues Aside from varlous 
propagation and dharma teaching practices, the 
Great Master offten used varlous poems to 
disillusioned and help guide people so they would 
become awakened and atone for their actions, 
taking the cultivatd path, etc. Toward the end of 
June In the fortieth year of Wen-Hsing reign 
period, the Great Master came Info the city to bid 
farewell to his disciples as well s people he had 
known for a great many years. He told them: “] 
will soon øo to another place.” He then returned 
to his temple to have a tea party to bid farewell to 
his assembly. No one understood what he was 
doing. Then on the evening of the first of July, he 
came to the meeting room for the Sangha and told 
the great assembly: “lÏ am leaving tomorrow.” 
Then, during the evening of the next day, he said 
he was tired and went to his room, closed his eyes 
and sat down In meditation. The Bhiksus and lay 
Buddhists, as well as his long time acquaintances 
1n the city all gathered around him. He opened his 
eyes and said: “All of you need to practice 
Buddha Recitation sincerely and genuinely, don't 
do anything diferent, and dont destroy the 


focused and limied his 


tradition I have established.” After speaking, he 
turned to face the West and then put his palms 
together to recite Buddha”s name as he passed 
away. He was 8l years old—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, 
Châu Hoằng Đại Sư là vị Tổ thứ tám của Tịnh Độ 
Trung Quốc. Ngài tự là Phật Tuệ, hiệu Liên Trì. 
Người họ Trầm đời nhà Minh, quê ở quận Nhân 
Hòa tỉnh Hàng Châu. Năm 17 tuổi ngài đã được 
bổ nhậm làm chức Giáo Thọ, nổi tiếng là người 
học hạnh kiêm toàn. Láng giềng của ngài có một 
bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ba ngàn câu, lấy 
làm thường khóa. Nhân lúc rảnh rỗi ngài sang 
chơi, thấy thế mới hỏi duyên cớ, thì bà lão đáp 
rằng: “Ông nhà của tôi lúc sanh tiền chuyên lo 
niệm Phật, đến khi sắp chết, không đau bệnh chi 
cả mà trái lại còn vui vẻ vòng tay cáo biệt mọi 
người rồi mới qua đời. Do đó nên tôi biết công 
đức niệm Phật không thể nghĩ bàn.” Ngài nghe 
xong rất lấy làm cảm động. Từ đó luôn để ý đến 
pháp môn Tịnh Độ, ngài lại còn viết thêm bốn 
chữ “Sống Chết Việc Lớn” dán vào nơi vách đầu 
nằm để tự răn nhắc. Năm 30 tuổi ngài xuất gia. 
Sau khi xuất gia xong, ngài đi du phương tham 
học đạo pháp nơi các bậc cao Tăng. Cuối cùng 
ngài đến học đạo với Ngài Tiếu Nham Nguyệt 
Tâm Thiển Sư. Ngài tham cứu câu “Niệm Phật Là 
Ai.” Một hôm đang đi và tham cứu, bỗng ngài 
chợt tỉnh ngộ, liền làm bài kệ rằng: 

“Hai chục năm qua việc đáng nghi, 

Ngoài ba ngàn dậm gặp sao kỳ. 

Đốt hương, liệng kích dường như mộng, 

Ma, Phật tranh suông: Thị lẫn phi.” 
Năm Long Khánh thứ 5, đại sư đi khất thực ngang 
qua miền Vân Thê, thấy cảnh nước non cực kỳ u 
nhã, nên ngài quyết ý cất am ở tu. Trong núi ấy 
có nhiều cọp, ngài mới hành pháp Du Già Thí 
Thực, từ đó cọp beo cùng các loài thú dữ đều 
không còn quấy hại dân cư trong vùng nữa. Mấy 
năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu ngày, suối cạn, 
đồng khô, mùa màng thất bát nên dân cư quanh 
vùng đến nơi am của ngài xin ngài cầu mưa. Ngài 
đáp: “Tôi chỉ biết có niệm Phật mà thôi chớ 
không có tài chi khác.” Mọi người vẫn cố nài 
thỉnh xin ngài từ bi. Đại sư cảm lòng thành của 
dân chúng nên ngài bước ra khỏi thảo am, gõ mõ 
và đi dọc theo bờ ruộng mà niệm Phật. Bước chân 
của ngài đi đến đâu thì mưa lớn rơi theo đến đó. 


754 


Dân chúng vui mừng, kính đức, cùng nhau hiệp 
sức xây điện, cất chùa. Tăng chúng khắp nơi lần 
lượt hướng về, không bao lâu chỗ ấy trở thành 
một cảnh tòng lâm trang nghiêm, thanh tịnh. Đại 
sư tuy tổ ngộ thiển cơ, song vì thấy căn lực của 
con người thời mạt pháp yếu kém, kẻ nói lý thời 
nhiều, song chứng ngộ được lý thì rất ít. Vì muốn 
lợi mình lợi người, nên ngài chủ trương hoằng 
dương Tịnh Độ, cực lực bác bỏ “Cuồng Thiển.” 
Bộ sách Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao do 
ngài trước tác, dung hòa cả sự lẫn lý, gồm nhiếp 
khắp ba căn, trong đó lời ngài dẫn giải rất uyên 
áo. Trước kia các bậc tôn đức trong Phật giáo, tuy 
là hoằng tuyên Tịnh Độ, song vẫn không bỏ 
Thiển Tông. Đến phiên đại sư là người được 
chánh truyền tâm ấn từ nơi ngài Tiếu Nham 
Thiển Sư thuộc dòng Lâm Tế, mà lại chỉ chuyên 
môn hoằng dương về Tịnh Độ. Vì thế cho nên các 
nhà Thiển học đương thời rất không bằng lòng. 
Bình thường đại sư cũng tu thêm các công đức, 
phước lành khác để phụ trợ cho tịnh nghiệp của 
mình. Ngài cũng truyền trao giới pháp Sa Di, Tỳ 
Kheo, Bồ Tát, Ngũ giới, Bát giới, Thập giới, và 
khai ao phóng sanh. Ngoài ra, ngài lại thẩm định 
nghi thức “Thủy Lục Trai Đàn” (cúng vong trên 
bờ và vớt vong dưới sông), Hành Pháp Du Già để 
cứu khổ u minh, truyền bá văn Giới Sát (khuyên 
không nên sát sanh), khuyên người cải ác, quy 
hóa, làm lành rất nhiều. Ngài cũng dùng những 
bài kệ cảnh tỉnh thế nhân và khuyến hóa người 
người thức tỉnh, hồi đầu tu niệm. Năm Vạn Lịch 
thứ 40, cuối tháng sáu, đại sư vào thành từ biệt 
các đệ tử và những người cố cựu, nói rằng: “Tôi 
sắp đi nơi khác.” Nói xong ngài trở về chùa thiết 
tiệc trà từ giả đại chúng. Mọi người không ai hiểu 
là duyên cớ gì. Đến chiều ngày mùng một tháng 
bảy, ngài vào Tăng đường bảo đại chúng: “Mai 
nầy tôi sẽ đi.” Qua chiều hôm sau, đại sư kêu mệt 
rồi vào trong tư thất ngồi kiết già nhắm mắt. Chư 
Tăng và các đệ tử tại gia cùng những người cố 
cựu trong thành đều hội đến chung quanh. Ngài 
mở mắt ra nhìn mọi người rồi nói rằng: “Các vị 
nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều chi khác 
lạ cả, và chớ phá hoại quy củ của tôi.” Nói xong, 
ngài hướng mắt về Tây, chắp tay niệm Phật mà 
qua đời. Ngài hưởng thọ 81 tuổi. 
Christan (n): Tín hữu Ki 
Catholicism. 


Tô giáo—See 


Christian burial: Nghi thức an táng theo Thiên 
Chúa giáo—See Catholicism. 

Christian doctrine: Giáo lý Thiên Chúa giáo— 
See Catholicism. 

Christian education: Giáo dục Thiên Chúa 
Giáo —See Catholicism. 

Christian Era: Thời đại Cơ Đốc (Thiên Chúa)— 
See Catholicism. 

Christian-like: Giống như người theo đạo Thiên 
Chúa—See Catholicism. 

Christian literature: Văn chương Thiên Chúa 
giáo—See Catholicism. 

Christian marriage: Hôn nhân theo nghi thức 
Thiên Chúa giáo —See Catholicism. 

Christian name: Tên Thánh (theo Thiên Chúa 
giáo)—See Catholicism. 

Christan religion: Đạo Thiên Chúa—See 
Catholicism. 

Christianity (n): Ky Tô Giáo—See Catholicism. 
Christianizatfion (n): Sự làm cho theo đạo Ky 
Tô giáo—See Catholicism. 

Christless (a): Không tin Thiên Chúa—See 
Catholicism. 

Christmas (n): Lễ Chúa Giáng Sinh—See 
Catholicism. 

Chronic: Lasting for a long time——Kinh niên. 
Chronic disease: Cố tật. 

Chronicle (n): Sách ký sự (biên chép theo niên 
kỷ). 

Chrysanthemum-shaped lamp: Cúc Đăng— 
Một loại đèn cúng trong chùa, thường trước bàn 
Phật—A kind of lamp used In temples, usually in 
front of the Buddha. 

Chu-Agon-Kyo (jap): Madhyamagama (skt— 
Majjhima-nikaya (p)—Middle Agama Sutra— 
Trung A Hàm Kinh—See Agama. 

Chu-e (jap): Uttarasanga (skt——Middle robe, one 
of the four outer robes. The others are upper robe, 
seven-sfrip robe, and robe for going among the 
Sangha——Y trung, một trong bốn thứ y ngoại. Ba y 
kia là y thượng, y thất điều, và y nhập chúng. 
Chugan-Ha (jap): Middle View School—Phái 
Trung Quán. 

Chulavamsa (skt): A supplement to the 
Mahavamsa. Ït was composed during different 


755 


perlods by many authors. Ït gave an overview of 

Sinhalese Buddhism history untl the 18*° 

century—Quyển Lịch Sử Nhỏ, bổ túc cho quyển 

Biên niên Mahavamsa. Chulavamsa được soạn 

vào những thời kỳ khác nhau bởi nhiều tác giả. 

Nó đưa ra cái nhìn bao quát về Phật giáo Tích 

Lan cho tới thế kỷ thứ 18§—See Mahavamsa. 

Chunda (p): Thuần Đà —A_ metal worker who 

invifted the Buddha to the metal place to offer the 

last meal, after which the Buddha died—Người 
thợ rèn đã cúng dường Đức Phật bữa cơm sau 
cùng, sau đó Đức Phật nhập diệt. 

Chundil (sk): A female appearance of 

Avalokitesvara—Bồổ Tát Quán Thế Âm dưới hình 

thức người nữ—Chuẩn Đề. 

Chung-Nan-Shan: 

I) Chung-Nan Shan, a mountan 1n Shan-SI 
Province: Ngọn núi Chung Nam trong tỉnh 
Sơn Tây. 

2) A posthumous name for Tu-Shun, founder of 
the Hua-Yen or Avatamsaka School in China: 
Tước hiệu của ngài Đổ Thuận, sơ tổ tông Hoa 
Nghiêm bên Trung Quốc. 

Churon (jap): Madhyamika-Sastra (skt)—Trung 

Luận—See Madhyamika-sastra. 

Chu-Rut: Trí Húc Đại Sư—According to Most 

Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 

Patriarchs of Buddhism,  Great 

Venerable Master Chu-Ruts self-gIven name was 

Ou-[I. He was born to the Chung Family from Wu- 

Hsien region. He lived during the TI”ang Dynasty. 

His father had often practiced reciting the Great 

Compassionate and Pure White Robe manfras. In 

a dream, his father saw Avalokitesvara 

Bodhisatva handing hím a young child. 

Thereafter, the Great Master was born. During his 

youth, he was a student of Consucianism and 

wrote books derading Buddhism. After he read 
the series “Trúc Song Tùy Bút Lục” written by 

Great Master LiênChì1h (Eipghh: Pureland 

Patriarch), he was awakened Iimmediately and 

burned the books he had written before. When he 

was twenty years old, he began studying the 

“Great Vows of Ksitigarbha Sutra” and as a result 

he developed the Intention of abandoning the 

secular life to join the order, and he practiced 

Buddha Recitaton throughout each day. In the 


Pureland 


first year of T”ien-Ksi reign period, he was 
twenty-four years old. After he heard a Dharma 
Master teaching and explaining the Sutra, he 
suddenly began to have doubts and immediately 
1nvesfigated 
teachinøs to find answers for his skepticism. Not 
long after, he was awakened, he immediately 
weIt Info retreat In the Wu-]iang region. During 
ths period, he was quite 
determined to practice Buddha Recitation praying 
to gain rebirth In the Pureland. As soon as he was 
cured, he went into a retreat for one week to 
practice reciting the Gaining Rebirth Mantra. He 
then burned three incenses Into his arm vowing to 
cultivate for the Bodhi Mind, praying to gain 
rebirth to the Ultimate Bliss World to attain 
quickly the Ulũmate Enlightenment and be able to 
help save sentient beings as soon as possible. He 
became abbot of varlous temples Iincluding Ôn- 
Lang, Shing-Chou, Su-Sheng, Hsing-Ksi, Ch?ang- 
Tsuy, and Hsing-An, as he taupht widely the 
teachngs of  Tien-Tai Zen and Buddha 
Recittation or Pureland Buddhism. During this 
period, the majority of those cultivating Zen 
assumed the Pureland Dharma Door to be a 
dependent doctrine. Therefore, each time meeting 
cultivators who practiced Buddha Recitation, Zen 
practiioners would tell them to examine and 
1nvestigate the word “Contemplation.” Only the 
Great Master accepted the Dharma practice of 
“Reciting the Buddha°s Name” as the path of 
“Ulumate Perfecton.” A lay Buddhist 
practiced Zen during that time, named Trác-Tả- 
Xa. 
magnificent Zen theorles to ask the Great Master 
about Pureland teachings; each time, the Great 
Master quesfions 
satIsfactorily. Thereafter, the Great Master retired 
to the Ling-Feng Mountain. Regularly, he often 
taught: “I[here 1snt anything extraordinary or 
unusual about Buddha Recttation, 1t has only these 
1mportant points “Deep Faith, Sincere Vow, and 
Diligent Practice.” (see Tín Hạnh Nguyện, and 
Nhị Tnì). At the end of the winter of the eleventh 
year of Thuận-Trị reign period, the Great Master 
had a minor illness. He resipgned from all his 
posilions and responsibilities and Instructed his 
disciples: “After I pass away and following my 


and researched more Buddhist 


1l and became 


who 


He often borrowed the marvelous and 


answered  those mOsSf 


756 


cremation, mix my ashes with flour and roll them 
Iinto little balls, and then divided them up to make 
donations to different kinds of birds and fish, in 
order to esfablish and form Pureland connections 
for them. In the beginning of the year of the 2lth 
of January, the Great Master woke up early, 
appearing full of vitality like a healthy person. At 
noon time, he sat in the lotus position on his bed, 
facing the West, put his palms together, reciting 
Buddhaˆs name to pass away. He was 57 years 
old—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ, Trí Húc Đại Sư tự là 
Ngẫu Ích, người đời nhà Thanh, con của họ 
Chung, quê ở Ngô Huyện. Thân phụ ngài thọ trì 
chú Đại Bi và Bạch Y, mộng thấy Đức Quán Thế 
Âm trao cho một đứa bé, sau đó mới sanh ra ngài. 
Thuở niên thiếu ngài theo Nho học, đã từng viết 
sách bài báng đạo Phật. Sau nhân xem được bộ 
sách “Trúc Song Tùy Bút Lục” của Liên Trì Đại 
Sư (Tổ thứ § của Tịnh Độ Trung Hoa), liền tỉnh 
ngộ, đốt bổ cuốn sách của mình đã viết đi. Năm 
hai mươi tuổi, ngài học Kinh Địa Tạng Bổn 
Nguyện, nhờ đó mà phát ý xuất trần, mỗi ngày 
hằng luôn niệm Phật. Niên hiệu Thiên Khải năm 
đầu, ngài được 24 tuổi, sau khi nghe một Pháp Sư 
giảng kinh bỗng phát nghi tình, dụng công tham 
cứu. Ít lâu sau, được tỏ ngộ, liền đóng cửa nhập 
thất ở Ngô Giang. Thời kỳ ấy ngài đau nặng, mới 
quyết chí niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Sau khi 
bệnh vừa dứt, ngài liên kiết đàn trì chú vãng sanh 
một thất, đốt ba liều hương nơi cánh tay, thệ 
nguyện phát lòng Bồ Đề, cầu sanh Cực Lạc để 
mau chứng tròn đạo quả, sớm độ chúng sanh. Về 
sau Đại sư từng trụ trì các nơi như Ôn Lăng, 
Chương Châu, Thạch Thành, Thánh Khê, Trường 
Thủy, Tân An, rộng truyền giáo pháp Thiên Thai 
và môn niệm Phật. Thời bấy giờ, những nhà tu 
thiển ở các nơi, phần đông đều cho rằng pháp 
môn Tịnh Độ là quyền giáo, cho nên mỗi khi gặp 
người niệm Phật thì dạy họ nên tham cứu quán 
tưởng. Riêng đại sư lại nhận định ra pháp “Trì 
Danh Niệm Phật” chính là môn “Tâm Tông Viên 
Đốn.” Có ông Trác Tả Xa là một cư sĩ tu Thiển, 
từng đem những huyền lý bên Thiển gạn hỏi Tịnh 
Độ, ngài đều trả lời một cách thích đáng cả. Sau 
đó đại sư về ẩn tu ở núi Linh Phong. Bình thường, 
đại sư thường khai thị rằng pháp môn Niệm Phật 
không có chi lạ kỳ đặc biệt cả, chỉ có một yếu 


điểm quan trọng duy nhất là Tín Hạnh Nguyện 
(see Tín Hạnh Nguyện,Nh Trì, and Tam Tụ Tịnh 
Giới). Vào cuối mùa Đông năm Thuận Trị thứ 11, 
đại sư cảm chút bệnh nhẹ. Ngài di chúc lại mọi 
việc và dặn đò các đệ tử rằng: “Sau khi ta thị tịch, 
các ngươi làm lễ trà tỳ xong rồi phải tán xương 
cho nhuyễn, trộn chung với bột, hòa thành viên, 
đem chia thí cho các loài cá chim, để kết duyên 
Tịnh Độ với chúng. Sang đầu năm, vào ngày 21 
tháng giêng, đại sư dậy sớm, sắc diện tươi khỏe 
như người không bệnh. Đến đúng ngọ, ngài ngồi 
thẳng trên giường mà thị tịch, thọ được 57 tuổi. 

Ch?u-Shan-Shao-Chi: Sở Sơn Thiệu Kỳ—Zen 
master Chu-Shan-Shao-Ch”i, the author of the 
koan “Who 1s that practises the recifation of the 
Buddha name." In the Essays In Zen Buddhism, 
composed by Zen master D.T. Suzuki, Zen master 
Chu-Shan-Shao-Ch'I taught about koan and 
reciadon of Buddha name as follows: :Ït 1s 
necessary for the uninitiated to have a kind of too 
wherewith to take hold of 2en; and it is for this 
reason that they are told to practise the Recifation 
of Buddha name, that 1s thinking of the Buddha. 
The Buddha 1s no other than Mind, or rather, that 
which desires to see this Mind. Where does this 
desire, this thought, take Ifs rise? From the Mind, 
we all say. And this Mind 1s neither a mind, nor a 
Buddha, nor a something. What 1s it then? To find 
It out, let them abandon all that they have 
accumulated In the way of learning, Intellection, 
and knowledge; and let them devote themselves 
exclusively to this one question “Who 1s It that 
practises the Recitation of Buddha name?” Let this 
1nquiring spirit assert 1fself to the highest degree. 
Do not try to reason 1t out; do not assume a state 
of mere passivity for enlightenment to come by 
1fself; do not allow yourself to cherish false 
thoughts and Iimaginations; do not let Ideas of 
discrimination assert themselves. When your 
striving and seeking Is constanf, permitting to 
breaks interruptions, your Dhyana will 
naturally be matured, and your inquiring spIrIt 
brough up to the inevitable crisis. You will then 
see that NÑirvana and Samsara, the land of purity 
and the land of defilement, are mere ¡idle talk, and 
that there 1s from the beginning nothing requiring 
explanation or commentary, and further that Mind 
1S not somewhat belonging to the realm of 


and 


757 


empirical consciousness and therefore not an 
object of mental comprehension—Thiển Sư Sở 
Sơn Thiệu Kỳ, tác giả công án “Ai đang niệm 
Phật? Trong Thiển Luận, Tập II của Thiển sư 
D.T. Suzuki, Thiền sư Sở Sơn Thiệu Kỳ đã dạy về 
công án và niệm Phật như sau: “Người sơ cơ cần 
nhất là phải có một vật để mà nắm vào Thiền; vì 
thế họ được dạy pháp môn niệm Phật. Phật tức 
tâm, Tâm tức Phật. Tâm và Phật từ đâu mà có? 
Có phải đều từ tâm?. Nhưng Tâm ấy không phải 
là tâm, không phải Phật, không phải vật. Vậy là 
cái gì? Muốn thấy ra, hãy vứt bỏ đi tất cả những 
cái đã tích chứa do học tập, tri thức, kiến giải; hãy 
chỉ hoàn toàn chuyên chú vào một câu hỏi: “Ai 
đang niệm Phật?' Hãy để cho nghi tình nây nghi 
đến cực độ; đừng say sưa theo những nghĩ tưởng 
mê lầm; đừng để cho những ý tưởng phân biệt 
cùng khởi lên. Một khi công phu bên bĩ, liên tục 
không gián đoạn, thì thiển định của các người sẽ 
được thuần thục, và nghi tình của các người nhất 
định bùng vỡ dữ dội. Rồi các người sẽ thấy rằng 
Niết Bàn và sanh tử, cõi tịnh độ và cõi uế trược 
chỉ là hý luận, và ngay từ đầu chẳng cần gì giải 
thích hay bình chú, và thêm nữa, Tâm không 
thuộc cảnh giới tâm ý thức, do đó là Bất Khả 
Đắc.” 
Chu-U (jap): Anatar-bhava (skÙ Thân Trung 
Hữu—The ¡mtermediate stage of existence— 
Body—Middle 
state 


Intermediate Existence 
©xIstence—See 


Intermediate existence body. 


Intermediate and 
Chuzan (jap): Trọng Toán—Name of a learned 
Japanese monk ¡in the tenth century—Tên của một 
danh Tăng Nhật Bản vào thế kỷ thứ 10. 

Cikitsa (skt): Y Phương Minh—Medicine, one of 
the five studies or sciences—Hiểu biết về y 
phương là một trong ngũ minh—See Five 
SCIences. 

Cỉna (skt: Chấn Đán—Name of China in ancient 
India (the place where the sun rises)—Còn gọi là 
Chân Đán, hay Thần Đán, tên gọi nước Trung 
Hoa vào thời cổ Ấn Độ (nơi mặt trời mọc). 

Cina Deva Gotra (skt): Chỉ Na Đề Bà Cù Hằng 
La—Hán Thiên Chủng—The “solar deva” of Han 
descent, first king of Khavandha, born to a 
princess of the Han dynasty on her way as a bride 


elect to Persia, the parentage being atfributed to 
the solar deva. 

Cinca (skt): The woman who falsely accused the 
Buddha about her pregnancy—Chiến Già, người 
đàn bà vu cáo Phật về bào thai giả trong bụng của 
bà ta—According to Buddhist legends, after elder 
Sariputra subdued a group of Brahman heretics at 
the debate, another group of Brahman heretics 
were dissatisiied with the flourishing of Budhism. 
They planned an evil scheme and assembled at 
Sravast to discuss a secret plot to trap the 
Buddha. They bought off a woman by the name of 
Cinca to act as a Buddhist follower. One early 
morning, while everyone wWas In session at 
Jetavana Vihara, worshipping the Buddha, Cinca 
walked out from the inner room. People heard her 
saying to herself: “I spent the night at the vihara.” 
Her move aroused the suspicion of the assembly. 
Eight months later, Cinca with a bulging belly as 
In pregnancy, again appeared at the vihara”s 
lecture hallL When the Buddha was about to 
deliver a talk, she suddenly stood up, pointing her 
finger to her belly, she accused the Buddha, and 
demanded the Buddha to accommodate her and 
her unborn baby. For a moment, there was an 
uproar from the assembly. People began to 
discuss this Incident. The Buddha made no move 
and simply sat where he sat in a meditative 
posIton. Just at that moment, the sound of a bang 
was heard, and a small wooden basin fell off 
Cinca”s body. It was now clear that she had faked 
her pregnancy, so she ran off desperately—Theo 
truyền thuyết Phật giáo, sau khi Xá Lợi Phất đã 
bẽ gãy biện luận của một nhóm ngoại đạo Bà La 
Môn thì lại có nhóm khác không hài lòng khi thấy 
Phật giáo ngày càng hưng thịnh. Họ tụ tập tại 
thành Xá Vệ, âm mưu hãm hại Phật. Bọn họ mua 
chuộc một người đàn bà tên là Chiến Già, giả bộ 
làm một tín đồ Phật giáo. Một buổi sáng sớm, 
trong khi mọi người đang lễ Phật ở tịnh xá Kỳ 
Viên thì Chiến Già từ bên trong bước ra tự nói: 
“Tối hôm qua, tôi ngủ lại tịnh xá.” Hành động đó 
làm khơi dậy lòng nghi ngờ của tứ chúng. Tám 
tháng sau, Chiến Già lại xuất hiện ở giữa tịnh xá, 
bụng nổi to lên như đang mang bầu. Khi Đức Phật 
đang thuyết pháp, Chiến Già bỗng nhiên đứng 
dậy, chỉ vào bụng oán trách Phật, yêu cầu phải 
sắp xếp ổn thỏa cho bà ta và đứa con trong bụng. 


758 


Trong phút chốc, lòng người rối loạn, bàn tán xôn 
xao. Đức Phật vẫn tĩnh tọa, không nhút nhít. Đúng 
lúc đó, bỗng nghe “cạch” một tiếng, một cái chậu 
bằng gỗ cổ nhỏ từ trên mình cô gái rơi xuống, thì 
ra, tất cả đều là ngụy tạo. Cô gái chỉ còn cách cúp 
đi nơi khác. 

Cỉntamani (skt & p): Chấn Đa Mạt ÑN—Ma Ni. 

l) The philosophers stone, granting all one”s 
wishes: Ngọc ước của nhà hiển giả—See 
Man. 

2) Ngọc như ý —Fabulous gem—]ewel of the 
thought—The philosophers stone—Sacred 
gem—Wish-fulfilling Jewel—A Sanskrit term 
for “Wish-fulfilling jewel.” This 1s the gem of 
doïng as one pleases, or thoupht gem, or a 
fabulous gem supposed to yield 1s possessor 
all desires, or a magical gem that Is capable 
of providing whatever 
symbolizes the greatness and virtue of the 
Buddha and the Buddhist scriptures (his 
doctrines) According to the Tibetfan 
Buddhism, this 1s the talismanic pearl, a 
symbol of bestowing fortune and capable of 
fulfilling every wish—Từ Phạn ngữ có nghĩa 
là “Ngọc ước như nguyện.” Ngọc Ma Ni bảo 
châu hay Như Ý bảo châu, hay ngọc ước 
nguyện. Ngọc báu làm thỏa mãn mọi ước 
nguyện hay ý muốn, hay ngọc báu kỳ điệu có 
thể cho người giữ ngọc tất cả những gì mà 
người ấy muốn. Ngọc nầy tiêu biểu cho sự vĩ 
đại và công đức của Phật và Kinh Phật. Đây 
là một loại ngọc ảo thuật có thể cung cấp bất 
cứ thứ gì mà người ta mong muốn. Còn theo 
Phật giáo Tây Tạng thì đây là một loại ngọc 
bùa phép, một biểu tượng có thể ban cho sự 
may mắn và có khả năng làm thỏa mãn mọi 
ước nguyện. 

Cintamani-cakra-Bodhisattva (sk): Như Ý 

Luân Quán Âm. 

Cintamaya-panna (p): Tư huệ ——Attaining 

moral wisdom from reflection—Attaining wisdom 

based on thinking (wisdom based on thought)—Tư 
sanh tuệ ——Trí huệ đạt được qua suy tư—See 

Three dharmas (XXXYVII) (B), and Three modes 

Of atfaining moral wisdom. 

Cintana (skt Cinta-maya-panna (p)—Thinking 

wIisdom——Ttư duy. 


one desires. lt 


Cintetfi (skQ: Cinteti (p)—Cintayati (skÐ—Suy 
Nghĩ— To have thought or Iidea—To ponder—To 
think——To think about—To think of. 
Circle: Vòng tròn. 
Circle of fire: Wheel of fire—Whirling fire— 
Hỏa Luân—See Alatacakra. 
Circle of Ipght behind the Buddha: Quang 
bối. 
Circle seven times: Đi Nhiễu Bảy Vòng—A 
traditional riual, practiced in India over 2,500 
years ago, to show respect and admiration for the 
Buddha—Một nghi thức cổ truyền Ấn Độ trên 
2.500 năm trước, để biểu lộ lòng kính trọng và 
ngưỡng mộ với Phật. 
Circle of wind: Wheel of wind—Phong luân— 
One of the four wheels, the wheel, or cirele, of 
wind below the circle of water and metal on which 
the earth rests; the circle of wind rests on space— 
Một trong tứ luân, phong luân khởi lên từ bên trên 
không luân, thủy luân sanh ra trên phong luân, và 
kim luân sanh ra trên thủy luân, và địa luân dựa 
trên kim luân. 
Circulate (v): Pradaksina (skÙ—Tuần Hoàn— 
Moving around so that the righ(t shoulder 1s 
towards the object of reverence—ĐI vòng vai 
phải hướng về đấng tôn quý. 
Circumstance: Hoàn cảnh—Environment. 
Circumstanfial:  Pratyaya  (skÙ—Duyên— 
Conditioning or secondary cause, In contrast with 
hetu or the direct or fundamental cause—Nhân 
phụ, đối lại với nhân chính—See Hetupratyaya- 
hetu. 
Cireumstanfial cause of retribution: Báo 
duyên. 
Circumumbulate: Đi nhiễu vòng quanh. 
l) To go round: To wind round—To revolve 
around——To encompass——ĐI vòng quanh. 
2) To pay respect by walking around the obJect 
of regard: Đi vòng quanh để tỏ lòng tôn kính. 
Circumumbulate the hall: To patrol the hall— 
Tuần Đường—Canh tuần tự viện. 
Circumumbulate an image of the Buddha: 
Nhiễu Phật. 
l1) To go three times around the Buddha to his 
ripht in worship: Đi vòng quanh Đức Phật ba 
vòng về phía phải (phép của người Tây Trúc 


759 


đi vòng quanh vị trưởng lão để tỏ lòng tôn 
kính). 

2) To circumumbulate an Image of the Buddha, 
or a pagoda: ĐI vòng quanh tượng Phật hay 
tháp để tỏ lòng tôn kính. 

Circumumbulating hall: Tuần Đường. 

1) Room for Sramanera or novice monks to ask 
and practice meditation: Nhà Sa Di—Nơi để 
các vị Sa Di tham vấn về thiền. 

2) Room for guest monks: Nhà Tham Đầu—Nơi 
dùng cho khách Tăng. 

3) Tea Room for guest monks: Nhà Thỉnh Khách 
Thiêu Hương—Nơi uống trà của khách Tăng. 

4) A monk”s halls: Nhà Tăng. 

5) The tea hall: Nhà Trụ Tr—Nơi uống trà và 
ngồi thiền. 

6) The assembly hall: Nhà Đại Chúng—Nơi họp 
chúng tụng niệm. 

7) The meditating hall: Nhà Thủ Tọa—Nơi ngôi 
thiển. 

8) Room for supervisor of monks: Nhà 
Na—NGơi dùng vào các ngày Thánh Tiết. 

Citadel of mỉnd: Tâm thành (served as guardian 
OVver action). 
Citavana (skt): Hàn Lâm —Thi Đa Bà Na—The 
cold forest where the dead were exposed (to be 
devoured by vultures)—Khu rừng lạnh nơi mai 
táng những người chết (đây là khu rừng ở cạnh 
thành Vương Xá, nơi mà xác người chết được đem 
vào đây cho kên kên rỉa thịt). 

Cite with proof: Dẫn chứng. 

Citra (skt: Giác—Name of one of the twenty 

eight — constellations—See Twenty eipht 

constellations. 

Citrabhanu (skt): Hỏa Biện—One of the ten 

great writers of the Indian Dharmalaksana, a 

contemporary and colleague of. Vasubandhu; 

however, this 1s still doubtful—Một trong mười 
nhà văn lớn của Ấn Độ đồng thời với Ngài Thế 

Thân; tuy nhiên, sự kiện nầy không đáng được tin 

cậy lắm. 

Citta (skt & p): Chất Đa—Tâm Pháp—Tâm ý— 

Lự tri tâm— Concentration—Conscilousness— 

Heart——Intention—Manas—Mind——WIII—Mental 

or Intellectual consciousness. Citta 1s a SanskrIt 

term, temporarlly considering and recognizing 
mind or thoupht. The mind that Is atfending, 


Duy 





observing, thinking, reflecting, imagining 
(thhought, ¡intention, aim, wish, memory, 
1ntelligence, reason). Consciousness or mind: This 
1S COnSCIOusness 1(self. It naturally functions in 
five ways corresponding to the five sense-organs. 
“Citta” refers to menfal processes In general and 
ISÃỒ commonly said 1n Indian texts to be 
synonymous with Manas (sentience) and Vijnana 
(consciousness). In Tibetan Buddhist 
epIstemology, 1t 1s said to refer to a “main mind,” 
which 1s accompanied by “mental factors.”——Citta 
là một Phạn ngữ, được tạm coi là Tâm hay ý. 
Tâm suy nghĩ, tưởng tượng, lý luận, vân vân. Đây 
cũng chính là tâm thức. Tâm thức này hành sự 
qua năm ngả đường tương ứng với năm căn. 
“Citta” ám chỉ tiến trình tâm thức và thường được 
sách vở Ấn Độ coi như đồng nghĩa với Mạt Na và 
A Lại Da thức. Trong nhận thức luận của Phật 
giáo Tây Tạng, người ta ám chỉ “citta” như là một 
cái “tâm chính,” được tháp tùng theo bởi những 
tâm sở—See Mind, and Seventy-five đharmas of 
the Abhidharma Kosa (II). 

Citta-bhavana (p): Development of mind—Tâm 
tu—See Three dharmas (XLH). 

Ci(ta-caitta (skÙ: Tâm Tâm —Every mind— 
Mind and mental conditions (Tâm và tâm sở). 
Ci(ta-dharma (skt): Mind—Tâm Pháp—See 
One hundred divisions of all menfal qualities and 
their agents (A). 

Cittadrisyadhara-visuddhi (skÐ: Citta- 
visuddhi (p)—Purity of mind—Tâm thanh tịnh 
(không bị ô nhiễm). 

Cittajjukata (p): Cittujjukata (p)—Rectitude of 
consciousness—Tâm Chánh Trực—See Fifty-two 
mental states. 

Cittakalapa (sk): Tâm Tụ (hệ thống tâm 
thức)—Mental system——Mentation system, or the 
whole mental system ¡1s evolved mutually 
conditioning like a bundle of bamboo-stlcks— 
Toàn bộ hệ thống tâm thức được phát sinh và ảnh 
hưởng lẫn nhau như một bó tre. 
Ci(ta-kammannata (p): Wieldines of 
consciousness—Tâm Thích Ứng—See Fifty-two 
mental states. 

Citta kushala (skt): Wholesome mind—Thiện 
tâm—See Fifty-one Dharmas Interactive with the 
Mind. 


760 


Cittalahuta (p): Lightness of consciousness— 
Tâm Khinh An—See Fifty-two mental states. 
Ci(talambanadhatu (skt): The world as the 
object of thought—Tâm Sở Duyên Thế Giới (thế 
giới làm đối tượng của ý tưởng)—See Ten 
Inexhaustible Vows. 

Citta-Manas-Vijnana (skt: Citam-manas ca 
vijnana (skÙ—Mind, thought, and perception 
(discernment)—Tâm, Ý và Thức—Mind-WiI- 
Consciousness. All three terms are regarded as 
synonyms for mindIn the Lankavatara Sutra, these 
three terms “Citta” “Mana” and “Vijnana” are 
combinaton meaning the 
machinery of mentation. When “Cita” 1s going 
along with “Mana” and “Vijnana,” 1t corresponds 
to the empirical consclousness, .e., Ciffa In Ifs 
relative aspect and therefore together with false 
discrimination—Tâm, Ý và Thức, cả ba đều đồng 
nghĩa với tâm. Trong Kinh Lăng Già, “lâm ý 
Thức” có nghĩa là toàn bộ máy móc của tâm thức. 
Khi “Cita” được kèm theo với “Mana” và 
“Vijnana,” thì nó tương ứng với cái tâm thức thực 
nghiệm, tức là “Citta” trong khía cạnh tương đối 
của nó cùng với sự phân biệt sai lầm. 
Citta-Matra (sk): Mind-Only—-Duy Tâm— 
Nothing but mind—AlI-Mind—See Mind-only. 
Cittamatradrisya (skt: Duy Tâm Sở Kiến— 
There 1s only what is seen of the Mind. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “Those 
who are attached to the notion of duality, obJect 
and subJect, fail to understand that there is only 
what is seen of the Mind.”—Cái được nhìn thấy từ 
tâm. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: 
“Những ai bị ràng buộc vào ý niệm nhị biên, có 
đối tượng và chủ thể, sẽ không bao giờ hiểu được 
rằng chỉ có cái được nhìn thấy do từ tâm.” 
Cittam-avyakritam-nityam (sk0: Tâm thường 
vi vô ký—The mind remains eternally quiescent, 
or neutral, or undivided——Tâm thường vô ký pháp, 
nghĩa là tâm mãi mãi tịch lặng hay trung tính, hay 
không bị phân chia. 

Cittam-hỉ-sarvam (skt): Tâm Biến Nhất Thiết 
Xứ—AIll is mind, mind pervades 1n all places, In 
all the The Ignorance perceive 
multiplicity, but there 1s nothing predicable in 
Mind-Only—Tất cả đều là tâm, tâm tỏa tràn khắp 
mọi nơi, trong mọi thân thể. Phàm phu nhận thức 


found ¡n whole 


bodIles. 


cái đa phức, nhưng không có cái gì có thể được 

nêu định trong Duy Tâm. 

Cittamuduta (p): Malleability of 

consciousness—Tâm Nhu Thuận—See Fifty-two 

mental states. 

Cittam-vishayasambandham (skt): Tâm vi 

cảnh sở hệ—Tâm bị trói buộc bởi trần cảnh bên 

ngoài —The mind ¡1s bound up by an external 
world. 

Cittanirabhasa (skt): Tâm Vô Tướng—Tâm 

không có hình tướng——The mind that has no form. 

Citta-nupassana (p): Nhất 

Contempaltion of mind. 

I1) With the whole mind or heart: Bằng tất cả 
tâm trí —Unanimous (Unanimity)—In 
agreement——In chorus—The bhutaftathata. 

2) The original or primal mind behind all things: 
Tâm nguyên thủy không phân biệt đối đãi. 

3) According to the Awakening of Faith, the 
oripinal mind 1s the source of all phenomena, 
the mind which is ¡in all things: Sâm La Vạn 
Tượng Chi Tâm—Theo Khởi Tín Luận thì 
đây là nguồn của mọi hiện tượng. Nguyên 
tâm tròn đầy, bao trùm khắp mười phương. 

Citta-pagunnata (p): Proficiency of 

consciousness—Tâm Tĩnh Luyện—See Fifty-two 

mental states. 

Cittapassadhi (p): Tranquility of 

consciousness—Tâm Vắng Lặng—See Fifty-two 

mental states. 

Citta-rddhi-pada (sk0: Niệm Như Ý Thần Túc 

(Tâm Thần Túc)—Intense 

thoughts—Sufficlence of. concenfration——Ïlntense 

concenfraton—One of the four sufficilences. 

Endeavor to remember to practice correct 

dharmas. Memory or Intense holding on to the 

positon monk develops 
concenfratlon oŸ consciousness accompanied by 

effort of the thought power—Một trong Tứ Như Ý 

Túc. Mong muốn ghi nhớ phải thực hành chánh 

pháp. Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập tâm thần túc câu 

hữu với tinh tấn thực hiện Tâm Thiển Định —See 

Four sufficiences. 

Ciftta-samprayukta-sanskara or Caitasika 

(sk): Concomitant mental functions—-Tâm Sở 

Pháp—See Seventy-five of the 

Abhidharma Kosa. 


Tâm—— 


COncenfrafion or 


reached. Here a 


dharmas 


761 


Citta-Samvyukta-Samskara (sk): Tâm Sở 
Pháp—Concomiftant Mental Functlons— 
Accordng to The Essentals of Buddhist 


Philosophy composed by Prof. Junjiro Takakusu, 

there are 46 different kinds of concomifant mental 

functions in Psychological School of Buddhism—— 

Theo Cương Yếu Triết Học Phật Giáo của Giáo 

Sư Junjiro Takakusu, có 46 tâm sở pháp trong 

Tâm Lý Học Phật Giáo: 

I-I0)Ten general funcions or universals 
(Mahabhumka): Mười đại địa pháp— 
Mahabhumika means of the universal ground, 
the ground means the mind. Whenever the 
mind functions the universals such as ¡idea, 
will, ect, always appear concomitantly— 
Mahabhunika có nghĩa là những nhiệm vụ 
tổng quát, ở đây chỉ cho “tâm.” Bất cứ khi 
nào tâm hoạt động, thì những đại địa pháp 
như thọ, tưởng, tư, vân vân luôn luôn cùng 
xuất hiện. 

11-20)Ten general functions of good or moral 
universal: Thập Đại Thiện Địa Pháp (mười 
đại phiển não pháp)—They accompany all 
good mental functions—Pháp thiện hành với 
tất cả tâm sở thiện. 

21-26)Six general functions of evil: Lục Phiển 
Não Địa Pháp —They are concomitant with 
all evil thoughts—Những thứ bị nhiễm ô tham 
dục. 

27-28)Two general functions of evil: Nhị Đại Bất 
Thiện Địa Pháp—They are concomitant with 
all evil thoughts— Chúng cùng xuất hiện với 
tất cả những tư tưởng xấu xa. 

29-38)Ten functions of ordinary character: Thập 
Tiểu Phiển Não Địa Pháp (mười tiểu phiển 
não pháp)—They are those of ordinary 
Compassionate They always 
accompany evil mind and also the mental 
mind which hinders the Noble Path, and they 
are to be eliminated gradually by the way of 
self-culture, not abruptly by the way of 
insigh—Mười pháp thuộc đặc chất tham dục 
thông thường. Chúng luôn đi theo tấm xấu xa 
cũng như với tâm làm chướng ngại Thánh 
Đạo, và chúng cần phải được loại trừ từ từ 
qua tu tập, chứ không thể nào được đoạn trừ 
tức khắc bằng trí tuệ. 


character. 


39-46)Eight Indeterminate Functions: Bát Bất 
Định Pháp (tám pháp bất định)—They are 
those which cannot be classified as belonging 
to any of the five 

Chúng là những pháp không thể 
được xếp vào năm phần vừa kể trên. 

Ci(ta-sankhara (p): Citta-samskara 

Mental actlons——Tâm Hành. 

1) Citta-samskara means mental formation: Tâm 
hành là sự cấu tạo của tâm. 

2) Creation of the mind: Sự sáng tạo của tâm. 

3) Mental functions: Dụng của tâm. 

4) The activities of the mind (heart): Mind and 
action—Tâm hành là tâm thay đổi từng giây 
từng phút. 

53) Working on the mind for 1s control: Hành 

hoạt nhằm kiểm soát tâm. 

See Three links with the Buddha resulting 

from calling upon him. 

Ci(ta-smrtyupasthana (sk): Tâm Niệm Xứ 

(Quán Tâm Vô Thường)—Quán và toàn chứng 

được tâm là vô thường—Meditation and full 

realization on the evanescence or impermanence 
thouphts (contemplating the 
1mpermanence of the thought). Impermanence 1s 
the key nature of all things. From moment to 
momert, all things In this universe, ¡including 
humans bodles and minds are 
transformation. Thought after thought changes and 
moves on. Thoughfs are like waves on the sea. 

When one thought passes, another takes place. 

Thoughts come into being and then ceases to be, 

thoughts never stop. Everything passes through a 

period of bịíth, maturity, transformation and 

destruction. Mind as an abode of mindfulness, or 
mindfulness of the mind as impermanent, or to 
contemplate the mind as Impermanent. Ordinary 
mind 1s Iimpermanent, merely one sensation after 
another (mind 1s everchanging. consider the mind 
to be a consftant sfate of flux). This negates the 


» 


above  mentioned 
functions 





(skÙ)— 


+ 


of mind and 


In constant 


Idea of “Permanence.” Here a monk abides 
contemplatineg mind as mind, ardent, clearly 
aware and mindful, having put aside hankering 
and fretting for the world——Vô thường là bản chất 
chính yếu của vạn hữu. Vạn hữu kể cả thân tâm 
con người vô thường, từng giây từng phút biến 
đổi. Tư tưởng này thay đổi qua tư tưởng kia và tư 
tưởng tiếp tục đi tới. Tư tưởng sau đùa tư tưởng 


762 


trước cũng giống như những cơn sóng biển, sóng 
sau đùa sóng trước. Chúng hiện hữu rồi hoại diệt 
chứ không ngừng đọng. Tất cả đều phải trải qua 
tiến trình sinh trụ dị diệt. Quán tâm vô thường, 
phủ nhận ý nghĩ về “thường.” Ở đây vị Tỳ Kheo 
quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm 
để nhiếp phục tham sân trên đời. 

Cittasvabhava (skt: Tâm tự tính (tự tính của 

tâm)—The self-nature of mind, mind as ït 1s, mind 

1n 1tself. 

Citta-vaikalya (skU: 

Bewilderment of mind. 

Citta-vipallasa (p): Tâm Đắm Trước—Tâm đổi 

trụy—Perversion of mind. 

Citta-viprayukta-samskara (skÐ: Things that 

are not associated with mind—Bất Tương Ưng 

Pháp—Tâm bất tương ưng hành pháp——Dharmas 

that have no connection with form or mind— 

Among the created, or conditioned elements, 

there are those which have no connection with 

form or mind. They are neither matter nor mind— 

Trong số các pháp hữu vi, còn có 14 pháp không 

tương ứng với tâm hay vật. Chúng chẳng phải là 

sắc mà cũng chẳng phải là tâm: 

l) Acquisiion: Prapdi (skÐ—Sự thủ đắc— 
Acquisition ¡1s the power that binds an 
acquired obJect to the one who acquires It— 
Sự thủ đắc là năng lực ràng buộc một vật thể 
đạt được với kẻ đạt được nó. 

2) Non-acquisiion: Aprapti (skÙ—Bất Thủ 
Đắc—Non-acquisition is the power that 
separates an object from the possessor—Bất 
thủ đắc là năng lực làm phân ly một vật thể 
với sở hữu chủ của nó. 

3)_ CommunionshIp: Sabhaga (skt— 
Communionship 1s the power that causes a 
specles or a class to have similar forms of 
life— Chúng đồng phần là năng lực tạo ra 
những đặc loại hay bộ loại để có những hình 
thức tương tự như cuộc sống. 

4-6)From 4 to 6 are Thoughtless, Conditionless, 
and Effects attained by meditaton—Những 
Kết Quả, Không Tư Tưởng và Không Điều 
Kiện chỉ đạt được bằng thiển định. 

7) Life or Vital Power: Jivita-indrya (skt)—LIfe 
or Vital power Is the power that gives 
longevity—Mạng căn hay sinh lực là những 
năng lực kéo dài đời sống. 


Tâm hoang mang— 


8-I1)From 8 to I1 are elements that imply the life 
and death of being, Ie., the waves of 
becoming and expiraton (bíth, old age, 
sickness, and death)—Từ § đến I1 bao gồm 
sự sống và sự chết của sinh thể, tỷ như những 
làn sóng sinh hóa (sanh, lão, bệnh, tử). 
12-14)From 12 to I4 are elements of names, 
sentences and letters. They all related to 
speech—Từ pháp 12 đến pháp 14 là những 
bộ phận của danh, cú và văn. Tất cả đều liên 
hệ đến ngôn ngữ. 
See Twenfy-four acfIVIty 
dharmas, and Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Citta-visuddhi (p & skt): Tâm thanh tịnh— 
Purification of mind—Purity of mind—Serenity of 
mind. **See Ten grounds (7). 
Citta viveka (p): Tâm ẩn cư—Tâm ẩn cư khỏi 
mọi phiển não làm cần trở sự phát triển minh sát. 
Tương đương với liên tục chánh niệm, không để 
cho phiền não chế ngự. 
Cittaye (skt): Tích tập——To accumulate. 
Cittekaggata (skU: Nhứt tâm——One-pointedness 
of mind. 
Cittra (skt: Chủng chủng——Nhiều—Manifold— 
Manifoldness. 
City of Beautiful: Hỷ Kiến Thành —The city of 
beautiful, or the city of Sakra, the Lord of devas. 
The chief city or capital of the thirty-three Indra- 
heavens. Also called the Sudarsana city good to 
behold, or city a Joy to behold—Còn gọi là Thiên 
Đế Thích Thành hay Thiên Kiến Thành, thành 
của Thiên Đế, vua của chư thiên. Thủ phủ của ba 
mươi ba tầng Trời Đế Thích. Cũng gọi là Thiện 
Kiến Thành. 
City of Brahmans: Bà La Môn Thành—A city 
of Brahmans from which the Buddha returned 
with his begging bowl empty—Thành phố của cư 
dân Bà La Môn, từ thành phố nầy Đức Phật trở về 
tịnh xá với bát khất thực trống không. 
City of the Buddha”s skull bone: The modern 
Hidda, situated about 5 miles south of Jalalabad—— 
Thành phố nơi thờ sọ xá lợi của đức Phật, vùng 
mà bây giờ là Hidda, tọa lạc khoảng 5 dậm về 
phía Nam của Jalalabad. 
City of enlightenment: Giác Thành. 


Su non-Inferactive 


763 


l) Gaya, where the Buddha  attaned 
enlightenment: Bồ Để Đạo Tràng nơi Phật 
thành đạo—See Bodh Gaya. 

2) The walled city of enlightenment, into which 
1llusion cannot enter: Thành trì giác ngộ, nơi 
mà phiển não không thể xâm nhập được. 

City of flowers: Kusumapura (skt)—Pusapura 

(skÐ——Known as Pataliputra, the modern Patna. lt 

was the residence of King Asoka, there convoked 

the third synod—Hoa thị thành. 

City full of precious thỉngs: Bảo Thành—The 

city full of precious things, in the Nirvana Sutra, 

i.e. the teaching of the Buddha—Thành chứa đầy 

bảo vật, như Phật Pháp trong Kinh Niết Bàn. 

City god: Thành Hoàng Thần-The city 

protector of the wall and moat and all they 

contain—Vị Thần bảo vệ thành. 

City of hunchback women: Khúc Nữ Thành— 

Said to be Kanyakubja, an anclent kingdom and 

capital of central India. The legend in the Hsuan- 

Tsang”s Records of Western Lands 1s that ninety- 

nine of King Brahmadatta”s daughters were thus 

deformed by the rsi Mahavrksa whom they 
refused to marry—Thành của những người đàn bà 
lưng gù. Người ta nói đây là thành Kanyakubja, 
một vương quốc thời cổ và là kinh đô của Trung 

Ấn. Theo truyền thuyết trong Tây Vực Ký của 

ngài Huyền Trang thì vì từ chối không kết hôn với 

Mahavrksa mà 99 nàng công chúa con vua 

Brahmadatta đều bị Mahavrksa làm cho gù lưng. 

City of the hungry ghosfs: Ngạ Quỷ Thành— 

Thành trì của loài ngạ quỷ—The region of the 

hungry ghosts—See Prefta-realm. 

City of all ideas or aïms: Đại Nghĩa Thành. 

City of mysfic wisdom: Trí Thành—The city of 

mystic wisdom, Buddhahood—Thành lũy của mật 

trí hay Phật quả. 

City of Royal Palaces: Rajagrha (skt}—Oshajo 

(ap)—Vương Xá Thành —See Ra]Jagaha. 

City of Sakra: Thiên Đế Thích Thành—The city 

of beautiful, or the city of Sakra, the Lord of 

devas. The chief city or capital of the thirty-three 

Indra-heavens. Also called the Sudarsana city 

good to behold, or city a Joy to behold—Còn gọi 

là Hỷ Kiến Thành hay Thiên Kiến Thành, thành 
của Thiên Đế, vua của chư thiên. Thủ phủ của ba 


mươi ba tầng Trời Đế Thích. Cũng gọi là Thiện 
Kiến Thành hay Hỷ Kiến Thành. 

Civara (skt & p): Chấn Việt—Chi Phạt La—Trí 
Phược La— Quần áo của người khất sĩ—A 
mendicants garment—Áo ngủ hay túi ngủ—A 
garment, an article for sleeping on or In—A 
Sanskrit and Pali term for “monastic robes.” The 
robes worn by Buddhist monks. In the early Indian 
Buddhist order, these were generally colored 
saffron, as 1s still the case 1n contemporary 
Southeast Asia, but In Tibet monks commonly 
wear maroon-colored robes. In China, Korea, and 
Vietnam, monks wear bripht yellow, brown or 
grey robes, and in Japan monks commonly wear 
black or grey robes. In the early Sampha, the 
robes were supposed to be made from cast-off 
raøs sewn together, symbolizing the monk”s status 
as mendicants, but in modern times most robes are 
made for monks and are offen constructed of 
expensive fabrics chosen by the monks or nuns— 
Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “y áo của tự viện.” Loại 
y mà các vị sư mặc. Thời giáo đoàn Phật giáo 
nguyên thủy, thường thì loại y này có màu vàng 
nghệ, như trường hợp vẫn còn duy trì đến ngày 
nay tại các xứ Đông Nam Á, nhưng các nhà sư 
Tây Tạng thường mặc loại y màu nâu sậm. Tại 
các xứ Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam, các 
vị sư thường mặc y màu vàng chói, màu nâu hay 
màu xám. Tại Nhật Bản các sư thường mặc y màu 
đen hay xám. Trong thời giáo đoàn nguyên thủy, 
y áo phải làm bằng những miếng giẻ rách may lại 
với nhau, biểu tượng của tình trạng của những vị 
khất sĩ, nhưng trong thời cận đại hầu hết những y 
áo của chư Tăng Ni đều được may bằng những 
loại vải tốt và đắc tiền được chọn trước. 
Civilization (n): Nền văn minh 

Civilize (v): Khai Hóa ——To teach, to transform 
the character by instruction—Khai mở chuyển hóa 
bằng cách dạy dỗ. 

Civilizing force: Lực lượng khai hóa. 

Claim to be a Buddhist: Tự xưng là Phật tử. 
Claim (v) one?s innocence: Kêu oan. 

Claim to attain enlightenment: Tuyên bố 
chứng đắc —A Bhiksu or Bhiksuni who claims to 
attain enlightenment while he or she has not In 
fact realized, breaks the fourth of the Four 
Degradation Offences. He or she is no longer 


764 


worthy to remain a Bhiksu or Bhiksuni and cannot 
participate 1n the activities of the Order of Bhiksus 
or Order of Bhiksunis—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào tuyên bố rằng mình đã chứng đắc trong khi 
chưa chứng đắc, là phạm một trong bốn giới Rơi 
Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự vào các 
sinh hoạt trong giáo đoàn nữa. 

Claiming not to have heard what one has 





heard: Nghe nói không nghe—See Four un- 
Ariyan modes of speech (C). 

Claiming to have heard what one has not 
heard: Không nghe nói nghe—See Four un- 
Ariyan modes of speech (B). 

Claiming not to have known what one has 
known: Biết nói không biết See Four un- 
Ariyan modes of speech (C). 

Claiming to have known what one has not 
known: Không biết nói biết—See Four un- 
Ariyan modes of speech (B). 

Claiming not to have seen what one has 
seen: Thấy nói không thấy —§ee Four un-Ariyan 
modes of speech (C). 

Claiming to have seen what one has not 
seen: Không thấy nói thấy —See Four un-Ariyan 
modes of speech (B). 

Claiming not to have sensed what one has 
sensed: Nghĩ nói không nghĩ—See Four un- 
Ariyan modes of speech (C). 

Claiming to have sensed what one has not 
sensed: Không nghĩ nói nghĩ—See Four un- 
Ariyan modes of speech (B). 

Claiming the realty of thỉings, but 
disclaiming the reality of personality: Pháp 
Hữu Ngã Vô Tông The Sarvastivadins who 
while disclaming the realty of personality 
claimed the reality of things—Phái Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ chủ trương pháp thì có, nhưng cái ta 
thì không (thể của các pháp do nhân duyên sinh 
ra có thực thể, còn cái ta là do sự hòa hợp của giả 
tạm của các pháp, là hư vọng). 

Clairaudience: Divyasrotra (skt Thiên Nhĩ 
Thông—See Six miraculous or transcendental 
DOW€TS. 


Clairvoyance (n): Divyacaksus (skt—Thần 
thông—Thiên Nhãn Thông—Năng lực thấu thị— 
See SIx miraculous or transcendental powers. 
Clamor (v): To cry out loudly 

Clan: Bộ tộc —An early social pgroup composed 
Of several families of the same race or anc€sfOrS 
(a group of people tracing descent from a common 
ancestor)—Một nhóm hay một bộ tộc thời nguyên 
thủy, gồm nhiều gia đình có cùng chủng tộc hay 
cùng tổ tiên. 

Clarifications to make comparisons: So sánh 
bằng cách làm sáng tổ—During the time of Den 
Suu, many Buddhists were skeptical and unclear 
about the differences between Zen and Pureland, 
not knowing which tradition fo practice to obtain 
guaranteed results; therefore, Den-Suu wrote a 
poem enttled “Four Clarificatons” to make 
comparisons—Trong thời Đại Sư Diên Thọ, người 
đời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiền 
tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để 
được kết quả chắc chắn, nên ngài Diên Thọ đã 
làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để so sánh với Thiển 


Tông. 
Clarified buter: Đề Hồ Vị —§ee Eive flavors of 
making ghee. 


Clarity (n): Sự trong suốt—Sự sáng tổ—Sự rõ 
ràng. 

Clarity of  awareness: (p)— 
sampasjnanin (sk)—Tỉnh giác Biết rõ ràng— 


Sampajanna 


Clarity of awareness—See Clear awareness. 
Clarity and cleanliness: Trừng Tịnh —Trong 
sạch hay lắng sạch —This is one of the eight 
waters of merit and virtue or eight kinds of water 
Of virtues, or eight virtues. It is said that these are 
characteristics of water In the lakes and ponds in 
the Pure Land of Amitabha Buddha—Đây là một 
trong tám công đức được ví với tám tánh của 
nước. Người ta nói đây là tánh đặc thù của nước 
trong những ao hồ nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật 
A Di Đà —See Eight kinds of water of virfues, or 
eight virtues. 

Class: Giai cấp—Bộ phái. 

(A) See Four castes in India. 

(B) The five classes or groups—Ngũ Bộ—See 
Five classes of Buddhism. 





765 


Classes of Buddhists: Năm loại Phật tử—Five 
classes of Budhists—See of 
Buddhists. 

Classes of devas: 
heaven——Thiên bộ. 
Classes of wealth in the world: Tầng lớp giàu 
có của thế gian—The five classes of wealth in the 
world which have their common prey, the wealth 
strugsled for by others—Năm nhà của chung hay 
tiền của thế gian đều có một thứ cám dỗ chung— 
See Five classes of wealth. 

Classifications of Sakyamuni”s teaching: Sự 
phân loại giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu 
N The eipht Tien-T”ai classificatlons of 
Sakyamunis teaching, from the Avatamsaka to 
the Lotus and Nirvana Sutras—Tám giáo pháp do 
trường phái Thiên Thai đặt ra từ những lời giáo 
huấn của Phật từ lúc Ngài giảng Kinh Hoa 
Nghiêm, đến Pháp Hoa và Niết Bàn—See Eight 
TPien-T”ai of  Sakyamunis 
teaching. 

Clay (n): Đất sét. 

Clay which is molded into earthernware 
would certainly disintegrate: Như đổ gốm tuy 
nắn thành hình, nhưng chưa trải qua một phen 
nung lại cho chắc, gặp mưa xuống tất phải bị tan 
rã. Trạng huống ngộ đạo khi chuyển sanh dễ bị 
thối thất, cũng lại như thế—Take the case of clay 


Five classes 


Host of devas—-Host of 





classifications 


which 1s molded ¡nto earthernware would 
certainly disintegrate. The strong probability that 
those who have merely experlenced an 


Awakening will retrogress during transmigration 

1S similar to the above examples—See Three 

analogIes concerning Tetroøresslon of 
practitioners who have experienced awakening. 

Clean (a): Visuddhi (p & skt Tinh sạch— 

Thanh tịnh (trong sạch, không cấu nhiễm)— 

Bright——Pure. 

Clean flesh: Tịnh nhục (thịt thanh tịnh). 

(A) Three kinds of clean flesh (pure meat) to a 
monk—See Three kinds of clean flesh (pure 
meatf) to a monk. 

(B) The five kinds of clean flesh—See Five kinds 
of clean flesh. 

(C) There are nine kinds of clean flesh—Có chín 
loại tịnh nhục—See Nine kinds of clean flesh. 

Clean karma: Bạch nghiệp. 


Clean and pure: Thanh Lương—Clear and fresh 
(cool)—Trong sạch và tươi mát, ý nói thanh tịnh. 
Clean and Pure Mountain: Thanh Lương 
Sơn—A name for Wu-T”ai-Shan in north Shan-S1, 
the abode of Bodhisattvas. The abode of ManJusrI 
Bodhisattva, in the north-east of the universe—— 
Tên của núi Ngũ Đài Sơn, nằm về phía bắc tỉnh 
Sơn Tây, nơi trú ngụ của các vị Bồ Tát. Nơi trú 
ngụ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, về phía đông 
của vũ trụ. 

Clean someone out: Bóc lột—To 
advanfage of someone——To exploIt. 

Clean one”s teeth: Làm sạch răng—See Brush 
one”s teeth. 


take 


Clean a tomb: Tảo mộ——To sweep a grave. 
Clean up: Dọn sạch. 

Cleaned nail: Trảo Tịnh —Nail “cleaned,” ¡.e. 
fruit, etc, that can be peeled with the nails, one of 
the five kinds of clean food—Trái cây, một trong 
năm loại “tịnh thực”. 

Cleanse: Thanh khiết—Thuần khiết. 

Cleanse the hair: Tịnh phát—To shave the head 
as do the monk (once every l5 days)—Caạo tốc 
chư Tăng—Công việc cắt tóc của nhà sư. Phép 
cắt tóc của nhà sư (nửa tháng một lần). 

Cleansed by the water: Thủy Tịnh—Được tẩy 
sạch bằng nước—Edibles (eatables) recovered 
from flowing water are “clean” food to monks and 
nuns—Tất cả những thức ăn được lấy lên từ dòng 
nước chảy đều là “tịnh thực” cho chư Tăng Ni. 
Cleansing: Tẩy Tịnh—Especially after stool— 
Phép rửa tay sau khi đi đại tiểu tiện xong. 


Clear apprehension: Complete 
enlightenment—Liễu ngộ. 
Clear (a) awareness: Sampajanna (p)— 


Sampasjnanin (sk)—Tỉnh giác —Biết rõ ràng— 
Clarity of awareness. 

Clear and bright: Trong sáng—To explain or to 
state clearly—Giải thích rõ ràng. 

Clear challenges: Minh Khảo—Testing 
conditions whiích occur right the 
practitionerˆs eyes—Những khảo đảo xấy ra ngay 
trước hành giả—See Two kinds of 
challenges. 

Clear comprehension: See Mindfulness. 


before 


mắt 


766 


Clear conceptions: There are three clear 

conceptons of all beings—See Three clear 

conceptions of all beings. 

Clear conscience: Clear hear—Good heart— 

Bạch tâm—— Thiện tâm. 

Clear and cool: Thanh lương (trong trẻo tươi 

mắt). 

Clear and deep understanding: Vibhavana 

(skÙ—Thiện trì (hiểu rõ ràng và thâm sâu). 

Clear distinction between black and white, 

right and wrong, øood and bad: Phân biệt rõ 

ràng giữa trắng đen, đúng sai, tốt xấu. 

Clear heart: Clear conscience—Good heart— 

Bạch tâm——Thiện tâm. 

Clear (v) ignorance ỉn one?s mỉnd: Khai thông 

tâm trí —To remove I1ønorance In one”s mind. 

Clear and innocent mỉnd: Tâm trong sáng và 

VÔ tư. 

Clear and keen: Minh lợi—Be able to penetrate 

all mysteries—Thông minh và lanh lợi (có khả 

năng xuyên thủng những sự việc huyền bí). 

Clear (a) mỉnd: Tâm ý trong sạch. 

Clear (v) the mỉnd: Làm sáng suốt tâm trí. 

Clear one?s mỉnd from ignorance: Remove 

Ipnorance form one”s mind—Làm tâm trí sáng 

suốt. 

Clear minded people always do significant 

deeds, delude-minded people often do 

nonsense ones: Người có tâm trí trong sáng luôn 

làm việc có ý nghĩa, người có tâm trí mê mờ 

thường làm việc vô nghĩa. 

Clear (v) misunderstanding: Parijneya (skÙ— 

Giải Ngộ. 

I) To comprehend: To be ascertained—Giải 
thích rõ ràng sự hiểu lầm. 

2) The attaming of through 
enlightenment: Giải thoát bằng sự giác ngộ. 

Clear and objective presentafion of the 

traditions of Buddhism: Sự trình bày trong 

sáng và khách quan về truyền thống Phật giáo. 

Clear up (dissolve) obstructing conditions: 

Hóa giải chướng duyên. 

Clear picture: Bức tranh rõ ràng. 

Clear-sighted: Sáng suốt—Clear-headed— 

Conscious—Able-minded. 


liberation 


Clear-sighted king: Minh quân. 

Clear and sober mỉnd: Tâm ý trở nên trong 
sáng và thuần hậu. 

Clear and solid position and viewpoint: Lập 
trường vững chắc và sáng suốt. 

Clear someone o0 a crime: Exculpate someone 
from a charge—Exonerate someone from a 
charge—Giải oan. 

Clear understanding: Thorough penetration— 
Liễu đạt. 

Clear understanding of the Buddha”s 
Teachings: Understand clearly the Buddha 
teachings and skillfully distinguish ripht from 
wrong, as well as true from false. This 1s one of 
the five basic of any Zen 
culdvators—Thấu triệt giáo lý của Đức Phật 
(hiểu rõ chân lý và khéo phân biệt chánh tà chân 
ngụy). Đây là một trong năm đức tánh căn bản 
của người tu thiển—See Eive basic characteristics 
of any Zen cultIvators. 

Clear understanding of the Dharma: He 
should have a clear understanding of the Dharma, 
skillfully distnguishing the correct from the 
deviant, the true from the false. This is one of the 
fve necessary condilons for any Zen 
practiioners. lf a Zen practitioner does not meet 
these five conditions, he 1s very easily subJect to 
set harm from demon—Liễu đạt (hiểu rõ) đạo lý, 
khéo phân biệt tướng chánh tà, chân, vọng. Đây 
là một trong năm điều kiện cần thiết cho bất cứ 
hành giả tu thiển nào. Nếu vị tu thiển nào không 
hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma chướng 
tổn hại See Five 
successful achievements for a Zen practitiOner. 
Clear (v) 0Ÿ one”s unjust charge: Giải oan. 
Clear understanding and menfal confrol: 
Dwelling of the ground of regulaton—Trì địa 
trụ—See Ten grounds. 

Clear and upright: Quang minh chánh đại. 
Clear and upright: Quang minh chánh đại. 
Clear vision of the sainf: Thiên Nhãn Minh— 
Supernatural insight which enables the saint to 
know the future rebirths of himself and all beings 
(future mortal conditions) one of the three 
enliphtenments—Thiên nhãn của một vị Thánh, 
khiến vị nầy có thể thấy được những kiếp tái sanh 


characteristics 


làm conditions toward 


767 


của chính mình và chúng sanh, đây là một trong 
tam minh. 

Clear (v) waste land for culfivation: Khai 
khẩn. 

Clearly to apprehend: Completely and clearly 
enlightened—Giác liễu. 

Clearness of hearing: Thử Độ Nhĩ Căn Lợi— 
Clearness of hearing In this world, 1.e. the organ 
of sound fited to hear the Buddha-gospel and 
transcendental—Sự trong sáng rõ ràng của thính 
giác, thí như nhĩ căn được dùng để nghe Phật 
Kinh. 

Clemeney (n): Avyapada (skt)—Absence of the 
desre to Injure—Benevolence—Benevolent— 
Goodness——Nhân từ (sự bao dung). 

Clement (a): Khoan dung——Nhân từ. 

Clenched: Che dấu. 

Clenched hand: Dấu diếm. 

Clergical (a): Thuộc hàng giáo phẩm. 

Clergy (n): Chúng Xuất gia— Giới xuất gia (the 
clergy)—Giáo sĩ—Tăng sĩ—Both the laity and the 
clergy—Cả tại gia lẫn xuất gia—See Two groups 
of Buddhist followers. 

Clergy man: Tăng sĩ. 

Clerie (a): See Clergical. 

Clerk in a monasfery: Nội Ký—The writer of 
petitions, or prayer in a monastery—Người biên 
chép số sách hay sớ trong tự viện. 

Clever: High capacity—Thượng Căn—See Three 
cultivated levels. 








Clever envoy: Lợi Sử—See Sharp envoy. 
Clever people are bound to meet cleverer 
people: Cao nhân tất hữu cao nhân trị (tài đến 
đâu cũng có người tài hơn)—Diamond cuts 
diamond. 

Climb (v) a tree to catch fish: Leo cây bắt cá 
(Duyên mộc cầu ngư). Ý nói một việc không thể 
xảy ra được hay một việc làm không có kết quả— 
An Iimpossible undertaking or a fruitless approach. 
Cling (v): Bám víu vào—Dính mắc vào—To hold 
to. 

Cling (v) to actuality: Chấp có. 

Cling (v) to anything: Abhinivesa or graha 
(skÙ—Chấp Trước hay nắm giữ vào sự vật—To 
cling to things as real. To grasp, hold, or cling to 


anything—Dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn 
hữu là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời 
ha. Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu 
chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, 
chẳng biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự 
hạn hẹp lấy mình mà thôi). 

Clỉng (v) to our body: Bám vào thân xác. 

Clỉng (v) to the characteristics of dharmas: 
Lagna-laksana (sk)—Chấp Tướng—To attach to 
forms or to clng to the characferistics Of 
dharmas—Bám chặt vào hình tướng của chư 
pháp. 

Cling (v) in the desire-realm: Attachment ¡in 
the desire-realm—Những dục vọng hay luyến ái 
trong dục giới—See Flve states or conditons of 
all errors found in mortality. 

Cling (v) to one?s doctrine: Lagna-dharma 


(sk)——Chấp Pháp. 
1) To comply with the law: Bám chặt vào giới 
luật. 


2) To cling to the dharma: Bám chặt vào giáo lý. 
Cling (v) to ego-belief: Attavada (p)— Ngã 
Thuyết Thủ hay chấp thủ vào ngã tín—See Four 
clingIngs. 

Cling (v) to emptiness: Chấp không—Non- 
realis—To cling to emptiness (non-existence)— 
To carry the term “Emptiness.” . 

Clỉng (v) to the enjoyment of pleasures: Bám 
víu vào thú vui dục lạc. 

Clỉng (v) to existence: Astika (skt)—Upadana 
(sk)—Realist—Layng hold of Grasping— 
Thủ— To cling to actuality (existence)  Who 
maintains the universe to be real. The Buddha 
condemn both realists and non-realists—Kẻ chấp 
là vũ trụ có thật. Phật phản bác cả hai phái chấp 
có và chấp không—See Twelve condiions of 
cause and effect. 

Cling (v) to existence and non-existence: 
Chấp Có Chấp Không—Clinging to existence or 
(clinging) to emptiness (non-existence). Some 
sec(s believe that “It 1s better to be atfached to 
exiIstence, though the attachment may be as big as 
Mount Sumeru, than to be afached to emptines, 
thouph the attachment may be as small as a grain 
of dust” However, thoroughly 
undersfand the Buddha”s teachings, we wIll not be 
attached to any extreme—Một vài trường phái 


Once W© 


768 


cho rằng thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn là 
chấp không như một vi trần.” Tuy nhiên, một khi 
đã thấu triệt giáo pháp nhà Phật, chúng ta sẽ 
không chấp vào bên nào cả. 

Cling (v) to forms due to the habit-energy: 
Bám chặt vào các hình sắc do bởi tập khí của 
những suy luận không vững chắc và những kiến 
giải sai lầm từ vô thỉ—See Four causes that cause 
the eye-sense to be awakened. 

Cling (v) in the form-realm: Attachment in the 
form-realm—Sắc ái trụ địa—See Five states or 
conditions of all errors found in mortality. 

Cling (v) to heterodox ascetic views: Clinging 
to heterodox ritual and rules—Giới Cấm Thủ— 
Chấp theo tà giáo hay chấp theo nghi lễ cúng 
kiến —S§ee Ten kinds of afflictions. 

Cling (v) to heterodox views: Kiến Thủ—One 
of the four kinds of clinging—Kiến chấp tà vạy, 
một trong tứ thủ—See Four clingings, and Eive 
sharp servants. 

Cling (v) to the idea of self: Atma-graha (skÙ— 
Câu sinh ngã chấp—Ngã Chấp Phân biệt ngã 
chấp—Soul—Self-The natural or ¡intinctive 
cleaving (clinginsg) to the Idea of self or soul. 
Holding to the concept of the reality of the ego, 
holding to permanent personality, or holding to 
the atman. This holding 1s an illusion. The false 
tenet of a soul, or ego, or permanent individual, 
that the Individual 1s real, the ego an independent 
unt and not a mere combination of the five 
skandhas produced by effect 
disintesrating. This attachment ¡is developed as 
the result of erroneous reasoning—Ngã chấp bẩm 
sinh, lúc mới sanh ra đã có. Chấp vào khái niệm 
của một cái ngã thật, chấp vào Thường ngã, hay 
chấp vào cái ngã thường hằng chứ không phải là 
sự phối hợp của năm uẩn sanh bởi nhân duyên. 
Ngã chấp nảy sanh ra do sự phân biệt hay lý luận 
sai lầm của bản thân. **See Two errouneous 


cause and 


views Of Individualism, and TWo reasons for 
clinging to the idea of self. 

Cling (v) to our life: Bám víu vào cuộc sống. 
Cling (v) to one”s opinion: Khăng khăng giữ ý. 
Cling to roo(s of goodness: Chấp lấy thiện 
căn—Clinging to roots of goodness, one of the ten 
things that Bodhisattvas should avoid—See Ten 


things that cause enlightening beings to regress 

from the Buddha teachings. 

Cling (v) to rules and ritual: Silabbata- 

paramasa (p)—Giới Cấm Thủ hay chấp thủ vào 

giới cấm hay lễ nghi—See Four clingings. 

Cling (v) to sensuality: Dục Thủ hay chấp thủ 

vào dục lạc —See Four clingings. 

Clỉng (v) to things as real: Abhinivesa or graha 

(sk)—Chấp Trước —To grasp, hold, or cling to 

anything. A tendency for settling down ĩn the 

mind—Dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu 
là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời ha. 

Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp 

chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng 

biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn 
hẹp lấy mình mà thôi). 

Cling to wrong views: Ditthi (p)—Thủ Kiến— 

Chấp theo tà kiến—See Four clingings, and Ten 

kinds of afflictions. 

Clinging: Bám víu——Attachment. 

(A) See Upadana. 

(B) According to The Connected Discourses of the 
Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 
there are four kinds of clingInge——Theo Tương 
Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có bốn loại 
Chấp Thủ—See Four kinds of clinging. 

(C) Four clingings—Upadanaml (p)—According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 
the Buddha, there are four clingings—Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
bốn thủ—See Four clingings. 

Clinging or a((achment: Vướng mắc—See 

Seven messen8ers. 

Clinging very 

Abhinivesa. 

Clinging in the formless realm: Attachment in 

the formless realm—Hữu ái trụ địa—See FIive 

sfates or condifions of all errors found in mortality. 

Clinging to the “I”: Chấp thủ cái Ta— 

Egoism—Chấp Ngã—See Lagna-atman. 

Clinging to the idea that things are real: 

Chấp Hữu—See Clinging to existence. 

Clinging to mere rules and rituals: 

Silavrataparamarsa (skt)—Giới cấm thủ kiến. 

Clinging to one%s interpretation: Chấp 

Kiến—S§ee Lagna-samkhyam. 


closely: Chấp Chặt—See 


769 


Clinging to life: Bhava (skt)—Hữu Lậu hay sự 
bám víu lấy đời sống—See Four principal 
pOIsonous outflows. 
Clinging to mere rules and rituals: Giới Cấm 
Thủ Kiến—See Silavrataparamarsa. 
Clinging to the theory and ignoring 
pracfices: Grasping at theory and neglecting 
practice—Chấp lý bỏ sự. 
Closce: 
1) (a): Near—Near to—Intimate—Cận. 
2) (v): Chấm dứt—To end—To bring to an 
end—To shut. 
Close attachmen(: Abhinivesamdhi or lelya 
(sk)—Chấp chặt Clinging or adhering very 
closely-In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
reminded Mahamati: “Oh Mahamati, there are 
innumerable signs of close attachments to the 
world by taking letters as exactly corresponding to 
meaning.”—Irong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy 
Mahamati: “Này Mahamati, có vô số lượng các 
hình thức chấp chặt vào thế giới bằng cách coi 
từng chữ trong kinh văn tương ứng đúng đắn với ý 
nghĩa.” 
Close communications at the borders: Bế 
quan tỏa cảng (đóng cửa ải lại, không chịu giao 
thương với nước ngoài). 
Close correspondenee: Sự tương đồng gần gủi. 
Close or far: Thân sơ. 
Closed lotus flower: Hợp Liên Hoa—Esoteric 
Buddhism utilizes this term to indicate ordinary 
people`s mind—Hoa sen búp. Mật giáo dùng để 
ví với tâm của phàm phu. 
Closely related: Thân thiết. 
Cloth-bag monk: Bố Đại Hòa Thượng—Great 
Reverend—Pu-Tai Ho-Shang, an erratic monk (in 
the tenth century, usually depicted, scantily clad 
and surrounded by children)—VỊ Đại Tăng còn có 
hiệu là Trường Đinh Tử, với chiếc túi vải trên 
lưng (vào thế kỷ thứ 10, vị hòa thượng có hình 
dáng đẩy đà chậm chạp, trán nhăn bụng phệ, đi 
đâu lũ trẻ cũng thường hay bu theo chọc ghẹo 
Ngài). 
Clothe oneself in flower gauze: Mặc quần áo 
kết bằng hoa. 
Clothes: Quần Áo—One of four sources of 
affecton for a bhiksu or bhiksuni A Bhikhsu 





should wear old and casf-off garments—Mặc, một 
trong bốn thứ làm khởi dậy ái dục cho chư Tăng 
Ni. Một vị Tỳ Kheo chỉ nên mặc y bá nạp bằng 
những vải cũ rách—See Four necessaries of a 
monk, Four sources of affection for a bhiksu or 
bhiksuni, and Ten kinds of offerings and Six 
artIcles for worshIp. 

Clothing: Quần áo—Two kinds of clothing—Hai 
loại y của Tăng sĩ—See Two kinds of clothing. 
Clothing, food, housing, medicine: Mặc, ăn, 
ở, bệnh (Y thực trú dược), là bốn thứ cần thiết cho 
một nhà tu—They are four necessifIes for a monk. 
Clothing of liberation: Giải Thoát Phục—Quần 
áo của sự giải thoát. 

Clothing made of wild fax: Sám ma y. 

Cloud (n): Mây—See Nine similes. 

Cloud of compassion: Từ vân. 

Clouds of falsity: Tà Vân—-Clouds of 
heterodoxy, which cover over the Buddha-nature 
in the heart “Đám mây tà kiến phủ trùm Phật 
tánh trong tâm. 

Cloud-Gate Monastery: Vân Môn—Name of a 
monastery In Kuang-Tung province, from which 
Wen-Yen derived his tile—Tên của một tự viện 
Vân Môn, nơi mà Thiền Sư Văn Uyển đạt được 
danh hiệu “Vân Môn Văn Yến Thiền Sư.”**See 
Yun-Mên-Wên-Yen. 

Cloud-shaped gong: Vân Bản—A sort of cloud- 
shaped gong, struck to indicate the hour or to 
announce news in a monastery—Tấm ván đúc 
theo hình mây, dùng để báo giờ hay tin tức trong 
tự viện. 

Clouds and Water Hall: Vân Thủy Đường— 
Transient Monks” Quarters. 

Cloud of wisdom: Tuệ Vân — The clouds of 
wisdom with which the Tathagata covers all 
beings—Mây trí tuệ mà Như Lai dùng để bảo hộ 


hay che chở chúng sanh. 
Clouded heart: Vân Tâm—Tâm sầu não— 
Depressed. 


Cloudless Heaven: Vô Vân—See Nine heavens 
of the fourth dhyana heaven. 

Clumsiness is Heaven?s way: Vụng về là đạo 
của trời (chuyết giả thiên chi đạo), ý nói đạo trời 
là đạo của tự nhiên chứ không cần trí xảo. 


770 


Clung to: Vướng víu vào—Attached to— 
Adhered to. 

Cluster of cloud: Áng mây. 

Clutches of death: Nanh vuốt tử thần 
Coagulated milk: Lạc Vị —See Eive flavors of 
making ghee. 

Coal (n): Than. 








Coarse: Sthula (skt)——Coarse—Rude—Rough 
Crude—Unrefined—Immature——Thô. 
Coarse and evil language: Slanderous 


language——Thô ác ngữ. 

Coarse form: Crude appearance—Crude form—— 
Thô Tướng —The six grosser or cruder forms of 
unenliphtenment or ignorance mentioned in the 
sastra on the Prajna Sutra.—Theo khởi Tín Luận 
đây là sáu thô tướng vô minh (chưa giác ngộ) 
Coarse language: Lời thô tục—Foul language— 
Bad language. 
Coarse man: 
lImmature man of Hinayana. 

Coarse words: Crude, evil, immature, rough, 
words—Thô Ngôn—Rude, rough, 
talk: Evill words—Rough outline, 
preliminary words—Lời nói thô ác. 

Coarser s(ages: Thô tướng —According to the 
Awakening of Faith, there are sIX cOarser staøes 
arising from the three finer stages which In turn 
are produced by original unenlightened condition 
of ignorance—Theo Khởi Tín Luận, có sáu loại 
thô tướng sanh ra bởi sỉ mê—See Six coarser 
síages. 

Coarseness: Thô tục lỗ mãng, một trong sáu đối 
tượng thiển quán. Bằng thiển quán chúng ta có 
thể vượt qua mọi ảo tưởng dục vọng— 
Coarseness, one of the six subJecfs in meditation. 
By meditations on the distasteful and the delipht, 
delusions and passions may be overcome——See 
SIx subJects in meditation. 


Immature man—Thô Nhân— 


1Immature 


words or 


Cock: Dậu (from 5 p.m. to 7 p.m.)—See Twelve 
animals. 

Code of  conduc( of a  novice: 
Sramanerakasamvera (skt)—Cần sách luật nghi. 
Code of canon law: Pháp điển của giáo hội. 
Code of Mahayana Rules: Luật Đại Thừa. 
Code of monk?s rules: Pratmoksa (skt— 
Disciplinary code——GIới luật —See Precepts. 


Codify (v): Thành lập điều lệ. 

Co-existenee: Sự kết hợp. 

Co-existent cause: Sahabhu-hetu (skt—Câu 

Hữu Nhân —According to the Abhidharma of the 

Kosa School, this 1s one of the six chief causes in 

the Theory of Causal Relaton. The co-existent 

cause, more than two factors always working 
together—Theo A Tỳ Đàm của tông Câu Xá, đây 
là một trong sáu căn nhân trong thuyết nhân quả. 

Câu hữu nhân là loại nhân mà trên hai yếu tố 

luôn luôn cùng hành sự với nhau—See SiIx chief 

causes In the Theory of Causal Relation. 

Coffer (n): Tủ sắt. 

Coffin (n): Cỗ áo quan (hòm). 

Cognition (n): Sự nhận thức hay nhận biết. 

l) Pancavijnana (skÐ—The five of 
COnSCIousness or five parijnanas, perceptions 
or cognifions; ordinarilly those arising from 
the five senses form, sound, smell, taste, 
touch—Năm thức hay tâm thức dựa vào mắt, 
tai, mũi, lưỡi và thân mà sinh và duyên vào 
năm cảnh sắc, thính, hương, vị, xúc—See 
Five kinds of consciousness. 

2) Samjna (skt—Sanna (p)—Tưởng uẩn—See 
FIive Agpregations. 

3) There Of cognilon or 
consciousness (Vijnana)—Có chín loại ý 
thức —See NÑine kinds of consciousness. 

Cognition and discrimination: Nhận Biết Và 

Phân Biệt Cogniion goes on by Vijnana, 

whereas the discrimination of what 1s presented 

as an external world is done by the six Vijnanas— 

Sự nhận biết tiến hành bằng “thức,” trong khi sự 

phân biệt về những gì bày ra như một thế giới bên 

ngoài được thực hiện bởi sáu thức (nhãn, nhĩ, tỷ, 

thiệt, thân, ý). 

Cognition-mind: Thức tâm—The 

Dharmalaksana divides the cognition-mind Into 

four parts—Pháp Tướng Tông chia Thức Tâm ra 

làm bốn phần—See Four parts of function of 

Cognition. 

Cognizer: Tri Giả—The knower, or the person 

within who perceives—Thể của thần ngã trong 

thân thể con người có thể biết được sự vật. 

Cognizing a mental object with the mỉnd: Ý 

nhận thức pháp—Ở đây vị Tỳ Kheo, ý nhận thức 

pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an 


Senses 


are nine kinds 


771 


trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Đây là một trong 
sáu pháp hằng trú mà Đức Phật dạy trong Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh—-Here a 
monk, on cognizing a mental obJect with the mind, 
1s neither pleased nor displeased, but remains 
equable, mindful and clearly aware. This 1s one of 
the six sfable states which the Buddha taught in 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses—See S1x 
stable states. 

Coïncidenee (n): Trùng hợp—Ngẫu nhiên. 

Coinherenece (n): Hỗ tương giao lưu. 

Cold forest: Sitavana (sk)—Hàn Lâm —Thi Đa 

Bà Na—Another name for cemetery—Tên khác 

của nghĩa địa—See Citavana. 

Cold fores( using as cemefery: Sitavana 

(skÐ——Hàn lâm. 

Cold hells: Ahaha (sk)—Hàn địa ngục—There 

are eight cold narakas or hells—Có tám địa ngục 

lạnh—See Hell (HI) (A2), and Three kinds of 
hells. 

Cold wind to cause the Buddha”s back pain: 

Đức Phật bị gió lạnh thổi làm đau lưng—See 

Ñine distresses. 

Coldness: Lãnh xúc — Thấy thân thể lạnh như 

nước—See Eight physical sensatlons. 

Collapse (v): Ngã xuống. 

Collateral line: Liên hệ huyết tộc hàng ngang 

(anh chị em chú bác, cô cậu hay bạn dì). 

Colleague (n): Đồng nghiệp —Co-worker. 

Collect (v): 

I1) Nhiếp: Thâu góp—Bao trùm—To collect— 
To gather together—To combine—To 
1nelude. 

2) Quyên góp. 

Collect and arrange: Compile—Kết tập (kinh 

điển). 

Collect confributions of food: La tra —An 

almsbowl—Khất thực. 

Collect (v) the mỉnd: Concentrate the 

attention—Nhiếp Tâm——To collect the mind——To 

the 
control—Thu nhiếp ái tâm tán loạn lại làm một 

(Phật dạy trong Kinh Di Giáo: “Thường nên thu 

nhiếp cái tâm ở tâm.”). 

Collect money and other material objects af 

laypeople?s house: Quyên góp tiền của tài vật 


concentrate attenton—Powers of. mind- 


tại nhà người tại gia—A Bhiksu or Bhiksuni who 
gøoes to laypeople, whether those people are or 
are not related to him or her, and collects money 
and other material obJects for his or her personal 
use, commits an offence Involves Release and 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào đi đến nhà người thế tục, dù bà con hay 
không bà con, để quyên góp tiển bạc và tài vật 
cho cá nhân mình là phạm giới xả đọa (phải 
buông bỏ và phát lỗ sám hối). 

Collect and receive: Gather and receive— 
Nhiếp thọ. 

Collected Past Deeds of the Buddha (Sutra): 
Butsu-Hongyo-Jikkyo (jap)—Phật Bổn Hạnh Tập 
Kinh. 

Collecting and fixing of the Buddhist canon: 
Kết Tập Kinh Điển—See Buddhist Councils. 
Collection (n): Sự quyên góp—Sự góp nhặt. 
Collection or aggregafe: Amudayasvabhava 
(skt—Tập Tự Tánh—Sự tập hợp hay tụ tập—See 
Seven types of self-nature. 

Collection of Discourses Arranged ỉn 
Accordance With Number: Tăng Chi Bộ Kinh. 
Collection of commenfaries on sufras: 
Abhidharma (skt) Abhidhamma (p)— 
Commentaries on the Dharma—Luận Tạng—See 
Abhidharma. 

Collection of the conducting: Cariya-pitaka 
(p)—Sở hạnh tạng. 

Collection of Essentials for Confinuafion of 
the Extending Torch: Rento-eyo (jap)—Liên 
Đăng Hội Yếu. 

Collection of gems: (skĐÙ— 
Accumulated treasures—Gem-heap——Bảo tích. 
Collecion of a hundred  avadanas: 
Avadanasataka (skt)——Bách Duyên Kinh. 
Collection of Kindred Sayings: Tương Ưng Bộ 
Kinh. 

Collection of Long Discourses: Trường Bộ 
Kinh. 

Collection of Mahayana sastras: Mahayana- 


Ratna-rasi 


Samparigraha-Sasta (skÙ Nhiếp Đại Thừa 
Luận—A collecion of Mahayana sastras, 


ascribed to Asanga, of which three translations 
were made into China—Nhiếp Đại Thừa Luận do 
Bồ Tát Vô Trước soạn, gồm ba bản dịch (Phật Đà 


772 


Phiến Đa thời hậu Ngụy, Chân Đế thời Trần, 

Huyền Trang đời Đường). 

Collecfion of mantras: Bí mật kết tập—The 

collection of mantras, dharanis, etc of the 

Vajradhatut and Garbhadhatu, attributed to 

Ananda or Vajrasattva—Sự kết tập mật chú và đà 

la ni của Kim Cang và Thai Tạng giới, được ngài 

A Nan Đa và Kim Cang Tát Đảo biên soạn. 

Collection of Middle Length Discourses: 

Trung Bộ Kinh. 

Collections of pure precepfs: Tụ Tịnh Giới— 

Three collections of pure precep(s, or three 

accumulalons of  pure preceptsễ of the 

Bodhisattvas. Those cultivatng Hinayana”s 

Sravaka Way do not 

accumulations of purity precepts. Only Mahayana 

Bodhisattvas  practice These three 

accumulations of pure precept(s encompass the 

“Four Propagation Vows.”—Ba tụ giới của chư 

Bồ Tát. Ba tụ tịnh giới nầy hàng Thanh Văn 

Duyên Giác Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi 

các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy 

nhiếp hết thảy Tứ Hoằng Thệ Nguyện—See 

Three collections of pure precepts and Three 

accumulations of pure precepfs. 

Collecfion of rules: Vinaya Pitaka (skr)—Giới 

luật tạng. 

Collecion of the Sipnifcatons of 

Abhidharma: Abhidharma-sangaha (p)—A Tỳ 

Đạt Ma Giáo nghĩa Cương Yếu. 

Collection of the Song-texfs of Veda: Rgveda 

(skÐ—Cầu thi Vệ Đà. 

Collecfion of the stories of the Buddha's 

former births: Jàtaka (P)—Bổn sinh kinh—See 

Jataka. 

Collection oŸ sutras: Tạng Kinh—Collection of 

Wrliinss—An interpreftaion of pitaka—A 

collection of writings. The canon, of which there 

are catalogues varying in number of contenfs— 

Kinh điển ghi lại những lời dạy của Phật, có 

nhiều con số ghi lại khác nhau về kinh điển. 

I) By Liang-Wu-Ti of 5,400 chuan or books: 
Vua Lương Vũ Đế cho tổng tập kinh điển 
Phật giáo tại vườn Hoa Lâm, gồm 5.400 
quyển. 





have these three 


them. 


2) The Kai-Yuan catalogue contained 5,048 

chuan or books: Theo Khai Nguyên Thích 

Giáo Lục, gồm 5.048 quyển. 

3) The oldest existng canon 1s believed to be 
the Korean with 6,467 chuan or books: Bản 
cổ nhất của Triều Tiên còn ghi lại là 6.467 
quyển. 


4) The Sung canon has 5,714 chuan or books: 
Bản đời nhà Tống gồm 5.714 quyển. 

53) The South Sung has 5,665 chuan or books: 
Bản đời nhà Nam Tống gồm 5.665 quyển. 

6) The Yuan canon has 5,397 chuan or books: 
Bản đời nhà Nguyên Mông gồm 5.397 quyển. 

7) The Ming has 6,771 chuan or books: Bản đời 


nhà Minh gồm 6.771 quyển. 
8) The Ts'ing has 8,460 chuan or books. The 
Ts”ing dynasty reprinted the Ming canon with 
supplement; and a new and much enlarged 
ediion has recently been published ¡n 
Sanghai and Tokyo: Bản đời nhà Thanh gồm 
§.460 quyển. Nhà Thanh đã cho ¡n lại tạng 
kinh đời nhà Minh với khổ lớn hơn nhiều và 
có phần bổ túc. Bộ nầy mới đây được in lại 
tại Thượng Hải và Đông Kinh. 
The lapanese canon, based on those of the 
South Sung, has 5,665 chuan or books: Bản 
của Nhật Bản dựa vào đời Nam Tống, gồm 
5.665 quyển. 
Collection of writings: 
Collection of sutras. 
Collective karma: Deeds of the community— 
Cộng nghiệp. 
Collective Retribution: Cộng Báo ——Reward or 
punishment of the community or in common, for 


9) 


Tạng Kinh—See 


the deeds of the community or even of the 
individual in their effects on the community— 
Loại quả báo mà tự tha chung trong một quốc độ 
hay cộng đồng đều có thể thọ dụng. Đây là sự 
cảm ứng của cộng nghiệp. 

Collectivism: Chủ nghĩa tập thể. 

Color: Sắc—See Three kinds of rupa (B). 
Combination: Sự phối hợp 

Combinaton of both of Qualified and 
Ungualified and methods: Tùy tự tha ý ngữ— 
See Three modes of Buddha”s discourses. 


773 


Combining pracfices Tạp Hạnh—Mixed 
cultivatlon——MIxed practices—Sundry practices—— 
See Sundry Practices. 

Come out fo appear: Vyanjita (skÙ—To 

reveal—To disclose—Clearly manifested—Hiển 

lộ. 

Come into being (existence): Appear—Arise— 

Xuất hiện—Sinh khởi. 

Come close to: Đến gần—To approach. 

Come down: Descend—Go 

heaven)—Giáng. 

Come down to this world: Giáng Hạ —To 

descend or go down from heaven. To come down 

to this world, to descend ¡into the world, as the 

Buddha 1s said to have done from the Tusita 

heaven—Giáng trần (xuống trần gian)—Xuống 

trần, như Phật Thích Ca xuống từ cung trời Đâu 

Suất. 

Come-face-to-face: Đối đầu. 

Come ïn øreat number: Dập dìu. 

Come to grief: Chuốc lấy sầu khổ. 

Come (v) to life again: Hoàn Sanh—Tái Sanh. 

1) To revive: Chết đi sống lại (phục sinh). 

2) To return to life; to be reborn ¡in this world: 
Tái sanh vào cõi Ta Bà. 

3) To be reborn from the Hinayana nirvana In 
order to be able to attain to Mahayana 
Buddhahood: Từ nhị thừa tái sanh trở lại để 
hoàn tất tu đạo Phật thừa. 

4) Restoration to the order, after repentance for 
sin: Những tu sĩ phá giới bị khai trừ, sau đó 
biết phát lồ sám hối, nên được cho trở lại 
giáo đoàn. 


down (fom 





Come into meditation: Enter into meditation— 
Pass into mediftation—Nhập định. 

Come out of meditation: Xuất Định—To come 
out of the stage of dhyana (deep meditation)—To 
exit (emerge) from meditaton—Ra khỏi trạng 
thái “Thiền Định”. 

Come in response fo an invitation: Lai ỨngTo 
answer prayer by a miracle—Đến theo lời cầu 
nguyện. 

Come ỉn search of: Tìm đến. 

Come and see or come and believe: Đến xem 
để nhận xét hay đến để tin theo—Other religions 
believe that God gives his doctrine In the form of 


a message to one man who then spread 1t to 
others, so they must believe what the man has 
said even though the so-called “Creator” he has 
claimed 1s always Invisible to them. The Buddha 
on the other hand, whenever the Buddha spoke 
anything, 1 was because he had personally 
experimented the validty of the sayIing for 
himself as an ordinary human being. He claimed 
no divinty. He never claimmed anything like 
receiving knowledge from outside 
Throughout His ministry He always asserted that 
His listeners were free to queston Him and 
challenge His Teachings so that they could 
personally realize the truth. Therefore He said: 
“Come and see, not come and believe.” Sincere 
Buddhists should ask ourselves which 1s more to 
reliable, the testimony of one who speaks from 
personal experience, or that of one who claims to 
have heard It from someone else who 1s always 
invisible—Các tôn giáo khác cho rằng Thượng đế 
ban giáo pháp của Ngài dưới hình thức một thông 
điệp cho một người, rồi người này truyền bá đến 
những người khác, cho nên họ cần phải tin người 
này dù rằng cái gọi là “Đấng Sáng Tạo” mà 
người đó tuyên bố lúc nào cũng vô hình đối với 
họ. Còn trái lại, bất cứ khi nào Đức Phật nói việc 
gì, việc đó đã được Ngài trắc nghiệm giá trị của 
nó qua bản thân Ngài như một con người bình 
thường. Ngài tuyên bố không có thần linh. Không 
bao giờ Ngài cho rằng bất cứ việc gì là đều do 
nhận được từ nguồn tin bên ngoài. Trong suốt quá 
trình hoằng pháp của Ngài, Ngài luôn khẳng định 
các người dự thính cứ tự do hỏi Ngài, chất vấn 
Ngài về giáo lý của Ngài để tự họ có thể hiểu 
được chân lý. Chính vì vậy mà Ngài khẳng định: 
“Hãy đến xem nhận xét, chứ không phải đến để 
tin.” Phật tử chơn thuần nên tự hỏi cái nào đáng 
tin cậy hơn, lời xác nhận do kinh nghiệm bản thân 
của một người có thật, hay tin cậy vào một người 
mà họ cho rằng đã nghe thấy từ một người nào đó 
và người này lúc nào cũng vô hình. 

Come into sightf: Xuất Hiện. 

l1) To appear: To become visible—To come Into 
siph—To manifest—To reveal. 

2) To be manifested: To appear (as does a 
Buddha”s temporary body or nirmanakaya)— 
Chư Phật vì đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi 
đời hay là “hóa thân” của Phật nơi đời. 


SOUrces. 


774 


Come out to appear: Hiển lộ. 

Come out of meditation: Come out of the state 
of dhyana—Emerge from meditation—Pass out of 
meditation—Xuất định. 

Come to nothing: Pass ¡into nothingness—Đi 
vào hư không. 

Come to tempt: Đến cám dỗ. 

Come true: Become true—Thành sự thật—A 
dream comes true—Giấc mộng thành sự thật. 
Come ïnto the world: Hạ phàm (sanh ra nơi cõi 
phàm trần). 

Comeliness: Good-look—Vẻ đẹp bên ngoài. 
Comely (a): 
Tướng hảo. 
ComfOrt (v): An ủi. 

Comfort (v) the desperafes: An ủi người tuyệt 
VỌNE. 

Comfort: Lạc thú. 

(Worldly) comfort: Lạc thú trần tục. 
Comfortable: Thoải mái —An lòng —To ease 
one”s mind about something. 

Comfortable and at ease: Tự tại. Đây là một 
trong sáu ý nghĩa của chữ Thế Tôn— The six 
meanings of the Honoured One or Bhagava—See 
Six meanings of the Honoured One. 


Good-looking—có dáng đẹp— 


Comforter (n): Người an ủi—Pacifier. 
Comforting words: Lời an ủi—Words of 
comfOrt. 

Coming to existence: Pravritti or Uppàda (p)— 
Utpàda  (skÐ—Birth—Beginning 
Risine—Birth and what arises from 1t, one of the 
four forms of activity—Sinh khởi (sự sinh ra hay 
sự phát sinh), một trong bốn loại hữu vi tướng— 
See Four forms Of activIty. 


and rise— 


Coming info existence and ceasing: Birth and 
death—Sanh Diệt Khứ Lai—The Madhyamika- 
Sasra believed that all things coming Into 
©xiIstence and ceasing to exIst, past and future, are 
merely relative terms and not true in reality— 
Trung Luận cho rằng sinh diệt khứ lai, chỉ là 
những từ ngữ tương đối và không thật (kỳ thật chư 
pháp vốn là Như Lai Tạng bất sanh bất diệt bất 
khứ bất lai). **See Eight Negations. 

Coming and goỉng: Lai vãng. 

Coming and leaving: Đến và đi. 


Coming from the roof: Bản lai—Originally— 

Fundamentally. 

Command (v): Chỉ huy. 

Command of a Buddhist Congregation: Giáo 

lệnh của Giáo Hội Phật Giáo. 

Command of a master: Giáo Sắc—The 

commands of a master or father—Mệnh lệnh của 

sư phụ hay nghiêm phụ. 

Command one%$ passions: Kểm chế dục 

vọng——To bridle one”s passions. 

Commands of school: Directions of a sect— 

Instructions of a school ——Giáo lệnh. 

Command of a sectf: Giáo lệnh. 

Commandments (n): Sila  (skt&p) 

Traidhatuka (sk)——Giới cấm—Commandments— 

Discipline—Morality——Precepts——ProhIbitlons— 

Rules—Giới—See Precepts. 

l) Có hai loại giớ—There are two grades of 
commandments—See T'wo kinds of precepts. 


OT 





2) There are three sets of commandments—Có ba 
lọai giới cấm—See Precepts and Three sets 
of commandments. 

3) Fifty-eight commmandments include the ten 
primary commandmentfs and the forty-eightf 
secondary commandmenfs in the Brahma Net 
Sutra—Năm mươi tám giới gồm mười giới 
trọng và bốn mươi tám giới khinh trong Kinh 
Phạm Võng—See Fifty-eight 
commandments. 

4) Cụ Túc Giớ——The 250 commandments 
(precepts) or the perfect or complete 
commandments which are obligatory on 





monks and nuns—Hai trăm năm chục giới cụ 
túc của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni—See Two 
hundred fifty precepts. 
Commandmen(s accepted on leaving the 
world: Giải thoát giới. 
Commandments against adultery: Dâm giới. 
Commandmenf-breaking: Phá Giới—See Six 
sins that smother the six paramifas or the pure 
mind. 
Commandmen(s of the csofcric vehicle: 
Esoteric precepts—Bí mật giới. 
Commandments of Hinayana: Tiểu Thừa 
Giớ—The commandments of Hinayana, also 
recognized by the Mahayana—GIới luật được nói 


775 


trong Luật Tạng của Tiểu Thừa, cũng được Đại 

Thừa công nhận: 

l) Eive and eipht commandments for laymen: 
Tại gia năm và tám giới. 

2) Ten commandments for the novice: Sa Di 
thập giới. 

3) 227 commandments for the monks; however, 
1n Mahayana Buddhism, commandments for a 
Bhiksu are 250: Tỳ kheo 227 giới. Tuy nhiên, 
trong Phật giáo Đại Thừa, giới Tỳ Kheo là 
250. 

4 348 commandments for the nuns: Tỳ Kheo Ni 
346 giới. 

Commandments based on the primary laws 
0f human nature: Tánh giớ——A commandment 
based on the primary laws of human nature, I.e. 
against murder, as opposed to a secondary 
commandments, deriving from the mandate of 
Buddha, I.e. against drinking wine, stealing, etc.—— 
Những luật chánh hay “tánh giới” là những giới 
luật căn bản của con người như cấm giết người, 
đối lại với luật phụ hay thứ luật mà Phật chế ra 
như cấm uống rượu, trộm cắp, vân vân. 
Commandments that bless all the living: 
Nhiếp Chúng Sanh Giới— Tiếp Sanh Giới—The 
commands which include or confer blessing on all 
the living, one of the three cultivatlons of pure 
precepts—Nhiêu ích hữu tình giới, một trong tam 
tu tịnh giới, là giới pháp để nhiếp thụ và làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh. ** See Three 
accumulations of pure precepts. 

Commandmentfs for Bodhisattvas: Viên Đốn 

GIới. 


l) The commands or prohibilons for 
Bodhisattvas and monks: Bồ Tát Giới của chư 
Tăng NI. 


2) The rules of the T”ien-T”ai school, especially 
for attaining Iimmediate enlightenment: Quy 
luật của tông Thiên Thai, đặc biệt về sự đạt 
đến giác ngộ tức thì. 

3) The Infrangible-diamond rules of all Buddhas 

and Bodhisattvas: Giới kim cang bất hoại của 

chư Phật và chư Bồ Tát. 

See Ten Major Precepts and Forty-eight 

Secondary Precepts which the Buddha taught 

all bodhisattvas in the Brahma-Net Sutra. 


+ 


Commandments of the esoferic vehiele: Bí 
mật giới—Giới luật của Mật giáo, hay Mật tam 
muội da giới. 
Commandments of Hinayana: Tiểu Thừa 
Giới —All commandments that benefit self, not to 
others, of 
Hinayana”. The commandments of Hinayana, also 
recognized by the Mahayana——Tất cả những giới 
luật chỉ có lợi cho tự thân chứ không phải tha 
nhân đều được xem là Tiểu Thừa Giới. Đây cũng 
là giới luật được nói trong Luật Tạng của Tiểu 
Thừa, cũng được Đại Thừa công nhận. 
l) FEive and eight commandments for laymen: 
Tại gia năm và tám giới. 
2) Ten commandments for the novice: Sa Di 
thập giới. 
3) 250 commandments for the monks: Tỳ kheo 
250 giới. 
4) 348 commandments for the nuns: Tỳ Kheo Ni 
346 giới. 
“Commandment” knee: Giới Tất—The 
“commandments` knee,” 1.e. the ripht knee bent 
as when receving the comandments—Giới Tất 
hay quỳ gối chân phải khi thọ giới. 
Commandmenfs are pure: Giới thanh tịnh— 
See Seven flowers of enlightenment (A). 
Commandments of Sramanera: Sa Di Giới— 
Ten commandmenfs or ten virtues of Sramanera 
Precepts, the first step in cultivation the Way (Ten 
basic prohibitons binding on novice monks and 
nuns)—Mười Giới Sa Di—See Ten precepts (I). 
Commandments in various forms: Precepts 
or rules In their varlous forms——GIới tướng. 
Commemorate (v): Kỷ niệm—In remembrance 
Of someone of something. 
Commemorate the of (a 


deceased): Celebrate the anniversary of (a 
deceased)—Cúng giỗ. 

Commemorafive ceremony: 
Commemoration—LễỄ kỷ niệm. 

Commenece expounding the truth: Phát giảng. 
Commend (v): Ca tụng (tấn dương)—To 
congratulae—To compliment—To laud—To 
DTAIse. 

Commendable (a): Đáng khen—Worthy of 
praIse——Praise-worthy. 


are considered “commandments 


anniversary 


776 


Commendable way of life: Lối sống đáng ca 
ngợi. 

Commendation (n): Sự ca tụng. 

Comment (up) on classics: Elucidate holy 
scriptures—Giảng kinh. 

Comment and explain: Luận giải. 
Commentaries  (n): Arthakartha  (skt— 
Explanation—Bình luận—Luận giả—Luận—See 
Abhidharma. 

Commentary on the Accomplishment which 
is Great Wisdom: Maha-prajna-paramitopadesa 
(sk)—Đại Trí Độ Luận—See Prajnaparamita 
Sasfra. 

Commentary of the Dharmapada: 
Dharmapadarthakatha (skt)—Pháp Cú Kinh Luận. 
Commenfary Guide to Buddhism: Phật Học 
Chỉ Nam. 

Commentary on the Lotus Sutra: Huyền 
Sớ—Sớ Pháp Hoa—A T”Ien-T”ai commentary on 
the contents and meaning of the Lotus Sutra and 
criical commenfary on the text. Prlor to the 
establishment of the T”ien-TI”ai School, a study of 
the Lotus text was commenced as early as 300 
A.D. and lectures were delivered everywhere. A 
commentary In 4 volumes was completed by Chu- 
Fa-Tsung but research Into the subJect mafter of 
Lotus was started after Kumarajiva”s translation 
of the text in 406 A.D. By noticing the many 
commenfaries compiled in the fifth century by his 
pupIls and successors, we can well understand and 
appreciate to what an extent and how_ serlously 
the study of the Lotus was undertaken. During the 
time eipht complete commenfariles were wriften 
and many special studies of particular aspecfs of 
the doctrine were made. According to Prof. Junjiro 
Takakusu mm The Essentials of Buddhist 
Phiosophy, although the study and the work of 
Lotus were commenced In the North., I.e., the 
translation and commentaries, was begun ¡in the 
North, the school of learnng flurished 
particularly in the South, a fact which eventually 
gave rise to the foundation of the T”ien-T”aI 
School —Huyền Chỉ Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa 
của tông Thiên Thai. Trước khi tông Thiên Thai 
được thành lập, việc nghiên cứu Kinh Pháp Hoa 
đã được khởi xướng rất sớm, từ năm 300 sau Tây 
Lịch. Và những cuộc diễn giảng được mở ra khắp 


nơi. Một bản sớ giải gồm bốn quyển do Trúc Pháp 
Tổng hoàn thành, nhưng sự nghiên cứu chủ để 
của Pháp Hoa thì bắt đầu từ sau bản dịch của ngài 
Cưu Ma La Thập, vào năm 406. Nhờ ghi nhận 
nhiều bản sớ giải Pháp Hoa được soạn từ thế kỷ 
thứ 5 do các đồ đệ và truyền nhân của Cưu Ma La 
Thập mà chúng ta có thể hiểu rõ và đánh giá 
được tầm phổ biến và việc nghiên cứu Kinh Pháp 
Hoa đã diễn ra nghiêm mật như thế nào. Suốt 
trong thời gian nầy, có tám bản sớ giải đã được 
hoàn tất và nhiều khảo cứu chuyên môn về những 
khía cạnh đặc biệt của học thuyết đã được thực 
hiện. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, mặc dù công cuộc khảo 
cứu và những công trình về Pháp Hoa khởi đầu ở 
phương Bắc, nghĩa là những việc phiên dịch và sớ 
giải đã bắt đầu ở phương Bắc, tông phái nghiêng 
về học thuật nầy đặc biệt nẩy nở ở phương Nam, 
như sự kiện thành lập tông Thiên Thai. 
Commenfary on the Yogacaryabhmi-sastra: 
Du Già Sư Địa Luận Thích —Composed by 
Jinaputra, translated Into Chinese by Hsuan- 
Tsang—Bộ sách giải thích và phê bình bộ Du Già 
Sư Địa Luận, do ngài Tối Thắng Tử Bồ Tát soạn, 
ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. 
Commingle (v): Trộn lẫn. 

Comission (n): 

1) Sự phạm ội. 

2) Sự ủy thác. 

Commit (v): Phạm tội. 

Commit (v) adultery: Dâm bôn. 

Commit the five gross sins: Phạm tội Ngũ 
nghịch—See Three ailments (B). 

Commit (v) intentionally: Hành động có chủ ý. 
Commit (v) offense: Phạm lỗi—Phạm tội. 
Commit oneself to the Triratna: Quy Y Tam 
Bảo—Take refuge ¡in the Triratna—See Take 
refuge in the Triple Gem. 

Commiit (v) a Parajika (major) offense: A 
major offense (one of the ten major offenses of a 
Bodhisattva) which warrants expulsion from the 
Buddhist Order; however, 1n pratice, monks and 
nuns are given the oportunity to repent and 
reform——Một trong những tội Ba La Di (một trong 
mười trọng tội của Bồ Tát) đưa đến việc bị loại 
khỏi Giáo Đoàn. Tuy nhiên, trên thực tế, Tăng Ni 
được cơ hội sám hối và sửa đổi. 


TTi 


Commit or perpetrate a crime: Phạm tội. 
Commit (v) posifive or negafive actfions: Làm 
(tạo tác) những hành vi tốt hay xấu. 

Commiit (v) sexual acts: Làm sự dâm loạn. 
Commi( a special relafonship with a 
layperson: Kết tình thân đặc biệt với người thế 
tục—A Bhiksu or Bhiksuni who commifs a special 
relatonship with a layperson by asking that 
person to be his or her father, mother, brother, 
sister, son, dauphter, or grandchild, etc., commits 
an Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào kết tình thân đặc biệt với 
người thế tục bằng cách kêu người thế tục ấy làm 
cha, mẹ, anh, chị, con trai, con gái, hay làm cháu 
mình, đó là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ 
sám hối. 

Commit suicide: Tự Sát Tự Tận —Tự vận— 
Quyên sinh—Immolaton—Kiling oneself— 
Suicide—For a monk to commif suicide 1s said to 
be against the ordained rules. According to 
Buddhist doctrine, a man cannot avoid suffering 
by taking his life, nor does he escape from the 
wheel of life by so doing. According to the 
Buddha's teaching, to obtain one”s life 1s difficult; 
therefore, taking one's le 1s a waste of 
Opportunity of enlightenment—Đối với một vị Tỳ 
Kheo, quyên sinh là phạm giới. Theo giáo lý nhà 
Phật, một người không thể nào trốn tránh khổ đau 
bằng tự kết liễu đời mình, cũng không thoát khỏi 
luân hổi sanh tử. Theo lời Phật dạy, được thân 
người là khó, cho nên tự kết liễu đời mình là tự 
phí đi cơ hội giác ngộ 

Commitment (n): 

1) Sự cam kết. 

2) Sự dấn thân. 





3) Nguyện. 
Common (a): Prthag-jana (skt—Earthly— 
Puthujjana  (p)—Ordinary—Profane—Vulgar— 





Worldly—Phàm phu (thuộc về trần tục, chung, 
thông thường, thường tình). 

Common acfs of daily life: Hành Lý—The 
common ac(s going, standing, lying, siting, eating, 
drinking, sleeping, resting, thinking, etc. in daily 
lfe—Những hành động thường nhật, đi, đứng, 
nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, suy nghĩ, vân vân. 
Common-acfion-influence: 
See Two kinds of karma (C). 


Cộng Nghiệp— 


Common axioms: Common principles—Normal 
unenlightened idea—Tục đế. 

Common “but(ing goat”: Dị Sinh Đê Dương 
Tâm—Common “buting goat,”” or animai, 
propensities for food and lust—Cái ngu của phàm 
phu được ví như con dê đực (Đê Dương) chỉ nghĩ 
tới ăn uống và dâm dục. 

Common commandments for the laity: Tục 
Giới—The common commandments for the lalty, 
1n contrast with commandments for monks and 
Giới dành cho Phật tử tại gia (ngũ giới hay 
bát giới, còn gọi là hữu lậu giới, đối lại với đạo 
cụ giới hay cụ túc giới của người xuất gia). 


nuủnS 





Common consentf: Samrvrti (skt)—Convention— 
Quy ước (ước định của thế tục). 

Common defilement of all beings: Chúng 
sanh cấu —Common defilement of all beings by 
the false view that the ego has real existence—Sự 
nhiễm trược của tất cả chúng sanh gây ra bởi tà 
kiến cho rằng cái ngã là có thật. 

Common delusions to humanity: Thường 
hoặc (nghi hoặc thông thường)—See Three 
classes of delusive views or delusions. 

Common desire: Dục lạc trần tục. 

Common đdharmas: Ordinary dharmas— Thế 
pháp The world law—Common or ordinary 
dharmas (fruth, laws, things, etc). Law of this 
world, especlally of birth-and-death; ¡In this 
respect, it is associated with suffering (khổ) and 
accumulated consequences in karma (tập)—Pháp 
thế đế hay pháp thế gian. Pháp của tất cả các loại 
hữu tình và phi tình, đặc biệt về sanh tử và liên hệ 
tới Khổ Tập Diệt Đạo. 

Common Doctrine: Thông Giáo—One of the 
eipht types of teaching of the Buddha. The 
Doctrine Common to All or the connecting 
teaching. Ït is common to the three Vehicles and 1s 
elementary doctrine of Mahayana. While an 
inferior Bodhisattva follows the same practices as 
the people of the three Vehicles, a superlor 
Bodhisattva will penetrate into “Distinct Doctrine” 
and “Doctrine of Perfecton.” This general 
teaching, for both Hinayana and 
Mahayana. And 1s meant for Sravakas, Pratyeka- 
buddhas and Bodhisattvas In their first level of 
progress. The Common Doctrne or Apparent 
Doctrine refers to the teachings used collectively 


which 1s 


778 


to reach all three levels of sentient beings Hiph, 

Intermediate, and Low—Một trong tám loại 

thuyết giáo của Đức Phật. Chung cho tất cả ba 

thừa và là giáo lý sơ cơ của Đại Thừa. Trong khi 
một vị sơ tâm Bồ Tát theo những tu tập như các vị 
trong tam thừa, thì một đại Bồ Tát thâm nhập 
cảnh giới của Biệt Giáo và Viên Giáo. Đây là 
giáo thuyết tổng quát, dành cho cả Tiểu lẫn Đại 
thừa, nhằm chỉ dạy cho Thanh văn, Duyên giác và 

Bồ tát trong giai đoạn phát triển đầu tiên. Giáo 

pháp nầy dạy chung cho tất cả ba căn cơ thượng 

trung hạ và cả ba thừa Tiểu Trung Đại —See Five 
periods and eight teachings of the T”1en-T” ai. 

Common đoctrinal postulates: Đạo lý thế tục 

đế hay tùy sự sai biệt đế—Common doctrinal 

postulates (the five skandhas). Đây là một trong 
tám sự thật —This Is one of the eight truths 

(postulates or Judgments)—See Eight truths. 

Common dust: Tục Trần—Earthly pollution, or 

this world—Bụi bặm của phàm tục, nói về tất cả 

các việc của thế gian. 

Common BEra: Thời đại cộng sinh—Công 

Nguyên. 

Common fellow: Phàm Phu—See Ordinary 

people. 

Common flow: Tục Lưu —The common flow or 

Common principles, or axioms; normal 

unenliphtened Ideas, in contrast with reality— 

Những nguyên tắc hay tư tưởng trần tục, đối lại 

với sự chân thực. 

Common øo0od: Công ích. 

Common ïllusions of the unenliphtened: Dị 

sanh tánh chướng—See Ten hindrances. 

Common knowledge: Đẳng Trí. 

l) Common knowledge, which only knows 
phenomena: Một trong mười trí, trí hiểu biết 
thế tục—See Ten forms of understanding. 

2) A name for fixaton of the mind, or 
concenftration 1n dhyana; an equivalent of 
samapati—See SamapattI. 


Tun. 


Common mortfal body: Ordinary individual— 
Phàm thân. 


Common nature of all men: Phàm phu tánh. 
Common objective teaching: Đông Qui 
Giáo—See Five periods of Buddha”s teaching (ID. 


Common pafience: Ordinary patience—Sinh 

Nhẫn. 

1) Ordinary patience: Nhẫn bình thường. 

2) The common or ordinary patlence of the 
masses: Nhẫn của chúng sanh. 

Common  people: Phàm dân—Ordinary 
people—Unenlightened people—Phàm Phu—See 
Ordinary people. 
Common postulates on reality: Thế gian thế 
tục đế hay vô thật đế—Common postulates on 
realify, considering the nominal as real. Đây là 
một trong tám sự thật —This is one of the eipht 
truths (postulates or judgmenfts)—See Eight truths. 
Common Practice Spiritual Advisor: Đồng 
Tu Thiện Trí Thức—These are persons who 
practice the same method as the individual(s) on 
retreat. They keep an eye on one another, 
encouraging and urging each other on. These 
cultivators can either be participants in the same 
retreat or cultivators living nearby. In addition to 
keeping an eye out and urging the practiioners 
on, they can exchange Ideas or experlences for 
the common good. This concept has been captured 
in a proverb: “Rice should be eaten with soup, 
practice should be conducted with friends.”—Đây 
là những người đồng tu một môn với mình, để 
nhìn ngó sách tấn lẫn nhau. Vị đồng tu nây có thể 
là người đồng kiết thất chung tu, hoặc có một 
ngôi tịnh am tu ở gần bên mình. Ngoài sự trông 
nhìn sách tấn, vị đồng tu còn trao đổi ý kiến hoặc 
kinh nghiệm, để cùng nhau tiến bước trên đường 
đạo. Lời tục thường nói: “Ăn cơm có canh, tu 
hành có bạn” là ý nghĩa nầy —See Good spirit 
advisor and Three types of good spirtual 
adVISOTS. 

Common prajna: Cộng Bát Nhã. 

I) The things for Sravakas, pratyeka-buddhas 
and Bodhisattvas: Những pháp chung cho 
Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát—See 
Two kinds of things In common. 

2) The interpretalon of the Prajnaparamita 
(Thông Giáo) that advanced and ordinary 
students have 1n common, as contrasted with 

deeper meaning (Biệt Giáo), only 

understood by the Mahayana Bodhisattvas: 

Sự giải thích Bát Nhã chung cho người sơ cơ 

cũng như các bậc thượng thừa, đối lại với 


1S 


779 


thâm nghĩa chỉ dành cho các bậc Bồ Tát Đại 

Thừa. 
Common precepfs for the laity: Tục giới. 
Common principles: Tục Lưu—The common 
flow or run, or axiloms; normal unenliphtened 
Ideas, in contrast with reality—Những nguyên tắc 
hay tư tưởng trần tục, đối lại với sự chân thực. 
Common Residence Impure Land: Phàm 
Thánh Đồng Cư Uế Độ—Như là cõi Ta Bà trong 
quốc độ nầy có phàm có Thánh ở chung lẫn, mà 
phàm và Thánh đều có hai hạng—Common 
Residence Impure Land where all ordinary beings 
and saints reside together—See Four realms In 
the Pure Land. 
Common Residence Pure Land: Phàm Thánh 
Đông Cư Tịnh Độ —See Four realms in the Pure 
Land. 
Common rules: Công lệ. 
Common run or flow: Tục lưu. 
Common statement: Samvrti-satya (skt—Thế 
đế— Tục ĐếT— -Ordinary categories ¡in contrast 
with categories of reality (chân đế). Common or 
ordinary statement, as I1 phenomena were real— 
See Two Truths. 
Common tendency to consider thỉngs as 
real: Câu sinh pháp chấp —Khuynh hướng thông 
thường coi mọi sự là có thật, phải qua quá trình tu 
tập mà đoạn trừ—See Two tenets In regard to 
things. 
Common things: Laukika (skÙ)—Common or 
worldly ways or views—Ordinary things— Thế 
tục. 








Common underlying nature of all men: 
Phàm tánh. 

Common understanding: Thế tục trí —Lý lẽ 
thông thường —See Ten forms of understanding 
(A). 

Common unenlightened conduct: Hạnh tà 
chướng—See Ten hindrances. 

Common or unenlightened man: Phàm nhân. 
Common views: Laukika (skt——Common 
ways—Common things—Ordinary things— Thế 
tục. 

Common wisdom: Tục Trí -Common or 
worldly wisdom, which by 1ts 1llusion blurs or 
colours the mind, blinding 1t to reality—Cái trí 


thiển cận của phàm phu hay thường trí, do bởi ảo 
tưởng tô vẻ làm mê mờ bản tâm (trí hiểu biết tục 
đế hay trí hữu lậu tạp nhiễm). 

Common worldling man: Prthagjana (skt— 
Ordinary man—Phàm nhân. 

Commonly accepfed truth: Vohàra-sacca 
(p_—Ấn hiển đế (tục đế hay sự thật ước định). 
Communal religious abode: Pháp đồng xá—A 
monastery or convent where religion and food are 
provided for spiritual and temporal needs—Tự 
viện hay tu viện nữ nơi tôn giáo và thực phẩm 
được cung cấp cho nhu cầu tâm linh lẫn thế tục. 
Communicate (v): Truyền đạt. 

Communicate (v) by speech: Vacika-abhinaya 
(skt—Truyền thông bằng lời. 

Communicafing: Vijnapti (skt)—Information— 
Biểu thị. 

Communication (n): Sự cảm thông. 


Communionship:  Sabhagata  (skt)—Đổng 
phần -See Seventy-five dharmas of the 


Abhidharma Kosa. 

Community (n): Đoàn thể. 

Community of Buddhist monks: See Buddhist 
Brotherhood. 

Community of Buddhist nuns: See Buddhist 
Sisterhood. 

Community of the faithful: Đoàn thể Phật tử 
thuần thành. 

Community of laypersons: Đoàn thể giáo đỗ 
tại g1a. 

Community of monks and nuns: Sangha— 
Tăng đoàn. 

Community (congregation) of monks, nuns, 
and lay Buddhists: Sangha (skt): Tăng già —An 
assembly of monks—Order of the Monks— 
Sangha 1s a SanskrIt term means the monastic 
communty as a whole, a community 
(congregation) of monks, nuns, and lay Buddhists 
who cultivate the Way. The Buddhist Brotherhood 
or an assembly of brotherhood of monks Sangha 
also  means Thịs 
harmony at the level of inner truth means sharing 
the understanding of the truth of transcendenfal 
liberaton. At the phenomenal level, harmony 
means dwelling together In harmony, harmony in 
speech means areuments, harmony 1n 


a harmonious association. 


no 


780 


perceptions, harmony 1n wealth or sharing 
material goods equally, and harmony in precepts 
or sharing the same precepts—Sangha, nguyên là 
tiếng Phạn nghĩa là đoàn thể Tăng Ni, cộng đồng 
Tăng Ni và Phật tử cùng nhau tu hành chánh đạo. 
Sangha dịch ra chữ Hán là hòa hợp chúng. Lý hòa 
là cùng chứng được lý vô vi giải thoát. Thân hòa 
cùng ở, khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng giải, lợi 
hòa đồng quân, và giới hòa đồng tu—See Sangha. 
Companion (n): Bạn đồng hành. 

Companion when you frequent fairs: Là bạn 
khi mình la cà đình đám hý viện—See Four types 
of people who can be seen as foes In disguise. 
Companion when you indulge in gambling: 
Là bạn khi mình đam mê cờ bạc—See Four types 
of people who can be seen as foes In disguIse. 
Companion when you indulge in sfrong 
drink: Là bạn khi mình đam mê các loại rượu— 
See Four types of people who can be seen as foes 
1n disguIse. 

Company of disciples: Đô chúng. 

Company of at least( three or four non-lay 
Buddhists: Assembly of at least three or four 
monks or nuns—Samgha (skt}—Sangha (skUÙ—— 
Chúng Tăng NI. 

Company of monks who are sfudying: 
Fellow-students—Học lữ. 

Company 0Ÿ pure monks and nuns: Tịnh lữ— 
Bạn lữ đồng tu thanh tịnh, như chư Tăng Ni. 
Company with someone: Giao du—To 
frequent. 

Comparative perfect with limited salvation: 
Tích Viên hay Tương Đãi viên—The older or 
comparatively speaking perfect doctrine of the 
pre-Lotus teaching with limited salvatlon—Là 
viên giáo đối đãi với thời kỳ tiền Pháp Hoa với sự 
độ tha giới hạn—See Two perfect doctrines (B). 
Comparative religion: Đối chiếu tôn giáo học. 





Comparative view of teaching: Comparative 
view, compared with all previous teaching— 
Tương đãi diệu —See Dual marvel of Lotus Sutra. 
Comparatively speaking perfect doctrine: 
That of the pre-Lotus teaching with limited 
salvation: Giáo Viên —Tích Viên—Tương Đãi 
viên—Là viên giáo đối đãi với thời kỳ tiền Pháp 


Hoa với sự độ tha giới hạn—See Two perfect 
doctrines. 

Compare the pride with a lofty mountain: 
Mạn Sơn——Yí lòng kiêu ngạo như núi cao. 
Comparisons of body with unreal things: Ỷ 
Tha Thập Dụ—-According to The Vimalakrrti 
Sutra, the unreality of dependent or conditioned 
things, e.g. the body or self, illustrated in ten 
comparisons—Theo Kinh Duy Ma cật, sự không 
thực của pháp hữu vi được ví với tự thân biểu hiện 
trong mười thí dụ: 

1) Sea water foam: Như bọt biển. 

2) Water bubble: Như bong bóng nước. 

3) Twinkling flame: Như ánh lửa lập lòe. 

4)_ Plantain: Như thân cây mã đề. 

5)_ Ilusion: Như Ảo. 

6) Dream: Như mộng. 

7) Shadow: Như bóng. 

8) Echo: Như âm hưởng. 

9) Cloud: Như mây. 

10) Lightning: Như ánh điển chớp. 

Comparison and inference: Tỷ Lượng— 
Comparison of the known and inference of the 
unknown—lImmediate ¡msipht into, or direct 
1nference 1n a trance of all the conditions of the 
alayavijnana. comparison of the known and 
imnference of the unknown. Measuring by 
Inference, I.e. the inference of fire from smoke—— 
Tỷ là sự so sánh cái đã biết, lượng là định lượng 
cái không biết. Thấy cái nầy biết có cái kia (dùng 
cái đã biết mà lượng cái chưa biết), như thấy khói 
biết có lửa—See Two kinds of measuring. 
Comparisons of superiority, cequality and 
inferiority: So sánh cao, bằng và thấp —lIn 
Buddhism, superiortty, equality, and Inferlority 
are only relative states which change constantly 
with time, place, and circumstances. What you 
consider superlority In Vietnam may not be 
considered the same 1m the United States of 
America. What you consider Inferiority in Europe 
may not be considered the same In Asia. For 
Instance, In most parts of Europe, when people 
die, the1r surviving relatives wIll bury or cremate 
them with appropriate ceremonies and they 
consider that 1s civilized. However, In some partfs 
of Asia, they cut up the death body, and leave 
them ïn the forest for wild birds to consume, and 





781 


they consider that 1s reasonable. Besides, In the 
samsara (cycle of birth and death), we have all 
been superior, equal, and inferlor to one another 
at different times. At one time you may be a king, 
while another a begger. So the Buddha advised 
his diciples to try not to make any comaprisons In 
any ciIrcumstances. For when you compare among 
SuperIority, equality, or inferiorIty that means you 
distinguish between good and bad states of mind. 
You can avoid having unnecessary worry and 
trouble If you try not to compare yourself with 
others. In fact, the act of comparIson by 1tself may 
not be wrong I1f you are able to utIÏize 1t fo 1nspIre 
yourself to become better In thought and deeds. 
However, too often, the act of comparison of 
superlority and Inferiorty would lead you to 
unnecessary worry. lf you think you are better 
than others, you may become proud. If you think 
you are equal to others, you may become 
complacent and stagnate. lf you think you are 
I1nferior to others, you may become timid or even 
Jealous. Therefore, sincere Buddhists should not 
make comparisons of superlority and InferlorIty 
with anybody—Trong Phật giáo, cao, bằng, và 
kém chỉ là những trạng thái tương đối, chúng luôn 
biến đổi theo thời gian, không gian và hoàn cảnh. 
Cái mà bạn xem là vượt trội ở Việt Nam có thể 
không được xem như vậy tại Hoa Kỳ. Cái mà 
người ta xem là thấp kém ở Âu châu có thể không 
bị xem như vậy ở Á châu. Tỷ như tại hầu hết các 
nơi bên Âu châu, khi có người chết, thân nhân 
còn lại sẽ đem thi thể người chết chôn hay hỏa 
thiêu với những nghi thức thích đáng và họ cho 
như vậy là văn minh. Tuy nhiên, tại một vài nơi ở 
Á châu, người ta đem thi thể người chết cắt ra từ 
khúc, rồi đem bỏ vào rừng cho chim hoang ăn, và 
họ cũng xem như vậy là hợp lý. Bên cạnh đó, 
trong vòng luân hồi sanh tử, trải qua nhiều đời 
kiếp, chúng ta đã từng có những địa vị vượt trội, 
hoặc bằng hoặc thấp kém lẫn nhau. Có lúc bạn là 
vua, nhưng lúc khác lại là một tên ăn mày. Vì vậy 
Đức Phật khuyên hàng đệ tử của Ngài là đừng 
bao giờ cố công so sánh hơn kém trong bất cứ 
hoàn cảnh nào. Vì khi bạn so sánh cao, bằng và 
thấp có nghĩa là bạn phân biệt giữa trạng thái tốt 
và xấu của tâm. Bạn có thể tránh được những lo 
âu không cần thiết nếu bạn cố gắng đừng so sánh 
mình với người khác. Kỳ thật, hành động so sánh 


tự nó không sai trái nếu bạn có khả năng xử dụng 
nó chỉ nhằm giúp tư tưởng và hành động của bạn 
tốt hơn. Tuy nhiên, thường thì hành động so sánh 
hơn kém sẽ đưa bạn đến chỗ lo âu không cần 
thiết. Nếu bạn nghĩ bạn hơn người, bạn có thể trở 
nên kiêu ngạo. Nếu bạn nghĩ bạn bằng người, bạn 
có thể sanh tâm lười biếng, trì trệ và không phấn 
đấu. Nếu bạn nghĩ bạn kém cõi hơn người, bạn có 
thể trở nên nhút nhát, rụt rè, thậm chí đố ky nữa 
là khác. Vì vậy người Phật tử chân thuần không 
nên so sánh hơn kém với aI. 

Compassion (n): Karuna (skÐ—Bi tâm hay lòng 

bi mẫn—Pity—Active sympathy—Heart of pity— 

Feeling of pity and sympathy for someone who 1s 

1n distress, and the desire to help him (lòng thương 

xót đối với ai và muốn giúp đỡ người ấy)—See 

Fifty-two mental stafes. 

(Œ) The meanings of compassion—Nphĩa của 
lòng bi mẫn: 

l) “Karuna` means pity or compassion. In Pali 
and Sanskrit, “Karuna` ¡is defined as “the 
quality which makes the heart of the good 
man tremble and quiver at the distress of 

The qualty that 

feelings in the good man at the siph(t of 

others” suffering. Cruelty, violence 1s the 
direct enemy of “karuna'. Though the latter 
may appear In the guise of a friend, it is not 
true “karuna”, but falsely sympathy; such 
sympathy 1s deceitful and one must try tfo 
distinguish true from false compassion. The 
Compassionate 
harming and oppressing others and endeavors 
to relieve them of their distress, øIves the gIft 
of security fo one and all, making no 
disineion whatsoever—-Lòng bi mẫn có 
nghĩa là tư duy vô hại. “Karuna” được định 
nghĩa như “tính chất làm cho trái tim của 
người thiện lành rung động trước những bất 
hạnh của người khác” hay “tính chất làm khơi 
đậy những cảm xúc địu dàng trong một người 
thiện lành, khi nhìn thấy những khổ đau của 
người khác. Độc ác, hung bạo là kẻ thù trực 
tiếp của lòng bi mẫn. Mặc dù sự buôn rầu 
hay sầu khổ có thể xuất hiện dưới dạng một 
người bạn, nó vẫn không phải là Karuna thật 
sự, mà chỉ là lòng trắc ẩn giả dối, lòng trắc 
ẩn như vậy là không trung thực và chúng ta 


others.` rouses tender 


man who refrains from 


2) 


qI) 


782 


phải cố gắng phân biệt tâm bi thật sự với 
lòng trắc ẩn giả dối nầy. Người có lòng bi 
mẫn là người tránh làm hại hay áp bức kể 
khác, đồng thời cố gắng xoa địu những bất 
hạnh của họ, bố thí sự vô úy hay đem lại sự 
an ổn cho họ cũng như cho mọi người, không 
phân biệt họ là ai. 

Immeasurable Compassion, a mind of great 
pIfy, or Infinite compassion—Boundless pity, 
to save from suffering. Here a monk, with a 
heart filled with compassion. Thus he stays, 
spreading the thought of compassion, above, 
below, across, everywhere, always with a 
heart filed with compassion, abundant, 
magnified, unbounded, without hatred or ill- 
will. Compassion also makes the heart quiver 
when other are subject to suffering. lt 1s the 
wish fo remove the suffering of others, and 1t 
1S Opposed to cruelty. Once we have fully 
developed compassion, our mind wIll be full 
with altruistic thoughts, and we automatically 
pledge to devote ourselves to freeing others 
from the the suffering In addition, 
compassion also enables us to refrain from 
pïñde and selfishness: Bi Vô Lượng Tâm là 
tâm cứu khổ cho chúng sanh. Ở đây vị Tỳ 
Kheo với tâm đầy lòng bi mẫn trải rộng khắp 
nơi, trên, dưới, ngang, hết thẩy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến 
mãn với tâm bi, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Bi vô lượng tâm còn làm tâm 
ta rung động khi thấy ai đau khổ. Tâm ao ước 
mong muốn loại trừ đau khổ của người khác, 
đối lại với sự tàn ác. Một khi chúng ta đã 
kiện toàn lòng bi mẫn thì tâm chúng ta sẽ 
tràn đầy những tư tưởng vị tha, và tự nhiên 
chúng ta nguyện cống hiến đời mình cho việc 
cứu khổ người khác. Ngoài ra, lòng bi mẫn 
còn giúp chúng ta chế ngự được sự ngạo mạn 
và ích kỷ 

Compassion extends itself without distinction 
to all sentlent beings. Compassion must be 
accompanied by wisdom In order to have 
right effec—Lòng bi mẫn tự nó trải rộng đến 
chúng sanh vạn loài. Bi mẫn phải đi kèm với 
trí tuệ mới có hiệu quả đúng đắn được: There 
1s a striking example of the Buddha”s 
compassion written In Buddhist sutras. The 


story tells us that one day the prince and his 
cousin Devadata went wandering In the 
Royal Park which surrounded the royal 
residence. When Devadatta shot down a swan 
with his bow and arrow. Both the prince and 
Devadatta ran toward where the swan had 
fallen down, but Prince Siddhartha, being the 
faster runner, reached the place first. The 
young prince picked the wounded swan up In 
his arms and sought to relieve the bird”s 
suffering. Devadatta reacted angrily to this, 
Insisting that the swan belonged to him 
because he was the one who shot 1t down. 
Eventually, they took therr dispute to the wIse 
man of the court, who decided to reward the 
bird to Siddhartha on the basis that life rightly 
belongs to him who would preserve 1t and not 
to him who would destroy It—Có một thí dụ 
nổi bậc về lòng bi mẫn của Đức Phật đã được 
ghi lại trong kinh điển Phật giáo. Chuyện kể 
rằng thái tử Tất Đạt Đa và người anh em họ 
là Đề Bà Đạt Đa, trong khi đang dạo chơi 
trong vườn ngự uyển của hoàng cung, khi Đề 
Bà dùng cung tên bắn rơi một con thiên nga. 
Cả hai đều vội vã đến chỗ con thiên nga vừa 
rơi xuống, nhưng thái tử chạy nhanh hơn nên 
tới trước. Ngài ôm con thiên nga bị thương 
trong tay và tìm cách làm cho nó bớt đau đớn. 
Khi Đề Bà đến nơi, ông ta tỏ ý giận dữ, nhất 
định cho rằng con thiên nga là của ông vì 
chính ông đã bắn trúng nó. Sau đó hai người 
đem sự tranh chấp đến nhờ một nhà hiền triết 
nổi tiếng của triều đình phân xử. Vị này đã 
quyết định dựa vào lý do cứu sinh mạng của 
con chim mà giao nó cho thái tử, chứ không 
giao cho người đã bắn rơi nó—See 
Compassion and Loving-kindness. 


(I)Compassion of Bodhisattvas—Lòng bị mãn 


của Bồ Tát: Bodhisattvas' compassion is 
1nconceivable. Bodhisattvas are 
enliphtenment-beings, Buddhas-to-be, 
however, they vow to continue stay In this 
world for a long period of time. Why? For the 
good of others, because they want to become 
capable of pulling others out of this great 
flood of sufferings and afflictions. But what 
personal benefit do they find in the benefit of 
others? To Bodhisattvas, the benefit of others 


783 


1s therr own benefit, because they desire 1t 
that way. However, In saying so, who could 
believe that? It ¡1s true that some people 
devoid of pity and think only of themselves, 
find 1t hard to believe In the altruism of the 
Bodhisattvas. But compassionate people do 
so easily. Do we not see that certain people, 
confirimed ¡ín the absence of pifty, find 
pleasure in the suffering of others, even when 
1t 1S not useful to them? And we must admIt 
that the Bodhisattvas, confirmed ¡n ptty, find 
pleasure in doing good to others without any 
egoisttc preoccupation. Do we not see that 
cerfain, Ienoran( of the true nature of the 
condiioned Dharmas which constitute their 
so-called “Self”, attach themselves to these 
dharmas, as a result, they suffer pains and 
afflictions because of this attachment. While 
we must admit that the Bodhisattvas, detach 
themselves from the conditioned Dharmas, no 
longer consider these Dharmas as “Ï” or 
“Mine”, growing In pitying solicitude for 
others, and are ready to suffer pains for this 
solitude?—Lòng bi mẫn của chư vị Bồ Tát là 
không thể nghĩ bàn. Chư Bồ Tát là những 
bậc đã giác ngộ, những vị Phật tương lai, tuy 
nhiên, các Ngài nguyện sẽ tiếp tục trụ thế 
trong một thời gian thật dài. Tại sao vậy? Vì 
lợi ích cho tha nhân, vì các ngài muốn cứu 
vớt chúng sanh ra khỏi cơn đại hồng thủy của 
khổ đau phiển não. Nhưng còn lợi ích của 
chính các ngài ở đâu? Với các ngài, lợi ích 
của chúng sanh chính là lợi ích của các ngài, 
bởi vì các ngài muốn như vậy. Tuy nhiên, nói 
như vậy thì ai có thể tin được? Thật là đúng 
với những người khô cạn tình thương, chỉ nghĩ 
đến riêng mình thì thấy khó tin được lòng vị 
tha của vị Bồ Tát. Nhưng những người có từ 
tâm thì hiểu nó dễ dàng. Chúng ta chẳng thấy 
đó sao, một số người nguội lạnh tình thương 
thấy thích thú trước niềm đau nỗi khổ của 
người khác, dù cho niềm đau nỗi khổ chẳng 
mang lại lợi ích chi cho họ? Và chúng ta cũng 
phải thừa nhận rằng chư Bồ tát, cương quyết 
trong tình thương, thấy hoan hỷ giúp ích cho 
kẻ khác không chút lo âu vị kỷ. Chúng ta 
chẳng thấy sao, những kể u minh trước bản 
chất thật sự của vạn hữu nên coi cái “Ngã” là 


(V) Loving-kindness 


thật nên trói buộc vào nó và hậu quả là khổ 
đau phiển não. Trong khi chư Bồ Tát đã xóa 
bỏ được cái “Ngã” nên ngừng xem những cái 
“Ta” và “của ta” là thật. Chính vì thế mà chư 
vị Bổ Tát luôn ân cần từ bi đối với tha nhân 
và sẵn sàng chịu muôn ngàn khổ đau phiển 
não vì sự ân cần từ bi này. 


(V)Wishing others be freed form problems— 


Lòng mong muốn người khác thoát khổ: 
Compassion means wishing others be freed 
from problems and paim that they have 
undergone or are undergoing. Compassion 1s 
different from pity and other conscending 
affitudes. Compassion recognizes ourselves 
and others as equal in terms of wanting 
happiness and wanting to be free from 
misery, and enables us to help them with as 
much ease as we now help ourselves—Lòng 
bi mẫn có nghĩa là mong cầu cho người khác 
được thoát khỏi những khó khăn và đau khổ 
mà họ đã và đang phải trải qua. Lòng bi mẫn 
khác với lòng thương hạivà những tâm thái có 
tính cách chiếu cố khác. Lòng bi mẫn luôn đi 
kèm với nhận thức về sự bình đẳng giữa mình 
và những chúng sanh khác về phương diện 
mong cầu hạnh phúc và mong muốn thoát 
khỏi cảnh khổ, và từ đó làm cho chúng ta có 
thể giúp người khác dễ dàng như giúp chính 
bản thân mình. 

(benevolence) and 
compassion are some of the most 1mportant 
enftrances to the great enliphtenment; for with 
1t good roofs prevall in all situations im HÍe, 
also with It we do not kil or harm living 
beings. In the Dharmapada Sutra, the Buddha 
taught: “lo dwell in the house of Compasslon 
1s the safest, for It protec(s our minds and 
bodiles from the enemies of hatred and 
afflictions. It allows us to have peace and 
contentment.” Thus, sincere Buddhists should 
always consider great pIifty and compassion 
their room, øentleness and patience the robes, 
and the emptiness of all phenomena the seat: 
Từ bi là một trong những cửa ngõ quan trọng 
đi đến đại giác, vì nhờ đó mà thiện căn lướt 
thắng và cũng từ đó mà chúng ta không làm 
tổn hại chúng sanh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức 
Phật dạy: “An trụ trong căn nhà Từ Bi ấy 


784 


chính là một nơi kiên cố nhất, nơi bảo vệ cho 
thân tâm ta được an toàn trước mọi kẻ thù 
phiền não và sân hận. Nơi đó ta sẽ có sự an 
lạc.” Thế nên, Phật tử chơn thuần nên luôn 
xem từ bi lớn làm nhà, nhu hòa nhẫn nhục 
làm y áo, và các pháp không làm tòa. 


(VDOther explanatlons on Compassion—Những 


Ù 


2) 


giải thích khác về lòng Bi Mẫn: 

Compassion 1s surely not a flabby state of 
mind. It is a strong enduring thing. When a 
p©rson 1s 1n distress, It 1s ftruly compassionate 
man”s heart that trembles. This, however, 1s 
not sadness; 1t Is this quacking of the heart 
that spurs him to action and incites him to 
rescue the distressed. And this needs strength 
of mind, much tolerance and equanimity. So, 
It 1S fotally wrong to come to a hurry 
conclusion that compasson to be an 
expression of feebleness, because 1t has the 
quali(y of tenderness—Lòng bị mẫn chắc 
chắn không phải là một trạng thái ủy mị hay 
yếu đuối của tâm. Nó là một cái gì đó mạnh 
mẽ, vững chắc. Trái tim của người có lòng bi 
mẫn thực sự sẽ rung động, khi thấy một nguồi 
nào đó trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, đây 
không phải là một sự ưu sầu buồn bã; chính 
sự rung động nây đã khích lệ người ấy hành 
động và thúc dục người ấy cứu nguy kẻ bất 
hạnh. Muốn làm được điều nầy phải cần đến 
sức mạnh của tâm, phải cần đến rất nhiều 
lòng khoan dung và tâm xả. Thật là sai lầm 
khi có người vội vã đi đến kết luận rằng lòng 
bi mẫn là sự biểu lộ một tâm hồn yếu đuối, 
bởi vì nó có tính chất dịu đàng, nhu mì. 

The Buddhist conception of “Karuna” has no 
compromising limifations. All beings include 
even the tiniest creature that crawls at our 
feet. The Buddhist view of life 1s such that no 
living being 1s considered as outfside the circle 
of “Meta and Karuna” which make no 
distinction between man, animal and Insect, 
or between man and man, as, hiph and low, 
rích and poor, strong and weak, wise and 
unwise, dark and fair, Brahmin and Candala, 
and so forth; for “Metta and Karuna” are 
boundless and no sooner do we try to keep 
men apart on the false basis mentioned 
above, than the feeling of separateness 


3) 


creeps im and these boundless qualitles 
become limited which Is contrary to the 
teaching of the Buddha—Quan điểm của đạo 
Phật về lòng bi mẫn không có những giới hạn 
quy định. Mọi chúng sanh kể cả những sinh 
vật nhỏ bé nhất bò dưới chân chúng ta. Như 
vậy, nhân sinh quan của đạo Phật cho rằng 
không có chúng sanh nào được xem như nằm 
ngoài vòng từ bi và không có sự phân biệt 
giữa người, thú, sâu bọ, hay giữa người và 
người như thượng đẳng hay hạ liệt, giàu hay 
nghèo, mạnh hay yếu, trí hay ngu, đen hay 
trắng, Bà La Môn hay Chiên Đà La, vân vân, 
vì Từ Bi không có biên giới, và ngay khi 
chúng ta cố gắng phân chia con người ra trên 
căn bản sai lầm vừa kể trên, liền theo đó cái 
cảm xúc tư riêng đã lẻn vào và những phẩm 
chất vô hạn nầy đã trở thành hữu hạn, mà 
điều nây trái ngược lại với những lời dạy của 
Đức Phật. 

We be 
compassion with morbid manifestatlons of 
sadness, with feelings of menfal pain and with 
sentimentality. At the loss of a dear one, man 
weeps, but that 1s not compassion. lf we 
analyze such feelings carefully we wIl 
conclude that they are outward manifestations 
of our Iinner thoughts of self affection. Why 
do we feel sad? Because our loved one has 
passed away. He who was our kin Is now no 
more. We feel that we have lost the 
happiness and all else that we derived from 
him and so we are sad. Do we not see that all 
these feelings revolve round the “lÏ” and 
“Mine?”? Whether we like It or not, self 
1nterest was responsIble for 1t all. Can we call 
this “karuna”, pity or compassion? Why do we 
not feel equally sad when others who are not 
our kin pass away before our eyes? Because 
we were not familiar with them, they were 
not ours, we have not lost anything and are 
not denied the pleasures and comfOorts we 
already enjoy—Chúng ta cần phải thận trọng 
không để nhầm lẫn tâm bi với những biểu 
hiện bệnh hoạn của sự buồn rầu, với những 
cảm giác khổ thân, và với sự ủy mị. Mất một 
người thân, chúng ta khóc, nhưng cái khóc đó 
không phải là lòng bi mẫn. Nếu phân tích 


must carefUl not to confuse 


785 


những cảm xúc nầy một cách cẩn thận, chúng 
ta sẽ thấy rằng chúng chỉ là những biểu hiện 
bể ngoài của những tư tưởng, hay ý nghĩ trìu 
mến, ích kỷ nằm bên trong của chúng ta. Tại 
sao chúng ta cảm thấy buồn rầu? Bởi vì người 
thân của chúng ta đã qua đời. Người đó là 
bạn bè, họ hàng của chúng ta nay không còn 
nữa. Chúng ta cảm thấy rằng mình đã mất đi 
một niềm hạnh phúc và mọi thứ khác mà 
người ấy đem lại, cho nên chúng ta buôn rầu. 
Dầu thích hay không thích, tự lợi vẫn là 
nguyên nhân chính của tất cả những tình cảm 
đó. Không thể gọi đây là “Karuna” được, tại 
sao chúng ta không buổn khóc khi những 
người chết đó không phải là người thân của 
chúng ta? Đơn giản là vì chúng ta không quen 
với họ, chúng ta chẳng mất mát gì cả và sự 
qua đời của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến 
những vui thú và lợi ích mà chúng ta đã có. 
Compassion ïn all things: Từ bi vạn hạnh (từ bi 
với chúng sanh mọi loài)—Bodhisattva”s tender 
compassion in all things, or with compassion all 
things succeed—Bồ Tát trụ ở tâm đại bi mà tu 
vạn hạnh, khác nào dùng nước từ bi mà tưới cây 
vạn hạnh, làm cây xanh tốt (dùng pháp từ bi thì 
mọi việc đều hanh thông). 
Compassion Buddha: White-robed form of 
Kuan-Yin—Bạch y Quán Âm. 
Compassion-contemplafion: Từ bí quán— 
Contemplaion ¡in whíh plty destroys 
resentment—Quán chiếu lấy từ bi triệt tiêu oán 
hận—See Fivefold procedure for quieting the 
mind. 
Compassion, Equality, Enlightenment and 
Emancipation: Từ bi, Bình đẳng, Giác ngộ và 
Giải thoát. 
Compassion-fields: Bi Điền—See Eight fields 
for cultivating blessedness (J) (B). 
Compassion mỉnd: Heart of compassion—Từ 
B¡ Tâm—Mercy—Benevolence—According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, what ¡is the 
“compassionate mind?? To be compasslonafe 1s to 
py and to be empathetic, wishing to help and 
rescue others without having discriminations or 
attachment to various characteristics. This means 
“altrusm'` or to have mercy and compassion, 


wishing to help others but not to have any 
intention of taking advantages. For Instance, 
seeing someone rich, beautiful, etc, one pretends 
to be compassionate by helping, but having 
ulterior motives of self-gaim. This ¡is called 
“Desirous Views,” or developing love and lust 
when seeing wealth and beauty according to 
binding ways of sentient beings; thus, to act In 
this wWay be called being 
'compassionate°—Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Từ 
Bi Tâm? Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà lìa 
tướng và không phân biệt chấp trước. Nghĩa là 
thương xót cứu độ mà không có hậu ý lợi dụng. 
Chẳng hạn như vì thấy người giàu đẹp, sang cả, 
vân vân, nên giả bộ 'Từ Bï để dụng ý và mưu 
tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ 
được gọi là “Ái Kiến,' nghĩa là thấy giàu đẹp mà 
sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc của 
chúng sanh, chớ không phải là Từ Bi. **See Ten 
ciIrcumstances In which Bodhisattvas develop their 
compassionate minds. 

Compassion and patfience: Từ Nhẫn—Two of 

the three souces of cultivation, compassionate 

toleranee—Hai trong ba nguồn cội tu hành, từ bi 
và nhẫn nhục. 

Compassion and pify: Từ Bi—See Three 

SOurces of culfivation. 

Compassion salvafion: Đại bi cứu độ—See 

Ten inexhaustible treasures and Ten principles 

which help enlightening beings fulfill their great 

VOWS. 

Compassion speech: All Buddhas abide ¡n 

compassion speech—Chư Phật trụ nơi đại bị 

ngữ—See Ten kinds of abode. 

Compassion and strictness: Từ Nghiêm—Từ 

bi mà nghiêm khắc—Mother and father. The 

maternal-cum paternal spirit—Mẹ Cha. 

Compassion and understanding: Lòng bi mẫn 

và sự hiểu biết. 

l) According to Most Venerable Thích Nhat 
Hanh in “Anger,” understanding 
compassion are very powerful sources of 
energy. They are the opposife of stupidity and 
passivity. If you think that compassion 1s 
passive, weak, or cowardly, then you don”t 
know what real understanding or compassion 


cannof 


and 


2) 


786 


1s. If you think that compassionate people do 
not resist and challenge inJustice, you are 
wrong. They are warrlors, heroes, and 
heroines who have gained many vicfOrIes. 
When you act with compassion, with non- 
violence, when you act on the basis of non- 
duality, you have to be very strong. You no 
longer act out of anger, you do not punish or 
blame. Compasslon ørows consfantly inside of 
you, and you can succecd 1n your fipht agaInst 
injusdce—Theo Hòa Thượng Thích Nhất 
Hạnh trong tác phẩm “Giận,” hiểu biết và từ 
bi là hai nguồn năng lượng rất mạnh. Hiểu 
biết và từ bi ngược lại với ngu si và thụ động. 
Nếu cho rằng từ bi là thụ động, yếu đuối hay 
hèn nhát tức là không hiểu gì hết về ý nghĩa 
đích thực của hiểu biết và từ bi. Nếu cho rằng 
những người có tâm từ bi không bao giờ 
chống đối và phản ứng với bất công là lầm. 
Họ là những chiến sĩ, những anh hùng, anh 
thư đã từng thắng trận. Khi bạn hành động 
với tâm từ bi, với thái độ bất bạo động trên 
căn bản của quan điểm bất nhị thì bạn phải 
có rất nhiều hùng lực. Bạn không hành động 
vì sân hận, bạn không trừng phạt hay chê 
trách. Từ luôn lớn mạnh trong bạn và bạn có 
thể thành công trong việc tranh đấu chống bất 
công. 

Being compassion doesnt mean suffering 
unnecessarily or losing your common sense. 
Suppose you are leading a group of people 
doing walking meditation, moving slowly and 
beautfuly. The walkng meditaton 
generates a lot of energy; 1f embraces 
everyone with calm, solidity, and peace. But 
suddenly it begins to ram. Would you 
confinue to walk slowly, letting yourself and 
everyone else get soaked? Thats 
Iintellipgent. If you are a good leader of the 
walking meditaton, you will break Into a 
Jogging meditation. You still mainfain the Joy 
of the walking meditation. You can laugh and 
smile, and thus you prove that the practice 1s 
not stupid. You can also be mindful while 
running and avoid getting soaked. We have to 
practice In an Intelligent way. Meditation 1s 
not a stupid act. Meditation 1s not just blindly 
following whatever the person next fo you 


nOf 


3) 


does. To meditate you have to be skillful and 
make good use of your Intelligence—Từ bị 
không có nghĩa là chịu đau khổ không cần 
thiết hay mất sự khôn ngoan bình thường. Thí 
dụ như bạn hướng dẫn một đoàn người đi 
thiển hành, di chuyển thật chậm và thật đẹp. 
Thiền hành tạo ra rất nhiều năng lượng: thiển 
hành đem lại sự yên tịnh, vững chảy và bình 
an cho mọi người. Nhưng nếu bất thình nh 
trời lại đổ cơn mưa thì bạn đâu có thể cứ tiếp 
tục đi chậm để cho mọi người phải bị ướt 
sũng được? Như vậy là không thông minh. 
Nếu bạn là một người hướng dẫn tốt bạn sẽ 
chuyển qua thiển chạy (lúp súp). Bạn vẫn 
duy trì được niềm vui của thiển hành. Bạn 
vẫn có thể cười và mỉm cười để tổ ra mình 
không ngu ngơ trong tu tập. Bạn vẫn có thể 
giữ chánh niệm khi thực tập thiển chạy dưới 
cơn mưa. Chúng ta phải thực tập bằng đường 
lối thông minh. Thiển tập không phải là một 
hành động ngu ngơ. Thiển tập không phải là 
nhắm mắt bắt chước người kế bên. Thiền tập 
là khéo léo và sử dụng trí thông minh của 
chính mình. 

Human beings are not our enemy. Our enemy 
1s not the other person. Our enemy 1s the 
violence, Ipnorance, and injustIce In us and in 
the other person. When we are armed with 
compassion and understanding, we fight not 
agaInst other people, but agaInst the tendency 
to Iinvade, to dominate, and to exploit. We 
don”t want to kill others, but we will not let 
them dominate and exploit us or other people. 
We have to protect ourselves. We are not 
stupid. We are very Intellipent, and we have 
insieght. Being compassionate does not mean 
allowing other people to do violence to 
themselves or to us. Being compassionate 
means being intelligent. Non-violent action 
that springs from love can only be Intelligent 
action—Con người không phải là kẻ thù của 
chúng ta. Kẻ thù của chúng ta không phải là 
người khác. Kẻ thù của chúng ta là bạo động, 
si mê, và bất công trong chính chúng ta và 
trong người khác. Khi chúng ta trang bị với 
lòng từ bi và sự hiểu biết, chúng ta không đấu 
tranh với người khác, nhưng chúng ta chống 
lại khuynh hướng chiếm đoạt, khống chế và 


787 


bóc lột. Chúng ta không muốn tiêu diệt người 
khác, nhưng chúng ta không để cho họ khống 
chế và bóc lột chúng ta hay người khác. 
Chúng ta phải tự bảo chúng ta. Chúng ta có 
trí thông minh, và trí tuệ. Từ bị không có 
nghĩa là để cho người khác mặc tình bạo 
động với chính họ và với chúng ta. Từ bị có 
nghĩa là thông minh. Hành động bất bạo động 
xuất phát từ tình thương chỉ có thể là một 
hành động thông minh. 

Compassion-Wisdom: Bi-Trí —Pity 
wisdom, the two characteristics of a bodhisattva 
seeking to atfain perfect enlightenment and the 
salvation of all beings—Bi và trí là hai đặc tính 
của chư Bồ Tát trên bước đường tu tập đại giác và 
cứu độ chúng sanh. 

Œ) The meanings of Compassion-WIsdom”—— 
Nghĩa của Bi-Trí: 

l1) Karuna or compassion means below 1s to Save 
sentient beinss: Bi là dưới thì hạ hóa chúng 
sanh. 

2) lInana or wisdom means above is to seek 

Bodhi—Trí là thượng cầu Bồ Đề hay Phật 

đạo. 

Characteristics of. “Compassion-Wisdom”—— 

Đặc điểm của “Bi Trí”: 

l) In Mahayana Buddhism, Pity Is typified by 
Avalokitesvara and  wisdom by 
Mahasthamaprapta: Theo Phật Giáo Đại 
Thừa, điển hình của bi là Ngài Quán Thế Âm 
Bồ Tát; còn Ngài Đại Thế Chí là điển hình 
của trí. 

2) In the esofteric sects, pIfy 1s represented by 
the garbhadhatu or the womb treasury, while 
wisdom 1s represented by the vajradhaftu or 
the diamond treasury: Theo Chân Ngôn Giáo 
thì Bi là Thai Tạng giới, trong khi Trí là kim 
cang gIới. 

Compassion, Wisdom, Courage: 

Dũng—See Compassion-Wisdom. 

Compassionate (a): Từ bi —Be compassionate: 

Thương xót. 

Compassionate contemplafion: The 

contemplation for saving beings from suffering, 

and the merciful contemplation for giving Joy to 
all beings—BI quán từ quán. 


and 


qI) 


BI Trí 


Compassionate cultivafors: 
practitioners—Hành giả có bi tâm. 
Compassionate eye: Eyes of the Buddha—Từ 
nhãn (ánh mắt từ bi của Đức Phật). 
Compassionate garment: Monkˆs robe—Từ bi 
y (đức danh của pháp y, hay áo cà sa của chư 
Tăng). 

Compassionate heart: Karuna (skt—Loving- 
kind heart—BI Tâm—Compassion—Pity——Active 
sympathy—A  compasslonate heart—A heart of 
píy, of sympathy, or sadness—Compassion 
extends i(self without distinction to all sentient 
beings  However, Compassion be 
accompamed by wisdom ¡In order to have right 
effect—Bi tâm mở rộng không phân biệt chúng 
sanh mọi loài. Tuy nhiên, bi tâm phải đi kèm với 
trí tuệ, để có được kết quả đúng đắn. 
Compassionate-honored øone: Từ tôn—See 
Maitreya. 

Compassionate and merciful contemplation: 
Từ bi quán —Compassionate contemplaton for 
saving beings from suffering, and the merciful 
contemplation for giving joy to all beings—BI 
quán nhằm cứu độ chúng sanh thoát khổ, và từ 
quán nhằm ban niềm vui cho hết thắy chúng sanh. 
Compassionafe mỉnd: Tâm Bi and Từ Bi 
Tâm—See Heart of compassion. 
Compassionate One: Maitreya—Từ Thị —See 
Maitreya. 

Compassion and patience: Từ nhẫn—Two of 
the three souces of cultivation, compassion and 
patence, compassionate tolerance—Hai trong 
tam quỹ, từ bi và nhẫn nhục—See Three sources 
of cultivation. 

Compassionate power: Từ lực. 
Compassionate teachings: Lời từ huấn. 
Compassionate vow: Bi nguyện—The great 
Compassionate the  Buddhas and 
Bodhisattvas to save all sentient beings—Đại bị 
nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát là cứu vớt tất 
cả chúng sanh —See Heart of compassion. 
Compassionateness (n): Tính hay thương người. 
Compel (v): Bắt buộc. 

Compendium (n): Bài toát yếu (tóm tắt), sách 
yếu lược. 


Compasslonate 


Imust 


VOw_ Of 





788 


Compendium of Philosophy: Thắng Pháp Yếu 

Luận. 

(@) An of Compendiun of 
Philosophy—Tổng quan về Thắng Pháp Yếu 
Luận: Compendium of Philosophy 1s one of 
the chief sastras or commenfaries of the 
Abhidharma-kosa School, which is classified 
Into two kinds: conditioned or the created, 


OV€TVIew 


and non-conditioned or the unconditioned— 

Thắng Pháp Yếu Luận là một trong những bộ 

luận của Câu Xá Tông, trong đó tất cả các 

pháp được chia làm hữu vi và vô vi. 

These are all created things, 72 in number 

and with uncreated things, 3 1n number, 

constfitute the five categories and the seventy- 

five dharmasNhững pháp nầy đều là hữu vị, 

tổng cộng có 72, cùng với 3 pháp vô vi tạo 

thành 5 bộ loại với 75 pháp. 

l) The created or conditioned: Hữu Vi Pháp— 
See Samskrita. 

2) The non-created or unconditioned dharmas: 

Asamskrta (skÐ)——Vô Vị Pháp —See 

Asamskrta dharma. 

See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 

Kosa. 


qI) 


+ 


Compensate (v) for: Đền bù—To pay someone 
compensation 1n cash—To make up for. 
Compensatfion (n): Sự bồi thường. 

Compete (v): Cạnh tranh—Kình chống —To 
contend. 

Compete (v) with someone ïn talenf: Đua tài. 
Competitor: Opponen—Rival—Địch thủ—Đối 
thủ. 

Compilation of Buddha?s Teachings: Kết tập 
những lời giảng dạy của Đức Phật—It is certain 
that Buddha”s teachings were never compiled 
during his life time. His death had shattered the 
confidence of his followers, as they were feeling 
depressed due to absence of their mentor, as there 
was no one else who could guide them. Hence, 
they all were a confused and bewildered lot. 
Ultumately, they decided to compile Buddha”s 
teachings and reduce them to scriptures. Ít was an 
arduous task, as they had to recite his teachings 
from memory, then collect them and finally 
compile them for being shaped into scrIptures— 
Người ta đoan chắc rằng những lời giẳng dạy của 


Đức Phật chưa từng được kết tập trong thời Đức 
Phật còn tại thế. Sự nhập diệt của Đức Thế Tôn 
đã làm vụn vỡ sự tin tưởng của các hàng đệ tử vì 
họ cảm thấy ưu buồn về sự thiếu vắng của bậc 

Đạo Sư, vì từ đây không còn ai dẫn dắt họ. Chính 

vì vậy mà họ cảm thấy bối rối hoang mang rất 

nhiều. Cuối cùng họ quyết định kết tập những lời 
giảng dạy của Đức Phật và cô đọng lại thành 

Kinh điển. Đó là một công việc vô cùng khó 

khăn, vì họ phải trùng tụng lại những lời Phật dạy 

bằng trí nhớ, sau đó gom góp tất cả lại và cuối 
cùng kết tập lại thành kinh điển —See Buddhist 

Councils. 

Compile (v): Collect and arrange—Soạn thảo— 

Sưu tập. 

Compile the Vietnamese Tripitaka: Kết tập 

Việt tạng. 

Complain (v): Ta thán. 

Complain bitterly: Oán trách. 

Complain about one?s lack of material 

resources in order to receive offerinøs: Than 

phiền túng thiếu để nhận cúng dường, là phạm 
giới Ba Dật Đề trong những trường hợp sau đây— 

Commit an Expression of Regret Offence under 

the following circumstances: 

l) A Bhiksu or Bhiksuni who complains to 
laypeople about his or her lack of material 
resources In order to receive offerings—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni than phiền với người 
thế tục rằng mình túng thiếu để được cúng 
dường. 

2) A Bhiksu who goes to nunnery to complain 
about his lack of material resources 1n order 
to receive offerings—Một vị Tỳ Kheo đi đến 
Ni viện than phiền túng thiếu để được cúng 
dường. 

3) A Bhiksuni who goes to a monks” monastery 
to complain about her lack of material 
resources in order to receive offerings—VỊ 
Tỳ Kheo Ni đi đến tự viện của chư Tăng, 
than phiền túng thiếu để được cúng dường. 

Complain to laypeople about difficulties 

and conflicts in the Sangha: Than phiển với 

người thế tục về những khó khăn và bất đồng 
trong giáo hộ—A Bhiksu or Bhiksuni who does 
not try to communicate with his or her fellow 
cultivators to solve difficulties or conflicts but 


789 


only complans to laypeople about these 
difficulties and conflicts, commifs an Expression 
of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào không chịu cố gắng nói chuyện hòa giải với 
bạn đồng tu để giải quyết những khó khăn và 
mâu thuẫn mà chỉ đi than phiền với người thế tục 
về những khó khăn và mâu thuẫn này, là phạm 
giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (cần phải phát lỗ 
sám hối). 

Complain about the precep(s and fne 

manners: Chê trách hay than phiển về giới luật 

và uy ngh—A Bhiksu or Bhiksuni who complains 
about the precepts and fine manners, saying that 
the articles presented are bothersome, tfoo 
complicated, too detailed, not truly necessary, and 
that they take away one”s freedom, commits and 

Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 

Tỳ Kheo Ni nào than phiền chê trách giới điều và 

uy nghi, cho rằng các điều lệ này phiển phức, 

công kênh, phức tạp với quá nhiều chi tiết không 
cần thiết, làm mất tự do, là vị ấy phạm giới Ba 

Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. 

Complaint has entered the vi(al region: 

Bệnh nhập cao hoang—The complaint 1s 

hopeless. 

Complaisanee: Anunaya (p)—Á¡ Kiết Sử—See 

Seven feffers. 

Complement (v): Bổ khuyết. 

Complementarity by mutual supply: Ấn Mật 

Hiển Liễu Câu Thành Môn—See Ten profound 

theorles. 

Complementary (a): Bổ túc—Bổ khuyết—Bổ 

sung—hỗ tương. 

Complemented by: Được bổ khuyết bởi. 

Complete (a&n): Perfect—Cụ (viên mãn). 

1l) (a): Perfect—Impeccable—Entire—Hoàn 
toàn hạnh phúc—Beside nirvana, there Is no 
such thing as perfect bliss—Ngoài Niết bàn 
ra, không có hạnh phúc hoàn toàn trên đời 
nầy. 

I) (n): Sự hoàn toàn—Great complete: Đại 
mãn——FEull complete. 

2) Sự hoàn thiện —According Chuang-TzI as 
well as other religIous conceptfs in India and 
China, there 1s no so-called Individual god. 
However, they accept a so-called “One 
Thing” or “The Absolute”. They consider the 





33. é 


terms for “Complete”, 
though 
different, the reality sought in them is the 
same. They all refer to the “One Thing”— 
Theo Trang Tử cũng như những quan niệm 
tôn giáo khác ở Ấn Độ và Trung Hoa, không 
có một thượng đế cá nhân. Tuy nhiên, họ 
thừa nhận một thực thể vĩnh hằng hay một 
thứ “Tuyệt Đối”. Họ cho rằng ba thuật ngữ: 
“Sự hoàn thiện”, “sự bao trùm tất cả”, và “cái 


all embracing”, “the 


whole”, even theseŸe names are 


toàn thể”, dù tên gọi có khác, thực thể bên 
trong là đồng nhất, tất cả đều để cập đến cái 
“Một. 

Complete (v): Bổ khuyế—-Hoàn thành —To 

complemett. 

Complete abandonmentf: Hoàn toàn buông bỏ. 

l) Upeksa (skÙ—Xả Vô Lượng Tâm (tâm 
buông xả hoàn toàn)—Absolute 
1ndifference——Giving up all things—Limitless 
indiference, or 
(renunciation of the mental faculties), one of 
the four forms of unlimited, or unsparing mind 
of all Buddhas—Hoàn toàn xả bỏ, một trong 
tứ vô lượng tâm của chư Phật—See Four 
Immeasurable Minds. 

2) Upeksa-sambodh—Hành 
to all disturbances of subconscious or ecsfatIc 
mind—Hoàn toàn buông bỏ. Dửng dưng trước 
mọi phiền toái—See Seven Bodhyangas. 

Complete achievement or atfainment: Vị 
viên (Công đức đủ đầy, quả vị viên mãn)— 
Perfect achievement or attainment—See Eight 
fundamental characteristic of a perfect school of 
teaching. 
Complete altruism: Ân vị tha bao la—See Ten 
kinds of Buddhaˆs grace. 
Complete annihilation: Sự hoại diệt hoàn toàn. 
Complefte assembly: Mãn Tọa—A full 
assembly with at least three senior monks and 
seven witnesses—Một chúng hội đủ đầy, khi thọ 
giới đàn phải có tam sư thất chứng. 
Complete bodhi-enlightenment: Quả Giới 
the  Buddha-realm, of 
complete bodhi-enliphtenment, all things are 
perfectly manifest—Trong Phật Giới, hay giới của 
các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, mọi việc đều 
hiện lên một cách viên dung. 


absolute  Indifference 


xả——Indifference 


Viên Hiện—In 1€. 


790 


Complete Buddhahood: Quả viên (quả vị tròn 
đầy) —Pefect Buddhahood—See Eight 
fundamental characteristic of a perfect school of 
teaching. 

Complete cause: Nhơn viên (Nhơn duyên tròn 

đầy góp phần đưa tới quả vị Phật)—Perfect 

cause—See Eight fundamental characteristic of a 

perfect school of teaching. 

Complete in Clarity and Conduct: Vidya- 

carana-Sampanna (skt)—Minh Hạnh Túc—See 

Ten epithets of a Buddha. 

Complete combination: Viên Dung—The 

absolute 1m the relative and vice-versa. The 

Identity of apparent contraries; perfect harmony 

among all đifferences—Lý tính của chư pháp vốn 

đầy đủ hay vạn pháp sự lý đều viên dung không 
trở ngại, không phải hai, không có phân biệt. 

Dung hòa, dung thông, chu biến khắp cả, hay vạn 

pháp viên dung không trở ngại. Tuyệt đối trong 

tương đối và ngược lại. 

l) Asin water and waves: Như sóng với nước. 
Sóng tức là nước. 

2) As in passion and enlightenment: Như phiền 
não và Bồ Đề. Phiển não tức Bồ Đề. 

3) As in transmigration and nirvana: Như sinh tử 
và Niết Bàn. Sinh tử tức Niết Bàn. 

4) As in life and death: Như sống và chết. Chết 
là khởi đầu cho cuộc sống khác, sống là đang 
đi dần về cái chết. 

5) All are of the same fundamental nature: Bản 
chất của chư pháp đều giống nhau. 

6) Allare bhutatathata: Tất cả là Chân Như. 

7) Bhutatathata ¡s all: Chân Như là tất cả. 

8) Waves are one with waves, and wafer 1s one 
with water, and water and wave are one: 
Sóng nước là một, nước sóng là một. 

Complete commandments: Tăng giớ—Cụ 

Túc Giới—Đại giới—Mãn phần giới. 

Complete commandments for monks and 

nuns: Cụ túc giớ——Two hundred fifty or three 

hundred forty eipht commandmentfs for monks and 
nuns—Hai trăm năm chục giới Tỳ Kheo hay ba 
trăm bốn mươi tám giới Tỳ Kheo Ni—See Two 

grades of commandmenis (C). 

Complete cutfting off: Viên Đoạn—The T”ien- 

T”ai doctrine of the complete cutting off, at one 

remove, of the three illusions—Các nhà Thiên 


Thai giải thích về đoạn pháp viên giáo của tông 
Thiên Thai cho rằng “viên đoạn” là sự cắt đứt tức 
thời tam phiền. 
l) Views and thoughts associated with sunyafa 
(void): Dùng “Không” để đoạn trừ “kiến tư”. 
2) Delusion of dust and sand associated with 
unreality: Dùng “Giả” để đoạn trừ “trần sa”. 
3) lIgnorance associated with the middle path: 
Dùng “Trung đạo” để pháp bỏ “vô minh”. 
Complete deliverance: Câu giải thoát —Perfect 
deliverance ¡in regard 
meditative or vision hindrances—Trí nhãn hoàn 


to both wisdom and 


toàn giải thoát, ám chỉ bậc A La Hán đã la bỏ cả 
hai chướng phiển não và thiển định—See Two 
kinds of deliverance (C). 

Complete discrimination ỉn regard to wrong 
views and thoughts: Dĩ biện địa—The stage of 
an arhat—See Ten grounds (I). 

Complete enlightenment: 


I) Clear apprehension—Liễu ngộ—Viên 
Giác Toàn giác—According to the 
Complete Enlightenment Sutra, complete 


enliphtenment potentially present in cach 
being, for all have primal awareness or the 
true heart, 1.e. conscience, which has always 
remained pure and shinine—Theo Kinh Viên 
Giác, viên giác tiềm ẩn trong mỗi chúng 
sanh, nó là bản giác hay chân tâm của tất cả 
các loài hữu tình, từ vô thủy đến nay thường 
trụ, thanh tịnh và sáng ngời. 

a)  Considered as essence In 1t is the One Mind: 
Về mặt thể gọi là Nhất Tâm. 

b) Considered causally 1t 1s the Tathagata- 
garbha: Về mặt nhân gọi là Như Lai Tạng. 

©) Considered ¡1n Perfect 
Enlightenment: Về mặt quả gọi là Viên Giác. 

2) Understand thoroughly: Complete 
enlightenment—Quán thông (minh liễu). 


ISĨ T€SUIL I1 1S 


Completed  cxtincion of  individual 
existence:  Absolute  annihilation—Absolute 
extncton—Extnguished from existence— 
Liberaed from existence—Tịch diệt—See 
Nrrvana. 

Complete cexfincfion of passion and 


delusion: Đoạn viên (Dứt trừ mọi phiển não)— 
Perfect extinction of passion and delusion—See 


791 


Eight fundamental characterisic of a perfect 
school of teaching. 

Complete faith: Viên Tín—Tín tâm hoàn 
toàn—The faith of the “perfecf” school. A T”ien- 
T”ai doctrine that a momenf's faith embraces the 
universe—Niễm tin vào Viên Tông. Niềm tin ôm 
trọn cả vũ trụ vạn vật. 

Complete or final Prediction of the Buddha: 
Vô Dư Thọ Ký——A detailed (complete or final) 
Predicion of the Buddha on his discIples' 
awakening and enlightenment, as contrasted with 
partial prediction—Lời thọ ký sau cùng của Đức 
Phật về những đệ tử của Ngài sau nây sẽ thành 
Phật, đối lại với hữu dư thọ ký (khi Phật nói sau 
nầy ngươi sẽ được vị Phật nào đó thọ ký cho). 
Complete formation during the eighth week 
of the human foetus: Hình Tướng Hoàn Bị— 
See Eight stages of the human foetus. 

Complete fruit: Quả Viên—Fruit complete, ¡.e. 
perfect enliphtenment, one of the eight T”Ien-T”ai 
perfection—Quả vị viên mãn, một trong tám quả 
viên mãn của tông Thiên Thai. 
Complete happiness: Toàn phúc. 
Complete of 
phenomenon, and the middle way: Viên Diệu 
(sự phối hợp hoàn toàn tuyệt diệu của ba đế 
Không, Giả và Trung)—See Three prongs of 
“Sunyata-Reality-MIddle”. 

Complete harmony of theory and practice: 
Lý Sự Viên Dung—Theory and Practice are In 
harmony because practice 1s theory and in 
practice there already exists theory. We, sincere 
Buddhists, should diligently cultivate so that both 
Theory and Practice are in harmony. Thus, do not 
get stuck in Theory or theoretical teachings and 
abandon Practice. Similarly, one should not apply 
only the Practice but not penetrate and understand 
Theory. Practice belongs to form or appearance; 
while Theory belongs to Emptiness or True 
Nature, or Buddha-Nature—Lý Sự viên dung vì 
Sự cũng chính là Lý và trong Sự đã có Lý hiện 
hữu rồi. Phật tử thuần thành chúng ta phải tỉnh 
chuyên tu hành sao cho Lý Sự Viên Dung, chớ 
không nên chấp Lý bỏ Sự, và cũng không nên 
chấp Sự bỏ Lý hay không thâm nhập và tận hiểu 
về phần lý thuyết. Sự tức là phần tướng, còn Lý 


harmony noumenon, 


tức là phần Chân Như hay Phật Tánh. ** See Four 
dharma realms (3). 

Complete and immediate teaching: Viên Đốn 
giáo—Viên Giáo—See Perfect teaching. 
Complete and immediate: Viên Đốn— 
Immediae and the whole—Complete 
1mmediate, 1.e. to apprehend the three principles 
of void, unreal, and the middle path at one and the 
same time or fo attain Immediate enlightenment— 
Tức thì giác ngộ, đạt được ba lý không, giả, trung 
tức thì và cùng một lúc để đi đến tức thì giác ngộ. 
Complefe indeterminism: Vô Nhân Sanh— 
Those complete 
believe that all things happen accidentally, there 
1S no cause and effect at all—Những người theo 
thuyết “Vô Nhân Sanh” tin tưởng rằng mọi việc 
xãy ra đều do tình cờ, chứ không có nhân duyên 
gì cả. 

Complete insight into all truths: Giác liễu 
pháp tánh —This 1s one of the ten characferIstics 
of the “diamond hearf” as developed by a 
Bodhisatva—Đây là một trong mười tâm kim 
cang được một vị Bồ Tát phát triển qua tu tập— 
See Ten charateristics of the Diamond Heart as 
developed by a Bodhisattva. 

Complete knowledge: Trí viên (Trí tròn đầy 
thông hiểu vạn sự)—Perfect knowledge or 
wisdom—See Eight fundamental characteristic of 
a perfect school of teaching. 

Complete mandala: Luân Viên Cụ Túc—A 
magic circle—A complete Mandala showing the 
Buddhas and others, symbolizing their works— 
Mạn Đồ La như chiếc bánh xe (có đầy đủ vành, 
trục, nan hoa, tròn trịa đầy đủ), nói về công đức 
viên mãn của chư Phật không một chút khiếm 
khuyết (tập trung tất cả công đức chư Phật vào 
Mạn Đồ La để cho chúng sanh bước vào Phổ 
Môn). 

Complete meaning: Liễu nghĩa—Kinh điển giải 
thích đầy đủ——See Two meanings of the teachings 
(A). 

Complete moral precepfs for monks: Cụ Túc 
Giới Tỳ Kheo—Hai trăm hai mươi bảy hoặc hai 
trăm năm chục giới cho Tỳ Kheo—Two hundred 
twenty-seven or two hundred fifty moral precepfts 
for monks—A Bhiksu 1s he who has fully realized 
the true nature of life. He understands that the life 


and 


who follow 1ndeterminism 


792 


of a lay person 1s full of obstacles as a path of 

dust. In the contrary, the lie of a Bhiksu 1s Just 

like the open sky with full of fresh air. Therefore, 
he decides to abandon the domestic life and takes 
up the life of a wandering Bhiksu (Bhikkhu-p). 

When he joins the Order, beside getting his head 

shaved and putting on the yellow robe, he must 

learn the theoretical and practicing teachings of 
the Buddha and keeps all Bhiksu rules and 
regulations set forth by the Buddha. Children are 
usually not allowed to take the Bhiksu precepts 
unless they are out-of-the ordinary 1n therr 
abililes. As the case of Great Master Sao-Kang. 

His intelligence and wisdom were extraordinary. 

After becoming a Bhiksu at the age of 15, He had 

completely understood and deeply penetrated the 

hidden meanings of the five collections of Sutras. 

Buddhists who wish to become a monk or nun 

must live in a temple for several years to learn 

Buddhist rituals and practices. Thereafter, If the 

headmaster deems them being fit and ready to 

become a monk or nun, only then do they take the 

Bhiksu or Bhiksuni precepts. These 

include—Tỳ Kheo là vị đã nhận biết rõ ràng bản 

chất của đời sống. Vị ấy nhận biết rằng cuộc sống 
tại gia dẫy đầy trở ngại như con đường đây bụi 
bậm. Ngược lại, cuộc sống xuất gia như bầu trời 
cao rộng, với tràn đầy không khí tươi mát. Vì thế 
vị ấy quyết từ bỏ cuộc sống trần tục để sống đời 

Du Tăng Khất sĩ. Khi gia nhập Giáo Đoàn, ngoài 

việc cạo tóc và mặc áo vàng, vị ấy còn phải học 

lý thuyết và thực hành giáo lý nhà Phật, cũng như 
giữ giới luật mà Đức Phật đã đặt ra. Tuy nhiên, 
thường thì trẻ dưới 18 tuổi không được thọ giới Tỳ 

Kheo trừ phi nào có những trường hợp đặc biệt. 

Như trường hợp của Thiếu Khang Đại Sư, Tổ thứ 

Năm của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, vì căn cơ và 

trí huệ rất linh mẫn, nên năm 15 tuổi ngài thông 

suốt năm bộ kinh và đã được cho thọ giới Tỳ 

Kheo. Phật tử nào muốn xuất gia phải sống tu 

trong chùa vài năm để học và hành nghi lễ Phật 

giáo. Sau đó nếu thấy được thì Thầy viện chủ sẽ 
cho thọ giới Tỳ Kheo. 

(D Four Defeats: Parajika (sk)—Tứ Đọa—Kiết 
Giới Tứ Khí hay Kiết Giới Tứ Ba La Di (bốn 
đại giới)—See Parajika. 

I) Thirteen offences which lead to a temporary 
expulsion of a monk out of the Order: 


rules 





Sanghadisesa (sk)—Kiết Giới Thập Tam 
Tăng Tàn hay Mười ba giới Tăng Tàn giáng 
cấp hay tạm thời bị trục xuất khỏi Giáo 
Đoàn—See Sanghadisesa. 

(HDTwo Aniyata offences which are connected 
with activities of sex: Aniyata (skt—Kiết 
Giới Nhị Bất Định— This portion speaks of 

which require 
evidence to ascertain the offence—Nhị Bất 
Định Giới, hay hai giới không định, nói về hai 
trường hợp cần có bằng chứng rõ ràng để xác 
định được tội danh. Hai giới bất định liên hệ 
tới vấn đề hoạt động tình dục—See Aniyata. 

(IV)Thirty offences: Nissagglya-pacittiya (skÐÙ—— 
Thirty offences that can be committed by a 
monk who takes certain articles of use which 
were not permissible, require explanation and 
repentance 1n front of the Order. The 
offending monks could be absolved If they 
parted with the artcle ¡In question and 
confessed their guil—Kiết Giới Tam Thập 
Xả Đọa hay Tam Thập Giới Phá Sự Thanh 
Bần (ba mươi giới phá sự thanh bần). Đây là 
ba mươi trường hợp vi phạm khi chiếm hữu 
các vật dụng không được cho phép, cần phải 
được giải thích và sám hối trước Giáo Đoàn. 
Tu sĩ phạm tội có thể được xá tội nếu chịu bỏ 
món đồ ra và thú tội—See Nissaggiya- 
paciftiya. 

(V) Pacittiya (skÐ: Kiết Giới Xả Đọa—Pacittiya 
offences relate to careless ac(s leading to 
1nsecticide, to lack of respect for the Buddhist 
teachings and disciplinary code and to non- 
compliance with the directions In the Vinaya, 
as well as Indiscrete acts in the use of beds, 
seats, robes, while dwelling 
monastery—Tội Ba Dật Để gây ra do những 
hành vi bất cẩn dẫn đến việc giết hại côn 
trùng, thiếu tôn kính đối với giáo lý và giới 
luật của Đức Phật, không tuân thủ các chỉ 
dẫn của giới luật, hay sơ xuất trong việc xử 
dụng giường nằm, chỗ ngồi, y áo, vân vân 
trong khi sống trong tu viện. 

(A)Nmety offences which lead to expiation, 
according to Mahayana Budhism and Sangha 
Bhiksu Buddhism: Kiết Giới Cửu Thập Đọa 
hay Cửu Thập Giới Hành theo Đại Thừa và 
Khất Sĩ (chín mươi giới phạt quỳ hương)— 


fWO_ CaS©S circumsftantial 


efc. 1" a 


793 


Chín mươi giới phạt quỳ hương—See Ninety 
Pacitiya offences which require confession 
and repentance. 

(B) Ninety-two offences which lead to expiation 
according to Mahayana Buddhism: Kiết Giới 
Cửu Thập Nhị Đọa theo phái Tiểu Thừa— 
See Pacittiya (I). 

(VIDFour offences of disobeying the rules of 
monastc life: Patidesaniya-dhamma (p)— 
Kiết Giới Tứ Hối Quá hay bốn giới đặc biệt 
xả đọa—Four offences of disobeying the 
rules of monastic life outlined in the Vinaya 
pItaka. The Patidesaniya speaks of only four 
offences relating to a monk's taking food 
which has not been offered to him. The 
punishment for such trangression 1s the 
confession and repenfance of the offence 
before the Order—Ba La Để Xá Ni là bốn 
giới vi phạm đời sống xuất gia phạm hạnh, 
hay những tội danh liên quan đến việc một tu 
sĩ dùng các thức ăn không được cúng dường 
cho mình. Bốn tội danh nầy có hình phạt là 
phải xin sám hối trước Giáo Đoàn—See 
Patidesaniya-dhamma. 

(VI)Sekhiya-dhamma (skU: Kiết Giới Chúng 
Học—Gồm bảy mươi lăm hay một trăm 
trường hợp vi phạm trong cuộc sống hằng 
ngày, ví dụ như cách thức khi đi vào làng xã 
hoặc phố phường, cách dùng thức ăn mà 
không làm phiển đến ai, cách đi vào một 
phòng bệnh, vân vân. Những điều nầy không 
được xem là tội danh và không có hình phạt 
nào dành cho chúng lncluding either 
Sevenfy-five or hundred 
connected with the Bhiksu's daily activitles, 
for Instance, how he must enter a village or a 
town, take food imnoffensively, enter a sick 
room, etc. These are not treated as offences 
and no punishment is therefore prescribed for 
them. 

(A) There are seventy-five Sekhiya rules In 
Theravadan Buddhism: Thất Thập Ngũ Giới 
Chúng Học—Có 75 giới chúng học theo hệ 
phái Nguyên Thủy—See Seventy-five rules 
Of conduct. 

(B) There are one hundred Sekhiya rules In 
Mahayana Buddhism and Sangha Bhiksu 
(Bhikkhu-p) Buddhism: Bách Giới Chúng 


one offences 


Học—Có một trăm giới chúng học theo hệ 
phái Đại Thừa và Khất Si—See One 
hundred rules of conduct for monks. 

(VIH)Seven means of settling disputes within the 
Sangha: (skÙ—— 
Adhikarana-samatha or the means of settling 
disputes within the Sangha—Thất Diệt Tránh 
Pháp—Diệt tránh hay là những phương thức 
để giải quyết những tranh chấp trong Tăng 
đoàn—See Seven rules given In the Vinaya 
for settling disputes among monks and nuns. 

Complete moral precepfs for monks ỉn the 

Mendicant school: Tăng giớ—Cụ Túc Giới 

dành cho chư Tăng trong hệ phái Khất Sĩ—The 

whole of the commandments, I.e. a full-ordained 
monk In the Mendicant school as compared with 
lay people or a sramanera, who only receIve 
either five or eipht commandmenfs. According to 
the Most Honorable Master Minh Dang Quang, 
there are 250 commandmen(s (precep(s) or the 
perfect or complete commandments which are 
obligatory on monks and 348 for nuns. Below are 
two hundred fifty (250) Commandments for 

Bhikkhus in Mahayana Buddhism and Mendicant 

School—Tên khác của cụ túc giới cho chư Tăng 

trong hệ phái Khất Sĩ, để so sánh với người tại gia 

hay Sa Di chỉ thọ ngũ hay bát giới. Theo Tôn Sư 

Minh Đăng Quang, có hai trăm năm chục giới cụ 

túc của Tỳ Kheo và 348 cho Tỳ Kheo Ni. Dưới 

đây là Tỳ Kheo 250 Giới cho chư Tăng trong Phật 
giáo Đại Thừa và hệ phái Khất Sĩ. 

(@) Parajika (skÐ: (4) Tứ Ba La Di hay Tứ Căn 
Bản Cực Ác-The four unpardonable 
offenses. A monk who commifs one of these 
offenses ¡is expelled from the Order—Bốn 
trọng tội không thể tha thứ được. Một vị Tỳ 
Kheo phạm phải một trong bốn trọng tội nầy 
sẽ bị trục xuất khỏi giáo đoàn. 

1)  Sexualintercourse: Dâm. 

2) Stealing or theft: Đạo—Trộm cắp. 

3) Kiling: Sát—Sát sanh. 

4) Lying: Vọng—Lying, particularly, claiming to 

have attained Insight or understanding that 

one does not In fact possess—Vọng ngữ, đặc 
biệt tự khoa trương là mình đã phát huệ trong 
khi mình chẳng có gì. 

Sanghavasesa (skÐ: (13) Thập Tam Tăng 

Tàn —Thirteen major prohibitions. A monk 


Adhikarana-samatha 


qI) 


794 


who violates these divested of 
membership In the Order for a certain period 
Of time—l3 trọng giới Tăng Tàn. Một vị Tỳ 
Kheo phạm phải một trong 13 giới nầy sẽ 
tạm thời bị trục xuất ra khỏi giáo đoàn một 
thời gian, cách ly để sám hối (gồm lậu thất, 
ma xúc, thô ngữ, thán thân, môi nhân, vô chủ 
phòng, hữu chủ phòng, vô căn báng, giả căn 
báng, phá Tăng, trợ phá Tăng, ô gia tấn, cự 
Tăng gián). 

(H) Aniyata (skÐ: (2) Nhị Bất Định Pháp—Two 
major offenses such as being alone with a 
woman, either In a place where one cannot 
see, or In a place where one can see. These 
rules are called the indeterminate or aniyata 
gøroup because the punishment for going 
against them varles according 
circumstances—Hai trọng tội Bất Định Pháp, 
như một mình ở cùng nơi với người nữ, dù có 
ai thấy, hay không thấy. Gọi là nhóm tội bất 
định vì hình phạt thay đổi tùy theo tội trạng. 

I1) Bình xứ bất định: Prohibition relating to 
offenses which are commited in a place 
where one cannot be seen. 

2) Prohibition relating to offenses which are 
committed In a place where one can be seen: 
Lộ xứ bất định —Giới cấm liên hệ tới việc 
phạm giới tại một nơi không ai thấy. 

(V)Naihisargika-prayaschitika (skÐ: (30) Tam 
Thập Xả Đọa—Thirty 
violaflon 1s said to cause one to fall into the 
three evil paths—Ba mươi giới xả đọa gồm 
những giới về y, bát, và vật dụng chung, vân 
vân. Người phạm phải một trong ba mươi giới 
nầy sẽ bị rơi vào ba đường dữ. 

(V) Shuddha-Prayaschittika (skÐ: (90) Cửu Thập 
Ba Dật Để —Ninety standards, violation of 
which requires public confession—Chín mươi 
tội Ba Dật Đề, hay ứng đối trị, gồm những tội 
linh tinh. Người phạm phải những giới nầy 
phải phát lồ sám hối trước chúng. 

(VIPratiddesaniya (skÐ: (4) Để Xá Ni—Four 
lesser sfandards, the breaking of which 
requires confession when one becomes aware 
of his error—Bốn tội Để Xá Ni, hay ưng phát 

ầ. Người phạm phải những tội nầy chỉ phát 

lồ sám hối khi có người biết được tội của 


are 


(to thelr 


standards  whose 


—¬ 


mình (Tùng phi thân ni thủ thực, thực ni chỉ 
thọ thực, học gia thọ thực, lan nhã thọ thực). 

(VI)Siksakaramya or Shaiksha-dharma (skÐ: 
(100) Bách Chúng Học —One hundred very 
minor standards, which are easily broken but 
which should be borne 1n mind for one”s self- 
development——Một trăm tội nhẹ, rất dễ phạm 
phải. Người phạm phải những tội nầy nên 
nhớ trong lòng để tiến tu. 

(VII)Adhikarana-shamatha (skt): (7) Thất Diệt 
Tranh—Seven kinds of Vinaya for ending or 
seffling disputes within the Order—Bảy quy 
luật để dàn xếp những tranh cãi trong giáo 
đoàn—See Seven rules given In the Vinaya 
for settling disputes among monks and nuns. 

Complete moral precepts for monks ỉn 

Theravadan Buddhism: Cụ Túc Giới Tỳ Kheo 

Phật Giáo Nguyên Thủy —Two hundred twenty- 

Seven precepts. 

(@)' Parajikas (skt): Tứ Đọa—Tứ Ba La Di—Tứ 
Cực Trọng Cảm Đọa Tội —See Parajikas. 

(ŒI) Sanghadisesa (skÐ: Thập Tam Giới Tăng 
Tàn—See Sanghadisesa (). 

(HDAniyata (&kÐ: Nhị Giới Bất Định—See 
Aniyata. 

(V)Nissaggiya-pacittiya (skÐ: Tam Thập Giới Xả 
Đọa Tỳ Kheo (Tăng)—See Nissaggiya- 
paciftiya. 

(V) Pactiya (skÐ: Nimety-two pacitiya 
offences—Cửu Thập Nhị Giới Đọa—See 
Pacittiya (HT). 


(VJPatdesamya (skÐ: Four Patidesaniya 
ofenes- Tứ giới Hối Quá—See 
Patidesaniya (D). 

(VI)Sikkka-karamya (skÐ: Sekhya (p)— 
Seventy-five rules of Sikkka-karaniya 
offences—GI1ới Chúng Học Tăng—See 


Sekhiyadhamma (]). 
(VIISaptadhikarana-samatha (skt): Adhikarana- 
samatha (sk)—Thất Diệt Tranh Pháp—S§ee 
Seven rules given In the Vinaya for settling 
disputes among monks and nuns. 
Complete moral precep(s for nuns ïn 
Mahayana Buddhism: Cụ Túc Giới Tỳ Kheo 
Ñi Phật giáo Đại Thừa—Three hundred forty- 
eight moral precepts for nuns—Cụ Túc Giới Tỳ 


795 


Kheo Ni—See Three hundred forty-eight moral 

precepts for nuns. 

Œ) Parajikas (skt: Bát Đọa—Ba La Di—Bát 
Cực Trọng Cảm Đọa Tội —See Parajikas. 

I) Sanghadisesa (skÐ: Seventeen Sanghadisesa 
offences—Thập Thất Giới Tăng Tàn—S§ee 
Sanghadisesa (II). 

(HDN¡ssaggiya-pacittiya (skÐ: Tam Thập Giới Xả 
Đọa Tỳ Kheo (N)—See Nissaggiya- 
paciftiya. 

(V)Pacittiya (skt): One hundred sixty-six rules for 
Bhiksunis—See Pacittiya. 

(V) Patdesanya (skÐ: Eight 
offenes-Bát Giới Hối 
Patidesaniya (II). 

(VDSekhiyadhamma (p): Sikkka-karaniya (skt)— 
Sekhya (p)—G1ới Chúng Học Ni—See 
Seventy-five rules of conduct. 

(VI)Seven rules for the participation 
settlẳement of disputed questions that have 
been raised: Thất Diệt Tranh Pháp—See 
Seven rules given In the Vinaya for settling 
disputes among monks and nuns. 

Complete moral precepts for nuns ïin 

Mendicant school: Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni 

trong hệ phái Khất Sĩ—Three hundred forty-eight 

(348) Commandments for Bhikkhunis in the 

Mendicant School: Tỳ Kheo Ni 348 Giới cho chư 

Ni trong hệ phái Khất Sĩ. 

(@)_ Parajika (skÐ: (8) Bát Ba La Di hay Bát Căn 
Bản Cực Ác-The eigh( unpardonable 
offenses. A nun who commits one of these 
offenses 1s expelled from the Order—Tám 
trọng tội không thể tha thứ được. Một vị Tỳ 
Kheo Ni phạm phải một trong tám trọng tội 
nầy sẽ bị trục xuất khỏi giáo đoàn. 

1)  Sexual mtercourse: Dâm. 

2) Stealing or theft: Đạo—Trộm cắp. 

3) Kiing: Sát—Sát sanh. 

4) Lying: Vọng—Lying, particularly, claiming to 
have attained Insight or understanding that 
one does not In fact possess—Vọng ngữ, đặc 
biệt tự khoa trương là mình đã phát huệ trong 
khi mình chẳng có gì. 

53) The action like enjoying rubbing, touching 
and pressing against a male person below the 
collar-bone and above the circle of the knees 
with some desire by a nun is treated as a 


Patidesaniya 
Quá—See 


and 


serlous offence which makes her defeated In 
the spiritual life: Cấm một Ni cô rờ rẫm, chà 
xát hay xoa bóp người nam từ xương cổ trở 
xuống tới đầu gối. 

6) Itis a serious offence named Parajika for a 
nun who with some desire consení(s to hold 
the hand of a male person, his outer cloak, 
standing near him, holding a talk with him or 
Suøgesting fo øo a rendez-vous, consent to 
meet him or enter into a covered place and 
dispose the body for such purpose: Cấm một 
Ni cô nắm tay nắm áo người nam, đứng gần, 
nói chuyện, hay để nghị gặp gỡ hay hẹn hò 
với người nam ở nơi kín đáo. 

7) A nun should not conceal a knowingly 
Parajka offence of some other nuns enfails 
her to be defeated in the monastic life: Cấm 
một Ni cô dấu tội của những Ni cô khác. 

8) A nun who follows a Bhikkhu or a Bhikkhuni 
who have been suspended by the Sangha 
even after thrice admonitions by other nuns 1S 
an act of Parajika for the nun: Cấm đi theo 
một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni đã bị trục 
xuất khỏi Giáo Đoàn. 


(H) Sanghavasesa (skt: Thập Thất giới Tăng 
Tàn—Seveteen major prohibilions. A nun 
who violates thesềe are divested of 


membership in the Order for a certain period 
Of time—l7 trọng giới Tăng Tàn. Một vị Tỳ 
Kheo Ni phạm phải một trong 17 giới nầy sẽ 
tạm thời bị trục xuất ra khỏi giáo đoàn một 
thời gian, cách ly để sám hối (gồm lậu thất, 
ma xúc, thô ngữ, thán thân, môi nhân, vô chủ 
phòng, hữu chủ phòng, vô căn báng, giả căn 
báng, phá Tăng, trợ phá Tăng, ô gia tấn, cự 
Tăng gián)—See Sanghadisesa (ID. 

(HD Naihisargika-prayaschitika (skÐ: (30) Tam 
Thập Xả Đọa—Thirty 
violation 1s said to cause one to fall into the 
three evil paths—Ba mươi giới xả đọa gồm 
những giới về y, bát, và vật dụng chung, vân 
vân. Người phạm phải một trong ba mươi giới 
nầy sẽ bị rơi vào ba đường dữ —See 
Ñissaggiya-pacittiya (II). 

(IV)Shuddha-Prayaschitika (skÐ: (178) Nhất 
Bách Thất Thập Bát Ba Dật Để—One 
hundred seventy-eight standards, violation of 
which requires public confession—Một trăm 


standards  whose 


796 


bảy mươi tám tội Ba Dật Đề, hay ứng đối trị, 
gồm những tội linh tinh. Người phạm phải 
những giới nầy phải phát lồ sám hối trước 
chúng—See Pacittiya (ID. 

(V) Pratiddesaniya (skt: (4) Đề Xá Ni—Eight 
lesser standards, the breaking of which 
requires confession when one becomes aware 

Tám tội Để Xá Ni, hay ưng 
phát lồ. Người phạm phải những tội nầy chỉ 
phát lồ sám hối khi có người biết được tội của 
mình (Tùng phi thân ni thủ thực, thực ni chỉ 
thọ thực, học gia thọ thực, lan nhã thọ thực)— 
See Patidesanniya (). 

(VDSiksakaramya or Shaiksha-dharma (skÐ: 
(100) Bách Chúng Học One hundred very 
minor standards, which are easily broken but 


of her error: 





which should be borne In mind for one”s self- 
development—Một trăm tội nhẹ, rất dễ phạm 
phải. Người phạm phải những tội nầy nên 
nhớ trong lòng để tiến tu—See Hundred rules 
Of conduct for nuns. 
(VIDAdhikarana-shamatha (skU: (7) Thất Diệt 
Tranh—Seven kinds of Vinaya for ending or 
settling disputes within the Order—Bảy quy 
luật để dàn xếp những tranh cãi trong giáo 
đoàn—See Seven rules given in the Vinaya 
for settling disputes among monks and nuns. 
Complete moral precepís for nuns 
Theravadan Buddhism: Cụ túc giới Tỳ Kheo 
Ni trong Phật giáo Nguyên Thủy——Orders of Nuns 
in Theravadan Buddhism died out hundreds of 
years ago; however, IŸ they are restored In the 
future, complete moral precepts for nuns should 
be the same as the ones for Mahayana Buddhism 
or Mendicant school—Những giáo hội Ni trong 
Phật giáo Nguyên Thủy đã tàn lụi từ hàng trăm 
năm qua; tuy nhiên, nếu được phục hoạt thì những 
giới luật dành cho chư Ni cũng phải giống như 
những giới luật dành cho chư Ni trong Phật giáo 
Đại Thừa hay Khất Sĩ. 
Complete moral self-control: Vào giới—See 
Four methods of a bodhisattva`s preparation for 
preaching the Law. 
Complete Nirvana: Vô Dư Niết Bàn Đế—See 
Ñine truths or postulates. 


in 


Complete perfect docfrine: Complete perfect 
teaching—Round Doctrine—Round Teaching— 
Viên Giáo—See Perfect teaching. 

Complete perfect knowledge: Samyak 

Sambodhi (skÐ—Bodhi of all Buddhas—Buddha 

knowledge omniscienee—Tam miệu tam bổ để— 

Chánh đẳng chánh giác—Chánh Biến Tri. 

1)  Buddha-knowledge: Phật Trí. 

2) Omnisclence; the bodhi of all Buddhas: 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

3) One ofthe ten titles of the Buddha: Một trong 
mười danh hiệu của Phật—See Ten epithets 
of a Buddha. 

Complete perfect teaching: Viên Giáo (phép 

dạy đầy —See  Eight 

characteristic of a perfect school of teaching. 

Complete perfecfion: Viên thành (thành tựu 

viên mãn—Kinh Lăng nghiêm: “Phát ý viên 

thành, nhứt thiết chúng sanh vô lượng công đức). 


tròn fundamental 


Complete Power: Như Ý_—See Fifteen 
Bodhisattvas who represent the Buddha's 
dharmakaya, or spirtual body; wisdom in 


Øraclousness and a pierce or angry form against 
evil (ID. 

Completed practices: Công hạnh rốt ráo—Đạo 
trang nghiêm viên mãn của chư Đại Bồ Tát—See 
Ten kinds of way of adornment of. Great 
Enliphtening Beings. 

Complete pracficing or cultivating: Hạnh 
viên (Hạnh tu hành tròn đầy)—Perfect practicing 
OF cultivating—See Eight fundamenrtal 
characteristic of a perfect school of teaching. 
Complete Precepts: Cụ Túc Giới Tỳ Kheo— 
See Complete moral precepts for monks. 
Complete predicion of the Buddha: 
Predicion im finalityý—Vô Dư Thọ Ký —See 
Complete or final Prediction of the Buddha, and 
Two classes of Buddha's predicions of a 
disciple”s destiny. 

Complete Rain Retreaf once a year: An cư 
kiết hạ mỗi năm một lần—A Bhiksu or Bhiksuni 
who does not complete the three-month Rain 
Retreat once a year, commifs an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào không an cư kiết hạ ba tháng mỗi năm là 
phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 


797 


Complete release: Câu Giải Thoát—The 
freedom of the arhat from moral and meditative 
hindrances—Bậc A La Hán đã hoàn toàn giải 
thoát, bậc đã lìa bỏ cả tuệ và định giải thoát— 
See Two kinds of deliverance (C). 

Complete rules or commandments: 

Upasampada (skt)—250 for the monks and 348 for 

the nuns—Cụ Túc Giớ—See Complete moral 

precepts for monks. 

Complete sutra: Viên Mãn Kinh—The all- 

inclusive sutra, a term applied to the Hua-Yen 

sutra—Kinh bao gồm tất cả, từ dùng để chỉ Kinh 

Hoa Nghiêm. 

Complete teaching: Giáo viên (phép dạy tròn 

đầy). 

I1) Liễu nghĩa: The Mahayan perfect teaching— 
Những điều nói rõ trong kinh Đại thừa nêu rõ 
hết thâm nghĩa—See Dual division of the 
Buddha'”s teaching (V). 

2) See Perfect teaching. 

3) Tien-I”ais complete teaching: Thiên Thai 
Viên Giáo (Giới ngoại lý giáo)—T”Ien-T”ai”s 
complete teaching, or the school of the 
complete Buddha-teaching concerned ifself 
with the Sunya doctrines of the Infinie, 
beyond the realms of reincarnation, and the 
development of the bodhisattva 1n those 
realms—Bồ Tát hàng Viên giáo mê cái lý 
nên khinh nhẹ phương tiện, chỉ dùng lý mà 
nói thẳng diệu lý của hết thấy vạn pháp là 
thực tướng của trung đạo. 

Complete teaching of the esoferic school: 

Viên Mật —The complete teaching of T”ien-T”aI 

and the esofteric teaching. The harmony of both as 

one—Thiên Thai và Mật Giáo. Sự hòa hợp của cả 
hai làm một. 

Complete teaching of the Hua-Yen: Viên 

Giáo—Perfect teaching of the Hua-Yen—See 

Eive đivisions of Buddhism (]). 

Complete theory: Lý viên (Lý tròn đầy mầu 

nhiệm)—Perfect theory—See Eight fundamental 

characteristic of a perfect school of teaching. 

Complete turnabout: Hoàn toàn đổi hướng. 

Complete understanding: Liễu nghĩa. 

Complete knowledge and 

assurance of the deva-ear: Divyasrotra (skÙ—— 

Thiên Nhĩ Thông—The Divine (Celestial——Deva) 


universal 


Ear—Supernatural or transcendental hearing— 
Power to hear and understand all languages—One 
of the six miraculous powers. The ability to hear 
the sounds of human and nonhumans, distant and 
near sounds—Một trong lục thông, nghe và hiểu 
mọi ngôn ngữ. 

Complete vacuity: Viên Không—Complete 
vacurty, from which even the Iidea of “vacuity” 1s 
absen——Đệ nhất nghĩa không hay chân không 
trong đó ý niệm về không cũng không còn. 
Complete vision: Liễu Kiến—Obtained when 
the body 1s in complete rest and the mind freed 
from phenomenal disturbance—Toàn kiến đạt 
được khi thân hoàn toàn yên nghĩ và tâm giải 
thoát khỏi mọi phiền toái hay quấy nhiễu hiện 
tượng nữa. 

Complete wisdom: Trí viên (Trí tròn đầy thông 
hiểu vạn sự)—Perfect knowledge or wisdom. 
Complete without laek: Cụ túc vô khuyết. 
Complete word: Mãn tự—The complete word 
of the Mahayana In confrast with “half word” or 
“incomplete word” of the Hinayana—Mãn tự của 
Đại Thừa giáo, đối lại với bán tự hay bất toàn tự 
của Tiểu Thừa giáo. 

Complete-word teaching: Mãn tự giáo—The 
teaching of which teaching causes wholesome 
deeds—Thuyết ngôn tăng trưởng thiện pháp— 
See Dual division of the Buddha”s teaching (TH). 
Completely apprehend the truth: Viên Ngộ— 
Completely apprehend the truth; the complete 
apprehension of noumenon, phenomenon and the 
Middle way at the same time. In T”ien-T”alI, the 
complete apprehension at the same time of 
noumenon, phenomenon, and the middle way—— 
Biết chân lý một cách tròn đầy. Theo tông Thiên 
Thai, viên ngộ là hoàn toàn giác ngộ cùng lúc về 
thế giới phi hiện tượng, thế giới hiện tượng và 
Trung đạo. 

Completely bound: Cụ Phược—Completely 
bound, all men are in bondage to illusion—Hết 
thảy phàm phu đều bị trói buộc vào phiền trược 
(ai cũng có sẵn phiền não). 

Completely and clearly enlightened: Clearly 
to apprehend—Giác liễu. 

Completely enlightened: Samyaksambuddha 
(skÐ—Universal knowledge of a Buddha—Chánh 
Tr — Corect cqual or 


Biến universal 


798 


enlightenment—Completely  enlightened—The 

universal knowledge of a Buddha—Chánh Biến 

Giác—Chánh Đẳng Chánh Giác—Chánh Tận 

Giác—Phổ giác nhứt thiết pháp (biết rộng và biết 

đúng về tất cả chư pháp). 

Completely full: Pari (skÒ—Viên mãn (hoàn 

toàn thành tựu). 

Completely just and impartial: Chí công vô tư 

(hết sức công bằng). 

Completely true: Perfectly true—Thành thật. 

Completeness (n): 

1)  Fullness: Sự đầy đủú—Plenitude. 

2) One of the seven excellences: Cụ túc—See 
Seven excellences claimed for the Buddhaˆs 
teaching. 

Completing those who failed to hear the 
Lofus: Quận thâu giáo—See Dual division of the 
Buddha'”s teaching (IX). 
Completion: Accomplished, perfection, 
completion, completely full, wholly complete; the 
fulflling of the whole, 1.e. that the part confains 
the whole, the absolute in the relative. There are 
eipht fundamenfal characteristic of a complete or 
perfect school of teachinge——Viên mãn (hoàn toàn 
thành tựu). Có tám thứ viên dung hay tấm món 
tròn đầy trong Viên giáo—S§ee Eight fundamental 
characteristic of a perfect school of teaching. 

Completion of Enlightenmenf: One of the 

three kinds of enlightenment—Cứu cánh giác, 

một trong ba loại giác ngộ—See Three kinds of 
enlightenments. 

Completion of virtues by work together 

harmoniously and brightly: Duy Tâm Hồi 

Chuyển Thiện Thành Môn—See Ten Profound 

'Theorles. 

Complex (a): Phức tạp. 

Complex desire: Nhiều sự mong muốn phức 

tạp—See Ten kinds of definiive mark of Great 

Enlightening Beings (6). 

Complexity (n): Sự phức tạp. 

Complicated affairs: Đa đoan. 

Compliment  (v): Ca tụng —To praise—To 

congratulate——To commend. 

Component : Thành phần hay một phần của 

tổng thể. 

Component thỉngs: Mọi sự duyên hợp. 


Compositions of vows: Lời văn phát nguyện. 
Composure: Sự tĩnh lặng—Trầm tư. 
Compound öo£: Tập hợp của. 

Compounded: Hữu 
discharge. 
Compounded thiỉings: 
Conditioned dharmas. 
Comprehend (v): Samvetti (sk)—Thấu đáo— 
Liễu đạt Biết chắc chắn—Giải hội —To 
ascertain——To recognize—Understand 
thoroughly——The Tathagata has comprehended 
(understood thoroughly) the Middle Path—Đức 
Như Lai đã liễu ngộ Trung Đạo. 

Comprehend the characteristics of all 
things, their great kỉindness and compassion 
increase: Dù biết rõ cả pháp tướng mà tâm đại 
từ đại bi càng tăng trưởng—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Comprehend (v) the inner of Buddha 
teaching: Hiểu sâu Phật pháp See Ten 
perfecting Mahayana rules. 

Comprehende (v) the number of all ages: Rốt 
ráo tất cả kiếp số—See Ten ways of receiving the 
prediction of Budhahood (B). 

Comprehend (v) spiritual reality: To awake— 
To enlightened—G1ác  ngộ—See 
Enliphtenment. 

Comprehension (n): Kiến giải. 
Comprehensive miỉnd: Tâm cùng khắp — 
According to Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of comprehensive 
mind of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
comprehensve adornments of supreme 
Buddhahood—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
chư Đại Bồ Tát có mười tâm cùng khắp. Chư Bồ 
tát an trụ trong pháp nây thời được vô lượng Phật 
pháp vô thượng cùng khấp trang nghiêm—See 
Ten kinds of comprehensive mind of Great 
Enliphtening Beings. 

Comprehensive precepfs: Bodies of pure 
precepts—Three kinds of pure precepts—See 
Three bodies of pure precepts. 


Lậu-See Outflow 


Pháp hữu vi—See 


become 


the Flower Adornment 


Comprise (v): Bao gồm. 
Compulsory (a): Cưỡng bách. 


799 


Compunctfion (n): Sự cắn rứt (lương tâm). 

Concatenation of causal chaïns: Nhân duyên 

cộng tập hội—Sự nối kết của các chuỗi nhân 

duyên—The Buddha taught: “Because of a 

concaftenation of causal chains there 1s birth, there 

1s disappearance.”—Đức Phật dạy: “Do sự nối kết 
của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự 
diệt. 

Conceal (v): To hide—Che đậy——Dấu diếm. 

Conceal a Degradation Offence: Che dấu tội 

Rơi Rụng là phạm tội Tăng Tàn (Bhiksus or 

Bhiksunis)—A Bhiksu or Bhiksuni who conceals a 

Degradaton Offence of another Bhiksu or 

Bhiksuni (waits until that Bhiksu or Bhiksuni is 

dead, has disrobed, or has joined another religious 

order before revealing 1t to the Order of Bhiksus 
or Bhiksunis), commits a Sangha Restoration 

Offence—Một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 

che dấu tội rơi rụng của một vị Tỳ Kheo hay Tỳ 

Kheo Ni khác (rồi đợi đến khi vị ấy viên tịch, 

hoàn tục, hay đi qua giáo đoàn khác mới tiết lộ 

ra), là phạm giới Tăng Tần. 

Conceal one's faults and to display one's 

qualifies: Ẩnác dương thiện. 

Conceal (v) one?s name: Mai danh ẩn tích hay 

lui về sống dấu tên ẩn mặt—To live ¡in 

refirement. 

Conceal oneself: To lie hidden——Ẩn phục. 

Conceal selves from views: Ấn thân chẳng 

hiện mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 

work in all worlds ¡in all trmes of the Buddhas (B) 

(8). 

Concealed: Hidden—Mysterious—Ấn. 

Concealment: Mraksa (skt)—Phú—See 

Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Conceit: Kiêu mạn. 

l) Mana (p)—-Mạn kết—Pride—See 
hipher bonds of desire. 

2) Mada (skÐ: Kiêu —Think high of self and low 
of others—See Fifty-one Dharmas Interactive 
with the Mind. 

3) Mano (p): Pride—Ngã Mạn—Mạn Kiết Sử— 
Conceit has the characteristic of haughtiness. 
lts function 1s self-exaltation. It is manifested 
as vainelory. Ïfs proximate cause Is greed 

should be 


Flive 


disassoclated from views. It 


regarded as madness—Tánh của tâm sở nầy 
là cao ngạo, ÿ tài ý thế của mình mà khinh dễ 
hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh 


điên rổ—See Seven fetters, Fourteen 
unwholesome factors, and Fifty-two mental 
states. 


4) The underlying (mnherent) tendency to conceIt 
(pride): Mano (p)—Mạn Tùy Miên—See 
Seven underlying tendencIes. 

Conceit about the ego: Atmamana (skt)—Ngã 

Mạn—Kiêu mạn ẳ ngã—See 

fundamenfal evil passions. 


VỀ cái Four 
Conceited action: Mạn nghiệp —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of conceited action of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtening Beings who 
can get rid of these ten kinds of conceited action 
will attain ten kinds of actions of knowledge 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát 
có mười mạn nghiệp. Chư Bồ Tát ha được mười 
mạn nghiệp nầy thời được mười trí nghiệp —See 
Ten kinds of acion of Great 
Enliphtening Beings. 

Conceive (v): Thụ thai. 

Conceive one”s idea of self: Chấp nhận ý tưởng 
về cái Ta. 

Concentrate the atfention: Nhiếp Tâm—To 
collect the mind—Powers of mind-control—To 
concentrate the attention—Thu nhiếp ái tâm tán 
loạn lại làm một (Phật dạy trong Kinh Di Giáo: 
“Thường nên thu nhiếp cái tâm ở tâm.”). 
Concentrate (v) immediately: Đốn định. 
Concentrate (v) on: Chuyên tâm—To give all 
one”s attention to—To apply oneself to. 
Concentrate the atfention: Nhiếp Tâm—To 
collect the mind—Powers of mind-control—Thu 
nhiếp ái tâm tán loạn lại làm một (Phật dạy trong 
Kinh Di Giáo: “Thường nên thu nhiếp cái tâm ở 
tâm.”). 

Concentrate on something: Tập trung tư tưởng 
vào cái gì. 

Concentrated mỉnd: Samahitam-citam (p)— 
Mind of concentration—Tâm định tính —The state 
of mind of one who has achieved full or partial 
concenftration through practice of medifaton— 
Trạng thái tâm của bậc đã đạt được sự toàn định 
hay phần định qua tu tập thiển quán. 





conceited 


800 


Concentration (n): Samadhi (skt—Định lực— 
Chuyên chú tâm tập trung tư tưởng vào một cái gì 
đó—See Four powers (A) 

1) Mental concentraton: Be devoted to one 
thing—Sự tập trung—Tập trung tư tuởng— 
See Samadhi, Five kinds of samadhi, and 
Five kinds of concentration. 

2) Dhyana samadhi-paramita (skÐÙ—— 
Abstraction—Contemplaton—Meditation— 
Thiển Định Ba La Mật—See Six paramitas 
and Ten paramitas. 

3) Mediaton Thin đỉnh -See Seven 
Bodhyangas, Fifty-one Dharmas Interactive 
with the Mind, and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

4) Learning Concentration in medifation: Tu tập 
Định trong Thiển (tập chú tâm trong Thiền 
định —lIn our meditation, we think that 
nOIS€S, Cars, voices, siph(s, and so forth, are 
distractons that come and bother us when we 
want to be quiet. But who 1s bothering whom? 
Actually, we are the ones who go and bother 
them. The car, the sound, the noise, the sight, 
and so forth, are just following their own 
nature. We bother things through some false 
1dea that they are outside of us and cling to 
the ideal of remaining quiIet, undisturbed. We 
should learn to see that it 1s not things that 
bother us, that we go out to bother them. We 
should see the world as a mirror. Ít is all a 
reflection of mind. When we know this, we 
Can gørow In every moment, and every 
experlience reveals tru and brings 
understanding. Normally, the untrained mind 
1s full of worries and anxieties, so when a bit 
of trangully arses from  practicing 
medifation, we easily become attached to 1t, 
misfaking states of tranquility for the end of 
meditation. Sometimes we may even think 
we have put an end to lust or greed or hatred, 
only to be overwhelmed by them later on. 
Actually, It is worse to be caught in calmness 
than to be stuck In agifation, because at least 
we Will want fo escape from agitation, 
whereas we are conftent fo remain 1n 
calmness and not go any further. Thus, when 
extraordinarily blissful, clear states arise from 
insipht meditation practice, do not cling to 


them. Although this tranguility has a sweet 
taste, It foo, must be seen as impermanent, 
unsatisfactory, and cempty. Practicing 
meditaion without though( of atfaining 
absorpton or any speclal sfate. ]ust know 
whether the mind 1s calm or not and, I1f so, 
whether a lile or a lot. In this way 1t will 
develop on 1ts own. Concentration must be 
firmly established for wisdom to arIse. To 
concenfrate the mind 1s like turning on the 
swiích, there Is no light, but we should not 
waste our tine playing with the switch. 
Likewise, concenftration ¡1s the empty bowl 
and wisdom 1s the food that fills it and makes 
the meal. Do not be attached to the object of 
mediaton such as a mantra. Know 1s 
purpose. lf we succeed In concentrating our 
mind using the Buddha Recitation, let the 
Buddha recitation go, but it is a mistake to 
think that Buddha recitation 1s the end of our 
cultivation—Trong khi hành thiển chúng ta 
thường nghĩ rằng sự ôn ào, tiếng xe chạy, 
tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những 
chướng ngại đến quấy nhiễu chúng ta khiến 
chúng ta phóng tâm, trong khi chúng ta đang 
cần sự yên tỉnh. Kỳ thật, ai quấy nhiễu ai? Có 
lẽ chính chúng ta là người quấy nhiễu chúng. 
Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường 
lối tự nhiên của chúng. Chúng ta quấy nhiễu 
chúng bằng những ý tưởng sai lầm của chúng 
ta, cho rằng chúng ở ngoài chúng ta. Chúng ta 
cũng bị dính chặt vào ý tưởng muốn duy trì sự 
yên lặng, muốn không bị quấy nhiễu. Phải 
học để thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu 
chúng ta cả, mà chính chúng ta đã ra ngoài 
để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như 
một tấm gương phản chiếu chúng ta. Khi tập 
được cách nầy thì chúng ta tiến bộ trong từng 
thời khắc, và mỗi kinh nghiệm của chúng ta 
đều làm hiển lộ chân lý và mang lại sự hiểu 
biết. Một cái tâm thiếu huấn luyện thường 
chứa đây lo âu phiền muộn. Bởi thế chỉ một 
chút yên tịnh do thiển đem lại cũng dễ khiến 
cho chúng ta dính mắc vào đó. Đó là sự hiểu 
biết sai lâm về sự an tịnh trong thiền. Có đôi 
lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã tận diệt được 
tham sân si, nhưng sau đó chúng ta lại thấy bị 
chúng tràn ngập. Thật vậy, tham đắm vào sự 


S01 


an tịnh còn tệ hơn là dính mắc vào sự dao 
động. Bởi vì khi dao động, ít ra chúng ta còn 
muốn thoát ra khỏi chúng; trong khi đó chúng 
ta rất hài lòng lưu giữ sự an tịnh và mong 
muốn được ở mãi trong đó. Đó chính là lý do 
khiến chúng ta không thể tiến xa hơn trong 
hành thiển. Vì vậy, khi đạt được hỷ lạc, bạn 
hãy tự nhiên, đừng dính mắc vào chúng. Dù 
hương vị của sự an tịnh có ngọt ngào đi nữa, 
chúng ta cũng phải nhìn chúng dưới ánh sáng 
của vô thường, khổ và vô ngã. hành thiển 
nhưng đừng mong cầu phải đạt được tâm định 
hay bất cứ mức độ tiến bộ nào. Chỉ cần biết 
tâm có an tịnh hay không an tịnh, và nếu có 
an tịnh thì mức độ của nó nhiều hay ít mà 
thôi. Làm được như vậy thì tâm của chúng ta 
sẽ tự động phát triển. Phải có sự chú tâm 
kiên cố thì trí tuệ mới phát sanh. Chú tâm như 
bật đèn và trí tuệ là ánh sáng phát sanh do sự 
bật đèn đó. Nếu không bật đèn thì đèn sẽ 
không sáng, nhưng không nên phí thì giờ với 
cái bật đèn. Cũng vậy định tâm chỉ là cái 
chén trống không, trí tuệ là thực phẩm đựng 
trong cái chén ấy. Đừng dính mắc vào đối 
tượng như dính mắc vào một loại chú thuật. 
Phải hiểu mục tiêu của nó. nếu chúng ta thấy 
niệm Phật khiến chúng ta dễ chú tâm thì 
niệm Phật, nhưng đừng nghĩ sai lầm rằng 
niệm Phật là cứu cánh trong việc tu hành. 
Concentration ability: Samadhi-sambodhyanga 
(skÐ—Định giác ch —See Seven Bodhyangas. 
Concentration on absolute truth: Lý thiển— 
The dhyana or concentration on absolute truth 
which 1s free from phenomenal contamination— 
Lý thiển hay thiển định vào chân lý, không bị 
vướng víu bởi những triển phược của hiện 
tượng—See Two kinds of contemplation. 
Concentration (contemplatfion) of 
compassion: Từ Bi quán—One of the five-fold 
procedures for quieting the mind, the compassion- 
contemplaton, in whíich piy destroys 
resentment—Một trong năm pháp quán tâm, lấy 
từ bi diệt trừ sân hận—See Fivefold procedure for 
quieting the mind (TI) (2). 
Concentfrafion on consciousness: 
samadhi (skt)——Tâm thần túc. 


Citta- 


Concentration on desirelessness: Appanihito 

samadh (p)—Vô nguyện định—See Three 

dharmas (XLIV) (B). 

Concentration on empfiness: Sunnato-samadhi 

(p)—Không định—See Three dharmas (XLIV) 

(Bì. 

Concenfration and insight: Định và Tuệ. 

() An of “Concenfration 
Insighf—Tổng quan về Định và Tuệ: The 
Eightfold Noble Path is eight main roads that 
any Buddhist must tread on 1n order to 
achieve enlightenment and liberation. Sincere 
Buddhists should always remember that even 
the hipher practice of calming concentration 
or samadhi does not assure and place us in an 
ulimate posiion of enliphtenment, for 
defilements or latent tendencles are not 
totally removed yet. We only calm them 
down temporarily. At any moment they may 
re-appear when circumsfances permit, and 
polson our mind If we don't always apply 
ripht effort, riph( mindfulness, and righ 
concenfration in our own cultivation. As we 
still have Impurifies, we are still Iimpacted by 
unwholesome Impulses. Even thouph we 
have gained the state of calm of mind through 
concentration or samadhI, but that state 1s not 
an absolute state of purity. Thus the efforts to 
develop concentration never an end 1tself to a 
Buddhist cultivator. The most Imporfant thing 
for any Buddhist cultivator here 1s to develop 
his “Insiphf” for only “insight” can help us 
eliminating perversions and destroying 
Ipnorance, and to advance on the Path of 
Enlightenment and Liberaton—Bát Thánh 
Đạo mà Đức Phật đã dạy là tám con đường 
chính mà người tu Phật nào cũng phải dẫm 
lên để được giác ngộ và giải thoát. Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ rằng dù chúng ta đã 
tiến đến mức độ khá cao trong định, cũng 
chưa chắc cái định này bảo đảm được cho 
chúng ta vị trí giác ngộ cuối cùng vì những 
khuynh hướng ô nhiễm ngầm vẫn chưa bị loại 
bổ hoàn toàn. Chúng ta chỉ làm chúng lắng 
xuống tạm thời mà thôi. Vào bất cứ lúc nào 
chúng cũng đều có thể trở lại nếu hoàn cảnh 
cho phép, và đầu độc tâm trí chúng ta nếu 
chúng ta không luôn áp dụng chánh tỉnh tấn, 


OV€TVICW and 


qI) 


802 


chánh niệm và chánh định trong cuộc tu của 
chính mình. Vì lẽ chúng ta vẫn còn bất tịnh 
nên chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những 
lôi cuốn bất thiện. Dầu chúng ta đã đạt đến 
trạng thái tâm vắng lặng nhờ chánh định, 
nhưng chúng ta vẫn chưa đạt đến trạng thái 
thanh tịnh tuyệt đối. Như vậy công phu hành 
thiển nhằm phát triển tâm định vắng lặng 
không bao giờ là cứu cánh của người tu Phật. 
Chuyện quan trọng nhất cho bất cứ người tu 
Phật nào ở đây cũng là phát triển “trí huệ,” vì 
chính trí huệ mới giúp được chúng ta loại trừ 
mê hoặc, phá bỏ vô minh để thẳng tiến trên 
con đường giác ngộ và giải thoát. 

The meanings of “Concentraion and 
Wisdom”: Nghĩa của Định Tuệ—Meditation 
and wisdom, two of the six paramitas; likened 
to the two hands, the left meditation, the right 
wisdom—Thiển định (thu nhiếp những tư 
tưởng hỗn tạp) và trí tuệ (quán chiếu thấu 
suốt sự lý), giống như hai cánh tay, tay trái là 
thiển định, tay phải là trí tuệ. 


(ID Concentration and Wisdom according to the 


Ù) 


Sixth Patriarch”s point of view 1n the Dharma 
Jewel Platform Sutra, Chapter Fourth—ĐịỊnh 
Tuệ theo quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng 
trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Thứ Tư: 

The Master Instructed the assembly: “Good 
Knowing Advisors, this Dharma-door of mine 
has 
foundation. 


concentration and wisdom 1S 
Great  assembly, be 
confused and say that concentraton and 
wisdom are different. Concentraton and 
substance, 
Concenfration 1s the substance of wisdom, 
and wisdom 1s the function of concentration. 


aS 
do not 


Wisdom are one nOf_ fWO. 


Where there is wisdom, concentrafion ¡1s in 
the wisdom. Where there ¡is concentration, 
lf you 
undersfand this principle, you understand the 
balanced study of concenfration and wisdom. 
Students of the Way, do not say that first 
there 1s concentraton, which produces 
wisdom, or that first there is wisdom, which 
produces concentration: do not say that the 
two are different. To hold this view Implies a 
duality of dharma. If your speech 1s good, but 
your mind 1s not, then concenfration and 


wisdom ¡Is in the concentrafion. 


2) 


wisdom are useless because they are not 
equal. If mind and speech are both good, the 
Inner and outer are alike, and concentration 
and wisdom are equal. Self-enlightenment, 
cultivation, and practice are not a matter for 
debate. If you debate which comes first, then 
you are similar to a confused man who does 
not cut off Iideas of victory and defeat, but 
magnifies the notion of self and dharmas, and 
does not disassociate himself from the four 
makrs: Tổ dạy chúng rằng: Nầy thiện tri thức! 
Pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc, 
đại chúng chớ lầm nói định tuệ riêng. Định 
tuệ một thể không hai. Định là thể của tuệ, 
tuệ là dụng của định. Ngay khi tuệ, định ở tại 
tuệ; ngay khi định, tuệ ở tại định. Nếu biết 
được nghĩa nầy tức là cái học định tuệ bình 
đẳng. Những người học đạo chớ nói trước 
định rồi sau mới phát tuệ, hay trước tuệ rồi 
sau mới phát định, mỗi cái riêng khác. Khởi 
cái thấy như thế ấy, thì pháp có hai tướng. 
Miệng nói lời thiện, mà trong tâm không 
thiện thì không có định tuệ, định tuệ không 
bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, trong 
ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự 
ngộ tu hành không ở chỗ tranh cãi, nếu tranh 
trước sau tức là đồng với người mê, không 
đứt sự hơn thua, trở lại tăng ngã và pháp, 
không lìa bốn tướng. 

The Patriarch added: “Good Knowing 
Advisors, what are concentration and wisdom 
like? They are like a lamp and 1fs light. With 
the lamp, there 1s lipht. Without the lamp, 
there 1s darkness. The lamp 1s the substance 
of the light and the light 1s the function of the 
lamp. Although there are two names, there Is 
one fundamental substance. The dharma of 
concentration and wisdom ¡s also thus.”—Tổ 
lại nói thêm: “Nầy thiện tri thức! Định tuệ ví 
như cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có 
ngọn đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là 
tối, đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là 
dụng của đèn; tên tuy có hai mà thể vốn 
đồng một. Pháp định tuệ nầy lại cũng như 
thế.” 


Concentrafion of mỉnd: Dhyana (skt)—Tĩnh 
Lự—See Eight factors of Yoga concentration. 


803 


Concenfration on phenomena: Dhyana on 
phenomena—Sự Thiền -See Two kinds of 
contemplation. 

Concentrafon with pondering without 
thinking: Avitakko-vicara-matto samadhi (p)— 
Vô tâm hữu tứ định—See Three dharmas (XLIV) 
(A). 

Concentrafion power of a zen practfitioner ỉs 
inconeeivable: Định lực của Thiền giả là bất khả 
tư nghì —See Five Inconceivable things. 
Concentfration by pracficing respiratory 
eXercises: Anapanasat (p)—Anapanasmrti 
(sk)——An Ban Thủ Ý——Kinh An Ban Thủ Ý, kinh 
quán niệm hơi thở của hệ phái Nguyên Thủy—A 
Theravadan sutra for practicing meditatlon—See 
Anapanasati. 

Concentration on reality: Lý quán—The 
coneept of absolute truth—Khái niệm về chân lý 
tuyệt đối. 

Concentration in the realm of form and 
formlessness, fo foster quick refurn to 
nonconftaminafion: One of the ten kinds of 
action of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the action 
of Buddhas that has no coming or goine—Hạnh 
chánh định sắc giới và vô sắc giới, vì làm cho họ 
mau xoay trở lại—See Ten kinds of practice of 
øreat enlightening beings (T]). 

Concentrafion or Samadhi: Định —Tâm không 
dao động—See Seven treasures of Enlightened 
Beings. 

Concenfration of Satipatthana Sutra: Kinh 
Quán Tứ Niệm Xứ —See Four Foundations of 
Mindfulness. 

Concenfration on the sipnless: Vô tướng 
định—See Concentration on the signlessness. 
Concenfration on the signlessness: Animitto- 
samadhi (p)—Vô tướng định—See Three dharmas 
(XLIV) (B). 

Concenfration of thinking and pondering: 
Savotakko-savicaro samadhi (p)—Hữu tầm hữu tứ 
định—See Three dharmas (XLIV) (A). 
Concentrafion of thought: Samadhi (skÙ— 
Đẳng Trì (tập trung tư tưởng)—S§ee Eight factors 
of Yoga concentration. 


Concentration with neither thinking nor 
pondering: Avitakko-avicaro samadhi (p)—Vô 
tầm vô tứ định—See Three dharmas (XLIV) (A). 
Concentrative meditation: Samadhi-bhavana 
(p)—According to the Sangiti Sutfa in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
concenfratve mediftatons—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự tu tập 
thiển định—See Four concentrative meditations. 
Concentric mountain ranges: Cakravala 
(sk)—Rặng núi trung tâm—There are nine 
COncenfric Tanges  Or COntin€I(S, 
separated by eight seas, of a universe—Có chín 
rặng núi hay lục địa bị phân cách bởi tám biển 
của vũ trụ —See Nine concentric mounftain ranges 
and eight seas. 
Concept (n): Quan điểm —Khái niệm—Quan 
niệm—Opinions—Outlook—LImited 
conception: Khái niệm tinh thần hạn hẹp. 
Concept of Bhutatathata is unreal: Thắng 
nghĩa vô tính—The Bhutatathata Ifself 1s perfect 
and eternal. Any represenfation of 1t 1s absftract 
and unreal—Chân như tự nó hoàn hảo và vĩnh 
hằng. Bất cứ khái niệm nào tiêu biểu cho nó đều 
trừu tượng và không thật—See Three things that 
are without essential difference and Three things 
that are without a nature or separafe existence of 
their own. 
Concept that all beings have reality: Chúng 
sanh kiến. 
Concept of ego: Ngã tướng—Egoism. 
Concept of non-attachment Zen 
Buddhism (n): Khái niệm về không chấp trước 
trong Nhà Thiền: 
** Swallows fly In the sky, 

The water reflects theIr Images, 

The swallows leave no traces, 

Nor does the water retain their Images. 
** Nhạn bay qua hồ, 

Hồ soi bóng nhạn, 

Nhạn không lưu bóng mình, 

Hồ cũng chẳng buồn giữ ảnh nhạn. 
Concept of Sunyata in Mahayana Canon: 
Khái niệm về Tánh Không trong Kinh Điển Đại 
Thừa—According to the Mahayana tradition, 
Sunyafa has the following characterIstIcs—Theo 


mounfain 


mental 


in 


804 


truyền thống Đại Thừa, tánh không có những ý 
nghĩa sau đây: 


l) 


2) 


3) 


In Mahayana sutras, If 1s said that, the world 
Or UunIV€FrSC IS “a øreat set of myrlad of 
things. All things co-exist, co-operafte and 
Inferact upon 
innumerable phenomena. This ¡1s called the 
cause. The cause under different conditions 
produces the different effects, which lead to 
either good or bad or neutral retributions. Ít 1s 
the very universal principle, the reason of 
existence or the norm of existence as such. In 
other words, because of Sunyata, all things 
can exist; without Sunyata, nothing could 
posstbly exist. The Hrdaya teaches, “The 
Sunya does not differ from rupa.” Sunyata 1s, 
therefore, as the true nature of empirical 
reality—Trong các kinh điển Đại Thừa, Tánh 
Không siêu việt thế giới nầy như một “tập 
hợp lớn” của vô số các pháp. Tất cả các pháp 
tồn tại, hợp tác và ảnh hưởng lẫn nhau để tạo 
ra vô số hiện tượng. Đây gọi là nguyên nhân. 
Nguyên nhân dưới những điều kiện khác 
nhau tạo nên những hiệu quả khác nhau, có 
thể dẫn đến kết quả tốt, xấu, hoặc không tốt 
không xấu. Đây là nguyên lý chung, nguyên 
nhân của tổn tại hoặc hình thức của tổn tại 
như vậy. Nói cách khác, bởi vì tánh không, 
tất cả các pháp có thể tổn tại, không có tánh 
không, không có thứ gì có thể tổn tại. Theo 
Bát Nhã Tâm Kinh, “Không không khác với 
sắc.” Vì vậy, tánh không như bản chất thật 
của thực tại kinh nghiệm. 

Sunyata aS the Principle of 
Pratityasamutyada, because a thing must have 
no nature OŸ Ifs OWn, 1t 1s produced by causes 
or depends on anything else, so 1t is Sunyafa 
as the Hrdaya Text expresses “Eyes 1s void of 
self and anything belonging to self, form 1s 
void..., visual consciousness 1s void...”——Tánh 
không như nguyên lý Duyên Khởi, bởi vì 
pháp không có bản chất của chính nó, nó do 
nhân duyên tạo nên, do thế mà Tâm Kinh đã 
dạy: “Mắt là vô ngã và vô ngã sở, sắc là vô 
ngã và vô ngã sở, nhãn thức là vô ngã, vân 
vân...” 

Sunyata means Middle Way. As we know, 
common things, which appear to be real, are 


One another to  create 


4) 


not really real. But Sunyatfa 1n this sense may 
be misinterpreted as non-being, existence 
and  non-existence, permanence and 
1mpermanence, Samsara and Nirvana. All 
these should be regarded as extremes. Hence, 
the term “middle way' 1s employed to revoke 
dualistic thinking and refers to something 
intermediary but it has transcended any 
dichotomy “being” “non-being”, 
“attribute” “substance” or “cause” and 
“effect'. The term Sunyata means that both 
naIve realism and nihilism are unintelligible 
and therr descriptions of the world should be 
discarded—Tánh Không nghĩa là Trung Đạo. 
Như chúng ta biết, các pháp dường như thật, 
tạm gọi là thật, chứ không phải thật. Nhưng 
Tánh Không trong ý nghĩa nầy có thể bị hiểu 
sai như là không có gì, ngoan không, hay hư 
vô. Thế nên, chúng ta nên phân biệt giữa 
sanh và bất sanh, hiện hữu và không hiện 
hữu, thường và vô thường, Ta Bà và Niết 
Bàn, vân vân. Tất cả những điều nầy đều 
được xem như là cực đoan. Vì vậy, Trung 
Đạo được dùng để đánh tan tư duy nhị biên 
và biểu thị điều gì đó tức khắc nhưng siêu 
việt hai bên như sanh và không sanh, thuộc 
tính và thực thể, nguyên nhân và kết quả, vân 
vân. Từ Tánh Không nghĩa là phủ định cả hai 
thứ chủ nghĩa: hư vô và hiện thực, cũng như 
những mô tả của chúng về thế giới nầy bị 
loại bỏ. 

Sunyfa as Nirvana and come beyond Nirvana 
which 1s truly equated with Tathagata or 
Dharmata Implicating that all things of this 
world are essenfially of the same nature, void 
of any name or substratum. Mahayanists 
declared the forcible statement that there 1s 
not the slightest difference between Nirvana 
and Samsara because when the complete 
disappearance of all things 1s really, there 1s 
Nirvana—Tánh Không như Niết Bàn, nhưng 
không phải tìm cầu một Niết Bàn kiểu như 
trong kinh điển Pali, mà là vượt qua Niết Bàn 
như đồng với Như Lai, hoặc Pháp Tánh, nghĩa 
là các pháp trong thế giới nây về cơ bản là 
bản chất giống nhau, không có danh hiệu 
hoặc bất cứ thực thể nào. Các nhà Đại Thừa 
tuyên bố mạnh mẽ rằng không có sự khác 


1nto and 


and 


805 


biệt nhỏ nhoi nào giữa Niết Bàn và Ta Bà. 
Một khi các chấp thủ các pháp đối đãi hoàn 
toàn biến mất thì đó là trạng thái Niết Bàn 
của chân không. 

53) Sunyata beyond all Negation 
Indescribable which implies that monastic as 
well as dualistic and pluralistic views of the 
world are untenable. I( 1s the negation of 
conceptualization, stated as a denial of both 
duality and non-duality. It is Reality which 
ultimately ©exIstence, 
existence, both and neither. It is beyond the 

categorles of  Intellect 
affrmaton nor negation, nor both, 
neither.” At this staøe, one 1s supposed to be 
free from all attachments from the rule to the 
subtle in mind. If there were something more 
superior even than Nirvana, It is like a dream 
and a magical delusion. If this occurs, 
Sunyata means total non-attachment—Tánh 
Không nghĩa là vượt qua các phủ định và 
không thể mô tả được, thuyết nhất nguyên 
hay nhị nguyên và các pháp thế giới là không 
thể có. Chính sự phủ định của khái niệm hóa 
nầy đã trình bày một sự phủ nhận nhị biên và 
không nhị biên. Đó là thực thể siêu việt, vượt 
qua tôn tại, không tổn tại, không tổn tại và 
không không tổn tại. Nó vượt khỏi bốn loại 
phạm trù biện luận về “không khẳng định, 
không phủ định, không khẳng định mà cũng 
không phủ nhận, không không khẳng định mà 
cũng không phủ định.” Đến giai đoạn nây vị 
ấy vượt khỏi các chấp thủ từ thô thiển đến vi 
tế. Ngay cả nếu ở đó có trạng thái gì cao hơn 
Niết Bàn, hay đệ nhất nghĩa không, thắng 
nghĩa không, thì cũng là giấc mơ hay vọng 
tưởng mà thôi. Do đó, Tánh Không nghĩa là 
hoàn toàn không chấp thủ. 

Concept of Sunnata (Sunyata) in the 

Theravada Buddhism: Khái niệm về Không 

theo Phật giáo Nguyên Thủy —The difference 

between the Sunyata of Mahayana and the 

Sunyafa of Theravada 1s not fundamenral. All the 

differences are due only to a difference ¡1n 

approach to the facfs of nature. This fact emerges 
when we go further in considering the Sunnafa of 
the Theravada. The Sunnata of things has been 
considered ¡n the Theravada books from a varIety 


ƒmeanS 


transcends non- 


Four “neither 


nOT 


of standpoinds, with the ethical Interest foremost 

in every case—Sự khác biệt của tánh không trong 

Đại Thừa và Nguyên Thủy là do sự khác biệt khi 

tiếp cận với những sự kiện của bản chất. Sự kiện 

nầy sẽ rõ hơn khi chúng ta quan sát lại khái niệm 
về 'không' của Phật giáo Nguyên Thủy sẽ thấy 

hầu như trong mỗi ý nghĩa đều liên quan đến ý 

nghĩa đạo đức. 

l) Sunnata without divisions comprehends the 
whole universe: Không là toàn vũ trụ đều 
không. 

2) Sunnata 1s twofold when 1t refers to substance 
and substantial: Không là hai khi nó biểu thị 
không thực thể và không chắc chắn. 

3) Sumnata 1s fourfold when 1t refers to the 
following modes: not seeing substance In 
oneself, not attributing substance to another 
(person or thing), not transferring one”s self to 
another, not bringing In another”s self Into 
oneself: Không là bốn khi nó biểu thị: không 
thấy thực thể trong tự ngã, không quy thực 
thể cho ngã khác, không có sự chuyển thực 
thể từ tự ngã đến cái ngã khác, và không có 
sự chuyển thực thể từ cái ngã khác đến tự 
ngã. 

4) Sunnata 1s sixfold when 1t is applied to each 
of the sense organs, the six kinds of obJects 
corresponding to them and the six kinds of 
consciousness arising from them, from the 


pont of view of the following six 
characterIstics: subsfance, substantial, 
permanent, stable, eternal and non- 


evolutionary: Không là sáu khi ứng dụng cho 
sáu căn, sáu trần, sáu thức, từ đó nó có sáu 
đặc tánh là không ngã, không tự ngã, không 
thường, không vĩnh cửu, không bất diệt, và 
không tiến hóa. 

53) Sunnata is eighffold when 1t is considered 
from the point of view of the following: non- 
essenfial, essentially unstable, essentially 
unhappy or disharmonious, essentially non- 
substantial, non-permanent, non-stable, non- 
eternal, evolutionary or fluxional: Không là 
tám khi nó biểu thị không sanh, không vĩnh 
cửu, không an lạc, không thường hằng, không 
vững, không lâu dài, và không tiến hóa. 

6) Sunnata 1s tenfold from the point of view of 
the following modes: devoid, empty, void, 


806 


non-subsftantial, godless, unfree, 
disappointing, powerless, non-self, spearated: 
Không là mười khi nó biểu thị trống rỗng, 
trống không, vắng, vô ngã, vô thần, không tự 
do, không thỏa ước vọng, và không tịnh tịch. 

7) Sunnata 1s twelvefold from the point of view 
of these other modes thus taking rupa as an 
Instance one can regard It as being: no 
animal, no human, no youth, no woman, no 
man, no substance, nothing substantial, not 
myself, not mine, not another, not 
anybody°s: Không là mười hai khi nó biểu thị: 
không chúng sanh, không súc sanh, không 
người, không thiếu niên, không phụ nữ, 
không đàn ông, không ngã, không tự ngã, 
không ngã mạn, không của tôi, không của 
người, và không Đất cứ của ai. 

8) Sunnata is forty-twofold when considered 
from the point of view of these modes: 


1mpermanernt, 1nconsistent, disease, 
abscessed, evil painful, ailing, alien, 
decaying, distressing, oppressing, fearful, 
harassing, unsteady, breaking, unstable, 
unprotected, unsheltered, helpless, 
refugeless, empty, devoid, void, 
substanceless, unpleasant, disadvanftageous, 
changing, essenceless, orlginatng, pain, 
torturing, annrhilating, depraved, 


compounded, frustratins, tending to bírth, 
tending to decay, tending to disease, tending 
to death, tending to grIef, 
lamenfation, originating, cesant, dissolvineg—— 
Không có 40 mẫu: vô thường, khổ, bệnh, bị 
ung nhọt, tai ươn, đau đớn, ốm đau, không tối 
cao, hoại diệt, lo lắng, áp bức, sợ hãi, phiển 
nhiễu, run rẩy, suy nhược, không chắc, không 
tự vệ, không nơi trú ẩn, không có sự giúp đỡ, 
không nơi nương náo, trống rỗng, vắng lặng, 
không, vô ngã, buôn, bất lợi, thay đổi, không 
bản chất, đau đớn, hành hạ, đoạn diệt, truy 
lạc, tổi tệ, nản lòng, hướng đến sanh, hướng 
đến hoại, hướng đến bệnh, hướng đến chết, 
hướng đến sâu, bi, khổ, ưu, não, nhân, buông 
bỏ. 

Conceptfion (n): 

l1) Samskara (skĐ—Action—ActIvity— 
Disposition——Volitional actions—Karma 
formation——Impulse—Moral 


SOrrow_ and 


conduct—— 


Hành—See Twelve conditions of cause and 

effect. 
2) Sự thụ thai. 
Conception of no-birth: Anutpattikadharma 
(skÐ —According to Lankavatara Sutra, there are 
eipht ways in which the conception of no-birth 1s 
established. When this eightfold notion of no-birth 
1S realized, one attains the recognition of the 
birthlessness of all things—Theo Kinh Lăng Già, 
có tám cách mà quan niệm vô sinh được thiết lập. 
Khi tám ý niệm về vô sinh nầy được thể chứng thì 
người ta đạt tới cái nhận biết về sự vô sanh của 
vạn hữu—See Eight ways of no-birth. 
ConceptualÐ mỉnd: Tâm Phân Biệt—A 
conceptual thought perceives 1fs obJects indirectly 
and unclearly through a generic Iimage. The mind 
1S discriminating various forms and the mind ifself 
Øefs afttached to a varlefy signs of existence. A 
Chinese Zen master once said: “Before a man 
practices Zen, to him mounftains are mountains, 
and rivers are rivers; after he gets an Insipht Into 
the truth of Zen throuph the Instructions of a good 
Zen master, mountains to him are no longer 
mounfains, and rivers are no longer rivers. But 
after this, when he really attains the abode of rest, 
mOUntalns are once more mounfains, and rIvers 
are rivers” What Is the meaning of this? 
According to Zen Master Thích Thien An in “Zen 
Philosophy-Zen Practice,” the first 
expresses the viewpoint of the unenliphtened 


Sentence 


man, the common understanding which views 
things In terms of false thinking. This requires no 
explanation, for It is a viewpoint with which we 
are all familiar. The second sentence is more 
difficult to understand. Why does he say that the 
mOunfain ¡is not a mountain, the river Is not a 
river? Let us understand 1t this way: What 1s a 
mounfain? A mountain is a combination of rocks, 
trees and plants which we group together under 
the name “mountain.” Hence the mountain 1s not 
the mountain. Again, what 1s a rIVer? A rIVer Is a 
combination of a lot of water flowing together, a 
combination which is constantly changing. There 
1s no abiding entity, “river.” Hence the rIver 1s not 
a rIver. This 1s the real meaning of the second 
sentence. In the third sentence the Master says 
that for the man who has fully realized Zen, 
mounfain 1s once agaIn a mountain and the river 


S07 


once again a river. Conceptually this way of 
lookimg at things 1s Indistinguishable from the 
Vviewpoint of common sense, but experientially, 
the vision of the enliphtened man 1s radically 
different from his vision before enlightenment. 
Earler when he looked at the mountain, he 
viewcd 1t with a discriminating mind. He saw It as 
hiph or low, bịg or small, beautiful or ugly. His 
discriminating mind gave rise to love and hate, 
affraction and repulsion. But after enliphtenment 
he looks at things with utmost simplicity. He sees 
the mountain as a mountain, not as high or low, 
the river as a river, not as beautiful or ugly. He 
sees things without distinction or comparison, 
merely reflecting them like a mirror exactly as 
they are—Tâm phân biệt những tướng trạng khác 
nhau và chính tâm ấy lại chấp thủ những tướng 
trạng ấy. Ngày xưa có một thiển sư Trung Hoa đã 
nói: “Một người trước khi tu tập thiển, đối với 
người ấy núi là núi, sông là sông; sau khi nhận 
được chân lý về Thiển từ sự chỉ giáo của một vị 
thiển sư giỏi, đối với người ấy núi không còn là 
núi, sông không còn là sông nữa; nhưng sau đó, 
khi người ấy đã thật sự đạt đến chỗ an trụ trong 
thiền, thì núi lại là núi, sông lại là sông.” Câu này 
nghĩa là làm sao? Theo Thiển sư Thích Thiên Ân 
trong Triết Lý Thiển-Thực Tập Thiển, câu thứ 
nhất diễn tả quan điểm của một người chưa giác 
ngộ, cái hiểu biết thông thường nhìn sự vật qua 
lăng kính của tư duy sai lầm. Điều này không cần 
phải giải thích, vì nó là quan điểm quen thuộc đối 
với tất cả chúng ta. Câu thứ nhì khó hiểu hơn. Sau 
khi được một vị thầy giỏi dạy dỗ về thiền thì tại 
sao ông ta lại nói rằng núi không còn là núi, sông 
không còn là sông? Chúng ta phải hiểu câu nói ấy 
như thế này: Thế nào là một ngọn núi? Một ngọn 
núi là sự kết hợp giữa những đất, đá, cây cối và 
hoa cỏ mà chúng ta đã gom chúng lại dưới cái tên 
“núi”. Vì vậy núi thật sự không phải là núi. Cũng 
như vậy, thế nào là một con sông? Một con sông 
là sự kết hợp giữa rất nhiều nước đang cùng nhau 
trôi chảy, một sự kết hợp không ngừng thay đổi. 
Kỳ thật không có một tự thể nào gọi là “sông” cả. 
Vậy nên sông không còn là sông. Đây chính là 
chân nghĩa của câu thứ nhì. Trong câu thứ ba vị 
thây nói rằng đối với một người đã nhận thức thấu 
đáo và an trụ trong lý Thiền thì núi lại là núi và 
sông lai là sông. Về ý tưởng, lối nhìn này không 


thấy khác với quan điểm của phàm tình, nhưng về 
thực nghiệm, đây là cái nhìn của một người đã 
giác ngộ, căn bản khác hẳn cái nhìn của chính 
ông trước khi giác ngộ. Lúc trước khi ông nhìn 
ngọn núi, ông thấy nó với tâm phân biệt. Ông 
thấy nó cao hoặc thấp, lớn hoặc nhỏ, đẹp hoặc 
xấu. Tâm phân biệt của ông phát khởi yêu và 
ghét, quyến luyến và ghê tởm. Nhưng sau khi 
giác ngộ, ông nhìn sự vật với sự đơn giản cùng 
tột. Ông thấy núi là núi, chứ không phải cao hay 
thấp, sông là sông chứ không phải đẹp hay xấu. 
Ông thấy sự vật mà không còn phân biệt hay so 
sánh, chỉ như một tấm gương phản ánh chúng y 
hệt như tình trạng thật của chúng. 

Conceptual distractions: Tư tưởng tán loạn. 
Conceptualization: Samjna (skt)— Tưởng (khi 
“thọ” đã khởi lên thì tưởng liền xảy ra)— Once 
feeling arises, conceptualizalion occurs—See 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Conceptually (adv): Theo quan niệm 

Conecern (n): Liên quan. 

Concern oneself with one”s own duty: Turn 
the light inwards on oneself—Hồi quang phản 
chiếu. 

Concern (v) with outside world: Lo lắng hay 
quan tâm cho thế giới bên ngoài. 
Concerning something: With 
somethine—Liên hệ đến điều gì. 
Conch of the law: Dharmasankhasabda (skt—— 
Pháp Loa—Conch of the Law, a symbol of the 
universality, power, or command of the Buddha”s 
teaching—Loa Phật Pháp, ý ám chỉ tiếng Đức 
Phật thuyết pháp như tiếng loa thổi của vỏ ốc 
vang rất xa (thế tục dùng tù và để thổi ra hiệu ba 
quân, tiếng thuyết pháp của Đức Phật có sức 
mạnh hàng phục ma quỷ). 

Conciliate (v): Giải hòa —To reconcile—To 
make peace. 

Conciliation (n): Sự hòa giải. 

Conclude a lecture: Kết giẳng—Concluding an 
address, or the address, I.e. the final day of an 
assembly—Kết thúc một bài thuyết trình trong 
buổi bế mạc (kỳ an cư kiết hạ hay buổi nhóm họp 
chư Tăng Ni). 

Conclude a sermon: End a discourse—Kết thúc 
một bài pháp. 


regard to 


808 


Conclude (v) a vow: Kết nguyện (usually on the 
last day of an assembly—thường thường vào ngày 
cuối của cuộc họp Tăng chúng). 

Conclusion of the sermon: Vào lúc kết thúc 
bài pháp. 

Concordanee (n): Sự phù hợp. 

Concomitfant cause: Saprayukta-hetu (skÙ— 
Tương Ưng Nhân—According to the Abhidharma 
of the Kosa School, this is one of the six chief 
causes In the Theory of Causal Relation. The 
COncomitant cause, appearing at any time, from 
any motive, with regard to any fact, on any 
Occasion and In any environment—Theo A Tỳ 
Đàm của tông Câu Xá, đây là một trong sáu căn 
nhân trong thuyết nhân quả. Tương Ưng Nhân là 
loại nhân xuất hiện bất cứ lúc nào, từ bất cứ động 
lực nào, đối với bất cứ sự kiện nào, trong bất cứ 
cơ hội nào, và trong bất cứ trường hợp nào—See 
SIx chief causes In the Theory of Causal Relation. 
Concomitant  mental funcfions:  Cita- 
samprayukta-sanskara or Caitasika (sk)——Tâm Sở 
Pháp có 46 pháp, được chia thành 6 cấp —The 
concomitant mental functions, 46 dharmas. This 
category of mental faculties Is ørouped Into six 
classes—See  Seventy-five of the 
Abhidharma Kosa. 

Concord (n): Hòa thuận. 

Concourse (n): Sự tham dự. 

Concrete (a): Cụ thể. 

Concrete numbers: Những con số cụ thể. 
Concrete way: Một cách cụ thể. 

Concubinage (n): Sự thông dâm. 

Coneubine (n): Ái thiếp. 

Coneubiscent (a): Ưa thích nhục dục. 


dharmas 


Concur (v): Đồng ý—To agree—To agree with 
someone”s opinion—To be In agreement with 
SOmeone. 

Condemn (v): Kết án—Xử phạt. 

Condemn (v) someone behind their back: 
Chê ai sau lưng. 

Condemnafion (n): Sự định tội. 
Condemmafion of  unconfessioned sỉn: 
Yadbhuyasikiya-vinnaya (skÙ—Đa Mích Tội 
Tướng—Make a statement and ask thrice for 
Judgment—Quanh co thoái thác và Tăng chúng sẽ 
hỏi đi hỏi lại ba lần trước khi quyết định hình 


phạt—See Seven rules given In the Vinaya for 

settling dispuftes among monks and nuns. 

Condiftion (n): 

l) Pratyaya (skU—Duyên—Duyên là những 
hoàn cảnh bên ngoài. Nếu đạo lực yếu thì 
chúng ta có thể bị hoàn cảnh bên ngoài lôi 
cuốn; tuy nhiên nếu đạo lực cao thì không có 
thứ gì có thể lôi cuốn mình được, như lời của 
Lục Tổ Huệ Năng: “không phải phướn động, 
cũng không phải gió động, mà chính tâm 
mình động.” Như vâng giữ đúng theo lời tổ 
dạy, thì không có duyên nào có thể làm phân 
bón cho kiếp luân hồi được—Conditions are 
external circumstances. 
POWer Is weak, we can be attracted by 
external Ð condiions however, IÝ our 
culivaton pOoWwer 1s strong, 

can attract 


lf our cultivation 


no external 
environments The sixth 
patriarch told the monks in Kuang Chou that: 
“It is not the wind moving, and it 1s not the 
flag moving, 1t is our mind moving.” So 1Ÿ we 
follow the teachings of the sixth patriarch, no 
external environments can be fertilizers to 
our cycle of births and deaths. **See Four 
Serlous matfers In any cultivatorˆs life. 

2) Pratyayasvabhava (skÐ——Causaton—Duyên 
Tự Tánh—Điều kiện hay duyên—See Seven 
types of self-nature. 

Condition (v): Tạo điều kiện. 

Condition of advance to a hipher stagce: 

Tăng Thượng Duyên—The cause, or organ of 

advance to a hipher stage, e.ø. the eye 1s able to 

produce sight—Các khởi tha pháp mang lại cho 
sức mạnh lớn, thí dụ như nhãn căn có thể nãy 
sanh ra nhãn thức. 

Conditfion becoming an object of cogniftion: 

Alambana-hetu (skt)—— Sở Duyên Duyên hay điều 

kiện trở thành một đối tượng của nhận thức—See 

Four Causations. 

Conditions for being upside down: Tình trạng 

điên đảo—There are two conditions for being 

upside down. **See Two conditons for being 
upside down. 

Condition of the Buddha”?s self-expression 


uS. 


as wisdom: Sắc Tướng Độ—See Five realms of 
a Buddha. 


809 


Condifions and Comparative Merits and 
Virtues of Giving: According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter 10, the Buddha taught 
on conditions comparative Merits and Virtues of 
Giving as follows—Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, 
Phẩm thứ 10, Đức Phật dạy về nhơn duyên công 
đức của sự bố thí như sau: 


Ù 


“In Jambudvipa, the kings of countries, noble 
men, great minister, gpreat elder, øreat 
Kshatriyas, great Brahmans and others may 
encounter the most inferior and poor people, 
or those with various handicaps such as being 
hunchbacked, crippled, dumb, mute, deaf, 
retarded or eyeless (blind). When those kings 
and other king and other wish to give, they 
may be able to replete with øreat compassion, 
a humble heart and a smile. They may 
everywhere give personally with their own 
hands or arrange for other to do so, using 
genfle words and sympathetic speech. Such 
kimmgs and others will obtain blessings and 
benefits comparable to the meriforlous virfue 
of giving to as many Budhas as there are 
ØraIns oŸ sand in one hundred Ganges RIvers. 
Why 1s this? Because of having shown a great 
COmpassionate the 
1mpoverished, and handicapped 
individuals, the kings and others will receIve 
such a reward. For one hundred thousand 
lives, they will always have an abundance of 
the seven øems, not to mention clothing, food, 
and the necessitIes of life.”—— “Trong cõi Nam 
Diêm Phù Để có các vị Quốc Vương, hàng 
Tể Phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, 
hàng đại Sát Đế Lợi, hàng đại Bà La Môn, 
vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, 
nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc 
ngây mù quáng, gặp những hạng người thân 
thể không được vẹn toàn như thế. Lúc các vị 
Quốc Vương đó, vân vân muốn bố thí, nếu có 
thể đủ từ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự 
hạ mình, tự tay mình đem của ra bế thí cho 
tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem 
cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi. Các 
vị Quốc Vương, Đại Thần đó, vân vân đặng 
phước lợi bằng phước lợi công đức cúng 
dường cho trăm hằng hà sa chư Phật vậy. Tại 
làm sao? Chính bởi vị Quốc Vương đó vân 


heart toward mOosf 


Inferlor 


2) 


3) 


vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực 
nghèo cùng và với những người tàn tật kia, 
cho nên phước lành được hưởng quả báo như 
thế nầy, trong trăm ngàn đời thường được đầy 
đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để 
thọ dùng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. 

If in the future, the kings, Brahmans and the 
others encounter Buddha stupas, monasferIes, 
or Images of Buddhas, Bodhisattvas, 
Sravakas, or Pratyeka-Buddhas and 
personally make offerings or give gIfts, the 
kings and other will obtain three aeons as 
Lord Sharka and will enjoy supremely 
wonderful bliss. If they are able to transfer 
the blessing and benefits of that giving and 
dedicate 1t to the Dharma Realm, those great 
kings and others will be great Brahma 
Heaven Kings for ten aeons: Trong đời sau, 
như có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La 
Môn vân vân, gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc 
hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, 
Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự 
sửa sang, cúng dường bố thí. Vị Quốc Vương 
đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời Đế Thích 
hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem 
phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả 
chúng sanh trong pháp giới, thời vị Quốc 
Vương đó, trong mười kiếp thường được làm 
vị trời Đại Phạm Thiên Vương. 

In the future, the kings, Brahmans, and others 
may encounfter ruined, decayed, broken and 
tumbledown, stupas, temples, or Iimages of 
previous Buddhas, and be capable of 
resolving to restore them. They may then do 
so themselves or encourage others, as many 
as a hundred thousand people, to make 
offerings and thereby esftablish affinities. 
Those kings and the others will become 
Wheel-Turnng Kings throughout a hundred 
thousand continuous lives and those others 
who make offerings with them, will be kings 
od small countriles for a gundred thousand 
contnuous lives. If, before the sfupa or 
monastery, they are in addition, able to 
resolve to transfer and dedicate the merif, 
sụch kings and the other people will without 
exception, accomplish the Buddha Path, and 
their reward for this wIll be limitless and 


4) 


5) 


810 


unbounded: Trong đời sau, nếu có vị Quốc 
Vương cho đến hàng Bà La Môn, vân vân 
gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc 
là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, 
liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị Quốc Vương 
đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc 
khuyên hóa người khác cho đến khuyến hóa 
trăm ngàn người khác cùng chung bố thí cúng 
dường để kết duyên lành. Vị Quốc Vương đó, 
trong trăm ngàn đời thường làm vua Chuyển 
Luân, còn những người khác chung cùng làm 
việc bố thí đó, trong trăm ngàn đời thường 
làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp 
có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố 
thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh 
giác, được như vậy thời vị Quốc Vương đó 
cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật 
cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. 
In the future the kings, Bahmans and others 
are filled with great compassion for the 
direction of a single thought upon seeing the 
old, the sick, or women in childbírth and 
provided them with medicinal herbs, food, 
drink and bedding so as to make them 
peaceful and comfortable, the blessings and 
benefis of quIte 
inconcervable. For one thousand aeons they 
wIll consfantly be lords of the Pure Dwelling 
Heaven; for two hundred aeons, they wIll be 
lords in the Desire Heaven, and they wil 
ultimately attain Buddhahood. They wil never 
fall Iinto the evil paths and for one hundred 
thousand lives, they will hear no sounds of 
suffering: Trong đời sau, như có vị Quốc 
Vương hay hàng Bà La Môn, gặp những 
người già yếu bệnh tật, và kẻ phụ nữ sanh đẻ, 
nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng 
từ lớn đem thuốc men, cơm nước, giường 
chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an 
vui. Phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến 
được, trong một trăm kiếp, thường làm vua 
trời Tịnh Cư, trong hai trăm kiếp thường làm 
vua sáu tầng trời cõi Dục, không bao giờ còn 
đọa vào ác đạo, cho đến trong trăm ngàn đời, 
lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo 
thành Phật đạo. 

lf in the future, the kings, Brahmans, and 
others can give In this way, they will receive 


such activitles are 


6) 


") 


8) 


limitless blesings. If they are in addition, able 
to dedicate that merit, be It great or small, 
they wIll ultimately attain Buddhahood. How 
much more easily will they be able to attain 
the rewards of becoming Sakra, Brahma, or 
Wheel-Turning King, Therefore, Earth Store, 
you should urge living beings everywhere to 
learn to perform such actlons: Trong đời sau 
như có vị Quốc Vương và Bà La Môn, có thể 
làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô 
lượng phước lành. Nếu có thể đem phước đức 
đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là 
nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống 
øì là những quả trời Phạm Vương, trời Đế 
Thích, vua Chuyển Luân. Nầy Địa Tạng Bồ 
Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh 
đều phải học theo như thế. 

In the future 1f there are good men or good 
women who plant within the Buddhadharma, 
a few good roots, equivalent to no more than 
a hatr or a grain of sand, a mote of dust, the 
blessings and benefits they wIll receive will 
be beyond compare: Trong đời sau, như có 
thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp 
mà gieo trồng chút ít cội phước lành chừng 
bằng cái lông, sợi tóc, hạt cát, mẩy bụi, 
phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ 
không thể ví dụ thế nào cho được. 

Good men and women in the future may 
encounter the Image of a Buddha, 
Bodhisattva, Pratyeka-buddha, or Wheel- 
Turning King, and may give gIfts or make 
offerings, wIll always be born among humans 
or øods and enjoy supremely wonderful bliss. 
If they can dedicate that merit to the Dharma 
Realm, their blessings and benefits will be 
beyond compare: Trong đời sau, như có kẻ 
thiện nam cùng thiện nữ nào gặp hình tượng 
Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi 
Phật, hình tượng vua Chuyển Luân mà bố thí 
cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, 
thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vui 
thù thắng vi diệu. 

Good men or women ¡n the future encounter 
a great Vehicle Sutra, and on hearing a single 
gatha or sentence of it, with dynamic and 
respectful resolve, praise, venerate and make 
offerings, those people will attain great, 


9) 


10) 


811 


limitless and unbounded rewards. If they can 
dedicate that merit to the Dharma Realm, 
ther blessinpgs will be beyond compare: 
Trong đời sau, như kẻ thiện nam người thiện 
nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa hoặc nghe 
thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm 
ân cần trân trọng cung kính ngợi khen, bố thí 
cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô 
lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi 
hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời 
phước lợi nầy không thể ví dụ thế nào cho 
được. 

If in the future good men or good women 
encounter new Buddha-stupas, temples, or 
sutras of the Great Vehicle, 
offerings to them, gaze at them In worshIp, 
and respecffully make praises with Joined 
palms; or If they encounter old temples, 
stupas, or those that have been destroyed or 
damaøged, and either repalr or rebuild them, 
sụch people wIll be kings of small countries 
throuphout thirty contnuous lives. The 
Danapati will always be Wheel-Turning 
Kings, who moreover, will use the good 
Dharma to teach and transform those minor 
kings of small countries: Trong đời sau, như 
có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa 
tháp và kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp 
mới thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ 
lạy ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu gặp 
kinh tháp cũ, hoặc hư rách thời sửa sang tu 
bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc 
khuyến người khác cùng đồng phát tâm. 
Những người cùng đồng phát tâm đây, trong 
ba mươi đời thường làm vua các nước nhỏ. 
Còn vị đàn việt chánh đó thường làm vua 
Chuyển Luân, lại dùng pháp lành mà giáo 
hóa vua các nước nhỏ. 

In the future, good men or good women may 
plant good roots In the Buddhadharma by 
makmg offerinss, reparing sfupas 
monasteries, rebinding sutras, or they may 
plant good roots only as small as one strand 
of haIr, one mofte of dust, a grain of sand, or a 
drop of water. Merely by transfering the 
merit from such deeds to the Dharma Realm, 
those people”s meritorilous virftles will be 
suụch that they will enjoy superlor and 


and make 


Or 


wonderful bliss for one hundred thousand 
lives. If they dedicate the merit only to theIr 
own family or relatives, or to their own 
personal benefit, as a result, they will enJoy 
the bliss for three lives. By giving up one, a 
ten thousandfold 
Therefore, Earth Store, such are the situations 
pertainng to the causes and conditions of 
giving.”: Trong đời sau như có người thiện 
nam thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã 
gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí 
cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc 
sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một 
sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, một giọt 
nước. Những sự lành như thế, không luận 
nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho 
khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của 
người đó trong trăm ngàn đời thường hưởng 
thọ sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi 
hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình 
được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả 
vui tong ba đời, cứ làm một phần sự lành, thời 
được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. 
Nầy Địa Tạng Bồ Tát! Những nhơn duyên 
công đức về sự bố thí như thế đó. 
Condifions of dhyana and samadhi: Cảnh 
thiển định —One of the ten stages or objects in 
meditaion—Một trong mười cảnh trong thiển 
quán. **See Ten statges or objJects in medifation. 
Condifions environing the mỉnd created by 
the six gunas: Trần Duyên—The circumstances 
environing the mind created by the six gunas. 
Conditioning environment and natural powers In 
which environment plays a main role—Cảnh của 
lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) là 
những sở duyên làm nhơ bẩn tâm tính; hay sự 
phối hợp giữa lục căn và lục trần, mà lục trần là 
yếu tố chính. 
Condition of an eunuch: Bất nam. **See Ten 
disturbers of the religious life. 
Conditon governing the 
evenfs: Samanantara-hetu (sk)—Đệ Vô Gián 
Duyên—Thứ Đệ Duyên hay điều kiện điều động 
sự diễn tiến của các sự kiện—See Four 
Causatlons. 
Condition of karmic action: Nghiệp Tướng— 
Action, or activity, the karmaic, condition of 


reward is obfained. 


succession of 


812 


karmaic action. The first of the three subtle marks 
of the Awakening of Faith, when mental actIvity 
1S sfirred to action by unenlightenment—Một 
trong tam tướng vi tế trong Khởi Tín Luận, dựa 
vào vô minh căn bản mà chân tâm bắt đầu hoạt 
động. ** See Three subtle marks. 

Condition of liberation: Giải Thoát Tướng— 
The mark or condition of liberation. Release from 
the idea of transmigration, one of the three forms 
or posiions—Tướng giải thoát, một trong tam 
tướng giải thoát —See Three forms. 

Condition of nirvana: Không tịch—The 
condition beyond disturbance—Immaterial. 
Condidions relafng to passions and 
delusions: Lậu hoặc —There are two conditions 
relating to passions and delusions—Có hai thứ lậu 
hoặc. **See Two conditions relating to passions 
and delusions. 

Conditions in which sentient beinøs enjoy to 
dwell: Cõi chúng sanh hưởng thụ hỷ lạc —There 
are nine realities, states or conditions in which 
sentlent beings enJoy to dwell—Có chín cối chúng 
sanh hưởng thụ hỷ lạc. **See Nine realities. 
Condition of Tathagata: State of Tathagata— 
Như Lai địa. **See Tathagata. 

Condition in which things are manifested as 
if iuminated by a light: Vyanjana-hetu (skt—— 
Hiển Liễu Nhân hay điều kiện trong đó các sự vật 
được biểu hiện như là được ánh sáng chiếu rọi. 
Đây là một trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu 
vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của 
nhân và duyên—This Is one of the six causes of 
all thngøgs. Every phenomenon 
depends upon the union of the primary cause and 
conditional or environmental cause. **See Six 
chief causes In the Theory of Causal Relation. 
Conditions of tỉme and place of rebirth: Thời 
Xứ Chi Duyên—The conditions or causes of time 
and place into which one is born—Điễu kiện thời 
gian và nơi chốn mà một người phải tái sanh vào 
(theo Vãng sanh Yếu Tập, bất kể trai gái, già trẻ, 
sang hèn, việc đi đứng nằm ngồi bất luận thời xứ, 
việc tu tập quả là khó khăn; tuy nhiên, việc cầu 
nguyện vãng sanh chẳng gì bằng niệm Phật). 
Condition of visibility: Kiến Tướng—The state 
or condition of visibility, which according to the 
Awakening of Faith, arises from motion—Theo 





conditioned 


Khởi Tín Luận, kiến tướng do cái nghiệp tướng 
thứ nhất mà chuyển hóa thành các tướng có thể 
thấy được. 

Conditional cause: Duyên nhân—The condition 
of perception arising from the fÍive senses. 
Immediate, conditional or environmenfal causes, 
in contrast with the more remote—Ý thức trong 
tâm phân biệt các pháp khởi lên từ năm thức. 
Conditionalism (n): Điều kiện chủ nghĩa. 
Condifionality of all physical and psychical 


phenomena: Paticcasamupàda (p)— 
Pratiyasamuppada (skÐ— Duyên sinh—Duyên 
khở—Original dependence—See Theory of 
causation. 


Conditionally ordinary alms: Thế gian đàn— 
Cách bố thí của phàm phu còn mong phước báo 
hữu lậu —See Two kinds of dana or charity (A). 
Conditioned: Samkra (skt——Compounded— 
Formed—Cấu tạo (hữu vi Hữu lậu The 
condition ¡in whiích they can prevail. The 
conditioned dharma which produces afflictions 
(passlons and delusions). Conditioned merifs and 
virtues lead to rebirth within samsara, whereas 
unconditioned (vô lậu) merits and virtues are the 
causes of liberation from Birth and Death—Pháp 
có phiển não hoặc làm tăng trưởng phiển não. 
Phước đức hữu lậu đưa đến luân hồi sanh tử, trong 
khi công đức vô lậu đưa đến giải thoát khỏi tử 
sanh—See Asrava, and Two conditions relafing to 
passlons and delusions. 

Conditioned arising: Pratiya-samutpada (skt—— 
Thuyết Duyên Khởi—Independent 
Originating co-dependently. 
Conditioned Bhutatathata: Chân Như Tùy 
Duyên—The conditioned Bhutatathata or relative 
condtion—-The Bhutatathata ¡nfiuenced by 
environment, or pure and ¡impure conditions, 
produces all things—Tùy duyên chân như là tùy 
theo nhiễm duyên vô minh mà sinh ra vọng pháp, 
hay chân như ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, tịnh hay 
bất tịnh, mà sanh ra vạn pháp. 

Conditioned  condition:  Adhipati-pratyaya 
(sk)— Duyên Duyên—Sở Duyên Duyên—The 
reasonng mind, or the mind reasoning— 
Intelligence with object—The 
relationship being like that of form or colour to the 
eyc. The ¡influence of one factor In causing 


ArISInØ—— 


In confact 1fS 


813 


others—Cái duyên của sở duyên hay tâm thức đối 
với cảnh giới như mắt đối với sắc (tâm thức gọi 
là năng duyên, cảnh giới gọi là sở duyên). 
Conditioned đharmas: Sankhata đhamma (p)— 
Pháp hữu vi—Pháp Hữu Lậu —Dharmas-with- 
oufflows—Outflows—Leaking—Anything which 
serves fo divert beings away from inherent 
Budha-nature. Outflows are so called because 
they are turning of energy and affention outward 
rather than inward—Pháp còn nằm trong phạm trù 
điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực chúng ta 
hướng ngoại cầu hình tướng thay vì hướng nội cầu 
lấy tâm Phật. 

l1) Various phenomena in the world, made up of 
elements with outflows. That 1s to say these 
phenomena are worldly and Iimpure, ¡ndeed, 
leaking (hữu lậu), because they are tainted by 
the three poisons of greed, anger and 
Ignorance. Condiioned merits and virtues 
lead to rebirth with samsara—Pháp hữu vi bất 
tịnh vì chúng bị ô nhiễm bởi tam độc tham 
sân si. Công đức và phước đức hữu vi sẽ đưa 
đến sự luân hồi trong vòng sanh tử. 

a) Active: Hữu tác—Creative—Productive— 
Functioning—Causative—Phenomenal——The 
processes resulting from the laws of karma—— 
Tạo tác hay tiến trình của nghiệp lực (phàm 
các sự vật do nhân duyên sinh ra đều là hữu 
vi cả). 

b) Outflows: Leaking—Anything which serves 
to divert beings away from inherent Budha- 
nature. Outflows are so called because they 
are turning of energøy and attention outward 
rather than inward—Pháp còn nằm trong 
phạm trù điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực 
chúng ta hướng ngoại cầu hình thay vì hướng 
nội cầu lấy tâm Phật. 

c€) (Opposie of passive, Inerf, Inacfive, non- 
causative, laisser-faire: Đối lại với “vô vi” 
vốn tự nhiên như thế chứ không do nhơn 
duyên sinh ra. 

2) According to the Diamond Sutra, Buddhists 
should view the conditioned world as follows: 
“JIt 1s like a star, a bubble, a dewdrop, a fading 
lamp, a fantasy, a drifting cloud, a dream, and 
a flash of lightninng.”——Theo Kinh Kim Cang, 
Phật tử nên quán sát thế giới hữu vi như thế 
này: “Nó như sao mai, bọt nước, giọt sương, 


như ngọn đèn tàn dần, như ảo ảnh, như mây 
trôi, giấc mộng, tia chớp.” 
Conditdioned dharma which produces 
afflictions: Hữu lậu The condition ¡in which 
they can prevail—The conditioned dharma which 
produces afflictions (passions and delusions)— 
Pháp có phiền não hoặc làm tăng trưởng phiền 
não—See TWwo conditions relating to passions and 
delusions. 
Conditioned essence: Ever-changing essence or 


substance—Tùy duyên chân như—See Two 
Truths (A). 


Conditoned immutable: Bất Biến Tùy 
Duyên Tùy duyên không biến—The 


conditioned Iimmutable, immutable as a whole, but 
not In Ifs parfs, 1fs phenomenal activity—Tuy xúc 
sở duyên mà hiện vạn hữu nhưng bản thể vẫn bất 
biến. 

Condifioned sfates are impermanent and 
passing away: hành pháp vô thường, là pháp 
diệt mất —This is one of the four great voices of 
the Buddha, “You should know that the myriad 
paIns of all conditioned sfates are as searing as 
balls hot Iron. Conditioned sfates are Impermanent 
and pass away. Nrvana 1s tranquil, unfabricated 
well-being, beyond all burning, extinguishing all 
inflaming afflictions.” Having heard this, sentient 
beings dilipently practilce good principles, and In 
the vehicle of listeners to Buddha”s volce attain 
the tolerance of conformity to the message—Đây 
là một trong bốn âm thanh quảng đại của Đức 
Như Lai, “Đại chúng nên biết tất cả hành pháp 
tràn đầy những khổ như hòn sắt nóng, hành pháp 
vô thường, là pháp diệt mất. Niết Bàn tịch tịnh vô 
vi an lạc lìa xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não.” 
Chúng sanh nghe xong siêng tu pháp lành, nơi 
Thanh Văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn— 
See Four great volces from the power of the 
virtuous qualities of Buddha. 

Conditioned states are miserable: Hành pháp 
khổ—This is one of the four great voices of the 
Buddha, “You all should know that all conditioned 
sfates are miserable. There 1s the misery of hells, 
the misery of animality, the misery of hungry 
ghosthood, the misery of lack of virtue, the misery 
of clinging to self and possessions, the misery of 
evildoing. If you want to be born human or divine, 


814 


you should plant roots of goodness. Born In the 

human world or in a heaven, you wIill leave all 

situatons 1n which enlightenment 1s difficult.” 

Sentlent beings, having heard this, gIve up error 

and perversify, practice gøood actions, leave all 

difficulies behind, and are born in the human 
world or in heaven—Đây là một trong bốn loại 
âm thanh quảng đại của Đức Như Lai, “Đại chúng 
nên biết tất cả hành pháp đều là khổ. Những là 
địa ngục khổ, súc sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không 
phước đức là khổ, chấp ngã và ngã sở là khổ 
(chấp cái tôi và cái của tôi), tạo những ác hạnh là 
khổ. Muốn sanh lên cõi trời hay nhơn gian phải 
gieo căn lành, sanh trong nhơn thiên rời khỏi các 
chỗ nạn.” Chúng sanh nghe xong bỏ ha điên đảo 
tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà 
sanh lên cõi nhơn thiên—See Four great volces 
from the power of the virtuous qualiles of 

Buddha. 

Conditioned substance: Ever-changing essence 

or substance—Tùy duyên chân như—See Two 

Truths (A). 

Condifoned  thỉings: 

Conditioned dharmas. 

Conditioning power: Năng Duyên—The 

condiionng power in with the 

conditioned, e.ø. the power of seeing and hearing 
1n contrast with that which 1s seen and heard— 

Năng duyên đối lại với sở duyên, như tâm thức 

của nhãn nhĩ là năng duyên vì chúng phải nương 

vào ngoại cảnh sắc thanh (sở duyên). 

Conditioned world: Thế giới hữu vi. 

Conduct: Carya (skt). 

l) Conduct according to Buddha-truth; great 
virtue; righteous, chaste—Đạo hạnh. 

2) Behavior—Behaviour—Hành vi—Hạnh 
kiểm—There are two classes of conduct—Có 
hai loại hành—See Two classes of conduct. 

Conduct according to Buddha-truth: Đạo 

hạnh—The discipline of religIon——Virtuous. 

Conduct€ arises from one?s  compliant 

nafure: Thuận tánh hạnh —Bodhisattva”s 

compliant nature—Bồổ Tát thuận tánh tu hành— 

See Four kinds 

Bodhisattva. 

Conduct arises from one”s nafive øoodness: 

Tự tánh hạnh—Bồ Tát vốn dĩ hiển lành, hiếu kính 


Pháp hữu vi—See 


conftrast 





of conduct natural to a 


cha mẹ, kính tín sa môn đủ mười điều thiện—See 
Four kinds of conduct natural to a Bodhisattva. 
Conduct arises from one?s transforming 
nature: Chuyển tánh hạnh —Bodhisattva's 
transforming nature (powers of conversion or 
salvation)—Nhờ công hạnh tu hành mà chuyển 
phàm thành Thánh—See Four kinds of conduct 
natural to a Bodhisattva. 

Conduct arises from one?s vows: Nguyện tánh 
hạnh —His vow-nature ¡s in accordance with the 
six paramitas—Bồ Tát thuận theo sáu Ba La Mật 
mà tu hành —See Four kinds of conduct natural to 
a Bodhisattva. 

Conduct of benefitting: Nhiêu ích hạnh—One 
of the ten lines of actions of a Bodhisattva—Một 
trong mười hạnh của chư Bổ Tát—See Ten 
necessary practices of a Bodhisattva. 

Conduct that causes karma: Tác Nghiệp— 
See Nine kinds of karma (A). 

Conduct that does not cause karma: Vô Tác 
Nghiệp—See Nine kinds of karma (A). 

Conduct of endlessness: Vô tận hạnh —One of 
the ten lines of actions of a Bodhisattva—Một 
trong mười hạnh của chư Bổ Tát—See Ten 
necessary practices of a Bodhisattva. 

Conduct of  freedom from deluded 
confusion: Ly sĩ loạn hạnh —One of the ten lines 
of actions of a Bodhisattva—Một trong mười hạnh 
của chư Bồ Tát —See Ten necessary practices of 
a Bodhisattva. 

Conduct of happiness: Hoan hỷ hạnh—One of 
the ten lines of actions of a Bodhisattva—Một 
trong mười hạnh của chư Bổ Tát—See Ten 
necessary practices of a Bodhisattva. 

Conduct natural to a bodhisattva: There are 
four kinds of conduct natural to a bodhisattva—Có 
bốn tánh hạnh của một vị Bồ tát—See Four kinds 
Of conduct natural to a bodhisattva. 

Conduct that is neutral: Phi Tác Phi Vô Tác— 
See Nine kinds of karma (A). 

Conduct of non-attachment: Vô trước hạnh— 
One of the ten lines of actions of a Bodhisattva—— 
Một trong mười hạnh của chư Bồ Tát—See Ten 
necessary practices of a Bodhisattva. 

Conduct of non-opposifion: Vô sân hận 
hạnh—One of the ten lines of actions of a 


815 


Bodhisattva—Một trong mười hạnh của chư Bồ 
Tát See N€C€SSAaTV  practices 
Bodhisattva. 

Conduct oneself: Cư xử. 

Conduct profitable to others: Artha-carya 
(skÒ—Beneficial action—Useful conduct, or 
usefl deeds—Beneficlal action—Beneficial 
conduct which helps others love and receive the 
truth—Lợi Hành Nhiếp hay khởi thiện hành về 
thân khẩu ý để làm lợi cho người khác để họ 
nhiếp thụ chân lý—See Four elements of 
popularity. 

Conduct resulfs in blessing: Phúc hạnh. 
Conduct of true actuality: Chân thật hạnh— 
Conduct of manifesting in all things the pure, final 
and true reality, one of the ten lines of actlons of a 
Bodhisattva—Hạnh thể hiện trong tất cả mọi sự 
vật tính thanh tịnh và chân thật, một trong mười 
hạnh của chư Bồ Tát—See Ten necessary 
practices of a Bodhisattva. 

Conduct of veneration: Tôn trọng hạnh —One 
of the ten lines of actions of a Bodhisattva—Một 
trong mười hạnh của chư Bổ Tát—See Ten 
necessary practices ofa Bodhisattva. 

Conduct of wholesome dharma: Thiện Pháp 
hạnh—One of the ten lines of actions of a 
Bodhisattva—Một trong mười hạnh của chư Bồ 
Tát—See nñ€C€SSATVy  practices 
Bodhisattva. 

Conduct of wholesome manifestafion: Thiện 
hiện hạnh —One of the ten lines of actions of a 
Bodhisattva—Một trong mười hạnh của chư Bồ 
Tát—See N€C€SSAaTV  practices 
Bodhisattva. 

Conducfive to: Đưa tới. 

Conduct supportive recitation: Tụng kinh hộ 
niệm. 

Confer (v): Ban cấp cho. 

Confer blessings to someone: Ban phúc cho 
ai—Theo giáo lý Phật giáo, tội phúc do tự mình 
chứ không ai có quyển tối hậu, ban phúc hay 
giáng họa cho a—According to Buddhist theories, 
blessing or not blessing depends on oneself, no 
one has the ultimate right to confer blessinøs or to 
cause calimities to anyone else. 

Conferenee (n): Hội nghị. 


Ten of a 


Ten of a 


Ten of a 


Confess (v): Phát lỗ (sám hối). 
Confess a crime: Nhận tộ—To admit one”s 
gullt or sin. 
Confess one”s breach of the rules before the 
Buddha and seek remission: Tác pháp sám— 
See Three modes of repentance. 
Confes one?s negafive acfions to all 
Buddhas: Phát lồ sám hối trước chư Phật về 
những hành động bất thiện của mình. 
Confess oneˆ?s sinful thoughts and negatfive 
acfions before the Buddha statue and seek 
remission: Phát lồ sám hối trước tượng Phật về 
những suy nghĩ tội lỗi và hành động bất thiện của 
mình và cầu được tha thứ—See Repentance and 
Three modes of repentance. 
Confess of pasf sins and forbidding them 
for the future: Sám Hối—Phát lồ sám hối tội lỗi 
đã qua để ngăn ngừa tái phạm —See Five stages 
1n a penitential service (). 
Confess sin or wrong-doïng: Thuyết tội (nói ra 
những tội lỗi mình đã phạm trước chúng Tăng để 
phát lỗ sám hối) —See Repentance and Three 
modes of repentance. 
Confessant (n): Người thú tội hay xưng tội—See 
Repentance and Three modes of repenfance. 
Confession (n): Khamapana (p)—Sự thú tội hay 
xưng tộ—See Repentance and Three modes of 
repentance. 
Confession and forgiveness: Sám trừ —See 
Repentance and Three modes of repenfance. 
Confession and reform: Ksama or Ksamayati 
(skÐ—Confession and reform—Repentance—See 
Repentance and Three modes of repenfance. 
Confessional (a): thú tội—See 
Repentance and Three modes of repentance. 
Confidence (n): 
I1) Belief: Lòng xác tín— Sự tin tưởng. 
2) Prasrabdhi (skÐ: Khinh an—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Confide: To have faith and confidence in—To 
trust—Tín nhiệm. 
Confidence: Prasrabdhi (skt—Khinh an—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Confidence and assurance: Người giữ giới, khi 
vào hội chúng nào, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa 


Thuộc về 


S16 


Môn hay cư sĩ, vị ấy vào một cách đường hoàng, 
không dao động. Ð ây là một trong năm điều lợi 
ích cho người giữ đủ giới—Whatever assembly he 
approaches, whether of Khattiyas, Brahmins, 
Ascetics, or Householders, 
confidence and assurance. This is one of the five 
advantages to one of good moralify and of success 
1n morality—See Five advanfages to one of good 
moralIty. 

Confident (a): Tin tưởng. 

Confine (v): 
detain. 
Confine to bed by sickness: Ngọa Bịnh—To 
fall ill_—Forced to stay in bed due to 1llness. 
Confirm (v): Xác nhận. 

Confirm the doctrine: Thuận đạo. 
Confirmafion (n): Sự khẳng định—Sự xác 
chứng hay xác định—Sự kiên định—ln Zen, 
confirmation means an affirmation of Realization 
by However, experlentially 
speaking, Realizaton 1s 1tself Confirmatlon— 
Trong nhà Thiển, xác chứng là sự khẳng định 
chứng ngộ của một đệ tử từ vị thầy. Tuy nhiên, 
nói theo kinh nghiệm thì chứng ngộ tự nó xác 
chứng chứ không cần đến ai. 

Confirmatory reply to a question: Nhất 
Hướng Ký—Câu trả lời khẳng định. 
Confirmatory sign of rebirth: Xác nhận vãng 
sanh Tịnh độ—Proofs of rebirth in Pure Land. 
Confiscate something: Tịch thu cái gì. 
Conflagration catastrophe: The calamity of 
Ta One of the three major 
catastrophe, the conflagraton catastrophe, for 
world destruction—Một trong ba tai nạn lớn, hỏa 
tai thường xảy ra trong thời kỳ hoại diệt của một 
thế giớ—See Three calamities or three final 
catastrophes. 
Conflict (n): 
thuẫn. 
Conform (v) oneself to: Thích nghi với. 
Conform (v) oneself to a custom: Thích nghi 
với một tục lệ. 

Conformatfive acceptance: Thuận nhẫn—See 
Thập Nhẫn. 


he does so with 


Giam hãm—To 1Imprison—To 


One`s  masfer. 


fire—Hỏa 


Đánh nhau—Xung đột—Mâu 


Conformed with truth: Yathàbhutam (p)— 
Yathàbhùta (skQ Chánh thật—-Như thật— 
Real—Evident—ln truth. 

Conformity (n): Sự phù hợp—Sự thích hợp. 
Confront (v) with someone: Đối đầu—To face. 
Confrontation (n): Sự đương đầu—Chạm trán— 
Đối kháng. 

Confucian: 

1) (a): Thuộc về Khổng giáo. 

2) (n): Người theo đạo Khổng. 

Confucianism (n): Đạo Khổng—Đạo Nho— 
The system of moralty growing out of the 
teachings of the Chinese philosopher Confucius, 
which stressed on filiality, respect for the elderly, 
loyality, propriety, faith, Justice, decency and 
shame. Confucius (557-479) was born In the state 
of Lu. He lived in the time when the moral and 
cultural tradition of Chou were 1n rapid decline. In 
attempting to uphold the Chou culture, he taught 
poetry, history, ceremonies and music to about 
3,000 diciples. He was the first Chinese Great 
Educator that Chinese people still give him the 
tile “Master of Ten Thousand Years.” However, 
Confucianism and Buddhism are totally different. 
Confucianism emphasizes on the Ideas of family 
sOclety. Confuclanism emphasizes 
teaching children to grow up, fo øet married, to 
bear children and grandchildren, to continue the 
family line, to be a productive member In SOcIety. 
In contrast, Buddhism ¡1s founded on the essence 
of “abandoning worldly ways,` to leave home, to 


and on 


detach from family, parents, wife, husband, 
chidren, relatives, friends, etc. Therefore, 
Confucian scholars considered Buddhism as 


wicked and false teachings. That was why when 
Buddhism was first introduced ¡into China, it Was 
Hệ 
thống luân lý đạo đức thoát thai từ giáo lý của 
Đức Khổng Phu Tử, nhấn mạnh về lòng hiếu, để, 
trung, lễ, tín, công bằng, liêm sĩ. Khổng Tử sanh 
vào khoảng năm 557-479 trước Tây lịch, người 
nước Lỗ. Ông sống vào thời luân lý và văn hóa 
của Nhà Châu đang suy vi, nên đã cố gắng tìm 
cách chấn hưng; ông dạy 3.000 đệ tử về thi, sử, lễ 
và nhạc. Ông là nhà giáo dục vĩ đại của Trung 
quốc và được người hiện đời gọi ông là “Vạn Thế 
Sư Biểu.” Tuy nhiên, đạo Khổng và đạo Phật 


sữongly opposed by Confuclan scholars 





817 


hoàn toàn khác biệt nhau. Đạo Khổng chỉ nặng về 
gia đình và xã hội, con cái lớn lên lập gia đình, 
lấy vợ gả chồng, rồi sanh con đẻ cháu nối dõi 
tông đường, thờ vua giúp nước, vân vân. Ngược 
lại, đạo Phật thì chủ trương việc xuất gia, rời bỏ 
gia đình cha mẹ, vợ con, và lục thân quyến thuộc 
mà đi tu. Cho nên lúc khởi đầu các học giả Khổng 
học, khi chưa hiểu thấu suốt về đạo Phật, cho 
rằng đạo Phật là tà giáo ngoại đạo, bỏ cha mẹ, vợ 
con, phá hoại nền tẳng gia đình và xã hội, bất 
trung bất hiếu. Vì thế mà khi đạo Phật mới được 
đưa vào Trung Quốc đã bị các học giả Khổng 
giáo quyết liệt chống đối. 

Confucianist scholar: Học giả Khổng giáo. 
Confucius: Một nhà triết học Trung Hoa thời cổ 
(khoảng gần 3000 năm về trước), người đã dạy 
dân về kính hiếu với cha mẹ và trung thành với 
Chinese Philosopher 
(approximately 3000 years ago) who taupht 
people to practice love and respect toward theIr 
parenfs and to be loyal to King. 

Confucius and Mencius: Khổng Mạnh. 
Confused: 

1) Dull: Hôn muội. 

2)_ Mixed up: Lẫn lộn. 

Confused death: Chết trong mê loạn—Người ác 
phá giới, chết một cách mê loạn khi mệnh chung. 
Đây là một trong năm điều nguy hiểm cho người 
ác phá giới —At the end of his life, he dies 
confused. This ¡is one of the five dangers to the 
Iimmoral through lapsing from morality (bad 
morality or failure in morality)—See Five dangers 
to the Iimmoral through lapsing from morality. 
Confused goodness: Loạn Thiện —To disturb 
the good—The confused goodness of those who 
worship, etc., with divided mind—Chúng sanh 
trong cõi dục giới đem tâm tán loạn làm thiện căn 
lễ Phật, tụng kinh. 

Confused knowledge: Dull knowledge—Hôn 
thức. 

Confused mind: Disorderly mind—Pertubed 
mind—Loạn tâm (tâm niệm tán loạn, không trụ 
một nơi). 

Confused thoughts: Tán Loạn—Scattered 
mind—See S1x sins that smother the six paramitas 
or the pure mind. 


vua chúa —An ancient 


Confused vision: Deceptive vision—lllusive 
vision—Huyễn. 

Confusion (n): Rắc rối. 

Confusion of thoughf: Tư duy tán loạn—See 
Five senses of mental distraction. 

Confusion through multiplicity of duties: 
Trần sa—Rối loạn vì trách vụ tư bề. 

Confute: Biện luận. 

Congee: Cháo—There are eight kinds of congee, 
or øruel served by the cifizens to the Buddha and 
his disciples when In retreat in the bamboo ørove 
of Kasi—Có tám loại cháo mà người ta có thể 
cúng dường cho Phật và giáo đoàn khi các ngài 
đang an cư kiết hạ trong tịnh xá Trúc Lâm—See 
Eight kinds of congee. 

Congenial (a): Có cùng tính chất. 

Congenial atmosphere: Không khí thân mật. 
Congenital (a): Prakrtja (skQ)—Thuộc về thiên 
phú —Bẩm sinh——Inborn——Innate. 

Congesion is  always followed by 
decongesfion: Hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai 
(Tắc cực tất thông). 

Congratulate (v): Ca tụng — To praise—To 
compliment—To commend. 

Congratulate oneself: Tự khen (mừng). 
Congregate (v): Nhóm họp. 

Congregatfion (n): An assembly for instruction— 
Giáo hội. 

Congregation authority: Giáo quyền—Quyền 
uy của giáo hội. 

Congregation of the faithful: Đoàn thể Phật tử 
thuần thành. 

Conjecture (n): Sự phỏng đoán. 





Conjurer: IIlusionis—Ảo sư. 

Conjuring tricks: Methods of Bodhisattva”s 
transformation—Áo pháp. 

Connaturality (n): Sự đồng bản tánh. 
Connected with someone: Giao tiếp với ai. 
Conneccfion of cause and effect: The law of 
karma——Nhân quả báo ứng (nghiệp lực). 
Connexion (n) Sự nối kết. 

Connofation (n): Sự hàm súc, sự rộng nghĩa. 
Conquer (v): Chế ngự —To conquer others is not 
difficult. To conquer oneself is more difficult: Chế 


S18 


ngự người khác xem ra còn dễ hơn chế ngự lấy 
chính mình. 

Conquered: Bị chế ngự. 

Conquering army: Prasenajit (skt)—Thắng 
Quân —Congqueror of an army; king of Kosala and 
patron of sakyamuni—Vua Ba Tư Nặc của xứ 
Kosala, người hộ trì Phật pháp đắc lực trong thời 
Đức Phật còn tại thế. **See Prasenajit. 
Congquering of demons: Hàng phục ma quân— 
According to Suftra, 
Chapter 38, there are ten purposes of conquering 
of demons—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
có mười mục đích thị hiện hàng ma của chư Đại 
Bồ Tát—See Ten purposes of condquering of 
demons. 


the Flower Adornment 


Conquering tolerance: Self-control tolerance, 
one of the five kinds of Paramita Tolerance or 
fñive stages of Bodhisattva-ksanti, patlence or 
endurance—Phục nhẫn hay điều phục nhẫn, một 
trong năm loại nhẫn nhục Ba La Mật —See Five 
kinds of paramita tolerance. 

Conqueror (n): Jina (skt & p)—Người chế ngự— 
Buddhas are conquerors or victors because they 
have conquered their own passions and they have 
defeated the forces of fear, greed, hatred, 
confusion. They have conquered the armies of 
maras. This is one of the most common epithets of 
the Buddha, which Iindicates that he has trrumphed 
over the factors that bind ordinary beings to 
continued the cycle of bírth, death and rebirth, 
such as anger, desire, and obscuration, etc.—Chư 
Phật là những bậc chế ngự hay bậc chiến thắng vì 
các Ngài đã chế ngự những dục vọng của chính 
mình và đã đánh bại những thế lực của sợ hãi, 
tham, sân, và si. Các Ngài đã chế ngự đội ma 
quân Đây là một trong những danh hiệu thông 
dụng nhất của Đức Phật, chỉ rằng Đức Phật đã 
chiến thắng vẻ vang những yết tố trói buộc phàm 
nhân vào vòng sanh tử luân hổi như sân hận, tham 
dục, và si mê, vân vân. 

Conqueror ỉn the Battle: An epithet of the 
Buddha—Bậc Thắng giả, một danh hiệu của Đức 
Phật. 

Conqueror of discontent and delight: Nhiếp 
phục lạc và bất lạc—One becomes a conqueror of 
discontent and delight, and discontent does not 


conguer oneself; one abides overcoming 


điscontent whenever it arises—Lạc bất lạc được 
nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị Ấy, 
và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được 
khởi lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và 
khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục được vị ấy, 
và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi 
được khởi lên—See Ten merits of the cultivation 
of the mindfulness of the body. 

Conqueror of fear and dread: Nhiếp phục lo 
âu sợ hãi—One becomes a conqueror of fear and 
dread, and fear and dread do not conquer oneself; 
one abides overcoming fear and dread whenever 
they arise—Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, 
đói, khát, sự xúc chạm của ruổi, muỗi, gió, mặt 
trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó 
chấp nhận—See Ten merits of the cultivation of 
the mindfulness of the body. 

Congquesf (n): Chinh phục—Sự chiến thắng. 
Consanguine (a): Cùng chung huyết thống. 
Consanguineous (a): See Consanguine. 
Consanguineousnes  (n): Huyết 
Consanguimty. 

Consanguinity (n): See Consanguineous-ness. 
Conscience (n): Lương tâm— Lương tr—Ý 
thức—See Vijnana. 

1) Bad conscience: Lương tâm áy náy. 

2) Branded conscience: Tán tận lương tâm. 

3) Correct conscience: Lương tâm ngay thẳng. 

4) Doubtful conscience: Lương tâm hoài nghi. 

53) Erroneous conscience: Lương tâm sai lệch. 
Conscience of humanity: Lương tâm nhân loại. 
Conscieneeless (a): Vô lương tâm. 
Consciencelessness: Vô Tàm—See Ten kinds of 
afflictions. 

Conscienfious (a): Có lương tâm. 
Conscientization (n): Ý thức hóa. 

Conscious (a): Có ý thức. 

Conscious beings: Chúng sanh—Living 
beings—LIving creatures—Sentilent beings—See 
Saftva and Nine realitles. 

Conscious knowledge that the Buddhas of 
pAsf, present and future: Trí tùy giác tam thế 
chư Phật—See Ten kinds of conscious knowledge. 
Conscious knowledge of the inconceivability 


of all realms of sentient beings: Trí tùy giác 


tỘc—— 


819 


tất cả chúng sanh bất tư nghì —See Ten kinds of 
conscIous knowledge. 

Conscious knowledpge of the infñnite 
differentiations of all worlds: Trí tùy giác tất 
cả thế giới vô lượng sai biệ—See Ten kinds of 
conscIous knowledge. 

Conscious knowledge of the infñnite 
undertakings and vows: Trí tùy giác tất cả Như 
Lai vô lượng hạnh nguyện—See Ten kinds of 
conscious knowledge. 

Conscious knowledge of all things: Trí tùy 
giác tất cả pháp —See Ten kinds of conscious 
knowledge. 

Conscious knowledge of the ultimacy of all 
realms of space: Trí tùy giác tất cả hư không 
giới ráo—See Ten kinds 
knowledge. 

Conscious knowledge of the vastness of all 
spheres of reality: Trí tùy giác tất cả pháp giới 
rộng lớn—See Ten kinds of conscious knowledge. 
Conscious knowledge of all worlds enfering 
the pasft: Trí tùy giác tất cả thế giới nhập quá 
khứ thế—See Ten kinds of conscious knowledge. 
Conscious knowledge of all worlds enfering 
the future: Trí tùy giác tất cả thế giới nhập vị lai 
thế—See Ten kinds of conscious knowledge. 
Conscious knowledge of all worlds enfering 
the present: Trí tùy giác tất cả thế giới nhập 
thế—§ee Ten kinds 
knowledge. 

Conscious and tainfing environment to 
produce all phenomene: Vô minh nhiễm 
duyên. 

Consciousness (n) Vinnana (p)—Vijnana (skt)— 
Hồn— Thân Thức—Thức uẩn—Ý thức—Another 
name for “Consciousness.” Hinayana considered 
the six kinds of consciousness as “Vijnana.” 
Mahayana the eiph(t kinds of 
consclousnes as “Vijnana” Externalists 
considered “vijnana” as a soul—“Hồn Thần” là 
tên gọi khác của tâm thức. Tiểu Thừa lập ra sáu 
thức, Đại Thừa lập ra tám thức nầy đối với nhục 
thể gọi là “hồn thần,” mà ngoại đạo gọi là “linh 
hôn”—See Mind and Vijnana. 

(D Categories of conscIousness: 

1) Semi-consciouness: Nửa tỉnh nửa mê. 


rốt Of conseious 


hiện tại OŸ_ conscious 


considered 


2) The eight parljnana, or kinds of cognition, 
perception, or consciousness: Tám thức—See 
Eight consciousnesses. 

(H) See Two conscIousnesses. 

(HD Theo kinh Lăng Già, có ba loại thức— 
According to the Lankavatara Sutra, there are 
three states of mind or conscIousness—Three 
kimds of perception—See Three kinds of 
perception. 

(V)Catubbidha-citta (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại tâm 
vương—According to the Abhidharma, there 
are four classes of consciousness—See Four 
classes Of conscIousness. 

(V) According to the Abhidharma, there are five 
kinds of path consciousness—Theo A Tỳ Đạt 
Ma Luận, có năm loại đạo tâm—See FIve 
Agpregatlons, and Five kinds of path of 
COnSCIOuSness. 

(VDPancaviinana (skÐ—The five of 
COnSCIousness or five parijnanas, perceptions 
or cognifions; ordinarilly those arising from 
the five senses form, sound, smell, taste, 
touch—Năm thức hay tâm thức dựa vào mắt, 
tai, mũi, lưỡi và thân mà sinh và duyên vào 
năm cảnh sắc, thính, hương, vị, xúc—See 
FIve kinds of conscIousness. 

(VIDSIX conceptions (consciousnesses)—The 
perceptions and discernings of the six organs 
Of sense—See SIx ConscIousnesses. 

(VIIDÝ thức xãy ra khi giác quan tiếp xúc với đối 
tượng bên ngoài—Seven consciousness— 
Consciousness refers to the percepton or 
discernment which occurs when our sense 
organs make contact with theIr respective 
objects—See Seven conscIousnesses. 

qX)Eighfold Consciousness being 
according to Joy, equanimity, knowledge, and 
prompting—See Eightfold 
being classified according to Joy, equanimity, 
knowledge and prompting. 

(ŒX) Sự nhận thức hay nhận biết —There are nine 
kmds of  cogniion or consciousness 
(Vijnana)—Có chín loại ý thức—See Nine 
kinds of conscIousness. 

(XJAccording to the Abhidharma, there are 
twenty-four Sense-Sphere Beautiful 
Consciousnesses—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 


Senses 


classified 


COnSCIOusness 


820 


(Vi Diệu Pháp), có hai mươi bốn tâm đẹp— 
See Twenty-four 
minds. 

(XI) Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, Pháp Tướng Tông 
chủ trương mỗi thức có bốn phần với bản chất 
liên đới—According to Prof. Junjiro Takakusu 
in “The Essentials of Buddhist Philosophy,” 
the Dharmalaksana School believes that each 
of the conscilousness has four functional 


sense-sphere beautiful 


đivisions of interdependent nature—See Four 
functional divisions of consciousness. 
(XIIConsciousness or Mind. Ths 1s 
conscIousness 1fself. Though one, 1t naturally 
functions In five ways corresponding to the 
five sense-organs—Một pháp, đôi khi được 
chia thành năm pháp tương ứng với năm 


căn—-See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

(XIV)Thức Thực —See Four kinds of food (B). 

**. See SIX CONSCIOusnesses, Eight 


conscIousnesses, and Twelve conditions of 

cause and effect. 
Consciousness aggregate subject to clỉnging: 
Thức Thủ Uẩn—See Five Aggregates of Clinging 
Or 8raspIng. 
Consciousness of Cognifion: Tưởng Thức 
Trú— See Four staftions of consciousness. 
Consciousness of covering the inferior and 
manifesting the superior: Ấn Liệt Hiển Thắng 
Thức—The fourth of the five levels of the 
apprehension of the principle of consciousness- 
only. In this level there 1s a covering of those of 
the distinctive mental faculty elements which are 
considered Inferior, and a manifestation of the 
mind”s basic functioning—Cấp độ thứ tư trong 
năm cấp độ của Duy Thức Học. Trong cấp độ 
này, những tâm sở xấu được che đậy và tâm 
vương tốt được hiển lộ ra. 
Consciousness is finite: Thức hữu biên—See 
SIXIy-fWO VIeWS. 
Consciousness is both finite and infinite: 
Thức cả hữu lẫn vô biên—§ee Sixty-two views. 
Consciousness is øone: Thức như khứ—See 
SIXfy-fWO VIeWS. 


Consciousness is botfh gone and not gone: 
Thức như khứ chẳng như khứ —See Sixty-two 
VICWS. 

Consciousness of the hearing: Nhĩ Thức—See 
Eight kmds of 
CONnSCIOuSness. 


consciousnesses and Nine 

Consciousness is impermanent: Thức là vô 

thường—See S1Ixty-twO views. 

Consciousness ïs infinite: 

I1) Thức vô biên—See SiIxty-tWO views. 

2) Tâm Hành Thiền trong Thức Vô Biên Xứ— 
Functional consclousness perfaining to the 
base of infinite consciousness, one of the 
twelve kinds of  Immaterial-Sphere 
Consciousness—See kimnds of 
Immaterial-Sphere ConscIousness. 

Consciousness of infinite space: Tâm Thiển 

Hành trong Không Vô Biên Xứ —-Functional 

COnsciousness perfaining to the base of Infinite 

space, one of the twelve kinds of Immaterlal- 

Sphere Consciousness—See TIwelve kinds of 

Immaterial-Sphere Consciousness. 

Consciousness of like and dislike arising 

from mental conditions: Trí Tướng—Ý thức do 

cảnh giới mê chấp mà chẳng biết đó là huyễn giả 
lại sanh tâm thích hay không thích khởi lên từ 
trạng thái tinh thần—See Six coarser stages. 

Consciousness 0Ÿ manas: Mạt Na Thức —A Đà 

Na Thức—Ý căn—See Eight consciousnesses and 

Ñine kinds of consciousness. 

Consciousness of the menfal percepfion: A 

Lại Da Thức—Tàng thức—See Nine kinds of 

CONnSCIOuSn€sSs. 

Consciousness of the mỉnd: Ý Thức—See 

Eight kmds of 

CONnSCIOuSness. 


Twelve 


consciousnesses and Nine 
Consciousness is neither fnite nor infinite: 
Thức phi hữu phi vô biên—See Sixty-twO views. 
Consciousness is neither øone nor not gone: 
Thức phi như khứ phi chẳng như khứ—See Sixty- 
fWO VIeWS. 

Consciousness øof neither perception nor 
non-perception: Tâm Thiển Hành trong Phi 
Tưởng Phí Phi Tưởng Xứ —-Functional 
COnsciousness perfaining to the base of neither 
perception nor non-perception, one of the twelve 


821 


kinds of Immaterial-Sphere Consciousness—See 
Twelve kinds of Immaterial-Sphere 
Consciousness. 

Consciousness is neither permanent nor 
impermanent: Thức là phi thường phi vô 
thường—See SIXty-twO views. 

Consciousness is not gone: Thức chẳng như 
khứ —See Sixty-two views. 

Consciousness of nothingness: Tâm Thiển 


Hành trong Vô Sở Hữu Xứ —-Functional 
conscilousness pertainng to the base of 
nothingness, one of the twelve kinds of 


Immaterial-Sphere Consciousness—See Twelve 
kinds of Immaterial-Sphere Consciousness. 
Consciousness-only: Vijnanavada or Yogacara 
(skÐ—Duy thức. 
Consciousness-only school: 
Tông—See Dharmalaksana. 
Consciouness of païn and pleasure resulting 


Pháp Tướng 


from the knowledge or consciousness, 
causing confinuous responsive memory: 
Tương Tục Tướng—Dựa vào sự phân biệt của trí 
tướng mà có ý thức về khổ lạc (đau khổ và vui 
sướng)—See SIX cCOarSe€r stagø©s. 
Consciousnes is permanent: Thức là 
thường—See SIXty-twO views. 

Consciousnes is both permanen(t and 
impermanent: Thức là cả thường lẫn vô 
thường—See SIXty-twO VIews. 

Consciousness of phenomenon: Sắc Thức 
Trú—See Four staftions of conscIousness. 
Consciousness of reaction: Hành Thức Trú— 
See Four staflons of conscIousness. 
Consciousness of recepfivity: Thọ Thức Trú— 
See Four stations of conscIousness. 
Consciousness of the sigh(: Nhãn Thức—See 


Eigh(t consciousnesses and Nine kinds of 
CONSCIOuSness. 
Consciousness of the smelling: Tỷ Thức—See 
Eigh(t consciousnesses and Nine kinds of 
CONnSCIOusness. 
Consciousness of the tasting: Thiệt Thức—See 
Eiph( consciousnesses and Nine kinds of 
CONSCIOUSness. 


Consciousness of touch: Thân Thức —See 
Eight kmds of 
CONnSCIOousness. 


consciousnesses and Nine 
Consecrate (v): Cung hiến. 
Consecrate someone a tifle: Phong tước cho 
ai—Hui Neng was consecrated the Sixth Patriarch 
of the Chinese Zen Sect—Huệ Năng được phong 
làm Lục Tổ Thiền Tông Trung Hoa. 
Consecrafion (n): Sự tận hiến. 

Consecratfion of the Buddha statue: Lễ An Vị 
Phật. 

Consensus (n): Sự đồng ý. 

Consent (v): Bằng lòng —To content—To be 
COntent. 

Consequence (n): Hậu quả—Effect—Fruit 
Result—Retributon—Reward—There are three 
consequences associated with the causes for a 
child to be born into a certain family—Có ba quả 
báo và bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào một 
gia đình nào đó—See Retribution, Recompenses, 
Three recompenses, and Seven unavoidables. 
Consequences or cause and effect are 
unavoidable: Nhơn duyên chẳng tránh được— 
See Seven unavoidables. 

Consequence of deeds done in former 
existence: Túc Báo (quả báo cảm ứng từ nghiệp 
nhân ở đời trước, hay hậu quả của những hành 
động trong tiền kiếp). 

Consequences of one”s own actions: Hậu quả 
của những hành động do chính mình làm ra— 
According to the law of cause and effect in 
Buddhsm, a man must bear the consequences of 
his own actions—Ai làm việc gì phải chịu hậu quả 
của hành vi đó (Nhất nhân tác sự, nhất nhân 
đương) theo đúng luật nhân quả của nhà Phật. 
Consequences of past deeds: Reward-fruit— 
Báo quả. 

Consequences of one?s previous life: Quả 
Báo—See Retribution. 

Consequences of one”?s previous life in four 
forms of the present life: Quả Báo Tứ Tướng— 
See Four forms of retribution. 

Consequent acfivity with all the variety of 
deeds: Khởi Nghiệp Tướng —Hậu quả của các 
thứ nghiệp thiện ác—See SIx coarser staøes. 





822 


Consequent afflictions: Tùy Phiền Não—Tùy 
Hoặc—Scquent, or assoclated klesa-trlals, or 
evils, either all of them as always dogging the 
foot-steps. Consequent afflictions resuling or 
arisng from the fundamental afflictions, In 
confrast with affliclions arising from the six 
senses—Phiển não khởi lên bởi phiển não căn 
bản, đối lại với phiền não căn bản khởi lên từ lục 
căn. ** See Two kinds of affliction. 

Consequent klesas: Tùy phiển não (khởi lên từ 
căn bổn phiền não)—§ee Consequent afflictions, 
and Two kinds of affliction (A). 

Consequent necessity: Tính tất yếu của hậu 
quả. 

Conservation (n): Sự bảo tôn—Sự bảo thủ. 
Conservatism (n): Chủ nghĩa bảo thủ. 
Conservative (a): Bảo thủ. 

Conserve (v): Bảo thủ—Giữ gìn—To guard—To 
preserve—To mainfain. 

Conserve ones energies Bảo tổn năng 
lượng—A Bhiksu or Bhiksuni should always find 
the way to conserve the three energies: sexual, 
breath and spiri—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nên luôn tìm cách bào tổn ba thứ năng lượng của 
mình là tinh, khí và thần. 

Consider carefully: Cân nhắc kỹ lưỡng —To 
deliberate. 

Consideration (n): Sự nhận định —Remark— 
According to Sutra, 
Chapter 38, there are ten consideratlons when 
Buddhas have done ther Buddha-work, they 
manifest final extinction. These are ten points of 
consideraton because of which the Buddhas 


the Flower Adornment 


manifest ulimate extinction in nirvana—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nghĩa mà 
chư Như Lai quán sát khi đã thực hành xong Phật 
sự. Các Đức Như Lai vì quán sát mười nghĩa nầy 
nên thị hiện nhập Niết bàn—See Ten points of 
consideraton when Buddhas have done theIr 
Buddha-work. 

Consideration for others: Tôn trọng người 
khác 

Considering what is impure to be pure: Bất 
tình mà cho là tịnh—See Four Inverted (wrong) 
VIeWS. 


Considering and planting roofs of goodness: 
Quán sát và gieo trồng những căn lành —See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (7). 
Considering what ïs really impermanence to 
be permanence: Vô thường mà cho là thường 
hằng—See Four inverted (wrong) views. 
Considering what is really non-ego to be 
self-ego: Vô ngã mà cho là tự ngã—See Four 
1nverted (wrong) views. 
Considering what is really suffering to be 
joy: Khổ mà cho là lạc —See Four inverted 
(wrong) views. 
Consistently: Thường hay. 
Consolation (n): Sự an ủi —Comfort—Solace— 
Words of consolation. 
Console (v): An ủi —To comfort. 
Consort of the Water-deva: Thủy Thiên Phi— 
Represented on his lefENgười phi của Thủy 
Thiên bên cánh trái. 
Conspiracy (n): Âm mưu—Plot—Scheme. 
Constant (a): 
1) Continuous—Perseverence—Persistence—— 
Hằng hữu—Liên tục. 
2) Endless—Without ceasing——Unceasing— 
Perpetual—Everlastinge—Bất đoạn. 
3) Unchanging——Invatiable—Bất biến. 
4) Unshakable—Unmovable—Bất chuyển. 
Constant change: Thay đổi không ngừng— 
Luôn luôn thay đổi. 
Constant companions of the Buddha: 
Thường Tùy Chúng—The twelve hundred and 
fity Arhats who constantly accompanied the 
Buddha after He turned the Wheel of Dharma. 
They were Bodhisatvas belonging to the 
Dharmakaya, who Just manifested themsleves as 
monastc disciples of the Buddha to help the 
Buddha to spread His Teachings—Một ngàn hai 
trăm năm chục vị A La Hán thường đi theo Phật 
sau khi Ngài chuyển Pháp Luân. Đây là các bậc 
Pháp Thân Đại Sĩ, bậc Bồ Tát đã chứng được 
Pháp Thân nhưng thị hiện ra làm thanh văn, theo 
giúp Đức Phật hoằng dương Phật Pháp—See 
Twelve hundred and fifty Bhiksus. 





823 


Constant effort: Virya-sambodhyanga (skÙ— 
Viriya (p)—Tinh Tấn Giác Chi —See Seven 
Bodhyangas. 

Constant and eternal ligh(: Thường quang— 
See Two kinds of light (C). 

Constant halo from the bodies of Buddhas: 
Thường quang—Ánh quang minh thường xuyên 
phát ra từ thân của chư Phật —See Dual lights (B). 
Constant interactfion: Continuous stream of 
latent predisposiion—Lưu chú sinh—See Three 
causes of the rise of the passions or 1llusions. 
Constant lipht: Eternal ligh—Thường quang— 
See Two kinds of light (C). 

Constantly (adv): Aksaya (skt)—Continuously— 
Non-decaying——Một cách liên tục——Thường hằng. 
Constantly abiding: Nitya (sk)—loju (ap)— 
Eternal existence—Thường trụ. 

Consfantly doïng: Thường hành. 

Constantly murmuring: Nói thầm liên tục. 
Constanfly Walking Samadhi: Pratyutpanna 
Samadhi (skÐ—Bát Chu Tam Muội—When 
practicing this samadhi, the cultivator has three 
pOWers fo assist him: the power of Amitabha 
Buddha, the power of the samadhi and the power 
of his own virtues. The unit of practice of this 
samadhi should be ninety days. In that span of 
time, day and night the practitioner Just stands or 
around, visualizing Amitabha Buddha 
appearing as a body standing on the practitioner”s 
crown, replete with the thirty-fWO auspIcious 
marks and the eighty beautiful characteristics. He 
may also Buddha's 
continuously, while constantly visualizing Him. 
When practice Is perfected, the cultivator, in 
samadhi, can see Amitabh Buddha and the 
Buddhas of the ten directions standing 1n front of 
him, praising and encouraging him. Pratyupanna 1s 
also called the “Constantly Walking Samadhi.” As 
the practiioner walks, each step, each word 1s 
1nseparable from the name of Amitabha Buddha. 
His body, speech and mind are always practicing 
Buddha Recitaton without interruption, like a 
confinuous flow of water. This method brings very 
lofty benefits, but only those of high capacity have 
the endurance to practice 1t. Those of limited or 
moderate capacitles or lacking In energy cannot 
pursue this difficult practice——Bát Chu có nghĩa là 


walks 


recite Amitabha name 


“Phật lập.” Hành trì môn tam muội nầy có ba oal 
lực phù trợ: Oai lực của Phật, oai lực của pháp 
tam muội, và oai lực công đức của người tu. Khi 
thực hành Bát Chu Tam Muội, phải lấy chín mươi 
ngày làm một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày 
đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A 
Di Đà hiện thân đứng trên đảnh mình đủ ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp; hay miệng thường 
niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật 
không xen hở. Khi công thành trong tam muội 
hành giả thấy Đức Phật A Di Đà và chư Phật 
mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn 
khen ngợi. Bát Chu Tam Muội cũng gọi là 
“Thường Hành Đạo.” Người tu khi đi, mỗi bước 
mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật, ba 
nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước 
chảy. Pháp nầy công đức rất cao, song chỉ bậc 
thượng căn mới kham tu trì, hạng người trung hạ 
và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi— 
See Four kinds of samadhI. 

Constellations” irregular: Unlucky starse—Nạn 
bởi các vì sao lỗi độ—See Seven calamities (A). 
Consfituent (n): Sự cấu tạo. 

Constitution (n)—Hiến pháp—Sự kiến lập—Sự 
thiết lập. 

Consfitutive (a): Thuộc về cấu trúc— Thuộc về 
hiến pháp. 

Constrain (v): Buộc—To oblige—To force—To 
bind—To compel. 

Consfraining to gøoodness: Constructive 
øoodness—Tác trì (làm những điểu lành) —See 
Two modes of practices (A). 

Constraints of karma: Nghiệp Ách—Nghiệp 
phạm—Restricted condiions now as resulting 
from previous life—Những tai ách đời nầy là hậu 
quả của nghiệp gây tạo trong đời trước. 
Consfrucfion by mutual penetfrafion of 
mỉinute and abstruse matters: Vi Tế Tương 
Dung An Lập Môn—See Ten profound theorles. 
Consfrucfion and protecfion of the 
Buddhist Sangha: Xây dựng và bảo vệ Tăng 
Già. 

Construcfive øo0odness: Constrainng to 
øoodness—Tác trì (làm những điểu lành) —See 
Two modes of practices (A). 

Constructfive purpose: Mục tiêu xây dựng. 


824 


Consubstantial (a): Đồng chất—Đồng thể. 
Consubstantiality (n): Tính đồng thể hay đồng 
tính. 

Consubsfanfiate (v): Làm cho đồng tính. 


Consult a Buddhist monk: Tham vấn với một 

tu sĩ Phật giáo. 

Consultation: (n): Trao đổi ý kiến. 

Consumation of life: Ayuksaya (skt)—Tận thọ. 

Contact (v): Tiếp xúc—Xúc (một trong thập nhị 

nhơn duyên)——Touch. 

l) Phassa-kaya (p): According to the Sangiti 
Sutfta In the Long Discourses of the Buddha, 
there are six øroups of contacts—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu 
xúc thân—See S1x øroups of contacts. 

2) Sparsha (skÐ: Xúc (sau khi chú tâm vào việc 
øì, người ta có khuynh hướng tiếp xúc với 
nó)—After paying atfenton on something, 
one has a tendency to want to come in conftact 
with I—See Twelve conditions of cause and 
effect, and Fifty-one Dharmas Interactive 
with the Mind. 

3) Phasso (p)—Xúc—See Fify-two mental 
sfates. 

4) Xúc Thực —See Four kinds of food (B). 
Contain much that is suggestive: Hàm súc. 
Contain oneself: Keep oneself under control— 
Tự kểm chế. 
Containing all appropriate means: Phương 
tiện đại trí phong luân—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (9). 
Contaminate: Pollute—Nhiễm. 
Contaminated by bad customs: Polluted by 
bad habits—Nhiễm tập— Nhiễm trược do bởi 
những thói quen hay tập quán. 
Contaminated evil world: Trược ác xứ The 
presenft world, which 1s 
dominated by the five turbidities and the ten evil 
deeds—Cõi Ta Bà thế giới, nơi hoành hành của 
ngũ trược và thập ác. **See Flve kinds of 
turbidity. 

Contaminated food: Unclean food—Uế Thực— 

Thức ăn bất tịnh ô uế như thức ăn còn thừa lại, 

hay thức ăn mà người bệnh đã ăn—Food that 1s 

left over, or used by the sIck. 


confaminated  evil 


Contaminated karma: Trược nghiệp —That 
produced by desire—Nghiệp uế trược sẩn sanh 
bởi dục vọng. 

Contaminated mỉnd: Polluted mind—Nhiễm 

Tâm——A mind contaminated with desire or sexual 

pasion—Tâm nhiễm trược bởi ái trước và dâm 

dục. 

Conftaminafting infiuenced 

Tainting——Dục nhiễm. 

Contaminafion of desire: Poison of desire— 

Tham trược—Sự nhiễm uế của tham dục. 

l) The poison of desire, one of the three 
poisons: Chất độc của tham dục, một trong 
tam độc. 

2) The poison of desire or love which harms 
devotion to Buddhist practices—Độc dục hay 
ái độc làm tổn hại cho việc tu hành Phật 
pháp. 

Confamination of 

delusion—Hoặc nhiễm. 


by desire: 


ilusion: Tains of 
Contemn (v): Rẻ rúng——To scorn—To disregard. 
Contemplate (v): Vipasyana 
(sk)—Meditate (study, look Into, examine) on 
something—Think about something deeply— 
Practice mental development—Quán hay suy tư 
sâu sắc về cái gì—Quán xét—Tham thiền. 
Contemplate and act as a Buddha: Quán 
Hành Tức Phật The thrrd of the six stages of 
Bodhisattvva developments. Any Bodhisattva or 
disciples who have attained to the fifth stage of 
Bodhisattvahood— Quán và hành như Phật. Đây 
là giai đoạn thứ ba của Lục Tức Phật. Vị Bồ Tát 
đã đạt được ngũ phẩm Phật Địa. 

Contemplate Amitabha Buddha in the mỉnd 
and repeat his name: Quán tưởng niệm Phật. 
Contemplae on a bloated corpse: 
Vyadhmatakasamjna (skÙ—Quán xác sình lên 
(tưởng thây vừa mới chết và bắt đầu sình lên)— 
See Nine types of meditation on corpse. 
Contemplate on blood leaking out from a 
corpse: Vilohitakas (skÙ Quán xác rỉ máu 
(tưởng thây sình bấy nức rã và rỉ máu)—See Nine 
types of medifation on corpse. 

Contemplate on the bones reduced to ashes: 
Vidagdhakas (skt)—Quán tro còn lại (tưởng 
xương tiêu mụt theo thời gian, nay chỉ còn trơ lại 


or Vidarsana 








825 


một nhúm tro)—See Nine types of medifation on 

COTpse. 

Contemplate upon Buddha: To meditate upon 

Buddha—Quán Phật—Quán Tưởng Niệm Phật— 

Quán niệm hồng danh của Phật —To contemplate 

Buddha, especilally Amitabha, in the mind and 

repeat his name silently, in contrast with repeating 

his name loudly. According to the Vimalakirti 

Sutra, Chapter Twelve, Seeing Aksobhya Buddha, 

the Buddha asked VimalakrrtHi: “You spoke of 

coming here to see the Tathagata, but how do you 

see Him impartially?”—Quán tưởng Đức Phật A 

Di Đà mà niệm thầm hồng danh ngài, đối lại với 

niệm ra bằng lời. Theo Kinh Duy Ma Cật, chương 

mười hai, phẩm Thấy Phật A Súc, Đức Thế Tôn 
hỏi Duy Ma Cật rằng: “Ông nói ông muốn đến 
đây để thấy Như Lai thì lấy chi quán sát?” 

* Vimalakrrti replied: “Seeing reality In one”s 
body is how to see the Buddha. I see the 
Tathagata did not come ¡n the past, wIll not 
go In the future, and does not stay In the 
present. The Tathagata is seen neither In 
form (rupa, the first ageregate) nor In the 
extinction of form nor in the underlying 
nature of. form. 
responsiveness (vedana), conception (sanJna), 
discrimination (samskara) and consciousness 
(vijnana) (1.e. the four other aggregates), theIr 
extinction and their underlying natures. The 
Tathagata 1s not created by the four elements 
(earth, water, fire and ai) for He ¡s 
(immaterial) like space. He does not come 
from the union of the six entrances (I.e. the 
SIx sense organs) for He is beyond eye, ear, 
nose, fongue, body and ¡mtellect He 1s 
beyond the three worlds (of desire, form and 
formlessness) for He ¡s free from the three 
defilemenfs (desire, hate and stupidity). He 1s 
1n line with the three gaftes to nirvana and has 
achieved the three states of enlightenment (or 
three Insiphts) which do not differ from (the 
underlying nature of ) unenliehtenment. He 
1s neither unity nor diversity, neither selfness 
nor otherness, neither form nor formlessness, 
neither on this shore (of enlightenmen†) nor in 
mid-steam when converting living beings. 
He looks ¡nto the nirvanic condition (of 
stillness and extinction of worldly existence) 


Neither ¡is He seen In 


but does not dwell in Its permanentf extinction. 
He 1s neither this nor that and cannot be 
revealed by these two extremes. He cannot 
be known by ¡intellect or perceived by 
consclousness. He ¡1s neither bripht nor 
obscure. He ¡is nameless and formless, being 
neither song nor weak, neither clean nor 
unclean, neither in a given place nor outside 
of it, and neither mundane nor supramundane. 
He can neither be pointed out nor spoken of. 
He 1s neither charitable nor selfish; he neither 
keeps nor breaks the precep(s; ¡is beyond 
patlence and anger, diligence and remissness, 
stllness and disturbance. He 1s neither 
Iintelligent nor stupid, and neither honest nor 
deceiful. He neither comes nor goes and 
neither enters nor leaves. He ¡1s beyond the 
paths of word and speech. He ¡s neither the 
field of blessedness nor Ifs opposife, neither 
worthy nor unworthy of worship and 
offerings. 
released and 1s beyond “1s” and “1s not. He 1s 
equal to reality and to the nature of Dharma 
(Dharmata) and cannot be designated and 
esimated, for he 1s beyond figuring and 
measuring. He 1s neither large nor small, 1s 
neither visible nor audible, can neither be felt 
nor known, 1s free from all ties and bondage, 
1s equal to the All-knowledge and to the 
(underlying) nature of all living beings, and 
cannot be differentiated from all things. He 1s 
beyond gain and loss, free from defilement 
and troubles (klesa), beyond creating and 
giving rise (to anything), beyond birth and 
death, beyond fear and worry, beyond like 
and dislike, and beyond existence ¡in the past, 
future and present. He cannot be revealed by 
word, speech, discernng and pointing: 
“World Honoured One, the body of the 
Tathagata being such, seeing Him as above- 
mentioned 1s correc( whereas seeing Him 
otherwise Is wrong.—Duy Ma Cật thưa: 
“Như con quán thực tướng của thân, thân Phật 
cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không 
đến, đời sau không đi, hiện tại không ở; 
không quán sắc, không quán sắc như, không 
quán sắc tánh; không quán thọ, tưởng, hành, 
thức, không quán thức như, không quán thức 


He can be neither seized nor 


826 


tánh; không phải tứ đại sinh, cũng không như 
hư không: sáu nhập không tích tập, mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua; không ở ba 
cõi, đã la ba cấu; thuận ba môn giải thoát; có 
đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một 
tướng, không khác tướng, không có tự tướng, 
không có tha tướng, không phải không tướng, 
không phải chấp tướng; không bờ bên nây, 
không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa 
độ chúng sanh; quán tịch diệt cũng không 
diệt hẳn; không đây, không kia, không nương 
nơi đây, không nương nơi kia; không thể dùng 
trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà 
biết được; không tối không sáng; không danh 
không tướng; không mạnh không yếu; không 
phải sạch không phải nhơ; không ở phương 
sở, không lìa phương sở; không phải hữu vi, 
không phải vô vi; không bày không nói; 
không bố thí, không bổn xẻn; không giữ giới, 
không phạm giới; không nhẫn không giận; 
không tính tấn không giải đãi; không định 
không loạn; không trí không ngu; không thực 
không dối; không đến không đi; không ra 
không vào; bặt đường nói năng; không phải 
phước điển, không phải không phước điển; 
không phải xứng cúng dường, không phải 
không xứng cúng dường; không phải thủ, 
không phải xả; không phải có tướng, không 
phải không tướng: đồng với chân tế bình đẳng 
như pháp tánh; không thể cân, không thể 
lường, qua các sự cân lường, không lớn không 
nhỏ; không phải thấy, không phải nghe, 
không phải giác, không phải tri; ha các kiết 
phược, bình đẳng các trí, đổng với chúng 
sanh; đối các pháp không phân biệt; tất cả 
không tổn thất, không trược không não, 
không tác không khởi, không sanh không 
diệt, không sợ không lo, không mừng không 
chán, không đã có, không sẽ có, không hiện 
có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ 
bày được. Bạch Thế Tôn! Thân Như Lai như 
thế, con quán cũng thế, nếu người nào quán 
theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là 
tà quán.” 

Contemplate all Buddha teachings: Rốt ráo 

tư duy tất cả Phật pháp—See Ten ultimate great 

tasks of Great Enlightening Beings. 


Contemplate on the characterisitc marks of 
a Buddha: Quán Phật Tam Muội—Nhứt tâm 
quán tưởng tướng mạo hình sắc của Phật (thành 
tựu được tam muội nầy thì thấy Phật hiện đến). 
Contemplafe on a corpse changing color to 
dark purple: Vinilakas (sk)—— Quán xác đổi sắc 
bầm tím (tưởng thây chết đổi sắc bầm xanh 
tím)— See Nine types of meditation on corpse. 
Contemplate on a corpse covered with pus: 
Vipuyakas (skt)—Quán xác bị phủ đầy máu mủ 
(tưởng thây chết sình lên đầy dẫy máu mủ và sắp 
rã)—See Nine types of meditation on corpse. 
Contemplate on a corpse in decomposifion: 
Asubha-bhavana (skt—Quán thây chết đang trên 
tiến trình hủy hoại —§ee Nine types of meditation 
On COTpSe€. 

Contemplate on a corpse that torn apart by 
wild birds and wild beasts: Vikhaditakas 
(sk)—Quán xác bị thú ăn (tưởng thây rã ra từng 
khúc, làm mồi cho chim thú)—See Nine types of 
meditation on corpse. 

Contemplate on a decaying corpse: 
Vipadumakas (skt——Quán xác rút nhỏ lại (tưởng 
thây đang hoại diệt —See Nine types of 
meditation on corpse. 





Contemplate on the empftiness: Always reflect 
upon the emptiness and essencelessness of all 
exIstents, that all comforts and delights are not 
truly real—Thường quán các cõi rỗng không 
chẳng có thể tánh, tất cả đồ vui thích đều chẳng 
có thật—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (3). 
Contemplate and expound the ulfimate 
reality: Quán Giải—Quán niệm và giải lý được 
chân lý. 

Contemplate the 
wisdom: Trí Tuệ Quán Chiếu —According to the 
Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma 
Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taupht: 
“Good Knowing Advisor, when you contemplate 
and i1lluminate with the wisdom, which briphtly 
penetrates within and without, you recogn1ze your 


and illuminate with 


original mind. The recognition of your original 
mind 1s the original liberation. The atfainment of 
liberation 1s the PraJna Samadhi, thus no-thought. 
What 1s meant by “no-thought?” NÑo-thought means 


827 


to view all dharmas with a mind undefiled by 
attachment. The function of the mind pervades all 
places but Is nowhere attached. Merely purIfy 
your  original the 
COnsciousnesses fo go out the six gates, to be 
undefiled and unmixed among the six obJectfs, to 
come and go freely and to penetrate without 
obstruction. That 1s the Prajna Samadhi, freedom 
and liberation, and it 1s called the practice of no- 
thoupht. Not thinking of the hundred things and 
consfantly causing your thought to be cut off 1s 
called Dharma-bondage and 1s an extremist 
view—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ 
Năng dạy: “Nầy thiện tri thức! Trí tuệ quán chiếu, 
trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình, nếu 
biết bổn tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu 
được giải thoát tức là Bát Nhã Tam Muội, tức là 
vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả 
pháp mà tâm không nhiễm trước ấy là vô niệm, 
dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc 
tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bổn tâm khiến sáu 
thức ra sáu cửa đối trong sáu trần không nhiễm, 
không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức 
là Bát Nhã Tam Muội, tự tại giải thoát gọi là vô 
niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó 
khiến cho niệm bặt đi, ấy là pháp phược, ấy gọi là 
biên kiến. 

Contemplate the of Amitabha 
Buddha and repeat his name: Hoa Tọa 
Quán—Quán tưởng hình tượng của Đức Phật A Di 
Đà. 

Contemplate the image of the Buddha: Quán 
Tượng Niệm Phật—-One of the four kinds of 
contemplation of the Buddha, to contemplate the 
Iimase of Amitabha Buddha and repeat his 
name—Một trong bốn loại niệm Phật, niệm hình 
tượng hóa thân của Đức Phật A Di Đà trong tâm 
mình, hoặc nhìn hình tượng mà niệm hồng danh 
của Ngài. 

Contemplate on the impurity of self: To be 
penetrated with the concept of the essential 
1mpurity of self, or to contemplate on the Impure 
body—See Contemplation of the Iimpurity of the 
body. 

Contemplate on left-over white bones: Asthis 
(skÙ—Quán xác chỉ còn lại xương trắng (tưởng 
nắng chan mưa gội, thây nay chỉ còn trơ lại một 


mmnd to cause SIX 


image 


bộ xương trắng)—See Nine types of meditation 

On COTpSse€. 

Contemplate a living beỉngs: Quán Chúng 

Sanh—According to the Suftra, 

ManJusi Bodhisatva obeyed the Buddha's 

command to call on Vimalakirti to enqurre affer 

his health—Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn 

Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh Phật đến thăm 

bệnh cư sĩ Duy Ma Cật: 

* Manjusri asked Vimalakirt: “How should a 
Bodhisattva look at living beings?”—Ngài 
Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: “Bồ 
Tát quán sát chúng sanh phải như thế nào?” 

* Vimalakiri replied: “ A Bodhisattva should 
look at living beings like an 1llusionist does at 
the Illusory men (he has created); and like a 
wise man looking at the moon”s reflection In 
water; at his own face In a mirror; at the 
flame of a burning fire; at the echo of a 
calling volce; at flying clouds in the sky; at 
foam n a liquid; at bubbles on water; at the 
(empty) core of a banana tree; at a flash of 
liphtning; at the (non-existenf) fifth element 
(beside the four that make the human body); 
at the sixth aggregate (beside the five that 
make a sentient being); at the seventh sense 
datum (beside the six obJecfs of sense); at the 
thirteenth (ayatana-beside the 
twelve Involving the six organs and six sense 
đate); 
(beside the eiphteen dhatus or fields of 
sense); at form in the formless world; at the 
(non-existenf) sprout of a charred grain of 
rice; at a body seen by a srofa-apanna (who 
has wiped out the illusory body to enter the 
holy stream); at the entry of an Anagamin (or 
a non-returning Sravaka) Into the womb of a 
woman (for rebirth); at an arhat still 
preserving the three poIsons (of desire, anger 
and stupidity which he has eliminated for 
ever); at a Bodhisattva realizing the patient 
endurance of the uncreate who 1s still greedy, 
resenfful and breaking the prohibitions; at a 
Buddha still suffering from klesa (troubles); at 
a blind man seeing things; at an adept who 
still breathes air in and out while In the state 
of nirvanic Iimperturbability; at the tracks of 
birds flying 1n the arr; at the progeny of a 


Vimalakiritl 


enfrance 


at the nineteenth realm of sense 


828 


barren woman; at the suffering of an 1llusory 
man; at a sleeping man seeing he 1s awake In 
a dream; at a devout man realizing nirvana 
who takes a bodily form for (another) 
reincarnation; and at a smokeless fire. This 1s 
how a Bodhisattva should look at living 
beings.”: Ông Duy Ma Cật đáp: “Ví nhà 
huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa 
ra, Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. 
Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt 
trong gương, như ánh nắng dợn, như âm vang 
của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt 
nước, như bóng nổi, như lõi cây chuối, như 
ánh điển chớp, như đại thứ năm, như ấm thứ 
sáu, như căn thứ bảy, như nhập thứ mười ba, 
như giới thứ mười chín. Bổ Tát quán sát 
chúng sanh cũng như thế. Như sắc chất cõi vô 
sắc, như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu 
Đà Hoàn, như sự nhập thai của A Na Hàm, 
như tam độc của A la hán, như tham giận phá 
giới của Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhẫn, 
như tập khí phiền não của Phật, như mù thấy 
sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập 
diệt tận định, như dấu chim giữa hư không, 
như con của thạch nữ (đàn bà không sanh đẻ), 
như phiền não của người huyễn hóa, như 
cảnh chiêm bao khi đã thức, như người diệt 
độ thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát 
quán sát chúng sanh cũng như thế đó.” 
Contemplate the nature of Dharma: Quán 
xét bản chất của chư pháp. 
Contemplate on pracfices of colleagues in 
pAS( ages: The Enlightening Beings see that 
Enliphtening Beings who were their colleagues In 
past ages have become obsessed with other things 
and cannot attain the great virtues of the Buddha 
teaching—Bồ Tát quán sát thấy trong đời quá khứ 
chư Bồ Tát đồng hành nhiễm trước việc khác, nên 
chẳng được công đức quảng đại của Phật pháp— 
See Ten reasons why Great Enlightening Beings 
smile and make a promise In their hearts to tame 
and pacIfy sentient beings. 
Contemplate on the scatfered limbs of a 
corpse: Viksiptakas (skt)—Quán xác bị rả ra từng 
phần (tưởng thây đang tan rã ra từng phần)—See 
Ñine types of meditation on corpse. 





Contemplate a skeleton: Cốt Nhân—To 
confemplate a skeleton to eliminate passions—Bộ 
xương (tọa thiển quán sát về bộ xương khô để trừ 
bỏ tham dục). 

Contemplate on a string of flowers: Quán 
Hoa—To recie gathas In sutras. A string of 
flowers, a term for the gathas in sutras, I.e. the 
prose recapitulated In verse—Tụng một những bài 
kệ trong kinh. Chuỗi hoa, lời kệ tụng trong kinh 
gọi là “Quán Hoa” hay chuỗi hoa (lời văn trong 
kinh gọi là “Tán Hoa” hay hoa rời). 
Contemplate on the femporary conditions 
0f man: Nhân Không Quán—To meditate on the 
temporary conditions of man—Quán sát hay thiển 
quán về những điều kiện giả tạm của con người. 
Contemplate all thỉngs as unreal: Quán 
Không—To contemplate (regard) all things as 
unreal (no fundamental reality—Quán chiếu vạn 
hữu giai không hay không tướng của các pháp. 
Contemplate and thỉnk: Meditate and think— 
Quán tưởng. 

Contemplate ultimate reality and unravel 
0r eXpound it: Quán giải—To contemplate and 
expound the ultimate reality—Quán niệm và giải 
lý được chân lý. 

Contemplate on unreal đharmas: One of the 
three kinds 
objects—-Quán pháp giả, một trong tam giả 
quán—See Meditaion on the 
obJects. 

Contemplate on unreal names: One of the 
thee kinds 
objects—Quán danh giả, một trong tam giả 
quán—See Meditaion on the 
obJects. 

Contemplate on unreal sensations: One of the 
three kinds 
objects—Quán thọ giả, một trong tam giả quán— 
See Meditation on the three unreal obJects. 
Contemplating bone samadhi: Quán cốt tam 
muội. 

Contemplating the reality of noncreation 
but does not take noncreafion as an object 
0f attainment: Tu học pháp Vô Sanh không lấy 
Vô Sanh làm chỗ tu chứng—See Fifteen modes of 
contemplation. 





of meditation on three unreal 


three unreal 


of meditation on three unreal 


three unreal 


of meditation on three unreal 


829 


Contemplation (n): Dhyana (sk)—Thiển 
quán——Visualization—Meditaton——Calling tfO 
atfention—Ïlmagining in the mind—To 
contemplate—To focus—To visualze—To 


meditate and think—§ự suy gẫm—Sự quán 

chiếu—Theo tông Thiên Thai, có ba loại quán. 

(Œ)Q The meanings of “Contemplation”——Ngh1a 
của Quán Tưởng: 

l1) Contemplaton can fundamentall be defined 
as the concentration of the mind on a certain 
subject, aiming at realizing a tranqguil body, 
and an undisturbed mind as a way to perform 
right mindfulness. Contemplatlon 1s not a 
simple matter. In the world today, based on 
mechanical and technological advances, our 
líe 1s totally distubed by those dally 
activiles that V€ry tiresome 
distressing for mastering; thus, the body 1s 
already difficult and If we want to master the 
mind, it is even more difficult: Quán tưởng là 
tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích và 
suy nghiệm một vấn đề, giúp cho thân an và 
tâm không loạn động, cũng như được chánh 
niệm. Quán tưởng không phải là chuyện đơn 
giản. Thật vậy, trong thế giới máy móc hiện 
đại hôm nay, cuộc sống cuồng loạn làm tâm 
trí chúng ta luôn bị loạn động với biết bao 
công chuyện hằng ngày khiến cho chúng ta 
mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, nên việc 


are and 


làm chủ thân mình đã khó, mà làm chủ được 
tâm mình lại càng khó hơn. 

2) Contemplation ¡1s the dally pracice of 
Buddhist adepts for trainng the body and 
mind in order to develop a balance between 
Matter and Mind, between man and the 
universe: Quán tưởng là phương pháp Phật tử 
áp dụng hằng ngày, luyện cả thân tâm, đem 
lại sự hòa hợp giữa tinh thần và vật chất, giữa 
con người và thiên nhiên. 

3) To contemplate Buddha, especially 

Amitabha, In the mind and repeat his name: 

Quán tưởng và niệm hồng danh một vị Phật 

trong tâm, đặc biệt là Phật A Di Đà. 

Methods of contemplaton—Những phương 

pháp quán tưởng: 

I) There are two kinds of contemplation—See 
Two kinds of contemplation 
universal bases of meditation. 


qI) 


and  Two 


2) According to the Tien-T”ai sect, there are 
three contemplatons (meditations)—See 
Meditation and Three contemplations. 

3) Four types of Buddhist mediaton for 
eradicating 1llusions and affaining 
enlightenment: Tứ Niệm Xứ. **See Four 
Foundations of Mindfulness. 

4) Five-fold procedures for quieting the mind: 
Ngũ đình tâm quán. **See Fivefold 
procedure for quieting the mind. 

5) According to the T”ien-T”ai Sect, there are 
six kinds of contemplatlon or six kinds of 
Kuan-Yin— Theo trường phái Thiên Thai, có 
sáu quán pháp—See Six kinds of 
contemplation. 

6) Contemplaton or meditation as one of the 
two methods of entry Into truth: Instruction 
and meditation—Một trong hai cách để thể 
nhập chân lý: học pháp và thiển quán —See 
Six wonderful doors. 

7) The nine kinds of Mahayana dhyana for 
bodhisattvas—Chín loại thiển Đại thừa cho 
chư Bồ tát—See Nine kinds of Mahayana 
dhyana for bodhisattvas. 

8) Dhyana samadhi-paramita (skt)— 
Abstraction—Concentraton—Meditatlon— 
Thiển Định Ba La Mật —See Six paramitas 
and Ten paramifas. 

(HDBefore contemplatlon—Trước 
tưởng: See Meditation. 

(IV)Contemplation on verything—Quán Chiếu 
mọi vật: ÀAs we proceed with our pracfice, we 
must be willing to carefully examine every 
experience, every sense door. For example, 
practice with a sense object such as sound—— 
Khi chúng ta tiếp tục hành thiền, chúng ta 
phải quan sát cẩn thận mọi kinh nghiệm, mọi 
giác quan của mình. Chẳng hạn khi quan sát 
đối tượng giác quan như, tiếng động, nghe. 

l1) Listen, our hearing Is one thing, the sound 1s 
another. We are aware, and that is all there 1s 
to 1{. There 1s no one, nothing else. Learn to 
pay careful attention. Rely on nature In this 
way, and contemplate to find the truth. We 
will see how things separate themselves. 
When the mind does not grasp or take a 
vesfed interest, does not get caupht up, things 
become clear. When the ear hears, observe 


khí quán 


2) 


830 


the mind. Does 1t get caught up and make a 
sfory out of the sound? Is it disturbed? We can 
know this, stay with 1t, be aware. At times we 
may want to escape from the sound, but that 
1s not the way out. We must escape through 
awareness. Whenever we hear a sound, It 
regIsters in our mind as this common nature. 
Having heard 1s the same as not having heard: 
Sự nghe của chúng ta là một chuyện, và âm 
thanh là một chuyện khác. Chúng ta chỉ cần 
tỉnh thức là đủ. Ngoài ra, chẳng có ai hay vật 
gì cả. Hãy học cách chú ý một cách thận 
trọng. Quan sát để tìm ra chân lý một cách tự 
nhiên như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ cách thức 
sự vật phân ly. Khi tâm chúng ta không bám 
víu hay nắm giữ sự vật một cách bất di bất 
dịch theo ý riêng của chúng ta, không nhiễm 
một cái gì thì sự vật sẽ trở nên trong sáng rõ 
ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm xem thử 
tâm đã bắt theo, đã nhận ra câu chuyện liên 
quan đến âm thanh mà tai nghe chưa? Chúng 
ta có thể ghi nhận, sống với nó, và tỉnh thức 
với nó. Có lúc chúng ta muốn thoát khỏi sự 
chi phối của âm thanh, nhưng đó không phải 
là phương thức để giải thoát. Chúng ta phải 
dùng sự tỉnh thức để thoát khỏi sự chi phối 
của âm thanh. Mỗi khi nghe một âm thanh, 
âm thanh sẽ ghi vào tâm chúng ta đặc tính 
chung ấy. Nghe cũng như không nghe đều 
như nhau. 

Expectation of tranquility: Mong bình an fĩnh 
lặng—We can not expect to have tranquility 
aS Soon as we sfart to practice. We should let 
the mind think, let it do as 1t will, Jjust watch 1t 
and not react to it. Then, as things confact the 
senses, we should practice equanimity. See 
all sense Impressions as the same. See how 
they come and go. Keep the mind ¡n the 
present. Do not think about what has passed, 
do not think, “Tomorrow, Ï am going to do If.” 
lf we see the true characteristics of thinøgs In 
the present moment, at all times, then 
everything 1s Dharma revealing 1tself: Chúng 
ta không thể kỳ vọng đạt được bình an nh 
lặng tức khắc ngay lúc hành thiền. Hãy để 
cho tâm yên nghỉ, để tâm làm theo ý nó 
muốn, chỉ cần quan sát mà đừng phản ứng gì 
cả. Đến khi sự vật tiếp xúc với giác quan 


3) 


chúng ta hãy thực tập tâm xả. Hãy xem mọi 
cảm giác như nhau. Xem chúng đến và đi như 
thế nào. Giữ tâm ở yên trong hiện tại. Đừng 
nghĩ đến chuyện đã qua, đừng bao giờ nghĩ: 
“Ngày mai chúng ta sẽ làm chuyện đó.” Nếu 
lúc nào chúng ta cũng thấy những đặc tính 
thực sự của mọi vật trong giây phút hiện tại 
nầy thì bất cứ cái gì tự nó cũng thể hiện giáo 
pháp cả. 

Tran the mind until ít 1s firm, unti ít lays 
down all experiences. Then things will come 
and we will perceive them without becoming 
atfached. We do not have to force the mind 
and sense obJect apart. As we practice, they 
separate by themselves, showing the simple 
elements of body and mind. As we learn 
about siphts, sounds, smells, 
according to the truth, we will see that they 
all have common nature: Impermanent, 
unsatisfactory, and empty of self. Mindfulness 
consfantly with us, protecting the mind. If our 
mind can reach this state wherever we øo, 
there wIll be a growing understanding within 
us. Which 1s called “investigation”, one of the 
seven factors of enlightenment. It revolves, 1t 
SpIins, It converses with 1(self, It solves, It 
detaches from feelings, perceptions, thoughts, 
consciousness. Nothing can come near 1t. Ït 
has 1ts own work to do. This awareness 1s an 
automatic aspect of the mind that already 
exists and that you discover when we train In 
the beginning stages of practice. Whatever 
we see, whatever we do, nofice everythineg—— 
Luyện tâm cho đến khi tâm ổn định, lúc bấy 
giờ, khi sự vật diễn biến, bạn sẽ nhận chân 
được chúng một cách rõ ràng mà không bị 
dính mắc vào chúng. Chúng ta đừng ép buộc 
tâm mình tách rời khỏi đối tượng giác quan. 
Khi chúng ta thực hành, chúng sẽ tự tách rời 
và hiện bày ra những yếu tố đơn giản là Thân 
và Tâm. Khi ý thức được hình sắc, âm thanh, 
mùi vị đúng theo chân lý, chúng ta sẽ thấy tất 
cả đều có một đặc tính chung: vô thường, khổ 
và vô ngã. Chánh niệm luôn luôn ở với chúng 
ta, bảo vệ cho sự nghe. Nếu lúc nào tâm 
chúng ta cũng đạt được trình độ nầy thì sự 
hiểu biết sẽ nẫy nở trong chúng ta. Đó là 
trạch pháp giác chi, một trong bẩy yếu tố đưa 


and tastes 


4) 


5) 


6) 


831 


đến giác ngộ. Yếu tố trạch pháp nây suy đi 
xét lại, quay tròn, tự đảo lộn, tách rời khỏi 
cảm giác, tri giác, tư tưởng, ý thức. Không øì 
có thể đến gần nó. Nó có công việc riêng để 
làm. Sự tỉnh giác nầy là một yếu tố tự động 
có sẵn của tâm, chúng ta có thể khám phá ra 
nó ở giai đoạn đầu tiên của sự thực hành. 
Chúng ta thấy gì, chúng ta làm gì đều phải 
ghi nhận. 

Do not put the meditation aside for a rest. 
Some people think that they can stop as soon 
as they come out of a period of formal 
practice. Having stopped formal practice, they 
stop being atfenfive, stop contemplating. Do 
not do 1t that way. Whatever we see, we 
should contemplate. If we see good people or 
bad people, rích people or poor people, 
watch. When we see old people or young 
children, contemplate all of it. This 1s the 
mind of our practice: Đừng bao giờ rời khỏi 
thiển. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể xả 
thiển vào cuối giờ ngôi thiển. Hết giờ hành 
thiển cũng chấm dứt luôn việc theo dõi, và 
quan sát thân tâm. Không nên làm như thế. 
Thấy bất cứ cái gì, bạn cũng phải quan sát. 
Thấy người tốt kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo 
phẩi quan sát theo dõi. Thấy người già người 
trẻ, người lớn người nhỏ đều phải quan sát 
theo dõi. Đó là cốt tủy của việc hành thiển. 
In contemplating to seek the Dharma, we 
should observe the characteristics, the cause 
and effect, the play of all the obJects of our 
senses, big and small, white and black, øood 
and evil. If thinking, simply 
contemplate 1t as thinking. All these things 
are Iimpermanentf, unsatisfactory, and empty 
of self, so do not cling to them. Place them all 
in our awareness: Trong khi quan sát để tìm 
giáo pháp, chúng ta phải quan sát đặc tính, 
nhân quả và vai trò của các đối tượng giác 
quan, lớn nhỏ, trắng đen, tốt xấu. Nếu đó là 
sự suy nghĩ thì chỉ đơn thuần biết đó là sự suy 
nghĩ. Tất cả những đối tượng nầy đều là vô 
thường, khổ não, và vô ngã. Không nên dính 
mắc vào chúng. Hãy vất tất cả chúng vào sự 
tỉnh thức của chúng ta. 

Once we can see the Iimpermanence and 
emptiness of all things, we can put an end to 


there Is 


7) 


8) 


suffering. Keep contemplating and examining 
ths le. happens 
something øood comes to us. Are we happy? 
We should contemplate that happiness. 
Perhaps we use something for a while and 
then start to dislike 1t, wanting fO ØIV€ 1t Or 
sell 1t to someone else. lf no one comes to 
buy If, we may even try to throw 1t away. 
Why are we like this? Our liíe 1s 
1mpermanent, constantfly subJect to change. 
We must look at 1s true characteristics: Làm 
được như thế chúng ta sẽ thấy được đặc tính 
vô thường, rỗng không của mọi vật và chấm 
dứt khổ đau. Hãy tiếp tục quan sát, thẩm 
nghiệm cuộc sống nầy. Khi gặp một điều tốt 
đẹp, hãy ghi nhận xem tâm chúng ta lúc Ấy 
thế nào? Chúng ta vui chăng? Nên quan sát 
sự vui nầy. Dùng vật gì độ một thời gian 
chúng ta bắt đầu thấy chán, muốn cho hay 
bán đi. Nếu không ai mua, chúng ta sẽ vất bỏ 
đi. Tại sao vậy? Cuộc sống chúng ta luôn 
luôn biến đổi không ngừng. Chúng ta hãy cố 
nhìn vào chân lý nầy. 

When we practice siting meditation, let our 
eyes contemplate our nose; lef our nose 
contemplate our mouth; and let our mouth 
contemplate our mind. This allows us to 
confrol the unrest mind, or the monkey of the 
mind and rein the wild horse of our thoughts, 
so that they stop running outside seeking 
things. Practiotioners should not stare left and 
ripht because If we look around, then our 
mind will wander outside, and we will not be 


Notce what when 


able to concentrate—Khi tọa thiển, mắt nên 
ngó xuống mũi, mũi quán miệng, miệng quán 
tâm. Đây là cách dùng để chế ngự tình trạng 
tâm ý lăng xăng hay “tâm viên ý mã", và cốt 
giữ cho tâm khỏi hướng ra ngoài tìm kiếm. 
Hành giả không nên ngó đông ngó tây, vì như 
vậy tâm sẽ bắt theo cảnh bên ngoài và không 
thể nào tập trung được. 

Once we completely understand just one of 
these Iincidents, we will understand them all. 
They are all of the same nature. Perhaps we 
do not like a particular sight or sound. Such 
things do happen. When we realize clearly 
that all things 1mpermanent, 
unsatisfactory and not self, we will dump 


such are 


8) 


832 


them all and attachment will not arise. When 
we see that all the various things that come to 
we are the same, there wIll be only Dharma 
arising: Một khi chúng ta đã hiểu cặn kẻ một 
trong những biến cố nầy, chúng ta sẽ hiểu tất 
cả. Tất cả đều có cùng một bản chất. Có thể 
chúng ta không thích một loại hình ảnh hay 
âm thanh nào đó. Hãy ghi nhận điều nầy. Về 
sau có thể chúng ta lại thích điều mà trước 
đây chúng ta từng ghét bỏ. Nhiều chuyện 
tương tự như thế xãy ra. Khi bạn nhận chân ra 
rằng mọi chuyện trên thế gian nầy đều vô 
thường, bất toại và vô ngã, chúng ta sẽ vất bỏ 
tất cả, và mọi luyến ái sẽ không còn khởi dậy 
nữa. Khi chúng ta thấy mọi vật, mọi chuyện 
đến với chúng ta đều như nhau, lúc bấy giờ 
chúng ta sẽ thản nhiên trước mọi sự, và mọi 
chuyện chỉ là các pháp khởi sinh mà chẳng 
có gì đặc biệt khiến phải bận lòng. Khi đó 
giáo pháp sẽ xuất hiện. 

Once having entered this stream and tasted 
liberation, we will not return, we will have 
gone beyond wrongdoing and wrong 
understanding. Our mind will have turned, 
will have entered the stream, and it will not 
be able to fall back into suffering again. How 
could 1t fall? It has given up unskillful actions 
because 1t sees the danger in them and can 
not again be made to do wrong In body or 
speech. It has entered the Way fully, knows 
1ts dufiles, knows 1ts work, knows the Path, 
knows Ifs own nature. lt lets go of what needs 
to be let go of and keep letting øo without 
doubting. But 1t is best not to speak about 
these maffers too much. better to begin 
practice without delay. Do not hesitafe, Just 
get going: Một khi chúng ta đã bước vào dòng 
suối nầy và nếm được hương vị giải thoát, 
chúng ta sẽ không còn phải trở lại nữa, không 
còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. 
Tâm trí chúng ta sẽ biến đổi, chuyển hướng, 
nhập lưu. Chúng ta không còn rơi vào đau 
khổ nữa. Lúc bấy giờ bạn sẽ vứt bỏ mọi tác 
động sai lầm, bởi vì chúng ta thấy rõ mọi 
hiểm nguy trong các động tác sai lầm nầy. 
Chúng ta sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Chúng ta 
hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, lối đi, và bản 
chất tự nhiên của con đường nầy. Chúng ta sẽ 


buông xả mọi chuyện cần buông xả và tiếp 
tục buông xả mọi chuyện, không cần ưu tư 
thắc mắc. Nhưng tốt nhất, chẳng nên nói 
nhiều về những điều nầy, mà hãy bắt tay vào 
việc thực hành. Đừng chân chờ gì nữa, đừng 
do dự, hãy lên đường. 


(V) The Buddha”s teachings on “Contemplation” 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


in the Dharmapada Sura—Những lời Phật 
dạy về “Quán Tưởng” trong Kinh Pháp Cú: 
The disciples of Gotama are always well 
awake. Those who always contemplate the 
Enlghtened (One by day and night 
(Dharmapada 296): Đệ tử Kiểu Đáp Ma, phải 
luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường niệm tưởng Phật Đà. 

The disciples of Gotama are always well 
awake. Those who always contemplate the 
Dharma by day and night (Dharmapada 297): 
Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, 
vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng 
Đạt Ma. 

The disciples of Gotama are always awake. 
Those who always contemplate the Sangha 
by day and night (Dharmapada 298): Đệ tử 
Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận 
ngày hay đêm, thường niệm tưởng Tăng già. 
The disciples of Gotama are always awake. 
Those who always contemplate the body by 
day and night (Dharmapada 299): Đệ tử Kiều 
Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày 
hay đêm, thường niệm tưởng sắc thân. 

The disciples of Gotama are always awaken. 
Those who always contemplate delipht In 
harmlessness or compassion by day and night 
(Dharmapada 300): Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải 
luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, 
thường vui điều bất sát. 

The disciples of Gotama are always awaken. 
Those who always contemplate delipht In 
meditaton by day and nipht (Dharmapada 
301): Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh 
giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưa tu 
thiển quán. 

There 1s no concentration in one who lacks 
wisdom, nor 1s there wisdom in him who lacks 
concenfration. He who has both concentration 
and wisdom 1s near Nirvana (Dharmapada 
372): Không có trí huệ thì không có thiền 


833 


định, không có thiền định thì không có trí tuệ. 
Người nào gồm đủ thiển định và trí tuệ thì 
gần đến Niết bàn. 

(VD The Buddhaˆs teachings on “Contemplation” 
in the Sutra In Forty-Two Sectons—Những 
lời Phật dạy về “Quán Tưởng” trong Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương: According to the Sutra In 
Forty-Two Sectlons, Chapter 19, the Buddha 
said: “Contemplate Heaven and Earth and be 
mindful of their Impermanence. Contemplate 
the and be of 
1mpermanence. Contemplate spiritual 
enliphtenment as Bodhi. With this awareness, 
one Immediately obtains (achieves) the 
Way.”—Theo Kính Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 19, Đức Phật dạy: “Quán trời đất 
nghĩ là vô thường, quán thế giới nghĩ là vô 
thường, quán linh giác tức là Bồ Đề. Hiểu 
biết như vậy thì chóng đắc đạo.” 

Contemplation and accordant action: Quán 
Hành—Quán lý ở tâm rồi đích thân thực hành 
đúng theo lý đó. 
Contemplation and action: Quán hạnh. 
Contemplation on the air wheel: Quán phong 
luân—Wind or aïr corresponds to Half-moon and 
Black color—Phong (gió) tương ứng với Bán 
Nguyệt và màu Đen—See Five elements In 
esoferIc medifation. 
Contemplation of beholding of all beings 
without distinction: Đẳng Quán—The 
beholding of all things as equal, e.ø. as unreal, or 
1mmaterial; or of all beings without distinction, as 
one beholds one”s child, 1.e. without respect of 
person—Quán niệm sự lý bình đẳng, xem tam 
giới là như nhau, là không, không là vô sở hữu, 
xem chúng sanh là bình đẳng đều như con của 
chính mình. 

Contemplation on bỉrth and death: Quán 

sanh diệt. 

Contemplation of body: Quán Thân— Tuần 

Thân Quán-Thân Niệm Xứ Quán —The 

meditaton which observes the body in detail and 

considers Its filthiness, one of the four foundations 
of mindfulness. According to the Satipatthana 

Sutfa in the Majjhima NÑikaya, there are six sfeps 

of contemplation in the body—Thiển quán chỉ tiết 

về sự bất tịnh của thân (quán thân bất tịnh từ đầu 


world mindful 1S 


tới chân, 36 bộ phận đều là bất tịnh), một trong tứ 

niệm xứ. Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh 

Trung Bộ có sáu bước quán thân: 

1) Mindfulness of Breathing—Tỉnh Thức Về 
Hơi Thở: Now, Bhikkhus, does a Bhikkhu 
abide contemplating the body as a body? 
Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the 
root OŸ a tree or to an empty hut, sit down; 
having folded his legs crosswise, set his body 
erect, and established mindfulness in front of 
him, ever mindful he breathes in, mindful he 
breathes Breathing ¡in long, he 
understands: “[ breathe In long;” or breathing 
out long, he understands: “[ breathe out long.” 
Breathing ¡in short, he understands: “I breathe 

breathng out short, he 

understands: “I breathe out short.” He trains 
thus: “I shall breathe In experlencing the 
whole body of breath;” he trains thus: “I shall 
breathe out experiencing the whole body of 
breath.” He trains thus: “I shall breathe In 
tranquilizing the bodily formation;” he trains 
thus: “[ shall breathe out tranquilizing the 
bodily formation.” Just as a skilled turner or 
his apprentice, when making a long turn, 


out. 


1n short” or 


, 


understands: “I[ make a long turn;” or when 
making a short turn, understands: “I make a 
short turn;” so too, breathing 1n long, a 
Bhikkhu understands: “I breathe In long,” he 
trains thus: “[ shall breathe out tranguilizing 
the bodily formation.” In this way, he abides 
contemplating the body as a body Internally, 
or he abides contemplating the body as a 
body externally , or he abides contemplating 
the body as a body both internally and 
externally. Or else, he abides contemplating 
1n the body 1s arising factors, ot he abides 
contemplating 1n the body 1ts vanishing 
factors, or he abides contemplating 1n the 
body both 1s arising and vanishing factors. Ór 
else mindfulness that “there 1s a body” 1s 
simply established ¡1n him to the extent 
necessary for bare knowledge 
mindfulness. And, he abides independent, not 
clinging to anything In the world. That is how 
a Bhikkhu abides contemplating the body as a 
body—Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể? Này 


and 


2) 


834 


các Tỳ Kheo, ở đây, Tỳ Kheo đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú 
trong chánh niệm trước mặt. Vị ấy thở vô tỉnh 
giác là mình đang thở vô; vị ấy thở ra tỉnh 
giác là mình đang thở ra. Thở vô một hơi dài, 
vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô một hơi 
đài.” Thở ra một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: 
“Tôi đang thở ra một hơi dài.” Thở vô một 
hơi ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô 
một hơi ngắn.” Thở ra một hơi ngắn, vị ấy ý 
thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi ngắn.” 
Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô,” vị ấy tập; 
“cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập; 
“An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô,” vị Ấy tập; 
“An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. 
Này các Tỳ Kheo, như người thợ quay hay 
học trò người thợ quay thiện xảo khi quay 
dài, tuệ tri: “Tôi quay dài” hay khi quay 
ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi quay ngắn.” 
Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô 
dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô dài.” Thở 
ra dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở ra dài.” 
Thở vô ngắn, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô 
ngắn.” Thở ra ngắn, ý thức rằng: “Tôi đang 
thở ra ngắn.” Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt 
về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào.” Vị 
ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi 
thở mà tôi đang thở ra.” Vị ấy tập: “Tôi đang 
thở vào và làm cho sự điều hành trong thân 
thể tôi trở nên an tịnh.” Vị ấy tập: “Tôi đang 
thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể 
tôi trở nên an tịnh.” Như vậy, khi vị ấy sống 
quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống 
quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống 
quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên thân thể. Hoặc người ấy 
quán niệm: “Có thân đây,” vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, 
không chấp trước vật gì trên đời. Nầy các Tỳ 
Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm 
thân thể trên thân thể. 

Contemplaton on the fhe Four Postures— 
Quán về Tứ Oai Nghi nơi thân: Again, 


3) 


Bhikkhus, walkmng, a Bhikkhu 
understands: “I am walking:” when standing, 
he understands: “I am standing;” when sifting, 
he understands: “I am sitting;” when lying 
down, he understands: “I am lying down;” or 
he understands accordingly however his body 
ISÃễ disposed. In ths way, he abides 
contemplating the body as a body Internally, 
externally, and both Internally and externally. 
And he abides independent, not clinging to 
anything In the world. That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as a 
body—Li nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
đi, ý thức rằng: “Tôi đang đi.” Khi đứng, ý 
thức rằng: “Tôi đang đứng.” Khi ngồi, ý thức 
rằng: “Tôi đang ngồi.” Khi nằm, ý thức rằng: 
“Tôi đang nằm.”Thân thể được xử dụng như 
thế nào, vị ấy ý thức thân thể như thế ấy. Vị 
ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; 
hay vị ấy sống quán niệm thân thể trên ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán niệm thân thể trên 
cả nội thân lẫn ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay 
vị Ấy sống quán niệm tánh diệt tận trên thân 
thể; hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh diệt 
trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú 
trong chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị Ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời nầy. Này các Tỳ Kheo, như vậy là 
Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể. 

Full Awareness on the body—Hoàn Toàn 
Tỉnh Thức nơi thân: Again, Bhikkhus, a 
Bhikkhu 1s one who acts in full awareness 
when going forward and returning; who acfs 
in full awareness when looking ahead and 
looking away; who acfs In full awareness 
when flexing and extending his limbs; who 
acfs In full awareness when wearing his robes 
and carrying his outer robe and bowl; who 
acfs in full awareness when eating , drinking, 
consuming food and tasting; who acts in full 
awareness when walking, standins, siting, 
falling asleep, waking up, talking and keepIng 
silent. In this way, he abides contemplating 
the body as a body Internally, externally, and 
both Internally and externally. And, he abides 


when 


4) 


835 


independent, not clinging to anything In the 
world. That too is how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body—Lại nữa, 
này các Ty Kheo, Tỳ Kheo khi bước tới bước 
lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co 
tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; 
khi mặc áo Tăng Già Lê, mang bát, mang y, 
biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, 
nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi 
đại tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi 
đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ 
các việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống 
quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống 
quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống 
quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các Tỳ Kheo, như vậy là 
Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể. 

Contemplaton on the foulness of the Body 
Parts-Quán Thân Uế Trược: Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same body 
up from the soles of the feet and down from 
the top of the hair, bounded by skin, as full of 
many kinds of impurity thus: “In this body 
there are head-hairs, body-hairs, nails, teeth, 
skm, flesh, sinews, bones, bone-marrow, 
kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, 
lungs, largee Intestines, small Intestines, 
contenfs of the stomach, feces, bile, phlegm, 
pus, blood, sweat, fat, tears, ørease, spittle, 
snot, oil of the Joinfs, and urine.” Just as 
though there were a bag with an opening at 
both ends full of many sorts of grain, such as 
hil rice, red rice, beans, peas, millet, and 
white rice, and a man with øood eyes Were fo 
open 1t and review 1t thus: “This is hill rice, 
this 1s red rice, these are beans, these are 
peas, this 1s millet, this 1s white rice;” so fOO, 
a Bhikkhu reviews this same body... as full of 
many kinds of impurity thus: “In this body 


5) 


there are head-hairs and urine.” In this way 
he abides contemplating the body as a body 
Iinternally, externally, and both internaly and 
externally... And, he abides independent, not 
clinging to anything 1n the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body 
as a body—Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo quan sát thân nầy, từ gót chân trở lên 
và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi một lớp 
da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. 
Trong thân nầy: “Đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước 
ở khớp xương, nước tiểu.” Này các Tỳ Kheo, 
cũng như một bao đô, hai đầu trống đựng đầy 
các loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, 
mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ 
các hột ấy ra và quan sát: “Đây là hột gạo, 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu 
lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi.” 
Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo 
quan sát thân nầy dưới từ bàn chân trở lên 
trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. Trong 
thân nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở 
khớp xương, nước tiểu.” Như vậy vị ấy sống 
quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống 
quán niệm thân trên ngoại thân; hay sống 
quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị Ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là 
Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể. 

Contemplation on the elements of the Body—— 
Quán Tứ Đại nơi thân: Again, Bhikkhus, a 
Bhikkhu reviews this same body, however 1t 


6) 


836 


1s placed, however disposed, as consisting of 
elements thus: “ln this body there are the 
earth element, the water element, the fire 
element, and the air element.” Just as though 
a skilled butcher or his apprentice had killed a 
cow and was sea(ed at the crossroads with 1 
cut up into pieces; so too, a Bhikkhu revIiews 
this same body as consisting of elements thus: 
“In this body there are the earth element, the 
water element, the fire element and the aIr 
way, he abides 
contemplating the body as a body Internally, 
externally, and both ¡internally and 
externally... And he abides independent, not 
clinging to anything 1n the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body 
as a body—Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo quan sát thân nầy về các vị trí các giới 
và sự sắp đặt các giới: “Trong thân nầy có 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nầy 
các Tỳ Kheo, như một người đồ tế thiện xảo, 
hay đệ tử của một người đồ tể giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán 
sát thấy thân nầy về vị trí các giới: “Trong 
thân nầy có địa đại, thủy đại và phong đại.” 
Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên 
nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên 
ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên 
cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống 
quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay 
sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. 
Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân 
thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy 
các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm thân thể trên thân thể. 

The Nine Charnel Ground Contemplatlons—— 
Cửu Quán Về Nghĩa Địa: Again, Bhikkhus, as 
though he were to see a corpse thrown aside 
1n a charnel ground, one, two, or three days 
dead, bloated, livid, and oozing maftfer, a 
Bhikkhu compares this same body with 1t 
thus: “This body too 1s of the same nature, 1 
wIll be like that, 1f 1s not exempt from that 
fate.” In this way, he abides contemplating 


element” In this 


the body as a body 1nternally, externally, and 
both internaly and externally. And, he abides 
independent, not clinging to anything ¡In the 
world. That too 1s how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. Again, as 
though he were to see a corpse thrown aside 
1n a charnel pround, berng devoured by crows, 
hawks, vultures, dogs, Jackals, or various 
kinds of worms, a Bhikkhu compares this 
same body with it thus: “Ihis body too 1s of 
the same nature, it will be like that, It 1s not 
exempt from that fate.” That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as a 
body. Again, as thouph he were to see a 
corpse thrown aside in a charnel ground, a 
skeleton with flesh and blood, held together 
with sinews... 
with blood, held together with sinews... a 
flesh and blood, held 
topgether with sinews.. disconnected bones 
scattered in all directions, here a hand-bone, 
there a foot-bone, here a shin-bone, there a 
thigh-bone, here a hip-bone, there a back- 
bone, here a rib-bone, there a breast-bone, 
here an arm-bone, there a shoulder-bone, 
here a neck-bone, there a Jaw-bone, here a 
tooth, there the skull, a Bhikkhu compares 
this same body with it thus: “This body foo 1s 
of the same nature, it wiÏll be like that, 1t 1s not 
exempt from that fate.” That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as a 
body. Again, Bhikkhus, as though he were to 
see a corpse thrown aside in a charnel 
ground, bones bleached white, the color of 
shells; bones heaped up, more than a year 
old; bones roted and crumbled to dust, a 
Bhikkhu compares this same body with it 
thus: “This body too 1s of the same nature, 1t 
wIll be like that, 1f 1s not exempt from that 
fate.” In this way he abides contemplating the 
body as a body Internally, or he abides 
contemplating the body as a body Internally, 
or he abides contemplating the body as a 
body externally, or he abides contemplating 
the body as a body both Iinternally and 
externally. Or else he abides contemplating In 
the body 1fs arising factors, or he abides 
contemplating 1n the body 1ts vanishing 


a fleshless skeleton smeared 


skeleton without 


837 


factors, or he abides contemplating 1m the 
body both 1s arising and vanishing factors. Or 
else mindfulness that “there 1s a body” 1s 
simply established ¡1n him to the extent 
necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything in the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body 
as a body—Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong 
nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể 
ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. 
Tỳ Kheo quán niệm- thân thể ấy như sau: 
“Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là 
như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.” Như 
vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả 
nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống 
quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. 
“Có thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ 
Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm 
thân thể trên thân thể. Lại nữa, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị 
các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên kên 
ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả 
can ăn, hay bị các loài dòi bọ rúc rỉa. Tỳ 
Kheo quán chiếu sự thực ấy vào thân thể của 
chính mình: “Thân nây tánh chất là như vậy, 
bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân 
thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; 
hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân 
thể. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên 
thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống 


quán niệm thân thể trên thân thể. Nầy các Tỳ 
Kheo, lại nữa, Tỳ Kheo như thấy một thi thể 
bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương 
còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được nối liền bởi các đường gân..., với 
các bộ xương còn liên kết với nhau, không 
còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được 
các đường gân cột lại với nhau..., với các bộ 
xương không còn dính thịt, không còn dính 
máu, không còn được các đường gân cột lại 
với nhau, chỉ còn có xương không dính lại với 
nhau, rãi rác chỗ nây chỗ kia. Ở đây là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, 
ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, 
ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ 
Kheo ấy quán niệm thân ấy như sau: “Thân 
nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh tánh chất ấy.” Như 
vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả 
nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống 
quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. Hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. 
“Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ 
Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm 
thân thể trên thân thể. Lại nữa, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng 
màu vỏ ốc..., chỉ còn một đống xương lâu 
hơn ba năm..., chỉ còn là xương thối trở thành 
bột. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy như sau: 
“Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là 
như vậy, không vượt khỏi tánh tánh chất ấy.” 
Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên 
nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên 
ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên 
cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống 
quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay 
sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. 
Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân 
thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 


838 


không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy 
các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm thân thể trên thân thể. 

Contemplafion on body, feeling, mỉnd and 

dharma: Quán Tứ Niệm Xứ —To meditate upon 

the Body, Feelings, Mind and Dharma—To 
contemplate the four contemplations: 

l) To contemplate that the body 1s not 
sanitary-Quán thân bất tịnh: Due to 
1llusions, most of us think that our body 1s 
more valuable than any thing else. So 1t needs 
be provided with better foods and expensIive 
clothes. Therefore, the “struggle for life” has 
come 1nto play. Life Is no longer a peaceful 
place, but a battle field with greed, hatred, 
envy, arrogance, doubt, wrong views, killing, 
stealing, sexual misconduct, lying. Evil karma 
IS pradually formed as a result. Earnest 
Buddhists should view the body (eye, ear, 
skim, haiIr, nose, tongue, mouth, anus, ©fC) 1s 
unclean (Quán thân bất tịnh) which covered 
with a bag of skin, Inside are flesh, fat, bone, 
blood, mucus and waste matters of which no 
one wishes to touch. The body itself, If not 
being washed frequently with fragrant water 
and soap, no one wants to stay close to 1f. Ín 
addition, 1t 1s prone to decay minute after 
minute, second affer second. lf we stop 
breathing, what 1s the body called If not a 
corpse? During the first day, Ifs color 1s 
changing. A few days later, It becomes bluish 
and produces offensive odor. At this time, 
even I!f that disintegrated body once was the 
most beautiful woman or a handsome man, no 
one wanfts to be close to 1t. Earnest Buddhist 
should always contemplate that the body 1s 
unclean. This contemplation 1s designed to 
cure øreed, atftachment, selfishness, and 
arrogance. Also, when people realize that 
they are physically and biologically the same, 
they would easily understand, tolerate and 
compassionate among themselves and others. 
The discrimination agaInst the aging, people 
with đdisabilities, and the other race would be 
đdiminished—Vì điên đảo mộng tưởng mà đa 
số chúng ta đều cho rằng thân nầy quý báu 
hơn hết. Nên thân nầy cần phải được ăn ngon 
mặc đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta vật lộn 


2) 


với cuộc sống hằng ngày. Đời sống hằng 
ngày không còn là nơi an ổn nữa, mà trở 
thành đấu trường của tham, sân, si, mạn, nghị, 
tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, ty hiểm, ganh 
ghét và vô minh. Từ đó ác nghiệp được từ từ 
kết tạo. Người tu chân thuần phải quán thân 
từ mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, hậu môn, vân 
vân đều là bất tịnh. Khi ngồi chúng ta nên 
quán tưởng thân nầy là bất tịnh, được bao phủ 
bởi một cái túi da nhơ nhớp, bên trong như 
thịt, mỡ, xương, máu, đàm, và những chất 
thừa thải mà không một ai dám đụng tới. 
Thân nầy, nếu không được tắm rữa bằng 
nước thơm dầu thơm và xà bông thơm, thì 
chắc chắn không ai dám tới gần. Hơn nữa, 
thân nầy đang hoại diệt từng phút từng giây. 
Khi ta ngừng thở thì thân nầy là cái gì nếu 
không phải là cái thây ma? Ngày đầu thì thây 
ma bắt đầu đổi màu. Vài ngày sau đó thây 
thảy ra mùi hôi thúi khó chịu. Lúc nầy, dù là 
thây của một nữ tú hay nam thanh lúc còn 
sanh thời, cũng không ai dám đến gần. Người 
tu Phật nên quán thân bất tịnh để đối trị với 
tham ái, ích kỷ, và kiêu ngạo, vân vân. Một 
khi ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng thân 
nầy đều giống nhau cho mọi loài thì chúng ta 
sẽ dễ thông hiểu, kham nhẫn và từ bi hơn với 
mình và với người. Sự phân biệt giữa người 
già, người phế tật, và các chủng tộc khác sẽ 
không còn nữa. 

To view all the feelings are painful—Quán 
rằng cảm thọ là đau khổ: There are three 
kinds of feelings: pleasures, pain and neutral 
ones; however, according to Buddha's 
teaching, all feelings are painful because they 
are Impermanent, transcient, ungraspable, 
and therefore, they are unreal, illusive and 
deceptive. (Quán thọ thị khổ). Furthermore, 
when you accept something from others, 
naturally, you have to do something else for 
them ïn return. It might cost you more than 
what you have accepted. However, we can 
easily refuse material things, but the hardest 
thing to escape 1s our own feelings. Feeling 1s 
a form of acceptance that most of us could 
easily be trapped. It is very subtle, but Its 
effect is so destructible. We usually feel 
whatever conveyed to us by the six senses. 


3) 


839 


For example, hearing someone bad-mouth on 
us, we feel angry at once. Seeing something 
profitable, we readily feel greedy. After all, 1f 
we don't cultivate, ereed and angry are fwo 
unconfrollable agents which dominate and 
dally To 
contemplate all the feelings are painful will 
gradually assist us to keep the feelings under 
confrol as well as to pur1fy our mind; and as a 
result, provide us the Joy and peace—Có ba 
loại cảm thọ là vui sướng, khổ đau và trung 
tính; tuy nhiên, Phật dạy mọi cảm thọ đều 
đau khổ vì chúng vô thường, ngắn ngủi, 
không nắm bắt được, và do đó chúng là 
không thật, ảo tưởng. Hơn nữa, khi chúng ta 
nhận của ai cái øì thì lẽ đương nhiên là chúng 
ta phải làm cái gì đó để đến trả lại. Rất có 
thể chúng ta phải trả giá cao hơn cho những 
gì mà chúng ta đã nhận. Tuy nhiên, sự nhận 
về phần vật chất vẫn còn dễ nhận ra để để 
phòng hơn là sự cảm thọ tinh thần, vì cảm thọ 
là một hình thức thọ nhận mà phần đông 
chúng ta đều vướng bẫy. Nó tất vi tế, nhưng 
hậu quả tàn phá của nó thật là khốc liệt. 
Thường thì chúng ta cảm thọ qua sáu căn. Thí 
dụ như khi nghe ai nói xấu mình điều gì thì 
mình lập tức nổi trận lôi đình. Thấy cái gì có 
lợi thì mình bèn ham muốn. Tham sân là hai 
thứ thống trị những sinh hoạt hằng ngày của 
chúng ta mà chúng ta không tài nào kiểm 
soát chúng được nếu chúng ta không có tu. 
Quán thọ thị khổ dân dần giúp chúng ta kiểm 
soát được những cảm thọ cũng như thanh tịnh 
tâm của chúng ta, kết quả sẽ làm cho chúng 
ta có được an lạc và tự tại. 

To the 
impermanent—Quán thấy tâm ngắn ngủi vô 
thường: Most people think that the1r mind 1s 
not changed; therefore, they 
whatever they think. They believe that what 
they think reflects the truth. Probably some of 
them would discover that ther mind 1s 
changing, but they refulse to accept 1t. 
Buddhisst  practtioners should  always 
contemplate theIr wholesome and 
unwholesome minds, they are all subJect to 
rising and destroying. They have no real 
entity. In sitting medifation, one will have the 


overwhelm  our actIvifies. 


VICW mnd is  transcilent or 


attach to 


4) 


chance to recognize the facts that the mind 
keeps Jumping In a fast speed as pIcfures on a 
movie screen. The body, therefore, always 
feels restless and eager to react on the 
thinking pulses. That is why people are rarely 
calm down or experlencing true happiness. 
Earnest Buddhists should always remember 
that the mind does not have any “real entity” 
to 1fself. It changes from second to second. 
That's why the Buddha viewed the mind of an 
ordinary person 1s like a swinging monkey, 
the wind, lightning or a drop of morning dew 
(Quán tâm vô thường). This contemplation 
helps the practitioners see that everything 1s 
changed so that the practitloners will have the 
ability to eliminate attachment to what they 
think—Nhiều người cho rằng tâm họ không 
thay đổi vì thế cho nên họ luôn chấp vào 
những øì họ nghĩ và tin rằng đó là chân lý. 
Rất có thể một số cũng thấy tâm mình luôn 
thay đổi, nhưng họ không chấp nhận mà cứ lờ 
đi. Người tu Phật nên quán sát tâm thiện, tâm 
ác của ta đều là tướng sanh diệt vô thường 
không có thực thể. Tất cả các loại tâm sở 
tướng nó chợt có chợt không, chợt còn chợt 
mất thì làm gì có thật mà chấp là tâm mình. 
Trong khi ngồi thiển định, người ta sẽ có cơ 
hội nhận ra rằng tâm nầy cứ tiếp tục nhẩy 
nhót còn nhanh hơn cả những hình ảnh trên 
màn ảnh xi nê. Cũng chính vì vậy mà thân 
không an vì phải luôn phản ứng theo những 
nhịp đập của dòng suy tưởng. Cũng chính vì 
vậy mà con người ta ít khi được tnh lặng và 
chiêm nghiệm được hạnh phúc thật sự. Phật 
tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tâm không 
phải là một thực thể của chính nó. Nó thay 
đổi từng giây. Chính vì thế mà Phật đã dạy 
rằng tâm của phàm phu như con vượn chuyền 
cây, như gió, như điển chớp hay như giọt 
sương mai trên đầu cỏ. Pháp quán nầy giúp 
cho hành giả thấy được mọi sự mọi vật đều 
thay đổi từ đó có khả năng dứt trừ được bệnh 
chấp tâm sở là thật của ta. 

To view the Dharma 1s without-selfF—Quán 
pháp vô ngã: Everything In the world, either 
physical or mental, is depend upon each other 
to function or survive. They are not free from 
one another or free to act on theiIr owns, on 


840 


ther own will. They do not have a "self.” 
They are not capable of being self-existed. A 
human body 1s composed of billions of cells 
that depend on one another; one cell dies will 
effect so many other cells. Similarly, a 
house, a car, a road, a mountain, or a river all 
are compounded, not being self-existed. 
Everything, therefore, Is a combination of 
other things. For Instance, without nufritious 
foods, water, and fresh arr, this body will 
certainly be reduced to a skeleton and 
eventually disinteprated. Thus the Buddha 
taught: “All existents are selfless, empty, and 
Impermanent.” Practtioners who always 
contemplate “the dharma Is withoutf-self,” 
they should become more humble and 
likable—Quán pháp không có tự tánh. Mọi 
vật trên đời, vật chất hay tinh thân, đều tùy 
thuộc lẫn nhau để hoạt động hay sinh tôn. 
Chúng không tự hoạt động. Chúng không có 
tự tánh. Chúng không thể tự tổn tại được. 
Thân thể con người gồm hàng tỷ tế bào 
nương tựa vào nhau, một tế bào chết sẽ ảnh 
hưởng đến nhiều tế bào khác. Cũng như vậy, 
nhà cửa, xe cộ, đường xá, núi non, sông ngòi 
đều được kết hợp bởi nhiều thứ chứ không tự 
tồn. Do vậy, mọi vật trên đời nây đều là sự 
kết hợp của nhiều vật khác. Chẳng hạn như 
nếu không có chất bổ dưỡng, nước, và không 
khí thì thân thể nây chắc chắn sẽ ốm o gầy 
mòn và cuối cùng sẽ bị hoại diệt. Chính vì 
vậy mà Đức Phật dạy rằng vạn pháp vô ngã, 
không, và vô thường. Hành giả nào thường 
quán pháp vô ngã thì những vị ấy sẽ trở nên 
khiêm nhường và đáng mến hơn. 
Contemplation of the breath: Quán hơi thở— 
See Mindfulness of the breath. 
Contemplation of the Buddha Recitation: 
Quán Phật Trì Danh——This is one of the ten kinds 
of oral recitation. The methods of contemplation 
taught in the Meditaton Sutra are very Importanf 
and lead to Iimmense virtue, but they are not a 
popular expedient for sentient beings 1n the 
Dharma-Ending Age. Nevertheless, since the 
ancient masters did not wish to see the special 
benefits of the meditation method go unused, they 
selected the easiest of the Sixteen Contemplations 
(Contemplaton of Amitabha Buddha) and 


combined it with Oral Recitaton to form the 
Contemplaton of the Buddha-Oral Recitation 
technique. Reciaton ¡is predominant, with 
contemplaton of the Buddha occupyimng a 
subsidlary position. Each day, after reciting the 
Buddha”s name, the practitioner reserves a special 
period of time for concentrating his mind and 
contemplating the Embellishments and Lipht of 
Amitabha Buddha. 
Contemplation Number Thirteen in the Meditation 
Sufra, in which Amitabha Buddha ¡s visualized as 
some sixteen feet tall and of golden hue, standing 
at the edge of the Seven-Jewel Pond. If the 
practioner camnot yet visualize the Seven-Jewel 
Pond, he can picture Amitabha Buddha standing 
before his eyes in a zone of light, in open space, 
the left hand held at chest level and forming the 
auspicous mudra, the riph(t arm extending 
downward in the posiion of welcoming and 
guiding. To be successful in this meditation, 1t 1s 
necessary, at the oufset, to visualize the body of 
Amitabha Buddha In general, then concentrate on 
the urna (white mark between the eyebrows). This 
mark 1s empty and transparent, like a white gem 
with eight facets. The urna Is the basic mark 
among the thirty-two auspIclous marks of the 
Buddhas. When this visualizatlon ¡1s successful, 
thanks to the affinity thus created between 
Amitabha Buddha and the practitioner, other 
marks wIll appear clearly, one after another. 
However, fo ensure success, the practitioner 
should though the Mediaton Suữa, 
memorizing the thirty-fwo auspIclous marks of 
Amttabha Buddha before commencing his 
practice. With this method, Buddha Recitation 
should be primary, because !f the practitioner 
does not succeed at visualization, he can still fall 


This method derived from 


read 


back on reciftation to ensure rebirth in the Pure 
Land. In fact, recitation aids visualization and 
visualization complements recifation, so that these 
fWO aSD€CfS in parallel, leading the 
practitioner toward the desired goal. Althoupgh this 
technique 1s somewhat more difficult than the 
others, If It can be accomplished successfully, 
1immeasurable benefits 
therefore described here at the very end, to foster 
diligent practice—Đây là một trong mười pháp trì 
danh. Pháp quán tưởng trong Quán Kinh rất trọng 


Work 


are achieved. lt 1s 


841 


yếu, công đức cực kỳ to rộng, nhưng chưa phải là 
phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt 
pháp hành trì. Nhưng vì không muốn bỏ công đức 
đặc biệt của quán pháp, nên cổ nhân đã thể dụng 
trong mười sáu phép quán, lựa cách thức dễ tu tập 
nhứt, lấy trì danh làm chánh, quán Phật làm phụ, 
gọi là Quán Phật Trì Danh. Hành giả mỗi ngày 
sau khi niệm Phật, lại để riêng một thời tịnh tâm 
quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A Di 
Đà. Cách quán Phật nầy rút lược phép quán thứ 
mười ba trong Quán Kinh, tưởng Đức A Di Đà 
thân cao một trượng sáu, sắc vàng ròng, đứng bên 
bờ ao thất bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao thất 
bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong 
vùng ánh sáng giữa hư không trước mắt mình, tay 
trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay mặt 
buông xuống theo thể tiếp dẫn. Muốn quán Phật 
cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn 
thân, kế chỉ chuyên tâm quán tưởng lông trắng 
giữa đôi mày. Tướng bạch hào nầy rỗng không 
trong suốt như bạch ngọc, có tám cạnh, xoay về 
bên hữu cao thành năm vòng. Bạch hào là tướng 
căn bản trong ba mươi hai tướng hảo, khi tướng ấy 
quán thành, do sự cơ cảm, các tướng kia đều lần 
lượt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn được phần chắc 
chắn hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh, để 
ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi dụng 
công. Phương pháp trên đây sở dĩ để trì danh vào 
phần chánh, vì nếu quán tưởng không thành vẫn 
còn phần trì danh để bảo đảm cho sự vãng sanh. 
Nhưng thật ra, trì danh cũng giúp quán tưởng, 
quán tưởng lại phụ lực cho trì danh; hai phần nầy 
hổ tương đưa hành giả đến chỗ song song thành 
tựu. Pháp thức nầy tuy có phân khó hơn các lối 
khác, song nếu thành tựu thì công đức to rộng vô 
biên, nên xin đưa ra sau cùng để làm duyên 
khuyến tấn—See Ten kinds of oral recitation. 
Contemplafion on Causality: Quán Nhân 
Duyên—See Fivefold procedure for quieting the 
mind (). 

Contemplation on Cause and Condition: 
Quán Nhân Duyên—See Fivefold procedure for 
quieting the mind (). 

Contemplation of cessafion: Quán diệt—See 
Eighteen principal Insights. 

Contemplation of change: Quán biến đổi— 
See Eighteen principal Insights. 


Contemplation (concentration) of 
compassion (n): Từ Bi Quán. 

Contemplation on Compassion and Loving- 
kindness: Quán Từ bi—See Fivefold procedure 
for quieting the mind (1). 

Contemplation on the compassionate mỉnd: 
Meditation the  development of the 
compassionate heart—Từ tâm tam muội. 
Contemplate the concept of unreality of self: 
Quán vô ngã. 

Contemplation of controlling the breath: Trì 
Tức Niệm —One of the five-fold procedures for 
quieting the mind, the contemplation in which the 
breathing 1s controlled—Một trong ngũ đình tâm 
quán, quán hay kiểm soát hơi thở để định tâm— 
See Five-fold procedures for quieting the mind. 
Contemplafion of correct knowledge and 
vision: Quán chánh trí kiến —-See Eighteen 
principal Insights. 

Contemplation on counting breath: Quán Sổ 
tức (trì tức niệm)—See Fivefold procedure for 
quieting the mind ()). 

Contemplation by counting the breathing: 
Số Tức Quán (trì tức niệm)—See Anapanasatti, 
and ivefold procedure for quieting the mind (1). 
Contemplafion of danger of reliance on 
formation: Quán sự nguy hiểm của các hành— 
See Eighteen principal Insights. 

Contemplation of destruction: Quán hoại— 
See Eighteen principal Insights. 

Contemplation of Dharmas: 
Dhammanupassana (p)—Dharma-nyama or 
Dharmnusmrti (skt)—Quán Pháp (niệm pháp)— 
Contemplation of Mental Objects or Mind 
Contents—See Contemplaton of mind-objects, 
Contemplaton of Mental ObJjects, 
foundations of mindfulness. 
Contemplations of the Dharmalaksana: Four 
contemplations of the Dharmalaksana—Bốn pháp 
tầm tư quán của Pháp Tướng Tông—See Four 
contemplations of the Dharmalaksana. 
Contemplation of dispassion: Quán ly dục— 
See Eighteen principal Insights. 

Contemplation on the earth wheel: Quán địa 
luân—-The Earth corresponds to Square and 
Yellow—Địa (đấU tương ứng với hình Vuông và 


on 





and Four 


842 


màu Vàng—See Five elemenfs 1n €softeric 

medifation. 

Contemplafion on the emptftiness of living 

and things: Sinh pháp nhị không quán. 

Contemplation of extinction: Diệt Quán— 

Contemplaton of the destruction of Ignorance, 

which Is followed by the annihilation of karma, of 

birth, old age and death—Quán tưởng về sự tận 
diệt của vô minh, theo sau bởi sự diệt nghiệp, diệt 
sanh, lão và tử. 

Contemplafion of fading away: Quán ly 

tham—See Eighteen principal Insights. 

Contemplafon of. fall: Quán 

Eighteen principal Insights. 

Contemplation on the fire wheel: Quán hỏa 

quân—Hỏa (lửa) tương ứng với hình Tam Giác và 

màu Đỏ—Fire corresponds to Triangular and Red 
color—See Five elements In esoteric meditation. 

Contemplation on the five elemen(s: Ngũ 

Luân Quán—See the 

elements. 

Contemplatfion of feeling: Quán cảm thọ— 

According to the Satipatthanasutta, the Buddha 

taught about the “contemplation of feeling” as 

follows—Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy về 

“quán cảm thọ” như sau: 

1) And how, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide 
contemplating feelings as feelings? Here, 
when feeling a pleasant feeling, a Bhikkhu 
understands: “I feel a pleasant feeling;” when 
feeling a painful feeling, he understands: “1l 
feel a painful feling:” when feeling a neither- 
painful-nor-pleasant feeling, he understands: 
“I_  feel a neither-painful-nor-pleasant 
feeling.” When feeling a worldly pleasant 
feeling, he understands: “[ feel a worldly 
pleasant feling;” when feeling an unworldly 
pleasant feling, he understands: “I feel an 
unworldly pleasant feeling;” when feeling a 
worldly painful feeling, he understands: “1l 
feel a worldly painful feeling:” when feeling 
an unworldly painful feeling, he understands: 
“I feel an unworldly painful feeling:” when 
feeling a worldly neither-painful-nor pleasant 
feeling, he understands: “[ feel a worldly 
neither-painful-nor-pleasant feeling:” when 
feelng an unworldly neither-painful-nor- 


diệt—See 


Meditation on five 


2) 


pleasant feeling, he understands: “[ feel an 
unworldly neither-painful-nor-pleasant 
feeling.”: Nầy các Tỳ Kheo, như thế nào là 
Tỳ Kheo sống quán niệm cảm thọ trên các 
cảm thọ? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo 
khi cảm giác lạc thọ, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ khoái lạc.” Mỗi khi có 
một cảm thọ đau khổ, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ đau khổ.” Mỗi khi có 
một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau 
khổ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm 
thọ không khoái lạc cũng không đau khổ.” 
Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vị ấy 
ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái 
lạc vật chất.” Khi có một cảm thọ khoái lạc 
tinh thân, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một 
cảm thọ khoái lạc tinh thần.” Khi có một cảm 
thọ khổ đau vật chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ khổ đau vật chất.” Khi 
có một cảm thọ khổ đau tỉnh thân, vị ấy ý 
thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khổ đau 
tỉnh thần.” Khi có một cảm thọ vật chất 
không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý 
thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ vật chất 
không khoái lạc cũng không đau khổ.” Khi có 
một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng 
không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang 
có một cảm thọ tỉnh thần không khoái lạc 
cũng không khổ đau.” 

In this way he abides contemplating feelings 
as feelnss 1nternally, or he abides 
contemplating feelings as feelings externally, 
or he abides contemplatng feelinsgs as 
feelings both Internally and externally. Or 
else he abides contemplating 1n feelings theIr 
arising factors, or he abides contemplating 1n 
feelings their vanishing factors, or he abides 
contemplating in feelings both their arising 
and vanishing factors. Or else mindfulness 
that “there 1s feeling” 1s simply established in 
him to necessary for bare 
knowledge and mindfulness. And he abides 
independent, not clinging to anything In the 
world. That ¡is how a Bhikkhu abides 
contemplating feelings as feelings: Như vậy 
vị ấy sống quán niệm cẩm thọ trên các nội 
thọ; hay sống quán niệm cảm thọ trên các 
ngoại thọ; hay sống quán cảm thọ thể trên cả 


the extent 


843 


nội thọ lẫn ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên các thọ; hay sống 
quán niệm tánh diệt tận trên các thọ. Hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên các thọ. 
“Có thọ đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ 
Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm 
cảm thọ trên các cảm thọ. 

Contemplafion on gøood heart: Thiện Tâm 

Quán. 

l1) Contemplation on love can be used to dispel 
anger: Thiện Tâm Quán hay quán yêu thương 
có thể tẩy trừ sân hận. 

2) lJealousy can be overcome by contemplating 
on appreciation and reJoicing ¡In the good 
qualities of others: Ganh ty có thể vượt qua 
bằng cách quán sát lòng biết ơn và sự hoan 
hỷ của tha nhân. 

Contemplafion of an Image Recitation: Quán 

Tượng Niệm Phật—One of the four methods of 

Buddha ths method, the 

practictioner faces a sfatue of Amitabha Buddha 

and Impresses all the features of that statue In his 
memory, contemplating to the point where, even 
1n the absence of a statue, and whether his eyes 
are open or closed, he clearly sees the Image of 

Amitabha Buddha. This method ¡is also difficult, 

because It requires a great deal of energy, a 

faithful memory and skillful use of expedients. 

There are cases of individuals who have practiced 

1t in an ¡inflexible way and have developed 

headaches difficult to cure. Moreover, upon 
examination, this method of seeking rebirth in the 

Pure Land 1s not menftioned In the Buddhist sutras. 

lt is merely a technique to assist In the practice of 

Buddha Recitation, so that the practitioner can 

harness his mind and achieve right thought. Su], 

IÝ we practice this method in a pure, devoted 

fame of mind, we can obtain a response, 

eradicate our bad karma, develop virtue and 
wisdom, and, through an illusory statue of 

Amitabha Buddha, awaken to His True Marks and 

achieve rebirth ¡n the Pure Land—Một trong bốn 

phương pháp niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là 
phương thức đem một bức tượng Phật A Di Đà để 
trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy, rồi 


reccifation. In 


quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc 
mở mắt hay nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật 
hiện rõ trước mắt. Phương pháp nầy cũng khó, vì 
cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu, và trí 
phương tiện khéo. Đã có người áp dụng cách thức 
nầy, nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay 
đổi, nên bị hư hỏa xông lên, mang chứng nhức 
đầu khó trị. Tuy nhiên, xét lại dùng phép quán 
tượng để vãng sanh, không thấy nói trong kinh 
điển. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì 
danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, 
dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu người tu với 
lòng thành tín, cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội 
nghiệp sanh phước huệ, từ nơi hình tượng giả mà 
thấy được Phật tướng thật và được vãng sanh— 
See Four methods of Buddha Recitation. 
Contemplation of the immaterial reality: Vô 
sở quán —The contemplation of the immaterial 
reality behind all phenomena—Quán về sự thật 
phi vật chất đằng sau mọi hiện tượng. 
Contemplatfion of impermanence: Quán vô 
thường—See Eighteen principal insights. 


Contemplation on impurity: The meditation 
on the uncleaness of the human body of self and 
others—Bất tịnh quán. 

Contemplation of the impurity of the body: 

Quán thân bất tịnh—Contemplation on the impure 

body. According to the Satipatthanasutta, the 

Buddha taught—Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật 

đạy: 

* Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same body 
up from the soles of the feet and down from 
the top of the hair, bounded by skin, as full of 
many kinds of impurity thus: “In this body 
there are head-hairs, body-hairs, nails, teeth, 
skm, flesh, sinews, bones, bone-marrow, 
kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, 
lungs, largee Intestines, 1ntestines, 
contenfs of the stomach, feces, bile, phlegm, 
pus, blood, sweat, fat, tears, ørease, spittle, 
snot, oil of the Joints, and urine.” Just as 
though there were a bag with an opening at 
both ends full of many sorts of grain, such as 
hill rice, red rice, beans, peas, millet, and 
white rice, and a man with øood eyes were fo 
open 1t and review 1t thus: “This is hill rice, 
this Is red rice, these are beans, these are 
peas, this 1s millet, this 1s white rice;” so foO, 


small 


844 


a Bhikkhu reviews this same body... as full of 
many kinds of Iimpurity thus: “In this body 
there are head-hairs... and urine.”: Này các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy, từ gót 
chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc 
bởi một lớp da và chứa đây những vật bất 
tịnh khác nhau. Trong thân nây: “Đây là tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, 
tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, 
ruột, màng ruột bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiểu.” Này các Tỳ Kheo, cũng như một bao 
đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hạt như 
gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay 
rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và 
quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây 
là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây 
là hột lúa đã xay rồi.” Cũng vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, một Tỳ Kheo quan sát thân nầy dưới từ 
bàn chân trở lên trên cho đến đảnh tóc, bao 
bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh 
khác nhau. Trong thân nầy: “Đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, 
màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” 

Agaim, Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this 
same body, however 1t is placed, however 
disposed, as consisting of elements thus: “In 
this body there are the earth element, the 
water element, the fire element, and the alr 
element.” Just as though a skilled butcher or 
his apprentice had kiled a cow and was 
seafed at the crossroads with It cut up Into 
pleces; so too, a Bhikkhu reviews this same 
body... as consisting of elements thus: “In this 
body there are the earth element, the water 
element, the fire element, and the alr 
element.”: Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo quan sát thân nầy về các vị trí các giới 
và sự sắp đặt các giới: “Trong thân nầy có 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nầy 
các Tỳ Kheo, như một người đồ tế thiện xảo, 
hay đệ tử của một người đồ tể giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán 


sát thấy thân nầy về vị trí các giới: “Trong 
thân nầy có địa đại, thủy đại và phong đại.” 
Again, Bhikkhus, as though he were to see a 
corpse thrown aside in a charnel ground, one, 
two, or three days dead, bloated, livid, and 
oozing matter, a Bhikkhu compares this same 
body with it thus: “This body too 1s of the 
same nature, it will be like that, 1t is not 
exempt from that fate.”: Lại nữa, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba 
ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen 
lại, nát thối ra. Tỳ Kheo quán niệm- thân thể 
ấy như sau: “Thân nây tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy.” 

Again, as thouph he were to see a corpse 
thrown aside In a charnel ground, being 
devoured by crows, hawks, vultures, dogs, 
Jackals, or varlous kinds of worms, a Bhikkhu 
compares this same body with it thus: “This 
body too 1s of the same nature, 1t wIll be like 
that, 1t 1s not exempt from that fate.”: Lại nữa, 
nầy các Tỳ Kheo, ỳ Kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị 
các chim kên kên ăn, hay bị các loài chó ăn, 
hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài đòi 
bọ rúc rỉa. Tỳ Kheo quán chiếu sự thực ấy 
vào thân thể của chính mình: “Thân nầy tánh 
chất là như vậy, bản chất là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy.” 

Again, as thouph he were fo see a corpse 
thrown aside in a charnel ground, a skeleton 
with flesh and blood, held together with 
sinews... a fleshless skeleton smeared with 
blood, held together with sinews... a skeleton 
without flesh and blood, held together with 
sinews.. đisconnected bones scattered in all 
directions, here a hand-bone, there a foot- 
bone, here a shin-bone, there a thigh-bone, 
here a hip-bone, there a back-bone, here a 
rib-bone, there a breast-bone, here an arm- 
bone, there a shoulder-bone, here a neck- 
bone, there a Jaw-bone, here a tooth, there 
the skull, a Bhikkhu compares this same body 
with 1t thus: “This body too 1s of the same 
nature, It will be like that, 1t 1s not exempt 


845 


from that fate.”: Nầy các Tỳ Kheo, lại nữa, 
Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết 
với nhau, còn dính thịt và máu, còn được nối 
liền bởi các đường gân..., với các bộ xương 
còn liên kết với nhau, không còn dính thịt, 
nhưng còn dính máu, còn được các đường gân 
cột lại với nhau..., với các bộ xương không 
còn dính thịt, không còn dính máu, không còn 
được các đường gân cột lại với nhau, chỉ còn 
có xương không dính lại với nhau, rãi rác chỗ 
nây chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là 
xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ Kheo ấy 
quán niệm thân ấy như sau: “Thân nầy tánh 
chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh tánh chất ấy.” 

Again, Bhikkhus, as though he were fo see a 
corpse thrown aside In a charnel ground, 
bones bleached white, the color of shells... 
bones heaped up, more than a year old... 
bones rotted and crumbled to dust, a Bhikkhu 
compares this same body with it thus: “This 
body too 1s of the same nattre, 1t wIll be like 
that, 1t 1s not exempt from that fate.”: Lại nữa, 
nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trắng màu vỏ ốc..., chỉ còn một đống 
xương lâu hơn ba năm..., chỉ còn là xương 
thối trở thành bột. Tỳ Kheo ấy quán niệm 
thân ấy như sau: “Thân nầy tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh tánh chất ấy.” 

In this way he abides contemplating the body 
as a body Internally, or he abides 
contemplating the body as a body Internally, 
or he abides contemplating the body as a 
body both Internally and externally. Or else 
he abides contemplatng ¡in the body 1s 
arising factors, or he abides contemplating 1n 
the body 1ts vanishing factors, or he abides 
contemplating ¡1n the body both 1s arising and 
vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there 1s a body 1s simply established in him 
to the extent necessary for bare knowledge 
and mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That too 


1s how a Bhikkhu abides contemplating the 
body as a body: Như vậy vị ấy sống quán 
niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt 
tận trên thân thể. Hay sống quán niệm tánh 
sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị Ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là 
Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân 
thể. 

See Seven types of contemplaton on the 
Iimpure body and Five-fold procedures for 
quieting the mind. 

Contemplation on the Infinite Life Sutra: 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh—See Four sutras of 
the Pure Land. 

Contemplation of the joys of Amitabha”s 


Pure Land: Quán sát môn—See Five devotional 

gates of the Pure Land Sect. 

Contemplation of knowledge: Trí quán sát— 

According to Suftra, 

Chapter 38, there are ten kinds of contemplation 

of knowledge of Great Enlightening Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these can attain 

the contemplaton of supreme knowledge of 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười trí huệ quán sát của chư Đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được trí huệ 

quán sát vô thượng của chư Như Lai—See Ten 

kinds of contemplation of knowledge of Great 

Enliphtening Beings. 

Contemplation and meditation: Quán thiển— 

Quán sát và thiển định—To sit in abstract trance. 

Contemplation of mental objecfs: Dhamma- 

nupassana (p)—Quán Pháp. 

(Œ) An overview of “Contemplaton of mind- 
objects”: Tổng quan về Quán Pháp—An 
overvew of methods of contemplation 
(obtaining of insight into truth)—Tổng quan 
về phép quán niệm chân lý ở tâm: The 
contemplation of mental obJects or mind 
contents means to be mindful on all essential 


+ 


the Flower Adornment 


846 


dharmas. The contemplaton of mental 
objects 1s not mere thinking or deliberation, 1t 
goes with mindfulness 1n discerning mind 
objects as when they arise and cease. For 
example, when there is a sense dersire 
arising, we Immediately know that a sense 
desire 1s arising In us; when a sense desire IS 
present, we Iimmediately know that a sense 
desire 1s present In us; when a sense desire 1s 
ceasing, we Iimmediately know that a sense 
desire 1s ceasing. In other words, when there 
1S sense desire 1n us, or when sense desire 1s 
absent, we immediately know or be mindful 
that there 1s sense desire or no sense desire In 
us. We should always be mindful with the 
same regard to the other hindrances, as well 
as the five agøregates of clinging (body or 
material form, feelings, perception, mental 
formation, and consciousness). We_ should 
also be mindful with the six internal and six 
Through the 
contemplation of mental factors on the six 
Internal and external sense-bases, we know 
well the eye, the visible form and the fetter 
that arises dependent on both the eye and the 
form. We also know well the ear, sounds, and 
related fetters; the nose, smells and related 
fetters; the tongue and tastes; the body and 
tactile obJects; the mind and mind obJjects, 
and know well the fetter arising dependent on 
both. We also know the ceasing of the fetter. 
Similarly, we discern the seven factors of 
enliphtenment, and the Four Noble Truths, 
Thus mindfully 
Invesfigating and understanding the mental 
objects We live ¡independent, clinging to 
nothing In the world. Our live 1s totally free 
from any attachments—Quán Pháp có nghĩa 
là tỉnh thức trên tất cả các pháp. Quán Pháp 
không phải là suy tư hay lý luận suông mà 
cùng đi chung với tâm tỉnh giác khi các pháp 
khởi diệt. Thí dụ như khi có tham dục khởi 
lên thì ta liền biết có tham dục đang khởi lên; 


external sense-bases. 


and so on. we live 


khi có tham dục đang hiện hữu, ta liền biết có 
tham dục đang hiện hữu, và khi tham dục 
đang diệt, chúng ta liền biết tham dục đang 
diệt. Nói cách khác, khi có tham dục hay khi 
không có tham dục, chúng ta đều biết hay 


qI) 


l) 


tỉnh thức là có hay không có tham dục trong 
chúng ta. Chúng ta nên luôn tỉnh thức cùng 
thế ấy với các triển cái (chướng ngại) khác, 
cũng như ngũ uẩn thủ (chấp vào ngũ uẩn). 
Chúng ta cũng nên tỉnh thức với lục căn bên 
trong và lục cảnh bên ngoài. Qua quán pháp 
trên lục căn và lục cảnh, chúng ta biết đây là 
mắt, hình thể và những trói buộc phát sanh do 
bởi mắt và trần cảnh ấy; rồi tai, âm thanh và 
những trói buộc; rồi mũi, mùi và những trói 
buộc của chúng; lưỡi, vị và những trói buộc 
liên hệ; thân, sự xúc chạm và những trói 
buộc; ý, đối tượng của tâm và những trói 
buộc do chúng gây nên. Chúng ta luôn tỉnh 
thức những trói buộc do lục căn và lục trần 
làm khởi lên cũng như lúc chúng hoại diệt. 
Tương tự như vậy, chúng ta tỉnh thức trên thất 
bổ đề phần hay thất giác chi, và Tứ Diệu Đế, 
vân vân. Nhờ vậy mà chúng ta luôn tỉnh thức 
quán chiếu và thấu hiểu các pháp, đối tượng 
của tâm, chúng ta sống giải thoát, không bám 
víu vào bất luận thứ gì trên thế gian. Cuộc 
sống của chúng ta như vậy là cuộc sống hoàn 
toàn thoát khỏi mọi trói buộc. 

According the  Satipatthanasutta, the 
Buddha taught about “contemplation of mind- 
objects" as follows—Theo Kinh Niệm Xứ, 
Đức Phật dạy về “quán pháp" như sau: 

The Eive Hindrance—Năm Triển Cái: And 
how, Bhikkhus, a Bhikkhu abide 
conftemplating mind-obJects as mind-obJects? 
Here a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects as mind-obJects In terms of the five 
hindrances. And how does a Bhikkhu abide 
contemplating mind-obljects as mind-objects 
1n terms of the five hindrances? A Bhikkhu 
abides contemplating mind-obJects as mind- 
obJects Internally, or he abides contemplating 
mind-objJects as mind-objects externally, or 
he abides contemplating mind-objects as 
mind-obJects both ¡internally and externally. 
Or else he abides contemplating In mind- 
obJects their arising factors, or he abides 
contemplating in mind-obJects their vanishing 
factors, or he abides contemplating in mind- 
objects both their arising and vanishing 
factors. Or else mindfulness that “there are 
mind-obJects” Is simply established in him to 


{O 


does 


a) 


847 


the extent necessary for bare knowledge and b) Here, there being sensual desire In him, a 


mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything In the world. That 1s how 
a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects 
as mind-objects 1n the five 
hindrances—Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp? 
Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp đối với năm triỂn 
cái (năm món ngăn che). Và nẩy các Tỳ 
Kheo, thế nào là các Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp đối với năm triỀỂn 
cái? Vị Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên 
các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên 
các ngoại pháp; hay sống quán niệm pháp 
trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy 
sống quán niệm tánh sanh khởi trên các pháp; 
hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các 
pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt 
trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp. 

There being slioth and torpor In him, a 
Bhikkhu understands: “here are sloth and 
torpor in me;” or there being no sloth and 
torpor 1n him, he understands: ““[here are no 
slofi and torpor and he also 
understands how there comes to be the 
arising of unarisen sloth and torpor, and how 
there comes to be the abandoning of arisen 
sloth and torpor, and how there comes to be 
the future non-arising of abandoned sloth and 
torpor: Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên 
(mê muội và buôn ngủ), vị ấy ý thức được sự 
hôn trầm thụy miên ấy. Khi nội tâm không có 
hôn trầm thụy miên, vị ấy ý thức được nội 
tâm của mình đang không có hôn trầm thụy 
miên. Khi hôn trầm và thụy miên chưa sanh 
nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự 
đang sanh khởi ấy. Khi hôn trầm và thụy 
miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý 
thức được sự đang đoạn diệt ấy. Khi hôn trầm 
và thụy miên đã được đoạn diệt và tương lai 
không thể sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được 
điều đó. 


terms of 


in me;” 


c) 


q) 


Bhikkhu understands: 
desire In me;” or there being no sensual 
desire In him, he understands: “There 1s no 
and he also 
understands how there comes to be the 
arising of unarisen sensual desire, and how 
there comes to be the abandoning of arisen 
sensual desire, and how there comes to be the 
futtre non-arising of abandoned sensual 
desire: Nâầy các Tỳ Kheo, ở đây nội tâm Tỳ 
Kheo có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của 
mình đang có ái dục. Khi nội tâm không có ái 
dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của mình 
không có ái dục. Và với ái dục chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh 
khởi ấy. Khi một niệm ái dục đã sanh, vị ấy ý 
thức được sự đã sanh khởi ấy. Khi ái dục 
đang được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy ý thức như vậy. 

There being i1ll-will in hím, a Bhikkhu 
understands: ““There ¡s ill-will in me;” or there 
being no 1ll-will in hìm, he understands: 
“There 1s no i1ll-will in me;” and he also 
understands how there comes to be the 
arising of unarisen i1ll-will, and how there 
comes to be the abandoning of arisen 1lI-will, 
and how there comes to be the future non- 
arising of abandoned 1lI-will: Khi nội tâm có 
sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang 
có sân hận. Khi nội tâm không có sân hận, vị 
ấy ý thức rằng nội tâm mình đang không có 
sân hận. Khi một niệm sân hận chưa sanh nay 
bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự bắt 
đầu sanh khởi ấy. Khi một niệm sân hận đã 
sanh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức 
được sự đoạn diệt ấy. Khi một niệm sân hận 
đã được đoạn diệt và tương lai không còn 
sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy. 
There being restlessness and remorse In him, 
a  Bhikkhu ““There 
resflessness and remorse In me;” or there 
being no restlessness and remorse in him, he 
understands: ““[here are no restlessness and 


“There is sensual 


sensual Ð desire ¡in me;” 


understands: are 


remorse In me;” and he also understands how 
to be the arising of unarisen 
resflessness and remorse, 
comes to be the abandoning of arisen 


there comes 
and how there 


©) 


2) 


S48 


restlessness and remorse, and how_ there 
to be the future non-arising of 
abandoned restlessness and remorse: Khi nội 
tâm có trạo hối (sự dao động bất an và hối 
hận), vị ấy ý thức rằng mình đang có dao 
động bất an và hối hận. Khi nội tâm không có 
dao động bất an và hối hận, vị ấy ý thức rằng 
nội tâm mình đang không có sự dao động bất 
an và hối hận. Khi dao động bất an và hối 
hận sanh khởi, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình 
đang sanh khởi dao động bất an và hối hận. 
Khi dao động bất an và hối hận đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn 
diệt ấy. Với dao động bất an và hối hận đã 
được đoạn diệt, tương lai không còn sanh 
khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy. 

There being doubt ¡in him, a Bhikkhu 
understands: “There ¡is doubt in me;” or there 
being no doubt in him, he understands: 
“There is no doubt in me;” and he also 
understands how there comes to be the 
arising of unarisen doubt, and how there 
comes to be the abandoning of arisen doubt, 
and how there comes to be the future non- 
arising of abandoned doubt: Khi nội tâm có 
nghỉ, vị ấy ý thức được nội tâm của mình 
đang có nghi. Khi nội tâm không có nghi, vị 
ấy ý thức được nội tâm mình đang không có 
nghi. Khi nội tâm với nghi chưa sanh nay 
đang sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh 
khởi ấy. Với nghi đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Với 
nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy. 

Agam, Bhikkhus a Bhikkhu abides 
contemplating mind-objects as mind-obJects 
1n terms of the five agsregates affected by 
clinging. And how does a Bhikkhu abide 
contemplating mind-objects as mind-objects 
1n terms of the five agsregates affected by 
clinging? Here a Bhikkhu understands—Lại 
nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp đối với ngũ uẩn. 
Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống 
quán pháp trên các pháp đối với năm thủ 
uẩn? Nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán chiếu 
như sau: 


comes 


b) 


c) 


d) 


©) 


3) 


a) 


b) 


Such 1s material form, such 1s origin, such 1s 
disappearance: Đây là sắc (hình thể), đây là 
sắc tập (sự phát sinh ra hình thể), đây là sắc 
diệt. 

Such 1s feeling, such 1s origin, such 1s 
disappearance: Đây là thọ, đây là thọ tập, 
đây là thọ diệt. 

Such is perception, such 1fs origin, such 1fs 
disappearance: Đây là tưởng, đây là tưởng 
tập, đây là tưởng diệt. 

Such are the formations, such their origin, 
such their disappearance: Đây là hành, đây là 
hành tập, đây là hành diệt. 

Such 1s conscIousness, such 1fs origin, such Ifs 
disappearance: Đây là thức, đây là thức tập, 
đây là thức diệt. 

Agam, Bhikkhus a Bhikkhu abides 
contemplating mind-objects as mind-objects 
1n ferms of the six internal and external bases. 
And how does a Bhikkhu abide contemplating 
mind-obJects as mind-objecfs In terms of the 
six internal and external bases?: Lại nữa, nây 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp 
trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Nầy 
các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? 
Here a Bhikkhu understands the eye, he 
understands forms, and he understands the 
fetter that arises dependent on both; and he 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen fetter, and how there comes fo 
be the future non-arising of the abandoning 
fetter: Vị ấy ý thức về mắt và đối tượng của 
mắt là hình sắc và về những ràng buộc tạo 
nên do mắt và hình sắc. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc chưa sanh nay đang phát 
sanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã 
phát sanh nay được đoạn diệt. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa. 

Here a Bhikkhu understands the ear, he 
understands sounds, and he understands the 
fetter that arises dependent on both; and he 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen fetter, and how there comes fo 
be the future non-arising of the abandoning 
fetter: Vị ấy ý thức về tai và đối tượng của tai 
là âm thanh và về những ràng buộc tạo nên 


C) 


q) 


849 


do tai và âm thanh. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị 
ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh, nay 
đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không 
còn sanh khởi nữa. 

Here a Bhikkhu understands the nose, he 
understands odours, and he understands the 
fetter that arises dependent on both; and he 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen fetter, and how there comes fo 
be the future non-arising of the abandoning 
fetter: Vị ấy ý thức về lổ mũi và đối tượng 
của mũi là mùi hương và những ràng buộc 
tạo nên do lổ mũi và mùi hương. Vị nây ý 
thức về những ràng buộc chưa phát sanh nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã phát sanh và đang được đoạn diệt. VỊ 
ấy ý thức về những ràng buộc đã được đoạn 
diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa. 

Here a Bhikkhu understands the tongue, he 
understands flavours, and he understands the 
fetter that arises dependent on both; and he 
undersfands how there comes to be the arising 
of the unarisen fetter, and how there comes fo 
be the future non-arising of the abandoning 
fetter: Vị ấy ý thức về cái lưỡi và đối tượng 
của lưỡi là vị nếm và những ràng buộc tạo 
nên do cái lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc chưa phát sanh nay đang 
phát sanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
đã phát sanh nay đang được đoạn diệt. Vị ấy 
ý thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, 
tương lai không còn sanh khởi nữa. 

Here a Bhikkhu understands the body, he 
undersfands tangibles, and he understands the 
fetter that arises dependent on both; and he 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen fetter, and how there comes fo 
be the future non-arising of the abandoning 
fetter: Vị ấy ý thức về thân và đối tượng của 
thân là sự xúc chạm. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa sanh khởi nay đang được 
sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
đã sanh khởi đang được đoạn tận. Vị ấy ý 
thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, 
tương lai không còn sanh khởi nữa. 


Ð 


4) 


a) 


b) 


Here a Bhikkhu understands the mind, he 
understands mind-objJecfs, and he understands 
the fetter that arises dependent on both; and 
he understands how there comes to be the 
arising of the unarisen fetter, and how there 
comes to be the future non-arising of the 
abandoning fetter: Vị ấy ý thức về đối tượng 
của ý là tư tưởng và về những ràng buộc tạo 
nên do ý là tư tưởng. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh 
khởi đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa. 

Agam, Bhikkhus a Bhikkhu abides 
contemplating mind-objects as mind-objects 
1n terms of the seven enlightenment factors. 
And how does a Bhikkhu abide contemplating 
mind-obJects as mind-objecfs In terms of the 
seven enlightenment factors?: Lại nữa, nầy 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp 
trên pháp đối với thất giác chi. Nây các Tỳ 
Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp 
trên pháp đối với thất giác chi? 


Here, there bemng the mindfulness 
enliphtenment factor in him, a BhikkhU 
understands: “There 1s the mindfulness 


, 


enliphtenment factor In me;” or there being 
no mindfulness enliphtenment factor In him, 
he undersfands: 
enliphtenment 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen mindfulness enliphtenment 
factor, 
enliphtenment factor comes to fulfilment by 
development: Khi nội tâm có niệm giác chi 
(yếu tố chánh niệm), vị ấy ý thức là mình có 
chánh niệm. Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình 
đang có chánh niệm. Khi không có chánh 
niệm, vị ấy ý thức rằng tâm mình không có 
chánh niệm. Vị ấy ý thức về chánh niệm 
chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý 
thức về chánh niệm đã phát sanh nay đang 
thành tựu viên mãn. 

Here, there being the Invesfigation-of-states 
enliphtenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “I[here 1s the Iinvestigatlon-of- 
sfates enliphtenment factor in me;” or there 


“There is no mindfulness 


factor In me;” and also 


and how the arisen mindfulness 


c) 


) 


850 


being no 1nvestigation-of-sfates 
enliphtenment factor in him, he understands: 
““There 1S no Invesfigation-of-states 
enliphtenment in me;” 
understands how there comes to be the arising 
of the 1nvestigation-of-states 
enliphtenment factor, and how the arisen 
Investigation-of-states enliphtenment factor 
comes fo fulfilment by development: Khi nội 
tâm có trạch giác chi (giám định đúng sai 
thiện ác). Vị ấy ý thức là mình đang có sự 
phân định đúng sai thiện ác. Vị ấy quán chiếu 
rằng tâm mình đang có sự giám định đúng sai 
thiện ác. Khi không có sự giám định, vị ấy ý 
thức là mình đang không có sự giám định. Vị 
ấy ý thức về một sự giám định chưa sanh nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về một sự giám 
định đã sanh khởi nay đang thành tựu viên 
mãn. 

Here, there being the energy enliphtenment 
factor in him, a Bhikkhu understands: ““There 
1s the energy enliehtenment factor in me;” or 
there being no energy enlipghtenment factor In 
him, he understands: “There Is no enegy 
enliphtenment factor In me;” and also 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen energy enliphtenment factor, 
and how the arisen energy enliphtenment 
factor comes to fulfilment by development: 
Khi nội tâm có tỉnh tấn giác chi, vị ấy ý thức 
là mình đang có sự tỉnh chuyên. Vị ấy quán 
chiếu rằng tâm mình đang có sự tỉnh chuyên. 
Khi nội tâm không có sự tinh chuyên, vị ấy ý 
thức rằng tâm mình không có sự tính chuyên. 
Vị ấy ý thức về một sự tinh chuyên chưa sanh 
khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự 
tỉnh chuyên đã sanh khởi nay đang đi đến 
thành tựu viên mãn. 

Here, there being the rapture enliphtenment 
factor in him, a Bhikkhu understands: ““There 
1s the rapture enliphtenment factor in me;” or 
there being no rapture enliphtenment factor in 
him, he understands: “Ihere 1s no rapture 
enliphtenment factor ¡in me;” and also 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen rapture enliphtenment factor, 
and how the arisen rapture enliphtenment 
factor comes to fulfilment by development: 


factor and also 


unarisen 


©) 


8) 


Khi nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy ý thức là 
mình đang có an vui. Vị ấy quán chiếu rằng 
tâm mình đang an vui. Khi nội tâm không có 
an vui, vị ấy ý thức là mình đang không có an 
vui. Vị ấy ý thức về niềm an vui chưa sanh 
khởi, nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về 
niềm an vui đã sanh khởi, nay đang đi đến 
thành tựu viên mãn. 


Here, there beng the  tranguility 
enliphtenment factor in him, a BhikkhU 
understands: “Ihere ¡is the tranguility 


, 


enliphtenment factor In me;” or there being 
no tranquility enlightenmernt factor in him, he 
undersfands: tranquility 
enlightenment and also 


understands how there comes to be the arising 


“[here 1s no 


factor In me;” 


of the unarisen tranguility enliphtenment 
factor, and how the tranquility 
enliphtenment factor comes to fulfilment by 


arisen 


development: Khi nội tâm có khinh an giác 
chi, vị ấy ý thức tâm mình đang có khinh an 
(nhẹ nhõm). Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình 
đang có khinh an. Khi nội tâm không có khinh 
an, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình không có 
sự khinh an. Vị ấy ý thức về sự khinh an chưa 
sanh khởi, nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức 
về sự khinh an đã sanh khởi, nay đang đi đến 
thành tựu viên mãn. 


Here, there beinng the concentration 
enliphtenment factor in him, a BhikkhU 
understands: “There Is the concentration 


, 


enliphtenment factor In me;” or there being 
no concentration enliphtenment factor in him, 
he understands: “Ihere is no concentration 
enliphtenment 


understands how there comes to be the arising 


factor In me;” and also 
of the unarisen concentration enliphtenment 
factor, 
enliphtenment factor comes to fulfilment by 


and how the arisen concentration 


development: Khi nội tâm có định giác chi, vị 
ấy ý thức là mình đang có định. Khi nội tâm 
không có định, vị ấy ý thức là mình đang 
không có định. Khi định chưa sanh khởi, nay 
đang sanh khởi, vị ấy ý thức như vậy. Khi 
định đã sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu 
viên mãn, vị ấy cũng ý thức như vậy. 

Here, beng the cquanimity 
enliphtenment factor in him, a BhikkhU 


there 


851 


the 


, 


understands: “Ihere 1s equanimity 
enliphtenment factor in me;” or there being 
no equanimity enliphtenment factor in him, 
“[here 1s no equamity 


factor In me;” 


he understands: 
enliphtenment 
understands how there comes to be the arising 
of the unarisen equanimity enliphtenment 
factor, the arisen equanimity 
enliphtenment factor comes to fulfilment by 
development: Khi nội tâm có xả giác chi, vị 
ấy ý thức là mình đang buông xả. Vị ấy quán 
chiếu là tâm mình có buông xả. Khi nội tâm 
không có sự buông xả, vị ấy ý thức là tâm 
mình đang không có sự buông xả. Vị ấy ý 
thức về sự buông xả chưa sanh khởi, nay đang 
sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự buông xả đã 
sanh khởi, nay đang đi đế sự thành tựu viên 
mãn. 

3 Again, Bhikkhus a Bhikkhu abides 
contemplating mind-objects as mind-objects 
1n terms of the Four Noble Truths. And how 
does a Bhikkhu abide contemplating mind- 
objects as mind-obJects 1n terms of the Four 
Noble Truths? Here a Bhikkhu understands as 
It actually 1s: “Phís 1s suffering:” he 
understands as 1t actually 1s: “This 1s the 
origin of suffering;” he understands as 1t 
actually 1s: “This 1s the 
suffering;” he understands as It actually 1s: 
“[his 1s the way leading to the cessatlon of 
suffering.”: Lại nữa, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ 
Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với Tứ Diệu Đế. Này các Tỳ Kheo, thế nào 
là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối 
với bốn sự thật cao quý? Nầy các Tỳ Kheo, ở 
đây Tỳ Kheo ý thức: “Khi sự kiện là đau khổ, 
vị ấy quán niệm đây là đau khổ. Khi sự kiện 
là nguyên nhân tạo thành đau khổ, vị ấy quán 
niệm đây là nguyên nhân tạo thành sự đau 
khổ. Khi sự kiện là sự chấm dứt khổ đau, vị 
ấy quán chiếu đây là sự chấm dứt khổ đau. 
Khi sự kiện là con đường đưa đến sự chấm 
dứt khổ đau, vị ấy quán niệm đây là con 
đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.”—See 
Four Noble Truths. 

Contemplation of mỉnd: Citta-nupassana (p)— 

Quán tâm——According to the Satipatthana Sutta in 

the Majihima Nikaya, the Buddha taught: 


and also 


and how 


cessafon of 


“Bhikkhus, doeas a Bhikhu abide contemplating 
mind as mind? Here a Bhikhu understands mind 
affected by lust as mind affected by lust, and mind 
unaffected by lust as mind unaffected by lust. He 
understands mind affected by hate as mind 
affected by hate, and mind unaffected by hate as 
mind unaffected by hate. He understands mind 
affected by delusion as mind affected by delusion, 


and mind unaffected by delusion as mind 
unafeced by delusion. He  understands 
contraced mind as contraced mind, and 
disracted mind as distacted mind He 


understands exalted mind as exalted mind, and 
unexaled mind as unexaled mind. He 
undersftands surpassed mind as surpassed mind, 
and unsurpassed mind as unsurpassed mind. He 
understands concentrated mind as concenfrated 
mind, and unconcentrated mind as unconcentrated 
mind. He understands liberated mind as liberated 
mind, and unliberated mind as unliberated mind. 
In this way he abides contemplating mind as mind 
internally, or he abides contemplating mind as 
mind externally, or he abides contemplating mind 
as mind both Internally and externally. Or else, he 
abides contemplating In mind 1fs arising factOrs, Or 
he abides contemplating in mind 1s vanishing 
factors, or he abides contemplating in mind both 
arising and vanishng factors. Or 
mindfllness that “there 1s mind” is simply 
esfablished in him to the extent necessary for bare 
knowledge and mindfulness. And he abides 
independent, not clinging to anything in the world. 
That 1s how a Bhikkhu abides contemplating mind 
as mind.”—Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh 
Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Nây các Tỳ Kheo, như 
thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm tâm thức nơi 
tâm thức? Nầy các Tỳ Kheo, mội khi nơi tâm thức 
có tham dục, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang có tham dục. Mỗi khi tâm thức không có 
tham dục, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
không có tham dục. Mỗi khi trong tâm thức mình 
có sân hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang có sân hận. Mỗi khi tâm thức của mình 
không có sân hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của 
mình đang không có sân hận. Mỗi khi tâm thức 
mình có si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức của 
mình đang si mê. Mỗi khi tâm thức của mình 
không có si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức của 


1S else 


852 


mình đang không có si mê. Mỗi khi tâm thức mình 
có thu nhiếp, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang có thu nhiếp. Mỗi khi tâm thức mình tán 
loạn, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang 
tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng 
đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang trở 
thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên 
hạn hẹp, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt 
đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm 
thức của mình đang đạt đến trạng thái cao nhất. 
Mỗi khi tâm thức mình không đạt đến trạng thái 
cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không 
đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức 
mình có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang có định. Mỗi khi tâm thức mình không có 
định, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang 
không có định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, 
vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang giải 
thoát. Mỗi khi tâm thức mình không có giải thoát, 
vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không 
có giải thoát. Như vậy vị ấy sống quán niệm tâm 
thức trên nội tâm; hay sống quán niệm tâm thức 
trên cả nội tâm lẫn ngoại tâm. Hay vị ấy sống 
quán niệm tánh sanh khởi trên tâm thức; hay sống 
quán niệm tánh diệt tận trên tâm thức. Hay sống 
quán niệm tánh sanh diệt trên tâm thức. “Có tâm 
đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm tâm thức trên các tâm thức.” 
Contemplation of mỉnd contents: Dhamma- 
nupassana (p)—Quán Pháp—See Contemplation 
of Mind Objects. 

Contemplation of mỉnd-objects: Quán pháp— 
Contemplation of menfal objJects—See Meditation 
on the mind-obJects. 

Contemplatfion of the mỉnd and ï(s thoughfs: 
Tâm quán (quán tâm và những tư tưởng của nó). 
Contemplaton of the non-obstruction 
between noumena and phenomena: The 
mediaton of the 
noumena and phenomena—Quán lý sự vô ngại— 
See Three contemplations. 

Contemplation of not self: Quán vô ngã—See 
Eighteen principal Insights. 


non-obstructon between 


Contemplation on one-pointedness: Nhất 
Quán_-Nhất điểm quán—According to The 
Abhidharma, this Is the one perception of 
loadsomeness of food  (ahare 
patikkulasanna)—Theo Vi Diệu Pháp, đây là 
quán tưởng về tánh cách không trong sạch của 
thức ăn, hay sự ghê tởm của vật thực. 
Contemplation of pain: Quán khổ đau—See 
Eighteen principal Insights. 

Contemplation of the perfec(C Buddha- 
wisdom: Đại Cảnh Trí Quán—A_ meditation on 
the reflection of the perfect Buddha-wisdom in 
every being, that as an Image may enter Into any 
number of reflectors (the Buddha can enter into 
me and I can enter into him too)—Thiển quán 
phản ánh trí huệ Phật trong mọi chúng sanh (Phật 
có thể đi vào trong ta và ta có thể đi vào trong 
Phật). 

Contemplafion of pervasive inclusiveness: 
The mediation of non-obstrucion between 
phenomena and phenomena—Quán sự sự vô 
ngạI—See Three contemplations. 
Contemplation on phenomena: Sự Quán— 
Contemplation (meditation) on the external forms 
or the phenomenal—Quán tưởng về hình tướng 
ngoài —See of 
meditation. 

Contemplation on reality: Tam Ma Địa—See 
Samadhi. 

Contemplation of reflection: Quán tư duy— 
See Eighteen principal Insights. 

Contemplation of relinguishment: Quán từ 
bỏ—See Eighteen principal insights. 
Contemplation of sensafions: 
Vedananupassana (p)—Quán pháp niệm thọ— 
Quán Thọ—Contemplaion of  feelings or 
Sensatlons means to be mindful of our feeling, 
including pleasant, unpleasant and Indifferent or 
neutral. When experIencing a pleasant feeling we 
should know that it is a pleasant feeling because 
we are mindful of the feeling. The same with 
regard to all other feelings. We try to experIlence 
cach feeling as 1t really 1s. Generally, we are 
depressed when we are experiencing unpleasant 
feelings and are elated by pleasant feelinss. 
Contemplation of feelings or sensations will help 
us to experlence all feelings with a detached 


material 


bên Two universal bases 


853 


ouflook, with equanimity and avoid becoming a 
slave to sensations. Through the contemplation of 
feelings, we also learn to realize that there 1s only 
a feeling, a sensation. That feeling or sensatlon 
1{self Is not lasting and there Is no permanent 
entfty or “self” that feels. According to the 
Satipatthana Sutta In the Majjhima Nikaya, the 
Buddha taught “How, Bhikkhus, does a Bhikkhu 
abide contemplating feelings as feelings? Here, 
when feeling a pleasant feeling, a BhikkhU 
understands: “[ feel a pleasant feeling:` when 
feeling a painful feeling, he understands: “I feel a 
painful feling;” when feeling a neither-painful- 
nor-pleasant feeling, he understands: “[ feel a 
neither-paInful-nor-pleasan feelng” When 
feelinge a worldly pleasant he 
understands: “[ feel a worldly pleasant feling;' 
when feeling an unworldly pleasant feling, he 
I feel an unworldly pleasant 
feeling;` when feeling a worldly painful feeling, 
he understands: “I feel a worldly painful feeling:ˆ 
when feeling an unworldly painful feeling, he 
understands: “I feel an unworldly painful feeling:` 
when feelng a worldly neither-painful-nor 
pleasant feeling, he understands: “I feel a worldly 
neither-paiInful-nor-pleasant  feeling:” 
feeling an unworldly neither-painful-nor-pleasant 
feeline, he understands: “I feel an unworldly 
neither-paInful-nor-pleasant feeling.” In this way 
he abides contemplatng feelings as feelings 
Iinternally, or he abides contemplating feelings as 
feelings externally, or he abides contemplating 
feelings as feelings both internally and externally. 
Ór else he abides contemplating In feelings their 
arising factors, or he abides contemplating In 
feelings their vanishing factors, or he abides 
contemplating in feelings both their arising and 
vanishing factors. Or else, mindfulness that “there 
1s feeling” is simply established In him to the 
extent necessary for bare knowledge 
mindfulness. And, he abides ¡independent, not 
clinging to anything in the world. That 1s how a 
Bhikkhu abides contemplatng feelings as 
feelings.”—Quán pháp niệm thọ có nghĩa là tỉnh 
thức vào những cảm thọ: vui sướng, khổ đau và 
không vui không khổ. Khi kinh qua một cảm giác 
vui, chúng ta biết đây là cảm giác vui bởi chính 
mình theo dõi quan sát và hay biết những cảm thọ 


feeling, 


unđdersftands: 


when 


and 


của mình. Cùng thế ấy chúng ta cố gắng chứng 
nghiệm những cẩm giác khác theo đúng thực tế 
của từng cảm giác. Thông thường chúng ta cảm 
thấy buôn chán khi kinh qua một cảm giác khổ 
đau và phấn chấn khi kinh qua một cẩm giác vui 
sướng. Quán pháp niệm thọ sẽ giúp chúng ta 
chứng nghiệm tất cả những cảm thọ một cách 
khách quan, với tâm xả và tránh cho chúng ta 
khỏi bị lệ thuộc vào cảm giác của mình. Nhờ 
quán pháp niệm thọ mà chúng ta thấy rằng chỉ có 
thọ, một cảm giác, và chính cái thọ ấy cũng phù 
du tạm bợ, đến rồi đi, sanh rồi diệt, và không có 
thực thể đơn thuần nguyên vẹn hay một tự ngả 
nào cảm thọ cả. Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong 
Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ 
Kheo, như thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm 
cảm thọ trên các cảm thọ? Nầy các Tỳ Kheo, ở 
đây Tỳ Kheo khi cảm giác lạc thọ, vị ấy ý thức 
rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc.” Mỗi 
khi có một cảm thọ đau khổ, vị ấy ý thức rằng: 
“Ta đang có một cảm thọ đau khổ.” Mỗi khi có 
một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau 
khổ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
không khoái lạc cũng không đau khổ.” Khi có một 
cảm thọ khoái lạc vật chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất.” Khi có 
một cảm thọ khoái lạc tinh thần, vị ấy ý thức 
rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc tinh 
thần.” Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị ấy 
ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khổ đau vật 
chất.” Khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khổ đau 
tỉnh thần.” Khi có một cảm thọ vật chất không 
khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: 
“Ta đang có một cảm thọ vật chất không khoái 
lạc cũng không đau khổ.” Khi có một cảm thọ tỉnh 
thần không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý 
thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ tinh thần 
không khoái lạc cũng không khổ đau.” Như vậy vị 
ấy sống quán niệm cẩm thọ trên các nội thọ; hay 
sống quán niệm cẩm thọ trên các ngoại thọ; hay 
sống quán cảm thọ thể trên cả nội thọ lẫn ngoại 
thọ. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên các thọ; hay sống quán niệm tánh diệt tận 
trên các thọ. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt 
trên các thọ. “Có thọ đây, vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 


854 


trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như 

vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm cẩm thọ trên các 

cảm thọ.” 

Contemplafion of signlessness: 

tướng——See Eighteen principal Insights. 

Contemplatfion of something: Meditation on 

something—Sự suy tư sâu xa về cái gì. 

Contemplafion on the space wheel: Quán hư 

không luân—Space corresponds to Spherical 

shape and Blue color—Hư Không tương ứng với 
hình Tròn và màu xanh da trờ —See Five 
elementfs In esoteric meditaftion. 

Contemplafon of  state of  hipher 

understanding: Quán tăng thượng tuệ—See 

Eighteen principal Insights. 

Contemplation of the sfate of nothingness: 

Akincanayatana (sk—Vô Sở Hữu Xứ Định— 

The contemplation of the state of the Immaterlal, 

in which ecstasy gives place to serenity—Thiển 

định đi vào cõi vô sở hữu xứ. 

Contemplatfion by sfop thinking or getting 

rỉd of distraction so that the mỉnd can be 

fixed in one place: Chỉ Quán Tâm Định Nhứt 

Xứ—Contemplation by stop thinking or getting rid 

of distraction so that the mind can be steadily 

fixed on one place or In one posifion. There are 
three methods of attaining such abstraction: 

Định vào một điểm cố định như mũi hay rún: To 

fix the mind on the nose or navel—Quán tưởng 

bằng cách ngừng suy tưởng hay loại bổ những 
loạn động từ đó tâm có thể định tỉnh vào một nơi 
hay một vị trí. Có nhiều cách quán. 

1) To stop every thought as 1t Just arises: Ngừng 
mọi suy tưởng khi chúng mới khởi dậy. 

2) To dwell on the thoupht that nothing exists of 
1tself, but from a preceeding cause: Định vào 
tánh không của vạn hữu. 

Contemplafion of all thỉings as void or 

immaterial: Quán không—To contemplate 

(regard) all things as unreal (no fundamental 

reality/ Quán chiếu vạn hữu giai không hay 

không tướng của các pháp. 

Contemplafion of thought: Quán Tâm— 

According to the Siksasamuccaya Sutra, the 

Buddha taught: “Cultivator searches all around for 

ths thoupht. But thoupht Is it the 


Quán vô 


what 


passionate, hateful or confused one? Or 1s 1t the 
past, future, or present one? The past one no 
longer exists, the future one has not yet arrived, 
and the present one has no stability. For thoupht, 
Kasyapa, cannot be apprehended, ¡nside, or 
outfside, or in between. For thought 1s Immaterlal, 
1nvisible, nonresisting, 1nconceivable, 
unsupported, and non-residing. Thought has never 
been seen by any of the Buddhas, nor do they see 
1t, nor wIll they see it. And what the Buddhas 
never see, how can that be observable process, 
except In the sense that dharmas proceed by the 
way of mistaken perception? Thought is like a 
magical i1llusion; by an Iimaginaton of what 1s 
actually unreal 1t takes hold of a manifold variety 
of rebirths. A thought 1s like the stream of a rIver, 
without any sfayIing pOW€T; äS SOON aäS If 1S 
produced 1t breaks up and disappears. A thought 1s 
like a flame of a lamp, and it proceeds through 
causes and conditions. A thought ¡s like liphtning, 
1t breaks up In a moment and does not stay on... 
Searching thought all around, cultivator does not 
see ït in the skandhas, or 1n the elements, or in the 
sense-fields. Ủnable to see thought, he seeks to 
find the trend of thought, and asks himself: 
“Whence 1s the genesis of thought?” And It occurs 
to him that “where 1s an obJject, there thought 
arises.” Is then the thought one thing and the 
obJect another? No, what 1s the obJect, Just that 1s 
the thoupht. If the object were one thing and the 
thought another, then there would be a double 
state of thought. So the obJect 1tself 1s just thought. 
Can then thought review thought? No, thought 
cannot review thoupht. As the blade of a sword 
cannot cut Ifself, so can a thought not see Ifself. 
Moreover, vexed and pressed hard on all sides, 
thought proceeds, without any staying power, like 
a monkey or like the wind. It ranges far, bodiless, 
easily changing, agitated by the objects of sense, 
with the six sense-fields for Its sphere, connected 
with one thíng affter another. The stability of 
thoupht, its one-pointedness, I1ts Immobility, 1fS 


undistauphtness, 1s  one-pointed calm, 1fs 
nondistraction, that is on the other hand called 
mimmdfllnes as to thought In short, the 


contemplation of mind speaks to us of the 
Importance of following and studying our own 
mind, of being aware of arising thoughfs In our 


855 


mind, ¡including Iust, hatred, and delusion which 
are the root causes of all wrong doing. In the 
contemplaton of mind, we know_ through 
both the and 
unwholesome sfates of mind. We see them 
without attachment or aversion. This will help us 
understand the real funcion of our mind. 
Therefore, those who practice contemplation of 
mind constantly will be able to learn how to 
control the mind. Contemplaton of mind also 
helps us realize that the so-called “mind” 1s only 
an ever-changing process consisting of changing 
mental factors and that there 1s no abiding entity 
called “ego” or “self”—Hành giả tu tập đi tìm 
tâm mình. Nhưng tìm cái tâm nào? Có phải tìm 
tâm tham, tâm giận hay tâm sĩ mê? Hay tìm tâm 
quá khứ, vị lai hay hiện tại? Tâm quá khứ không 
còn hiện hữu, tâm tương lai thì chưa đến, còn tâm 
hiện tại cũng không ổn. Này Ca Diếp, tâm không 
thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài, hoặc ở 
giữa. Tâm vô tướng, vô niệm, không có chỗ sở y, 
không có nơi quy túc. Chư Phật không thấy tâm 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mà chư Phật 
không thấy thì làm sao mà quán niệm cho được? 
Nếu có quán niệm chẳng qua chỉ là quán niệm về 
vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý mà 
thôi. Tâm như một ảo thuật, vì vọng tưởng điên 
đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng. Tâm như 
nước trong dòng sông, không bao giờ dừng lại, 
vừa sinh đã diệt. Tâm như ngọn lửa đèn, do nhân 
duyên mà có. Tâm như chớp giật, lóe lên rồi tắt. 
Tâm như không gian, nơi muôn vật đi qua. Tâm 
như bạn xấu, tạo tác nhiều lầm lỗi. Tâm như lưỡi 
câu, đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như ruôi xanh, 
ngó tưởng đẹp nhưng lại rất xấu. Tâm như kẻ thù, 
tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu ma, tìm nơi 
hiểm yếu để hút sinh khí của người. Tâm như kẻ 
trộm hết các căn lành. Tâm ưa thích hình dáng 
như con mắt thiêu thân, ưa thích âm thanh như 
trống trận, ưa thích mùi hương như heo thích rác, 
ưa thích vị ngon như người thích ăn những thức ăn 
thừa, ưa thích xúc giác như ruồi sa dĩa mật. Tìm 
tâm hoài mà không thấy tâm đâu. Đã ầm không 
thấy thì không thể phân biệt được. Những gì 
không phân biệt được thì không có quá khứ, hiện 
tại và vị lai. Những gì không có quá khứ, hiện tại 
và vị lai thì không có mà cũng không không. 
Hành giả tìm tâm bên trong cũng như bên ngoài 


mindfulness wholesome 


không thấy. Không thấy tâm nơi ngũ uẩn, nơi tứ 
đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm nên 
tìm dấu của tâm và quán niệm: “Tâm do đâu mà 
có?” Và thấy rằng: “Hễ khi nào có vật là có tâm.” 
Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt 
không? Không, cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. 
Nếu vật và tâm là hai thứ hóa ra có đến hai tầng. 
Cho nên vật chính là tâm. Vậy thì tâm có thể 
quán tâm hay không? Không, tâm không thể quán 
tâm. Lưỡi gươm không thể tự cắt đứt lấy mình, 
ngón tay không thể tự sờ mình, cũng như vậy, tâm 
không thể tự quán mình. Bị dần ép tứ phía, tâm 
phát sinh, không có khả năng an trú, như con vượn 
chuyển cành, như hơi gió thoảng qua. Tâm không 
có tự thân, chuyển biến rất nhanh, bị cảm giác 
làm dao động, lấy lục nhập làm môi trường, 
duyên thứ này, tiếp thứ khác. Làm cho tâm ổn 
định, bất động, tập trung, an tĩnh, không loạn 
động, đó gọi là quán tâm vậy. Tóm lại, quán Tâm 
nói lên cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc 
theo dõi, khảo sát và tìm hiểu tâm mình và của sự 
hay biết những tư tưởng phát sanh đến với mình, 
bao gồm những tư tưởng tham, sân, và si, là nguồn 
gốc phát khởi tất cả những hành động sai trái. 
Qua pháp niệm tâm, chúng ta cố gắng thấu đạt cả 
hai, những trạng thái bất thiện và thiện. Chúng ta 
quán chiếu, nhìn thấy cả hai mà không dính mắc, 
luyến ái, hay bất mãn khó chịu. Điều này sẽ giúp 
chúng ta thấu đạt được cơ năng thật sự của tâm. 
Chính vì thế mà những ai thường xuyên quán tâm 
sẽ có khả năng học được phương cách kiểm soát 
tâm mình. Pháp quán tâm cũng giúp chúng ta 
nhận thức rằng cái gọi là “tâm” cũng chỉ là một 
tiến trình luôn biến đổi, gồm những trạng thái tâm 
cũng luôn luôn biến đổi, và trong đó không có cái 
gì như một thực thể nguyên vẹn, đơn thuần gọi là 
“bản ngã” hay “ta.” **See Four foundations of 
mindfulness. 

Contemplation by Thought Recitation: Pháp 
Quán Tưởng Niệm Phật-One of the four 
of Buddha This 
mediftaton on the features of Buddha Amitabha 
and His Land of Ultimate Bliss, in accordance 
with the Meditaton Sutra (the sutra teahces a 
total of I6 contemplations). If this practice 1s 
perfected, the cultivator will always visualize the 
Pure Land before him. Whether his eyes are open 
or closed, his mind and thoughts are always 


methods Teciftation. entails 


856 


coursing through the Pure Land. At the time of 
death, he ¡1s assured of rebirth there. The virtues 
obfained through this method are immense and 
beyond imagination, but since the object of 
meditaion is too profound and subtle, few 
practictioners can achieve 1t. This Is because, in 
general, the method presents five difficulties. 
Very few can avoid all five pitfalls. Thus upon 
reflection, this method also belongs to the 
category of difficult Dharma doors—Một trong 
bốn phương pháp niệm Phật. Quán tưởng niệm 
Phật là chiếu theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ để 
quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi Cực Lạc. 
Trong kinh nầy có dạy 16 phép quán, nếu quán 
hạnh được thuần thục, thì lúc mở mắt hay nhắm 
mắt hành giả đều thấy cảnh Cực Lạc hiện tiền, 
tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, khi mạng chung 
quyết định sẽ vãng sanh. Công đức của pháp nầy 
lớn lao không thể nghĩ bàn, nhưng vì cảnh quán 
quá vi tế sâu mầu, nên ít người hành trì được 
thành tựu. Bởi đại để có năm điều khó, ít có 
người được đây đủ, nên phép quán tưởng nầy 
thuộc về môn khó hành trì: 

l) Wúh dull capaciles, one cannot easily 
succeed: Nếu độn căn, tất khó thành tựu. 

2) Wih a crude mind, one cannot easily 
succeed: Nếu tâm thô thiển, tất khó thành 
tựu. 

3) Without knowing how to use expedient 
skilfully and flexibly during actual practice, 
one cannot easily succeed: Nếu không biết 
khéo dùng phương tiện xoay chuyển trong khi 
tu, tất khó thành tựu. 

4) Without the abilifty to remember Images 
clearly, one cannot easily succeed: Nếu ghi 
nhận ấn tượng không sâu, tất khó thành tựu. 

53) With low energy, one cannot easily succeed: 
Nếu tinh lực yếu kém, tất khó thành tựu. 

6) See Four methods of Buddha Recitation. 

Contemplafion of the Tree of Assembled 

Gurus (composed by the Tibetan First 

Panchen): Quán tưởng Tông Chi Chư Tổ và Đức 

Bổn Sư (được Ban Thiển Lạt Ma đời thứ nhất 

biên soạn). 

l) In the vast space of indivisible bliss and void, 
admist billowing clouds of Samantabhadra 
offerings, at the crest of a wish-granting tree 
embellished with leaves, flowers and fÍruIts, 1s 


2) 


3) 


4) 


a lion-throne ablaze with preclous øems on 
which is a lotus, sun and full moon: Trong bầu 
trời rộng lớn của Tánh Không và Hỷ Lạc bất 
khả phân giữa biển mây cuồn cuộn phẩm vật 
cúng dường Phổ Hiển Vương Bồ Tát. Trên 
đỉnh ngọn Như Ý tráng lệ đây hoa, lá và quả, 
là bảo tòa sư tử tỏa rạng, lót đầy ngọc quý. 
There sit my root Guru, kind In all three ways, 
in essence all Buddhas In aspect a saffron- 
robed monk, with one face, two arms and a 
radiant white smile. Your right hand 1s In the 
øesture of expounding the Dharma; your left 
in medifative pose holds a begging bowl full 
Of nectar. You wear three lustrous saffron 
robes and your head 1s graced by a golden 
pandits hat: Trên bổ đoàn hoa sen với vầng 
nhật nguyệt tròn đầy, Đức Bổn Sư an tọa, với 
lòng hảo tâm từ bi trọn vẹn ba phương diện, 
là tinh túy của chư Phật, người mặc áo tỳ 
kheo màu vàng thị hiện với một gương mặt, 
hai tay và nụ cười tỏa rạng đầy đức hạnh. 
Bàn tay phải bắt ấn thuyết pháp, bàn tay trái 
bắt ấn nhập định và mang bình bát đựng đầy 
nước Cam Lộ. Người mặc ba thứ pháp y màu 
vàng rực rỡ, đội mũ pandit: mũ hiển trí mầu 
vàng thanh nhã. 

In your heart sits the all pervading Lord 
Vajradhara, with a blue body one face, two 
arms, holding vajra and bell and embracing 
Vajradhatu Ishvari. You delight in the play of 
simultaneous bliss and void, are adorned with 
Jewelled ornaments of many designs and 
clothed In garments of heavenly silks: Trong 
tâm người là Đức Phật Kim Cang Trì toàn 
diện thị hiện thân xanh sẫm, một mặt và hai 
tay. Còn chùy Kim Cang và chuông, ôm trong 
lòng Km Cang Giới Isvarl. Vui sướng an trụ 
trong Tánh Không và Hỷ Lạc bất khả phân. 
Rực rỡ mang nhiều châu ngọc và mặc áo 
thiên y bằng lụa trời. 

Radiant with thousands of light rays, adorned 
with the maJor and minor signs. You sit In the 
vajra position enhaloed by the five coloured 
rainbow. Totally pure, your agsregate facfors 
are the five Blissfully. Your pure skandhas 
are the five Sugaftas; your five elemen(s the 
four consorts. Your sense spheres, energy 
channels, sinews and Joints are all actually 


5) 


6) 


7) 


8) 


857 


Bodhisattvas. The halr of your pores are 
21,000 Arhants. Your limbs the wrathful 


protectors; the liph( rays directional 
guardians, lords of wealth and therr 
attendants, whie all worldly gods are 


cushions for your feet: Tỏa rạng với ngàn ánh 
sáng. Đức Bổn Sư ngời sáng với các tướng 
quý lớn và nhỏ của Đức Phật. An tọa trong tư 
thế kim cang tỏa hào quang cầu vông ngũ 
sắc. Hoàn toàn thanh tịnh, ngũ uẩn của người 
là năm vị Phật nhập Hỷ Lạc. Tứ đại của 
người là bốn Phật mẫu tương ưng. Các chân 
lông của người là 21000 vị A la hán, tứ chi 
của người là các Hộ Pháp phẫn nộ. 
Surrounding you In their respectfive order sit 
the direct and lineage Gurus. Yidams, host of 
deities, Buddhas, Bodhisattvas, 
heroes and dakinis encircled by an ocean of 
Dharma protectors: Chung quanh đức Bổn Sư 
sắp theo thứ tự là biển chư Thầy. Tổ quá khứ 
và hiện tại bao bọc, là chư Phật an trụ trong 
Mạn Đà La cùng các Thánh chúng thị giả. 
Chư Phật, chư Bồ Tát, đấng Chiến Thắng 
Vương, Viras, chư Thiên nữ và chư Hộ Pháp. 
Their three doors are marked with the three 
vajras; from the syllable HUNG hooked light 
rays øo out Invoking the wisdom beings from 
therr natural abode to become 1nseparably 
set: Ba cửa ngõ của người đều mang dấu 
chùy Kim Cang từ chủng tự HUM, ánh sáng 
chiếu rạng ra ngoài như là móc câu từ bi. 
Thỉnh chư Phật Đại Trí thị hiện xuống nơi 
đây, hòa hợp nhập vào Đức Bổn Sư. 

Sources of goodness and well-being 
throughout the three times root and lineage 
Gurus, Yidams, Three Jewels of Refuge, 
heroes, Varas, dakinis, Dharma protectors and 
hosts of guardians by the power of your 
compassion come forth and abide steadfast: 
Đức Bổn Sư là nguồn đức hạnh, hỷ lạc và 
toàn thiện. Là nguồn cội của Tổ Sư, chư Phật 
và của Quy-Y Tam Bảo. Là chư Chiến 
Thắng Vương Viras, chư Thiên nữ, Pháp bảo 
và Hộ Pháp cùng các Thánh chúng, thị giả 
trong ba đời. Với thần lực từ bi, xin người hãy 
thị hiện và mãi mãi ở cùng đệ tử. 

Thouph all things are totally free of inherent 
coming and going still you arise through your 


mandala 


viuous conduct of wisdom and loving 
compassion according to the dispositlons of 
your vared diseples Holy Refuge- 
Protectors, please come forth with your 
refinues the wisdom and symbolic beings 
become non-dual: Dù mọi vật đều tự bản 
tánh chẳng đi mà cũng chẳng đến Đức Bổn 
Sư vẫn thị hiện qua đức hạnh trí huệ và từ bi 
của người. Và hóa thân dưới muôn vàn dạng 
để khế hợp cứu độ mọi đệ tử. Xin đấng 
Thánh Trí Quy-Y Hộ Pháp thị hiện cùng chư 
tôn Thánh chúng. Trí huệ và chư Tổ Bổn Sư 
trở thành bất nhị. 
Contemplatfion of true empfiness that cufs 
off marks: The meditation of true emptiness that 
cuts off marks—Quán chân không lìa tướng—See 
Three contemplations. 
Contemplatfion of turning away: Quán quay 
đi—See Eighteen principal insights. 
Contemplation on the twelve links of 
Dependent Origination: Quán Nhân Duyên— 
See Fivefold procedure for quieting the mind (J). 
Contemplation of all as unreal, transient 
and temporal: Giả Quán—One of the three 
kímnds of contemplaton of Tien-T”ai sect, 
contemplaton of all as unreal, transient or 
temporal—Meditation on the relatve truth or 
phenomenal and therefore illusory existence, In 
comparison with the mediaton on the void 
(Không quán)—Một trong ba loại quán của tông 
Thiên Thai, quán sát chư pháp là giả tạm. Quán 
sát về sự thật tương đối của hiện tượng, do đó chỉ 
là sự hiện hữu giả tạm, so với thiển quán về 
“Tánh Không.”—See Three prongs of “Sunyata- 
Reality-Middle”. 
Contemplation of voidness: Quán không—See 
Eighteen principal Insights. 
Contemplation on the water wheel: Quán 
thủy luân—Water corresponds to Round and 
White color—Thủy (nước) tương ứng với hình 
Tròn và màu Trắng—See FEive elements ¡in 
esoferIc medifation. 
Contemplation on the wheel elements: Luân 
Quán—See Meditation on the five elements. 
Contemplative (a): Anusmrti (skt)——Attentive— 
Chuyên chú—Quán tưởng—See Contemplation. 





858 


Contemplative prajna: Quán chiếu Bát Nhã— 
After reading understandng the 
Buddhadharma ïn sutras, one then contemplates 
and Illuminates their meanings through actual 
practice. This type of contemplation will lead to 
the real mark prajna—Sau khi quán triệt Phật 
pháp trong kinh điển, người ta quán chiếu thực 
nghĩa của nó qua thực hành —See Three Prajnas. 
Contemplative tradition: Truyền thống tư 
duy—See Meditation in Buddhism. 
Contemplative virtues of a Buddha: Định 
Đức—See Three Buddha”s virtues (IV). 
Contemporary Buddhism: Phật Giáo hiện đại. 
Contemporary Vietnam Buddhism: Phật 
giáo Việt Nam hiện đại. 

Contemporary western society: Xã hội tây 
phương ngày nay. 

Contempt: Cơ hiểm—See Ten disturbers of the 
relipIous lIfe. 

Contemptuous: Mục trung vô nhân. 
Contemptuously: Một cách khinh bỉ. 

Contentf: Satisfied——Hài lòng. 

Content with any alms-food one may øet: 
Bằng lòng với đồ khất thực nhận được—See Four 
holy ways. 

Content with few desires: Thiểu Dục Tri 
Túc—Content with few desires means being 
content with few desires. Knowing how to feel 
satsfied with few possessions means being 
content with material conditions that allow us to 
be healthy and strong enouph to practice the Way. 
“Knowing how to feel satisfiied and being content 
with material conditions” 1s an effecftive way to 
cut through the net of passions and desires, aftain 
a peaceful state of body and mind and accomplish 
our supreme goal of cultivation—Thiểu dục là có 
ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít 
ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng 
lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm 
đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một 
phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, 
để đạt được sự thẳnh thơi của thân tâm và hoàn 
thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập—See 
Ten merits and Ten merits of the cultivation of the 
mindfulness of the body. 


and 


Content with any old lodging-place or 

sitting under trees: Bằng lòng ngồi dưới gốc 

cây hay một phòng xá cũ kỹ—See Four holy 

Ways. 

Content with any old robe: Bằng lòng mặc đồ 

bá nạp từ vải rách—See Four holy ways. 

Content of reasoning: Sở Lượng —That which 

1S ©esfimafed; or reasoning. 

Contented: Vừa ý—Satisfied. 

(Be) contented (satisfied) with one”s lot: An 

lòng. 

Contentmentf: Satisfaction—Sự hài lòng. 

Contentment with few desires: Tri túc thiểu 

dục—See Ten merIfs. 

Contentment leads to happiness: An phận 

dưỡng phúc (chịu an phận mình sẽ đưa đến hạnh 

phúc)—Contentment with one”s position in life 
leads to happIness. 

Context (n): Phương sách —Mạch văn—Tình 

cảnh—Tình huống. 

Contextual (a); Thuộc về hoàn cảnh. 

Contextualization (n): Phương pháp thích ứng 

với hoàn cảnh. 

Confineney (n): Sự kiêng cử— Sự tiết dục. 

Continents: Lục địa. 

(@)_ Eour Saha Continents or four preaf continents 
of a world: Catur-dvipa (skÙ—According to 
anclent Buddhist cosmology, there are four 
inhabifed continens of every universe. They 
are land areas and situated ¡in the four 
directions around Mount Sumeru——Theo khoa 
cổ vũ trụ học Phật Giáo, có bốn châu trong 
thế giới Ta Bà, tứ hướng xung quanh núi Tu 
DI. 

1) The Northern of the four continents of a 
world: Bắc Cu Lô (Câu Lư) Châu: Uttarakuru 
(skÙ—Còn gọi là Uất Đan Việt Châu—See 
Uttarakuru. 

2) The Southern continent: Jambudvipa (skt)— 
Nam Thiệm Bộ Châu: Còn gọi là Châu Diêm 
Phù Đề—See Jambudvipa. 

3) West Continent: Godana, Aparagodana, or 
Avaragodanuyah (skÐ—Where oxen are used 
as money; the western of the four confinenfs 
of every world, circular in shape and with 
circular-faced people—Tây Ngưu Hóa 


859 


Châu—Còn gọi là Cổ Da Ni. Tây Ngưu Hóa 
Châu hay Tây Lục Địa, nơi mà trâu bò sinh 
sản rất đông và được dùng như tiên tệ; lục địa 
có hình tròn và dân trên đó cũng có gương 
mặt hình tròn (ở cõi nầy dân sống thọ đến 
500 tuổi). 
4) East Continent: Purva-Videha (skt—The 
eastern of the four great continenfs of a 
world, east of Mount Meru, semicircular In 
shape. The continent conquering spIrI(S, semi- 
lunar In shape; its people having faces of 
similar shape—Đông Thắng Thần Châu 
Còn gọi là Bổ La Phược Vĩ Nễ Hạ, Phất Bà 
Đề, hay Phất Vu Đại, một trong bốn đại châu, 
châu nầy ở trong biển Hàm Hải, về phía đông 
núi Tu Di, hình bán nguyệt. Lục địa chế ngự 
ma quỷ, có hình bán nguyệt, dân trên đó cũng 
có khuôn mặt hình bán nguyệt (chu vi của cõi 
nầy là 21.000 do tuần, dân trong cõi nầy có 
thân hình tốt đẹp hơn hết, và sống thọ đến 
600 tuổi). 
Eight continents: Bát Trung Châu—Each of 
the four continents has two other continents— 
Tám châu ở giữa: 
1-2)Jambudvipa has Camara and Varacamara: 
Nam Thiệm Bộ Châu có (Camara và 
'Varacamara. 
3-4)Purvavideha has Deha and Videha: Đông 
Thắng Thần Châu có Deha và Videha. 
5-6) Aparagodaniya Satha 
Uttaramantrinah: Tây Ngưu Hóa châu có 
Satha và Uttaramantrinah. 
7-8) Uttarakuru has Kuravah and Kaurava: Bắc Cu 
Lô châu có Kuravah và Kaurava. 
Confingency (a): Ngẫu nhiên tính. 
Confinuafion: Trụ —See Four states of all 
phenomena. 


Conftinuation of acfivity even ỉn the formless 


realm: Vô tướng gia hành chướng—See Ten 
hindrances. 





qI) 


has and 


Confinue (v): Tiếp tục——To follow. 

Confinue to carry out the pracfices of 
Enlightening Beings in all ages: Tất cả kiếp, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự biết thọ ký—See Ten 
ways of receiving the prediction of Budhahood 
(A). 


Confinued rebirth, in realms beyond the 
tralloka: Quả dư—See Three remainders after 
death. 

Confinuing ïinstant in unbroken thoupht: 
Unbroken confinuity——Niệm niệm tương tục. 
Confinuing process of cause and effect: See 
Nghiệp. 

Conftinuity (a): Santati—Sự tương tục. 
Confinuity of cause and effect: Tập Nhân Tập 
Quả—As the cause so the effect—Sự tương tục 
của nhân và quả (niệm trước là nhân, niệm sau là 
quả). 

Conftinuity-consciousness: Tương Tục Thức— 
According to the Awakening of Faith, the 
COnfinuify-conscIousness 1s a consciousness which 
never loses any past karma or falls to mature It— 
Theo Khởi Tín Luận, tương tục thức là thức không 
bao giờ mất nghiệp quá khứ, hoặc không bao giờ 
không làm thành thục các nghiệp ấy—S§ee Five 
kinds of conscIousness (II. 

Conftinuity of ïllusory ideas: Tương Tục Giả— 
IHusory ideas continuously succeed one another 
producing other Illusory Ideas, one of the three 
hypotheses of the Satya-siddhi-sastra——Một trong 
tam giả của Thành Thực Luận. Hết thảẩy các pháp 
hữu vi đều do nhân quả tương tục, đó chỉ là giả 
hữu, chứ không có thực thể. ** See Three 
fallacious postulates. 

Confinuity of memory: Tương Tục Tướng— 
According to the Awakening of Faith, continuity 
of memory, or sensation, In regard to agpreeables 
or disapreeables, remainng through 
succeeding sensaton—Theo Khởi Tín Luận, 
tương tục tướng là tướng thứ hai trong lục thô 
tướng, vì phân biệt hai cảnh thuận nghịch, nhân 
đó mà khơi lên những niệm khổ lạc liên tục 
không dứt. **See S1x coarser stages. 

Confinuity in the unbroken processes 0Ÿ 
nature: Nhất Đoạn Sự The unity ¡in the 
unbroken processes of nature (all being 1s but one 
continuous process)—Tiến trình đồng nhứt, liên 
tục và không đứt đoạn của thiên nhiên (vạn hữu 
chỉ là một tiến trình liên tục). 


other 





Continuous (a): Liên tục. 
Conftinuous consciousness: Tương tục thức. 


860 


Confinuous Deaths and Rebirths: Sanh tử 
luân hồi —Samsara or transmigrations—Chết đi 
đầu thai lại không ngừng nghỉ. 

Confinuous and eternally varied forms of a 
Buddha: Nirmanakaya (sk)—Tương tục thường 
(ứng hóa thân)—One of the three eternal qualitles 
of a Buddha—Một trong ba thứ thường hằng của 
một vị Phật—See Three eternal qualiles in a 
Buddha. 

Confinuous flow: Dòng chẩy liên tục —AlI 
things are In continuous flow, born and destroyed 
©every Perpetual 
transformations of though—Mọi vật đều nằm 
trong dòng chảy liên tục, sanh diệt trong từng sát 
na. Vĩnh cửu và đồng thời chuyển hóa tư tưởng. 


1nsfant. and simultaneous 


Conftinuous mỉnd: Unceasing thought—Tương 
tục tâm (ý nghĩ không gián đoạn). 

Conftinuous stream of latenf predisposifion: 
Constant Interaction—Lưu chú sinh—See Three 
causes of the rise of the passions or 1llusions. 
Continuous transformation: Chuyển hóa liên 
tục. 

Conftinuously Linked Recitation: Truy Đảnh 
Trì Danh —This 1s one of the ten kinds of oral 
recitaton. With this technique, the practiioner 
rectes softly, each word following the one 
Iimmediately before, cach phrase closely 
following the previous phrase. During this 
practice, through discretion and patience, there 
are no empty time frames and therfore “sundry 
thoughts” cannot intrude. The cultivatorˆs feelings 
and thoughts are intense, his mind and mouth 
move boldly forward reciting the Buddha”s name, 
the power of ripht thougpht embraces everything, 
temporarily subduing Ignorance and delusive 
thoupht. Thus, the light of transcendenfal samadhi 
breaks through and shines forth. From early times, 
Pure Land pratitioners would avail themselves of 
this method when their emotions and thoughts 
wandered or were In a state of confusion—Đây là 
một trong mười pháp trì danh. Khi dùng cách nây, 
nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều kế 





tiếp nhau liên tục chặt chẽ, thành hình thế chữ sau 
đuổi theo chữ trước, câu nầy gối đầu câu kia nên 
gọi là “Truy Đảnh.” Áp dụng phương thức như 
thế, nhờ sự kín đáo bến chặt, trung gian không 
xen hở, nên tạp niệm không có chỗ xen vào. 


Dùng đến pháp nây thì tình ý khẩn trương, tâm 
miệng dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao 
trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm 
thời chìm lắng, ánh mầu tam muội bộc phát chiếu 
xa. Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong lúc tình 
tưởng mênh mang rối loạn, thường dùng cách thức 
nầy—See Ten kinds of oral recitation. 
Contftinuum (n): Môi trường liên tục. 
Contraception (n): Sự ngừa thai—Birth control. 
Contraceptive (a): Có tính cách ngừa thai. 
Contract (n): Khế ước. 

Contract a habit: Develop or acquire a habit— 
Tập nhiễm. 

Contrac(t hatred: Breed emniy—To ¡incur 
hostility—Kết oán. 

Contraction (n): Khế ước—Giao kèo. 
Contradict (v): Chống lại——Ngược lại. 
Contradictory mỉnd: Viparyasa-citta (skÙ— 
Trạng thái tâm lẫn lộn——Wrong state of mind. 
Contrary: Vama (skÙ—To go against— 
Opposite—Nghịch (chống lại hay đối nghịch lại). 
Contrary to morality: Immoral—Nghịch luân 
(trái với đạo lý). 

Contrary to reality: Viparyaya 
Inverted— Upside down—See Viparyaya. 
Contrary to virtue: Nghịch đức (ngược lại với 
đạo đức hay đức hạnh trong tôn giáo). 
Contrast: Đối chiếu. 

Contribute something: Take 
something—Góp phần vào việc gì. 
Contributory cause: Duyên Nhân (nhân phụ)— 
A cause upon which something rests or depends, 


(skÙ— 


part 1n 


hence objects of perception; that which 1s the 
environmental or contributory cause; affendant 
cicumstances. A  developing cause, 
development of the fundamental Buddha-nature; 
as compared with đirect or true cause—Cảnh đối 
đãi với tâm thức (pháp tâm và sở tâm là năng 
duyên, cảnh là sở duyên). Những trợ duyên hay 
duyên phát triển do những điều kiện bên ngoài 


1©. 


(tất cả gốc thiện, công đức giúp đở cho cái nhân, 
làm nảy sinh cái tính của cái nhân chân chính)— 
See Two causes. 

Contrite (a): Ăn năn tội lỗi. 

Contrition (n): Sự ăn năn tội lỗi. 


8ó] 


Control (v): To manage—Moderate—Kiểm soát 
(chấp sự)—Tiết độ—Tự tại (theo danh từ Phật 
giáo)}—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of control of Great 
Enlightening Beings. Enlightenng Beings who 
abde by these can attain mastery of 
enliphtenment, fulfilling the transcendence, 
knowledge, spiritual power of all Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát có mười 
tự tại. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
viên mãn tất cả các môn Ba-La-Mật, trí huệ thần 
lực, bổ để tự tại của chư Phật—See Ten kinds of 
control of Great Enlightening Beings. 

Control of actfion: Nghiệp tự tạ —Being able to 
©xperience consequences at any tinme—Tùy thời 
thọ báo —See Ten kinds of control of Great 
Enlightening Beings. 

Control of birth: Thọ sanh tự tạ—Being able to 
manifest birth in all worlds—Thị hiện thọ sanh nơi 
tất cả thế giới—See Ten kinds of control of Great 
Enlightening Beings. 

Control the body: Kểm thúc nơi thân—See 
Three characferistics of a good monk. 

Control desires: Restrain one”s desires—Tiết 
dục. 

Control of doctrine: Pháp tự tạ —Revealing 
boundless gateways to truth—Thị hiện vô biên 
pháp môn—See Ten kinds of control of Great 
Enlightening Beings. 

Control emoftions: Kiểm soát tình cảm—lIn 
Buddhism, controlling emotlons does not mean a 
T€pression or supression of emotlons, but to 
recognize that they are destructive and harmful. If 
we let emotions sinply come and go without 
checking them, we wIll have a tendency to prone 
to emtional outbursfs. In the contrary, 1f we have a 
clear recogmition of their destructive poftential, we 
can get rid of them easily—Theo đạo Phật, kiểm 
soát tình cảm không có nghĩa là đè nén hay đàn 
áp cảm xúc, mà là ý thức rõ ràng những tình cảm 
tiêu cực có hại. Nếu chúng ta không ý thức được 
sự tai hại của chúng thì chúng ta có khuynh hướng 
để cho chúng tự do bộc phát. Ngược lại, nếu 
chúng ta nhận rõ sự tàn hại của chúng, chúng ta 
sẽ xa lánh chúng một cách dễ dàng. 

Control evil spirits: Điều Phục Ma Quân—To 
subJugate ©vil SpIrIfs. 





Control of facilities Đổ dùng tự tại—AII 
faciliies are able to array all worlds with Infinite 
embellishments—Hay dùng vô lượng đồ trang 
nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới—See Ten 
kinds of control of Great Enlightening Beings. 
Control of knowledge: Trí tự tại—lIn each 
moment of thought manifesting the ten powers of 
fearlessnes of Buddhas, atfainng true 
enlightenment—Trong mỗi niệm thị hiện Như Lai 
thập lực vô úy thành chánh giác—See Ten kinds 
of confrol of Great Enlightening Beings. 

Control of life: Mạng tự tạ —Being able to 

remain alive for untold eons—Trụ thọ mạng trong 

bất khả thuyết kiếp —See Ten kinds of control of 

Great Enlightening Beings. 

Control of the material universe: Kiểm soát 

vũ trụ vật chất. 

Control of the mỉnd: Kiểm soát tâm. 

1) Tâm tự tạ —Mind 1s able to enter countless 
concentrations—Trí huệ hay nhập vô số tam 
muội—See Ten kinds of control of Great 
Enliphtening Beings. 

2) Kiểm soát tâm—Control of the self or of 
one”s own mind ¡1s the key to happiness. Ït 1s 
the force behind all true achievement. The 
movement of a man void of confrol are 
purposeless. Ït is owing to lack of control that 
conflicts of diverse kinds arise in man”s mind. 
And I1f conflicts are to be controlled, 1f not 
eliminated, man must give less rein to his 
longings and Inclinations and endeavor to live 
a lie self-governed and pure. Everyone Is 
aware of the benefits of physical training. 
However, we should always remember that 
we are not merely bodies, we also possess a 
mind which needs training. Mind training or 
meditation is the key to self-masftery and to 
that contentment which fimnally brings 
happiness. The Buddha once said: “Though 
one conquers ¡in battle 
thousand men, yet the greatest 
conqueror who conquers himself” This 1s 
nothing other than “training of your own 
monkey mind,” or “self-mastery,” or “control 
your own mind.” In other words, 1t means 
mastering our own mental confents, our 
emotions, likes and dislikes, and so forth. 


thousand_ times 


he 1s 


3) 


862 


Thus, “self-mastery” 1s the greatest kinsdom 
a man can aspire un(o, and to be subJect to 
OU€ OWNn passions is the mos( grievous 
slavery—Tự kiểm soát mình là yếu tố chính 
dẫn đến hạnh phúc. Đó chính là năng lực 
nằm sau tất cả mọi thành tựu chân chính. 
Nhất cử nhất động mà thiếu sự tự kiểm soát 
mình sẽ không đưa mình đến mục đích nào 
cả. Chỉ vì không tự kiểm được mình mà bao 
nhiêu xung đột xẩy ra trong tâm. Và nếu 
những xung đột phải được kiểm soát, nếu 
không nói là phải loại trừ, người ta phải kêm 
chế những tham vọng và sở thích của mình, 
và cố gắng sống đời tự chế và thanh tịnh. Ai 
trong chúng ta cũng đều biết sự lợi ích của 
việc luyện tập thân thể. Tuy nhiên, chúng ta 
phải luôn nhớ rằng chúng ta không chỉ có một 
phần thân thể mà thôi, chúng ta còn có cái 
tâm, và tâm cũng cần phải được rèn luyện. 
Rèn luyện tâm hay thiền tập là yếu tố chánh 
đưa đến sự tự chủ lấy mình, cũng như sự thoải 
mái và cuối cùng mang lại hạnh phúc. Đức 
Phật dạy: “Dâu chúng ta có chinh phục cả 
ngàn lần, cả ngàn người ở chiến trường, tuy 
vậy người chinh phục vĩ đại nhất là người tự 
chinh phục được lấy mình.” Chinh phục chính 
mình không gì khác hơn là tự chủ, tự làm chủ 
lấy mình hay tự kiểm soát tâm mình. Nói 
cách khác, chinh phục lấy mình có nghĩa là 
nắm vững phần tâm linh của mình, làm chủ 
những kích động, những tình cảm, những ưa 
thích và ghét bỏ, vân vân, của chính mình. Vì 
vậy, tự điều khiển mình là một vương quốc 
mà ai cũng ao ước đi tới, và tệ hại nhất là tự 
biến mình thành nô lệ của dục vọng. 

According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha”s Ancient Path,” control of the 
mind 1s the key to happiness. It 1s the king of 
Virfues the force behind all 
achievement. It is owing to lack of control 
that varlous conflicts arise in man”s mind. lf 


and true 


we want to control them we must learn to 
gIve free fo our longings and Inclinations and 
should try to live self-governed, pure and 
calm. It is only when the mind ¡1s controlled 
that it becomes useful for 1s pocessor and for 
others. All the havoc happened ¡n the world 1s 
caused by men who have not learned the way 


of mind control—Theo Hòa Thượng Piyadassi 
trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” kiểm soát 
tâm là mấu chốt đưa đến hạnh phúc. Nó là 
vua của mọi giới hạnh và là sức mạnh đằng 
sau mọi sự thành tựu chân chánh. Chính do 
thiếu kiểm soát tâm mà các xung đột khác 
nhau đã dấy lên trong tâm chúng ta. Nếu 
chúng ta muốn kiểm soát tâm, chúng ta phải 
học cách buông xả những khát vọng và 
khuynh hướng của mình và phải cố gắng sống 
biết tự chế, khắc kỷ, trong sạch và điểm tĩnh. 
Chỉ khi nào tâm chúng ta được chế ngự và 
hướng vào con đường tiến hóa chân chánh, 
lúc đó tâm của chúng ta mới trở nên hữu 
dụng cho người sở hữu nó và cho xã hội. Một 
cái tâm loạn động, phóng đãng là gánh nặng 
cho cả chủ nhân lẫn mọi người. Tất cả những 
sự tàn phá trên thế gian nầy đều tạo nên bởi 
những con người không biết chế ngự tâm 
mình. 

Control the mỉnd: Kêm thúc nơi ý —See Three 

characteristIcs of a good monk. 

Control the mouth: Kềm thúc nơi khẩu—See 

Three characferistics of a good monk. 

Control (v) one?s anger: Nén giận. 

Control one?s body for not doïng bad deeds: 

Kêm thân—Kểm thân không cho làm điều ác— 

See Three means to cultivate or practice Buddha 

dharma. 

Control (v) one?s mỉnd: Kiểm soát tâm ý. 

Control one”s mỉnd for not wandering with 

unwholesome karma: Kềm tâm—Kểm tâm 

không cho dong ruổi tạo nghiệp bất thiện—See 

Three means to cultivate or practice Buddha 

dharma. 

Control one?s mouth for not speaking vain 


talk or harsh speech: Kềm khẩu —Kêểm khẩu 
không cho nói những điều vô ích hay tổn hại— 
See Three means to cultivate or practice Buddha 
dharma. 

Control oneself: Tự chế—See Restrain oneself. 
Control of religion: Restraints of religion—Đạo 
Kiểm—Sự kêểm chế kiểm soát giới hạnh. 
Control of senses: Samyatendriyah (p)—Kiểm 
soát các căn. 


863 


Control of spiritual powers: Thần lực tự tại— 
Showing all kinds of great mystical displays——Thị 
hiện tất cả đại thần thông—See Ten kinds of 
control of Great Enlightening Beings. 

Control of understanding: Giải tự tại —Being 
able to see Buddha filling all worlds—Thấy Phật 
đầy khắp tất cả thế giới—See Ten kinds of 
control of Great Enlightening Beings. 

Control of will: Nguyện tự tạ —Being able to 
achieve true awakening in any lands whenever 
desired—Trong các cõi tùy dục tùy thời mà thành 
chánh giác—See Ten kinds of control of Great 
Enlightening Beings. 

Control (v) the will: Điều Ý—To control the 
mind, and to subdue is evi_—Kiểm soát tâm ý và 
hàng phục ma quân—See Control the mind. 
Controlled in body and wise in mỉnd: Thân 
giới tâm huệ—Thân mình giữ gìn giới hạnh, tâm 
mình giữ cho trong sáng. 

Controlled progress: Dama-patipada (p)—Điều 
Phục Hành—See Four kinds of progress (B). 
Controller of all affairs in a monasfery: An 
abbot—-Head of a monastery—Tự Chủ—VỊ sư 
trong coi tổng quát trong tự viện—See Three 
main monks 1n a monasfery. 

Controversial (a): Đang tranh cãi—Đang biện 
luận. 





Controversy (n): Sự biện luận—Tranh cãi. 
Convene (v): Triệu tập. 

Convenience (n): Thoải mái —Tiện lợi—Phương 
Tiện—See UỦpaya. 

Conventf (n): Tu viện—Nunery—Monastery. 
Conventftion: Samvrti (skt)—Common consent— 
Quy ước (ước định của thế tục). 

Conventional ego: Đảo ngã, đối ngược với sự 
chân thực. Cái ngã không có thực tế vì cái ngã do 
vọng kiến điên đảo, một trong bốn thứ điên đảo— 
The reverse of realIty. 

Convenfional terms: Tục đế. 

Convenfional truth: Sammuti-saccam (p)— 
Samvriti-satya (skÙ——Ordinary truth—Relative 
truth—Superficial truth, or ordinary Ideas of 
things—Worldly truth Chân lý tương đối hay 
chân lý của kẻ còn vô minh (Tục Đế hay sự thực 
quy ước)—Chân lý quy ước (chơn như trong thế 
giới hiện tượng)—Relative or conventional truth 


of the mundane world subjJect to delusion— 
Common or ordinary statement, as 1Ÿ phenomena 
were real. According to the Madhyamika Sastra, 
the Buddhas in the past proclaimed their teachings 
to the people by means of the twofold truth, in 
order to lead people to a right way. Conventional 
truth refers to Ignorance or delusion which 
envelops reality and gives a false impression. Ït 
was by the worldly truth that the Buddha preached 
that all elements have come Into being through 
causation. For those who are attached to Nihilism, 
the theory of existence 1s taught in the way of the 
worldly truth. According to the Madhyamaka 
philosophy, Nagarjuna says phenomena have 
reality of a sort. They are samvrti-satya, they are 
the appearance of Reality. Appearance poinfs to 
that which appears. Samvrfi 1s appearance, COVer 
or veil, which covers the absolute reality. In short, 
that which covers all round 1s samvrtI, samvrti 1s 
primal Ignorance (ajnana) which covers the real 
nature of all things. SamvrtI or pragmatic realIty 1s 
the means (upaya) for reaching Absolute Reality 
(paramartha). Without a recourse to pragmatic 
reality, the absolute truth cannot be taupht. 
Without knowing the absolute truth, nirvana 
cannot be attained. Thus, in the Madhyamika- 
karika, Nagarjuna confirmed: “From the relative 
standpoint, the theory of Dependent Origination 
(Pratitya-samutpada) explains worldly 
phenomena, but from the absolute standpoint, It 
means non-origination at all times and 1s equated 
with nirvana or sunyata.”—Sự thật tương đối hay 
sự tướng thế gian hay cái thấy vẫn còn bị phiền 
não chi phối. Trung Luận Quán cho rằng chư Phật 
trong quá khứ đã tuyên thuyết những giáo lý của 
mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” 
nhằm hướng dẫn chúng sanh vào chánh đạo. Cái 
nhìn của phàm phu thấy vạn pháp là có thật. Tục 
đế muốn nói đến sự vô minh hay mê muội bao 
phủ trên thực tại, tạo ra một cảm tưởng sai lâm. 
Chính theo tục đế mà Đức Phật đã giảng rằng tất 
cả các pháp có được là do nhân duyên. Với 
những kẻ chấp vào “không” của hư vô luận, lý 
thuyết về 'hữu' sẽ được giảng giải theo phương 
diện tục đế. Theo Ngài Long Thọ trong triết học 
Trung Quán, hiện tượng cũng có một thứ thực tại 
tánh. Chúng chính là biểu hiện của thực tại 
(samvrtisatya) hay Thế Tục Đế. Biểu hiện chỉ 


864 


đường dẫn đến sự vật mà nó biểu trưng. Thế Tục 
đế hay biểu hiện của thực tại là biểu tượng, là 
bức màn, nó che khuất thực tại tuyệt đối hay 
Thắng Nghĩa Đế. Nói tóm lại, thế đế là những gì 
che khuất tất cả; thế đế là vô minh che đậy bản 
thể của tất cả sự vật. Thế Tục đế được hiểu theo 
nghĩa “thực tại thực dụng" là phương tiện để đạt 
tới thực tại tuyệt đối hay chân đế. Nếu không dựa 
vào thực tại thực dụng hay thế đế thì không thể 
giáo huấn về chân lý tuyệt đối hay chân đế. Và 
nếu không biết chân lý tuyệt đối thì không thể đạt 
tới Niết Bàn được. Chính vì thế mà trong Trung 
Quán Luận, ngài Long Thọ đã khẳng định: “Đứng 
trên quan điểm tương đối hay thế đế thì 'Duyên 
Khởi' giải thích cho các hiện tượng trần thế, 
nhưng nhìn theo quan điểm tuyệt đối thì chân đế 
muốn nói đến sự không sinh khởi vào mọi lúc và 
tương đương với niết bàn hay sự trống không 
(sunyata).”—See Truths, 
knowledges (A). 

Conventional truth of the mundane world 
subject to delusion: Sammuti-saccam (p)— 
Samvrti-satya (sk)— Tục đế hay chân lý quy 
ước—Superficial truth, or ordinary Ideas of 
things—Conventional Truth—Relative truth—See 
Two Truths (A). 

Convenfional wisdom: Trí huệ qui ước. 
Convenfionalize (v): Qui ước hóa. 

Conventual (n): Người ở trong tu viện. 
Convergence (n): Sự hội tụ—Sự tập trung. 
Conversion (n): Sự chuyển biến— Sự trở lại— 
Qui hóa. 

1) Affective conversion: Sự hoán cải tình cảm. 
2) Intellectual conversion: Sự hoán cải tri thức. 
3) Moral conversion: Sự hoán cải luân lý. 
Conversion throuph preaching and 
observing Buddhist preceptfs: Hóa Hành— 
Giáo hóa bằng thuyết pháp và hành trì giới luật 
Phật—See Teaching and discipline. 

Conversion to the right way: Chính hóa. 
Convert: 

1) (n): Người đổi tín ngưỡng. 

2) (v): Bring over— Cải hóa—Cảm hóa. 


Two and Four 


Convert from evil to øood: Transform from 
delusion to deliveranee—Hóa chuyển. 


Convert the heterodox or opponents: Nghịch 
Hóa——The ability of the Buddhas and bodhisattvas 
to convert the heterodox or opponents—Khả năng 
của chư Phật và chư Bồ Tát, giáo hóa những kẻ 
theo tà giáo hay những người đối địch với mình. 
Convert or transform people according to 
their conditions: Tùy Duyên Hóa Vật —To 
convert or transform people according to their 
circumstances in genera—Chuyển hóa chúng 
sanh tùy theo điều kiện hay hoàn cảnh của họ. 
Convert someone: Giáo hóa ai (đưa ai vào 
đạo)—The Buddha converted the Three Brothers 
of Kasyapa—Đức Phật giáo hóa ba anh em Tôn 
giả Ca Diếp. 





Convert someone to a relipion: Giáo hóa ai 

theo đạo nào. 

Convert (v) and transport (v): Hóa Độ. 

1) To teach and save: To rescue and teach—To 
transform other beings. The region, condition, 
or environment of Buddha Instruction or 
conversion—Giáo hóa và cứu độ. Môi 
trường, điều kiện hay hoàn cảnh nơi Phật hóa 
độ chúng sanh. 

2) One of the three kinds of lands or realms; 1t 1s 
any land or realm whose Inhabitants are 
subJect to reincarnation: Một trong ba loại 
quốc độ; đây là cõi nước của những người 
còn phải luân chuyển trong luân hồi sanh tử. 

1 Any land which a Buddha is converting, or 
one in which the transformed body of a 
Buddha. These lands are of two kinds: Cõi 
nước an trụ của biến hóa thân Phật, gồm hai 
loại. 

1) Pure like Tusita heaven: Thanh tịnh như cối 

trời Đâu Suất. 

Vile or unclean like this world: Ô trược như 

cõi Sa Bà. 

3) Tien-T”ai defines the transformation realm 
of Amitabha as the Pure Land of the West: 
Tông Thiên Thai thì cho rằng đó là cõi Tây 
Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 

4) Other schools speak of the transformation 
realm as the realm on which depends the 
nirmanakaya: Các tông phái khác thì cho 
rằng đó vừa là hóa độ mà cũng là báo độ. 

Converted to Buddhism: Được giáo hóa theo 

đạo Phật. 


ii) 


865 


Converted  followers: Hóa Thuộc The 
converted followers of a Buddha or bodhisattva—— 
Phật và Bồ tát có những quyến thuộc từ xưa đã 
định giáo hóa. 

Convey (v): Truyền đạt. 
Convey something: Carry 
something—Truyễn bá cái gì. 
Convey (v) to the treasury: Ký Khố_— Gửi vào 
kho—To convey to the treasury, 1.€. as paper 
money or øood are transferable to credit in the 
next world not only of the dead, but also by the 
living In store for themselves, according to local 
tradition—Theo truyền thống địa phương, việc ký 
thác (đốt giấy tiền) chẳng những tốt cho người 
quá vãng, mà cũng tốt cho người sống buôn bán 
trong tiệm. 


on (fransmit) 


Conviction: Xác tín —Personal conviction—Firm 
belief—Niểm tin tưởng kiên cố—Xác tín cá nhân. 
Convicftion by thinking: Prativedha (skÙ— 
Chứng ngộ—Attainment—Full understanding— 
Mystic  Insipht——Penetration—Realization—The 
realization of experiential proof of the dharma 1n 
bodhi or nirvana—Chứng pháp hay nhận thức 
thấu đáo về Pháp —See Realization. 

Convinee someone: Thuyết phục ai. 

Convoke (v): Triệu tập. 

Conze, Edward (1904-1979): Name of one of the 
pioneering European scholars of Buddhism, best 
known for his famous work on the “Perfection of 
Wisdom” (Prajna-Paramita) literature—Tên của 
một trong những vị học giả Phật giáo tiên phong ở 
Âu Châu, ông nổi tiếng nhờ tác phẩm trứ danh 
“Bát Nhã Ba La Mật.” 

Cook meat for dogs and catfs: Nấu thịt cho chó 
mèo ăn—A Bhiksu or Bhiksuni who cooks meat 
for dogs and catfs, commits an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào nấu thịt cho chó mèo ăn, là phạm giới Ba Dật 
Đề, phải phát lồ sám hối. 

Cook sand for food: Chưng Sa Tác Phạn— 
Cooking sand for food, which is impossible—Nấu 
cát làm cơm, là chuyện không thể nào xãy ra 
được (trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã 
nhắn nhủ ngài A Nan rằng: “Nếu như ông không 
cắt đứt sự dâm dục mà tu thiền định thì chẳng 
khác nào nấu cát mà muốn thành cơm, làm gì có 
chuyện ấy! Trải qua trăm nghìn kiếp, nó vẫn là 


cát nóng, bởi cái gốc của nó không phải là cơm, 
nên vẫn chỉ là cát đó mà thôi). 

Cooking gøroup: Cooking team——Ban Trai soạn. 
Cooking and working: Nấu nướng và làm 
việc—lIn Buddhist any acfIVIIes 
should be considered chances for cultivation. 
Thus, cooking and working should be done in 
mindfulness Just as during siting medifation or 


cultivation, 


walking medifation or other Dharma practices— 
Trong tu tập Phật giáo, bất cứ sinh hoạt nào cũng 
phải được xem như là cơ hội để tu tập. Vì vậy, 
nấu nướng và làm việc phải được làm trong chánh 
niệm giống như trong lúc tọa thiển hay hành thiển 
hay những tu tập khác vậy. 

Cool öff (v): Nguội lạnh. 

Cooling water: Nước cam lầ. 

Coolness: Thanh Lãnh hay trong trẻo và mát 
mẻ—This is one of the eight waters of merit and 
virtue or eipht kinds of water of virtues, or eipht 
virfues. lt 1s said that these are characteristics of 
water In the lakes and ponds In the Pure Land of 
Amitabha Buddha—Đây là một trong tám công 
đức được ví với tám tánh của nước. Người ta nói 
đây là tánh đặc thù của nước trong những ao hồ 
nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—See 
Eight kinds of water of virtues, or eight virtues. 
Cooperate (v): Hợp tác. 

Co-operating cause: Pratyaya (skt)—En (Jap)— 
Circumstance—Condition—Duyên—See 
Pratyaya. 

Cooperation (n): Samana-arthata (sk)—Đông 
sự—Sự hợp tác—LiIke work—Sharing a common 
aim—Engaging In the same work——Cooperation, 
comaradeship and 
Cooperaton with and adaptation of oneself to 
others, to lead them into the truth—Đồổng Sự 
Nhiếp hay tùy sự ưa thích của chúng sanh mà 
cùng hợp tác làm việc với nhau để giúp dẫn dắt 
họ đi vào chân lý—See Four elements of 
popularity. 

Co-operative (a): Đồng sự. 

Co-operative causes: Sahabhuhetu (skÙ—Co- 
Operafive causes, as the four elemenfs in nature, 
not one of which can be omitted. The law of 
mutuality, that 1s, the state of being mutually 
conditioned. This 1s one of the six causes of all 
conditioned things. Every phenomenon depends 


OT accommodation. 


S66 


upon the union of the primary cause and 
conditional or environmental cause—Câu hữu 
nhân—Tứ đại cùng thay phiên nhau làm nhân 
duyên. Luật hỗ tương, tức là tình trạng hỗ tương 
ảnh hưởng làm điều kiện cho nhau. Đây là một 
trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu 
vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và 
duyên—See Six chief causes In the Theory of 
Causal Relation. 
Co-operative things: Câu Hữu Pháp—Co- 
exIstent conditions, or circumstances—Chư pháp 
(tứ đại địa, thủy, hỏa, phong) cùng hiện hữu và 
cùng là tác nhân trong mọi điều kiện hay hoàn 
cảnh. 
Cope (v) with: Đương đầu với —To cope with 
difficulties: Đương đầu với những khó khăn. 
Copier of classical works: Kinh Sinh—Bản văn 
ghi lại của các bộ kinh (không phải nguyên bản). 
Copper wheel: Đồng Luân—See Four wheels 
(D). 
Copper-wheel king: Đồng Luân cho Thập 
Trụ—The copper-wheel king to the ten grounds, 
one of the six kinds of cakravarti, or wheel kinss, 
cach allotted to one of the six positlons—See SIx 
kinds of cakravartI. 
Copulafion in the frst and the second 
devalokas: Tứ Đao Lợi Giao Hình—Sự giao hình 
(hay giao hợp) giữa nhất và nhị thiên— 
Copulation in the first and the second devalokas, 
1.e. the four heavenly kings (catur-maharajas) and 
the Trimyastrimsas—Sự giao hình (hay giao hợp) 
giữa nhất và nhị thiên, như giữ Tứ Thiên Vương 
và Đao Lợi Thiên. 
l1) In the thrd, it is by embrace: Tam Thiên giao 
hình bằng cách ôm nhau. 
2) In the fourth, by holding hands: Tứ Thiên giao 
hình bằng cách nắm tay. 
3) In the fifth, by mutual smiling: Ngũ Thiên 
giao hình bằng cách cùng cười. 
4) Inthe sixth, by a mutual look: Lục Thiên giao 
hình bằng cách cùng ngó nhau. 
Copy (v): Bắt chước—To imitate—To mimic. 
Co-ordinatfion (n): Sự phối hợp. 
Co-relation, co-existence and simultaneous 
rise: Đông Thời Cụ Túc Tương Ưng Môn—See 
Ten profound theories. 


Co-religionist: Đạo hữu. 
Core: Cốt lõ¡—Nhân. 
Core of the Buddha?s Teaching: Cốt Lõi Của 
Phật Pháp—Giáo pháp cốt tủy của Đạo Phật: 
1) Not to do any evil: Chư ác mạc tác (không 
làm các việc ác). 
2) To culivate good: Chúng thiện phụng hành 
(siêng làm các hạnh lành). 
3) To purify one”s mind: Tự tịnh kỳ ý (giữ cho 
tâm ý thanh sạch). 
4) This 1s the Teaching of the Buddhas: Thị chư 
Phật Giáo (ấy lời chư Phật dạy). 
Core of Pure Land method: Cương Yếu Niệm 
Phật The kernel of the Pure Land Method: 
“Because of the bíth and death, develop the 
Bodhi mind with deep faith and vow to recite 
Amitabha Buddha”s name until the time of rebirth 
¡in the Pure Land.”—Vì sự sanh tử, mà phát tâm 
Bồ đề với tín nguyện sâu niệm trì Hồng danh Phật 
A Di Đà cho đến lúc vãng sanh Tịnh Độ 
Coronated by all Buddhas together: Tất cả 
Như Lai cùng chung quán đảnh—See Ten kinds 
of way of adornment of Great Enliphtening 
Beings (10). 
Coronation as a mornach of all knowledge, 
supremely independent: The guarantee that all 
Buddhas receive of coronation as a mornach of all 
knowledge, supremely independent, 1s a palace of 
Enliphtening Beings because they abide among 
the adornments of the ten powers and perform the 
autonomous deeds of all mornachs of truth—Tất 
cả chư Phật thọ ký nhứt thiết trí, quán đẳnh tự tại 
vô thượng là cung điện của Bồ Tát, vì trụ thập lực 
trang nghiêm, làm việc tự tại của Pháp Vương— 
See Ten kinds of palace of great enlightening 
beingss. 
Corporal punishment: Nhục hình. 
Corporeal features: Rupalakshana (skt)—Sắc 
Tướng——External 
appearance—The visible or corporeal feafures— 
Tướng mạo sắc thân bên ngoài, có thể nhìn thấy 
được hay các đặc trưng của cơ thể. 
Corporeal manifestaton of the spiritual 
Buddha: Pháp hóa sinh thân—The nirmanakaya 
of the spiritual Buddha. 
Corpse (n): Tử thi. 


manIfestation—Material 


S67 


Corpse-phost: Thi Quỷ —Called up to kill an 
enemy—Quỷ tử thi, được dựng dậy và sai đi giết 
hại kẻ thù (đây là một thứ chú thuật của ngoại 
đạo). 

Corpus of doctrine: Body of doctrine—Giáo 

thể. 

Correct: Chính (chánh —Đúng—Lẽ phảẩi— 

Genuine—]ust— Right—True—See Eight minds 

and Eight ways of developing the Bodhi Mind. 

Correct cause: Chính nhân—Direct 

(Buddha nature of all beings)—See Two causes 

(D). 

Correct confemplation: Righ(t meditation— 

Chánh quán. 

Correct  Deeds: 

Noble Paths. 

Correct dharma: Saddharma (skU—— 

Saddhamma (p)—-Chánh Pháp—Chánh Pháp 

Thọ—Correct Doctrine of the Buddha—Right 

method—The period of correct Dharma——Correct 

(right or true) doctrine of the Buddha also means 

the ripht method, 1s often used as a name for the 

Noble Eightfold Path—Chánh Pháp còn là phương 

pháp đúng, thường được dùng để chỉ Bát Chánh 

Đạo. 

(D The meanings of “Saddharma”—Nghĩa của 
“Chánh Pháp”: 

I) True dharma: The period of Correct Law 
(Correct the Buddha)—The 
perfect aøge of dharma—The Proper Dharma 
Age—The correct dharma age Is the era 
when the Buddha dwelled ¡in the world. At 
that time the Buddha taught the Dharma, and 

genune Arhats,  great 

Bodhisattvas, and the sages who appeared as 

øreat disciples of the Buddha. The real period 

of Buddhism which lasted 500 years (some 
says 1,000 years) after the death of the 

Buddha (entered the Maha-Nrrvana). 

Althouph the Buddha was no longer In 

existence, His Dharma and precepts were still 

properly practiced and upheld. Furthermore, 
there would be many Buddhists who had light 
karma and therr mind were Intrinsically good, 
therefore, many of 
enlightenment ¡1n their cultivation. 
eiphty to ninety out of one hundred cultivafors 


cause 


Chánh nghiệp—See Eight 


Doctrine of 


there Were 


theầm would  attain 


From 


2) 


a) 


b) 


would attain enlightenment. That 1s fo Say 
there were true and øgenuine practitioners who 
attained enlightenment. In the Lankavatara 
Sufra, the Buddha said: “Mahamati! When 
the right doctrine 1s comprehended, there will 
be no discontinuadon of the Buddha- 
family."— Thời kỳ chánh pháp là thời Đức 
Phật thị hiện trên thế gian để dạy Phật pháp. 
Trong thời kỳ này có nhiều bậc A La Hán, Bồ 
Tát và các bậc hiển thánh xuất hiện làm đệ 
tử của Đức Phật. Chánh pháp là giai đoạn 
kéo dài 500 năm (có người nói I.000 năm) 
sau ngày Phật nhập diệt. Tuy Phật đã nhập 
diệt, nhưng pháp nghi giới luật của Ngài dạy 
và để lại vẫn còn vững chắc. Hơn nữa, trong 
giai đoạn nầy chúng sanh nghiệp nhẹ tâm 
thuần, nên có nhiều có tới 80 đến 90 phần 
trăm người nghe pháp tu hành đắc quả. Nghĩa 
là có người hành trì chân chánh và có người 
tu chứng. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
nói: “Này Mahamati! Khi Chánh Pháp được 
hiểu thì sẽ không có sự gián đoạn của dòng 
giống Phật.” 

In the Mahamaya Sutra, the Buddha 
prophesied that after He entered the Maha- 
Nirvana: Trong Kinh Ma Ha Ma Gia, Đức 
Phật có tiên đoán rằng sau khi Ngài nhập 
Niết Bàn rồi thì. 

One hundred years later, there will be a 
Bhikshu named Ủpagupta (see Hai Mươi Tám 
Tổ Ấn Độ (4)) who will have the complete 
ability to speak, elucidate, and clarify the 
Dharma similar to Purna Maitrayaniputtra. He 
will aid and rescue Infinie sentient beings: 
Một trăm năm sau, có Tỳ Kheo Ưu Ba Cúc 
Đa, đủ biện tài thuyết pháp như Phú Lâu Na, 
độ được vô lượng chúng sanh. 

In the following one hundred years (two 
hundred years after the Buddha's Maha- 
Nirvana), there will be a Bhikshu named 
Silananda, able to speak the crucial Dharma 
discernnsly and will aid and save twelve 
million beings In this Jambudvipa continent 
(the earth): Một trăm năm sau đó (tức là hai 
trăm năm sau khi Phật nhập diệt), có Tỳ 
Kheo Thi La Nan Đà, khéo nói pháp yếu, độ 
được mười hai triệu người trong châu Diêm 
Phù Đề. 


C) 


q) 


©) 


8) 


868 


In the following one hundred years (or three 
hundred years after the Buddha's Maha- 
Nirvana), there will be a Bhikshu named 
speak_ the 
save five hundred 


Hsin-Lien-Hua-Ran, who will 


Dharma to aid and 
thousand beings: Một trăm năm kế đó (tức là 
ba trăm năm sau khi Phật nhập diệt), có Tỳ 
Kheo Thanh Liên Hoa Nhãn, thuyết pháp độ 
được nửa triệu người. 

One hundred years after Hsin-Lien-Hua-Ran 
(four hundred years after the Buddha”s Maha- 
Nirvana), there will be a Bhikshu named Niu- 
kou, who will speak the Dharma and rescue 
ten thousand beings: Một trăm năm kế nữa 
(tức bốn trăm năm sau khi Phật nhập diệt), có 
Tỳ Kheo Ngưu Khẩu thuyết pháp độ được 
một vạn người. 

One hundred years after Niu-Kou (five 
hundred years after the Buddha's Maha- 
Nirvana), there will be a Bhikshu named Bao- 
Tien, who wIll speak the Dharma to aid and 
save twenty thousand beings and influence 
infinite others to develop the Ultimate Bodhi 
Mind. After this time, the Proper Dharma Age 
will come to an end: Một trăm năm kế tiếp 
đó (tức 500 năm sau ngày Phật nhập diệt), có 
Tỳ Kheo Bảo Thiên thuyết pháp độ được hai 
vạn người và khiến cho vô số chúng sanh 
phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sau đó thì thời kỳ 
Chánh Pháp sẽ chấm dứt. 

Six hundred years after the Buddha's Maha- 
Nivana, ninefy-six types of. Improper 
doctrinnes wIll arise, false teachings wIll be 
born to destroy the Proper Dharma. At that 
time, a Bhikshu named Asvaghosha will be 
born. This Bhikshu will use great wisdom to 
speak of the Dharma to combat these false 
relipglons: Sáu trăm năm sau ngày Phật nhập 
Niết Bàn, có 96 thứ tà đạo sống dậy, tà 
thuyết nổi lên phá hoại Chánh Pháp. Lúc ấy 
có Tỳ Kheo Mã Minh ra đời. Tỳ Kheo nầy 
dùng trí huệ biện tài hàng phục ngoại đạo. 
Seven hundred years after the Buddha”s 
Maha-Nirvana, there will born a Bhikshu 
named Nagarjuna; he will use the power of 
the Proper Prajna or great wisdom to desfroy 
false views to lipht brightly the Buddhaˆs 
Dharma's torch: Bảy trăm năm sau khi Phật 


nhập diệt, có Tỳ Kheo Long Thọ ra đời, dùng 

chánh trí hay trí huệ Bát Nhã chân chánh, xô 

ngả cột phướn tà kiến, đốt sáng ngọn đuốc 

Chánh Pháp. 

The Buddha's teachings on “Saddharma” im 

the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 

về “Chánh Pháp” trong Kinh Pháp Cú: 

l) Long 1s the night to the wakeful; long 1s the 
road to him who 1s tired; long 1s samsara to 
the foolish who do not know true Law 
(Dharmapada 60): Đêm rất dài với những kẻ 
mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi 
mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô 
tận với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. 

2) Eagerly try not to be heedless, follow the path 
of riphfeousness. 
practice lives happily both in this world and in 
the next (Dharmapada 168): Hăng hái đừng 
buông lung, làm lành theo Chánh pháp. 
Người thực hành đúng Chánh pháp thì đời 
nầy vui đời sau cũng vui. 

3) Follow the path of righteousness. Do not do 
evil. He who practices this, lives happily both 
in this world and in the next (Dharmapada 
169): Hãy làm lành theo Chánh pháp, việc ác 
tránh không làm. Người thực hành đúng 
Chánh pháp, thì đời nầy vui đời sau cũng vui. 

Correct doctrines of the Buddha: Saddharma 

(sk)—Correct views of the Buddha— Chánh 

pháp—Phật kiến. 

Correct doctrine of the Buddha is divided 

into five parts: Chánh pháp của Đức Phật được 

chia làm năm phần—See Five parts of correct 
doctrines. 

Correct effort: Samyak-vyayama (skt)—Chánh 

tỉnh tấn—S§ee Eight Noble Paths. 

Correct Energy: Correct devotion—Correct 

Zeal—Chánh tinh tấn—Right energy—S§ee Eight 

Noble Paths. 

Correct enlightenmenf: Sambuddha (skt)—The 

truly enlightened one or Correct enliphtenment— 

Tam Phật Đà. 

Correc( Examination: Vicara (sk) Tư hay 

cứu xét chính chắn làm cho tâm tánh yên ổn— 

See Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 

Correct and false: Genuine 

Orthodox and heretic—Chánh tà. 


qI) 


He who observes this 


and false—— 


869 


Correct karma: Chánh nghiệp —Thought and 
Invocation of Amitabha with undivided mind, as 
the direct method—Niệm Phật nhất tâm bất loạn 
là nhân chính đưa đến việc vãng sanh—See Two 
classes of karma (H). 


Correct knowledge: Samyak-jnana (skÙ— 
Chánh trí. 
Correct Law: Chánh pháp—See Correct 


dharma. 

Correct Law Eye-Treasury: Chánh Pháp 
Nhãn Tạng. Đây là một trong tám nguyên tắc căn 
bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm 
linh của trường phái Thiển Tông—Correct Law 
Eye-Ireasuy. This 1Is one of the ceipht 
fundamental principles, Intuiional or relating to 
direct menfal vision of the Zen School—See Eight 
fundamental principles. 

Correct Livelihood: Correct Profession— 
Chánh mạng—See Eight Noble Paths. 

Correct Memory: Chánh niệm—Correct 
Remembrance—See Eight Noble Paths. 

Correct Meditaton: Chánh định—Correct 
Concentration—Right mediaton—See Eipht 
Noble Paths and Right concentration. 

Correct memory and correct samadhi: Niệm 
định (chánh niệm và chánh định). 

Correct mỉnd: Chánh tâm—See Eight minds. 
Correct oneself: Cải ác tùng thiện —To leave 
the evil and follow the good. 

Correc( recompense: Chánh Báo—One”s 
body—Being the resultant person, good or bad, 
depends on or resulfs from former karma——DIrect 
retribution of the individual”s previous exIstence, 
sụch as being born as a man 1s the result of 
keeping the five basic commandments for being 
Lầm con người hiện tại, tốt hay 
xấu, tùy thuộc vào kết quả của nghiệp đời trước, 
như phải giữ căn bản ngũ giới nếu muốn tái sanh 
trở lại làm người —See Two rewards. 


reborn as a man: 





Correct rules: Chánh giớ—See Two grades of 
commandments (A). 

Correcf-Semblance-Terminafion: Chánh 
Tượng Mạt—Three main periods of Buddhism, 
the real or correct, the formal or semblance, and 
the final or termination—Ba thời kỳ chính của 
Phật giáo là thời Chánh Pháp, Tượng Pháp, và 


Mạt Pháp —See Correct dharma, Saddharma- 
pratirupaka, and Degenerate Age of Dharma. 
Correct Speech: Chánh ngữ—See Eight Noble 
Paths. 

Correct and straighf: Chánh trực. 

Correct Thought: Samyaksamkalpa (sk0. 

I1) Chánh tư duy—See Eight Noble Paths. 

2) Niệm thực—See FiIve kinds of spiritual food. 
Correct understanding: Chánh kiến—See 
Right Understanding. 

Correct View: Right view—Chánh kiến—See 
Eight Noble Paths. 

Correc( views of the Buddha: 
đoctrines of the Buddha—Phật kiến. 
Correct Vision: Chánh Kiến—See Correct 
Vision Sutra. 

Correct Vision Sutra: Kiến Chánh Kinh—A 
Bodhisattva name “Correct Vision,” a disciple of 
the Buddha who doubted a future life, to whom 
the Buddha 1s said to have delivered the contenfs 
of the Correct Vision Sutra—Một vị đệ tử của 
Phật tên là Kiến Chánh, nghi ngờ về hậu thế. 
Nhân đó Phật đã đưa ra nhiều thí dụ để bác bỏ 
những thiên kiến mê chấp (đoạn kiến và thường 
kiến) của Tỳ Kheo Chánh Kiến. 

Correct way of developing the Bodhi Mind: 
Chánh —One of the eight ways of developing the 
Bodhi Mind. This correct way of developing the 
Bodhi Mind 1s not seeking fame, profit, happiness, 
merit or blessings, but seeking only Buddhahood, 
to escape Birth and Death for the benefit of 
oneself and others. These are cultivators who, 
above do not pray for luxury, below do not yearn 
for fame, not allured by the pleasures of the 


Correct 


present, do not think of the merits 1n the future. In 
confrast, they are only concerned with the matfer 
of lie and death, praying to attan the Bodhi 
Enlightenment fruit. Such development of the 
Bodhi Mind 1s called “Correct,” or “Proper.” The 
above Is the way of developing the mind 
according to prayng for 
enliphtenment and liberation. With this way of 


true  cul(IVafOrs 
developing the mind and cultivation, 1t 1s difficult 
to find nowadays. In hundreds and thousands of 
cultivators, it would be fortunate to find Just one 
or two such cultivators—Một trong tám cách phát 
tâm Bồ Đề. Cách phát tâm Bồ Đề đúng đắn này 


870 


là chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui cùng 
mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, lợi 
mình lợi sanh mà câu đạo Bồ Đề. Đây là hạng 
người trên không câu lợi dưỡng, dưới chẳng thích 
hư danh, vui hiện thế không màng, phước vị lai 
chẳng tưởng. Họ chỉ vì sự sanh tử mà cầu quả Bồ 
Đề. Phát tâm như thế gọi là CHÁNH. Đây là lối 
phát tâm của bậc tu hành chân chánh, chỉ cầu 
mong giải thoát. Lối phát tâm và cách tu hành 
nầy đời nay khó thể nào thấy được, họa hoằn lắm 
trong muôn ngàn người tu mới có được một hay 
hai vị mà thôi—See Eight ways of developing the 
Bodhi Mind. 

Corrective wisdom: Samyagjnana (skt)—Chánh 
trí Trí huệ chân chánh —According to Zen 
Master D. T. Suzuki in The Studies In The 
Lankavatara Sutra, this 
cafegorles of forms. Corrective wisdom, which 
correct the deficiencies of errors of the ordinary 
mental discrimination. Right Knowledge consIsts 
1n riphtly comprehending the nature of Names and 
Appearances as predicating or determining each 
other. Ít consists in seeing mind as not agitated by 
external obJects, In not being carried away by 
dualism such as nihilism and eternalism, and ¡in 
faling the of Sravakahood 
Pratyekabuddhahood as well as Into the position 
of the philosopher—Theo Thiền Sư D. T. Suzuki 
trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, đây là một 
trong năm pháp tướng. Trí huệ chân chánh thấy rõ 
những lỗi lầm của sự phân biệt của phàm phu. 
Chánh trí bao gồm hiểu đúng bản chất của Danh 
và Tướng như là sự xác nhận và quyết định lẫn 
nhau. Chánh trí là ở chỗ nhìn thấy cái tâm không 
bị dao động bởi các đối tượng bên ngoài, ở chỗ 
không bị mang đi xa bởi nhị biên như đoạn diệt 
hay thường hằng, và ở chỗ không bị rơi vào trạng 
thái của Thanh Văn hay Duyên Giác, hay luận 
điệu của các triết gia—See Five laws or 
categories (l). 

Correctly concentrated: Bodhisattvas' minds 
are always correctly concentrated, they enter the 
door of inconceivable liberation of enlightening 
beinøs, and in one concentration they produce all 
concentrations—Tâm thường chánh định, khéo 
nhập môn Bồ tát bất tư nghì giải thoát, ở trong 
một tam muội xuất sanh tất cả môn tam muội— 


ISÃồ one of the five 


not state and 


See Ten kinds of path of Great Enlightening 
Beings (8). 
Correcftly receptive heart: Chính Thụ Tâm— 
See Four imperishables. 
Correlated (Favorable) conditions: Thuận 
duyên. 
Correlation: Hỗ tương—Tương quan—Quan hệ. 
Correspondence (n): Tương xứng—Phù hợp— 
Tương tự. 
Correspondence of hand, mouth and mỉnd: 
Thủ Khẩu Ý Tương Ưng—In Yoga practices it 
means the agreement among hand, mouth and 
mind—Trong thực tập Du Già, đây là sự tương 
ứng giữa tay, miệng và ý. 
Corresponding causation: Sahabhuhetu (skt—— 
Mutual causatlon—Simultaneous 
simultaneous causal Interacton of a number of 
thngs, e.g. carth, water, fire, 
Corresponding or mutual causation, 1.e. mind, or 
mentfal conditions causing menfation. One of the 
SIX causes—Tứ đại cùng thay phiên nhau làm 
nhân duyên. Đây là một trong lục nhân. Tâm 
vương là nhân mà khởi lên tâm sở, coi tâm sở là 
nhân mà khởi lên tâm vương (ví bỉ thử tương ứng 
nên gọi là tương ứng nhân}—See S1x chief causes 
1n the Theory of Causal Relation. 

Corresponding dharmas: Mutual dharmas— 

Tương Ứng Pháp—The correspondence of mind 

with data  dependent 

correspondences—Tên gọi khác của Tâm và Tâm 

Sở. Một khối tâm và tâm sở đồng thời khởi dậy 

hay sự tương ứng giữa tâm và những dữ kiện tinh 

thần tùy thuộc vào ngũ quan, lý luận, tiến trình, 
thời gian và đối tượng. 

I1) The correspondence among the senses: Sở Y 
Bình Đẳng—Tâm vương y theo nhãn căn thì 
tâm sở cũng y theo nhãn căn, cũng hiểu rõ 
thanh sắc. 

2) The correspondence among reasoning: Sở 
Duyên Bình Đắng—Tâm vương duyên với 
thanh cảnh thì tâm sở cũng duyên với thanh 
cảnh, mà lý luận. 

3) The correspondence among the process: 
Hành Tướng Bình Đẳng——Tâm vương hiễu rõ 
thanh sắc thì tâm sở cũng hiễu rõ thanh sắc 
(tiến trình của tâm vương và tâm sở). 


causes—The 


and arr. 


menral on  five 


871 


4) The correspondence among the time: Thời 
Bình Đẳng—Tâm vương khởi dậy lúc nào thì 
tâm sở cũng khởi dậy lúc ấy. 

53) The correspondence among the obJect: Sự 
Bình Đắng—Thể của tâm vương là một thì 
thể của tâm sở cũng là một. 

Corresponding hỉnders: Mutual hinders— 
Tương Ứng Phược—The bond of illusion which 
hinders the response of mind to the higher data, 
one of the two kinds of bond—Một trong nhị 
phược, tâm bị các phiền não hay hệ phược của ảo 
vọng làm mờ phản ứng của tâm trước những dữ 
kiện cao cấp. 

Corresponding law: Abhidharma (skÙ)—Đối 

Pháp —The philosophy in the Buddha”s teaching, 

the abhidharma; comparison of cause and effect— 

Pháp đối quán hay đối hướng, nghĩa là dùng trí 

huệ của bậc Thánh đạo vô lậu để đối quán cái lý 

của tứ đế Niết Bàn—See Abhidharma. 

Corresponsibility: Đồng trách nhiệm. 

Corrupt feudalism: Phong kiến tham nhũng. 

Corrupt public morals: Bại tục đổi phong. 

Corrupt views: Hoại kiến—-See Corruptive 

VICWS. 

Corrupted: Bại hoại —Debauched—Immoral— 

Depraved. 

Corrupted morals: Bại luân. 

Corruption (n): Sự trụy lạc 

Bại hoại. 





Hủ bại — Tệ hóa 

Corruption of becoming: Bhavasavo (p)—Hữu 

lậu —See Three dharmas (XYVỤ). 

Corruption of desire: Kamasavo (p)—Dục 

lậu—See Three dharmas (XVỊ). 

Corrupftion oŸ ignoranee: Avijjasavo (p)—Vô 

minh lậu —See Three dharmas (XV]). 

Corruptive views: Drsti-kasaya (skÙ—Hoại 

Kiến —Kiến Trược. 

l1) Bad views, the advocacy of total annihilation: 
Tà kiến bại hoại, ám chỉ đoạn kiến. 

2) Wrong views which cause corruption of 
doctrinal views, one of the five corruptions— 
Tà kiến khởi lên làm vẩn đục Chánh Pháp, 
một trong ngũ trược. 

3) The corrupton that 
misguided, perverse views. The view that our 
bodles are enfiies we possess, the view that 


Of views  means 


we are annihilated after death or else live on 
forever, the view that we cling to with our 
arbitrary opinions 1s best, and the view that 
we wWIll find salvation by our own subJectively 
chosen methods. Because we are deluded by 
such views and ut(erly submerged ¡n them, 
this is called the corruption of views—Kiến 
trược có nghĩa điên đảo kiến. Sỉ mê lầm 
tưởng thấy thân ta và những vật của ta là có 
thật. Chấp rằng thân ta khi chết là hết hay 
đoạn kiến, hoặc chấp thân ta còn mãi hay 
thường kiến. Chấp rằng những ý kiến chủ 
quan là hay nhất, và chấp rằng chúng ta sẽ 
được cứu rỗi bằng những cách chọn lựa chủ 
quan của chính mình—See Five kinds of 
turbidIty. 

Cosmic Buddhism: Phật Giáo Vũ Trụ Luận— 

See Buddhist cosmology. 

Cosmic period of the chaos of the world: 

Kali-yuga (sk)——Không kiếp —S§ee Four kalpas. 

Cosmic period of the world destrucfion: 

Samvarta-kalpa (skÙ—Diệt kiếp —See 

kalpas. 

Cosmic redemptfion: Sự cứu độ phổ quát— 

Universal redemption. 

Cosmogenesis (n): Thuyết Vũ trụ tiến hóa. 

Cosmological argument: Vũ trụ biện luận. 


Four 


Cosmology: Vũ trụ luận—See Buddhist 
cosmology. 
Cosmos (n): Pháp giới—Billion-world 


universe—Dharma realm——UnIverse. 

Cosmos ïs infinite: Pháp giới vô biên—See Ten 
kimds of Innfinie path of Great Enlightening 
Beings. 

Couch of flowers: Sàng tọa kết bằng hoa. 
Council (n): Đại hội kiết tập—See Buddhist 
Councils. 

Council for esoferic scripfures: Collection of 
mantras, dharanis etc and of the Vajradhatu and 
Garbhadhatu literature, attributed to Ananda or 
Vajrasattva, or both—Bí mật kết tập. 

Council of Lhasa: A public debate reported ¡in 
several Tibetan and Chinese sources, which 
purportedly ¡involved the Indian scholar-monk 
Kamalasila and the Chinese meditaton master 
Ho-Shang Mo-Ho-Yen. According to Bu-Ston”s 


872 


account 1n his “History of the Dharma,” the debate 
was arranged by Trisong Detsen and was held in 
Lhasa In 792. The cenfral dispute, according to all 
Sources, concerned the proper understanding of 
the path to awakening. Bu-Ston Indicates that Mo- 
Ho-Yen taupht that awakening 1s 
suddenly and 1s not a result of gradual training. lt 
dawns ïn a sudden flash of insight, after which all 
mental affliclions are eliminated. Kamalasila 
(One of the most Important representatives of the 
Madhyamika school in the 8” century. He played 
an important role and had great Influence on the 
development of the Madhyamika school in Tibet) 
who followed the Indian model of the five paths 
(marga) and ten levels (bhumi), contended that 
the process of awakening gradually removes 
mental afflictions. Because these are deeply 
roofed and are the result of countless lifetimes of 
familiarization with negative thoughts and deeds, 
they cannot be removed all at once. Bu-Ston 
reports that the Indian side led by Kamalasila won 
the debate and was declared to be the orthodox 
Buddhist system, while the Chinese side was 
defeated and forbidden to propagate 1s teachinøs. 
Mo-Ho-Yen was reportedly so upset by the result 
that after his return to China he sent assassins fO 
Tibet, who killed Kamalasila by squeezing his 
kidneys. A Chinese account of the debate, written 
by a disciple of Mo-Ho-Yen, reports that he won 
the debate, but subsequent Tibetan records are 
unanimous ¡in declaring Kamalasila the victor. 
Some contemporary Western scholars have raised 
quesftions about the historicity of the debate and 
1ts detalls, but It 1s clear that from that time 
onward Chinese Buddhism was widely considered 
in Tibet to be heterodox (trái với giáo lý được 
chính thức công nhận), and the tradition taught by 
Kamalasila was viewed as authoritatve—Một 
cuộc tranh luận công khai được vài nguồn tin của 
Tây Tạng và Trung Quốc tường thuật lại, cuộc 
tranh luận chủ yếu quan hệ tới học giả Phật giáo 
Tây Tạng tên Kamalasila và Thiển sư Trung 
Quốc tên Ho-Shang Mo-Ho-Yen. Theo truyện kể 
của truyền thống Bu-Ston trong quyển “Lịch Sử 
Giáo Pháp” thì cuộc tranh luận được Trisong 
Detsen sắp xếp tại thủ đô Lhasa vào năm 792. 
Theo nguồn tin này thì điểm chủ yếu của cuộc 
tranh luận liên hệ tới việc am hiểu đúng đắn về 


attained 


con đường đi đến giác ngộ. Bu-Ston vạch ra rằng 
Mo-Ho-Yen đã dạy về giác ngộ được đạt đến một 
cách tức thì chứ không phải là từ từ. Nó mở ra 
trong một ánh chớp của tuệ giác, sau đó tất cả 
những phiển não đều bị tận diệt. Kamalasila (Một 
trong những đại biểu quan trọng của trường phái 
Trung Đạo vào thế kỷ thứ tám. Ông đã đóng vai 
trò quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong việc 
phát triển trường phái nầy trên đất Tây Tạng), 
người đã theo kiểu mẫu Phật giáo Ấn Độ với ngũ 
đạo và thập địa, tranh luận rằng chỉ có tiến trình 
tiệm ngộ mới tháo gỡ được hết phiền não mà thôi. 
Do bởi những thứ này đã bắt rễ thật sâu và là kết 
quả của vô số kiếp đời làm bạn với ác tâm và ác 
nghiệp, nên chúng không thể nào tháo gỡ ngay 
lập tức được. Bu-Ston tường thuật rằng về phía 
Phật giáo Ấn Độ được ngài Kamalasila hướng 
dẫn đã thắng cuộc tranh luận và tuyên bố rằng 
giáo pháp của họ là hệ thống giáo pháp Phật giáo 
chính thống, trong khi về phía Phật giáo trung 
Quốc bị đánh bại trong cuộc tranh luận và bị cấm 
chỉ truyền bá giáo pháp. Người ta tường thuật 
rằng Mo-Ho-Yen lấy làm bực tức vì kết quả này 
và sau khi trở về Trung Quốc ông đã phái những 
kẻ sát nhân tới Tây Tạng để ám sát Kamalasila 
bằng cách bóp nát trái thận của ngài. Theo truyện 
kể về cuộc tranh luận của Trung Quốc, được một 
đệ tử của Mo-Ho-Yen viết lại, thì Mo-Ho-Yen đã 
thắng cuộc tranh luận nhưng những tài liệu sau đó 
của Tây Tạng đều đồng thanh tuyên bố 
Kamalasila là kẻ chiến thắng. Một vài học giả 
đương thời của Tây phương đã đặt vấn để tính 
cách lịch sử về chi tiết của cuộc tranh luận này, 
nhưng rõ ràng là từ lúc đó trở đi thì Phật giáo 
Trung Quốc được Phật giáo Tây Tạng xem là tà 
giáo (hay trái với giáo lý đã được chính thức công 
nhận), và xem truyền thống được Kamalasila 
giảng dạy là có thẩm quyền. 

Council of Rangoon: Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển Ngưỡng Quang—Canonical council that was 
convened from 1954 to 1956 to commemorate the 
2,500 year after Sakyamuni Buddha”s death. It 
was atfended by 2,500 monks, who edited and 
recited the texts of the Pali Canon for two years, 
finshing on the day of the Buddha's death 
according to Burmese tradition. It was held Iinside 
an artificial cave named Mahapasanaguha near 
the World Peace Pagoda In Rangoon. It included 


873 


monks from all Theravada countries and 1s 
commonly referred to as the “sixth Theravada 
council.”—Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Ngưỡng 
Quang được triệu tập từ năm 1954 đến năm 1956 
để tưởng niệm 2.500 năm sau ngày Đức Phật 
nhập diệt. Có 2.500 chư Tăng tham dự, chư vị đã 
trùng tụng kinh điển bằng tiếng Nam Phạn trong 2 
năm ròng rã, và chấm dứt vào ngay ngày Đức 
Phật nhập diệt theo truyền thống Miến Điện. Đại 
Hội này được tổ chức trong một cái hang nhân tạo 
có tên Mahapasanaguha gần chùa Hòa Bình Thế 
Giới ỡ Ngưỡng Quang. Đại Hội bao gồm chư 
Tăng của tất cả các xứ theo Phật giáo Theravada 
và thường được nói đến như là Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ Sáu theo truyển thống 
Theravada. 

Council of the Sangha: Hội đồng Tăng già. 
Counsel (v): Khuyến dụ —To advise—To give 
advice. 

Counselled by a good spiritual advisor at 
the time of near death: Previous or current 
good karma. Although the person has created evIl 
karma, he has also practiced samadhi during his 
curent lifetime. Thus, at the time of death, when 
he Is reminded by others, he easily achieves 
concenfraton. If the dying person has not 
cultivated samadhi ¡n this lifetime, he must have 
done so assiduously 1n a previous life. That good 
seed has now come to maturity. Therefore, thanks 
to his previous øgood karma , once he 1s counselled 
by a good spirtual advisor, he easily achieves 
rebrrth with just ten thoughts of Amitabha Buddha 
at the time of death—Hành giả tuy có tạo ác, 
song hoặc hiện đời đã có tu tam muội, nên khi 
lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ 
thành. Đây cũng thuộc về hạng người mà trong 
nhà Phật gọi là Thừa Cấp Giới Hưởn. Nếu hành 
giả hiện đời không tu tam muội, tất đời trước cũng 
đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đến thời kỳ 
thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiện tri thức 
khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc thiện nghiệp, 
trong mười niệm mà được thành công—See Three 
conditions that evil beings may be reborn ¡n the 
Pure Land. 

Counselor (n): Cố vấn—Khải đạo viên. 

Count (v) the beads: Lần chuỗi. 


Count (v) the breath: Số tức quán—To count 
the breathings 1n order to calm the mind and body 
for meditation—Thiền bằng cách đếm hơi thở để 
làm thanh tịnh tâm thân—See AnapanasatfI. 
Counftenance (n): Dung nhan—Appearance. 
Counterfeïif (v): Giả mạo——To forge——To fake— 
To falsify. 

Counterfeit Law: Thời Tượng Pháp—The 
period of Counterfeit Law 1s the time when the 
truth preached by the Buddha still exists but 1s 
learned and practiced as a matter formality, and 
there 1s no longer enlightenment. In this period, 
Buddhist monks devote themselves to gaining a 
thorouegh knowledge of Buddhist doctrines and 
formalities and are proud of themselves for being 
learned. Some of them only keep the precepts and 
practice them with indifference to others, and lead 
religIous lives aloof from the world. The rest are 
weak followers. In such a period, Buddhist monks 
have lost touch with the true life and soul of 
Buddhism— Thời tượng Pháp là thời mà chân lý 
do Đức Phật thuyết giảng vẫn còn, nhưng được 
học và thực tập theo kiểu nghi thức, và không còn 
sự chứng ngộ nữa. Trong thời kỳ này các Tăng sĩ 
cố gắng đạt được kiến thức về Phật Pháp và nghi 
thức rồi tự hào mình là người trí thức. Một số 
người chỉ giữ giới và thực hành cho tự thân nhưng 
thờ ơ với người khác, và sống đời sống tôn giáo 
biệt lập với ngoài đời. Phần còn lại là những tín 
đồ yếu kém. Trong thời kỳ này, các tu sĩ Phật 
giáo không còn sự tiếp xúc với đời và không còn 
là linh hồn thật sự của Phật giáo nữa. 
Counterpartf: A person who corresponds to 
someone else, who has the same function as 
someone else—Người tương xứng (đồng sự với 
người khác). 

Counfing one?s breath: Số Tức—The method 
of counting the breath—Phương pháp đếm hơi 
thở—While meditation, ïf it is hard to follow your 
breath, Zen practiioners can count their breath. 





As you breathe im, count l in your mind, and as 
you breathe out count I. Breathe in count 2, 
breathe out count 2. Continue to count through 10, 
then return to count l again. This counting 1s like 
a strinng which attaches your mindfulness fo your 
breath. This exercise 1s the beginning point in the 
process of becoming confinuously consclous of 


874 


your breath. Without mindfulness, however, you 
will quickly lose count. When the count 1s lost, 
simply return to count l and keep trying until you 
can keep the count correctly. Once you can truly 
focus your attention on the counts, you have 
reached the point at whích you can begin to 
abandon the countng method and begin to 
concentrate solely on the breath itself. When you 
are upset or dispersed and find 1t dificult to 
practice mindfulness, refturn to your breath: taking 
hold of your breath 1s 1fself mindfulness. Your 
breath is the wondrous method of taking hold of 
yOur consciousness. One should not lose oneself 
1n mind-dispersion or 1n oneˆ”s surroundinss. Learn 
to practice breathing In order to regain control of 
body and mind, to practice mindfulness, and to 
develop concentration and wisdom——Khi thực tập 
thiển quán, nếu cảm thấy khó theo dõi hơi thở 
Thiên giả có thể đếm hơi thở. Khi thở vào đếm 1, 
thở ra đếm l1; thở vào đếm 2, thở ra đếm 2. Đếm 
cho đến thứ 10 thì bắt đầu đếm lại số 1. Trong lúc 
thở như thế, sự đếm số là sợi dây buộc tâm vào 
hơi thở. Ban đầu đếm là để chú ý, kẻo không thì 
đếm lộn. Tuy nhiên, nếu có đếm lộn, cứ đếm trở 
lại từ số một và cứ thế đếm tới 10. Đó là hình 
thức định tâm nhập môn. Cột được tâm vào sự 
đếm rồi, đạt đến cái định tâm sơ đẳng nầy thì bắt 
đầu bỏ sự đếm mà theo dõi hơi thở. Phương pháp 
đếm hơi thở được gọi là Số Tức. Những lúc tâm 
trí bị phân tán khó tập trung để quán niệm, chúng 
ta lại nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cũng là 
quán niệm. Hơi thở là một phương tiện thần diệu 
để nắm lấy tâm ý. Không được buông thả hơi thở 
theo loạn tưởng và hoàn cảnh để tự đánh mất 
mình. Phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm, 
thực hiện chánh niệm, phát triển định tuệ. 

Counting Rosary Beads Recitation: Sổ Châu 
Trì Danh —This is one of the ten kinds of oral 
recifation. In this method, as the mouth recItes, the 
hand fingers the rosary. At first, thoughts are tied 
to the rosary beads, but later on they gradually 
move away from the beads, leading to the state of 
one-pointedness of mind. This technique Increases 
the power of recitation In the same way that a 
cane enables a mountain climber with weak legs 
to ascend higher and higher. With this technique, 
we should wriqe down the number of recitations 
per session or per day. This has the advantage of 


forcing us to keep an exact count, eliminating the 
affliction of laziness. However, we should take 
care not to be too ambif(ious, affempting to 
achieve too mụch too soon, or our recitation will 
not be clear and distinct. The ancients, while 
reciting the Buddha”s name over and over, did so 
in a clear, distinct manner thanks to two facfOrs: 
correct understanding, and correct concenfration 
of mind. Elder Master Ou-I, the Ninth Patriarch of 
Pure Land once taught: “There 1s no better or 
loftler way to reach the state of one-pointedness 
of mind. At first the practitioner should finger the 
rosary, keeping an exact count, while reciting the 
Buddha? name over and over In a clear, distinct 
mamner, 30,000, 50,000 up to 100,000 times each 
day, maintaining that fail, 
determined to remain constant throughout his life. 
Such recitation will, in tine, become second 
nature, not reciting being reciting. At that time, 
recording or not recording no longer matfers. lf 
such recifation, accompanied by earnest Faith and 
Vows, địd not lead to rebirth 1n the Pure Land, the 
Buddhas of the Three Periods (past, present and 
future) would all be guilty of false speech. Once 
we are reborn in the Pure Land, all Dharma 
methods will appear before eyes. If at the outset 
we seek too hiph a goal, are over-confident and 
eager to show that we are not atfached to forms 
and marks, preferring to study according to the 
free and perfect method, we reveal a lack of 
stability and depth in our Faith and Vows as well 
as perfunctoriness (làm lấy lệ) in our practice. 
Even If we were to lecture exhaustively on the 
Twelve Divisions of the Dharma and become 
enlightened to the 1,700 Zen koans, these would 
merely be activiies on the fringes of life and 
death.” This advice 1s indeed a hand-guide for the 
Pure Land practitioners—Đây là một trong mười 
pháp trì danh. Sổ Châu Trì Danh là cách thức 
miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Ban đầu ý 
niệm còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông 
bổ đi đến cảnh nhứt tâm. Phương pháp số châu 
khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví như người yếu 
chân đi núi, nhờ nương cây gậy mà tiến bước lên 
cao mãi. Niệm cách mấy lần lại cần phải ghi số 
mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu. Ghi số 
có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, 
trừ được bệnh biếng trễ; nhưng cần chú ý đừng 


number without 


875 


quá tham mau tham nhiều mà niệm không được 
rành rẽ rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng 
cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là thuần 
thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ chín 
của Liên Tông, từng khai thị: “Muốn đi đến cảnh 
giới 'nhứt tâm bất loạn,' không có cách chi kỳ 
diệu khác. Trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi 
ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 
ba muôn, năm muôn, cho đến mười muôn câu, giữ 
khóa trình quyết định chẳng thiếu, thể một đời 
không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày lần lần 
thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, chừng ấy ghi 
số hay không ghi sổ cũng được. Và niệm như thế 
kèm thêm tín nguyện tha thiết, mà không được 
vãng sanh, thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói 
dối. Khi đã vãng sanh, tất cả pháp môn đều được 
hiện tiền. Nếu như ban sơ vì cầu cao tự ở, muốn 
tỏ ra không chấp tướng, muốn học theo lối viên 
dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, hành 
trì không hết sức; dù có giảng suốt mười hai phần 
giáo, giải ngộ một ngàn bảy trăm công án, cũng 
là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi.” Lời khuyên 
dạy nầy thật là cây kim chỉ nam cho người niệm 
Phật —See Ten kinds of oral recitation. 
Counfles  (a)›: Vô Lượng—Boundless— 
Immeasurable——Inconceivable——Infinite—— 
Measureless—Unlimited—There are four Infinite 
characteristcs of a Bodhisattva: kindness, pIfy, 
joy, and self-sacrifiee—Rất nhiều, không đong 
đếm hay đo lường được. Có bốn thứ vô lượng của 
vị Bồ Tát là Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

Countless aeons: There are three asankhyeya 
kalpas, or the three countless aeons, or the perIods 
of a bodhisatva's development—See Three 
asankhyeya kalpas. 

Counfless hundreds of thousands of millions 
of living beings: Vô lượng trăm ngàn muôn ức 
chúng sanh. 

Countless-Voices-King Buddha: Vô Lượng 
Âm Thanh Vương Phật. 

Countless worlds: Vô lượng thế giới. 

Country of all fragrance: Chúng Hương Quốc 
Độ—The Pure Land—Quốc độ của tất cả hương 
thơm hay cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 
Country people: Hương Nhân—Người trong 
làng—People of one”s village. 

Couple with : Đi đôi với. 


Courage: 

l1) Can trường—Bravely. 

2) Kiên trì (bất thối) —See Ten merifs and Ten 
merifs of the cultivation of the mindfulness of 
the body. 

Courage-Donate Buddha: Dũng Thí Phật. 

Courage of Great Enliphtening Beings: Sự 

can đảm của chư Đại Bồ Tát —Great Enlightening 

BeiIngs carry out enliphtening actlons without 

concern for their own bodies or lives. No one can 

discourage or frustrate them—Bồ Tát thực hành 

Bồ Tát hạnh chẳng kể thân mạng không gì trở 

ngại được—See Ten kinds of definitive mark of 

Great Enlightening Beings. 

Courageous Giving Buddha: Phật Dõng Thí. 

Courageous mỉnd: Tâm dũng mãnh—See Ten 

profound minds. 

Course or declinafon of the sun to the 


south: Daksinayana (sk—Nam Hành —The 

course or declination of the sun to the south; the 

half- year in which it moves from north to south— 

Mặt trời trịch về phương nam, cứ sáu tháng là nó 

di chuyển từ bắc xuống nam một lần. 

Court of blessedness: Hall of blessedness— 

Monastery——Phúc đình. 

Court of the ciphf-petalled lotus in the 

middle of Garbhadhatu: Trung Đài Bát Diệp 

Viện—The court of the eight-petalled lotus in the 

middle of the Garbhadhatu, with Vairocana (Tỳ 

Lô Giá Na) in the center and four Buddhas and 

four Bodhisattvas on the eight petals—Điện Sen 

tám Cánh. 

(A) Vairocana Buddha ¡n the center: Phật Tỳ Lô 
Giá Na ở giữa. 

(B) Four Buddhas on the four petals—Bốn vị 
Phật trên bốn cánh chính: 

I1) Aksobya In the East: Đông phương A Súc Bệ 
Phật. 

2) Ratnasambhava in the South: Nam phương 
Nam Phật. 

3) Amitabha im the West: Tây Phương A Di Đà 
Phật. 

4)_ Amoghasiddhi in the North: Bắc phương Bất 
Không Phật. 

(C) Four Bodhisattvas ¡in the four petals—Bốn vị 
Bồ Tát trên bốn cánh phụ: 


876 


l1) Samantabhadra ¡in the Southeast: Đông Nam 
Phổ Hiền Bồ Tát. 
2) Manjusri in the Southwest: Tây Nam Văn 
Thù. 
3) Avalokitesvara in the Northwest: Tây Bắc 
Quán thế Âm. 
4)_ Maitreya ¡in the Northeast: Đông Bắc Di Lặc. 
Court expense: Án phí—Court fees or costs. 
Court of Manjusri: The second court of 
ManJusri in the sacred host of the four courts— 
Viện Văn Thù (đệ nhị viện) trong Tứ trùng mạn 
đà la—See Four courtfs. 
Court of Sakyamuni: The thrd court of 
SakyamunI In the sacred host of the four courfs—— 
Viện Thích Ca (đệ tam viện) trong Tứ trùng mạn 
đà la—See Four courts. 
Court of Vairocana: Như Lai Bộ—Tathagata in 
the Garbhadhatu group. 
Courtesans (n): Kỷ nữ. 
Courtesy. 
Courtesy (n): Politeness—Lễ phép—Thanh tao 
nhã nhặn—Người chồng nên luôn lễ độ và thanh 
tao nhã nhặn với vợ. Đây là một trong năm pháp 
cung kính của chồng đối với vợ mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Thi Ca La Việt—A husband 
should always minister to her by courtesy. This 1s 
one of the five ways for a husband to show 
compassion and respect for his wife which taught 
by the Buddha In the Sigalovada Sutta—See Flve 
ways for a husband to show respect for his wIfe. 
Covenant (n): Khế ước —Giao ước. 
Cover (v): Che dấu —To hide—There are five 
covers, mental and moral hindrances, which 
prevent sentient beings from seeing and practicing 
good deeds—Có năm nắp che hay năm chướng 
ngại về tinh thần và luân lý khiến chúng sanh 
chẳng thấy chẳng trì được thiện pháp —§ee Five 
sins and Five hindrances. 
Covers and bonds: Cái Triển —-Covers and 
bonds, I1.e. the passions which stunt growth and 
hold in bondage, such as five covers and ten 
entanglements or bonds—Ngũ triển cái và thập 
triển —§ee Five hindrances and Ten bonds. 
Cover of desire: Tham Dục Cái —One of the 
five hindrances, 
overlays the mind and prevents the good from 
appearing—Một trong ngũ cái, những phiển não 


the cover of desire which 


của lòng tham muốn che lấp tâm thức hữu tình thì 
không cho phép thiện pháp nẩy sinh. **See Five 
hindrances. 

Cover the face: Yểm Sắc—To cover the form, 
or face, I.e. the death of the Buddha, or a noted 
monk, referring to the covering of the face—Che 
mặt người chết. 

Covering: Mraksha (sk—Phú (che dấu)— 
Covering or hiding something Inside—See Eight 
entanslements or evils, Ten bonds, and Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Covering the mud with síraw: Trnastaraka- 
vinaya (skt—Như Thảo Phú Địa—See Seven 
rules øIven In the Vinaya for settling disputes 
among monks and nuns. 

Covering over with ørass: Trnastaraka-vinaya 
(sk)—Như Thảo Phú Địa—See Seven rules øiven 
in the Vinaya for settling disputes among monks 
and nuns. 

Covet (v): Ham muốn—To desire—To be fond 
of. 

Coveteous (a): Tham lam. 

Coveting: Tham lam—Coveting 
pOssesslons Is when we plan how to procure 
something belonging to another person. While 
coveting is a menfal action no one else can see, If 
can lead us to flatter, bribe, cheat or steal from 
others to obtain what we desire—Tham lam đối 
với tài sản người khác có nghĩa là tìm cách để 
chiếm đoạt vật không phải của mình. Khi tham 
lam nằm trong tâm ý của chúng ta thì không 
người nào khác thấy được vì nó vô hình vô tướng. 
Nhưng tâm tham này lại có thể khiến chúng ta 
làm những việc xu nịnh, đút lót, lừa đảo hay trộm 
cắp để đạt được những điều mà chúng ta mong 
muốn. 

Coveting as the result of passion: Desire and 
covetine—Dục tham. 

Coveftous mỉnd: A desirous, 
passlonate mind—Dục tâm. 
Covetousness(n): Raga (skt)—Ragacarita (p)— 
Abhijjha (p)—Bẩm tánh tham ái—Sự tham lam— 
Lusful temperament  **#See Six kinds of 
temperament, and Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Cow-bezoar aid: Ngưu Hoàng Gia Trì Ngưu 
Vương Gia trì —A charm used for childless 


others” 


lustfuUl, or 





S77 


women to obtain children. The four words should 
on birch-bark and 
carried on the person—Một loại bùa dùng cho 
đàn bà hiếm muộn. Nếu người nữ không con, lấy 
ngưu hoàng mà viết vào vỏ cây hoa mà đeo, thì ít 
lâu sau sẽ có con (theo Kinh Thất Câu Đề Phật 
Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni). 

Cow-commandmentfs: Ngưu Giới—According 
to the Sastra on the Prajna Sutra, to live as a coW, 
eating grass with bent head, as certain Indian 
heretics are said to have done, ¡in the belief that a 
COWS nex( reincarnaion would be ¡in the 
heaven—Theo Đại Trí Độ Luận thì Giới Trâu là 
sống như loài trâu, cúi đầu gặm cỏ, như sự tin 
tưởng của một số giáo phái ngoại đạo, rằng kiếp 


be written with “cow-bezoar” 


sau trâu sẽ đầu thai làm trời. 
Cow-dung: Gomaya (sk)—Ngưu Phẩn—Phân 
trâu bò—Cow-dung, considered In India as clean 
and cleansing; used by the esoterics for cleansing 
the altar—Phong tục Ấn Độ cho rằng phân trâu là 
thanh tịnh nhứt. Mật giáo dùng phân trâu để trét 
bàn thờ. 

Cowardly: Hèn nhát. 

Craftman: Thợ thủ công nghệ. 

Craftmanship: Thủ công nghệ. 

Crane-Grove: Hạc Lâm. 

l) Crane grove, a name for the place where 
Sakyamuni died, when the trees burst Into 
white blossom resembling a flock of white 
cranes: Khu rừng Hạc Lâm, nơi Đức Phật 
nhập diệt, ở giữa hai hàng cây Ta La, những 
cây nây bỗng nở hoa trắng giống như những 
con hạc trắng nên có tên là “Hạc Lâm” (theo 
Kinh Niết Bàn thì khi Phật nhập Niết Bàn, 
rừng cây Sa La ở thành Câu Thi Na đều biến 
thành trắng giống như hạc trắng vậy). 

2) Crane-Garden Monastery, 
monastery In northern India: Hạc Lâm Tự —— 
Tên của một tự viện nằm về phía bắc Ấn Độ. 


name of a 


Crave for sensuality: Love and desire—Love 

of family—Craving for non-existence—Á¡ dục. 

Crave (v) for something: Ask for something 

earnestly—Desire something strongly—Tha thiết 

đòi hỏi điều gì. 

Craving: Tanha (p)—Trsnà (skt——Á¡ dục. 

() The meanings of “Craving”—Nghĩa của Ái 
Dục: Affection—]Desire—Greed—Lust 


(tanha Includes craving for sensuality, craving 
for existence, and craving for non-existence). 
According to Buddhism, so long as you are 
caught In the iron pincers of craving, you 
experience pain and afflictions. However, If 
you wish to reduce or eliminate that paIn, you 
will have to subdue, and even renounce, your 
strong craving for sensual pleasure. You are 
confronted with a cholce: to enjoy sensual 
pleasure, you must be prepared to experience 
sufering and afflictions, or to renounce 
craving so as to delipht in spiritual happiness. 
There are no two ways at the same time for 
you—Tham dục (ái dục bao gồm dục ái, hữu 
ái và vô hữu ái). Theo Phật giaó, chừng nào 
bạn còn bị trói buộc bởi những đam mê say 
đắm của dục vọng, chừng đó bạn phải nhận 
chịu sự khổ đau phiền não. Tuy nhiên, nếu 
bạn muốn giảm thiểu hay diệt trừ nỗi khổ ấy, 
bạn sẽ phải chế ngự và từ bỏ lòng tham mãnh 
liệt về ái dục hay các thú vui dục lạc. Bạn 
phải đương đầu với sự lựa chọn: thụ hưởng 
thú vui nhục dục để nhận lãnh quả khổ đau 
phiền não; hoặc là từ bỏ ái dục để tìm nguồn 
vui trong hạnh phúc tinh thần, chứ bạn không 
thể nào có cả hai con đường này cùng một 
lúc được. 

(ŒI) Categories of Cravinge—Phân loại Ái Dục: 

l) According to The Connected Discourses of 
the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 
there are three kinds of cravine—Theo Tương 
Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại 
Khát Ái¡—See Three kinds of craving. 

2) Tanha-kaya (p)—According to the Sang1tI Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there 
ar© SiX øroups of cravine—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu ái thân— 
See SIx øroups Of craving. 

(HD The Buddhaˆs teachings on Craving—Những 
lời Phật dạy về Ái Dục: 

I1) Buddha taught: “Craving and desire are the 
cause of all unhappiness. Everything sooner 
or later must change, so do not become 
attached to anything. Instead devote yourself 
to clearing your mind and finding the truth, 
lasting happiness.” According to The Long 
Discourses of the Buddha, there are three 
kinds of craving—Đức Phật dạy: “Lòng tham 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


878 


và dục vọng là những nhân của khổ đau. Mọi 
sự mọi vật đều đổi thay không sớm thì muộn, 
vậy chớ nên tham đắm vào bất cứ vật gì. Mà 
cần phải tinh cần nỗ lực tu hành, cải đổi thân 
tâm để tìm thấy hạnh phúc miên viễn.” Theo 
Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại á— 
See Three kinds of craving. 

Craving grows like a creeper which creeps 
from tree to tree just like the Ignorant man 
wanders from life to life like a fruit-loving 
monkey ¡in the forest: Nếu buông lung thì 
tham ái tăng lên hoài như giống cỏ Tỳ-la-na 
mọc tràn lan, từ đời nầy tiếp đến đời nọ như 
vượn chuyển cây tìm trái (Dhammapada 334). 
Whoever binds to craving, his 
flourish like well-watered birana grass: Nếu ở 
thế gian nầy mà bị ái dục buộc ràng, thì 
những điều sầu khổ càng tăng mãi như loài 
cỏ tỳ-la gặp mưa (Dhammapada 335). 
Whoever In this world overcomes this unruly 
craving, his sorrows fall away just like water- 
drops from a lotus leaf: Nếu ở thế gian nây, 
mà hàng phục được những ái dục khó hàng 
phục, thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn như nước 
ngọt lá sen (Dhammapada 336). 

This is my advice to you: “Roof out craving; 
root 1t out, Jjust like birana ørass 1s rooted out. 
Let not Mara crush you again and agaIn as a 
flood crushes a reed!: Đây là sự lành mà Ta 
bảo với các ngươi: “Các người hãy dồn sức 
vào để nhổ sạch gốc ái dục, như người muốn 
trừ sạch giống cỏ tỳ-la phải nhổ hết gốc nó. 
Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại như loài 
cỏ lau gặp cơn hồng thủy!” (Dhammapada 
337). 

Latent craving 1s not conquered, suffering 
recovers and ørows again and again, Jjust like 
a tree hewn down ørows up agaIn as long as 
is roofs is unrooted: Đốn cây mà chưa đào 
hết gốc rễ thì tược vẫn ra hoài, đoạn trừ ái 


SOITOWS 


dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn 
nẩy sinh trở lại mãi (Dhammapada 338). 

If in any man, the thirty-six streams of craving 
are still flowing, such deluded person 1s still 
lookimng for pleasurte and passion, 
torrential thoughts of lust sweep him away: 
Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh 
mẽ dong ruổi theo dục cảnh chẳng chút ngại 


and 


8) 


bỏ, 


10) 


11) 


12) 


13) 


ngùng, bởi vậy người đã có tâm tà kiến, hằng 
bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài 
(Dhammapada 339). 

Streams of pleasure and passion flow in all 
directions, just like the creeper sproufs and 
stands. Seeing the creeper that has sprung up 
1n your mind, cut 1t off with wisdom: Lòng ái 
dục tuôn chảy khắp nơi như giống cổ man-la 
mọc tràn lan mặt đất. Ngươi hãy xen giống cỏ 
đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái 
dục đi (Dhammapada 340). 

Common people are subJect to attachment 
and thirst; they are always happy with 
pleasure; they run after passion. They look 
for happiness, but such men caupht in the 
cycle of birth and decay again and agaIn: 
Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa 
dong ruổi lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc 
mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân 
(Dhammapada 341). 

Men who are crazed with craving, are 
terrifled like hunted hares. The more they 
hold fast by fetters, bonds, and afflictions, the 
longer they suffer: Những người trì trục theo 
ái dục khác nào thỏ bị sa lưới. Càng buộc 
ràng với phiển não, càng chịu khổ lâu dài 
(Dhammapada 342). 

Men who are crazed with craving, are 
terrified Just like hunted hares. Therefore, a 
monk who wishes his own passionlessness, 
should first banish craving: Những người trì 
trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. 
Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục nên phải trước 
tự gắng ha dục (Dhammapada 343). 

To a wise man, the bondage that is made of 
hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the 
longing for wives, children, Jewels, 
Ornaments 1s a greater and far stronger 
attachment: Đối với người trí, sự trói buộc 
bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải 
kiên cố, chỉ có lòng luyến ái vợ con tài sản 
mới thật sự là sự trói buộc chắc bển 
(Dhammapada 345). 

The wise people say that that bond 1s very 
strong. Such fetters seem supple, but hard to 
break. Break them! Cut off desire and 
renounce the world!: Những kẻ đắt người vào 
sa đọa, là như sự trói buộc chắc bền, nó hình 


and 


14) 


15) 


16) 


17) 


18) 


879 


như khoan dung hòa hưởn mà thật khó lòng 
thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, la dục 
mà xuất gia (Dhammapada 346). 

A man Infatuated with lust falls back Into the 
Stream as a spider Into the web spun by Itself. 
He who cuts off this bond, retire from the 
world, with no clinging, wIll leave all sorrow 
behind: Những người say đắm theo ái dục, tự 
lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. 
Ai dứt được sự ràng buộc không còn dính mắc 
nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại 
(Dhammapada 347). 

Men who are disturbed by evil thoughts, 
swaycd by strong passions and yearned only 
for pleasure; his craving ørows more and 
more. Surely he strengthens his own fetfers: 
Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, 
thường cầu mong dục lạc thật nhiều. Mong 
dục lạc tăng nhiều là tự trói mình càng thêm 
chắc chắn (Dhammapada 349). 

He who wants to subdue evil thoughts, should 
meditate on the Iimpuritiles of the body. Be 
mindful to make an end of craving, and to 
stop Maraˆs bond: Muốn lìa xa ác tưởng hãy 
thường nghĩ tới bất tịnh. Hãy trừ hết ái dục, 
đừng để ác ma buộc ràng (Dhammapada 
350). 

He who has reached the goal, without fear, 
without craving and without desire, has cut off 
the thorns of life. This 1s his final mortal body: 
Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; 
xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô: nhổ lấy 
mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân nầy là 
cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa 
(Dhammapada 351). 

He who 1s  without craving, 
attachment; who understands subtletles of 
words and meaninss; they are truly a great 
wIse who bear the final mortal body: Xa lìa ái 
dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, 
thấu suốt nghĩa vô ngại, và thứ lớp của tự cú, 
đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn 
một thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục 
sinh nữa (Dhammapada 352). 


without 


** See T'welve conditions of cause and effect. 
Craving for annihilation: Vibhavatrsna (skÙ—— 
Huỷ ái (lòng ham muốn tự mình hủy diệt). 
Craving for becoming: 


I1) Bhava-raga (p): The underlying tendency to 
lust for existence (becoming)—Hữu Tham 
Tùy Miên—See Seven underlying 
tendencIes. 

2) Bhava-tanha (p): Hữu ái—See Three 


dharmas (XIV) (A), and Three kinds of 

craving (D (A). 
Craving for cessation: Diệt ái—See Three 
kinds of craving (I) (C), and Three dharmas (XIV) 
(C). 
Craving for eternal life: Khao khát sống đời 
vĩnh cửu. 
Craving for existence: Bhavatrsna (skt)—Hữu 
ái —Hữu Khát Ái—When craving is associated 
with the belief in eternal personal existence, If 1s 
called “Craving for Existence and Becoming.”—— 
Khi tham ái kết hợp với niềm tin nơi sự tổn tại 
vĩnh hằng thì nó được gọi là “Hữu Ái ”—See 
Craving and Three kinds of craving. 
Craving for exterminafion: Phi hữu khát ái 
(không muốn hiện hữu)—See Three kinds of 
Craving. 
Craving for extinction: Vibhava-tanha (skt—— 
Vô hữu ái—See Three kinds of craving (ID) (A). 
Craving is a fire which burns ỉn all beings: 
Tham ái là ngọn lửa đang cháy trong mỗi chúng 
sanh. 
Craving for the formless world: 
I1) Arupa-raga (p): Vô sắc ái kết hay tham vô 
sắc—Lust or desire for formlessness—Greed 
for the Immaterial—Love in the realm of 
formlessness—Attachment to the formless 
world—See Five higher bonds of desire. 
Arupa-tanha (skÐ: Vô sắc ái —See Three 
kinds of craving (J) (B), and Three dharmas 
(XIV) (Q). 
Craving for good clothes: Khao khát mặc đẹp. 
Craving for good food: Khao khát ăn ngon. 
Craving for immaterial existence: Aruparaga 
(skÐÙ——Vô sắc dục. 
Craving for immortality: Tham vọng muốn bất 
tử. 


2) 


880 


Craving is linked to ignoranee: Ái dục liên hệ 
với vô minh. 

Craving for material thỉngs: Khao khát vật 
chất. 

Craving for mỉnd-objects: Pháp Ái—See Six 
8TOups Of craving. 

Craving for non-existence: Vibhava-tanha 
(p—Vô Hữu Ái —When craving ¡is associated 
with the belief of “self-annihilation,” 1t is called 
“Craving for non-existence.”—Khi tham ái kết 
hợp với niềm tin nơi “ngã diệt,” nó được gọi là 
“Phi Hữu Ái ”—See Craving and Three kinds of 
Craving. 

Craving for pleasures: Khao khát thú vui. 
Craving for power: Tham đắm quyền thế. 
Craving (thirst) for sensual pleasures: Dục 
Khát Ái—See Three kinds of craving. 

Craving for sensuality: Dục Ái—See Craving 
and Three kinds of craving. 

Craving for sights: Sắc Ái —See Six groups of 
Craving. 

Craving for smells: Hương Ái—See Six groups 
Of craving. 

Craving for sounds: Thanh Ái—See Six groups 
Of craving. 

Craving for tastes: Vị Ái—See Six groups of 
Craving. 

Craving for thỉings begefs sorrow: Tanhaya- 
Jayati-soko (p)—Lòng khát ái mọi vật gây nên 
đau khổ—ln the Anattalakkhana Sutta, the 
Buddha taught: “he thirst for things begets 
sorrow. When we like persons or things, we wish 
that they belonged to us and were with us forever. 
We do not sfop to think about their true nature or 
1n our øreat enthusiasm refuse to think about thelr 
true nature. We expect them to survive time, but 
time devours everything. Youth must yield to old 
age and the freshness of the morning dew 
disappears before the rising sun. Both are 
expression of the natural law of change—Theo 
kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật day: “Lòng khát ái 
mọi vật gây nên đau khổ. Khi ta yêu thích người 
hay vật nào, ta ước mong rằng chúng thuộc về ta 
và ở mãi bên ta. Thường chúng ta không dừng lại 
để suy nghĩ về bản chất của chúng và trong niềm 
say sưa nồng nhiệt, chính ta không chịu nghĩ đến 


thực chất của chúng. Ta ước mong chúng vượt 

thời gian, nhưng thời gian lại hủy hoại mọi vật. 

Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già và vẻ 

tươi mát của sương mai phải biến mất trước vâng 

hồng rực rỡ. Cả hai trường hợp đều diễn tả quy 

luật đổi thay của vạn hữu. 

Craving for touches: Xúc Ái—See Six groups 

Of craving. 

Craving for the world of form: Rupa-raga 

(p)—Rupa-tanha (sk)—Sắc ái —Sắc ái kết hay 

tham sắc—Attachment to the world of forms— 

Greed for the fine-material—Love in the realm of 

form—Lust or desire for form—See Three kinds 

of craving (J) (B), Five higher bonds of desire, and 

Three dharmas (XIV) (B) (©). 

Craving for the world of Sense-Desire: 

Kama-tanha (sk—Dục á—See Three kinds of 

craving () (B), and Three dharmas (XIV) (B). 

Craving for the world of sensual desire: 

Kama-tanha (p)—Dục át—See CTraving for the 

world of Sense-Desire. 

Craving for worldly material gain and 

power: Tham đắm vật chất và uy quyền trần thế. 

Crazy ambition: Cuồng vọng. 

Cream of mushroom: Kem nấm. 

Create (v): 

l) Sáng tạo. 

2) Tấn phong. 

Create (v) enemies: Gây thù kết oán. 

Create a favorable condifion: Tạo điều kiện 

thuận lợi. 

Create (v) negative karma: Tạo tác ác nghiệp. 

Create (v) positive karma: Tạo nghiệp tốt. 

Create (v) an opportunity: Tạo cơ hội. 

Create (v) an oportunity for splitting hairs: 

Gây rắc rối 

Create the danger of a split in the Sangha: 

Tạo ra nguy cơ rạn nứt trong giáo hộ—A Bhiksu 

or Bhiksuni who creates the danger of a split in 

the Sangha, after having been warned three times 

without listening deeply and changing his or her 

way, commits a Sangha Restoration Offence——VỊ 

Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào tạo ra mối nguy cơ 

rạn nứt trong giáo hội là phạm tội Tăng Tàn. 

l) Contribute to forming conflicing gTroups 
within the Sangha, so that the energy of the 


881 


practice goes down—Góp phần vào việc lập 
thế tranh chấp trong giáo hội, làm cho sự tu 
tập đi xuống. 

2) Contribute to forming a splinter group within 
the Sangha—Góp phần vào việc lập phe lập 
đảng. 

Create (v) unhappiness: Tạo ra điều bất hạnh. 

Created đharmas: Hữu Vi Pháp —See Seventy- 

five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Creating obstacles for oneself due to lack of 

full understanding of the Dharma: Tự gây 

chướng nạn vì không am tường giáo pháp —See 

Three causes of karmic obstructions. 

Creatfion (n): 

l) Sự sáng tạo. 

2) Sự tấn phong trong giáo hội. 

Creation of human: According to the Buddha, 

human beings have not created by a creator god, 

nor have they been the result of a long process of 
evolution, as suggested by Darwinian and Neo- 

Darwinian evolutionary theory. According to the 

Buddha”s teachings, , there have always 

people, though not necessarily on this planet. The 

appearance of physical human bodies 1n any 
partcular locaton beginss with the mental 
generation of “human karma.” Mind, not physical 
body, 1s primary in that process. Human beings 
are not independent of the other forms of senfient 
life in the universe and can be reborn in others of 
the Six Paths of Rebirth. Likewise, other sentient 
beings can be reborn as human beings. What 1s 
ultimately real about all living beings 1s thelr 
Buddha-Natire and that cannot be created or 
destroyed. At the very beginning, before heaven 
and earth came ¡into being, there were not any 
people. There was no earth, no living beings, nor 
anything called a world. Basically, none of those 
things existed at all. And then, at the outset of the 
kalpa, when things were coming ¡mto being, 
people gradually came to exist. Ulimately, where 
do they come from? Some say that people 
evolved from monkeys. But what do the monkeys 
evolve from? If people evolved from monkeys, 
then why are there no people evolving from 
monkeys right now? This 1s really stranse. People 
who propagate this kind of theory basically do not 
have any understanding. They are Just trying to 


been 


set up some special theory. Why could it not be 
the case that people evolved from other living 
beings?—Theo Đức Phật, con người không được 
tạo ra bởi thượng đế sáng tạo, cũng không là kết 
quả của một tiến trình tiến hóa lâu dài theo như 
thuyết tiến hóa của Darwin cũng như thuyết Tân 
tiến hóa. Theo giáo pháp của Đức Phật, con người 
đã từng hiện hữu, không nhất thiết là trên địa cầu 
này. Sự hiện hữu của con người tại bất cứ nơi đặc 
biệt nào cũng đều bắt đầu bằng sự phát khởi tinh 
thần về “nghiệp của con người.” Tâm, chứ không 
phải là thân, là yếu tố chính trong tiến trình này. 
Con người không độc lập với những hình thức 
khác của chúng sanh trong vũ trụ và con người có 
thể tái sanh vào những đường khác trong sáu 
đường sanh tử. Cũng như vậy, các chúng sanh 
khác cũng có thể tái sanh làm người. Cái chân lý 
tối thượng của chúng sanh của chúng sanh là Phật 
Tánh và cái Phật Tánh này không thể tạo mà 
cũng không thể diệt. Từ vô thỉ, khi trời đất chưa 
có, chưa có con người. Chưa có trái đất, chưa có 
sinh vật, chưa có cái gọi là thế giới. Căn bản là 
chưa có thứ gì hiện hữu. Và rồi, vào lúc thành lập 
kiếp, khi ấy sự vật bắt đầu hiện hữu, con người từ 
từ xuất hiện. Họ từ đâu đến? Có người nói rằng 
họ tiến hóa từ loài khỉ. Nhưng loài khỉ tiến hóa từ 
đâu? Nếu con người tiến hóa từ loài khỉ, thì tại 
sao bây giờ không thấy con người tiến hóa từ khỉ 
nữa? Điều này thật là lạ. Những người chủ xướng 
thuyết này quả là không có sự hiểu biết. Họ chỉ 
để ra một vài thuyết đặc biệt nào đó mà thôi. Tại 
sao con người lại không tiến hóa từ những loài 
chúng sanh khác, mà phải từ loài khỉ? 
Creation of the mỉnd: Citta-samskara (skt)—Sự 
sáng tạo của tâm——Tâm Hành. 
1) Citta-samskara means mental formation: Tâm 
hành là sự cấu tạo của tâm. 
2) Creation of the mind: Sự sáng tạo của tâm. 
3) Mental functions: Dụng của tâm. 
4) The activites of the mind (heart): Tâm hành 
là tâm thay đổi từng giây từng phút. 
53) Working on the mind for 1s control: Hành 
hoạt nhằm kiểm soát tâm. 
Creation period: Vivarta (sk)—Thành kiếp— 
One of the four periods or kalpas known as 
vivarta—Một trong tứ kiếp —§ee Four kalpas. 
Creation without a cause, or spontaneous 


generafion: Vô Nhân Hữu Quả—Effect 


882 


independent of cause—Chấp muôn vật không 

nhân, tự nhiên mà có (không có nhân mà có 

quả)—See Four erroneous tenets (A). 

Creationism (n): Thuyết sáng thế. 

Creatfive (a): Hữu VI. 

1) Productive: Active—CreatIve—CausatvVe— 
Functioninge—Phenomenal—The processes 
resulting from the laws of karma—Hữu tác— 
Tạo tác hay tiến trình của nghiệp lực (phàm 
các sự vật do nhân duyên sinh ra đều là hữu 
vi cả). 

2) Opposie of passive, Inert, Inacfive, non- 
causative, laisser-faire: Đối lại với “vô vi” 
vốn tự nhiên như thế chứ không do nhơn 
duyên sinh ra. 

Creatively: Một cách sáng tạo. 

Creativity (n): Tính sáng tạo. 

Creator (n): Đấng sáng tạo—Hóa Công—Thiên 

công—Externalists believe that there exiIsfs a SO- 

call “Creator” or “Almighty God” who makes 

(creates) and transforms all being at his will. The 

Buddha taught that there 1s no so-called “Creator 

God.” Human beings were not created by a 

creator øod, nor are they the result of a long 

process of evolution, as sugøested by Darwinian 
and Neo-Darwimnan evolutionary theory. 

According to the Digha Nikaya sutra, both 

physical world and beings are not the products of 

any creator, but merely the products of an 
evolutionary process. In other words, everything 
in this world whether good or bad, lucky or 
unlucky, happy or sad, all come from the power of 

a supreme Creator, the only Ruler to have the 

power of reward and punishment. Buddhism, In 

the contrary, Is not a system of blind faith and 
worship. In Buddhism, there 1s no such thing as 
belief in a body of dogmas which have to be taken 

on faith, or such belief in a Supreme Being. As a 

matter of fact, Buddhism does not believe that 

there exists a so-called Absolute God that 1s 
essenfially transcendent to human beings. So the 

Buddha teaches “Dependent Co-origination” or 

“Conditional Co-production” as the dharma or the 

truth. This teaching emphasIzes that everything 1s 

temporally and ontologically interdependent, co- 
arising and co-ceasing with everything else. 

Nothing exists independently, or can be said to be 


self-existng. Buddhism does not believe the 
notlon of “one enduring realiy underlying the 
universe'; nor does Buddhism accept the 
monotheistic notion of One Absolute God as the 
ulimate realiy. According to the Buddha's 
teaching, there have always been people, though 
not necessarily on our planet. The appearance of 
physical human bodies In anywhere begins with 
the mental generation of human karma. Mind, not 
physical body, 1s the primary factor In this process. 
Human beings are not a special product of a so- 
called God and are not independent of the other 
forms of sentlent life in the universe and can be 
reborn In others of the six paths of rebirth. 
Likewise, other sentient beings can be reborn as 
human beings—Ngoại đạo tin rằng có một đấng 
tạo hóa hay thượng đế có thể tự ý tạo dựng nên 
vạn vật. Nói cách khác, mọi sự vật, họa phúc, xấu 
tốt, vui khổ trên thế gian đều do quyển năng của 
một đấng tạo hóa tối cao, một vị chúa tế duy nhất 
sáng tạo có quyền thưởng phạt. Đạo Phật, ngược 
lại, không phải là một hệ thống của niễm tin và 
sự thờ phượng mù quáng. Đức Phật day rằng 
không có cái gọi là “Thượng đế sáng tạo.” Chúng 
sanh không được sáng tạo bởi một đấng thượng 
đế hay đấng tạo dựng, cũng không phải là kết quả 
của tiến trình tiến hóa lâu dài như đã để nghị 
trong thuyết tiến hóa của Darwin. Theo kinh 
Trung Bộ, thế giới tự nhiên và con người không 
phải là sản phẩm của bất kỳ mệnh lệnh sáng tạo 
của một đấng sáng tạo nào, mà chúng chỉ đơn 
thuần là những kết quả của tiến trình tiến hóa mà 
thôi. Trong đạo Phật, không có những thứ như 
lòng tin theo giáo điều hay lòng tin vào đấng tối 
thượng. Thật ra, Phật giáo không tin rằng có một 
đấng tuyệt đối siêu việt hơn con người. Chính vì 
vậy mà Đức Phật thuyết giảng về thập nhị nhân 
duyên hoặc lý duyên khởi. Pháp duyên khởi nhấn 
mạnh các pháp đều tùy thuộc lẫn nhau cả về hai 
mặt hiện tượng lẫn bản thể, cùng đồng sanh và 
đồng diệt với các pháp khác. Không có thứ gì có 
thể tồn tại độc lập hoặc có thể nói là tự tổn tại. 
Phật giáo không tin rằng có một thực thể duy nhất 
trong vũ trụ; và Phật giáo cũng không chấp nhận 
khái niệm nhất thần của một đấng Tuyệt Đối như 
là một thực thể tối hậu. Theo giáo thuyết của Đức 
Phật thì lúc nào cũng có con người, không nhất 
thiết là ở hành tinh này của chúng ta. Sự xuất 


883 


hiện của một thân thể vật chất của con người tại 
bất cứ nơi nào đều bắt đầu với sự phát sinh tinh 
thần của “nghiệp chúng sanh.” Chính cái tâm, chứ 
không phải là thân thể vật chất là căn nguyên của 
tiến trình này. Con người không phải là sản phẩm 
đặc biệt của cái gọi là Thượng đế, và con người 
không được độc lập với những hình thức tái sanh 
khác của chúng sanh và có thể tái sanh trong lục 
đạo. Cũng như vậy, những chúng sanh khác cũng 
có thể tái sanh làm người. 

Creatures (n): Satta-sacetano (p)—Sattva- 
sacetana (skÐ—Living beings—Chúng sanh— 
Hàm linh—Living creatures—Conscious beings—— 
Sentient beines—See Sattva, Nine kinds of birth, 
and Ñine realitles. 

Creatures that crawls on their bellies: Hung 
Hành—Such as snakes—Loài bò sát bằng bụng, 
như loài rắn. 

Creatures not killed for me: Con vật không 
phải vì mình mà bị giết —See Nine kinds of clean 
flesh. 

Credibility (n):Tính đáng tin. 

Credulity: (n): Tính nhẹ dạ. 

Creed (n) Tín điều. 

Cremate a body: Hỏa thiêu xác (trà tỳ). 
Cremate onself alive: Nhục Đăng—To cremate 
oneself alive as a lamp or as Incense for 
Buddha—Khoét thân mình làm đèn để cúng 
dường Phật. 

Cremation: Jhapita (sk)——Hỏa táng—LỄ trà tỳ 
(hỏa thiêu). 

Crematorium: (n): Lò hỏa thiêu. 

Crest of flame: Ngọn lửa. 

Criminal: Kẻ phạm tội. 

Crimson Tiger Ghost King: Quỷ Vương Xích 
Hồ. 

Crispy (a): Dòn. 

Criterion (n): Tiêu chuẩn—Criteria (plural). 
Critical importance of the moment of death: 
Sự khẩn yếu lúc lâm chung. 

Critical reflection: Phê bình phản tỉnh. 
Criticism (n): Sự chỉ trích—Sự phê bình. 

e _ Historical criticism: Lịch sử phê phán học. 

e - Literary criticism: Phê phán văn học. 

e - Textual criticism: Phê phán văn tự. 


Criticize (v): Phê bình—Chỉ trích —To find fault 
with. 

Criticize or condemn thỉngs that one is nof 
sure: Phê bình và lên án những gì mình không 
biết rõ—A Bhiksu or a Bhiksuni who criticizes or 
condemns things that he or she 1s not sure 1n order 
to gain money, material benefifs, or admiration for 
himself or herself, commits an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào phê bình hay lên án những gì mình không biết 
rõ nhằm mưu cầu lợi ích về tiền tài vật chất hay 
danh vọng, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ 
sám hối. 

Criticize or look down ön an offering made 
by a donor: Phê bình hay coi thường phẩm vật 
cúng dường của thí chủ—A Bhiksu or Bhiksuni 
who crifIcizes or looks down on an offering made 
by a donor to the Sangha, commits an Expression 
of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào phê bình hay coi thường phẩm vật mà thí chủ 
cúng dường cho giáo đoàn, là phạm giới Ba Dật 
Đề, phải phát lồ sám hối. 

Criticize oneself: Tự chê trách mình. 

Criticize too severely: Mạt sát. 

Criticized: Bị chỉ trích. 

(The) Critique of Pure Reason: Phê bình lý 
tính thuần lý. 

Crooked: Tà vạy——Dishonest. 

Cross (n): Hình chữ thập. 

Cross-legøed  position: (skÙ— 
Sitting in a lotus posture—Kiết già phu tọa (ngồi 
kiết già hay ngồi trong tư thế hoa sen—See 
Padmasana. 


Padmasana 


Cross 0ver: Paramita or Samatikram (skt—To 
pass OVer—To 
transgress—Chuyển hóa—Độ—Siêu quá. 

Cross over the cycle of death and rebirth: 
Siêu sinh. 

Cross (v) someone oyer: Chuyển hóa hay độ 
thoát a—To rescue——To liberate. 

Cross over the threefold world: Siêu quá tam 
giới. 

Crosswise and lengthwise: Hoành Tung— 
Ngang dọc——Across and direct. 


save—To transform——To 


884 


Crosswise or short way of Mahayana: Hoành 
siêu Đường ngang hay đường tắt của Đại thừa— 
See Two ways of passing over or bÏiss. 
Crosswise and upright: Hoành Thụ —To lay 
across or stand uprigh—Hoành Tung hay Ngang 
Dọc. 

Crow-Nested Zen Master: Thiền Sư Ô Sào. 


Crowd (n: Đàn (bầy)—Flock—Herd— 
Multitude. 
Crown (n): 


l) Vương miện. 

2) Apex: Đỉnh—Summit—Top. 
Crown-Enlightenment: Đảnh Thánh—The 
crown (warm spot) stands for Sainthood or Corwn 
Enlightenment. When the body of the deceased (a 
person who has died for three or four hours) 1s 
completely cold except for the crown. That means 
the spirit of the dead has left the body by the way 
of the crown and the person has been reborn 1n 
the realm of saint. In other words, 1f the spirit left 
the body through the crown of the head, we are 
absolutely certain the spirit of the person who has 
Just died has atfained liberation to the enlightened 
realm——Khi một người đã chết được vài giờ, khắp 
thân thể chỗ nào cũng giá lạnh như băng, nhưng 
vẫn còn điểm nóng trên đỉnh đầu, nghĩa là thần 
thức của người nầy do nơi đỉnh đầu mà xuất ra 
khỏi thân xác, tức là người ấy tái sanh vào cõi 
Thánh. Nói cách khác, khi thần thức của người 
chết xuất ra từ nơi đỉnh đầu, chúng ta biết chắc là 
thần thức của người ấy được siêu thoát về nơi 
Thánh cảnh. 

Crown prince: Hoàng thái tử. 

Crown (warm spof) stands for rebirth in the 
Sainthood: Đảnh Thánh, một trong sáu điểm 
nóng tối hậu tiêu biểu cho sự tái sanh nơi lục 
đạo—The crown (warm spot) stands for Sainthood 
or Corwn Enliphtenment. This 1s one of six places 
in the body that represent the six paths of 
rebirth—See Six places In the body that represent 
the six paths of rebirth. 

Crucial elementfs all Pureland culfivators: 
According to Great Master Chỉi-Sun, the 
twelfth of the thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, there are eipht crucial elements all 
Pureland cultivators must often reflect and 
remember—Tám Điều Cốt Yếu Của Người Tu 


Tịnh Độ: Eight crucial elements for Pureland 
cultvators—Theo Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 của 
Liên Tông Thập Tam Tổ, có tám điều cốt yếu mà 
người Phật tử tu Tịnh Độ cần phải nên ghi nhớ 
nằm lòng—See Eight crucial elements for Pure 
Land cultivators. 


Crude appearance: Coarse form—Crude 
form—Unrefined manifestaion—Thô Tướng— 
The six gfosser or cruder forms of 


unenliphtenment or ignorance mentioned in the 
sastra on the Prajna Sutra—Theo khởi Tín Luận 
đây là sáu thô tướng vô minh (chưa giác ngộ)— 
See SIx COarser staøes. 

Crude words: Thô Ngôn—-Coarse, evil, 
Immature, rouph, words—Coarse, rude, rouph, 
Iimmatuite words or talk—Evil words—Rough 
outline, preliminary words—Lời nói thô ác. 

Cruel act: Bạo hành. 

Cruel ghost: Lệ quỷ—See Ten kinds of ghosts 
that will be reborn as an animal to continue to 
pay their debts. 

Cruel habit( of eating meat: Thói quen ăn thịt 
habit 
transformation in the features of a Bodhisattva, 


tàn nhẫn—This will cause an entire 
whose skin emifs an offensive and poisonous 
odour—Thói quen ăn thịt tàn nhẫn nầy làm thay 
đổi toàn bộ dáng vẻ đặc trưng của một vị Bồ Tát, 
khiến da của vị ấy phát ra một mùi hôi thối khó 
chịu và độc hại—See Eight reasons for not eating 
animal food. 

Cruelty (n): Tàn bạo—Hại giớ—See Three 
dharmas (XI). 

Crusade (n): Thánh chiến (trong lịch sử của giáo 
hội Thiên Chúa). 

Crush prairie grass with a stone block: Dùng 
tảng đá đè lên cỏ dại See Three analogies 
concerning refrogression of practitioners who 
have experienced awakening. 

Cry for sale the robes of a deceased monk: 
Xướng Y—Còn gọi là Cô Y, hoặc Cô Xướng, 
nghĩa là khi trong hàng Tỳ Kheo có vị thị tịch, 
đem phân phối y áo của vị nầy cho chúng Tỳ 
Kheo có mặt gọi là Xướng Y (khi một vị Tỳ Kheo 
thị tịch, di vật của vị nầy được chia làm hai loại 
khinh trọng khác nhau. Vàng bạc, ruộng vườn, 
nhà cửa là của quý hay trọng vật, được đưa vào 
hàng vật thường trụ; còn y áo cà sa chúng Tăng 


885 


đều có gọi là thường vật, được phân phối cho 
chúng Tăng có mặt bằng cách gọi chư Tăng lại để 
thỉnh bán những thường vật nầy). 

Cryptic singleword reply to a quesfion: 
Nhất Tự Thiền —-Requiring meditation for its 
apprehension. lt 1s Zen or Ch°an method. 

Crystal: Clear—trong như pha lê. 
Crystal-Adornment-King Buddha: Lưu Ly 
Trang Nghiêm Vương Phật. 

Crystal clear: Trong sáng. 

Crystal-wheel king: Lưu Ly Luân cho Thập 
Địa—The crystal-wheel king to the ten stages, 
one of the six kinds of cakravarti, or wheel kinss, 
cach allotted to one of the six positlons—See SIx 
kinds of cakravartI. 

Cuda (skt: Chu Đạo La—Chu La Phát —Tiểu 
Kế— Chu La—A topknot left on the head of an 
ordinand when he receives the commandments; 
the locks are later taken off by his teacher as a 
sign of his complete devoton—Bậc Sa Di khi 
nhập đạo trên đầu vẫn còn để một chỏm tóc con, 
sau đó thầy sẽ cắt bỏ để chứng tỏ quyết tâm tu 
hành theo Phật của người ấy. 

Cudapanthaka (skt: Chú Đồ Bán Thác Ca— 
Name of the sixteenth of the sixteen arhats—Tên 
của vị La Hán thứ 16 trong 16 vị La Hán. 
Culla-malinkyaputta-sutta (p): Sutta of small 
exemples—Cù la kinh—Tiểu Dụ Kinh. 
Culminate (v): Đạt đến cao độ hay cực điểm. 
Culmination (n): Apex—Chóp đỉnh. 
Culpability (n): Tình trạng có tội. 

Culpable (a): Có tội —Đáng trách. 

Cult: Tông phái —Sect. 

Cult of Vairocana: Đại Nhựt Tông—The cult of 
especially the 
Garbhadhatu or phenomenal world—Trường phái 
Đại Nhựt, liên hệ với Thai Tạng Giới hay thế giới 
hiện tượng. 

Cultivate (v): Abhyasa (p & skU—Trau dổi— 
Đào luyện— To develop—See Carya. 

Cultivate the awareness: Tu tập tỉnh thức. 
Cultivate Bodhicitta: Practice Bodhicitta— 
Develop the mind of Enlightenment—Tu tập Bồ 
Đề tâm. 

Cultivate the Bodhisattva*s virtues: Tu Bồ 
Tát hạnh. 


Vairocana assoclated with 


Cultivate ethical conduct: Sila (skt)—Giới— 
Keepmng the precepts—lraining ím  Moral 
discipline by avoiding karmically unwholesome 
activities—Huấn luyện đạo đức, từ bổ những hoạt 
động nghiệp không trong sạch—See Three ways 
of discipline of a hearer (B). 

Cultivate evil: Tu Ác—Huân tập những điều ác, 
ngược lại với bản tánh ác—Cultivated evil in 
confrast with evil by nature. 

Cultivafte extensive øreat pracfices: Tu quảng 
đại hạnh—See Ten ways of receiving the 
prediction of Buddhahood (B). 

Culfivate with good advisors: Luôn nương 
theo chư thiện hữu tri thức, những người làu thông 
kinh điển, tinh chuyên tu hành để được hướng dẫn 
đúng đắn. Đây là một trong năm đức tánh căn bản 
của người tu thiển—Should always cultivate with 
good advisors, who have a thourough knowledge 
of the 
meditation to obtain the ripht guidance. This 1s 


suftas and who zealously practise 


one of the five basic characteristics of any Zen 
cultivators—See Five basic characferistics of any 
Zen cultivators. 

Cultivate øood deeds with zeal: Nhiếp Thiện 
Tinh Tấn—Chăm tu thiện pháp không biết mệt 
mỏi—See Three kinds of vigor. 

Cultivate a good heart: Plant a good heart— 
Đào luyện thiện tâm. 

Culfivate good roofs: Tu tập căn lành. 
Culfivate øoodness: Tu Thiện—The goodness 
that ¡1s cultivated, with natural 
øoodness—Tu tập thiện pháp, đối lại với bẩm 
tánh thiện. 

Cultivate gradually: To cultivate litle by little 
or step by step—Tiệm tu. 

Culfivate of happiness by doïng offerings to 
those who are sfill ỉn training in religion: 
Học nhân điển —Tu tập phước bằng cách cúng 
dường những người hãy còn đang tu học—See 
Two fields for the cultivation of happiness (B). 
Cultivate the heart: Tu tâm. 

Cultivate in helping those ỉn trouble: Field of 
compassion—Bi điền. 

Cultivate measureless virtues: Vô lượng công 
đức đều tu hành đủ—See Ten kinds of 


In cOnfrast 


886 


adamantne mind of commitment to universal 
enlightenment (10). 

Cultivate meriforious virtues: Tu các công 
đức. 

Cultivate the nature: Tu Tính—Tu chỉnh rèn 
luyện thân tâm để trở về cái bản tánh thanh tịnh 
chúng sanh (Phật tánh) The natural 
proclIvIty. 

Cultivate one?s heart and improve 0ne”s 
character: Tu tâm dưỡng tánh. 
Cultvatde ones  miỉnd: Fortfy 
spiritually—Tu tập tâm (tu dưỡng). 
Culfivafe oneself in ripht pracfice: Carya 
(skÐ—Tu hành. 

Cultivate the perfection: Trau dồi sự hoàn 
thiện—A_ True Buddhist always cultivates his or 
her perfection of patience and forebearance— 
Người Phật tử chơn thuần luôn trau đồi sự hoàn 
thiện bằng sự nhẫn nại và bền chí. 

Culfivate the pracfices of Enlightening 
Beings: Tu hạnh Bồ Tát—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds im all times of the 
Buddhas (B) (7). 

Culfivate the pracfices of Enlightening 
Beings unceasingly: Tu hạnh Bồ tát không thôi 
nghỉ—See Ten kinds of way of adornment of 
Great Enlightening Beings (10). 

Culftivate ripht action: Bodhisattvas always 
cultivate right action, teaching sentient beings to 
make them peaceful and harmonious—Hằng tu 
chánh nghiệp, giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ 
được điều phục—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (8). 

Culfivatfe all roots of goodness and bringing 
them to fulfillment: Tu tất cả thiện căn đều 
khiến thành tựu, tự biết thọ ký—See Ten ways of 
recerving the prediction of Buddhahood (A). 
Culfivate all roofs of goodness fo perfection: 
Chư Bồ Tát tu tất cả thiện căn đều khiến rốt 
ráo—Bodhisattvas cultivate all roots of goodness 
to perfection. This 1s one of the ten kinds of rules 
of behavior of great enlightenng beings. 
Enlightening beings who abide by these can attain 
the supreme discipline of. great knowledge—Đây 
là một trong mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được luật 


2 
cua 


oneself 


nghi đại trí vô thượng—See Ten kinds of rules of 
behavior of great enlightening beinss. 

Cultivate the small, expend the great: Nuôi 
cái nhỏ thì mất cái lớn (Dưỡng tiểu dĩ thất đại). 
Culfivate ten good deeds: Tu hành thập 
thiện—See Ten Good Deeds. 

Cultivate all thỉings to be cultivated: Trau dồi 
tất cả những gì cần trau dồi. 

Culfivafe (v) true awareness: Luôn tu chánh 
niệm—See Ten kinds of actions of knowledge (4). 
Culfivate virtues: Tu các công đức. 

Culfivate virtue: Improve oneself morally—Tu 
đức. 

Cultivate the way and attain the realization: 
Tu đạo và chứng đắc. 

Cultivated virtues fo consummatfion: Tu các 
công đức đều đã viên mãn—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (5). 

Cultivating: Trồng trọt—This is one of the eight 
things unclean to a monk or a nun—Đây là một 
trong tám thứ uế hạnh của chư Tăng Ni—See 
Eight things which are unclean to a monk or a nun. 
Cultivating the mỉnd: Tu tâm—Usually the 
word “mind” is understood for both heart and 
brainn. However, in Buddhism, mind does not 
mean Just the brain or the ¡intellect; mind also 
means consciousness or the knowing faculty, that 
which knows an object, along with all of the 
mental and emotional feeling states associated 
with that knowing. Thus, cultivating the mind 
means practicing the “four great efforts” in the 
Buddha's teachings: We try to diminish the 
unwholesome mental states that have already 
arisen and to prevent those that have not yet 
arisen from arising. At the same time, we make 
effort to strengthen those wholesome mental 
sfates that are already developed, and to cultivate 
and develop the wholesome states that have not 
yet arilsen—Thường thì tâm có nghĩa là tim óc. 
Tuy nhiên, trong Phật giáo, tâm không chỉ có 
nghĩa là bộ óc và trí tuệ; mà nó còn có nghĩa là 
“Thức” hay quan năng của tri giác, giúp ta nhận 
biết một đối tượng cùng với mọi cẩm thọ của nó 
liên hệ đến cái biết này. Như vậy tu tâm chính là 
pháp môn “Tứ Chánh Cần” mà Đức Phật đã dạy: 
Tu tâm là cố làm sao diệt trừ những bất thiện đã 


887 


sanh; những bất thiện chưa sanh thì giữ cho chúng 

đừng sanh. Đồng thời cố gắng nuôi dưỡng và củng 

cố những thiện tâm nào chưa sanh. 

Cultivating the practices of Enlightening 

Beings: Tu Bồ Tát hạnh biết đó như hóa—See 

Ten peerless states of Great Enlightening Beings. 

Cultivating all the sciences of enlightening 

beings: Giới tu tất cả sở học của Bồ Tát —See 

Ten kinds of preceptfs. 

Cultivation (n): Abhisevana or Abhyasin (skt—— 

Sự tu tập—Practice—Practicing. 

(A) See Carya and Two kinds of devotions or 
practices. 

(B) The two modes or values of observing 
commandments—Hai phương cách hay giá trị 
của trì giới —See Two modes of practices (A). 

(C) Two methods of Buddha Recitation—Hai 
cách niệm Phật—See Two modes of 
practices (B). 

(D) According to The Commentary on the Ten 
Stages of Bodhisattvahood, there are tfwo 
paths of cultivaton—Theo Thập Trụ Tỳ Bà 
Sa Luận, có hai lối tu hành—See Two paths 
Of cultivation. 

(E) See Three sources of cultivation. 

Culfivation apart from all definitions and 

constructions: Bất khả thuyết, vô ngôn thuyết, 

ly ngôn thuyết —See Ten kinds of infinite path of 

Great Enlightening Beings. 

Culfivation in contrary order: Dự Tu— 

Nghịch Tu—To observe In contrary order; tO 

observe before death the Buddhist ries In 

preparation for it —Những Phật sự sau khi một 
người đã quá vãng. 

Cultivation of Emptiness, 

wishlessness, and nondoing: Tu tập về không, 

vô tướng, vô nguyện, vô tác—See Ten kinds of 
infinite path of Great Enlightening Beings. 

Cultivation on Equanimity: Tu tập Tâm Xả— 

Equanimrty 1s not an intellectual concept, nor 1s If 

another thought to played with 1n our mind. Ït 1s a 

sfate of mind, a specific quality of conscIousness 

Or awareness to be atfained through cultivation. In 

order to obtain equanimity, we have fo exert a 

great deal of effort to cultivate on 1t, we have to 

tran our mind and transform our basic aftiftude 
towards others. Equanimity does not only mean to 


sipnlessness, 


renounce the material world, but 1t also means not 
to develop atfachment, nor aversion towards 
anybody. There is no room for biased views or 
unequality ¡in the mind of equanimity. A person 
with the mind of equanimmiy wil take this 
unbiased views and equality that he has towards 
both friends and unknown people. If after a period 
of time of cultivation on the mind of equanimity, 
our feeling of attachment to our friends, aversion 
fo our enemy and ¡indifferent to unknown people 
will gradually fade away. This Is the sign of 
progress In our cultivation. Sincere Buddhists 
should always remember that 
equanimitfy does not mean becoming 1ndifferent to 
everyone, but If Is a mind of equality and 
unbiased views towards anyone—Tâm xả không 
phải là một khái niệm tri thức, cũng không là một 
ý tưởng để cho tâm mình đùa giởn. Tâm xả là một 
tâm thái đặc biệt mà chúng ta đạt được nhờ tu 
tập. Muốn được tâm xả cần phải nỗ lực tu tập, 
phải luyện tâm, phải chuyển hóa thái độ mà ta 
thường có đối với người khác. Tâm xả không chỉ 
có nghĩa là xả ly với thế giới vật chất, mà nó còn 
có nghĩa là không luyến ái hay thù ghét một ai. 
Không có chỗ cho định kiến hay bất bình đẳng 
trong tâm xả. Người có tâm xả luôn đem tâm bình 
đẳng và không có định kiến ra mà đối xử với thân 
hữu hay người không quen biết. Nếu sau một thời 
gian tu tập tâm xả, những cảm giác thương bạn, 
ghét thù và dửng dưng với người không quen biết 
sẽ từ từ mờ nhạt. Đó là dấu hiệu tiến triển trong 
tu tập của mình. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ 
rằng tâm xả không phải là cái tâm dửng dưng với 
tất cả mọi người, mà là cái tâm bình đẳng và 
không định kiến với bất cứ một ai—See Four 
1mmeasurable minds. 

Culfivation of good roots for those in want 
of merits: Dùng các pháp lành để cứu tế người 
không đức—See Ten meritorious deeds (II). 
Cultivation of Great Enliphtening Beings: 
Sự tu hành của chư Đại Bồ Tát— According to 
the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
of culivaton of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening beings who abide by these can 
achieve the supreme cultivation and practice all 
truths—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười điểu tu hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời tu được đạo quả vô 


the mind of 


888 


thượng và đạt được tất cả các pháp —See Ten 
kinds of cultivation of Great Enlightening Beings. 
Culfivation of happiness by doïng offerings 
to those who are sfill in training ỉn religion: 
Học nhân điển—Tu tập phước bằng cách cúng 
dường những người hãy còn đang tu học —See 
Two fields for the cultivation of happiness (B). 
Culfivation of the indestrucfible realm of 
reality: Bất hoại pháp giới—See Ten kinds of 
infinite path of Great Enlightening Beings. 
Cultivation means changing the karma: Tu 
Là Chuyển Nghiệp—Although the supreme goal 
of Buddhism 1s the supreme Enliphtenment and 
liberation, the Buddha also taught that Buddhist 
practice 1s the source of happiness. It can lead to 
the end of human suffering and miserles. The 
Buddha was also a man like all other men, but 
why could he become a Great Enlightened One? 
The Buddha never declared that He was a Detty. 
He only said that all living beings have a Buddha- 
Nature that ¡is the seed of Enlightenment. He 
affained 1t by renouncing his princely position, 
wealth, prestige and power for the search of Truth 
that no one had found before. As Buddhist 
followers, we practice Buddhist tenetfs, not for 
enftreating favors but for for following the 
Buddha”s example by changing bad karmas to 
good ones or no karma at all. Since people are 
different from one another, some are rich and 
Iintelligent, some are poor and stupid. It can be 
said that this is due to their individual karma, each 
person has his own circumstances. Buddhists 
believe that we reap what we have sown. This 1s 
called the law of causality or karma, which 1s a 
process, action, energy or force. Karmas of deeds, 
words and thoughts all produce an effect, either 
happiness or miseries, wealth or poverty. Karma 
does not mean “determinsm,” because If 
everything 1s predetermined, then there would be 
no Íree spiritual 
advancement. Karma ¡is not fixed, but can be 
changed. It cannot shut us In 1fs surroundings 
indefintely. On the contrary, we all have the 
ability and energy to change it. Our fate depends 
entirely on our deeds; in other words, we are the 
architects of our karma. Cultivatingin accordance 
with the Buddha's Teachings means we change 


wil and no moral or 


the karma of ourselves; changing our karmas by 
not only giving up our bad actions or misdeeds, 
but also forgiving offences directed against us by 
others. We cannot blame anyone else for our 
miseries and misfortunes. We have to face lIfe as 
1t 1s and not run away from 1t, because there 1s no 
place on earth to hide from karma. Performing 
good deeds ¡1s ¡ndispensable for 
happiness; there ¡is no need of imploring favors 
fom deties or sinply showing repentance. 
Changing karma also means remembrance of 
karma and using wisdom to distinguish virtue from 
evil and freedom from constraint so that we are 
able to avoid evil deeds, to do meritorious deeds, 
or not to creafte any deeds at all. Changing karma 
also means to purfy our minds rather than 
praying, performing rites, or torturing our bodies. 
Changing karma also means to change your 
narrow-minded heart into a heart full of love and 
compassion and accomplish the four boundless 
hearfs, especially the hearts of loving-kindness 
and compassion. True Buddhists should always 
remember that sooner or later everyone has to die 
once. After death, what can we bring with us? We 
cannot bring with us any worldly possessions; onÌy 
our bad or good karma will follow us like a 
shadow of our own——Dù mục đích tối thượng của 
đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng 
dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, hết phiền 
não, hết khổ đau. Phật cũng là một con người như 
bao nhiêu con người khác, nhưng tại sao Ngài trở 
thành một bậc giác ngộ vĩ đại? Đức Phật chưa 
từng tuyên bố Ngài là thần thành gì cả. Ngài chỉ 
nói rằng chúng sanh mọi loài đều có Phật tính hay 
hạt giống giác ngộ và sự giác ngộ ở trong tầm tay 
của mọi người, rồi nhờ rời bỏ ngai vị Thái Tử, của 
cải, và quyền lực để tu tập và tầm cầu chân lý mà 
Ngài đạt được giác ngộ. Phật tử chúng ta tu không 
phải mong cầu xin ân huệ, mà phải tu tập theo 
gương hạnh của Đức Phật, phải chuyển nghiệp 
xấu thành nghiệp lành hay không còn nghiệp nào 
nữa. Con người ở đời giàu có và thông minh, 
nghèo hèn và ngu dốt. Mỗi người mỗi khác, mỗi 
người một hoàn cảnh riêng biệt sai khác nhau. 
Phật tử tin rằng nguyên nhân chỉ vì mỗi người tạo 
nghiệp riêng biệt. Đây chính là luật nhân duyên 
hay nghiệp quả, và chính nghiệp tác động và chi 
phối tất cả. Chính nghiệp nơi thân khẩu ý tạo ra 


OUÙfr  OWn 


889 


kết quả, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo. 
Nghiệp không có nghĩa là số phận hay định mệnh. 
Nếu tin vào số phận hay định mệnh thì sự tu tập 
đâu còn cần thiết và lợi ích gì? Nghiệp không cố 
định cũng không phải là không thay đổi được. 
Con người không thể để bị giam hãm trong bốn 
bức tường kiên cố của nghiệp. Ngược lại, con 
người có khả năng và nghị lực có thể làm thay đổi 
được nghiệp. Vận mệnh của chúng ta hoàn toàn 
tùy thuộc vào hành động của chính chúng ta; nói 
cách khác, chúng ta chính là những nhà kiến trúc 
ngôi nhà nghiệp của chính chúng ta. Tu theo Phật 
là tự mình chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là 
chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, 
mà cũng đừng quan tâm đến những hành động 
xấu của người khác. Chúng ta không thể nào đổ 
lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất hạnh của 
chính mình. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống 
chứ không bỏ chạy, vì có chỗ nào trên quả đất 
nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn nghiệp của 
mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp 
bằng cách tu tập các hạnh lành để mang lại hạnh 
phúc cho chính mình, hơn là cầu xin hoặc sám 
hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, 
phải dùng trí tuệ để phân biệt thiện ác, lành dữ, tự 
do và trói buộc để tránh nghiệp ác, làm nghiệp 
lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển 
nghiệp còn là thanh lọc tự tâm hơn là cầu nguyện, 
nghi lễ cúng kiến hay tự hành xác. Ngoài ra, 
chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp hồi ích 
kỷ thành cái tâm mến thương rộng lớn và thành 
tựu tâm từ bi bằng cách thương xót chúng sanh 
mọi loài. Nói cách khác, chuyển nghiệp là thành 
tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bị. 
Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng trong đời 
nầy ai cũng phải một lần chết, hoặc sớm hoặc 
muộn; khi chết, không ai mang theo được bất cứ 
thứ gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp 
đữ do mình tạo ra sẽ phải theo mình như hình với 
bóng mà thôi. 

Cultivation method: Pháp Môn—Dharma 
Door. 

Culftivation of mindfulness of the body: 
Thân Hành Niệm Tu Tập—According to the 
Kayagatasati-Suta in the Middle Length 
of£ the Buddha, cultivaton of 
mindfulness of the body means when walking, a 
person understands that he 1s walking; when 


Discourses 


standing, he understands that he 1s standing; when 
siting, he understands that he 1s siting; when 
lying, he understands that he is lying He 
understands accordinply however his body 1s 
disposed. As he abides thus diligent, ardent, and 
resolute, his memories and intentions based on the 
household life are abandoned. That is how a 
person develops mindfulness of the body—Theo 
Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu 
tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang 
đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm 
biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình 
đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì 
mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy 
về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp 
ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất 
và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. 
Cultivation of moral and spiritual growth: 
Rèn luyện đạo đức và tinh thần. 

Cultivation of morality: Trau dồi đạo đức. 
Cultivation of no though(s, no dwelling, no 
culfivafion, and no accomplishment: Tu Vô 
Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và Vô Chứng—According 
to the Sutra In Forty-Two Sectons, Chapter II, 
the Buddha said: “Giving food to a hundred bad 
people does not equal to giving food to a sinple 
good person. Giving food to a thousand good 
people does not equal to øgIving food to one person 
who holds the five precepts. Giving food to ten 
thousand people who hold the five precepts does 
not equal to giving food to a single Srotaapanna. 
Giving food to a million Srotaapannas does not 
cqual to giving food to a single Sakridagamin. 
Giving food to ten million Sakridagamins does 
not equal to giving food to one single Anagamin. 
Giving food to a hundred million Anagamins does 
not equal to giving food to a single Arahant. 
Giving food to ten billion Arahants does not equal 
to giving food to a single Pratyekabuddha. Giving 
food to a hundred billion Pratyekabuddhas does 
not equal to giving food to a Buddha of the Three 
Periods of time. Giving food to ten trilion 
Buddhas of the Three Periods of time does not 
equal to giving food to a single one who 1s without 
thoughts, without dwelling, without cultivation, 
and without accomplishment."—Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương II, Đức Phật dạy: 


890 


“Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một 
người thiện ăn. Cho một ngàn người thiện ăn 
không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn. Cho 
một vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho 
một vị Tu-Đà-Huờn ăn. Cho một triệu vị Tu-Đà- 
Huờn ăn không bằng cho một vị Tư-Đà-Hàm ăn. 
Cho một trăm triệu vị Tư-Đà-Hàm ăn không bằng 
cho một vị A-Na-Hàm ăn. Cho một ngàn triệu vị 
A-Na-Hàm ăn không bằng cho một vị A-La-Hán 
ăn. Cho mười tỷ vị A-La-Hán ăn không bằng cho 
một vị Phật Bích Chi ăn. Cho một trăm tỷ vị Bích 
Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật Ba Đời 
ăn (Tam Thế Phật). Cho một ngàn tỷ vị Phật Ba 
Đời ăn không bằng cho một vị Vô Niệm, Vô Trụ, 
Vô Tu, và Vô Chứng ăn.” 

Cultivation of the non-movement: Tu hạnh 
bất động —According to the Platform Sutra of the 
Sixth Patriarchs Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: Good Knowing 
Advisors, one who cultivates non-movement does 
not notice whether other people are righ(t or 
wrong, good or bad, or whether they have other 
faults. That 1s the non-movement of the self- 
nature. Good Knowing Advisors, although the 
body of the confused person may not move, as 
soon as he opens his mouth he speaks of what 1s 
ripht and wrong about others, of their good poInfs 
and shortcomings and so, he turns his back on the 
way. Attachment to the mind and attachment to 
purity are obstructions to the Way.”—Theo Kinh 
Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy 
thiện tri thức! Nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi 
thấy tất cả người, không thấy việc phải quấy, tốt 
xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. 
Nầy thiện tri thức! Người mê thân tuy bất động, 
mở miệng liễn nói việc phải quấy, hay đở, tốt xấu 
của người, tức là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, 
chấp tịnh tức là chướng đạo.” 

Cultvaton in patience: Tu Nhẫn— 
Bodhisatvas who practice the ten kinds of 
dedication and meditaton of the mean, have 
patlence In all things for they see that all things, 
phenomena and noumena, harmonize—Bồ Tát tu 
tập thập hồi hướng và Trung Quán thấy rằng chư 
pháp. sự lý đều dung hòa nên sanh tu nhẫn. 
Cultivation of the Perfect School: Biệt Hướng 
Viên Tu—Based exactly on the analyses of the 
Tlen-T”ai sect, the Separatist or Differentiating 


School, is the cultivation of the Perfect School. 
When the Bodhisattva reaches the staøge of the 
transference of merit, he has reached the staøe of 
cultivation of the perfect nafure and observance 
according to the Perfect School—Y theo sự phân 
tích tứ giáo của tông Thiên Thai, những đức hạnh 
tu hành từ địa vị Biệt Giáo Bồ Tát cho đến Thập 

Hồi Hướng, sự lý hòa dung, dần dần xứng đáng 

với đức tính của viên giáo. 

Cultivation of ponderance: Tư Duy Tu—Thực 

tập tư duy. 

Cultivations of pure precepfs: Tu Tịnh Giới— 

Three cultivatons of pure precepts—See Three 

cultivations of pure precepts. 

Cultivation of seeing all thỉings without 

doubt or confusion: Hiện thấy tất cả pháp 

không nghi lầm—See Ten kinds of infinite path of 

Great Enlightening Beings. 

Cultivation is a self improvement from bad 

to øood: Tu hành là tự cải thiện từ xấu sang tốt. 

Culfivation in six directions: Lục Phương 

Hành Trì —According to the Sagalaka Sutra, the 

brahman morning act of bathng and paying 

homaøge ïn the six directions; observing the “well- 
born” do this; the Buddha 1s said to have given the 
discourse In the Worship in the Six Directions 

Sutra—Theo Kinh Thi Ca La Việt, tín đồ đạo Bà 

La Môn mỗi sáng thường hay tắm rữa sạch sẽ rồi 

lễ lạy sáu phương, để cầu sanh về cõi sướng; Đức 

Phật đã nhân đó thuyết kinh Lễ Lục Phương cho 

họ: 

l1) The East denotes mother and father: Phương 
Đông cần được hiểu là cha mẹ. 

a) There are five ways In which a son should 
minister to his mother and father as the 
Eastern direction: Này gia chủ tử, có năm 
trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha 
mẹ như phương Đông. 

1) He should think having been supported by 
them, I will support them: Được nuôi dưỡng, 
tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. 


1) I wIll perform their dutiles for them: Tôi sẽ 
làm bổn phận đối với cha mẹ. 

11) I will keep up the family tradition: Tôi sẽ gìn 
giữ gia đình và truyền thống. 

iv) I will be worthy of my heritage: Tôi bảo vệ 


tài sản thừa tự. 


v) 


b) 


1) 

¡) 
nh) 
iv) 


v) 


C) 


2) 


a) 


1) 

1) 
11) 
1V) 


v) 


b) 


89] 


After my parents” deaths, I will distribute g1fts 
on the their behalf: Tôi sẽ làm tang lễ khi cha 
mẹ qua đời. 

There are five ways in which the parents, so 
to by theIr 
direction, will reciprocate: Này gia chủ tử, 
được con phụng dưỡng như vậy, cha mẹ có 
lòng thương tưởng đến con theo năm cách. 
They wIll restrain him from evil: Ngăn chận 
con làm điều ác. 

They will support him in doing good: Khuyến 
khích con làm điều thiện. 

They will teach him some skill: Dạy con nghề 
nghiệp. 

They wIll find him a suitable wife: Cưới vợ 
xứng đáng cho con. 

In duc time, they will hand over his 
inheritance to him: Đúng thời trao của thừa tự 
cho con. 

In this way the Eastern direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Này 
gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương 
Đông theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng 
thương tưởng đến con theo năm cách. Như 
vậy phương Đông được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

The South denotes teachers: Phương Nam cần 
được hiểu là sư trưởng. 

There are five ways In which pupils should 
minister to their teachers as the Southern 
đirection: Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử 
phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương 
Nam. 

By rising to greet them: Đứng dậy để chào. 
By serving them: Hầu hạ thây. 

By being attentive: Hăng hái học tập. 

By waiting on them: Tự phục vụ thầy. 

By mastering the skills they teach: Chú tâm 
học hỏi nghề nghiệp. 

There are five ways In which their teachers, 
thus ministered to by theirr pupils as the 
Southern direction, will reciprocate: Này gia 
chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư 
trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử 
theo năm cách. 


ministered son as Eastern 


ii) 


1V) 


v) 


c) 


3) 


a) 


They will give thorough ¡instruction: Huấn 
luyện đệ tử những gì mình đã được khéo 
huấn luyện. 

Make sure they have grasped what they 
should have duly grasped: Dạy cho bảo trì 
những gì mình được khéo bảo trì. 

Given them a thorough grounding 1n all skIlls: 
Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp. 
Recommend 
colleagues: Khen đệ tử với các bạn bè quen 
thuộc. 

Provide them with security in all directions: 
Bảo đắm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 
In this way the Southern direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Này 
gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ 
tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm 
cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến 
đệ tử theo năm cách. Như vậy phương Nam 
được che chở, được trở thành an Ổn và thoát 
khỏi các sự sợ hãi. 

The West denotes wife and children: Phương 
Tây cần được hiểu là vợ con. 

There are five ways In whiích a husband 
should minister to his wife as the Western 
đirection: Này gia chủ tử, có năm cách, người 
chồng phải đối xử với vợ như phương Tây. 

By honouring her: Kính trọng vợ. 

By not disparaging her: Không bất kính đối 
VỚI VỢ. 

By not being unfaithful to her: Trung thành 
VỚI VỢ. 

By giving authority to her: Giao quyền hành 
cho vợ. 

By providing her with adornments: Sắm đồ nữ 
trang cho vợ. 

There are five ways in which a wife, thus 
ministered to by her husband as the Western 
đirection, will reciprocate: Này gia chủ tử, 
được chồng đối xử như phương Tây theo năm 
cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách. 

By properly organizing her work: Thi hành tốt 
đẹp bổn phận của mình. 

By being kind to the relatives: Khéo tiếp đón 
bà con. 

By not being unfaithful: Trung thành với 
chồng. 


them to their friends and 


1V) 


v) 


C) 


4) 


a) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
b) 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


C) 


892 


By protectng husband”s property: Khéo gìn 
giữ tài sản của chồng. 

By being skiIllful and diligent in all she has to 
do: Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công 
VIỆC. 

In this way the Western direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Này 
gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử 
như phương Tây theo năm cách và người vợ 
có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. 
Như vậy phương Tây được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

The North denotes friends and companions: 
Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. 

There are five ways in which a man should 
minister to his friends and companions as the 
Northern direction: Này gia chủ tử, có năm 
cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như 
phương Bắc. 

By giving alms: Bố thí. 

By kindly words: Ái ngữ. 

By looking after their welfare: Lợi hành. 

By treating them like himself: Đồng sự. 

By keeping his words: Không lường gạt. 
There are five ways In which friends and 
companions, thus administered to by a man as 
the Northern direction, will recIprocate: Này 
gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè 
cũng có lòng thương kính vị thiện nam tử theo 
năm cách. 

By looking after him when he 1s Inaftentive: 
Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng. 

By looking after his property when he 1s 
inattentive: Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử 
nếu vị nầy phóng túng. 

By being a refuge when he ¡is afraid: Trở 
thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp 
nguy hiểm. 

By not desertng him when he 1s in trouble: 
Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó 
khăn. 

By showing concern for his children: Kính 
trọng gia đình của vị thiện nam tử. 

In this way the Northern direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Như 
vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử 
như phương Bắc theo năm cách, và bạn bè 


5) 


a) 


cũng có lòng thương tưởng vị thiện nam tử 
theo năm cách. Như vậy phương Bắc được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi 
các sự sợ hãi. 

The nadir denotes servants and workpeople: 
Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao 
công. 

There are five ways in which a master should 
minister to his servants and workpeople as the 
Nadrr direction: The Nadir denotes servanfs 
and helpers. By arranging therr 
according to their strength—Phương Dưới cần 
được hiểu là tôi tớ, lao công. Này gia chủ tử, 
có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử 
với hạng nô bộc như phương Dưới. 

Giao công việc đúng theo sức của họ. 

By supplying them with food and wages: Lo 
cho họ ăn uống và tiền lương. 

By looking after them when they are ill: Điều 
trị cho họ khi bệnh hoạn. 

By sharing special delicacies with them: Chia 
xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ. 

By letting them of work at the ripht time: 
Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 

There are five ways In which servanfs and 
workpeople, thus ministered to by theIr 
master as the Nadir, will reciprocate: Này gia 
chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân 
đối xử như phương Dưới với năm cách kia, có 
lòng thương đối với vị chủ nhân theo năm 
cách như sau. 

They will get up before him: Dậy trước khi 
chủ thức dậy. 

They will go to bed after him: Đi ngủ sau khi 
chủ đi ngủ. 

Take only what they are given: Tự bằng lòng 
với các vật đã cho. 

Do their work properly: Khéo làm các công 
việc. 

Be bearer of his praise and good repute: Đem 
lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 

In this way the Nadrr 1s covered, making 1t at 
peace and free from fear: Này gia chủ tử, các 
hàng nô bộc được các vị Thánh chủ nhân đối 
xử như phương Dưới với năm cách, họ cũng 
có lòng thương đối với Thánh chủ nhân theo 
năm cách. Như vậy phương Dưới được che 


Work 


893 


chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các 
sự sợ hãi. 


6) The Zenith denotes ascetics and Brahmins: 
Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La 
Môn. 

a) There are five ways In which a man should 


minister to ascetlcs and Brahmins as the 
Zenith: Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện 
nam tử đối xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn 
như phương Trên. 
1) By kindness in bodily deed: Có lòng từ trong 
hành động về thân. 
By kindness in speech: Có lòng từ trong hành 
động về khẩu. 
By kindness In thought: Có lòng từ trong hành 
động về ý. 
By keeping an open house for them: Mở rộng 
cửa để đón các vị ấy. 
By supplying their bodily needs: Cúng dường 
các vị ấy các vật dụng cần thiết. 
The ascetics and Brahmins_, thus ministered 
to by him as the Zenith, wIll recIprocafe 1n siX 
ways: Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được vị thiện nam tử đối xử như phương 
Trên theo năm cách như vậy, cũng có lòng 
thương vị thiện nam tử theo năm cách sau 
đây. 
1 They will restrain him from evil: Ñgăn không 
cho họ làm điều ác. 
They will encourage him to do good: Khuyến 
khích họ làm điều thiện. 
They will be benevolently compassionate 
toward him: Thương xót họ với tâm từ bi. 
They will teach him what he has not heard: 
Dạy họ những điều chưa nghe. 
They will help him purify what he has heard: 
Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe. 
They will point out to him the way to Heaven: 
Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. 
In this way the Zenith 1s covered, making It at 
peace and free from fear: Này gia chủ tử, các 
vị Sa Môn, Bà La Môn được thiện nam tử đối 
xử như phương Trên với năm cách, cũng có 
lòng thương thiện nam tử theo năm cách. Như 
vậy phương Trên được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 
Culfivation and training: Tu Luyện—To 
cultivate and to train. 


¡Ù 
ñÙ) 
iv) 
v) 


b) 


¡) 
nh) 
iv) 
v) 
b) 


C) 


Cultivation of the ultimate reality of True 
Thusness: Bất hoại chơn như thực tế—See Ten 
kinds of infinite path of Great Enlightening Beings. 
Cultivation of vast wisdom: Trí huệ quảng 
đạ—See Ten kinds of infiinie path of Great 
Enliphtening Beings. 

Cultivation of virtue: Trồng Các Cội Đức—See 
Four dharmas (IV). 

Cultivation without any clỉnging: Tu hành xa 
rời chấp trước—See Ten kinds of infinite path of 
Great Enlightening Beings. 

Cultivaftion without coming or goỉng: Tu 
hành bất lai bất khứ —See Ten kinds of infnite 
path of Great Enliphtening Beings. 

Culfivation without increase or decreasc: 
Bất tăng bất giảm —See Ten kinds of infinite path 
of Great Enliphtening Beings. 

Cultural Buddhism: Văn hóa Phật giáo. 
Cultural influenee: Ảnh hưởng văn hóa. 
Cultural manner: Tính cách văn hóa. 
Culture-bound: Kết chặt với văn hóa—Phật 
giáo không bị ràng buộc vào văn hóa. Nó không 
bị hạn chế trước bất cứ xã hội hay chủng tộc nào. 
Ngược lại, Phật giáo hội nhập dễ dàng từ một bối 
cảnh văn hóa này sang một bối cảnh văn hóa 
khác vì tầm quan trọng của nó là sự tu tập từ bên 
trong chứ không phải cung cách tôn giáo bên 
ngoài. Theo Tiến sĩ Peter Della Santina trong Cây 
Giác Ngộ, thì cái quan trọng nhất trong Phật giáo 
là mỗi người phải thực hành phát triển tâm của 
mình chứ không phải người ấy ăn mặc ra sao, ăn 
loại thực phẩm gì, hay cách để tóc của người ấy 
ra sao, vân vân và vân vân —Buddhism 1s not 
culture-bound. lt is not restricted to any particular 
SOCI€fy Or race. In the contrary, It moves easily 
from one culture context to another because 1ts 
emphasis Is on ¡internal pratlce rather than 
external forms of relipgIlous behavior. According to 
Dr. Della Santina ¡in the Tree of 
Enliphtenment, the most Important thing 
Buddhism 1s that each practiioner develops his or 
her own mind, not on how he dresses, the kind of 
food he eats, the way he wears his harr, and so 
forth. 

Cumulate (v): Chất chứa—To accumulate——To 
amass——To gather. 


Peter 
in 


S94 


Cunavarman (skt): Cầu Na Bạt Đà Ma—Công 
Đức Khả —Name of an Indian monk, who 
translated Buddhist sutras into Chinese—Tên của 
một vị Tăng người Ấn Độ, người đã dịch kinh 
điển Phật giáo sang Hoa ngữ. 

Cunda (sk0: Cunda or Chunda (skt—Thuần 

Đà—A metal worker (blacksmith) in Kusinagara, 

who offered the Buddha the last meal to the 

Buddha (or from whom the Buddha accepted his 

last meal). According to the Buddha, those who 

offered the first meal before He became a Buddha 
and the last meal before He passed away would 
have the most meriforious merit—Còn gọi là Chu 

Na, Chuẩn Đa, một người thợ rèn trong thành Câu 

Thi Na, người đã cúng dường bữa cơm cuối cùng 

cho Đức Phật. Theo Đức Phật thì những ai cúng 

dường Đức Phật bữa cơm đầu tiên ngay trước khi 

Ngài thành đạo, hay bữa cơm sau cùng trước khi 

Ngài nhập Niết Bàn, sẽ được vô lượng công đức. 

Cunde (skt) Mantra: Cunde Dharani (skt)—Chú 

Chuẩn Đề—Jwun T¡ Mantra—One of the Great 

Compasson Mantras, or 

Avalokitesvara Mantra—See Cundl. 

Cunde Bodhisattva: Bồ Tát Chuẩn Đề—See 

Cundi. 

Cundi (skt): Candi (sk—Cundi Bodhisattva— 

Chuẩn Đề. 

1) In Brahmanic mythology a vindictive form of 
Durga, or Parvati, wife of Siva: Theo huyền 
thoại Bà La Môn thì Chuẩn Đề là một hình 
thức của Durga hay Parvati, vợ của Thần 
SIva. 

2) In China identified with Marici, Queen of 
Heaven. She 1s represented with three eyes 
and eighteen arms: Theo huyền thoại Trung 
Hoa, Chuẩn Đề giống như Ma Lý Chi hay 
Thiên Hậu. Bà được tiêu biểu bởi những hình 
tượng ba mắt mười tám tay. 

3) A form of Kuan-Ynn, or Kuan-Yin”s retinue: 
According to Buddhists legends, Cundi 1s a 
transformation body of the Avalokitesvara 
Maha-Bodhisattva. This Maha Bodhisattva 
has I8 arms which symbolizes 6 faculties 
(siphthear, smell, taste, touch, mind), 6 
elements (form, sound, scent, flavor, bodily 
sensation, and all other elements in general) , 
and 6 conscIousnesses (sipht, hearing, smell, 


Thousand-armed 


taste, touch, and mind)—Một hình thức của 
Đức Quán Âm hay quyến thuộc của ngài. 
Theo truyền thuyết Phật giáo, Ngài là hóa 
thân của Quán Âm Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa. 
Vị Bồ tát có 18 tay tiêu biểu cho lục căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), lục đại (sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp), và lục thức 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý). 

Cundi Spirit Mantra: Chuẩn để thần chú— 

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú —See Ten small 

mantras. 

Cunning: Gian xảo—Crafty. 

Cunning and deceifful: Lừa đảo và lường 

gạt—See SIx roofs Of contenfion. 

Cumning fellow: Gã lừa đảo. 

Curdled milk: Sinh Tô VịT—See Five flavors of 

making ghee. 

Cure a pafient is like counftering flood and 

fire: Cứu bệnh như cứu hỏa—Prompt action. 

Cure the sickness of the worldly life: Trị lành 

sự đau khổ của cuộc sống trần tục. 

Curl between Sakyamuni”s eyes: Bạch hào 

tướng—See Thirty-two auspIcious marks. 

Curl of white hairs, between the eyebrows 

of the Buddha: Urna (skt)—MI Gian Bạch Hào 

Tướng One of the thirty-two signs of 

Buddhahood—Chùm lông trắng ở giữa hai chân 

mày của Đức Phật, một trong 32 tướng tốt của 

Đức Phật—See Thirty-two auspicious marks. 

Curly hair of the Buddha: Loa Phát One of 

the 32 good marks or characteristics—Tóc xoắn 

trên đỉnh đầu của Đức Phật, một trong 32 tướng 

hảo. ** For more information, please see Thirty- 

fwo auspIcious marks. 

Current actfivifies: Những sinh hoạt hiện tại. 





Current requital: Hiện báo—One of the three 
consequences associated with the causes for a 
chid to be born certan  family. 
Transgressions and wholesome deeds we perform, 


IIO a 


we will receive misfortunes or blessings 1n this 
very life—Một trong ba quả báo và những nhân 
khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó. 
Hiện báo là những tạo tác thiện ác sẽ có quả báo 
lành dữ ngay trong đời nẩy—See Three 
Three COnsequences 


COTnS€qu©nces, and 


895 


associated with the causes for a child to be reborn 
1nto a certain family. 
Current of transmigratfion: Dòng sanh tử— 


There are two ways 1m the cutrent of 
transmigration—Có hai dòng lưu chuyển luân 
hổ —See Two ways in the current of 
transmisration. 


Curricular (a): Thuộc về chương trình học— 
Extra-curricular activities—Những 
ngoại khóa. 

Curriculum: Chương trình học. 

Curse (v): Chửi rủa—Mạ ly (lăng nhục hay chửi 

bới)—To scold. 

Curve one”s back: Khom lưng. 

Cushion (n): Bồ đoàn—Một loại gối tròn mềm 

vừa phải dùng để ngôi thiển—A round mildly 

soft for sittIng mediftation. 

Custom (n): Acara (skt——Thói quen. 

Custom of Buddhism: Thích Phong—Phong tục 

Phật Giáo. 

Customs of a secf: Traditions of a sect—Tông 

Phong——The customs or traditions of a sect. In the 

Ch'an sect it means the regulations of the 

founder—Phong cách của một tông phái. Môn đồ 

Thiển tông đặc biệt tán dương vị tôn sư của tông 

phái mình gọi là tông phong (phong cách truyền 

nối của các tổ sư thì gọi là Thiển Phong). 

Cut off: Uccehda (skt). 

1) Cutting of: Đoạn diệt (diệt trừ hay xả bỏ)— 
Annhilaion—-See Three excisions of 
beguiling delusion. 

2) To cause to cease—To end—To get rid of— 
Đoạn trừ 

Cut off the bonds: Đoạn Kết —To exterminate 

the bonds, ¡.e. of passion—Cắt đứt sự trói buộc 

của phiền não dục vọng. 

Cut off the delusions of arising and destroy 

of thỉngs with realization of the doctrine 

that all is unreal: Bất Sinh Đoạn—Sự cắt đứt 
những ảo tưởng về sự sanh khởi và đoạn diệt của 
vạn hữu bằng cách chứng ngộ vạn hữu không 
thật. Đây là giai đoạn của một vị A La Hán—See 

Three excIsions of beguiling delusion. 

Cut of delusions by pracficing or 

cultivating: Tu sở đoạn (nhờ tu hành mà đoạn 

diệt được những ảo tưởng)—See Tam Đoạn. 


sinh hoạt 


Cut off delusions of view: One of the three 
kinds of cutting of —Kiến sở đoạn (cắt đứt những 
ảo tưởng của tà kiến), một trong ba loại đoạn 
diệt—See Three excIsions of beguiling delusion. 
Cut offŸ evil: Cut off wickedness—To get rid of 
wickedness—Đoạn ác. 

Cut off the external bonds: Cut off the 
objJecive cause of delusion—Duyên phược 
đoạn—lllusion being ended, the causal nexus of 
the passlons disappear and the attraction of 
external ceases—Tất cả những ảo tưởng, nguyên 
nhân liên hệ đến tham dục và những ngoại duyên 
gây nên phiên trược đều bị đoạn diệ—See Three 
©excisions of beguiling delusion. 

Cut off the fruit: Quả ly—Cut off the fruit or 
results, of former karma. The arhat who has 
remnants of karma though he has cut off the seed 
of misery, has not yet cut off Its fruits—VỊ A La 
Hán còn nghiệp dư lại, mặc dù đã cắt đứt nhân 
đau khổ, vẫn chưa cắt đứt hết kết quả của nó (hết 
nhân đau khổ, nhưng quả đau khổ vẫn còn). 

Cut off the fruit of former karma: Quả 
Đoạn—The Arhat who has a “remnant of karma,” 
though he has cut off the seed of misery, has not 
vet cut off its fruits—Dứt bỏ hoặc nghiệp. Bậc A 
La Hán ở Hữu Dư Niết Bàn, tuy đã đứt bổ được 
nhân đau khổ (tử phược), nhưng chưa dứt bỏ được 
quả phược. 

Cut off iIlusion: Đoạn trừ ảo tưởng. 

Cut off ïllusion in practfice: Tu sở đoạn—Cut 
off illusion in performance——Qua thực tập cắt đứt 
mọi ảo ảnh. 

Cut off the nature: Cut off roots of delusions— 
Tự tính đoạn—See Three excisions of beguiling 
delusion (Bì). 

Cut off obstacles: Đoạn trừ những chướng ngại. 
Cut off at one stroke: Đốn đoạn (đoạn la ngay 
tức khắc). 

Cut off at one stroke all the passions: Đốn 
đoạn. 

Cut off reincarnation and enter Paradise: 
To end (thwart, Intercept) reincarnation and enter 
Paradise—Cắt ngang dòng sinh tử của ba cõi sáu 
đường mà vãng sanh Cực Lạc. 

Cut off and overcome: Đoạn phục. 


896 


Cut off and overcome passion and ïllusion: 
Đoạn Phục—Cắt đứt và chế ngự hay khuất phục 
(không cho phiển não và ma quân ẩn núp trong 
thân tâm). 

Cut oneself off from the Sangha and set up 

a hermitage or a pagoda of one?s own: Tự 

mình ly khai Tăng Thân để đứng ra lập am cốc 

hay chùa miếu cho riêng mình—A Bhiksu or 

Bhiksuni who cuts himself or herself off from the 

Sangha to set up a hermitage or a pagoda of hIs or 

her own, without the permission of the Sangha, 

commifs a Sangha Restoration Offence—VỊ Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào tự mình ly khai khỏi 

giáo hội để tách ra lập am cốc hay chùa miếu cho 

riêng mình mà không có phép cuả giáo hội là 
phạm tội Tăng Tàn. 

Cut off passion or iHusion with the 

incoming of wisdom: Tự Tính Đoạn—Cut off 

the nature or roots of delusions—Sự đoạn diệt 
căn tánh của tham dục và ảo tưởng bằng trí tuệ— 

See Three excisions of beguiling delusion. 

Cut off by pressing down of wafer-wecd: 

According to the Path of Purification, there 1s a 

way of abandoning by supressing. This 1s like the 

pressing down of water-weed by placing a porous 
pot on weed-filled water—Theo Thanh Tịnh Đạo, 
có một cách đoạn gọi là Ức Đoạn hay đoạn trừ 
bằng cách ức chế như đè cây lau bằng cách đặt 
trên ngọn cây một cái bình đầy nước có lỗ —See 

Three excisions of beguiling delusion. 

Cut ofŸ roofs of goodness: Đoạn Thiện Căn— 

To destroy roots of goodness—Cắt đứt và đoạn 

tận thiện căn. 

“Cut off roots of goodness” Icchanti (skÐ: 

Đoạn Thiện Xiển Đề. 

1) The Icchanti, or outcast, who cannot attain 
Buddhahood, I.e. a man of great wickedness: 
Loại cực ác đã dứt bỏ hết mọi thiện căn, nên 
không bao giờ thành Phật được. 

2) A Bodhisatva who separates himself from 
Buddhahood to save all beings: Vị Bồ Tát đại 
bi không muốn thành Phật vì muốn lưu 
chuyển trong cõi Ta Bà để cứu độ chúng 
sanh. 

Cut off the studies of Prajna: Đoạn học Bát 

Nhã—If we don't study any kind of Prajna, we 

will be stupid. The retribution of stupidity 1s that 








we will fall ino the destiny of animals—Nếu 
chúng ta không chịu tu học Bát Nhã thì chúng ta 
sẽ trở nên ngu đần. Cái quả báo của ngu sỉ sau 
này sẽ làm mình đọa vào đường súc sanh—See 
Three excisions of beguiling delusion. 

Cut off by subsfituting of opposife: According 
to the Path of Puriicaton Abandoning by 
substitution of opposite. It is like the abandoning 
of darkness at night through the means of a light— 
Theo Thanh Tịnh Đạo, đoạn trừ bằng cách thay 
vào một pháp ngược lại, giống như thay thế bóng 
tối bằng ánh sáng—§ee Three excisions of 
beguiling delusion and Eighteen principal Insights. 
Cut of the ties of retribution: Quả Phược 
Đoạn—Cutting off the ties of retribution, entering 
nirvana, entering salvadon—Cắt bỏ mọi trói buộc 
tức là nhập vào Niết Bàn. 

Cut off. until nothing is left: Phi sở đoạn (cắt 
đứt cho đến khi không còn øì sót lại)—See Three 
©xcisions of beguiling delusion. 

Cutfing away delusion: Đoạn—Sec Eipht 
dharmas, and Eight essential thinøs. 

Cutting off false speech: Đoạn Vọng— 
According to the Surangama Suữra, the Buddha 
reminded  Ananda “cuting off false 
speech”, one of the four important precepts for 
monks and nuns in Buddhism: “Ananda! Though 
living beings In the six paths of any mundane 
world may not kIll, steal, or lust either physically 
or mentally, these three aspects of their conducts 
thus being perfect, yet If they tell lies, the 
samadhi they attain will not be pure. They will 
become demons of love and views and will lose 
the seed of the Thus Come One. They say that 
they have attained what they have not atfained, 
and what they have been certified when they have 
not been certified, perhaps they seek to be 
foremost in the world, the most vererated and 
superior person. To their audiences they say that 
they have attained the fruiion of a Shrotaapanna, 
the fruition of a Sakridagamin, the fruition of an 
Anagamnn, the fruition of an Arhat, the Pratyeka 
Buddha  vehicle, of 
Bodhisattvvahood up to and ¡including the ten 
grounds, 1n order to be revered by others and 
because they are greedy for offerings. These 
lcchantikas destroy the seeds of Buddhahood just 


about 


or the varlous levels 


S97 


as surely as a Tala tree 1s destroyed. The Buddha 
predicts that sụch people sever (cut off) their good 
roofs forever and lose their knowledge and vision. 
lImmersed in the sea of the three sufferings, they 
cannot the 
Bodhisattvas and Arhats to appear affter my 
extnction In response-bodies in the Dharma- 
Ending Aøe, and to take varlous forms In order to 
rescue those in the cycle of rebirth. They should 
either become Shramanas, elite-robed lay people, 
kings, ministers or officlals, virgin youths or 
maidens, and so forth, even prostitutes, wIdows, 
profligates, thieves, butchers, 
confraband, doing the same things as these kinds 
of people while they praise the Buddha Vehicle 
and cause them to enter samadhi in body and 
mind. But they should never say of themselves, “Ï 
am truly a Bodhisattva;” or “Ï am truly an Arhat,' 
or let the Buddha's secret cause leak out by 
speaking casually to those who have not yet 
studied. How can people who make such claims, 
other than at the end of therr lives and then only 
to those who inherit the Teaching, be doing 
anything but deluding and confusing living beings 
and ¡indulging In a gross false claims? Ananda! 
When you teach people in the world to cultivate 
samadhi, they must also cease all Iying. This 1s the 
fourth clear and unalterable Instruction on purity 
gIven by the Thus Come Ones and the Buddhas of 
the past World Honored Ones. Therefore, 
Ananda, one who does not cut off lying 1s like a 
person who carves a piece of human excrement 
to look like Chandana, hoping to make 1t fragrant. 
He ¡is atempting the Iimpossible. I teach the 
Bhikshus that the straight mind 1s the Bodhimanda 
and that they should practice the four awesome 
deportmenfs In all their activities. Since they 
should be devoid of all falseness, how can they 
claim to have themselves attained the dharmas of 
a superlor person? That would be like a poor 
person falsely calling himself an emperor; for 
that, he would be taken and executed. Much less 
should one attempt to upsurp the tifle of dharma 
king. When the cause-pround 1s not true, the 
effects will be distorted. One who seeks the 
Buddha”s Bodhi in this way ¡1s like a person who 
tries to bite his own navel. Who could possibly 
succeed? If Bhikshus` minds are as straight as 


atan samadhi. I  command 


or dealers In 


lute strings, true and real In everything they do, 
then they can enter samadhi and never be 
involved ¡in the deeds of demons. I certify that 
such people will accomplish the Bodhisatvas” 
unsurpassed knowledge and enlightenment. What 
I have said here is the Buddha's teaching. Any 
explanation counter to It is the teaching of 
Papiyan.”—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới 
“Đoạn vọng,” một trong bốn giới quan trọng cho 
chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Như các 
chúng sanh trong mọi thế giới ở lục đạo, dù thân 
tâm không có sát, đạo, dâm, ba hạnh ấy đã viên 
mãn. Nếu đại vọng ngữ thì tam ma địa chẳng 
được thanh tịnh, thành ái kiến ma, mất giống của 
Như Lai. Gọi là: chưa được nói là được, chưa 
chứng nói là chứng. Hoặc cầu được tôn quý thứ 
nhất trong đời. Nghĩa là trước mọi người nói: “Tôi 
đã chứng sơ quả, nhị, tam quả, A La Hán, Duyên 
Giác, Bồ tát trước và sau Thập Địa.” Cầu cho 
người lễ bái sám hối. Tham những món cúng 
dường. Ấy là một loại “tín bất cụ,” tiêu diệt giống 
Phật, như người lấy dao cắt cây đa la. Phật ghi 
rằng người ấy trọn mất căn lành, không còn tri 
kiến, chìm ba biển khổ, chẳng thành tam muội. 
Sau khi tôi diệt độ, khiến các vị Bồ tát cùng A La 
Hán nên ứng thân sinh trong đời mạt pháp, hiện 
các hình tướng, để độ các kẻ bị luân chuyển. 
Hoặc làm sa môn, cư sĩ, nhân vương, tể quan, 
đồng nam, đồng nữ, cho đến dâm nữ, quả phụ, kẻ 
cắp, vân vân đồng sự với người đời, tán thán Phật 
thừa. Khiến giúp họ thân tâm được vào tam ma 
địa. Không bao giờ nói: “Tôi thật là Bồ Tát, thật 
là A La Hán,” tiết lộ mật nhân của Phật, và khinh 
kẻ chưa học. Trừ ra khi chết, bí mật có di chúc 
cho Phát tử. Thế nào là người nói láo mê loạn 
chúng sanh thành tội vọng ngữ? A Nan! Ông dạy 
người đời tu tam ma địa, sau chót phải đoạn trừ 
các đại vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh 
tịnh, quyết định thứ tư của Như Lai. Bởi vậy, nếu 
chẳng đoạn đại vọng ngữ, như lấy phân người 
khắc thành hình hương chiên đàn, muốn được mùi 
thơm, không có lẽ ấy. Thế nào tự xưng được pháp 
thượng nhân. Ví dụ người nghèo khó, mạo xưng là 
đế vương, tự cầu lấy cái chết. Huống chi pháp 
vương, thế nào lại hư vọng? Nhân địa chẳng chân 
chính, kết quả bị cong queo. Cầu Phật Bồ Đề, như 
người cắn rún, không thể nào được. Tôi dạy Tỳ 


898 


Kheo rằng: Trực Tâm là Đạo Tràng,” với bốn uy 
nghi, trong tất cả hạnh, không có hư giả. Nếu các 
Tỳ Kheo Tâm Thẳng như Dây Đàn, tất cả chân 
thật, vào tam ma địa, trọn không bao giờ có sự 
ma. Tôi ấn chứng người ấy thành tựu Bồ Đề vô 
thượng trí giác. Nói như tôi nói, gọi là Phật 
thuyết. Nói chẳng đúng thế, tức là ma thuyết.”— 
See Four Important precepts. 

Cutting off killing: Đoạn Sát—TIf living beings 
in the six paths of any mundane world had no 
thoughts of killing, they would not have to follow 
a continual succession of births and deaths. 
According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off killiing”, one 
of the four important precepts for monks and nuns 
in Buddhism: “Ananda! Tf living beings In the six 
paths of any mundane world had no thoughts of 
kiling, they would not have to follow a continual 
succession of births and deaths. Anandal Your 
basic purpose 1n cultivating 
transcend the wearisome defilemenfs. But If you 
do not remove your thouphts of killing, you will 
not be able to get out of the dust. Anandal Even 
though one may have some wisdom and the 
manifestation of Zen Samadhi, one is certain to 
enter the path of spirits IÝ one does not cease 
kiling. At best, a person will become a mighty 
ghost; on the average, one will become a flying 
vaksha, a ghost leader, or the like; at the lowest 
level, one will become an earth-bound rakshasa. 
These ghosts and spiris have their groups of 
disciples. Each says of himself that he has 
accomplished the unsurpassed way. After my 
extnction, ¡in the Dharma-Ending Age, these 
hordes of ghosfs and spirits will aboud, spreading 
like wildfire as they argue that eating meat will 
bring one to the Bodhi Way. Ananda! I permit the 
Bhikshus to eat five kinds of pure meat. This meat 
1s actually a transformation brought into being by 
my spiritual powers. It basically has no life-force. 
You Brahmans live in a climate so hot and humid, 
and on such sandy and rocky land, that vegetables 
will not grow. Therefore, I have had to assist you 
with spiritual powers and compassion. Because of 
the magnitude of this kindness and compassion, 
what you eat that tastes like meat 1s merely said 
to be meat; In fact, however, 1 Is not. After my 
extinction, how can those who eat the flesh of 


samadhi ¡1s to 


living beings be called the disciples of Sakya? 
You should know that these people who eat meat 
may gaIn some awareness and may seem to be In 
samadhi, but they are all great rakshasas. When 
therr retribution ends, they are bound to sink Into 
the biter sea of birth and death. They are not 
disciples of the Buddha. Such people as they kill 
and eat one another in a never-ending cycle. How 
can such people transcend the triple realm? 
Ananda! When you teach people in the world to 
cultivate samadhi, they must also cut off killing. 
Ths 1s the and unalterable 
1nstructon on purity given by the Thus Come 
Ones and the Buddhas of the past, World Honored 
Ones. Therefore, Ananda, If cultivators of Zen 
Samadhi do not cut off killing, they are like one 
who sfops up his ears and calls out in a loud voIce, 
expectfing no one to hear him. lt is to wish to hide 
completely evident. Bhikshus 
Bodhisattvas who practice purity will not even 
sfep on grass in the pathway; even less will they 
pull it up with their hand. How can one with øreat 
compassion pick up the flesh and blood of living 
beings and procecd to eat his filHl? Bhikshus who 
do not wear silk, leather boots, furs, or down from 
this country or consume mIlk, cream, or butter can 
truly transcend this world. When they have paid 
back their past debts, they will not have to re- 
enter the triple realm. Why? It is because when 
one wears something taken from a living creature, 
one creafes conditions with it, Just as when people 
eat the hundred grains, their feet cannot leave the 
carth. Both physically and menfally one must 
avoid the bodies and the by-products of living 
beings, by neither wearing them nor eating them. I 
say that such people have true liberation. What I 
have said here Is the Buddha”s teaching. Any 
explanation counter to It is the teaching of 
Papiyan—Nếu các chúng sanh trong các thế giới 
ở lục đạo, mà tâm chẳng sát sanh, thì không bị 
sinh tử nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
giới “Đoạn sát,” một trong bốn giới quan trọng 
cho chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Nếu 
các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà 
tâm chẳng sát, thì không bị sanh tử nối tiếp. A 
Nan! Ông tu tam muội, gốc để vượt khỏi trần lao, 
nếu sát tâm chẳng trừ, thì không thể ra khỏi được. 


second clear 


what 1s and 


899 


A Nan! Dù có đa trí, thiền định hiện tiền, nhưng 
chẳng đoạn nghiệp sát, thì quyết lạc về thần đạo. 
Thượng phẩm là đại lực quỷ, trung phẩm làm phi 
hành dạ xoa, các quỷ soái, hạ phẩm là địa hành la 
sát. Các quỷ thần ấy cũng có đô chúng, đều tự tôn 
mình thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, 
trong đời mạt pháp, nhiều quỷ thân ấy xí thịnh 
trong đời, tự nói: “Ăn thịt cũng chứng được Bồ 
Đề.” A Nan! Tôi khiến các Tỳ Kheo ăn ngũ tịnh 
nhục, thịt đó đều do tôi thần lực hóa sinh, vẫn 
không mạng căn, vì rằng về đất Bà La Môn, phần 
nhiều ẩm thấp, lại thêm nhiều đá, nên cây cỏ và 
rau không sinh. Tôi dùng thần lực đại bi giúp, 
nhân đức từ bi lớn, giả nói là thịt. Ông được ăn 
các món đó. Thế sau khi Như Lai diệt độ rồi, các 
Thích tử lại ăn thịt chúng sanh? Các ông nên biết: 
người ăn thịt đó, dù được tâm khai ngộ giống như 
tam ma địa, cũng đều bị quả báo đại la sát. Sau 
khi chết quyết bị chìm đắm biển khổ sinh tử, 
chẳng phải là đệ tử Phật. Những người như vậy 
giết nhau, ăn nhau, cái nợ ăn nhau vướng chưa 
xong thì làm sao ra khỏi được tam giới? A Nan! 
Ông dạy người đời tu tam ma địa, phải đoạn 
nghiệp sát sanh. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh 
tịnh và quyết định thứ hai của Như Lai. Vì cớ đó, 
nếu chẳng đoạn sát mà tu thiển định, ví như người 
bịt tai nói to, muốn cho người đừng nghe. Nhu thế 
gọi là muốn dấu lại càng lộ. Các Tỳ Kheo thanh 
tịnh cùng các Bồ Tát lúc đi đường chẳng dẫm lên 
cỏ tươi, huống chỉ lấy tay nhổ. Thế nào là đại bi 
khi lấy chúng sanh huyết nhục để làm món ăn. 
Nếu các Tỳ Kheo chẳng mặc các đồ tơ lụa của 
đông phương, và những giày dép, áo, lông, sữa, 
phó mát, bơ của cõi nầy. Vị đó mới thật là thoát 
khỏi thế gian. Trả lại cái nợ trước hết rồi, chẳng 
còn đi trong ba cõi nữa. Tại sao? Dùng một phần 
thân loài vật, đều là trợ duyên sát nghiệp. Như 
người ăn trăm thứ lúa thóc trong đất, chân đi 
chẳng đời đất. Quyết khiến thân tâm không nỡ ăn 
thịt hay dùng một phần thân thể của chúng sanh, 
tôi nói người đó thật là giải thoát. Tôi nói như 
vậy, gọi là Phật nói. Nói không đúng thế, tức là 
ma Ba thuyết—See Four ¡important 
precepts. 


Tuần 


Cutting off lust: Đoạn Dâm—Tf living beings in 
the six paths of any mundane world had no 
thoughts of lust, they would not have to follow a 
and deaths. 


contnual succession of births 


According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off lust”, one of 
the four Important precepts for monks and nuns in 
Buddhism: “Ananda! Your basic purpose in 
cultivatng 1s to transcend 
defilẳements. But If you don't renounce your 
lIustful thoughts, you wIll not be able to get out of 
the dust. Even though one may have some 
wisdom and the manifestaton of Zen Samadhi, 
One 1s certain to enter demonic paths If one does 
not cut off lust. At best, one wIll be a demon king; 
on the average, one will be in the retinue of 
demons; at the lowest level, one will be a female 
demon. These demons have their groups of 
disciples. Each says of himself he 
accomplished the unsurpassed way. After my 
extinction, In the Dharma-Ending Aøge, these 
hordes of demons will abound, spreading like 
wildfire as they openly practice greed and lust. 
Calming to be good knowing advisors, they will 
cause living beinøs to fall into the pit of love and 
views and lose the way to Bodhi Ananda! When 
you teach people 1n the world to cultivate 
samadhi, they must first of all sever the mind of 
lust. This 1s the first clear and unalterable 
1nstrucion on purify given by the Thus Come 
Ones and the Buddhas of the past, World Honored 
Ones. Therefore, Ananda, If cultivators of Zen 
Samadhi do not cut off lust, they will be like 
someone who cooks sand In the hope of getting 
rice, after hundreds of thousands of eons, it will 
sữill be Just hot sand. Why? It wasn't rice to begin 
with; It was only sand. Ananda! If you seek the 
Buddha's 
physical lust, then even If you attain a wonderful 
awakening, It will be based In lust. With lust at the 
Source, you wIll revolve in the three paths and not 
be able to get out. Which road will you take to 
cultivate and be certified to the Thus Come One”s 
Nivana? You must cut off the lust which 1s 
I1ntrinsic in both body and mind. Then get rid of 
even the aspect of cutting 1t off. At that point you 
have some hope of attaining the Buddhaˆs Bodhi. 
What I have said here ¡s the Buddha”s teaching. 
Any explanation counter to 1t 1s the teaching of 
Papiyan—Nếu các chúng sanh trong các thế giới 
ở lục đạo, mà tâm chẳng dâm, thì không bị sinh tử 
nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 


the wearisome 


has 


wonderfIl fruition and still have 


900 


Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới 
“Đoạn dâm,” một trong bốn giới quan trọng cho 
chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Ông tu tam 
muội, gốc để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm chẳng 
trừ, thì không thể ra được. Dù có đa trí, thiền định 
hiện tiền, nhưng chẳng đoạn dâm, thì quyết bị lạc 
về ma đạo. Thượng phẩm là ma vương, trung 
phẩm là ma dân, hạ phẩm là ma nữ. Các ma kia 
cũng có đồ chúng, đều tự xưng mình thành vô 
thượng đạo. Sau khi tôi diệt độ, trong đời mạt 
pháp. phần nhiều các ma dân ấy xí thịnh trong 
đời, hay làm việc tham dâm, làm bậc thiện tri 
thức, khiến các chúng sanh lạc vào hầm ái kiến, 
sai mất đường Bồ Để. A Nan! Ông dạy người đời 
tu tam ma địa, trước hết phải đoạn dâm. Ấy gọi là 
lời đạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhứt của 
Như Lai. Vì cớ đó nếu chẳng đoạn dâm mà tu 
thiển định, ví như nấu cát muốn thành cơm, trải 
qua trăm nghìn kiếp chỉ thấy cát nóng mà thôi. 
Tại sao? Bởi vì cát không phải là bản nhân của 
cơm. A Nan! Nếu ông đem cái thân dâm mà cầu 
diệu quả của Phật, dù được diệu ngộ, cũng đều là 
dâm căn, căn bản thành dâm, luân chuyển trong 
ba đường, quyết chẳng ra khỏi. Do đường lối nào 
tu chứng Niết Bàn của Như Lai? Quyết khiến 
thân tâm đều đoạn cơ quan dâm dục, đoạn tính 
cũng không còn, mới có thể trông mong tới Bồ Đề 
của Phật. Như thế tôi nói, gọi là Phật thuyết. Nói 
chẳng đúng thế, tức là ma Ba Tuần thuyết —See 
Four Important precepts. 

Cutting off stealing: Đoạn Đạo——According to 
the Surangama Sutra, the Buddha reminded 
Ananda about “cutting off stealing”, one of the 
four Imporfant precepts for monks and nuns In 
Buddhism: “Ananda! If living beings 1n the six 
paths of any mundane world had no thoughts of 
s(ealing, they would not have to follow a 
continuous succession of births and deaths— 
Anandal Your basic purpose 1n cultivating 
samadh 1s to the 
defilements. But If you do not renounce your 
thougphts of stealing, you wIll not be able to get 
out of the dust. Ananda! Even though one may 


transcend W©arisome 


have some wisdom and the manifestation of Zen 
SamadhI, one 1s certain to enter a devious path I1f 
one does not cease stealing. At best, one will be 
an apparition; on the average, one will become a 
phantom; at the lowes level, one will be a devious 


person who 1s possessed by a Mei-Ghost. These 
devious hordes have their groups of discIples. 
Each says of himself that he has accomplished the 
unsurpassed way. Affter my extinction, in the 
Dharma-Ending Aøe, phantoms 
apparitions wIll abound, spreading like wildfire as 
they  surreptitiously cheat others. Calling 
themselves øood knowing advisors, they will each 
say that they have attainned the superhuman 
dharmas. Enticing and deceiving the Ignoranf, or 
frightening them out of their wits, they disrupt and 
lay watse to households wherever they go. I teach 
the Bhikshus to beg for their food in an assigned 
place, in order to help them renounce greed and 
accomplish the Bodhi Way. The Bhikshus do not 
prepare their own food, so that, at the end of this 
life of transitory existence in the triple realm, they 
can show themselves to be once-returners who go 
and do not come back. How can thieves who put 
on my robes and sell the Thus Come One”s 
dharmas, saying that all manner of karma one 
creates Is just the Buddhadharma? They slander 
those who have left the home-life and regard 
Bhikshus who have taken complete precep(s as 
belonging to the path of the smaill vehicle. 
Because of such doubts and misjudgments, 
limidess living beings fall into the Unintermittent 
Hell. I say that Bhikshus who after my extinction 
have decisive resolve to cultivate samadhi, and 
who before the images of Thus Come Ones can 
burn a candle on their bodies, or burn off a finger, 
or burn even one Iincense stick on their bodies, 
will in that moment, repay their debts from 
begiInningless time past. They can depart from the 
world and forever be free of outflows. Though 
they may not have Insfantly understood the 
unsurpassed enliphtenment, they will already 
have firmly set their mind on 1t. lf one does not 
practilce any of these token renunciations of the 
body on the causal level, then even If one realizes 
the unconditioned, one will still have to come 
back as a person to repay one”s past debts exactly 
as I had to undergo the retribution of having to eat 
the grain meant for horses. Ananda! When you 
teach people ¡In the world to cultivate samadhi, 
they must also cease stealing. This is the third 
clear and unalterable Instrucftion on purify given 
by the Thus Come One and the Buddhas of the 


these and 


901 


past, World Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f 
cultivators of Zen Samadhi do not cease stealing, 
they are like someone who pours wafer Info a 
leaking cup and hopes to fill it. He may continue 
for as many eons as there are fine moftes of dust, 
but 1t still will not be full in the end. If Bhikshus 
do not store away anything but their robes and 
bowls; If they gIve what 1s left over from their 
food-offerings to hungry living beings; 1f they put 
their palms together and make obeisance to the 
enfire øreat assembly; If when people scold them 
they can treat it as praise: If they can sacrifice 
their very bodies and minds, giving their flesh, 
bones, and blood to living creatures. If they do not 
repeat the non-ultimate teachinsgs of the Thus 
Come One as though they were their own 
explanations, misrepresenting them to those who 
have just begun to study, then the Buddha gives 
them his seal as having attained true samadhiI. 
What I have said here 1s the Buddha”s teaching. 
Any explanation counfer to 1t Is the teaching of 
Papiyan—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới 
“Đoạn Đạo,” một trong bốn giới quan trọng cho 
chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Nếu các 
chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm 
chẳng thâu đạo, thì chẳng theo nghiệp ấy bị sanh 
tử tương tục. A Nan! Ông tu tam muội, cốt để 
thoát khỏi trần lao, nếu cái “thâu tâm” chẳng trừ 
thì quyết không thể ra khỏi được. A Nan! Dù có 
đa trí, thiển định hiện tiền, , như chẳng đoạn đạo 
nghiệp, quyết lạc về tà đạo. Thượng phẩm làm 
loài tinh linh, trung phẩm làm loài yêu mị, hạ 
phẩm làm người tà, bị mắc cái yêu mị. Các loại tà 
ấy cũng có đổ chúng, đều tự tôn mình thành vô 
thượng đạo. Sau khi tôi diệt độ, trong đời mạt 
pháp, nhiều loài tà mị ấy xí thịnh trong đời, dấu 
diếm sự gian trá, xưng là thiện tri thức. Họ tự tôn 
mình được pháp của bậc thượng nhân, dối gạt 
những kẻ không biết, khủng bố khiến người kia 
mất cái tâm, đi đến đâu làm nhà cửa của người bị 
hao tổn. Tôi dạy các Tỳ Kheo đi các nơi khất 
thực, khiến bỏ cái tham, thành đạo Bồ Đề. Các 
ông Tỳ Kheo chẳng tự nấu chín mà ăn, tạm ở đời 
cho qua cái sống thừa, ở trọ tạm ba cõi, chỉ một 
mặt đi qua, rồi không trở lại (nhất lai). Thế nào 
cái người giặc, mượn y phục của tôi, buôn bán 
pháp của Phật để nuôi mình, tạo các nghiệp, đều 


nói là Phật pháp. rở lại chê người xuất gia, giữ 
giới cụ túc là đạo tiểu thừa. Bởi vậy làm nghi lầm 
vô lượng chúng sanh, kẻ đó sẽ bị đọa vào địa 
ngục vô gián. Nếu sau khi tôi diệt độ, có ông Tỳ 
Kheo phát tâm quyết định tu tam ma đề, có thể 
đối trước hình tượng Phật, nơi thân phần, làm một 
cái đèn, hoặc đốt một ngón tay, và trên thân đốt 
một nén hương. Tôi nói người ấy một lúc đã trả 
xong các nợ trước từ vô thủy, từ giả luôn thế gian, 
thoát khỏi các hoặc lậu. Dù chưa liền nhận rõ 
đường vô thượng giác, người ấy đã quyết định 
tâm với pháp. Nếu chẳng làm chút nhân nhỏ mọn 
bỏ thân như vậy, dù thành đạo vô vi, quyết phải 
trở lại sinh trong cõi người, để trả nợ trước. Như 
tôi ăn lúa của ngựa ăn không khác. A Nan! Ông 
dạy người đời tu tam ma địa, sau sự đoạn dâm, 
đoạn sát, phải đoạn thâu đạo. Ấy gọi là lời dạy rõ 
ràng, thanh tịnh, quyết định thứ ba của Như Lai. A 
Nan! Bởi vậy nếu chẳng đoạn thâu đạo mà tu 
thiển định, ví như người đổ nước vào chén vỡ, 
muốn cho đây chén, dù trải qua nhiều kiếp, không 
bao giờ đây. Nếu các Tỳ Kheo, ngoài y bát ra, 
một phân một tấc cũng chẳng nên chứa để. Đồ ăn 
xin được, ăn thừa, ban lại cho chúng sanh đói. 
Giữa chúng nhóm họp, chắp tay lễ bái, có người 
đánh và mắng, xem như là khen ngợi. Quyết định 
thân tâm, hai món đều dứt bỏ. Thân thịt cốt huyết, 
cho chúng sanh dùng. Chẳng đem quyển nghĩa 
của Phật nói, xoay làm kiến giải của mình, để 
lầm kẻ sơ học. Phật ấn chứng cho người ấy được 
chân tam muội. Tôi nói như vậy, gọi là Phật 
thuyết. Nói chẳng đúng thế, gọi là ma thuyết— 
See Four Important precepts. 

Cutfing of suffering and i(s cause: Bỉ Đoạn 
Phương Tiện Đế—See Nine truths or postulates. 
Cutupapatanana (skt): Thần Túc Thông— 
Thiên nhãn minh—-The knowledge of the 
disappearing and appearing of beings of varied 
forms—Thấy được chúng sanh chết từ kiếp nầy 
tái sanh vào kiếp khác. 

Cuu Chỉ Zen Master: Cứu Chỉ Thiền Sư—A 
Vietnamese Zen Master from Chu Minh, North 
Vietnam. When he was still young, he was good 
1n both Tao and Confucian, but complaining that 
Confuclan atfached to the “existing” and Tao 
attached to the “non-existing.” Only Buddhism 
atfached to none. He left home and became a 
disciple of Định Hương at Cảm Ứng Temple, and 


902 


became the Dharma her of the seventh 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, 
he moved to Từ Quang Temple on Mount Tiên Du 
{O practise ascetics. At that time, prime minister 
Dương Đạo built Diên Linh Temple on Mount 
Long Đội and invited him to stay there. He could 
not refuse the order. He stayed there for thee 
years and passed away—Thiển sư Việt Nam, quê 
ở Chu Minh, Bắc Việt. Khi hãy còn nhỏ, ngài đã 
làu thông Khổng Lão, nhưng ngài than phiền rằng 
Khổng chấp “hữu,” Lão chấp “vô,” 
Phật là không chấp vào đâu cả. Từ đó ngài xuất 
gia làm đệ tử của Thiển sư Định Hương tại chùa 
Cảm Ứng, và trở thành Pháp tử đời thứ 7 dòng Vô 
Ngôn Thông. Về sau, ngài dời về chùa Từ Quang 
trên núi Tiên Du để tu khổ hạnh. Vào thời đó, Tể 
Tướng Dương Đạo xây chùa Diên Linh và thỉnh 
ngài về trụ. Không thể từ chối, ngài về trụ trì tại 
đây và viên tịch ba năm sau đó. 


chỉ có đạo 


Œ.V. Rajvade: One of the most eminent Indian 
Buddhist scholars in the nineteenth century. Even 
though he died very young at the age of 30, but he 
was a worthy student of Dharmananda Kosambi. 
He cdited, for the first time, in DevanagarI 
characters the first fifty suttas of the MalJjhima- 
nikaya, and the Hatthavanagallaviharavamsa, a 
small Pali text of the 13” century A.D. His 
Marathi the  Digha-Nikaya, 
partcularly of the first volume, his 
scholarship and critical acumen——Một trong những 
học giả Phật giáo người Ấn Độ rất nổi tiếng vào 
thế kỷ thứ 19. Dù ông mất rất trẻ ở tuổi 30, nhưng 
là một đồ đệ xuất sắc nhất của giáo sư Kosambi. 
Ông là người đâu tiên biên soạn bằng tiếng 
Devanagari năm mươi bản kinh đầu tiên của 
Trung Bộ Kinh 
“Hatthavanagallaviharavamsa,” một cuốn sách 
nhỏ bằng tiếng Pali thuộc thế kỷ thứ 13. Bản dịch 
Trường Bộ Kinh ra tiếng Marathi của ông, nhất là 
tập đầu tiên, đã cho thấy trình độ uyên bác và sự 
bén nhạy của ông. 

Cycle (n): Chu kỳ (vòng tròn). 

Cycle (circle) of birth and death: Samsara (p 
& skÙ—Luân Hồi Sanh Tử—Vòng sanh tử luân 
hồổi—Circle of misery—Circle of suffering—The 
cycle of biths and deaths (bírth, deah, and 
rebirth). The sfate of transmigration or samsara, 
where beiIngs repeat cycles of birth and death 


translation of 
shows 


và cuốn 


according to the law of karma—Luân hồi sanh tử 
trong đó chúng sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử 
sanh tùy theo nghiệp lực của mình. 

Cycle of birth and rebirth: Samsara (skÙ— 
Vòng luân hôi sanh tử—See Cycle (circle) of birth 
and death. 

Cycle of existence: Samsara (skÒ—Vòng luân 
hồi sanh tử. 

Cycle of karma: Vòng luân hồi nghiệp báo. 
Cycle of life and death: Vòng luân hồi sanh tử. 
Cyclon of life: Vòng luân hồi. 

Cyuti (skt): Tử ——Death. 


D 


Da Bao Zen Master: Đa Bảo Thiển Sư—Zen 
Master Đa Bả—A famous Vietnamese monk ¡n 
the eleventh century, dharma heir of the fifth 
lineage of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. His origin 
was unknown. He met Zen Master Khuông Việt 
at Khai Quốc Temple and became one of his most 
oufstanding  disciples. the 
Dharma heir of Khuông Việt, he became a 
wandering monk for several years. Later, King Lý 
Thái Tổ ordered his mandarin to rebuild Kiến Sơ 
Temple and invited him to stay there, but a short 
time later he became a wandering monk again. 
His 
unknown—Một vị sư Việt Nam nổi tiếng vào thế 
kỷ thứ mười một, pháp tử đời thứ 11 dòng Thiển 
Vô Ngôn Thông. Không ai biết quê ngài ở đâu. 
Khi ngài gặp Thiển sư Khuông Việt và trở thành 
một trong những đệ tử xuất sắc của Thiển Sư 
Khuông Việt. Sau khi đắc pháp, ngài trở thành du 
Tăng khất sĩ. Sau đó vua Lý Thái Tổ cho trùng tu 
chùa Kiến Sơ và thỉnh ngài về trụ, nhưng ít lâu 
sau đó ngài lại đi du phương hoằng hóa và không 
ai biết ngài đi đâu và thị tịch hồi nào. 

Dabbha (p): Kusa-grass—Cỏ cô sa. 

Dadhi (skt): Lạc —A thick, sour milk which ¡s 
hiphly esteemed as a food and as a remedy or 


After he became 


whereabout and when he died were 


903 


preventive—Chất tinh chế ra từ sữa bò (Thanh 
Văn ví như sữa, Duyên Giác ví như Lạc). 
Dahana (p): Fire—Lửa. 

Dahara (p): Young (a)—Trẻ. 

Dahati (p): To accep—Chấp nhận. 

Dai (jap): Dhatu (skt)—Elements—Đại—See Tứ 
Đại. 

Daianji (Jap): Phái Đai An Tự (Nhật Bản). 
Daibai-Hojo (jap): Zen master T?a-Mei-Fa- 
Chang—Zen master T”a-Mei-fa-Chang was born 
1n 752 in Xiang-Yang (now in Hu-bel province), 
was a disciple of Ma-Tsu-T"ao-Yi—Thiển sư Đại 
Mai sanh năm 752 tại Tương Dương (bây giờ 
thuộc tỉnh Hồ Bắc), là đệ tử của Mã Tổ Đạo 
Nhất—See T?a-Mei-fa-Chang. 
Daibirushanakyo (jap): Đại Tỳ Lô Giá Na Mật 
giáo kinh. 
Daibonten-o-monbutfsu-ketsugi-kyo (ap): 
Sufra of Questions and Answers between 
Mahabrahman and the Buddha—Kinh Đại Phạm 
Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghĩ. 
Daibyakuho (ap): Sư Đại Bạch Phong (Nhật 
Bản). 

Daichi-Sokei (jap): Sư Đại Trí Tổ Kế (Phật giáo 
Nhật Bản). 

Daichu-Soshin (jap): Sư Đại Trùng Tông Sầm 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Daidemboin (jap): Đại Truyền Pháp Viện (Nhật 
Bản). 

Dai-e (jap): Samghati (skÙ The large robe, a 
kind of garment, a monk”s robe——Đại y. 
Daifunshin (jap): Great perseverance—Đại 
Quyết—One of the three essentals of Zen 
practice. The others are great faith and great 
doub—Một trong ba điều cần thiết trong nhà 
Thiển. Hai điều kia là đại tín và đại nghi —See 
Three essential elemenfs for enlightenment. 
Daigaku (jap): University—Trường đại học. 
Dai-Gedatsu-chi (jap): A Japanese Buddhist 
term for “Ground of Great Liberation.”——Thuật 
ngữ Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là “Đại giải 
thoát địa.” 

Daigidan (jap): Great doub—Đại Nghi —One of 
the three essentials of Zen practice. The others 
are preat faith and great perseverance——Một trong 


ba điều cần thiết trong nhà Thiền. Hai điều kia là 

đại tín và đại quyết —See Great Doubt. 

Daigo 0ap): 

I1) Hoàng đế Đề Hồ (Nhật Bản). 

2) A Jlapanese Buddhist term for “Great 
realization.”—Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản 
có nghĩa là “Đại ngộ.” 

Daigoji (jap): Chùa Đề Hồ (Nhật Bản). 

Daigu-Ryokan (Jap): Thiền sư Đại Ngu Lương 

Khoang (Phật giáo Nhật Bản). 

Daigu-Sochiku (jap): Sư Đại Ngu Tông Trước 

(Phật giáo Nhật Bản). 

Dai-hannya-kyo (jap): Maha-prajna-paramita- 

suftra (sk—Great Prajna Sutra—Sutra of Great 

Prajna-Paramita—Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 

Kinh. 

Daihatsu-nehan-kyo (jap): Mahaparinirvana- 

sutra (skt —Great Nirvana Sutra—Sutra of the 

Great Demise—Kinh Đại Bát Niết Bàn—See 

Maha Parinirvana Sutra. 

Daihon-Z.an (jap): Đại Bản Sơn (Nhật). 

Daiho-Shakkyo  (ap): 

(sk—Great Treasure Accumulation Sutra—Kinh 

Đại Bửu Tích —See Maha-Ratnakuta Sutra. 


MaharatnaKuta-sutra 


Bản). 

Daijingu (ap): Cung Đại Thần (thờ Thiên Chiếu 
Amaterasu-Omikami Đại Thần của Nhật Bản). 
Daijizaiten (jap): Mahesvara (skĐ—Great God 
of Free WiI—-Đại Tự Tại Thiên—See 
Mahesvara. 

Daljo (jap): Mahayana (sk)—A Japanese 
Buddhist term for “Great Vehicle.”—Thuật ngữ 
Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là “Đại Thừa.” 
Daijo-ji (jap): Chùa Đại Thừa (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Daijokishinron (ap): Awakening of Faith—Đại 
Thừa Khởi Tín Luận—A major commentary by 
the Patriarch Asvaghosha in the first or second 
centry, whích presens the fundamental 
pínciples of Mahayana Buddhism—Bộ Luận 
chính do Tổ Mã Minh biên soạn vào thế kỷ thứ 
nhứt hay thứ nhì, trong đó trình bày giáo pháp 
Phật giáo Đại thừa căn bản—See Treatise on 
Awakening of Faith. 


904 


Daijoshikyo  (jap): Mahayana 
Doctrine—Đại Thừa Sơ Giáo. 
Daijoshogoron (jap): Mahayanasutra-lamkara- 
tika (skĐÙ—An exposition of the teaching of the 
ViJjnana-vada school —Đại Thừa Trang Nghiêm 
Kinh Luận. 

Daijoshugyo  (ap)  Mahayana 
Doctrine—Đại Thừa Chung Giáo. 
Daijozen (ap): Mahayana Zen—Đại Thừa 
Thiển—Meditation for the purpsose of seeing into 
one”s own nature and realizing the Way. This 1s 
the method of practicing meditaton which 1s 
the Mahayana Sutras Mahayana 
Meditation 1s considered as “lnstant Awakening 
Meditation,” or “Supreme Meditation.” Mahayana 
Meditation emphasizes: “Everyone 1s able to 
meditate, is able to be awakened Instantly and 
attain the Buddhahood.”—Thiển định với mục 
đích kiến tánh thành Phật. Đây là phương pháp tu 
thiển định dựa trên kinh điển Đại Thừa. Thiển 
Đại Thừa là loại thiển đốn ngộ hay thượng thừa 
thiền. Thiền Đại Thừa nhấn mạnh: “Ai cũng có 
thể thiển định, đi đến đại ngộ và đạt thành Phật 
Quả.” 

Daikaku-Zenji (jap): Đại Giác Thiền Sư (Nhật 
Bản). 

Daikaku-Zenji-Goroku (jap): Records of 
lectures of Daikaku-Zenji—Đại Giác Thiền Sư 
Ngữ Lục (bộ sưu tập những bài thuyết giảng của 
Thiền sư Đại Giác). 

Daikan-ha (jap): Trường phái Đại Giám (Phật 
giáo Nhật Bản). 

Daikan-Zenji (jap): Đại Giám Thiền Sư—The 
great miror, a tifle of the sixth Zen patrlarch— 
Danh hiệu của Lục Tổ Huệ Năng—See Hui- 
Neng. 

Daiko-Koke (jap): Zen master Ta-Kuang-Chu- 
Hui, disciple and dharma successor of Zen master 
Shi-Shuang——Thiễển sư Đại Quang Chư Huệ, đệ tử 
và Pháp tử của Thiển sư Thạch Sương Khánh 
Chư. 

Daikozenji (jap): Đại Hưng Thiện Tự. 
Daikya-Osho-Goroku (jap): Đại Giáo Hòa 
Thượng Ngữ Lục —Records of lectures of Most 
Venerable Daikya-Osho—Bộ sưu tập những lời 
thuyết giảng của Hòa Thượng Đại Giáo. 


Elementary 


Common 


based on 


Daikyu-Shonen (jap): Sư Đại Hưu Chánh Niệm 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Daily activities in a monasfery: Công việc 
hằng ngày trong tự viện——In the daily life of work 
and religious practice, the monks and nuns 
conduct themselves properly and with Buddhist 
discipline. Each day begins early for monks and 
nuns. Long before the sun rises, they attend 
morning ceremonies and reci€e parfs of the 
Buddha”s teachings. Later on, there may be a 
period of meditation and study. Members of the 
Sangha have many responsibilides to fulfill, 
despite leading simple lives. They work very hard 
and are happy with the work they do. In addition, 
during the day, they go about the villages to teach 
the Dharma. When they go back to the monastery 
to wri© Buddhist books and to make Buddha 
Images. They take care of the temple and garden. 
They prepare for ceremonies in the monasfery. 
Besides, they give advice to the laity and help 
with community projects for the elderly and the 
sick. There are more chanting and meditation 
sessions, and talks on the teachings of the Buddha 
in the eveninss. Monks and nuns may give talks. 
They choose not to take evening meals, but use 
the time Instead for study or meditation. For every 
body, especially the novices, at first it was hard to 
get up early and sit in meditation, but they wIll 
gradually adapt themselves to the daily activities 
in a monastery—Cuộc sống và cuộc tu hằng ngày 
của chư Tăng Ni phải khế hợp (thích hợp) với giới 
luật của nhà Phật. Mỗi ngày bắt đầu thật sớm với 
chư Tăng Ni. Trước khi mặt trời mọc rất lâu, họ 
đã tu tập và trì tụng những lời Phật dạy vào thời 
công phu sáng. Sau đó là thời tu tập thiển định và 
nghiên cứu kinh điển. Dù cuộc sống rất đơn giản, 
các thành viên trong Tăng đoàn đều có nhiệm vụ 
phải hoàn thành. Họ làm việc cật lực và cảm thấy 
hạnh phúc với những việc làm của họ. Ngoài ra, 
trong ngày họ còn phải đi vào các làng giảng dạy 
Phật pháp. Khi trở về chùa họ còn viết sách về 
Phật giáo, hoặc tạc tượng của Đức Bổn Sư. Họ 
chăm sóc tự viện và khu vườn của tự viện. Họ 
chuẩn bị lễ lạc trong tự viện. Bên cạnh dó, họ 
khuyến tấn các Phật tử tại gia tu tập và giúp đở 
những kế hoạch cho người cao niên và người 
bệnh trong cộng đồng. Ban tối, chư Tăng Ni còn 
có những thời tụng kinh, ngôi thiển và giảng dạy 


905 


Phật pháp. Họ không dùng bữa cơm tối, mà dùng 
thời gian này để học tập kinh điển hay tọa thiển. 
Đối với mọi người, nhất là các vị sa đi mới vào tu, 
thoạt tiên thật khó để thức sớm và ngồi thiển, 
nhưng từ từ rồi họ cũng quen dần với cuộc sống 
hằng ngày trong tự viện. 

Daily Consultation: Tham vấn hằng ngày— 
Daily consultaton with the teacher is conducted 
during periods of intense medtiation. Brief but to- 
the-point discussion with the spiritual master can 
not only tripgger Insipht 1n the student, but also 
gives the teacher the opportunity fo access and 
validate the studenfs experlences In medifation. 
Havng a and  profound  personal 
relationship also provides for the mind-to-mind 
transmission of Dharma experience from teacher 
to student—Tham vấn hằng ngày tức là hội kiến 
mỗi ngày với vị thiển sư được tiến hành trong 
những thời thiển quyết liệt. Những câu trao đổi 
ngắn gọn và vào trọng tâm với vị thiển sư không 
những chỉ làm bật dậy tuệ quán của thiển sinh 
mà còn tạo điều kiện để vị thiển sư gần gũi và 
đánh giá những kinh nghiệm hành thiển của đệ tử 
mình. Mối liên hệ trực tiếp và sâu sắc như vậy 
cũng nhằm giúp việc truyền tâm ấn giữa thầy và 
trò. 

Daily existence: Cuộc sống thường nhựt. 

Daily expenses: Nhật phí (chi phí hằng ngày). 
Daily use: Nhật Dụng. 

Daimin-Kokushi (jap): Quốc Sư Đại Minh (Phật 
giaó Nhật Bản). 

Daimyos (jap): Chức quan Đại Danh (Nhật Bản). 
Dainichikyo (jap): Vairocana Sutra—Kinh Đại 
Nhật —Đại Nhựt Kinh—See Vairocana Sutra. 
Dainichi-Nonin (ap): Sư Đại Nhật Năng Nhẫn 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Dainichi-Nvorai (jap): Vairocana (skt—The 
Sun Buddha—Đại Nhật Như Lai—See Vairocana. 
Dainichi-Tathagata (jap): Đai Nhật Như Lai. 
Dainin-Kokusen (jap): Sư Đại Nhẫn Quốc Tiên 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Daio-Kokushi (jap): Quốc Sư Đại Ứng (Phật 
giáo Nhật Bản). 

Daisekiji (jap): Chùa Đại Thạch (Nhật Bản). 
Daisenkai (jap): (jap): A Japanese Buddhist term 
for “Three thousand great thousandfold world.”—— 


direct 


Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là “Đại 
thiên thế giới.” 

Daishi (Jap): Master—Thầy. 

Dai-shinkon (jap): Great faith—Đại tín—One of 
the three essentials of Zen practice. The others 
are great doubt and great perseverance—Một 
trong ba điều cần thiết trong nhà Thiền. Hai điều 
kia là đại nghi và đại quyết. 

Daisho-ji (jap): Đại Thánh Tự (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Daishubu (ap): Mahasanghika (skt)—Great 
Sangha School —See Great Sangha School and 
Mahasanghika. 

Daishu-Ekai (jap): Zen master Hui-Hai—Thiển 
sư Huệ Hải. 

Daishukyo (jap) Maha-samnipafta-sutra or 
Mahasamghata-sutra (skt)—Đại Tập Kinh—Great 
Aggregation Sutra—Great Heap Sutra——The sutra 
of the great assembly of Bodhisattvas from every 
direction. The sutra of the great assembly of 
Bodhisattvas from the ten directions, and of the 
apocalpytic sermons delivered to them by the 
Buddha. Mahavaipulya-Mahasamnipafta-Sutra 
(skt) 1s full name. Translated into Chinese around 
397-439 A.D., said have been preached by the 
Buddha from the age of 45 to 49, to Buddhas and 
Bodhisattvas assembled from every region, by a 
Øreat sfaircase made between the world of desire 
and that of form—Đại Phương Đẳng Đại Tập 
Kinh. Kinh Phật thuyết cho đại chúng Bổ Tát 
khắp mười phương. Tên đầy đủ của Kinh Đại 
Tập, được dịch sang Hoa Ngữ vào khoảng từ năm 
397 đến 439 sau Tây Lịch. Người ta cho rằng Phật 
đã thuyết bộ kinh nầy giữa khoảng Ngài từ 45 
đến 49 tuổi. Kinh thuyết cho chư Phật và chư Bồ 
Tát. 

Daiso (jap): Đai Tăng. 

Daisojo (jap): Chức Đại Tăng Chánh (trong Phật 
giáo Nhật Bản). 

Daitetsu-Sorei (ap): Sư Đại Triệt Tông Lĩnh 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Daito (jap): Đại Đăng Quốc Sư (Nhật Bản). 
Daitoku (jap): Bhandanta (skt——Most virtuous— 
Virtuous One—Reverend, a 
applied to monks—Đại Đức. 


te of honour 


906 


Daitokuji (ap): Chùa Đại Đức (Nhật Bản)—A 
famous Rinzai monastery of Tokyo, 
Capital of lapan—Một ngôi chùa nổi tiếng của 
phái Lâm Tế tại Kyoto, cố đô của Nhật Bản. 
Daitoku-ji-ha (jap): Đại Đức Tự Phái (Phật giáo 
Nhật Bản). 

Dai Tong Lam Temple: Đại Tòng Lâm— 
NÑame of a newly built Great Vana located by the 
first highway towards Vũng Tàu, about 45 miles 
northeast of Saigon City. In 1958, Most Venerable 
Thích Thiện Hoa and Most Venerable Thích 
Thiện Hòa asked for the government”s permission 
to change the one hundred hecftares wild land Into 
a construction site in Bà Rịa province to build 
Great Vana Pagoda. Entering the main gate made 
Of stone In 1974, one can see the pagoda on the 
left hand side, being built in 1958 in the form of 
“Kung” word. The large area of the pagoda 1s 
divided Into many partons; one parttlon 1s 
where the sfatue of Lord Buddha in His Holy 
Birth, placed on the left hand side; the statue of 
Preaching Buddha is placed on the right hand side. 
In the middle of the area stands Đa Bảo stupa, 
three-storeyed. On the right side of the stupa 1s 
the partition of the statue of the Parinrvana 


former 


Buddha. Inside the upper storey stand the 
sakyamuni Buddha statue, Đa Bảo Buddha statue 
and those of four Bodhisatvas; Ananada, 


Mahakasyapa, ManJusri, and samantabhadra. The 
statues of Maitreya Buddha and four Dharma 
Guardians are worshipped on the ground story—— 
Tên của một Tòng Lâm mới xây dựng, tọa lạc 
bên Quốc lộ 1 đi Vũng Tàu, khoảng 45 dậm về 
phía đông bắc thành phố Sài Gòn. Năm 1958, 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và Hòa Thượng 
Thích Thiện Hòa xin Chánh phủ thời bấy giờ cho 
khai phá khu đất hoang trên một trăm mẫu để lập 
Đại Tòng Lâm. Sau chiếc cổng lớn, xây bằng đá 
vào năm 1974, chùa Đại Tòng Lâm nằm bên trái 
được xây từ năm 1958, kiến trúc theo kiểu chữ 
“Công.” Khu vực rộng lớn nầy được chia làm 
nhiều khu: khu tượng Phật Đản Sanh nằm bên 
trái, khu tượng Phật thuyết pháp nằm bên phải. 
Chính giữa có tháp Đa Bảo Như Lai, cao ba tầng. 
Bên phải tháp là khu tượng Phật nhập Niết Bàn. 
Bên trong tháp có những tượng Phật Thích Ca, 
Phật Đa Bảo, và bốn tượng của các ngài A Nan, 
Đại Ca Diếp, Văn Thù, Thế Chí, cũng như tượng 


Phật Di Lặc và các tượng của các vị hộ pháp được 
thờ ở tầng dưới đất. 

Dai Xa Zen Master: Đại Xả Thiển Sư—A 
Vietnamese Zen master from Hà Đông, North 
Vietnam. He left home and became a discIple of 
Đạo Huệ since he was very young. He was the 
Dharma herr of the tenth generation of the Wu- 
Yun-T”ung Zen Sect. He always stayed at Tuyên 
Minh Hỗ Nham to build temples to save people. 
One day, king Lý Anh Tông summoned him to the 
captfal to ask 1f he had any Dharma to control the 
king”s depression. He told the king that he should 
pracice the contemplaton of the 
conditions of cause-and-effect (nidana). He spent 
most of his life to revive and expand Buddhism in 
North Vietnam. He passed away 1n 1180, at the 
age of 6l—Zen Master Đại Xả (1120-1180)— 
Thiển sư Việt Nam, quê ở Hà Đông, Bắc Việt. 
Ngài xuất gia lúc tuổi hãy còn rất trẻ và trở thành 
đệ tử của Thiển sư Đạo Huệ. Ngài là pháp tử đời 
thứ 10 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Ngài thường 
ở Tuyên Minh Hỗ Nham lập chùa giáo hóa. Một 
hôm vua Lý Anh Tông cho triệu sư vào triều để 
hỏi xem sư có pháp nào trị được chứng phiển 
muộn của vua hay không. Sư bảo vua nên thực 
tập quán “Thập Nhị Nhân Duyên.” Hầu hết cuộc 
đời của ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật 
giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1180, thọ 61 
tuổi. 


twelve 


Daiye (jap): Ta Hu—Name of Hangchow Master 

of the Zen school In the Sung dynasty—Đại Huệ, 

tên của vị Đại Thiển Sư ở Hàng Châu đời nhà 

Tống. 

Daiye-Soko (jap): Tahui-Tsungkao (1089- 

1163)—Đại Huệ Tông Cảo—See Ta Hui Zong 

Kao. 

Daizuli (jap) Tai-Sui—Sư Đại Tuy (Phật giáo 

Nhật Bản). 

Dakini (skt): Đô Cát Ñ—Còn gọi là Đồ Chỉ Nị, 

Nã Cát Nhĩ, hay Xá Chỉ Ni. 

l) Yaksas or demons 1n general, but especially 
those which eat a man”s vitals; they are 
invoked In witchcraft to obtain power: Dạ 
Xoa hay quỷ nói chung, nhưng đặc biệt là 
loại quỷ chuyên moi móc tim gan người để 
luyện ma thuật tà thuật. 


907 


2) This Sanskrit term also means “sky-goer.” 
Thịs 1s a female Buddhas who are particularly 
Important In Indian and Tibetan Vajrayana 

They frequent 
cremafion grounds, cemeteries, and other 
fearsome places, and are the keepers of the 
secret lore of Tantra, which they pass on to 
adepts. In Indian folk belief, a female demon 
to found 1m the company of gods. In 
Vajrayana Buddhism, Dakini 1s the Inspiring 
pOWer of consciousness. In Zen, Dakini has 
the task of integrating powers liberated by 
the cultivaftor in the process of visualization— 
Thuật ngữ Bắc Phạn này cũng có nghĩa là 
“Người đi trong không gian.” Đây là một vị 
Phật dưới dạng người nữ, đặc biệt quan trọng 
trong các truyền thống Kim Cang Thừa Ấn 
Độ và Tây Tạng. VỊ này thường lui tới các 
nghĩa trang và những nơi đáng sợ khác, là 
người giữ cửa vùng bí ẩn trong mật chú được 
truyền lại cho những người lão luyện. Trong 
niềm tin dân gian Ấn độ, Dakini là một con 
quỷ cái tiến hóa thành Thánh. Trong Kim 
Cang thừa, Dakini là sức mạnh linh cảm của 
ý thức. Trong Thiển, Dakini có sứ mệnh hợp 
nhất sức mạnh được hành giả giải thoát vào 
tiến trình hữu hình hóa. 

Dakkha (p): Clever (a)—Khôn ngoan. 

Dakkhina (p): South (n): Phương Nam— 

Southern (a): Về phương Nam. 

Dakkhineyyaggï (p): The fire of those worthy of 

offerings (parents, husband, wife, children, monks 

and nuns)—Lửa của người đáng cúng dường (cha 
mẹ, vợ con, và các vị xuất gia)—See Three 

dharmas (XXVIII (B). 

Daksina (skÐ: Đạt Thấn. 

l1) South—Phương Nam. 

2) A gift: Của bố thí. 

3) The acknowledgement of a giữ: Nhận của 
cúng dường. 

4) The right hand which receives the gift: Cánh 
tay phải mà chư Tăng Ni luôn dùng để nhận 
đồ bố thí từ thí chủ, sau đó đáp lại bằng một 
thời thuyết pháp. 

53 According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Daksina 1s 
an ancient name for Deccan, situated south of 
behar, and that 1s often: Theo Eitel trong 


traditions. are said to 


Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đạt Thấn là 
tên một vùng đất ở phía Nam Ấn Độ bây giờ 
là cao nguyên Để Căng, nam Behar, thường 
hay lẫn lộn với Đại Tần Quốc. 

Daksinagatha (skt): Đặc Kỳ Noa Già Đà —A 

song offerineg, or expression of gratitude by a 

monk for food or gif—Bài Già Đà cầu phúc cho 

thí chủ (bài kệ tụng cầu phúc cho thí chủ cúng 
đường Tam Bảo). 

Daksinakosala (sk): Nam Kiểu Tát La— 

Southern Kosala—An ancient kingdom, also In 

Central India, part of the present Central 

Provinces—Vương quốc cổ mà bây giờ thuộc về 

các tỉnh trung tâm Ấn Độ (theo Tây Vực Ký thì 

ngài Huyền Trang cho rằng vùng nầy là vùng 

Trung Ấn. Theo Truyện Pháp Hiển, đây là nước 

Đạt Thân hay Nam Kiểu Tát La, để phân biệt với 

Bắc Kiểu Tát La, còn gọi là Đại Kiều Tát La. 

Đây là nơi mà ngài Long Thọ đã từng lưu trú, 

được vua Sa Đa Bà Ha rất kính trọng. Nhà vua đã 

cho xây một ngôi chùa lớn năm tầng tại Bạt La Vị 

La. Vị trí thủ phủ của nước nầy ngày nay chưa ai 

định rõ). 

Daksinayana (skÐ: Nam Hành —The course or 

declination of the sun to the south; the half- year 

in which it moves from north to south—Mặt trời 

trịch về phương nam, cứ sáu tháng là nó di 

chuyển từ bắc xuống nam một lần. 

Dalai Lama: Đạt Lai Lạt Ma. 

(D An overview of “Dalai-Lama”—Tổng quan 
về Đạt Lai Lạt Ma: Dalai-Lama ¡is the head 
of the Yellow-robe sect of the Tibetan 
Buddhism, as chief of the nation. A teacher 
whose wisdom 1s as great as the ocean, 
Sprritual head of State of Tibet, Incarnation of 
Avalokitesvara, and the Panchen Lama. 
According to Tibetan Buddhism, Lama 1s 
used as a relipIous masfer, or guru, venerated 
by his students since he 1s an embodiment of 
Buddhist teachings. Today, Lama Is offen 
used as a polite form of address for any 
Tibetan monk, regardless of the level of his 
spiitual development. The 
Lamas are the Dalai-Lama, the Panchen- 
Lama, and the Bogdo-Lama of Urga, the head 
of Buddhism in Mongolia. Since the 17 
century the Dalai Lama has been the ruler 
and spiritual leader of Tibet. Succession 1s by 


three senior 


l) 


908 


reincarnation, and after the leader”s death his 
Successor 1s sougpht and usually recognized In 
a young boy. Ủnti adulthood, an appointed 
regent takes his place. AlI Dalai Lamas have 
a speclal relatonship with Avalokitesvara: 
some maintain that they are reincarnations of 
the compassionate Bodhisattva, while others 
say that they are emanations of him, or 
human blessed by Avalokitesvara. The 14° 
Dalai Lama has been im exile since 1959 
following the Chinese Invasion and 
annexation of Tibet ¡in the late 1950s—Đạt 
Lai Lạt Ma là giáo chủ phái Hoàng Y bên 
Tây Tạng, cũng là vị lãnh đạo đất nước. Một 
vị thầy có trí năng lớn bằng đại dương, vị 
lãnh đạo tinh thần hay quốc trưởng Tây Tạng, 
hiện thân của Quán Thế Âm cũng như Ban 
Thiển Lạt Ma. Theo Phật giáo Tây Tạng thì 
từ Lạt Ma là một vị thầy tôn giáo, được đệ tử 
sùng kính vì ông là hiện thân của Phật Pháp. 
Ngày nay từ Lạt Ma được dùng một cách lịch 
sự để chỉ bất cứ vị sư Tây Tạng nào, không 
kể mức độ phát triển tâm linh của vị nầy. Có 
ba vị Lạt Ma cao cấp là Đạt Lai Lạt Ma, Ban 
Thiển Lạt Ma, và Bogdo Lạt Ma hay vị Tăng 
Thống Phật giáo Mông Cổ. Từ năm 1391 đến 
nay Tây Tạng có 14 vị Lạt Ma. Từ thế kỷ thứ 
17, Đức Đạt Lai Lạt Ma là người trị vì và 
lãnh đạo tinh thần của xứ Tây Tạng bằng sự 
hiện thân hay đầu thai liên tục, và sau khi 
nhà lãnh đạo qua đời người ta tìm người kế vị 
và thường được công nhận ở một cậu bé trai. 
Cho đến khi trưởng thành, một nhiếp chính 
được chỉ định nắm quyền tạm thời. Tất cả các 
vị Đạt Lai Lạt Ma đều có mối quan hệ đặc 
biệt với Đức Quán Thế Âm: một số sự kiện 
chứng minh rằng họ là hiện thân của vị Bồ 
Tát từ bi, trong khi những vị khác nói rằng họ 
có nguồn gốc của Ngài hoặc con người được 
Đức Quán Thế Âm ban phước lành. 

The spiritual and temporal Head of State of 
Tibet—Quốc trưởng Tây Tạng: Regarded as 
the earthly manifestation of Avalokitesvara. 
The word Dalai means “Great Ocean” and 
was a file granted to the third Grand Lama of 
Gelugpa School in 1587 by Gusri Kham— 
Quốc trưởng Tây Tạng. Vị này được xem như 
là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 


2) 


3) 


Từ Dalai có nghĩa là “Biển Lớn” là một danh 
hiệu ban cho vị Đại Lạt Ma thứ ba của trường 
phái Gelugpa được Gusri Kham sáng lập vào 
năm 1587. 

The most honorable teacher—Vị thây cao cả: 
In Tibetan Buddhist history, he 1s venerated 
since he ¡s an authentic embodiment of the 
Buddhist teaching. In Vajrayana, the Lama 1s 
particularly Important, since his role 1s not 
only to teach rituals but also to conduct them. 
Lama has the function of transmiting the 
Buddhist tradition to not only his studenfs but 
also to every people. The traditional training 
of a Lama includes many years of study of 
varlous đisciplines of Buddhist philosophy 
and mediftaton. Only after at least three 
retreafs (3 years), a lama is authorized to 
refer himself as such and to transmit his 
knowledge to others—Trong Phật giáo Tây 
Tạng, Dalai Lama được sùng kính vì Ngài là 
hiện thân thuần khiết cho giáo thuyết của 
Đức Phật. Trong Kim Cang thừa, vị Lạt ma 
đặc biệt quan trọng, vì vai trò của ngài không 
chỉ giảng dạy, mà ngài còn có thể thực hiện 
nghi lễ nữa. Vị Lạt Ma có nhiệm vụ truyền 
trao Phật pháp cho đệ tử và cho mọi người. 
Truyền thống huấn luyện một vị Lạt Ma mất 
nhiều năm học về nhiều giới luật khác nhau 
và triết lý Thiển trong Phật giáo. Chỉ sau 3 
mùa an cư kiết hạ, vị Lạt Ma mới được phép 
trao truyền sự hiểu biết của mình cho người 
khác. 

The head of the Yellow-robe sect of the 
Tibetan Buddhism, as chief of the nation. A 
teacher whose wisdom 1s as great as the 
ocean, Sprriual head of State of Tibet, 
Avalokitesvara, and the 
Panchen According to Tibetan 
Buddhism, Lama 1s used as a religlous 
master, or guru, venerated by his students 
since he is an embodiment of Buddhist 
teachings. Today, Lama 1s offen used as a 
polite form of address for any Tibetan monk, 
regardles of the level of his spirtual 
development. The three senior Lamas are the 
DalaiLama, the Panchen-Lama, and the 
Bogdo-Lama of Urga, the head of Buddhism 
in Mongolia. The Dalai Lama 1s most offten 


Incarnaton of 
Lama. 


909 


referred to by Tibetan as Gyelwa Rinpoche 
(Precious Lord) or Kundun (the Presenece). 
The fifh Dalai Lama, Ngawang Losang 
Gyatso (1617-1682) became the ruler of the 
whole of Tibet, and prior to the Chinese 
1nvasion and annexation of Tibet In the 1950s 
the Dalai Lama was the spmtual and 
temporal leader of Tibet. Since I391 till 
today, Tibet has l4 Lamas—Giáo chủ phái 
Hoàng Mạo bên Tây Tạng, cũng là vị lãnh 
đạo đất nước. Một vị thầy có trí năng lớn 
bằng đại dương, vị lãnh đạo tinh thần hay 
quốc trưởng Tây Tạng, hiện thân của Quán 
Thế Âm cũng như Ban Thiển Lạt Ma. Theo 
Phật giáo Tây Tạng thì từ Lạt Ma là một vị 
thầy tôn giáo, được đệ tử sùng kính vì ông là 
hiện thân của Phật Pháp. Ngày nay từ Lạt Ma 
được dùng một cách lịch sự để chỉ bất cứ vị 
sư Tây Tạng nào, không kể mức độ phát triển 
tâm linh của vị nầy. Có ba vị Lạt Ma cao cấp 
là Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, và 
Bogdo Lạt Ma hay vị Tăng Thống Phật giáo 
Mông Cổ. Tước vị Đạt Lai Lạt Ma được xem 
như là “Đấng Thế Chủ Tôn Quí” hay “Đấng 
Hiện Hữu.” VỊ Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm 
là Ngawang Losang Gyatso trở thành vị lãnh 
đạo toàn bộ đất nước Tây Tạng, và trước khi 
Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm và sáp 
nhập vào thập niên 1950s, vị Đạt Lai Lạt Ma 
vừa là vị lãnh đạo tinh thần mà cũng là nhà 
lãnh đạo thế quyển của Tây Tạng. Từ năm 
1391 đến nay Tây Tạng có 14 vị Lạt Ma. 
Since 1391 tilI today, Tibet has 14 Lamas— 
Từ năm 1391 đến nay, Tây Tạng có 14 vị Đạt 
Lai Lạt Ma: 

1) Dalai Lama Gendun Drub (1391-1475). 

2) Dalai Lama Gendun Gyatso (1475-1542). 

3) Dalai Lama Sonam Gyatso (1543-1588). 

4) Dalai Lama Yonten Gyatso (1589-1617). 

53) Dalai Lama Losang Gyatso (1617-1682). 

6)_ Dalai Lama Jamyang Gyatso (1683-1706). 

7) Dalai Lama Kelsang Gyatso (1708-1757). 

8) Dalai Lama ]ampel Gyatso (1758-1804). 

9) Dalai Lama Lungtog Gyatso (1806-1815). 

10) Dalai Lama Tsultrim Gyatso (1816-1837). 

11) Dalai Lama Kedrub Gyatso (1838-1856). 

12) Dalai Lama Trinle Gyatso (1856-1875). 

13) Dalai Lama Tubten Gyatso (1876-1933). 


14) Dalai Lama Tenzin Gyatso (born 1935—now 
in exile). 

Dalha (p): Strong—Mạnh mẽ. 

Dalidda (p): Poor (a): Nghèo nàn—A poor 

person: Người nghèo. 

Daliddiya (p): Poverty—Nghèo nàn. 

Damage: Harm or ruin somethine—Làm hư hỏng 

cái gì. 

Damaka (p): 


viên. 


Trainer—Tamer-Huấn luyện 
Dambulla: A cave ¡n the hillside near the center 
of Ceylon containng an enormous reclining 
Buddha, first century A.D. The level of art In the 
figure and attendant painting 1s not high—Một cái 
hang nằm bên sườn đổi gần trung tâm Tích Lan, 
trong đó có tượng Đức Phật nằm rất lớn, vào thế 
kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Trình độ nghệ thuật và 
hội họa không được cao lắm. 

Dameti (p): To tame——To train—Huấn luyện. 
Damn (v): Nguyễn rủa. 

Damnable  (a): 
Hateful. 
Damnation (n): Sự kết án hay nguyễn rủa. 
Dampati (p): Husband and wife——Vợ chồng. 
Damya (skt: Điều ngự—Tamable. 

Dan Temple: Chùa Dàn—Another name for 
Phương Quang Temple located ¡in Chí Quả 
village, Thuận Thành district, Hà Bắc province, 


Đáng ghét—Undesirable— 


North Vietnam. Dàn Temple was built near Dâu 
Temple in Luy Lâu ancient citadel. It was built in 
the same period as Dâu Temple when Lady Pháp 
Điện, also called Lady Dâu, was adored. It has 
been rebuIlt so many times—Chùa Dàn còn gọi là 
Phương Quang Tự, tọa lạc tại thôn Chí Quả, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, Bắc Việt Nam. 
Chùa Dàn được xây dựng gần và cùng thời với 
chùa Dâu tại trung tâm Luy Lâu, để thờ Bà Pháp 
Điện. Chùa đã được trùng tu rất nhiều lần. 
Dana (sk0: Đàn na—Bố thí_—Cúng dường— 
Alms—Alms (money, food, clothes offered to the 
poor—To bestow—Charity—To give alms— 
Givinge—Offerings—Đàn Na. 
()_ The meaninss of “Dana”—Nghĩa của Đàn na: 
I) A Sanskrit term for “alms.” In general this 
refers to an attitude of generosity. Ít Involves 
developing an attitude of willingness fo g1ve 


910 


away whatever one has In order to benefit 
sentient beings. In Mahayana Buddhism, this 
1S One Of the siXx paramifas or vitues Of 
perfection. Charitable giving, the presentation 
Of gift or alms to monks and nuns (the virtue 
of alms-giving to the poor and needy or 
making gIfts to a bhikkhu or communtty of 
bhikkhus). Voluntary giving of materlal, 
energy, or wisdom to others, regarded as one 
of the most Important Buddhist virtues. Dana 
1S one of the six perfections (paramifas) and 
one of the most Important of the meriforious 
works that a Bodhisattva cultivates during the 
path to Buddhahood. In Theravada Buddhism, 
| the “contemplations” 
(anussati) and the most Imporfant merIfOrIous 
acfiviles (punya). Ït Is seen as a key 
componernt in the meditative path, as It serves 
to overcome selfishness and provide benefits 
in both the present 
Nowadays, the practilce of giving alms to 
monks and nuns by laypeople 1s also called 
“dana,” and 1t 1s one of the most Important 
religlous acfivities for non-monasfics in East 
Aslan countries. Laypeople believe that gIÍts 
given to the Samgha would bring geater 
benefis than giving to other people, for 
besides the Buddha, monks and nuns are also 
referred as “fields of merif” in Buddhism—— 
Phạn ngữ có nghĩa là “cúng dường.” Nói 
chung từ “dana” chỉ một thái độ khoản đại. 
Đàn na quan hệ với việc phát triển một thái 
độ sẵn sàng cho ra những gì mà mình có để 
làm lợi lạc chúng sanh. Trong Phật giáo Đại 
thừa, đây là một trong lục Ba La Mật. Hành 
vi tự phát tặng cho tha nhân một vật, năng 
lượng hay trí năng của mình. Bố thí là một 
trong sáu hạnh Ba La Mật của người tu Phật, 
là tác động quan trọng nhất làm tăng công 
đức tu hành mà một vị Bồ Tát tu tập trên 
đường đi đến Phật quả. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, đàn na là một trong mười pháp 
“quán chiếu” và là những tu tập công đức 
quan trọng nhất. Đàn na là một thành phần 
chủ yếu trên đường tu tập thiển quán, vì 
chính đàn na giúp chúng ta vượt qua tánh ích 
kỷ, đem lại lợi lạc cho cả đời này lẫn đời sau. 
Ngày nay, việc Phật tử tại gia cúng dường 


It 1S One Of ten 


and futurte lives. 


2) 


3) 


đ) 


cho chư Tăng Ni cũng được gọi là “đàn na,” 
và đây là một trong những hoạt động tôn giáo 
quan trọng nhất cho người tại gia tại các quốc 
gia Đông Á. Người tại gia tin rằng cúng 
dường cho chư Tăng Già sẽ mang lại lợi lạc 
lớn hơn là cho người thường, vì ngoài đức 
Phật ra thì chư Tăng Ni cũng được xem là 
“phước điển” trong Phật giáo. 

According to Vietnamese-Chinese terms, Bố 
means wide or unlimited, Thí means giving. 
Bố Thí means to give without any limits: 
Theo từ Hán Việt, Bố có nghĩa là rộng lớn 
hay không có giới hạn, Thí có nghĩa là cho. 
Bố Thí là cho một cách rộng lớn, cho không 
giới hạn. 

Dana means generosity or charity: Đàn Na có 
nghĩa là quảng đại bố thí —-Almsgiving of 
food or doctrine, with resultant benefits now 
and hereafer ¡1n the 
reincarnation, as neglect or refusal will 
produce the opposie consequences. The 
Buddha taught: “Greed 1s the orIgin of varIous 
paIns and sufferings in the cycle of births and 
deaths  For If there Is greed, there Is 
attachment; If there ¡1s attachment, there 1s 
bondage; !f there 1s bondage, there Is the 
cylcle of briths and deaths; 1f there 1s a cycle 
of rebirths, one 1s still a sentient being; 1Ý one 
1s stll a sentlent being, there are still pains, 
sufferings, and afflictions.” Realizing the 
calamiles from greediness, the Buddha 
emphasized a dharma door of generosity—Bố 
thí thực phẩm hay pháp giáo, đưa đến lợi lạc 
cho đời nầy và đời sau trong kiếp lai sanh, 
xao lãng hay từ chối không bố thí sẽ có hậu 
quả ngược lại. Đức Phật dạy: “Tham lam 
chính là đầu mối của các sự khổ đau trong 


also form of 


vòng luân hồi sanh tử. Vì hễ có tham là có 
chấp giữ; có chấp giữ là còn bị trói buộc; còn 
bị trói buộc tức là chưa giải thoát; chưa giải 
thoát tức là còn luân hồi sanh tử; còn luân hồi 
là còn làm chúng sanh; còn làm chúng sanh 
là còn tiếp tục chịu các cảnh khổ đau phiển 
não.” Vì thấy các mối nguy hại của tham lam, 
nên Đức Phật đã nhấn mạnh với chúng sanh 
về pháp môn bố thí. 

In the explanation of the Sutra on The Eight 
Realizations of the Great Beings, Zen Master 


5) 


6) 


a) 


b) 


7) 


911 


Thích Nhất Hạnh explained “Practicing 
Generosity” as follow: “Practicing øenerosity 
means fo act in a way that will help equalize 
the difference between the wealthy and the 
Iimpoverished. Whatever we do to ease 
others” suffering and create social Justice can 
be considered praticing generosity: Trong 
phần giảng giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, 
Thiển Sư Thích Nhất Hạnh đã giải thích về 
“Bố Thí” như sau: Bố Thí là cho ra đồng đều, 
có nghĩa là làm san bằng sự chênh lệnh giàu 
nghèo. Bất cứ hành động nào khiến cho tha 
nhân bớt khổ và thực thi công bằng xã hội 
đều được xem là “Bố Thí.” 

One of the six paramitas: Một trong lục Ba La 
Mật—Practicing generosity 1s the first of the 
SIX paramitas. Paramita means to help others 
reach the other shore, the shore of liberation 
from sickness, poverty, hunger, Ignorance, 
desires and passions, and birth and death—Bố 
Thí là hạnh tu đầu của sáu phép Ba La Mật. 
Ba La Mật có nghĩa là đưa người sang bờ bên 
kia, tức là bờ giải thoát; giải thoát khỏi bệnh 
tật, nghèo đói, vô minh, phiền não, sanh tử. 
Buddhists should know that both concepts of 
“øiving to charity” and “making offerings” 
mean the same thing—Người tu theo Phật 
phải nên biết hai chữ “Bố thí” và “Cúng 
dường” cũng đồng một nghĩa: 

With regard to sentient beings, this act 1s 
called “Giving.”: Ở nơi chúng sanh thì gọi là 
“Bố thí.” 

With regard to paren(s, relipIous teachers, 
Patriarchs, and other enliphtened beinøs, this 
act 1s called “Making offerings.”: Ở nơi cha 
mẹ, cùng các bậc thây tổ và chư Thánh nhân 
thì gọi là cúng dường. 


According to the Visuddhimagsa—Theo 
Thanh Tịnh Đạo: Buddhaghosa defines 
“Dana” as folows: “Danam  vuccatIi 


avakkhandham”, means to give with heart 1s 
really called the “Dana”, though the word 
“Dana” Iierally stands for l) charity, 2) 
genrosity, 3) alms-giving, 4) liberality, etc. It 
1s Bodhisattva”s perfection of gift when he 
offers, øIves up or remains Indifferent to his 
body—Ngài Phật Âm định nghĩa “Danam 
vuccati avakkhandham” là “thật lòng bố thí” 


qI) 


thì gọi là “Đà na,” mặc dù theo nghĩa đen 
“đàn na” có bốn nghĩa: 1) bố thí, 2) rộng 
lượng, 3) của cứu tế, và 4) hào phóng. 

The virtue of alms-giving to the poor and the 
necdy, or offer gifs to a Bhikhu or 
community of Bhikhus: Công đức bố thí cho 
người nghèo hay cho chư Tăng Ni— 
Almsgiving—Charity—Donation— 
Offerings—The virtue of almsgiving to the 
poor and the needy—Offer gifts to Bhikhu or 
communmity of Bhikhus. Offerings to the 
monks and the nuns necessary things for a 
monastic living from lay Buddhists (clothes, 
food, medicine, blankets, etc). Monks and 
nuns should always remember their debfs to 
the gIveers are so heavy that even a grain of 
rice weiphs the wleght Sumeru 
Mountain. Once Monks and Nuns renounced 
their worldly life, they totally depend on the 
people who make charitable donations such 
as clothes, food, medicine and blankets. 
These gIvers work hard to make therr living, 
to take care of themselves and to support the 
Order. Sometimes, no matter how hard they 
work, yet they donthave enoupgh to live on. 
Lay Buddhists are sometimes homeless, yet 
they still save money to support the Sangha. 
For those reasons, If the Sangha misuse the 
money or whatever offered, then every seed 
Of rice, every milimeter of fabric shall have 
their debts. If the Monks and the Nuns don't 
do their best to cultivate themselves and help 
liberate others, whatever they receIve in this 
li must be repaid In the next reincarnation 
to the fullest by becoming slaves, or being 
dogs, pigs, cows, water buffalos, etc.—Cúng 
dường chư Tăng Ni những thứ cần thiết trong 
cuộc sống hằng ngày như ăn, mặc, ở, bịnh. 
Chư Tăng Ni phải nên luôn nhớ rằng nợ đàn 
na tín thí là nặng đến nổi chỉ một hạt gạo đã 
nặng bằng hòn núi Tu Di. Khi chư Tăng Ni đã 
từ bỏ cuộc sống thế tục, họ hoàn toàn tùy 
thuộc vào của bố thí của đàn na, những người 
làm việc cật lực để cúng dường quần áo, thực 
phẩm, thuốc men, mền mùng. Họ phải làm 
việc vất vả vô cùng để vừa lo cho gia đình 
vừa hộ trì Tam Bảo. Có khi họ làm không đủ 
ăn mà họ vẫn sẵn sàng hộ trì. Đôi khi Phật tử 


of a 


912 


tại gia là những kẻ không nhà, thế mà họ vẫn 
dành dụm để cúng dường Tam Bảo. Chính vì 
những lý do đó, sự lạm dụng tiền của Tam 
Bảo hay của cúng dường, thì mỗi hạt gạo mỗi 
tất vải là nợ nần Tam Bảo. Nếu chư Tăng Ni 
không dụng công tu hành và giúp người khác 
cùng tu hành giải thoát, thì bất cứ thứ gì họ 
vay tạo trong đời nầy họ sẽ phải đến trả trong 
những kiếp lai sanh bằng cách sanh làm nô 
lệ, làm chó, làm heo, làm bò làm trâu, vân 
vân. 


(IDSentient Beings Giving: Chúng sanh Bố 


Ù 


2) 


Thí —There are two types—Có hai loại chúng 
sanh bố thí: 

The benefactor: Thí Chủ Hay người cho— 
Thịs 1s an individual who has peace, purIty, 
and compassion, and uses his or her wealth of 
pOSssessions and money to distribute and gIve 
to beneficiaries—Người có tâm thanh tịnh, từ 
bi, đem của cải, tiền bạc, vân vân, của mình 
ra mà phân phát cho các kẻ thọ lãnh. 
Receiver: Người nhận—The Individual who 
receives the possessions or money from the 
benefactors—Tức là người nhận của cải, tiền 
bạc từ nơi thí chủ. 


(IV)Categories of Dana—Các loại Bố Thí: 


l) 


b) 


Great giving: Đại Bố Thí —This is the giving 
that bring the greaft 
meriforious retributlons in this life and next 
líe. There are thiteen kinds of great 
giving—Đại bố thí tức là sự bố thí mà thí chủ 
sẽ có những phước báo lớn trong kiếp nầy 
hay kiếp tới. Có mười ba loại đại bố thí. 

Give at the ripght time and moment. This 
means to give with perfect timing when 
someone is in desperate need: Bố thí đúng 
thời đúng lúc. Nghĩa là kẻ thọ thí đang lúc rất 
cần khổ và quẩn bách mà mình kịp thời giúp 
đở. 

Give to those who cultivate the proper path. 
This means to give to those who are on the 
path of enlightenment in Buddhism, which 1s 
to gIive to ordained Buddhists 
cultivated conducts are true and consistent 
with the Buddhas teaching: Bố thí cho người 
hành chánh đạo, hay những vị đang giảng dạy 
Phật pháp, các bậc xuất gia tu hành chân 
chánh. 


wil benefactors 


whose 


đ) 


8) 


h) 


)) 


k) 


Ù 


Give to the ¡ll and the healer: Bố thí cho 
người bệnh và người trị bệnh. 

Give to those who speak and elucidate the 
proper dharma of Buddhism, i1.e., Dharma 
Masters who teach the sutras and propagate 
the Buddha Dharma: Bố thí cho người giảng 
thuyết chánh pháp của Phật, tức là những bậc 
tu hành giảng giải kinh điển, hoằng dương 
Phật pháp. 

Give to those who are about to go on a long 
journey: Bố thí cho người sắp sửa đi xa. 

To gIve to a king who has lost the throne and 
1S searching for safety to evade the enemy: 
Bố thí cho quốc vương bị mất ngôi đang trên 
đường bôn tẩu và bị khổ ách của kẻ thù. 

Give to those who are helpless against 
authority: Bố thí cho người bị quan quyền bức 
bách, không có nơi nương tựa. 

Give to those who are handicapped, those 
enduring pain, suffering, and torture: Bố thí 
cho người tật bệnh, đau khổ, hành hạ thân 
xác. 

Give to Bhiksus and Bhiksunis who maintain 
their virtuous precept(s, at the right time and 
moment: Bố thí cho chư Tăng Ni đủ đây giới 
đức, đúng lúc đúng thời. 

Give to those who cultivate for wisdom, 1.e., 
those who practice mendicant conducts, 
having peace and puriy in the ¡isolated 
mountains and fores(s, praying to affain 
wisdom of enliphtenment. Thus, there are not 
people who cultivate in luxury and wealth in 
great cllies who cenjoy all modern 
conveniences: Bố thí cho người tu cầu trí huệ, 
như những vị tu hành nghèo khổ, thanh tịnh 
nơi chốn núi rừng để cầu trí huệ giải thoát, 
chớ không phải những kẻ tu hành giàu sang ở 
thành thị, có đầy đủ chùa tháp đổ sộ, kinh 
dinh. 

Give fo various animals, I.e., birds, fish, etc.: 
Bố thí cho các loài súc sanh, như loài chim, 
cá, vân vân. 

Encourage others fo øIve Or r€Jolce In seeing 
others give. This means !f one is unable to 
give because one has no means or ability to 
give, yet when seeing others give, one 1s able 
to rejolce and be happy for the giver by 
prasing that person. The Buddha called this 


m) 


2) 


a) 


b) 


C) 


(V) Other kinds of Dana 


l) 


913 


“ReJoice In others virtues and merits.” This1s 2) Giving of Law: Pháp thí —The almsgiving of 


1mportant because sometimes when people 
cannot give but seeing others give makes 
them extremely uneasy. As Buddhists, It 1s 
1mportant to avoid this selfish nature: Khuyên 
người khác bố thí, hoặc tùy hỷ nơi người bố 
thí cùng các việc bố thí. Tức là tự mình vì 
nghèo khổ nên không thể bố thí, nhưng khi 
thấy người khác làm việc bố thí thì mình vui 
mừng khen ngợi và tán đồng. Đức Phật gọi 
đây là “Tùy Hỷ Công Đức.” Việc tùy hỷ nầy 
rất ư là quan trọng, vì có lắm kẻ không bố thí, 
nhưng cắm thấy khó chịu khi thấy người khác 
bố thí. Người Phật tử nên cẩn trọng tránh tánh 
tự kỷ nhỏ nhen nầy. 

Sacrifice one”s life to save another person”s 
life: Bỏ mạng ra để thế mạng cho người. 
Boundless Giving: Vô thượng Bố thí —This 
type of giving will bring the benefacfors 
infinie and endless meriforlous retrIbutions. 
There are five categories—Loại bố thí mà thí 
chủ có được phước báo lớn lao không thể 
nghĩ bàn được. Có năm loại vô thượng bố thí. 
Give to the Buddha: Bố thí hay cúng dường ở 
nơi Đức Phật. 

Give to the Sangha, or community of 
ordained Buddhist monks or nuns: Bố thí hay 
cúng dường ở nơi chúng Tăng Ni. 

Give to those who speak and eludicate the 
Proper Dharma: Bố thí ở nơi người thuyết 
giảng chánh pháp. 

Give to one”s father: Bố thí hay cúng dường ở 
nơi cha. 

Give to one”s mother: Bố thí hay cúng dường 
ở nơi mẹ. 

See Two kinds of dana or char1ty. 

See Three kinds of dana. 

See Four kinds of dana. 

Eive kinds of dana—Ngũ Bố Thí: 

See Five kinds of almsgIving. 

See Five kinds of people who pretend to offer 
alms. 

See Seven kinds of offering. 

See Eight kinds of almsgiving. 

See Twelve kinds of people who have truly 
good heart and genuine gIving. 

Các loại Bố Thí khác: 
Giving of wealth: Tài thí —See Amisa-dana. 





the Buddha-truth—Offering of the Buddha- 
truth—Truth-givinye—Among the  various 
offerings to the Buddhas, the offering of the 
Dharma 1s the highest because 1t enables the 
audience to transcend Birth and Death and 
ulimately attain Buddhahood—Thuyết pháp 
hay ban bế chân lý Phật pháp, là một trong 
những pháp cúng dường. Cúng dường pháp là 
pháp cúng dường cao tột vì nó giúp người 
nghe có cơ duyên vượt thoát luân hồi sanh tử 
để đạt tới Phật quả. 


(VI)Why should we practice Giving?: Tại sao 


l) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


2) 


chúng ta nên thực hành hạnh bố thí?— 
According to Venerable Thích Hải Quang in 
Letters to Buddhist Followers, 
fourteen reasons for us fo practice Giving— 
Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong 
Thư Gửi Người Học Phật, có 14 điều khiến 
chúng ta nên bố thí: 

Giving possessions are truly what 1s ours, but 
remaining possessions ¡nside our homes, 
really not belong to us. This 1s true because 
the wholesome retributions of giving wIll be 
with us forever from life to life; therefore, 
they are ours. In contrast, the possessions 
inside our homes are not really ours, but they 
belong to the following five masters—Của 
đem bố thí cho người rồi mới chính là của ta, 
chớ của còn ở trong nhà chẳng phải là của ta. 
Vì quả báo tốt đẹp của sự bố thí nầy sẽ đi 
theo mình đời đời kiếp kiếp, thế nên mới gọi 
là của mình. Còn của ở trong nhà thì không 
phải là của mình, mà nó là của năm ông chủ 
sau đây: 

Floodwater wIll rise to take away everything: 
Nước lụt dâng lên cuốn trôi tất cả. 

Raging fire will burn down everything: Lửa 
đữ thiêu rụi tất cả. 

Family and relatives waste and destroy: Thân 
quyến phung phí phá tán. 

Corrupted officials, bandits and thieves will 
take away everything: Tham quan, giặc cướp 
và trộm cắp lấy đi tất cả. 

Spending for medications for sicknesses: Tiền 
thuốc men cho bệnh hoạn ốm đau. 

Given possessions are secured, but remaining 
pOSS©ssions are not secured. For possessions 


there are 


3) 


Sở, 


914 


that have been given will have their own 
appropriate retributions holding them for us 
for many lives to come without being lost. No 
matter where we are born in whatever life, 
they will always follow us, as sfated In the 
Law of Karma, whatever you do, it wIll find 
1s way back to you. Whereas, possesslons 
that have not been given, may be taken by 
the above mentiond fñve masters in (1): Của 
đã bố thí thì vững chắc, còn của chưa bố thí 
thì chẳng vững chắc. Vì của đã bố thí rồi thì 
được quả báo đáp đến cho mình đời đời, chớ 
không mất, đúng theo luật nhân quả, tất cả 
những gì mình làm đều phải có đến trả, dù 
chúng ta có tái sanh bất cứ ở đâu và dưới bất 
cứ hình thức nào. Còn của chưa bố thí cũng 
sẽ bị năm ông chủ trên (I) phá tán lúc nào 
không hay. 

Given poSS€ssions to be 
safeguarded, but remaining possessions must 
be safeguarded. For possessions that are 
given will now belong to others and 1f 1s up to 
them to safeguard their possessions, we do 
not have to worry about safeguarding those 
possesslons any longer. Whereas, remaining 
pOSSesslons In our homes must be carefully 
watched because If we don't, we fear they 
will be taken away from us: Của đã bố thí thì 
khỏi phải mất công giữ gìn còn của còn lại 
chúng ta phải ra công giữ gìn. Nghĩa là của 
bố thí đã thuộc về người khác, nên họ cần giữ 
gìn, chớ mình khỏi lo giữ gìn nữa. Còn của 
còn lại trong nhà thì chúng ta phải luôn luôn 
giữ gìn vì sợ mất trộm. 

Given possesslons are the happines of the 
future, but remaining possessions are only the 
happines of the present. This means IŸ we 
give in this lie, then in the next life or many 
future lives after, the meriftorious retributions 
from giving wIll follow us and we wIll always 
luxury. Whereas the 
remaining possessions, things that we have 
not øIven or we are not willing to gIive, will 
bring us wealth, luxury, and hapiness In the 
present life: Của đã bố thí thì vui ngày sau, 
còn của chưa thí thì vui hiện tại. Nghĩa là 
kiếp nầy bố thí thì kiếp sau hay nhiều kiếp 
sau nữa, phước báo bố thí sẽ theo mình hoài 


do not need 


have wealth and 


5) 


6) 


7) 


8) 


nên luôn được giàu sang sung túc. Còn của ở 
trong nhà hay của chưa bố thí bất quá chỉ 
mang lại cho mình sự giàu sang đầy đủ, vui 
vẻ trong kiếp hiện tại nầy mà thôi. 

Given possessions will no longer be bound by 
greedy  desires; remaining 
pOSSesslons wilÏ increase greed. This means If 
we are able to gIve, then we will be able to 
eliminate our greedy desires toward money 
and possesslons. However, the remaining 
pOSSesslons will Increase our greed and 
attachment to them: Của đã bố thí thì chúng 
ta khỏi phải bị tham ái trói buộc; trong khi 
của còn lại thì càng thêm tham ái. Nghĩa là 
khi đã bố thí rồi thì dứt được tham ái nơi tiền 
của. Của còn lại thì cứ làm cho mình càng 
tăng thêm tâm tham lam, luyến ái nơi chúng. 
Given possessions are no longer worrisome, 
but remaining possesslons are worrisome. If 
pOSS©sslons that are gøIven away, If 1s no 
longer necessary for us to worry or think 
about them, but 1f they remain, here will be 
constant worrying that someday they will be 
taken way from us: Của đã thí giúp ta chẳng 
còn bận lòng; trong khi của còn lại sẽ làm 
chúng ta thêm bận lòng. Nghĩa là của đã bố 
thí rồi thì khỏi cần phải bận tâm lo nghĩ chi 
nữa, chớ của còn lại thì chúng ta cứ nghĩ nhớ 
tới hoài vì sợ ngày nào đó chúng ta sẽ mất 
chúng. 

Given possessions are no longer feared, but 
remaining posessions must be feared. If 
DOSSe©sslons are given, then there Is no fear 
that the “five masters” will steal from us, but 
1f they remain, they wIll make us fearful and 
anxious that the “five masters” can come and 
steal them away at any moment: Của đã bố 
thí thì chẳng lo sợ, còn của còn lại chúng ta 
sẽ phải lo sợ mãi. Của đã bố thí thì chúng ta 
không còn lo sợ năm ông chủ cướp đọat, chớ 
của còn lại thì chúng ta cứ hồi hộp lo sợ 
chúng sẽ bị năm ông chủ ra tay cướp đoạt 
không biết lúc nào. 

Given possessions are the pillars of the 
Proper Path, but remaining posessions are the 
pHlars of the devil. If we give, then one day 
we wWill attain the Giving Paramia and 
become a Maha-Bodhisattva; while 


whereas 


9) 


10) 


11) 


12) 


915 


remaining possessions due to stinginess and 
frugality wull result in being a hungry ghost in 
the next life: Của đã thí là cột trụ Chánh đạo, 
còn của còn lại là cột trụ của ma. Nghĩa là đã 
bố thí rồi thì sau nây sẽ đạt được bố thí Ba La 
Mật, thành một vị Bồ Tát; trong khi của còn 
lại vì lòng keo kiết bỏn xẻn, thì kiếp sau nầy 
chúng ta sẽ thành ra con ma đói. 
Given  pOSsessions boundless, but 
remaining possessions limited. This 
means possessions that are given will be the 
many 
remaining 


are 
are 


for 
come,  but 
pOSSesslons are limied and will only be 
available In this life, but will not be there in 
the next: Của đã bố thí thì vô tận, còn của 
còn lại thì hữu hạn. Nghĩa là khi đã bố thí rồi 
thì đời đời kiếp kiếp được phước điển vô tận, 
chớ của còn lại chỉ là hữu hạn, tức là bất quá 
chỉ có ở trong kiếp nây rồi thôi, chớ kiếp sau 
không còn nữa. 

Given possesslons will bring hapines, but 
remaining possessions will cause suferings 
because they must be safeguarded: Của đã 
bố thí thì vui, chớ của còn thì khổ bởi phải lo 
giữ gìn. 

Given possessions lead to greater 
freedom, but remaining possessions will lead 


m€TItOrIOuS retributions 


Teincarnations to 


wil 


fO øreater Imprisonment. lÝ we are able to 
give, then, though we are still bound, we have 
freedom to some degree, bu(t remaining 
pOSsessions will entrap us even more, so no 
matter where we øo, Wwe are always WOrrying 
about them: Của đã bố thí giúp chúng ta lìa 
gút trói, chớ của còn lại khiến ta càng thêm 
trói buộc. Nghĩa là khi đã đem của đi bố thí 
rồi thì chúng ta khỏi bị tâm tham lam trói 
buộc, chớ của còn lại thì mình cứ luôn luôn bị 
lòng tham lam của cải trói buộc hoài, đi đâu 
cũng đều bận tâm lo lắng. 

Given poSS€ssions but 
rTemaining pOSS€SSIONS ar€ not me€rifOrIOUS 


ar€ INeTI(OTIOUS, 


because someday we will spend them all: 
Của đã thí là lộc, chớ của còn lại chẳng phải 
là lộc. Nghĩa là của đã bố thí là phước lộc ở 
kiếp nầy, qua đến kiếp sau sẽ cành được tốt 
đẹp hơn; chớ của còn lại không phải là phước 
lộc vì một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu sạch. 


13) 


14) 


(VH)Thoughts 


Given possessions are the pracfices of a øreaf 
øentleman, but remaining possessions are not 
the practices of a great gentleman. Only a 
person who 1s truly a great gentleman will 
know to give. While a pretender will never 
know to gIve, but wIll maintain and hold on to 
everything he or she owns: Của bố thí là sự 
nghiệp của bậc đại trượng phu, chớ của còn 
lại chẳng phải là sự nghiệp của bậc đại 
trượng phu. Nghĩa là người chân thật đại 
trượng phu mới biết bố thí, chớ kẻ ngụy đại 
trượng phu thì không bao giờ biết bố thí, mà 
trái lại cứ bo bo giữ của. 

Given possessions are praised by the Buddha, 
but remaining possessions are praised by 
ordinary people. This means those who give 
accord with the minds of the Buddhas of 
infinie compassion, so these people are 
pralsed by the Buddhas and Bodhisattvas. 
Those who are selfish and stingy accord with 
the minds of ordinary people and wIll be 
praised by ordinary people. They wil not be 
praised the Budhas and Bodhisattvas: Của bố 
thí được Phật khen ngợi, trong khi của còn lại 
thì được phàm phu khen ngợi. Nghĩa là người 
biết bố thí vì hợp được với tâm từ bi vô lượng 
của Phật, Bồ Tát nên được Phật và Bồ Tát 
khen. Còn kẻ keo kiết thì hợp với tâm phàm 
phu nên chỉ có phàm phu khen ngợi, chớ Phật 
và Bồ Tát thì chê. 

arise when there are people 
coming to ask for charity: Những ý tưởng khởi 
sanh khi có người đến cầu bố thí—AIso 
according to Venerable Thích Hải Quang in 
the Letters to Buddhists Followers, the 
Buddha taught that lay Buddhists 
Bodhisattvas should practice the “Conduct of 
Giving.” When someone comes to ask for 
aSSisfance, If 1s Importanf fO ØIve rise to the 
following thoughts in order to avoid having 
T€BF€(fS, Sadness, anger, Or gØIVInE rise fO 
thouphts of greed, hatred, 
1pnorance toward the receiver of charity, only 
to decrease or lose the virtues and merits they 
would have obtained from 
practcing charity—Cũng theo Thượng Tọa 
Thích Hải Quang trong Thư Gởi Người Học 
Phật, Đức Phật dạy hàng Phật tử Bồ Tát tại 


Various and 


the acts of 


] 


2) 


916 


gia thực hành hạnh bố thí. Khi thấy người đến 
xin thí thì phải luôn phát khởi lên trong tâm 
những ý tưởng sau đây để tránh các sự buồn 
tiếc, hối hận, tức tối, hoặc khởi sanh các niệm 
tham sân si đối với người xin thí, mà làm 
giảm bớt hoặc mất đi các công đức bố thí của 
mình. 

Following the teachings of the Buddha: Vì 
thuận theo lời Phật dạy —When someone 
needs assistance, we should use the sincere 
mind to think that all the Buddhas in the ten 
directions across the three time-spans of past, 
present, and future are able to attain the 
Ulumate Enlightenment because of their 
ability to fully realize the “Giving Paramita.” 
Now that we are Buddha”s children, IŸ we 
to attain enlightenment or to become 
Buddha, 1t ¡is absolutely essential for us to 
follow the Buddha's teachings. We should 
practice His Teachings. We must diligently 
cultivate the conduct of giving In order to 
eliminate varlous mind states of greed, 
selfishness, and stinginess. In this way, our 
practice of giving of today demonsfrate we 
are following the teachings of the Buddhas— 
Khi thấy người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải 
dụng tâm chơn chánh mà tưởng nghĩ rằng tất 
cả chư Phật mười phương ba đời do nơi thành 
tựu được Bố Thí Ba La Mật mà chứng đắc 
được đạo quả Bồ Để Vô Thượng. Nay ta là 
con của Phật, nếu muốn được giải thoát hay 
được thành Phật, ắt phải hành theo lời Phật 
dạy là phải siêng năng tu tập hạnh bố thí để 
diệt trừ các tâm tham lam, keo kiết, vân vân, 
và như thế thì các việc bố thí mà ta thực hành 
ngày hôm nay đây chính là thuận theo lời 
Phật dạy. 

Giving rise to the thought that asking person 
1s a good knowledgeable advisor: Khởi sanh ý 
tưởng thiện hữu tri thức—When someone 
comes and asks for assistance, we should 
think—Khi thấy người đến cầu xin bố thí ở 
nơi mình thì mình phải tưởng nghĩ: 

From many lives in the past until now, we 
have been unbelievably greedy and stingy; 
thus, gathering and accumulating as much as 
possible are the only things we have known, 
while we refuse to give and let go of 


wish 


b) 


anything. Or even when we did give, we still 
feel regrets and sadness later, or we may 
have given but our minds were not peaceful 
and joyous while giving. Therefore, we 
confinue fo remain as unenlipghtened mortals 
drifuing and drowning In the six realms of the 
cycle of rebirths. If we are like this in this 
le, who knows what we wIll be like ¡in the 
nex life! Where are all of our possesslons 
from the former lives? It will be the same 
way with the possessions of this life because 
once we die, 
everything, as we will not be able to bring 
anything along with us. Fortunately, 1n this 
life, we are knowledgeable of Buddhism, we 
know clearly the Buddha's teachings with 
regard to the conduct(s of giving. So why 
should we not courageously practice what we 
know in order to eliminate our old selfish 
greedy habits?: Từ nhiều kiếp trong quá khứ 
cho đến ngày nay, ta vì tham lam, keo kiết, 
nên chỉ biết thâu góp, tích chứa cho thật 
nhiều, chớ không chịu xả thí. Nếu có xả thí 


we must leave behind 


thì lại sanh lòng hối tiếc, sầu buồn, hoặc bố 
thí mà trong tâm không được hoan hỷ, thanh 
tịnh. Vì thế mà chúng ta cứ mãi làm một 
phàm phu sanh tử, nổi trôi trong sáu nẻo luân 
hồi. Kiếp nầy ta như vậy, biết rồi đây kiếp kế 
sẽ ra sao? Của cải kiếp trước của ta bây giờ ở 
đâu? Còn của cải trong kiếp nầy cũng thế, 
bởi vì khi ta chết đi rồi thì tất cả đều bỏ lại 
hết chớ chẳng mang theo được thứ gì. May 
mắn thay, kiếp nầy nhờ ta biết đạo, biết rõ 
những lời Phật dạy về hạnh bố thí, vậy thì tại 
sao nay ta không chịu dõng mãnh thực hành 
để trừ bỏ cái tánh keo kiết kinh niên cố hữu 
nầy đi? 

Now Immediately after we have Just 
developed our minds to carry out the conduct 
of givine, someone comes to ask for 
assistance. ÏIt 1s truly a good opportunty. 
Because owing to this person—Nay ta vừa 
phát tâm muốn thực hành hạnh bế thí thì liền 
có người đến xin thí. Quả là điều may mắn 
cho ta lắm. Vì nhờ có người nầy mà: 

We are able to abandon the greed and 
selfishness that have followed us from the 
infnite past to the present: Chúng ta mới bỏ 


3) 


a) 


917 


được lòng tham lam keo kiết đã theo ta từ 
quá khứ kiếp cho đến hôm nay. 

We are able to accomplish the mind of 
“Leting Go” and the giving conduct of a 
saintly being: Chúng ta mới thành tựu được 
tâm “Xả Bỏ” và hạnh “Bố Thí” của Thánh 
nhân. 

We will be able to accomplish the various 
fruits of enlightenment and liberation in the 
future: Chúng ta sẽ thành tựu được các quả vị 
giải thoát xuất thế trong tương lai. 

The person who has asked us 1s truly our øood 
knowledgeable advisor, our benefactor, as 
well as our cause for enliphtenment: Người 
đến xin thí nầy đích thực là thiện tri thức của 
ta, là ân nhân của ta, và cũng là nhơn giải 
thoát cho ta vậy. 

If one 1s able to give rise to and hold on to 
these thouphts, that good chariftable person 
will feel happy and honored from giving 
without having the sliphtest worries and 
reprets: Do khởi sanh ra các ý tưởng đúng 
theo chánh pháp như vậy, cho nên chúng ta 
rất vui lòng và hân hạnh thực hành việc bố 
thí mà không có chút do dự hay ngại ngùng 
chỉ cả. 

Giving rise to the thought of wealth and 
luxury 1m another líe or attaning the 
meritorious retributions in the Desire World: 
Khởi sanh ý tưởng đời khác giàu sang hay 
được phước báo của cõi Dục Giới—When 
seeing the needy person approaching us, we 
should hold the following thought—Khi thấy 
có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải tưởng 
nghĩ như vây: 

Just as the Buddha taught, all conducts of 
giving will result in wholesome retributions. 
This means one will be a wealthy person 
reaping merits in the human realm or wIll be 
born In Heaven to be a Heavenly Being with 
complete supreme blessings of the Heaven. 
Talking about the merits and virtues of the 
conduct of giving, If we practice conduct of 
giving, even !f our minds do not give rIse fO 
the wish of being rích and wealthy In the 
future in Heaven or Human realms, those 
m€riforIous retributions from giving will come 
to us naturally: Y theo lời Phật dạy thì tất cả 


b) 


c) 


đ) 


các hạnh bố thí đều được quả báo tốt đẹp, 
hoặc ở nơi cõi người làm kẻ giàu sang hưởng 
phước; hoặc là sanh lên cõi trời làm thiên tử 
với đầy đủ thiên phước vi diệu. Nói về công 
đức của sự bố thí, cho dù trong tâm ta không 
hể khởi sanh ý tưởng là muốn cầu giàu sang 
sung sướng về sau nơi cõi trời người, nhưng 
phước báo của sự bố thí ấy nó sẽ tự nhiên 
đến với chúng ta. 

In the present life, we are wealthy, having 
extra money to spend on nice cars, homes, 
etc. because 1n the former life, we practiced 
giving. Thus, In this liíe we are able to reap 
the wholesome karmic retribution 1n this way: 
Kiếp hiện tại đây ta được giàu sang, bạc tiền 
sung túc, lên xe xuống ngựa, vân vân, đó là 
nhờ ở nơi kiếp trước ta đã có thực hành hạnh 
bố thí rồi, cho nên kiếp nầy mới được hưởng 
phước báo tốt đẹp như vậy. 

lf we Jjust look to the outside world and our 
surrounding, 1t will be obvious how many 
people live In poverty, not having enough of 
anything, but must sftrugsle to make 1t from 
day to day. It is because in their former lives, 
these people were consumed with grecd, 
stinginess, and never opened their hearts to 
gIve fo anyone. Consequently, In this life, 
they must suffer and strugsle in povery as 
their karmic retributions: Nay ta cứ phóng 
mắt nhìn ra bên ngoài xã hội và chung quanh 
ta, thấy còn có rất nhiều người sống đời 
nghèo nàn, thiếu hụt hoặc vất vả nhọc nhằn 
trong kiếp tôi đòi, hèn hạ, vân vân. Ấy là vì 
kiếp trước họ nặng lòng xan tham, keo kiết, 
không bao giờ biết mở lòng bố thí, cho nên 
kiếp nầy mới phải bị quả báo nghèo thiếu, 
nhọc nhằn như vậy. 

We are fortunate to be able to rely on the 
wholesome karma of the past enabling us to 
live luxurious lives; therefore, we should give 
more so that—Chúng ta may mắn nhờ phước 
báo tốt đẹp nên kiếp nầy được cao sang trọng 
vọng, vậy thì ta càng phải nên bố thí nhiều 
hơn nữa, để cho: 

The wholesome merifts of the present will 
Increase with each passing day: Phước lành 
của chúng ta ngày càng thêm tăng trưởng. 


4) 


5) 


918 


An ¡in the future lives, we will avoid the 
karmic consequences of not having enoungh: 
Trong các kiếp vị lai về sau ta sẽ tránh thoát 
được các quả báo thiếu thốn, nghèo cùng. 

If one is able to hold these thoughts that are 
true to the Proper Dharma, the good person 
wIll feel happy and honored to give without 
having sadness, regrets, and resentments: Do 
vì khởi sanh ra được các ý tưởng đúng pháp 
như vậy cho nên người thiện nhân ấy rất vui 
lòng và hân hạnh hành việc bố thí mà không 
chút do dự ngại ngùng. 

In order to conquer evil: Vì hàng phục ma 
quân—When someone asks us for assistance, 
we should think that practicing the conduct of 
giving wIll help us eliminate the two evil 
characteristics of øreed and stinginess—Khi 
có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải tưởng 
nghĩ rằng bố thí để tiêu diệt hai cái tánh 
Tham và Xan. 

Look upon those who ask for charlty as 
family and friends: Với người đến xin có ý 
thưởng thân thuộc—When someone asks for 
assistance, we should think that from infinite 
past tiÏ now, in the six realms in the cycle of 
rebirths, sentient beings continue to follow 
ther karmic actions to go up and down 
constantly, changing their appearances; 
sometimes they are relatives and friends, but 
once they pass on to another life, covered by 
Ipnorance, they are no longer able to 
recognIze one another. Today we develop the 
mind to give because those asking for 
assistance can very well be our family and 
friends of the past or, who knows, 1t 1s 
possible, in the future lives they will become 
a part of our immediate or extended family. 
Having these thoughts we should be happy to 
give without the slightest reprets or feel we 
have given in vain—Khi có người đến xin thí 
Ở nơi ta, thì ta phải có ý tưởng rằng từ quá 
khứ kiếp đến nay, trong sáu nẻo luân hồi, 
chúng sanh cứ theo hành nghiệp bản hữu mà 
lăn lên, lộn xuống, hằng luôn thay mặt đổi 
hình, có khi làm quyến thuộc lẫn nhau, nhưng 
đến kiếp nầy vì chuyển đời, cách ấm, bị vô 
minh che lấp, nên không nhận ra nhau mà 
thôi. Ngày hôm nay ta phát tâm bố thí đây và 


6) 


người đến xin thí nầy, biết đâu quá khứ họ là 
thân thuộc của ta, hoặc trong kiếp tương lai 
họ sẽ trở thành kẻ trong vòng lục thân của ta 
cũng không chừng. Vì nghĩ tưởng như vậy 
nên chúng ta vui lòng mà bố thí kgông có 
chút lòng hối hận, hay nuối ciếc chi cả. Đây 
gọi là vì tưởng thân thuộc mà bố thí. 

In the process of endless births øIves rise fO 
the thought of liberation: Với vô biên chúng 
sanh có ý tưởng xuất ly—When someone 
asks us for assistance, we should think that all 
Buddhas and Bodhisattvas, as well as other 
øreatly enliphtened sages were able to aftftain 
the Bodhi Mind and are liberated from the 
cycle of rebirths because they were able to 
affain the conduct of Giving Paramita. Owing 
to the fact that they have achieved the Giving 
Paramita, these greatly enliphtened beings 
able to the 
reincarnations. As for us, sentient beings, In 


are eliminate cycle of 
the near future we wIll abandon this body and 
then we will be born with another body In 
another lie and will continue to øo up and 
down 1n the six realms of the cycle of 
rebirths. In this way, from Infinite and endless 
aeons ago to the present, we have lived and 
died, died and lived, and yet we are still 
unable to free ouselves from this vicious 
cycle of birth and death. Therefore, in this 
lie, we must be determined to develop the 
VOW fO practice the conduct of giving without 
regression. All sentient beings who come to 
us for assistance are our benefactors and are 
Øreat opporfunitles for us to attain the Giving 
Paramita In the future. Only practicing this we 
wIll be able to attain enlightenment and find 
liberaton from infinite and endless lives of 
births and deaths in the future——Khi có người 
đến xin thí thì ta nghĩ rằng chư Phật hoặc chư 
Bồ Tát cùng với các bậc giải thoát đại thánh 
nhân khác sở dĩ chứng đắc được đạo quả Bồ 
Đề, giải thoát ra khỏi vòng sanh tử là do nơi 
thành tựu được hạnh Bố Thí Ba La Mật. Nhờ 
chứng đắc được Bố Thí Ba La Mật mà quý 
ngài không còn sanh tử luân hổi nữa, còn 
chúng ta thì nay bỏ thân nầy, rồi sanh ra nơi 
kiếp khác, mang thân khác, cứ như thế mà 
xoay chuyển trong sáu nẻo luân hồi, hết tử 


7) 


8) 


919 


rồi sanh, hết sanh rỗi tử, từ vô lượng vô biên 
kiếp xa xưa cho đến hôm nay mà vẫn không 
sao thoát ra được. Cho nên hôm nay chúng ta 
phảẩi quyết tâm và phát nguyện sẽ hành hạnh 
bố thí nầy không thối chuyển; các người đến 
xin thí nầy đều thật là ân nhân của ta, đều là 
nhơn duyên lớn làm cho ta thành tựu được Bố 
Thí Ba La Mật về sau nầy vậy. Có như thế thì 
ta mới được xuất ly, được giải thoát ra khỏi 
vòng vô lượng vô biên kiếp đời sanh tử trong 
tương lai. 

Using the conduct oŸ giving as a means of 
assistance to all sentient beings: Dùng sự bố 
thí với ý tưởng như là phương tiện để nhiếp 
thọ hết thảy chúng sanh. 

Giving rise to the thought of attaining the path 
of enliehtenment: Khởi sanh ý tưởng chứng 
đạo Bồ Để —When we see a needy person 
approaching us, we want to hold the following 
thoughts—Khi thấy có người đến xin thí ở nơi 
ta, thì ta phải khởi tâm nghĩ tưởng như vây: 
Among the Six Paramita Practices atfained by 
Maha-Bodhisatvas and the Buddhas, the 
givng paramitas Is first These Virtuous 
Beings are able to attain the Giving Paramita 
because they have often carried out the 
conductfs of giving with a non-retrogression 
mind In Infinite and innumerable kalpas In the 
past, but are never tired, bored, nor will they 
rest and stop such practices. Therefore, they 


are to accumulate ¡infinie, endless, and 
unimaginably Supreme m€FI{OriOuS 
retibutions.  If those who meritorious 


retributions were used to give to all the 
sentient beinøs In the ten directions of Infinite 
universes for infinite and Iinnumerable kalpas 
they would  still some left the 
meritorious blessng of the Maha- 
Bodhisattvas are inherently limitless: Trong 
lục độ Ba La Mật của chư đại Bồ Tát và chư 
Phật đã chứng đắc thì Bố Thí Ba La Mật là 
độ đứng đầu hết thảy. Sở dĩ quý ngài thành 
tựu được Bố Thí Độ nầy là nhờ quý ngài đã 
từng hành hạnh bố thí với tâm bất thối 
chuyển trong vô lượng vô biên kiếp đời quá 
khứ mà không bao giờ biết mỏi mệt, chán 
nắn và ngưng nghỉ. Vì thế nên quý ngài mới 
huân tập được vô lượng vô biên phước báo 


have 


b) 


c) 


thù thắng không thể nghĩ bàn, các phước báo 
ấy nếu như đem bố thí cho mười hai loại 
chúng sanh khắp mười phương thế giới trong 
vô lượng vô biên kiếp cũng không bao giờ 
cùng tận cả vì phước báo của quý ngài vốn là 
vô tận. 

Furthermore, at the present time, they have 
attaned the varilous enliphten stages of 
Maha-Bodisattvahood, and are on their way 
to the realzalon of the Ulimate 
Enlightenment: Vả lại, hiện nay quý ngài đã 
chứng đắc được các giai vị Bồ Tát trong hàng 
thập Thánh hay Thập Địa Bồ Tát, và đang 
trên đường đi đến sự thành tựu được quả vị 
vô thượng Bồ Đề của Phật trong tương lai, đó 
là nhờ quý ngài biết đem công đức của các 
việc bố thí kia mà hồi hướng cho chúng sanh 
và cầu đắc thành được Bồ Đề Phật quả. 


As lay Buddhists cultivating for 
Bodhisattvahood, we should also follow these 
enliphtened beings” viruous paths. This 


means we should work within our means and 
limitations to practice the conduct of giving. If 
OUF of gIving any 
VirfIOUS Or merifOrious 


conducts result 1n 
wholesome 
consequences, then we should not vow or 
pray to be reborn In the Heaven or Human 
realms In order to reap those meriforious 
retributions. This 1s because no matter how 
much pleasure we may enJoy from those 
wholesome meriforlous retributilons 1n the 
heaven and human realms, in the end, we will 
be able to escape and free ourselves from the 
cycle of birth death. In contrast, we should be 
determined to dedicate all those merits and 
Virfues to adorn our future state of Ultimate 
Enliphtenment. We continue to give without 
resting: Nay ta là Phật tử Bồ Tát tại gia thì ta 
cũng nên học y như hạnh của quý ngài. Nghĩa 
là ta cũng nên tùy theo khả năng của mình 
mà thực hành hạnh bố thí. Các hạnh bố thí 
như thế, nếu như có gây tạo nên công đức 
hoặc phước lành chi chúng ta sẽ không 
nguyện cầu sanh về cõi Trời người để hưởng 
phước báo, bởi vì dù cho có hưởng phước báo 
tốt đẹp thế mấy nơi cõi nhơn thiên đi nữa, rốt 
lại cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng 
luân hồi sanh tử được. Ngược lại, chúng ta sẽ 


920 


hồi hướng các phước báo đó để trang nghiêm 
cho đạo quả Bồ Đề vô thượng của ta trong 
tương lai. Chúng ta sẽ bố thí không ngừng 
nghỉ. 

(VII)The Buddha”s teachings on “Giving” In the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“Bố Thí” trong Kinh Pháp Cú: 

I1) Some people give according to their faith, or 
according to ther pleasure. He who 1s 
envious of others” food and drink, will not 
atain trangulity/ by day or by night 
(Dharmapada 249): Vì có tín tâm hoan hỷ nên 
người ta mới bố thí, trái lại kể có tâm ganh 
ghét người khác được ăn, thì ngày hoặc đêm 
kẻ kia không thể nào định tâm được. 

2) He who fully cut off, uprooted and destroyed 
sụch feeling, øain peace by day and by night 
(Dharmapada 250): Nhưng kể nào đã cắt 
được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy, thì 
ngày hoặc đêm, kẻ kia đều được định tâm. 

3) No gift Is better than the giít of Truth 
(Dharma). No taste 1s sweeter than the taste 
of truth. No Joy 1s better than the joy of 
Truth. NÑo conquest 1s better than the conquest 
of cravine; If overcomes all suffering 
(Dharmapada 354): Trong các cách bố thí, 
pháp thí là hơn cả; trong các chất vị, pháp vị 
là hơn cả; trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn 
cả; người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên 
mọi đau khổ. 

4) Human beings are damaged by lust Just as 
weeds damage the fields. Therefore, what 1s 
given to those who are lustless, yIelds øreat 
reward (Dharmapada 356): Cổ làm hại rất 
nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều 
thế nhân. Vậy nên bố thí cho người lìa tham, 
sẽ được quả báo lớn. 

5) Human beings are damaged by hatred in just 
the same manner as weeds damage the fields. 
Therefore, to give to those who are free from 
hatred, yields great reward (Dharmapada 
357): Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, sân 
nhuế làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố 
thí cho người lìa sân, sẽ được quả báo lớn. 

6) Human beings are damaged by delusion Just 
like weeds damage the fields. Therefore, to 
give to those who are free from delusion, 
yields great reward (Dharmapada 358): Cỏ 


làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu sĩ làm hại 
rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho người 
lìa sỉ, sẽ được quả báo lớn. 

7) Human beings are damaged by craving just 
like weeds damage the fields. Therefore, to 
give to those who rid of craving, yields øreat 
reward (Dharmapada 359): Cổ làm hại rất 
nhiều ruộng vườn, ái dục làm hại rất nhiều 
thế nhân. Vậy nên bố thí cho người ha dục, 
sẽ được quả báo lớn. 

Danagatha (sk0Q: Daksinagatha (skÙ—Đà Na 

Già Tha— The verse or the 

almsgiver—Lời khẩn nguyện của người bố thí. 


ufterance of 


Danamayam punna kiriya vatthu (p): The 
merit of giving——Thí hành phước nghiệp sự—See 
Three dharmas (XXXIID). 

Danapala (skU): Thí Hộ—A native of Udyana 

who translated Into Chinese some III works. In 

982 A.D. he received the title of Great Master and 

briliant expositor of the faith—VỊ Tăng xứ 

Udyana, người đã dịch 111 bộ kinh sang Hoa ngữ. 

Năm 982 sau Tây Lịch, ngài được ban tước hiệu 

Minh Tín Đại Sư. 

Dana paramita (sk0: Bố thí Ba la mật—Đàn Na 

Ba La Mật hay Bố thí Ba la mật —Charity. 

(D An overview of dana-paramita—Tổng quan về 
Bố Thí Ba La Mật: Charity does not merely 
mean to øgive away what one has In 
abundance, but it involves even the giving-up 
of one”s whole being for a cause. Charity, or 
giving, Including the bestowing of the truth 
and courage giving on ofhers. The path of 
giving. Giving Paramifa ¡1s used to destroy 
greed, selfishness, and stinginess. The reward 
suimulated by Dana 1s Enrichment. The 
opposite of Charity 1s Meanness—Đây không 
chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có 
thừa; nó còn bao gồm cả việc thí xả thân 
mệnh mình cho chính nghĩa. Đàn na bao gồm 
tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí Ba la Mật 
được dùng để diệt trừ xan tham, bỏn xẻn. 
Quả báo của Bố Thí là Phước. Đối nghịch lại 
với Bố Thí là bổn xẻn keo kiết—See Dana 
and S1x paramitas. 

(H) There are three levels of dana-paramita—Bố 
thí Ba La Mật có ba bậc: 

I1) Low degree of dana-paramita—Hạ phần bố 
thí (bố thí ở bậc thấp nhất): With compassion, 


921 


a person gives alms (ordinary goods) to his 
relatives, wife, children... This 1s called Dana- 
parami or “given in low degree.”——Do khởi từ 
tâm mà bố thí tài vật cho dòng họ, vợ con. 
Đây gọi là bố thí bậc thấp. 

2) Middle degree of dana-paramita—Trung 
phần bố thí (bố thí ở bậc trung): With 
compassion, a person his own head, eyes, 
arms, legs... This 1s called Dana-uppaparami 
or “øiven In middle degree.”——Với từ tâm mà 
bố thí đầu, mắt hay tứ chi. Đây gọi là bố thí 
bậc trung. 

3) High degree of dana-paramita—Thượng phần 
bố thí (bố thí bậc thượng): With compassion, 
a person gives his own life. This is called 
Dana-paramattha-parami or “given In high 
degree.”—Với từ tâm mà bố thí sinh mạng. 
Đây gọi là bố thí bậc thượng. 

(ID See Dana and Six paramifas. 

Danapati (skt: Đàn Việt Bát Để—Thí Chủ— 

See Dana. 

1) Buddhist followers: Phật tử. 

2) Almsgivers (in general): Patrons—Người bố 
thí (nói chung)—Người chủ làm việc bố thí, 
người tự mình bỏ ra của cải để cúng dường. 

3) Patron of Buddhism: Đà Na Bát Để— 
Almsgiver—Benefacto—Lord of charilty— 
Đàn chủ (thí chủ)—Đần na thí chủ trong Phật 
giáo—Người hộ trì Phật pháp. 

4 One who escapes the karma of poverty by 
gIiving: Người thoát nghiệp nghèo do tu hạnh 
bố thí. 

Danava (p): A tian—Người có sức mạnh phi 

thường. 

Dancc: Ritual dances generally performed by 

Tibetan Buddhist The 

participants 1n the dance represent Buddhist 

figures and the opponents of Buddhism, and 
during the dance the antithetical (phép đối chọi) 
forces are symbolically subdued. These dances 
are commonly performed before large crowds of 
lay Buddhists and have both didactic (dạy học) 
and entertainment functions—Khiêu vũ theo nghĩ 
thức Mật Tông thường được các nhà sư trình bày 
trong các bộ y dành cho nghi lễ. Những người 
tham dự vào buổi khiêu vũ tiêu biểu cho những 
nhân vật trong Phật giáo và những kẻ đối nghịch, 
và trong buổi khiêu vũ, thường thì những biểu 





monks 1n costumes. 


tượng của những thế lực đối nghịch đều bị khuất 

phục. Nghi lễ khiêu vũ tôn giáo này thường được 

trình diễn trước đám đông Phật tử tại gia vừa với 
mục đích giáo dục mà cũng vừa giải trí. 

Dancing flowers before the eyes: Muscae 

volitantes—Hoa đốm (cuông hoa). 

Danda (p): Dùi cu —The cudgel—The Buddha 1s 

known as one who has dropped the cudgel (nihita 

danda), one who has dropped the weapon (nihifa 
sattha). 

Dandaka-aranyaka (skt): Đàn Thí Ca A Lan 

Nhã —-Dandaka forest hermits, one of the three 

classes of hermits, Interpreted as those who live 

on rocks by the seashore—Một trong ba loại ẩn sĩ 

Đàn Thí Ca, những vị sống trên những phiến đá 

gần bờ biển. 

Dandaka forest: Đạn Trạch Ca Lâm—The 

forest of Dandaka, destroyed by a rsi because the 

king had carried off the rsi°s wIfe, saying a rsi had 
no need for one—Khu rừng Đạn Trạch Ca, nơi đã 
bị một vị Tiên tàn phá vì bị quốc vương Đạn 

Trạch Ca cướp vợ. 

Dandakamma (p): Act of punishment—Hành 

phạt. 

Dandha (p): Stupid—Ngu đần. 

Dangerous amusemenfs: Hung hý—See Ten 

disturbers of the relipIous life. 

Danka (jap): Đàn gia (ứn thí) —See Dana. 

Dannain (jap): Đàn Na Viện (trong các chùa 

Nhật Bản). 

Danparamita sound: Tiếng Bố thí Độ. 

Dantakastha (skt: Đãn Đa Gia Sắc Đa—Sỉ 

Mộc—Cây xỉa răng—The tooth stick. 

1) Tooth stck: Said to be chewed as a dentifrice. 
A stick for cleaning the teeth—Cây nhai cho 
sạch răng. Cái que tăm làm sạch răng 

2) The name of a tree grown from a tooth-pIck 
of the Buddha: Tên của một loại cây mọc lên 
từ chỗ Đức Phật bỏ cây tăm xỉa răng của 
Ngài. 

Dantaloka (skt: Đàn Đặc —Đàn Đa La Ca— 

Đàn Đa Lạc Ca—Đàn Đà —Đàn Đức—A 

mountain near Varucha, with a cavern, now called 

Kashmiri-Ghar, in Gandara, Peshawar, northern 

India, where Sudana lived, or as some says the 


place where Sakyamuni when Siddhartha, 


922 


underwent his ascetic sufferings—Một ngọn núi 
thuộc xứ Kiện Đà La, bây giờ gọi là Kashmiri- 
Ghar, Peshawar (now ¡in Pakistan), bắc Ấn Độ, nơi 
mà Thái tử Tu Đại Noa sống, có người nói hồi 
Đức Phật chưa thành đạo, ngài đã tu khổ hạnh 
trên núi nây. 

Dantalokagiri (sk): Đạn Đa Lạc Ca—A 
mountain (the montes Daedali of Justinian) near 
Varusa with is cavern, where Sudana lived. Now 
called Kashmiri-Ghar—Một ngọn núi gần thành 
Varusa, có hang động nơi Sudana đã từng trú ngụ. 
Bây giờ được gọi là Kashmiri-Ghar. 

Dao Hanh Zen Master: Zen Master Đạo Hạnh 
(?1115—Đạo Hạnh Thiển Sư—A Vietnamese 
Zen master from North Vietnam. He left home 
and became a disciple of Zen Master Kiểu Trí 
Huyền, but could not achieve his enlightenment. 
Later, he came to the Dharma assembly of Zen 
Master Sùng Phạm at Pháp Vân Temple and 
became one of the latters one of the most 
outstanding disciples. He was the Dharma heIr of 
the twelfth generation of the Vinitaruci Zen Sect. 
Later, he stayed at Thiên Phúc Temple to expand 
Buddhism until he passed away im 1115. He left 
his whole body relics. Later, when the Ming 
Dynasty Iinvaded Vietnam, they burnt his body 
relics—Thiền sư Việt Nam, quê ở Bắc Việt. Ngài 
xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Kiều Trí Huyền, 
nhưng không thể khế ngộ được. Về sau ngài đến 
pháp hội của Thiền sư Sùng Phạm và trở thành 
một trong những đệ tử nổi tiếng nhất của Sùng 
Phạm tại chùa Pháp Vân. Ngài là Pháp tử đời thứ 
12 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau ngài trụ tại 
chùa Thiên Phúc để hoằng pháp cho đến khi ngài 
thị tịch vào năm 1115. Ngài đã để lại toàn thân xá 
lợi. Đến khi triều đại nhà Minh xăm lăng nước 
Việt, thì họ đem toàn thân xá lợi của ngài mà đốt 
đi. 

Dao Hue Zen Master: Zen Master Đạo Huệ (?- 
1172—Đạo Huệ Thiền Sư—See Tao-Hui Zen 
Master. 

Daoism (n): Đạo giáo. 

Dao Lam Zen Master: Đạo Lâm Thiển Sư— 
Zen Master Đạo Lâm (?-1203)—A Vietnamese 
Zen master from Chu Diên, North Vietnam. He 
left home and became a disciple of Zen master 
Pháp Dung at Hương Nghiêm Temple. He was the 


dharma heir of the sixteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later, he stayed at Long Vân 
Temple at Long Phúc to expand Buddhism until 
he passed away ¡n 1203—Thiển sư Việt Nam, quê 
ở Chu Diên, Bắc Việt. Ngài xuất gia và trở thành 
đệ tử của Thiển sư Pháp Dung tại chùa Hương 
Nghiêm. Ngài là pháp tử đời thứ 16 của dòng 
Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. VỀ sau ngài trụ tại chùa 
Long Vân ở Long Phúc để tiếp tục hoằng pháp 
cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1203. 

Dao Sinh Zen Master: Đạo Sinh—An 
1mportant Chinese monk (355-434), the founder of 
the NÑirvana schol of early Chinese Buddhism. He 
cooperated with Kumarajiva to translate the Lotus 
Sutra. He did not hand down any work; however, 
his commenfaries played an Important role In the 
development of Chinese Buddhism. He believed 
that “everybody ¡ncluding ichchantikas possess 
Buddha-nature and can realize 
enlightenment”—Nhà sư nổi tiếng của Trung 
quốc (355-434), người sáng lập ra phái Niết Bàn. 
Ông đã cộng tác với Ngài Cưu Ma La Thập để 
dịch Kinh Liên Hoa. Ông không để lại tác phẩm 
nào; tuy nhiên, luận điểm của ông đóng vai trò 
quan trọng trong việc phát triển Phật giáo Trung 
quốc. Ông cho rằng mọi thực thể, ngay cả những 
Xiểến để, đều có bản tánh Phật và có thể hiểu 
được ngay bằng một đại giác bất thần. 

Dao Tam Zen Master: Thiền Sư Đạo Tâm— 
Zen Master Đạo Tâm——A Vietnamese Zen master 
from Phúc Khê, Bắc Việt, in the early and middle 
of the seventeenth century. His secular name was 
Vũ Khắc Trường. He was a disciple of Zen 
Master Đạo Chân (h¡is uncle). After his master 
passed away, he sfayed at Pháp Vũ Temple to 
cultivate until he passed away, the year of his 
passing away was unknown. Before his death, he 
told his disciples that his body would not be 
decaycd. It happened as he said. However, 
recently, some new techniques have been applied 
to reduce the decomposition to the body——Thiển 
sư Việt Nam vào đầu và giữa thế kỷ thứ 17, quê ở 
Phúc Khê, Bắc Việt. Tục danh là Vũ Khắc 
Trường (cháu kêu bằng chú của Thiền Sư Đạo 
Chân Vũ Khắc Minh). Ngài là đệ tử của Thiền sư 
Đạo Chân. Sau khi Thầy của ngài thị tịch, ngài 
tiếp tục trụ tại chùa Pháp Vũ tu hành cho đến khi 
thị tịch, không rõ năm nào. Lúc trước khi viên 


in a sudden 


923 


tịch, ngài đã cho biết nhục thân sẽ không bị hư 
thối. Sự việc quả đúng như thế, nhưng về sau nầy, 
người ta cũng ướp vào nhục thân của ngài một số 
chất liệu để hạn chế sức tàn phá của thời gian. 
Dao Thien: See T?ao-Ch?an Zen Master. 

Dao Trung Thien Hieu Zen Master: Zen 
Master Đạo trung Thiện Hiếu —A Vietnamese 
Zen Master. His origin was unknown. He was the 
Dharma heir of the 38” generation of the Linn- 
Chih Zen Sect. He was the founder of Long Hưng 
temple in Sông Bé province and Linh Sơn temple 
in Tây Ninh province 1n South Vietnam. He spent 
most of his life to expand and revive Buddhism in 
South Vietnam—Thiền sư Việt Nam, đời 3§ dòng 
Lâm Tế. Không ai biết ngài quê quán ở đâu. Ngài 
khai sơn chùa Long Hưng tại tỉnh Sông Bé và 
chùa Linh Sơn tại tỉnh Tây Ninh, Nam Việt. Hầu 
hết cuộc đời ngài, ngài hoằng hóa tại miền Nam 
nước Việt. 

Dappa (p): Arrogance—Sự cao ngạo. 

Dappita (p): Arrogant (a)—Cao ngạo. 

Dara (p): Sorrow——Buồn phiền. 

Daraka (p): Youngster—Boy—Bé trai. 

Dari (p): Cave—Hang đá. 

Darika (p): A girl —Bé gái. 

Daring: Gan 
Valiant—Venturesome. 


h_—Bold——Fearless—Brave— 








Dark  (a): Black—Dim—Dusky—Gloomy— 
Obscure—Sombre—Unclear—Unlt Hôn ám—— 
Tối tăm. 


Dark adversary: Ignorance—Kẻ thù tối tăm (vô 
minh). 

Dark and dull roots: Căn tánh ám độn. 

Dark land: Land of darkness—U địa (cảnh giới 
tối tăm). 

Dark and obscure place: U Minh—A dark, 
obscure, and mysterIous beyond 
comprehension, ¡.e., hells—Nơi xa xôi u tối mà 
kiến thức bình thường không hiểu nổi, như cõi âm 
ty. 

Dark paths: U Đồ The paths of rebirth ¡n 
purgatory or as hungry ghosts or animals—Con 
đường tăm tối, sau khi chết phải đọa vào ba 
đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh (con 
đường u minh mà thần thức sẽ phải đến để chịu 
sự phán quyết về tội phúc lúc sanh tiền; tùy theo 


which 1s 


tội phúc mà phải đọa vào ba đường đữ hay lên cõi 

trời, hoặc về cõi nhân gian). 

Dark storm: Black wind—Hắc phong (bão tố 

cuồng phong). 

Dark way: U Minh đạo. 

1) Hades: Land of darkness, the shades—U đồ 
(con đường tối ám)—See Dark paths. 

2) The way to the abode of the Yama King: Con 
đường đi đến nơi ở của Diêm Ma Vương. 
Darkened mỉnd without faith: Thân ám (tâm 

trí u mê không có niễm tin). 
Darkening of the month: Krsnakarma or 
Krsnapaksa (skÙ—Hắc Nguyệt —Latter half of 
the month, or the period of the waning moon, or 
second fortnight of a lunar month—Một nửa sau 
của tháng, hay giai đoạn trăng khuyết dần, hay 
một nửa sau của tháng âm lịch (theo Tây Vực Ký, 
từ ngày trăng bắt đầu khuyết đến ngày 30 trong 
tháng, gọi là “Hắc Phần.” Hắc phần có thể là 14 
hay 15 ngày tùy theo tháng thiếu hay đủ). 
Darkness (n): Bóng tối. 
Darkness of ignorance: S¡ Đồ— The darkness 
of the unenlightened condition—Sự tối ám của 
ngu sỉ (bóng tối của vô minh). 
Darkness of the unenlightened condifion: Sĩ 
ám. 
Darpana (skt): Kính—Mrror. 
Darsana (sk0: Kiến Giải (thấy)—Nại Lạt Xả 
Nang——DIiscerning——]udgment—Opinions—— 
Seeing——Views——Thinking—Reasoning— 
Discriminating. 
(D An overview of “Darsana”: Tổng quan về 
“Kiến —Selecting truth. Insight based on 
reason, which 1s capable of eliminating the 
passlons (klesha), false views (drishti), doubt 
(vichiktsa), and clinging to rites and rules— 
Suy nghĩ tìm tòi để hiểu rõ mà chọn lựa 
(khẳng định sự lý, kể cả ý nghĩa chính đáng 
và không chính đáng)—Trí tuệ dựa vào lý trí 
giúp tr bỏ những đam mê, những ý tưởng sai 
lạc, hoài nghi, hay những ràng buộc vào nghi 
thức hay qui tắc. 
Other meanings of “Darsana”—Những nghĩa 
khác của “Kiến”: 
l) Darsana discerning, 
discriminating, selecting truth—Suy nghĩ tìm 
tòi để hiểu rõ mà chọn lựa (khẳng định sự lý, 


qI) 


also means 


924 


kể cả ý nghĩa chính đáng và không chính 
đáng). 

2) Seeinsg— Thấy, thấy bằng—Seeing by: 

a) The seeing of ordinary people—Cái thấy của 

phàm phu: 

Observing: Quan sát. 

Noticing: Chú ý. 

Examining: Khảo sát. 

Contemplating: Trầm ngâm suy tưởng. 

b) The seeing of saintly people: DarsayatI (p)— 
Drisdarsam (skQ—Cái thấy của bậc Thánh 
nhân: 

*.. Seeing with the mind: Thấy bằng trực tâm. 

* Seeing by divine intuiion: Thấy bằng trực 
giác. 

(HD) Categories of “Darsana”: Phân Loại Kiến— 
See Two wrong views, Five great disturbers, 
and FIve sharp servants. 


Darsana-bhaga (skQ: Subjective or the seeing 


porion-Kiến Phẩn—-See Four functional 
đivisions of conscIousness. 
Darsana-marga (skt): Darshana (p)—Kiến 


đạo—A Sanskrit term for “ path of seeing.” 
Darsana-matge Is a path in which Insight based on 
reason, which Is capable of eliminating the 
passions (klesha), false views (drishtl), doubt 
(vichiktsa), and clinging to rites and rules. The 
way of viewing is different from the way of 
walking. To secular world, to judge whether the 
path we are going to take 1s ripht or not, first of 
all, sclence 1s Important. However, in Mahayana 
Buddhism, this is the path on which one has 
directly realized emptiness. This also coincides 
with the first Bodhisattva level (bhumi). On this 
path meditators completely remove the artificial 
conceptions of a permanent self-Phạn ngữ có 
nghĩa là “con đường thấy biết.” Darsana-marga có 
nghĩa là trí tuệ dựa vào lý trí giúp trừ bỏ những 
đam mê, những ý tưởng sai lạc, hoài nghi, hay 
những ràng buộc vào nghi thức hay qui tắc. Thấy 
đúng khác biệt với đi đúng. Để phán đoán con 
đường sắp đi có đúng hay không. Đối với ngoài 
đời, muốn thấy đúng trước nhất học vấn hay khoa 
học là quan trọng. Tuy nhiên, trong Phật giáo Đại 
Thừa, đây là con đường trên đó người ta đã trực 
tiếp chứng nghiệm “tánh không.” Con đường này 
đồng thời với sơ địa Bồ Tát, trên đó hành giả dẹp 


bỏ được những nhận thức giả tạo về một cái ngã 

trường tôn. 

Darts of the Bodhisattva: Dục Kim Cang— 

Dục Tiến— The darts of the Bodhisattva, who 

hooks and draws all beings to Buddha: Dục Kim 

Cang—Những mũi tên Kim Cang của Bồ Tát, 

dùng để câu móc và lôi kéo chúng sanh về với 

Phật. 

Daruna (p): Harsh—Cruel (a)—Thô lỗ. 

Dasa (p): 

I1) Ten: Mười. 

2) Slave: Nô lệ. 

Dasabala (skt & p): An epithet of the Buddha, 

the possessor of Ten Powers or Ten kinds of 

Knowledge—Một danh hiệu của Đức Phật, Đấng 

Thập Lực hay Đấng có đầy đủ thập tri kiến. Thập 

lực (mười khả năng nơi một vị Phật)— Thập lực 

Ca Diếp —Ten powers or ten abilities possessed 

by a Buddha—Ten Powers Kasyapa: 

l) Knowledge concerning what is possible and 
impossible in any situation: Nhận biết bằng 
trực giác về cái có thể và cái không có thể 
trong mọi hoàn cảnh. 

2) Vipaka: Concerning the ripening of deeds— 
Nhận thức sự chín muổi của những hành 
động. 

3) Concerning the superlor and Inferior abilities 
of other beings: Nhận thức về những năng lực 
cao nhất và thấp nhất nơi tha nhân. 

4) Concerning their tendencies: Nhận thức về 
những thiên hướng của họ. 

5) Concerning the manifold constituents of the 
world: Nhận thức về những thành tố của thế 
giới. 

6) Concerning the paths leading to the various 
realms of existence: Những thức về nhiễu con 
đường dẫn tới những trạng huống tái sanh 
khác nhau. 

7) Concerning the engendering of purity and 
impurity: Nhận thức về sự tạo ra thanh trược. 

8) Concerning the contemplations, meditative 
states (samadhn), the three liberations, and the 
absorption (dhyana): Nhận thức về suy tưởng, 
về đại định, về tam giải thoát và thiền định. 

9) Concerning deaths and rebirths: Nhận thức về 
sự chết và tái sanh. 


925 


10) Concerning the exhaustion of all defilements 
(asrava): Nhận thức về sự suy mòn của nhiễm 
trược. 

Dasabal-Kasyaba (sk0: Thập lực Ca Diếp— 

See Dasabala. 

Dasabhumi (skt): Ten grounds—Thập Địa—See 

Ten grounds. 

Dasabhumika sastra (skt): Thập Địa Luận—A 

SanskrIt “commentary the 

Dasambhumika,” explainng the course of a 

Bodhisattva (bhumi) by Vasubanshu, translated by 

Bodhiruchi, was the doctrinal basis of the Ti-Lun 

school of early Chinese Buddhism—Từ Phạn ngữ 

về “Luận về Thập Địa,” giảng về con đường của 
một vị Bồ tát của Ngài Thế Thân Bổ Tát 

(Vasubandhu) trong bản dịch của Bodhiruchi là cơ 

sở của học thuyết của trường phái Địa Luận. 

Dasabumika-sutra (skt): Thập Địa Kinh—One 

of the most important Mahayana texts outlining 

the ten levels through which a Bodhisattva 

progresses on the path to Buddhahood. lt is a 

secon of the voluminous Avaftamsaka Sutra— 

Một trong những kinh điển quan trọng nhất của 

Đại Thừa, phác họa mười mức độ qua đó một vị 

Bồ Tát tiến dần đến Phật quả. Đây là một phần 

của bộ kinh Lăng Nghiêm gồm nhiều tập. 

Dasabhumika-Vibhasa-Sastra (skt: Luận 

Thập trụ Tỳ Bà Sa——The sastra was composed by 

Nagarjuna, discussed and explained the course of 

the developmernt (ten stages) of a bodhisattva, one 

of the most Important chapter in Avatamsaka 

Sufra, was the doctrinal basic of the early Chinese 

Pure Land schools. It was translated into Chinese 

by Kumarajiva—Bộ Luận bàn về Thập Địa 

Phẩm, một chương quan trọng nhất trong Kinh 

Hoa Nghiêm, nói về hai giai đoạn đầu của quả vị 

Bồ Tát, đã tạo ảnh hưởng rất lớn với sự phát triển 

của các trường phái Tịnh Độ Trung Hoa. Cưu Ma 

La Thập dịch sang Hoa ngữ. 

Dasa-dis (skt): Thập phương—The ten directions 

Dasaka (skt): Đà Tác Ca—Kẻ nô lệ—A slave 

(người nữ nô lệ——A female slave or dasika). 

Dasa kasina (p): Mười đề mục hành thiển: Tứ 

đại (đất, nước, gió, lửa), bốn màu sắc (xanh, vàng, 

đỏ, trắng), không gian, ánh sáng. Những để mục 
hành thiển này giúp chế ngự tham ái. 


tem for on 


Dasakusala (sk0: Ten evil things—Thập Ác— 
See Ten evil deeds (acts). 

Dasanishthapada (skt): Thập Vô Tận Nguyện 
(mười lời nguyện vô tận của một vị Bồ Tát ở 
Hoan Hỷ Địa)—See Ten inexhaustible vows. 
Dasaparamitas (sk0: Ten paramitas—Thập Ba 
La Mật. **See Ten paramitas. 
Dasa-raja-dharma (skt): The Ten Duties of the 
King—Mười nhiệm vụ của một quân vương. 
Dasa-samyojana (sk): Thập kiết sử —Ten 
fetters which bind sentlent beings to the cycle of 
births and deaths. They are personality belief, 
sceptical doubt, clinging to mere rules and rituals, 
Sensuous craving, 1ll-will, craving for fine material 
©xistence, craving for 
conceit, restlessness, and ignorance—Mười kiết 
sử trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi sanh 
tử. Mười kiết sử này là ngã kiến, nghi hoặc, giới 
cấm thủ, tham dục, sân hận, tham sắc, tham vô 


Immaterial existence, 


sắc, kiêu mạn, trạo cử và vô minh. **See Five 
bonds In the lower desire-realms and Eive higher 
bonds of desire. 

Dasa sila (skt: Ten precepts—Mười giới. **See 
Teen precepts. 

Dasa sỉlmata: Người nữ giữ mười giới—Ten 
precept mothers. A term that refers to women 1n 
Sn Lanka who have adopted ten precepts outlined 
1n the Vinaya for novice nuns. There are fwo main 
divisions: lay (gihi) and monastic (pavidi). The 
precepts are the same for both, but the latter 
gøroup adopts all ten as a single body, and so 
transgøressing on one rule 1s equivalent to breaking 
all ten precepts. The pavidi 1s  generally 
considered to be equivalent to a novice ordination 
(samaneri-p—sramaneri-skt). Like monks, dasa 
salmatas generally shave their heads and wear 
saffron robes, but because the bhikkhuni lineage 
died out in Theravada countriles centuries ago, 
until recently it has not been possible for women 
to receive the full ordinaton—Thuật ngữ Si 
Lanka chỉ người phụ nữ đã thọ 10 giới theo Luật 
nghi cho Sa Di Ni. Có 2 nhóm chính: tại gia và 
xuất gia. Giới luật lại giống cho cả hai nhóm này, 
nhưng nhóm xuất gia chấp nhận 10 giới như một 
tổng thể, nên hễ sai phạm một giới tức là đã 
phạm giới trong tổng thể 10 giới này. Nhóm xuất 
gia Pavidi thường được xem như tương đương với 


926 


thọ giới Sa Di. Giống như chư Tăng, những người 
nữ thọ 10 giới phải cạo tóc và mặc áo cà sa, 
nhưng vì truyền thống Giáo đoàn Ni đã bị tàn lụn 
tại các quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy hàng 
mấy thế kỷ qua, nên cho đến gần đây chuyện thọ 
giới cụ túc cho phụ nữ tại các xứ vẫn chưa có thể 
thực hiện được. 

Dasa-tathagata-balani (skt): Như Lai Cụ Túc 
Thập Lực The ten Tathagata Powers—The ten 
powers with which a tathagafa 1s equipped—See 
Ten great powers ofa Buddha. 

Dasi (p): A femal slave——Nô lệ nữ (nữ nô). 
Dassana (p): Intuiion— Trực giác. 
Dassananuttariyam (p): The unsurpassable of 
vision—Kiến vô thượng—See Three dharmas 
(XLHD. 

Dassu (p): A robber—Kẻ cướp. 

Data (n): Dữ kiện. 

Date of Buddha?s death: Niết Bàn Nhật —The 
date of the Buddha's death, variously stated as 2" 
moon 15” or 8° day; 8” moon 8” day; 3” moon 
15” day; and 9° moon 8” day—Ngày tháng Đức 
Thế Tôn nhập Niết Bàn, có nhiều thuyết, ngày 
rằm hay mông 8 tháng hai; ngày mồng § tháng 
tám; ngày rằm tháng ba; ngày 8 tháng chín. 
Datfu (p): A stupid person—Người độn căn. 
Datu (p): A generous person—Người hảo tâm. 
Dau Pagoda in Ha Bac: Chùa Dâu—Name of a 
temple, also called Thiền Định, Duyên Ứng and 
Pháp Vân, located in Dâu hamlet, Thanh Khương 
village, Thuận Thành district, Hà Bắc province, 
North Vietnam. It 1s about I7 miles from Hanol. lt 
used to be Luy Lâu ancient citadel. This 1s one of 
Vietnam's earliest temples built in the third 
century A.D. Since the beginning of the Christian 
era. The Dâu area has been a famous Buddhist 
center for both home and abroad. In the Sui 
dynasty, around the sixth and seventh cenfuries 
A.D., Dâu Temple functioned as the Buddhist 
monks monastery, the place of Buddhist 
preaching and the famous center where Buddhaˆs 
Dharma was propagated by the well-known 
monks as Vinitarucl, Pháp Hiền, Quan Duyên, etc. 
At that time, king Sui-Wen-T1 ordered Liou-K*ang 
to build a stupa for Buddha”s relics. Placed ¡in the 
vard of the temple. Hoa Phong stupa which used 
to have nine sforeys was In ruin. A new three- 


storeyed stupa was rebuilt in 1738. In the years of 
1073, 1169, 1434, and 1448, successive Kings Lý 
Nhân Tông, Lý Anh Tông, Lê Thái Tổ, and Lê 
Nhân Tông organized a prayer at the temple. 
Other kings had Dâu Temple”s Buddha statue 
broupht to Báo Thiên Temple in Hanol for thelr 
worship prayer. It was Madarin Mạc Đỉnh Chi 
who was In charge of rebuilding Dâu Temple in 
the fourteenth century. Since that time, the temple 
has been rebuilt many other tines—Tên của một 
ngôi chùa, còn gọi là Thiền Định, Duyên Ứng và 
Pháp Vân. Chùa tọa lạc tại ấp Dâu, xã Thanh 
Khương, quận Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, Bắc 
Việt Nam. Chùa cách Hà Nội 17 dậm. Xưa đã 
từng là trung tâm của cố đô Luy Lâu. Đây là một 
trong những ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam 
được xây dựng vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. 
Từ những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Thiên Chúa, 
vùng Dâu đã là một trung tâm Phật Giáo nổi 
tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Vào đời nhà Tùy, 
những thế kỷ thứ sáu và thứ bẩy, chùa Dâu là nơi 
tu trì và đạo tràng thuyết pháp, là nơi truyền bá 
Phật Giáo quan trọng của các danh Tăng như Tỳ 
Ñi Đa Lưu Chị, Pháp Hiền, và Quan Duyên, vân 
vân. Vào thời nầy Sư Lưu Khương, theo lệnh vua 
Tùy Văn Đế, đã xây tháp Hòa Phong chín tầng ở 
ngay trước sân chùa để thờ xá lợi Phật, nhưng về 
sau đã bị đổ nát. Tháp được xây lại vào năm 1738 
nhưng chỉ còn ba tầng. Vào các năm 1073, 1169, 
1434, và 1448, các vua Lý Nhân Tông, Lý Anh 
Tông, Lê Thái Tông, và Lê Nhân Tông đã từng tổ 
chức lễ cầu đảo tại chùa Dâu. Các vị vua khác thì 
cho đến chùa rước tôn tượng Đức Phật về Hà Nội 
để làm lễ. Vào thế kỷ 14, Mạc Đỉnh Chi được 
chiếu chỉ nhà vua cho đứng ra hưng công xây 
dựng lại chùa Dâu. Từ đó về sau nây chùa đã 
được trùng tu nhiều lần. 

Dau Pagoda in Ha Tay: Chùa Đậu —Dau 
Pagoda 1s one of the most ancilent pagodas in 
North Vietnam. NÑo one knows the date of building 
of the pagoda, however, 1t was probably built in 
the twelfth or thirteenth centuries. It is located In 
Phuc hamlet, Nguyen Trai quarter, thuong Tin 
district, Ha Tay province. The pagoda was buIilt 
with nine vestibules, erected on a woody lotus 
platform, engraved with Images of flowers, 
dragons, unicorns, tortoises and phoenix according 
to the Le Dynasty. Dau pagoda still possesses two 


927 


real corpses (statues of real corpses) of two Zen 
masters Vu Khac Minh and Vu Khac Truong. 
These are two precious relics dated back in the 
eipghteenth centuryy—Chùa Đậu là một trong 
những ngôi chùa cổ nhất tại Bắc Việt. Không ai 
biết niên đại của ngôi chùa, tuy nhiên, có lẽ chùa 
được xây vào những thế kỷ thứ 12 hay thứ 13. 
Chùa tọa lạc trong thôn Phúc, xã Nguyễn Trải, 
quận Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Chùa được kiến 
trúc với chín gian tiền đường được dựng trên một 
toà sen bằng gỗ, chạm trỗ những hình ảnh hoa, 
long, lân, quy, và phụng, mang tính nghệ thuật đời 
nhà Lê. Hiện trong chùa vẫn còn lưu giữ hai pho 
tượng nhục thân của hai vị Thiển sư Vũ khắc 
Minh và Vũ khắc Trường. Đây là hai pho tượng 
rất quý, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 18. 
Daughter (n): Con gái. 

Dauphter of Gods: Deva dhita (p)—Ngọc nữ 
(Thiên nữ). 

Daughfters of mara: Ma Nữ—The daughters of 
mara who tempt men to their run—Con gái thiên 
ma chuyên dụ dỗ và phá hại con người (nam 
giới). 

Daurmanasya (skÐ: Distress—GriefF—Mental 
suffering—Sầu muộn (sự đau đớn về tâm linh). 
Daurmanasyendriya (sk): Sorrow——Ưu căn— 
See TWwenty twO roOfs. 

Dausthulya (skt: Quá ác—Khuynh hướng xấu 
hay sự sai lâm—Evil tendeney, or error. 
Dausthulya-bandhana (skt): Duttulla-bandhana 
(p—Evil tendency—Khuynh hướng xấu ác—A 
Sanskrit term for “bonds of assumptlons of bad 
These of body 
(kayavarana) and of mind (manas-avarana). Some 
Buddhist exegetes also add the third type, 
obstructions of speech (vag-avarana). These are 
said to be caused by Iinfluences of past karma, in 
Imitation of past activities, and are the subtle 
traces that remain after the afflictions (klesa) have 
been destroyed. An example that Is commonly 
given Is of an Arhat, who has eliminated the 
afflictions, seeing a monkey and Jumping up and 
down while making noises like a monkey, but the 
subfle traces still remain deep In the consclous— 
Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “khuynh hướng 
xấu ác.” Đây là những trở ngại cho việc tu tập 
thân và tâm. Vài bình luận gia Phật giáo cũng 


states.” are obsfrucfions 


thêm vào khuynh hướng thứ 3, đó là “khẩu.” 
Người ta nói những khuynh hướng xấu ác này 
được gây nên bởi nghiệp chướng hay những hành 
hoạt trong quá khứ, và những dấu tích vi tế vẫn 
còn tổn đọng sau khi phiền não đã được đoạn tận. 
Một thí dụ thường được đưa ra là một vị A La 
Hán, người đã đoạn tận phiền não, thấy được tâm 
vương ý mã đang chạy nhảy và làm ổn áo như 
một con khỉ, nhưng sâu trong tâm thức, những dấu 
vết vi tế vẫn còn tồn đọng. 

Davadaha (p): Forest fire——Lửa cháy rừng. 
Davids, Caroline Rhys (1858-1942): A pioneer 
Pali Scholar. She worked all her le with her 
husband, Dr. Rhys Davids in the Pali Text SocIety 
which she carried on after his death in 1922 to her 
own in 1942—Bà Caroline Rhys Davids, một nhà 
tiền phong của Hội Ngữ Học Pali. Bà đã cùng 
chồng là Tiến Sĩ Rhys Davids cống hiến cả đời 
cho Hội Ngữ Học Pali, sau khi chồng bà mất năm 
1922, bà tiếp tục phục vụ hội này cho đến khi bà 
qua đời năm 1943. 

Davids, Rhys (1843-1922): Dr. Rhys Davids, A 
pioneer Pali Scholar. In 1864, he entered the 
Ceylon Civil Service where he learned Pali from 
the Venerable Sumangala Thera. Back in England 
he founded In 1881 the Pali Text Soclet and gave 
the rest of his life to 1t. President of the Buddhist 
Society In Great Britain and Ireland at 1s 
foundation in 1907. He wrote Buddhism in 1878, 
Buddhism, 1s history and Literature In 1896, and 
Buddhist India in 1903. He was also a co-author 
with Dr. Stede of the Pali-English Dictlonary—— 
Tiến sĩ Rhys Davids, một học giả Pali tiền phong. 
Năm 1864, ông phục vụ cho chính quyển Tích 
Lan, nơi ông học tiếng Pali từ Thượng Tọa 
Sumangala Thera. Trở về nước Anh ông thành lập 
Hội Ngữ Học Pali năm 1881 và cống hiến phần 
còn lại của đời mình cho hội này. Ông cũng là 
chủ tịch Hội Phật Giáo ở Anh và Ái Nhĩ Lan khi 
hội này được thành lập năm 1907. Năm 1878 ông 
viết tác phẩm Phật Giáo, năm 1896 ông viết cuốn 
Lịch Sử và Văn Học Phật Giáo, năm 1903 ông 
viết cuốn Ấn Độ Phật Giáo. Ông cũng là đồng tác 
giả với Tiến Sĩ Stede soạn ra bộ Tự Điển Pali- 
Anh. 

Dawn to dusk: Từ bình minh đến hoàng hôn. 


928 


Day of abstinence: Pháp trai nhật (ngày ăn 
chay)—The day of abstinence observed at the end 
of cach half month. Also the six abstinence days, 
1n all making the eight days for keeping the eight 
commandments. On these days Good Buddhists 
always keep the eight commandments. For lay 
people, there are nine days of abstinence on 
which no food 1s eaten after twelve o'clock and 
all the commandments must be observed. On 
these days Indras and the four deva-kings 
1nvestigate the conduct of men——Nsày trì trai giữ 
giới thường vào mỗi nửa tháng. Và sáu ngày giữ 
tám giới khác trong tháng, tổng cộng là tám ngày 

Bát Quan Trai trong tháng. Trong những ngày nầy 

Phật tử thuần thành thường giữ Bát quan Trai giới. 

Với Phật tử tại gia, có chín ngày ăn chay, trì giới, 

và cử ăn quá ngọ. Trong chín ngày nầy vua Trời 

Đế Thích và Tứ Thiên vương đò xét sự thiện ác 

của nhân gian—See Nine days of abstinence. 

Day of the Buddha: Phật nhật. 

Day of the Buddha”s enlightenment: Lạp Bát 

(ngày Đức Phật thành đạo)—The eighth day of 

the 12” month (ngày 8 tháng chạp). 

Day of king”s accession: Cảnh Mệnh Nhật— 

The day of the king”s accession, when services 

were conducted monthly on that day for his 

welfare—Gần đến ngày nhậm chức hay đăng 
quang của một vị vua, nghi lễ cầu nguyện được tổ 
chức hằng tháng để cầu phúc lợi cho tân vương. 

Day of mutual confession: Ngày phát lồ sám 

hối trước chúng của chư Tăng Ni. 

Day on which a parficular Buddha or 

Bodhisatfva is worshipped: Duyên Nhật—The 

day of the month on which a particular Buddha or 

Bodhisattva 1s worshipped, he 1s being In special 

charge of mundane affairs on that day (lunar 

calendar)—Ngày có duyên với cõi Ta Bà của mỗi 

Đức Phật. 

1) Dhyana-Light Buddha on the first day of the 
month: Định Quang Phật—Ngày mồng một 
trong tháng. 

2) Dipankara Buddha on the second day of the 
month: Nhiên Đăng Phật—Ngày mồng hai 
trong tháng. 

3) Prabhutaratna on the third day of the month: 
Đa Bảo Phật—Ngày mông ba trong tháng. 


4) Aksobhya Buddha on the fourth day of the 
month: A Súc Bệ Phật Ngày mông bốn 
trong tháng. 

53) Maitreya Bodhisatva on the fifh of the 
month: Di Lặc Bồ tá—Ngày mồng năm trong 
tháng. 

6) Twenty Thousand-Lamp Buddha on the sixth 
day of the month: Nhị Vạn Đăng Phật —Ngày 
mồng sáu trong tháng. 

7) Thưty ThousandLamp Buddha the 
seventh day of the month: Tam Vạn Đăng 
Phật —Ngày mồng bảy trong tháng. 

8) BhaisajyarajaSamudgata Buddha on the 
eiphth day of the month: Dược Sư Phật — 
Ngày mồng tám trong tháng. 

9) Mahabhijna-Inanabhibhu Buddha on the ninth 

day of the month: Đại Thông Trí Thắng 

Phật Ngày mồng chín trong tháng. 

Candra-Surya-Pradipa Buddha on the tenth 

day of the month: Nhật Nguyệt Đăng Minh 

Phật —Ngày mồng mười trong tháng. 

11) Delighful Buddha: Hoan Hỷ Phật The 
eleventh day of the month—Ngày mười một 
trong tháng. 

12) Unconquerable Buddha on the twelfth day of 
the month: Nan Thắng Phật—Ngày mười hai 
trong tháng. 

13) Akasagarbha Bodhisatva (Bodhisatva of 
Space) on the thirteenth day of the month: Hư 
Không Tạng Bồ Tát—Ngày mười ba trong 
tháng. 

14) Samantabhadra Bodhisattvva: Phổ Hiển Bồ 
Tát—-The fourteenth day of the month— 
Ngày mười bốn trong tháng. 

15) Amitabha Buddha on the fifteenth of the 
month: A Di Đà Phật Ngày rằm trong 
tháng. 

16) Đà La NÑi Bồ Tát Ngày mười sáu trong 
tháng—Dharani Bodhisattva on the sixteenth 
of the month. 

17) Nagarjuna Bodhisattva on the seventeenth of 
the month: Long Thọ Bổ Tát—Ngày mười 
bảy trong tháng. 

18) Kuan-Ymn or Avalokitesvara Bodhisattva on 
the eighteenth of the month: Quán Thế Âm 
Bồ Tát Ngày mười tám trong tháng. 


On 


10 


`=< 





929 


19) The Sun-Light Bodhisattva on the nineteenth 
of the month: Nhật Quang Bổ Tát—Ngày 
mười chín trong tháng. 

20) Nguyệt Quang Bồ Tát: Ngày hai mươi trong 
tháng—The Moon-Light Bodhisattva on the 
twentieth of the month. 

21) Infinite Resolve Bodhisattva on the twenty- 
first day of the month: Vô Tận Ý Bồ Tát— 
Ngày hai mươi mốt trong tháng. 

22) Abhayandada Bodhisatva on the twenty- 
second day of the month: Thí Vô Úy Bồ 
Tát —Ngày hai mươi hai trong tháng. 

23) Mahasthamaprapta Bodhisatva on the 
twenty-third day of the month: Đắc Đại Thế 
Chí Bồ Tát Ngày hai mươi ba trong tháng. 

24) Earth-Store Bodhisattva on the twenty-fourth 
of the month: Địa Tạng Bồ Tát—Ngày hai 
mươi bốn trong tháng. 

25) Manjusri Bodhisattva on the twenty-fifth of 
the month: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ngày 
hai mươi lăm trong tháng. 

26) Supreme BhaisajyaraJa-samudgata 
Bodhisattva on the twenty-sixth day of the 
month: Dược Thượng Bồ Tát—Ngày hai mươi 
sáu trong tháng. 

27) Vairocana Buddha on the twenty-seventh day 
of the month (same as in #28): Lư Già Na 
Phật —Ngày hai mươi bảy trong tháng. 

28) Vairocana Buddha on the twenty-eiphth of 
the month (same as in #27): Đại Nhật Như 
Lai—Ngày hai mươi tám trong tháng. 

29) Bhaisajyaja-samudgata Bodhisatva on the 
twenty-ninth day of the month: Dược Vương 
Bồ Tát —Ngày hai mươi chín trong tháng. 

30) Sakyamuni Buddha on the thirtieth of the 
month: Thích Ca Mâu Ni Phật—Ngày ba 
mươi trong tháng. 

Daya (p): Compassion—Bi mẫn. 
Daya-citta (sk0: Tâm Ai Mẫn—According to 
The Avatamsaka Sutra, this 1s one of the eleven 
minds that lead to enlightenment. A sympathetic 
heart which desires to protect all beings from 
tormenting thoughts—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
đây là một trong 11 tâm dẫn đến giác ngộ. Mong 
bảo bọc hết thảy chúng sanh thoát khỏi những 
tâm tưởng khốn quẫn—See Eleven minds that 
lead to enlightenmernt. 

Dayada (p): Inheritance—Sự thừa hưởng. 


Dayajji (p): Inheritance—Sự thừa hưởng. 
Dayaka (@skt & p): Thí chủ Tín thí— 
Supporter—The lay supporter of a Bhikkhu—One 
who undertakes to supply the Bhikkhu with his 
legiimate needs, such as food, new robes and 
medicine, and in modern times will often pay his 
travelling expenses—Người hộ trì chư Tăng 
những nhu cầu cần thiết như ăn, mặc, ở, bệnh, và 
trong thời cận đại lại hộ trì với những chi phí về đi 
lại. 

Daydreaming: Mơ mộng 

Dayika (p): A female donor—Nữ thí chủ. 

Dayita (p): 

I1) Being sympathized: Cảm thông. 

2) Woman(n): Đàn bà. 

Daylight: Ánh sáng ban ngày (Thanh thiên bạch 
nhật —Completely In the open—Blue sky and 
bripht sun. 

Dead (a): Chết —To die—To expire—To pass 
way—According to Buddhism, Death 1s the 
moment when the alaya consciousness leaves the 
body, not when the heart has stopped or brain 
waves can no longer be detected—Theo Phật 
giáo, chết là giây phút mà A Lại Da thức rời bỏ 
thân nây, chứ không phải là lúc tim ngừng đập 
hay óc ngừng làm việc. 

Dead Buddhism: Đạo Phật chế—Dead 
Buddhism 1s a kind of Buddhism with 
superfluous organizations, classical rituals, multi- 
level offerinss, dangling and incomprehensible 
Sufras wriften In strange languages which puzzle 
the young people. In ther view the Buddhist 
pagoda 1s a nursing home, a place especially 
reserved for the elderly, those who lack self- 
confidence or who are superstituous. Eurthermore, 
there exiss a dead Buddhism when the 
Buddhadharma 1s only in talking, not in practice. 
Is not enough to say that we believe im the 
Buddha; it s better not to know the Buddhadharma 
than knowing 1t only for talking. Time flies really 
fast like a flying arrow, and days and months fly 
by like a shuttlecock. The water waves follow one 
after another. LIÍe 1s passing quickly in the same 
mamner. Impermanence avoids nobody, youth 1s 
followed by old age moment after moment, and 
we gradually return to the decay and extinction of 
old age and death, leaving no trace or shadow. 


1S 


930 


Sincere Buddhists should always remember that If 
merely beleve ¡im Buddhism without 
practicing, Its no better than believing in a dead 
Buddhism. Its like going Into a resfaurant and 
reading the menu to enJoy ourselves without 
ordering any food for eating. It does not benefit us 
1n the least. Thus, we should always bear in mind 
that 1f the Way 1s not put In practice, 1f's a dead or 
dead-end Way; If the virtue 1s not achieved by 
cultivating, is not a real virtue—Đạo Phật chết 
là đạo Phật qua những hình thức tổ chức rườm rà, 
nghi lễ cổ điển, cúng kiến, kinh kệ bằng những 
ngôn ngữ xa lạ làm cho giới trẻ hoang mang. Từ 
đó giới trẻ nhìn về những ngôi chùa như một viện 
dưỡng lão của ông già bà cả, cho những người 
thiếu tự tin, hoặc cho những thành phần mê tín dị 
đoan. Ngoài ra, đạo Phật chết có mặt khi giáo lý 
nhà Phật chỉ được nói suông chứ không được thực 
hành. Nói rằng tin Phật chưa đủ; nói rằng biết 
giáo lý nhà Phật chỉ để nói thì thà là đừng biết. 
Thời gian bay nhanh như tên bay và ngày tháng 
bay qua như thoi đưa. Sóng trước đùa sóng sau. 
Cuộc đời lại cũng qua đi nhanh như vậy. Vô 
thường chẳng chừa một ai, tuổi già theo liền bên 
tuổi trẻ trong từng lúc, và chẳng mấy chốc chúng 
ta rồi sẽ già và hoại diệt chẳng để lại dấu vết gì. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng nếu chỉ tin 
suông theo Phật mà không hành trì, cũng không 
hơn gì tin theo đạo Phật chết. Điều này cũng 
giống như chúng ta đi vào một nhà hàng để đọc 
thực đơn chơi cho vui chứ không kêu món để ăn, 
chẳng có lợi ích gì cho mình cả. Vì thế, chúng ta 
nên luôn nhớ rằng Đạo mà không được thực hành 
là Đạo chết hay Đạo cùng; đức mà không đạt 
được bởi tu trì chỉ là đức giả. 

Dead drunk: Say khướt hay say mèm. 

Dead lion is destroyed by worms produced 
within ifself: Sư Tử Thân Trung Trùng—Just as 
no animal eats a dead lion, but it is destroyed by 
worms produced within 1fself, so no oufside force 
can destroy Buddhism, only evil monks within 1t 
can destroy it—Trùng trong thân sư tử. Không 
một loài nào có thể ăn thây con sư tử, mà chỉ có 
những con trùng bên trong mới ăn chính nó; cũng 
như Phật pháp, không một giáo pháp nào có thể 
tiêu diệt được, mà chỉ những ác Tăng mới có khả 
năng làm hại giáo pháp mà thôi (trong Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, Phật bảo A Nan: “Này ông A 


W© 


Nan, ví như con sư tử mệnh tuyệt thân chết, tất cả 
chúng sanh không ai dám ăn thịt con sư tử ấy, mà 
tự thân nó sinh ra dòi bọ để ăn thịt tự nó. Này ông 
A Nan, Phật pháp của ta không có cái gì khác có 
thể hại được, chỉ có bọn ác Tỳ Kheo trong đạo 
pháp của ta mới có thể phá hoại mà thôi.”). 
Deadly (a & adv): Chết chóc. 

Dcadly demons: Mara-papiyas (skt—Shima 
(jap)—Demons of death—Tử Ma. 

Deadly sins: Tội nghiêm trọng—The four 
deadly sinse—Tứ Ba La Di Tội hay bốn tội căn 
bản—See Four deadly sins. 

Deaf are able to hear: Kẻ điếc được nghe—See 
Ten kinds of Buddha-work In all worlds im all 
times of the Buddhas (B) (7). 

Deal with people humanly and to treat 
other creatures with love: Đối xử nhân đạo với 
con người và với loài vật bằng tình thương (Nhân 
dân ái vật). 

Decal with somcething: Take of 
something—Take chargee of something—Be 
responsible for something—Chịu trách nhiệm về 
điều gì. 


care 


Dear: Thân yêu. 

Death: (n): Chết. 

I1) Sự chết—The abandonment of the body. This 
1S the last of the chan of the twelve 
Nidanas—Sự la bổ thân xác. Đây là mắc 
xích cuối cùng của mười hai nhân duyên. 

2) According to Buddhism, Death 1s the moment 
when the alaya conscilousness leaves the 
body, not when the heart has stopped or brain 
waves can no longer be detected. Death 1s the 
separation of mind and matter (body). This 
Separation may take place over several hours 
or days, as Is øenerally the case in a death 
from natural causes, or It may happen rather 
more suddenly, as In an accident. But ¡n 
either case there are certain definite staøges In 
the dying process. The body does not Ïlose Its 
ability to mainfain consciousness all at once, 
but does so gradually with each element of 
the body, earth, water, fire, and air, losing Its 
supportive ability ¡In turn. Buddhists believe 
that though the body dies, the conscIousness 
lives on; thus there exIsts rebirth. According 
to other religlous concepts 1n ancient China, 


3) 


931 


death 1s the dissolution of the body and Its 
other parts, where perceptive organs are 
discarded. These organs left the material 
form and bidding farewell to the knowledge. 
At that time, one becomes one with the great 
pervader—Theo Phật giáo, Chết là lúc A- 
Lại-Da thức lìa thân, chớ không phải là lúc 
mà tim ngừng đập hay óc ngưng làm việc. 
Chết là sự tan rã cả thể xác và tinh thần. Quá 
trình tách ha có thể xảy ra nhiều giờ, nhiều 
ngày, như cái chết tự nhiên do già bệnh; hoặc 
xảy ra đột ngột do tử nạn. Nhưng ở cả hai 
trường hợp, cái chết đều có những bước tiến 
nhứt định. Thân xác không phải đột ngột mất 
ngay khả năng duy trì tâm thức, mà nó mất từ 
từ, mỗi đại như đất, nước, lửa, gió... tuần tự 
mất khả năng nâng đỡ thân xác. Phật tử tin 
tưởng rằng dù thân xác chết đi nhưng tâm 
thức vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó, do 
đó mà có tái sanh. Theo những quan niệm 
của các tôn giáo khác ở Trung Hoa, chết là 
sự tan rã giữa phần thân thể và các phần khác 
của nó, các cơ quan nhận thức được gạt bỏ. 
Những cơ quan này rời bỏ hình hài và kiến 
thức. Lúc ấy người ta trở thành đồng nhất với 
cái đại đồng—See Two kinds of death. 

Death  naturally 
However, most people feel uncomfortable 
thinking about death. People fear that 1f they 
talk about death, death 1s coming closer. 
That”s a mistaken 1dea. In fact, by very nafure 
our lives are Impermanent, and death 1s 
inevitable. By natural law, death 1d one of the 
four steps of the Law of Impermanence. Thus, 
death 1s an irrevocable result of living, 1S 
good to think about 1t to make our lives more 
meaningful. Once we fully recognize that we 
wIll inevitably die, all the petty concerns that 
Worry us in our daily life become 1nsignificant 
compared to the importance of following the 
path before our lives end. The Buddha taught: 
“[here Is no greater 
awareness of the Impermanence of our lives. 
Such realization will help us understand that 
at the time of death, our mindstreams and the 
1mprinfts of the actions we have created øo on 
to future lives. Such realization will also help 
us understand clearly that IÝ we spend oue 


CO†ïme©Ss {O €veryone. 


realizaion than 


precIlous human lives acting harmfully with 
bad motivations, the Iimprints of those actions 
will come with us. Devout Buddhists should 
always remember that death definitely comes 
(to ceveryone, whether we are kings or 
mandarins, rich or poor, noble or Ignoble. 
There 1s nowhere we can go to avoid death. 
Our lifespans cant be extended and with 
every passing moment, they're becoming 
shorter and shorter. When our lifespans run 
out, we can't bargain for more time In order 
to transform our minds—Cái chết sẽ đến với 
mọi người một cách tự nhiên. Tuy nhiên, hầu 
hết mọi người đều cảm thấy lo sợ suy tư về 
cái chết. Người ta sợ rằng nếu họ nói về tử 
thần thì tử thần sẽ đến gần với họ hơn. Đó là 
một ý tưởng sai lầm. Kỳ thật bản chất thật 
của kiếp sống là vô thường và cái chết không 
miễn trừ một ai. Theo quy luật tự nhiên, chết 
là một trong bốn tiến trình của luật vô 
thường, và không thể tránh khỏi, thì khi nghĩ 
tưởng hay chiêm nghiệm về sự chết sẽ khiến 
cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa tốt hơn. 
Một khi chúng ta có khả năng chiêm nghiệm 
về sự chết là cái mà chúng ta không thể nào 
tránh khỏi thì tất cả những thứ nhỏ nhặt trong 
đời sống hằng ngày bỗng trở nên vô nghĩa so 
với đoạn đường còn lại của kiếp sống mà 
chúng ta đang đi. Chính Đức Phật đã từng 
dạy: “Không có ý thức nào cao hơn việc ý 
thức được tính cách vô thường của kiếp sống. 
Vì ý thức được như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu 
rõ rằng lúc mệnh chung, dòng tâm thức và 
những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã gieo 
tạo sẽ đưa chúng ta đi đến những kiếp sống 
mới. Hiểu như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rằng 
nếu trong kiếp sống này chúng ta có những 
hành động gây tổn hại cho người khác với 
động cơ xấu thì những dấu ấn đen tối của 
những hành động đó sẽ đeo bám theo dòng 
chảy tâm thức của chúng ta. Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn 
là càng lúc càng đến gần với tất cả mọi 
người, dù bậc vua quan hay dân giả, dù giàu 
hay nghèo, dù sang hay hèn, vân vân. Chúng 
ta ai rồi cũng sẽ chết chứ không ai sống mãi 
được với định luật vô thường. Không có nơi 
nào cho chúng ta đến để tránh được cái chết. 


932 


Tuổi thọ của chúng ta không thể kéo dài 
được và mỗi lúc qua đi là mạng sống chúng 
ta càng ngắn lại. Khi tử thần đến chúng ta 
không thể nào kỳ kèo bớt một thêm hai để 
chúng ta có thời giờ chuyển hóa tâm thức của 
mình đâu. 

**  See Eight misleadings, Eight teachers, and 
Seven unavoidables. 


Death ỉs certain and natural: Sự chết là chắc 
chắn và tự nhiên—According to the story of Kisa 
Gofami In the Agama Sutra—Theo truyện nàng 
Kisa Gotami trong Kinh A Hàm: 

l) Kisa Gotamis son died. She loved him 
dearly, so she could not accept his death: Con 
trai của Kisa Gotami chết. Nàng yêu con tha 
thiết nên nàng không thể chấp nhận cái chết 
ấy. 

2) Carrying the corpse, she went from house to 
house to find medicine. Of course nobody 
could help her: Mang thi hài của con, nàng đi 
hết nhà này tới nhà kia mong tìm thuốc chữa. 
Dĩ nhiên không ai giúp nàng được. 

3) Finally she went to the Buddha. The Buddha 
said: “If you can bring me a musftard seed, ] 
can help you. The mustard seed, however, 
must come from a house 1n which no one 1n 
the family has ever died: Cuối cùng nàng đến 
hầu đức Phật. Đức Phật dạy: “Nếu cô có thể 
đem cho ta một hạt cải, ta sẽ giúp cô. Tuy 
nhiên, hạt cải ấy phải xuất phát từ ngôi nhà 
trong đó không có người nào chết cả.” 

4_ Kisa Gotami visited every house In the city. 
Everywhere people took pity on her and 
offered her musfard seeds: Kisa Gotami đi 
đến mọi nhà trong thành phố. Khắp nơi mọi 
người đều thương xót nàng và tặng nàng hạt 
cải. 

53) But when she asked: “Has anyone In your 
family ever died?” The answer was always 
the same. “Yes!” Sometimes It was a parent 
or a brother or a sister that had died. In other 
family, 1t was like her, a child: Nhưng khi 
nàng hỏi: “Có ai trong gia đình ông bà chết 
không?” Câu trả lời luôn giống nhau: “Có!” 
Đôi khi đó là cha mẹ, anh em đã chết, hay 
các gia đình khác, đó là đứa con như con 
nàng. 


6) She was very sad and returned to the Buddha 
empty-handed. The Buddha asked her to 
reflect on what people had told her. Slowly 
she realized that death was certain and 
natural and that all things are Impermanent: 
Nàng rất buồn và trở về gặp đức Phật với tay 
không. Đức Phật bảo nàng suy nghĩ kỹ về 
những chuyện mà mọi người đã nói với nàng. 
Dần dân nàng nhận thức ra cái chết là chắc 
chắn và tự nhiên và vạn vật đều vô thường. 

7)  She felt comforted. Later she returned to the 
Buddha and became one of his discIples: 
Nàng cảm thấy được an ủi. VỀ sau nàng lại 
đến gặp đức Phật và trở thành đệ tử của 
Ngài. 

Death-contemplation: Quán tử (quán về cái 

chết). 

Death by demons-raised-from-the-death: 

Chết vì bị quỷ tử thi làm hại —See Nine major 

forms of untimely death. 

Death by drowning: Chết chìm—See Nine 

major forms of untimely death. 

Death by evil mantras: Chết vì rủa nộp, trù 

o—See Nine major forms of untimely death. 

Death by fire: Chết thiêu—See Nine major 

forms of untimely death. 

Death from hunger or thirst, for lack of 

food and water: Chết vì đói khát khốn khổ— 

See NÑine major forms of untimely death. 

Death by incantations: Chết vì bị ếm đối—See 

Ñine major forms of untimely death. 

Death and life: Mortality—Transmigration—Tử 

sinh. 

Dead and lost: Dead and gone—Tử vong. 

Death-mara: Demons of death—Tử ma—This is 

one of the eipht Maras or destroyers—Đây là một 

trong tám loại ma—See Four enemies (maras) 
and Eight Maras. 

Death occurs in four ways: Bốn Nguyên Nhân 

Của Sự Chết —According to Buddhism, death can 

Occur In one of the four ways—Theo Phật giáo, có 

bốn nguyên nhân đưa đến cái chết. 

1)  Death can be due to the exhaustion of the life 
Sspan assigned to beings of that particular 
specIes. This 1s likened to th wick in the lamp 
burns up: Ayukkhaya (p)—Mạng Triệt— 


933 


Mạng căn hay thọ mạng của mỗi loài đã hết. 
Điều nầy giống như đèn tắt vì hết tim. 

2) Death can be due to the exhaustion of the 
Kammic energy that caused the birth of the 
deceased. This ¡s likened to the consumption 
of the oil in the lamp: Kammakkhya (p)— 
Nghiệp Dĩ—Năng lượng nghiệp gây nên sự 
sanh của người chết đã kiệt. Điều nầy giống 
như đèn tắt vì dầu trong đèn đã cạn. 

3) Death can be due to the exhaustion of both 
the life span and kamma energy. This IS 
likened the consumption of the oïl in the lamp 
and the burning off of the wick at the same 
me: Ubbayakkhaya (p)—Mạng Triệt 
Nghiệp Dĩ Đồng Thời—Sự chấm dứt cùng lúc 
của mạng triệt và nghiệp dĩ. Điều nầy giống 
như đèn tắt vì cạn đầu tim lụn. 

4) Death can be due to external circumstanees, 
sụch as accidents, untimely happenings. This 
1s likened to the effect of external factors 
sụch as the wind or someone blows out the 
light: Upachedake (p)—Bất Đắc Kỳ Tử (vì tai 
nạn bất ngờ hay những biến cố bên ngoài). 
Điều nầy giống như đèn tắt vì gió hay người 
nào đó thổi tắt. 

Death of the physical body: Cái chết của thân 

thể—See Two kinds of death. 

Death is only a physiological erosion of the 

human body: Chết chỉ là sự hao mòn sinh lý của 

cơ thể. 

Death by poison: Chết vì thuốc độc—See 

Ñine major forms of untimely death. 

Death-proximate karma: (skÐ—— 

Asanna or Maranasanna-kamma (p)—Nghiệp lúc 

sắp chết Nghiệp Cận Tử —According to the 

Abhidharma, death-proximate karma 1s an action, 

or a potent karma remembered or done shortly 

before death (dying moment), that 1s, immediately 
prior to the last Javana process. If a person of bad 
character remembers a good deed he has done, or 
performs a good deed just before dying, he may 

receive a fortunate rebirth; and conversely, If a 

good person dwells on an evil deed done earlier, 

or performs an evil deed Just before dying, he 
may undergo an unhappy rebirth. For this reason, 

Or IfS Significant in determining the future birth, in 

Buddhist countries 1t 1s customary to remind a 


Marana 


dying person of his good deeds or to urge him to 
arouse good thoughts during the last moment of 
his life. When there 1s no weighty karma, and a 
potent death-proximate karma is performed, this 
karma wil generally takes on the role of 
generating rebirth. This does not mean that a 
person will espcape the fruits of the other good 
and bad deeds he has committed during the course 
of life. When they meet with conditlons, these 
karmas too will produce their due results—Theo 
A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), cận tử nghiệp 
là điều gì mà ta làm hay nghĩ đến liền trước lúc 
lâm chung. Nếu một người xấu mà nhớ lại hoặc 
được làm một việc thiện trước lúc lâm chung, có 
thể nhờ đó mà người ấy được tái sanh vào cảnh 
giới tốt (may mắn) hơn; ngược lại, nếu một người 
tốt mà trước khi lâm chung lại nhớ đến một hành 
động bất thiện của mình, người ấy có thể tái sanh 
vào một trạng thái bất hạnh. Chính vì lý do quyết 
định tái sanh đó mà các xứ Phật Giáo có phong 
tục nhắc nhở người sắp chết những hành động 
lành người ấy đã làm trong đời, và tạo cơ hội cho 
người ấy tạo thiện nghiệp trước phút lâm chung. 
Khi không có trọng nghiệp, và nghiệp cận tử được 
thành lập, thì nghiệp cận tử sẽ giữ vai trò chính 
trong việc tái sanh. Điều nầy không có nghĩa là 
người ấy sẽ trốn thoát được những nghiệp thiện ác 
đã tạo ra trong đời. Khi gặp điều kiện thì những 
nghiệp thiện ác sẽ trổ quả tương xứng—See 
Asamna, and See Four types of kamma (karma) 
(Bì). 

Death and reincarnafion: Aupapaduka (skt— 
Direct metamorphosis—Birth by transformation— 
Alternation of life and death—Hóa sinh. 
Death-robber: Tử tặc (tử thần). 

Death sentence: Án tử hình. 

Death is a separation of mỉnd and matter: 
Chết là sự xa ha giữa tâm và thân. 

Death silence: Lặng ngắt. 

Death is suffering: Chết khổ. 

Death of the superphysical body: The death 
of the body which 1s assumed by a Bodhisattva— 
Cái chết của thân vi tế (thân mà vị Bồ Tát mang 
lấy)—See Two kinds of death. 

Death is unavoidable: Chết chẳng tránh được— 
See Seven unavoidables. 

Deathless message: Thông điệp bất tử. 


934 


Deathlessness: Sự bất tử—The Buddha opened 
the door of deathlessness to all sentient beings— 
Đức Phật mở cánh cửa bất tử cho chúng sanh mọi 
loài. 
Debase: 
something—Làm giảm giá trị. 

Debt (n): Nợ—Ân. 

Debt of nature: Nợ đời. 

Debt to the Buddha: Ân Phật—The debt we 
owe the Buddha—See Four Great Debts. 

Debt to our parenfs and teachers: The debt 
we owe our parents and teachers—Ân cha mẹ 
Thầy tổ—Nhờ cha mẹ sanh ta ra và nuôi nấng 
dạy dỗ nên người; nhờ thây tổ chỉ dạy giáo lý cho 
ta đi vào chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những 
phải cung kính, phụng sự những bậc nầy, mà còn 
cố công tu hành cầu cho các vị ấy sớm được giải 
thoát—See Four Great Debts. 

Debt we owe all sentient beings: Ân chúng 
sanh—Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không có 
người thợ mộc ta không có nhà để ở hay bàn ghế 
thường dùng; không có bác ông phu ta lấy gạo 
đâu mà ăn để sống; không có người thợ dệt, ta lấy 
quần áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn 
siêng năng làm việc và học đạo, mong cầu cho 
nhứt thiết chúng sanh đều được giải thoát —See 
Four Great Debts. 

Debt to our spiritual friends: Ân thiện hữu tri 
thức—Nhờ thiện hữu tri thức mà ta có nơi nương 
tựa trên bước đường tu tập đây chông gai khó 
khăn—See Four Great Debts. 

Debt to the Triple Jewel (Buddha, Dharma, 
Sangha): Ân Tam Bảo—Nhờ Phật mở đạo mà ta 
rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bể tu học. 
Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới định 
huệ và chứng ngộ. Nhờ chư Tăng tiếp nối hoằng 
đạo, soi sáng cái đạo lý chân thật của Đức Từ 
Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến đạo lý—See 
Four Great Debts. 

Decadent (a): Đọa lạc. 

Decadenee (n): Sự suy đồi— Thời Mạt Pháp— 
See Degenerate Age of Dharma. 

Deccadence of the law: Mạt Pháp The 
Degenerate Age of Dharma—The 
Ending Age—The period of the end of Dharma—— 
See Degenerate Age of Dharma. 


Lower or đdistort the value of 





Dharma 


Decadenece and prosperity: Suy thịnh. 

Dccay (v): Jara (skÙ—Ruin—Suy tàn—Hoại 
diệ—-Hư hoạt—According to Buddhism, the 
decay of a body 1s the lack of co-ordination of 
mind and matter—Theo Phật giáo, sự hoại diệt 
gây ra bởi sự thiếu hòa hợp giữa thể xác và tỉnh 
thần -See Seventy-five đharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Decay and grow: Waxing and waning—Tiêu 
trưởng (khuyết tròn—tiêu diệt và tăng trưởng). 
Decay is the lack of coordination of mind 
and matter: Sự hoại diệt là do thiếu phối hợp 
của tâm và thân. 

Decaying: 

l) (a): Lão hóa—Aging. 

2) (n): Sự tan rã—Hư hoại. 

Deceit: Mayà (skt)—Deceit means false kindness 
or phone intention—Pride—Cuống hay là sự dối 
gạt—Huyễn—Lừa đảo—Mạn—Mộng tưởng (ý 
thức mơ mộng hão huyền, không thực)—See Ten 
kinds of afflictions, Fifty-one Dharmas Interactive 
with the Mind, and Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Deceitful (a): Màya (skQ—Giả dối——Insincere— 
False—Fraudulent—Deceptive—See Illusion. 
Deceitful and malicious: Che dấu và giả dối— 
See S1x roofs Of contenfion. 

Deceive oneself: Tự dối mình. 

Decency: Đứng đắn chỉnh tế. 

Decent (a): Đứng đắn——Nghiêm chỉnh. 

Decent living: Cuộc sống thoải mái. 

Deception: Nói lời dối gạt—See Eive kinds of 
false speech. 

Deceptfion is a bar to faith: Tín Chướng (khi dễ 
hay lừa dối là một chướng ngại cho niềm tin)— 
See Five hindrances (). 

Deceptfive: Màya (skt}—See Illusion. 

Decepfive vision: Confused vision—lllusive 
vision—Huyễn. 

Decide (v): Định đoạt——To determine. 

Decide to die for a øood cause: Quyết tử vì lý 
tưởng. 

Decide a dispute and cause harmony: Đoạn 
Hòa— Quyết định bàn cãi và đi đến hòa hợp 
(Tăng chúng). 


935 


Decide to do something: Make up one”s mind 
to do something—Quyết định làm điều gì. 
Decided karma: Định nghiệp. 
Deciding and choosing: Quyết Trạch— 
Deciding and choosing (only Holy Way or 
Buddhism can help us decide doubts and 
đistinguish the Eour Noble Truths)—Quyết đoán 
và lựa chọn (chỉ có Thánh đạo mới giúp được ta 
quyết đoán hoài nghi và biện biệt Tứ Đế). 
Decimal Recording Recitation: Ký Thập Trì 
Danh—This Is one of the ten kinds of oral 
recitation. This Is the Inscription technique of 
Buddha Recitation, taking each ten utterances of 
the Buddha°s name as a unit. Individuals with 
short breath spans can divide the ten utterances 
info two sub-units (five utferances each) or three 
smaller subunits (two three uftterance units and 
one four-utterance unIt. One rosary bead 1s 
fingered affter each group of ten ufferances 1s 
completed. With this practice, the mind must not 
only recite, It must also remember the number of 
utterances. In this way, 1ƒ we are not dilipent we 
must become so; otherwise, 1t will be Impossible 
to avoid mistakes. This technique, 1n general, is an 
excellent expedient forcing the cultivator tO 
concentrate his mind and is very effective with 
those subJect to many errant thoughts. Elder 
Master Yin Kuang used to recommend 1t to Pure 
Land practiioners—Đây là một trong mười pháp 
trì danh. Ký Thập Trì Danh là cách niệm ký số, cứ 
lấy mỗi mười câu làm một đơn vị. Người hơi ngắn 
có thể niệm thành hai lượt, mỗi lượt năm câu; 
hoặc chia ra ba lượt, hai lượt ba câu, một lượt bốn 
câu. Sau khi niệm đủ mười câu, đều lần qua một 
hạt chuỗi. Niệm theo lối nầy, tâm đã niệm Phật, 
lại còn phải ghi nhớ số. Như thế dù không chuyên 
cũng bắt buộc phải chuyên, nếu không chuyên thì 
số mục liễn sai lạc. Cho nên pháp nầy đại để là 
một phương tiện cưỡng bức cho hành giả chuyên 
tâm, rất có công hiệu với những kẻ có nhiều tạp 
niệm. Ấn Quang Đại Sư thường khuyên các liên 
hữu áp dụng cách thức trên đây—See Ten kinds 
Of oral recifation. 
Decision: Quyết định. 
I1) Quyết định—See Three mental conditions of 
all actions and speech. 


2) Adhimokkho (p): Xác Định—See Fifty-two 
mental states. 

3) Adhimoksa (skÐ: Thắng giả —See Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Decision made by majority vote or verdict: 

Pratinakaraka-vnaya (skÙ—ĐÐa Nhơn Mích 

Tội—Chuyển lên giáo hội phân xử bằng biểu 

quyết của đa số—See Seven rules given ¡n the 

Vinaya for settling disputes among monks and 

nuns. 

Decisively: Quyết liệ—Sâu xa. 

Decisively influencing: Đang ảnh hưởng sâu xa. 

Declaration (n): Sự tuyên bố—Tác bạch. 

Declare (v): Proclaim—Tuyên bố. 

Declare (v) the law: Tuyên thuyết Phật pháp— 

To teach the Dharma——To preach the Dharma. 

Decline: 

l1) (n): Thời suy thoái. 

2) (v): To refuse—Suy tàn—Chối từ. 

3) Alabho (p): Loss—Thất hay Bất Đắc, thua 
kém—See Eight winds. 

Decorate an altar or shrine: Adorn an altar or 

shrine—Trang trí điện thờ. 

Decorate one”s room in a luxurious way: 

Trang trí phòng ốc theo kiểu cách sang trọng——A 

Bhiksu or Bhiksuni who decorates his or her room 

1n a luxurious way with many comforts like that of 

worldly people, commits an offence Involves 

Release and Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo 

hay Tỳ Kheo Ni nào trang hoàng phòng ốc của 

mình một cách xa xỉ như người thế tục, là phạm 

giới xả đọa (buông bỏ và phát lồ sám hối). 


Decoration (n): Sự trang hoàng— 
Ornamenfation. 
Decrease (v): Giảm bớt—To relieve—To 


lessen——To diminish——To reduce——To subside. 
Decreasing kalpa: Giảm Kiếp —The decreasing 
kalpas In which the period of life ¡1s gradually 
reduced, In contrast with the Increasing kalpas 
(tăng kiếp). Together they form twenty kalpas, 
ten decreasing and ten Increasing—lrong giai 
đoạn giảm kiếp, sanh mạng giảm dần, ngược lại 
với tăng kiếp sinh mạng tăng dần. Cả hai làm 
thành 20 kiếp, 10 giảm, 10 tăng —See Increasing 
kalpa. 

Decree(n): Mệnh lệnh. 


936 


Decree of God and destiny: Thiên Mệnh— 
Externalists believe that there exisfs 
“Decree of God and destiny (fate).”—Ngoại đạo 
tin rằng có cái gọi là “Thiên mệnh.” 


so called 


Decry (v): Run down someone—Discredi— 
Vilify—Phỉ báng. 
Deddubha (p): A water snake—Rắn nước. 
Dedicate (v): Parinamana (skt——Transfer—Hồi 
Hướng —See Transfer of merIt. 
Dedicate one?s life in: Tận hiến đời mình. 
Dcdicating all roo(s of goodness to 
enlightenment: Giới đem tất cả thiện căn hồi 
hướng Bồ Để —See Ten kinds of precepts. 
Dedication: Hồi Hướng— Sự tận hiến. 
Dedication: Hồi Hướng—Sự tận hiến. 
() The nature of dedication—Bản chất của hồi 
hướng: Dedication 1s done with a wish to 
convert the virtue Into a cause for one”s 
complete enliphtenmertt. It is also to have the 
wish that your root viftues may not 
disappear—Hồi hướng được làm với lòng ước 
nguyện để chuyển đổi những thiện hành trở 
thành nguyên nhân để giúp một người đạt 
được toàn giác. Hồi hướng được làm cũng để 
có ước nguyện rằng thiện căn của các bạn sẽ 
không bị biến mất. 

Dedication according to Tibetan tradilon— 

Hồi hướng theo truyền thống Tây Tạng: 

1) What 1s to be dedicated? One”s root virtues—— 
Cái gì được hổi hướng? Thiện căn của một 
người được hồi hướng. 

2) Why dedicate them? So that they will not be 
los—Tại sao phải hồi hướng thiện căn? Hồi 
hướng thiện căn để chúng không bị mất đi. 

3) To what end do you dedicate them? To your 
supreme enlightenment—Các bạn hồi hướng 
với mục đích cuối cùng là gì? Hồi hướng với 
mục đích cuối cùng là đạt được giác ngộ tối 
thượng. 

4) For whose sake do you dedicate your root 
virtues? For the sake of all sentient beings— 
Vì ai mà các bạn phải hồi hướng những thiện 
căn của mình? Hồi hướng vì tất cả chúng 
sanh hữu tình. 

53) How do you dedicate them? Through method 
and ripht perception. This means that we 
should dedicate our root virtues by means of 


qI) 


the union of method and wisdom. We must 
develop ripht perception of the 
components of the act of dedication. In other 
words, you should negate the assertion or 
belief that the thing being dedicated, the end 
to which 1t 1s dedicated and the sentient 
beings for whose sake this 1s being done do 
not lack inherent existence. To think of these 
three componenfs of dedication as lacking 
1nherent existence prevenfs you from clinging 
to the thing being dedicated as IÝ it Was 
established as true—Làm thế nào để các bạn 
hồi hướng những thiện căn này? Hồi hướng 
qua phương pháp và khái niệm đúng đắn. 
Điều này có nghĩa rằng chúng ta nên hồi 
hướng những thiện căn bằng sự hợp nhất của 
phương pháp và trí tuệ. Chúng ta phải phát 
triển khái niệm đúng về ba thành phần của 
hành động hồi hướng. Nói cách khác, các bạn 
nên phủ nhận sự khẳng định hay tin tưởng 
rằng điều để hồi hướng, cái đích cuối cùng 
của sự hồi hướng và chúng sanh hữu tình mà 
các bạn đã hồi hướng đến không thiếu sự 
hiện hữu tự nhiên sẵn có. Suy nghĩ rằng ba 
thành phần của hồi hướng này thiếu sự hiện 
hữu tự nhiên sẵn có tránh cho các bạn bám 
víu vào điều được hồi hướng như là nó đã 
được thiết lập. 

(IDWhat happen If we do not dedicate our 
virtue? According to Bodhisattva Shatideva: 
“No matter how many excellent deeds you 
may have performed for a thousand aeons, 
such as generosity or making offerings tfo 
Tathagatas, they all perish In one fit of 
anger.” This Is what happens IŸ we do not 
dedicate our virtues. Therefore, we should 
dedicat€ our root virtues IÝ we do not wan( 
them destroy by anger When we do 
dedications, 1 1s like our root virtue 1s being 
deposited In a safe place. We mix our roof 
virftues with that of the Victorious Ones and 
therr children. It is like a drop of water, which 
1S OUr OWn root virtue, being mixed with the 
ocean, which ¡1s the virtue of the Victorious 
Ones, so that the drop of water does not 
disappear until the ocean runs dry—Chuyện 
gì sẽ xãy ra nếu chúng ta không hồi hướng? 
Bồ Tát Shantideva nói rằng: “Cho dù có bao 


three 


937 


nhiêu hành vi xuất sắc mà các bạn đã thực 
hiện trong vô lượng kiếp, nhưng sự bố thí hay 
cúng dường Như Lai đó, tất cả sẽ tàn lụi 
trong một cơn giận dữ.” Điều này xãy ra nếu 
chúng ta không chịu hồi hướng thiện đức của 
mình. Do đó, chúng ta phải hồi hướng những 
thiện căn của mình nếu chúng ta không muốn 
những thiện căn này bị hủy diệt đi bởi một 
cơn giận dữ. Khi chúng ta hồi hướng, giống 
như là thiện căn của chúng ta được bỏ vào 
một nơi an toàn. Chúng ta hòa trộn thiện căn 
của mình với thiện căn của những đấng 
Chiến Thắng và những pháp tử của các ngài. 
Giống như một giọt nước, thiện căn của bản 
thân của chúng ta, được hòa trộn với biển cả, 
thiện đức của những đấng Chiến Thắng, và 
như vậy giọt nước sẽ không biến mất cho đến 
khi nào biển cả khô cạn. 

(V)Power of dedicaton—Sức mạnh của hồi 
hướng: Dedicaton and prayers are very 
powerful. Through the power of dedication 
and prayer, Sariputra became the wisest Of 
the wise. Our virtue 1s like a horse and our 
prayer 1s like the bridle. Another example 1s 
gold. It can be fashioned Into either a statue 
or a common container. I( all depends on the 
gøoldsmith. It 1s the same case with the results 
of our virtue. Depending on our dedications 
and prayers, the result of our virtue will be 
either high or low——Hồi hướng và cầu nguyện 
có đầy quyển năng. Qua quyển năng của hồi 
hướng và cầu nguyện mà ngài Xá Lợi Phất 
đã trở thành bậc đại trí tuệ trong các bậc trí 
tuệ. Thiện đức của chúng ta cũng giống như 
một con ngựa và sự cầu nguyện của chúng ta 
như là dây cương. Một thí dụ khác là vàng. 
Nó có thể được tạo thành một bức tượng hay 
một đồ dùng thông thường. Tất cả tùy thuộc 
vào người thợ bạc. Điều này giống như 
trường hợp của những kết quả của công đức 
của chúng ta. Tùy thuộc vào sự hồi hướng và 
cầu nguyện của chúng ta, kết quả của công 
đức chúng ta sẽ cao hay thấp. 

** See Parinamana and Ten Kinds of Dedications. 

Dedication door: Hồi hướng Môn—See Five 

meriforious øates of Amitabhaˆs Pure Land. 

Dedication equal to all Buddhas” dedication: 

Đẳng Nhứt Thiết Phật Hồi Hướng—According to 


the Flower Adornment Sutra, Chapter 25, Great 

enliphtenng beings” dedicaton cequal to all 

Buddhas or the thưrd dedication in the ten 

dedications—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 25, 

Thập Hồi Hướng, Đại Bồ Tát Đẳng nhứt thiết 

Phật hồi hướng hay là đệ tam hồi hướng trong 

thập hồi hướng. 

l1) Enlightening beings follow and cultivate the 
path of dedication of the Buddhas of past, 
future and present: Đại Bồ Tát tùy thuận tu 
học đạo hồi hướng của tam thế chư Phật. 

2) When they practice and learn the path of 
dedication in this way—Lúc tu học đạo hồi 
hướng nây Bồ Tát thấy: 

a) When they perceive any objects of sense, 
whether pleasant or unpleasant, they do not 
conceive like or dislike: Bồ Tát thấy tất cả 
lục trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hoặc 
tốt hoặc xấu cũng chẳng sanh lòng ưa hay 
ghét. 

b) Their minds are free, without faults, broad, 
pure, Joyful, blissful: Tâm được tự tại, không 
lỗi lầm, rộng lớn, thanh tịnh, hoan hỷ, vui 
thích. 

c) Free from all sorrows and troubles: Lìa những 
ưu não. 

d)_ Their minds are flexible: Tâm ý nhu nhuyễn. 

e) Their senss are pure and cool: Các căn thanh 
lương. 

3) Enlightening beings cultivate dedicatlon of 
roo(s of goodness—Bồ Tát tu tập Thiện Căn 
hồi hướng: 

a) When great enliphtening beings gain such 
peace and bliss, they become even more 
determined, dedicating their determination to 
the Buddhas with these thoughts—Đại Bồ Tát 
được an lạc như vậy, lại phát tâm hồi hướng 
chư Phật, tự nghĩ rằng: 

*. With the roots of goodness, they are planting, 
they vow to cause the bliss of the Buddhas to 
Increase more and more—Nguyện đem thiện 
căn của mình vun trồng hôm nay làm cho sự 
vui của chư Phật càng thêm: 

* The bliss of the unconceivable abode of 
Buddhas: Sự vui nơi an trụ bất tư nghì của 
Phật. 


b) 


938 


The bliss of the peerless concentration of 
Buddhas: Sự vui nơi tam muội vô tỉ của chư 
Phật. 

The bliss of unlimited compassion: Sự vui đại 
từ bi vô hạn lượng. 

The bliss of liberation of all Buddhas: Sự vui 
giải thoát của tất cả chư Phật. 

The bliss of unlimited spiritual power: Sự vui 
đại thần thông không ngằn mé. 

The bliss of vast, ultimate, Immeasurable 
power: Sự vui vô lượng lực rốt ráo rộng lớn. 
The bliss of tranguility detached from all 
cognition: Sự vui tịch tịnh ha những tri giác. 
The bliss the sfate of 
nonobstruction, always rightly concentrated: 
Sự vui thường chánh định trụ nơi vô ngại trụ. 
The bliss of carrying out the practice of 
nondualism without change: Sự vui thực hành 
hạnh vô nhị không đổi khác. 

Once great enlightening beings have ddicated 
their roofs of goodness to the Buddhas, they 
also dedicate these virtues to the enlightening 
beings—Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi 
hướng Phật xong, lại đem thiện căn hồi 
hướng Bồ Tát: 

To cause those who have not fulfilled thetr 
vows to fulfill them: Làm cho người chưa 
viên mãn được viên mãn. 


of abiding ¡n 


To cause those whose minds are not yet pure 
to attain purity: Làm cho người tâm chưa 
thanh tịnh được thanh tịnh. 

To cause those who have not fulfilled the 
ways Of transcendence to fulfill them: Làm 
cho người chưa tròn đủ Ba-La-Mật được tròn 
đủ. 

To cause sentient beings to settle 1n the 
indestructible will for enlightenment: Làm 
cho chúng sanh được an trụ nơi tâm kim cang 
Bồ Đề. 


They do not regress on the way tO 
omniscience: Nơi nhứt thiết trí được bất thối 
chuyển. 


They do not give up great effort: Chẳng bỏ 
đại tỉnh tấn. 

They preserve all the 
goodness of the gates of enlightenment: Thủ 
hộ môn Bồ Đề. 


foundations of 


c) 


They are able to cause senfient beIngs fo ø1ve 
up conceit, set their minds on enliphtenment, 
and fulfill their aspiration: Tất cả thiện căn có 
thể khiến chúng sanh lìa bổ ngã mạn, phát Bồ 
Để tâm, chí nguyện được thành tựu viên mãn. 
Abide ¡in the abode of all Enlightening 
Beings: An trụ nơi chỗ trụ của Bồ Tát. 

Atfain the clear, sharp senses of Enlightening 
Beings: Được các căn minh lợi của Bồ Tát. 
Cultivate roots of goodness, and realize 
omniscience: Tu tập thiện căn, chứng Phật 
chủng trí. 

Having thus dedicated theIr roots of goodness 
to Enlightening Beings, they then dedicate 
them to all sentient beings—Đại Bồ Tát đem 
thiện căn hồi hướng Bồ Tát như thế tôi, lại 
đem hồi hướng tất cả chúng sanh: 

Wishing that the roots of goodness of all 
sentent beings, even the sliphtest, even 
seeing a Buddha, hearing teaching, or 
respecting holy mendicants, but for the tine 
of a fingersnap: Nguyện cho tất cả chúng 
sanh có bao nhiêu thiện căn nhẫn đến tất ít 
chừng khảy móng tay, đều được thấy Phật, 
nghe pháp, kính Tăng. 

Wishing all be free from obstruction: Nguyện 
những thiện căn kia đều la chướng ngại. 
Wishing they reflect on the completeness of 
Buddhas: Nguyện niệm Phật viên mãn. 
Wishing they reflect on the techniques of the 
teaching: Nguyện niệm Pháp phương tiện. 
Wishing they reflect on the nobilty and 
1mportance of the commumity: Nguyện niệm 
Tăng tôn trọng. 

Wishing that they not be separated from 
vision of the Buddha: Nguyện chẳng lìa thấy 
Phật. 

Wishing their minds become pure: Nguyện 
tâm được thanh tịnh. 

Wishing that they attain the qualiles of 
Buddhahood: Nguyện được các Phật pháp. 
Wishing that they build up immeasurable 
virtue: Nguyện xây vô lượng công đức. 
Wishing that they purify spirtual pOoWe€fs: 
Nguyện thanh tịnh những thần thông. 

Wishing that they give up doubfs about the 
truth: Nguyện bỏ niệm nghi pháp. 





đ) 


4) 


a) 


b) 


C) 


) 


8) 


5) 


6) 


a) 


939 


Wishng that they live according to the 
teaching: Nguyện an trụ đúng Phật giáo. 

As they make such dedication to sentient 
beings, they also make such dedication for 
the Buddhist disciples and the ¡ndividual 
illuminates: Bồ Tát vì Thanh Văn, Duyên 
Giác lại cũng hồi hướng như vậy. 
Enlightening beings also vow—Chư Bồ Tát 
lại nguyện: 

They also pray that all sentilent beings forever 
leave all miserable places like hells, hungry 
ghosts, and animality, an so on: Nguyện tất cả 
chúng sanh ha hẳn địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, Diêm-La-vương, vân vân. 

Wishing that they further develop the 
supreme wIll for enlightenment: Nguyện tăng 
trưởng tâm Bồ Đề. 

Wishing that they concentrate their minds on 
the earnest search for knowledge of all means 
of liberation: Nguyện chuyên ý siêng cầu 
nhứt thiết chủng trí. 

Wishing that they never repudiate the true 
teaching of the Buddhas: Nguyện lìa hẳn sự 
hủy báng chánh pháp của chư Phật. 

Wishing to attain the peace of the Buddhas: 
Nguyện được sự an lạc của chư Phật. 

Wishing to be pure in body and mind: Nguyện 
thân tâm thanh tịnh. 


Wishing to realize omniscience: Nguyện 
chứng nhứt thiết trí. 
The foundatons of goodness of great 


Enliphtening Beings are all corectly Initiated, 
built up, and developed by great vows, 
causing them to expand and to be completely 
fulfilled: Đại Bổ Tát có bao nhiêu thiện căn 
đều do đại nguyện phát khởi, chánh phát 
khởi, tích tập, chánh tích tập, tăng trưởng, 
chánh tăng trưởng, đều khiến rộng lớn đầy 
đủ. 

When great Enlightening Beings live at 
home—Lúc đại Bồ Tát sống tại gia: 

Though live at home with spouses and 
children, Enlightening Beings 
moment give up the determinaton for 
enliphtenment: Tuy cùng vợ con ở chung 
nhưng chưa từng tạm bỏ tâm Bồ Đề. 


never for a 


b) 


c) 


d) 


©) 


8) 


h) 


With correc(t mindfulness, they always 
meditate on the realm of all knowledge: Luôn 
tư duy cảnh nhứt thiết chủng trí. 

They always liberate themselves and others, 
enable them to reach the ultimate: Luôn tự 
độ, độ tha khiến được rốt ráo. 

They always use approprlae means tfo 


transform the members of ther own 
households, causing them to enter the 
knowledge of Enlightenng Beings and 


causing them to develop to maturiy and 
attain liberation: Luôn dùng phương tiện giáo 
hóa quyến thuộc của mình, khiến ai cũng vào 
trí Bồ Tát và thành thục giải thoát. 

Thouph they live at home with relatives, theIr 
minds have no attachment: Dầu tại gia, ở 
chung cùng quyến thuộc mà không sanh lòng 
chấp trước. 

By their basic øreat preat compassion they 
remain in home life, and because of their 
kindness they harmonize with their spouses 
and children, with no hindrance to the pure 
Way of Enlightening Beings: Vì bổn nguyện 
đại bi mà hiện ở nhà, vì từ tâm mà tùy thuận 
vợ con, nơi đạo thanh tịnh Bồ Tát vẫn không 
chướng ngại. 

Thouph great enlightening beings be in home 
lfe and work at varlous occupations, they 
never for a moment give up the wIll for 
omniscience: Dâu Bồ Tát ở nhà tạo lập sự 
nghiệp, nhưng chưa từng tạm bỏ tâm nhứt 
thiết trí. 

Whether they are dressing, eating, taking 
medicine, washing, looking around, walking, 
standing stil, siting, reclining, speaking, 
thinking, asleep or awake, whatever they are 
doïing their minds always dedicate 1t to the 
path of omniscience. They concentrate and 
contemplate unremittingly, because they want 
to aid all sentient beings and setfle them In 
enliphtenment: Trong những mặc y phục, ăn 
thực phẩm, uống thuốc men, tắm rửa, xoay 
ngó, đi, đứng, ngôi, nằm, thân, ngữ, ý hoặc 
ngủ hoặc thức, vân vân, lòng Bồ Tát luôn 
hướng đến đạo vô thượng giác, chuyên nhiếp 
niệm tư duy nơi đây không lúc nào tạm bỏ. 
Eor the sake of all sentient beings—Vì muốn 
lợi ích tất cả chúng sanh: 


940 


With imeasurable great vows: Bổ Tát an trụ 
vô lượng đại nguyện Bồ Đề. 


They cembody counfless great roots of 
goodness: Nhiếp thủ vô số thiện căn. 


Diligently cultivating virtues: Siêng thực hành 
những điều lành. 

To save everyone: Cứu độ khắp tất cả mọi 
loài. 


They forever divoree arrogance and 
indulgence: Xa lầa tất cả kiêu mạn phóng dật. 
Proceed surely toward the state of 


omniscience: Quyết định đến bực nhứt thiết 
trí. 

Never conceiving any Intention of turning to 
another path: Trọn chẳng để tâm đến những 
đạo khác. 

Always contemplating the enlightenment of 
all Buddhas: Thường quán sát chư Phật Bồ 
Đề. 

They forever abandon all impure ways: Bỏ 
hẳn tất cả những pháp tạp nhiễm. 

Cultivating practice of what all Enlightening 
Beings learn: Tu hành tất cả chỗ sở học của 
Bồ Tát. 

They encounter no obstruction on the path of 
omniscience: Nơi đạo nhứt thiết trí không bị 
chướng ngại. 

Sftand on the ground of knowledge: Trụ nơi trí 
địa. 

They are devoted to reciftation and learning: 
Ưa thích tụng tập. 

Collect roots of goodness by means of 
1mmeasurable knowledge: Dùng vô lượng trí 
huệ chứa nhóm những thiện căn. 

Ther minds have no affection for any 
mundane realm: Tâm chẳng luyến thích tất 
cả thế gian. 

They are not obsessed with what they 
practice: Chẳng nhiễm trước nơi công hạnh 
thực hành của mình. 

They wholeheartely accept and hold the 
principles of the Buddhas' teachings: Chuyên 
tâm thọ trì giáo pháp của chư Phật. 

Though they are living at home, they 
cultivate and Internalize roofs of goodness In 
every way, cause them to grow, and dedicate 
them to the unsurpassed enlightenment, 
which is the essence of the Buddhas: Bồ Tát 


7) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


9) 


b) 


tại gia nhiếp khắp những thiện căn khiến 
được tăng trưởng mà hồi hướng chư Phật vô 
thượng Bồ Đề. 

At such a time, Enlightening Beings, even 
when they are feeding domestic animals, all 
make this vow: Bồ Tát lúc thí cho súc sanh ăn 
một nắm một hột đều nguyện rằng. 

They vow to cause these creatures to leave 
the realm of animality, to be helped and 
comfored and ulumately be liberated: 
Nguyện sẽ làm cho các loài nây thoát khỏi 
thọ báo súc sanh mà được lợi ích an vui rốt 
ráo giải thoát. 

Having forever crossed over the ocean of 
suffering: Ra khỏi hẳn biển khổ. 

Eternally annihilating painful sensations: Dứt 
hẳn khổ thọ. 

Forever removing suffering physical and 
mental elements: Trừ hẳn khổ uẩn hành uẩn. 
Eternally cuting of paimful  feeling, 
accumulaton of pain, painful actions, the 
cause of pain, the root of suffering, and 
painful situations: Dứt hẳn khổ giác, khổ tự, 
khổ hạnh, khổ nhơn, khổ bổn và các khổ xứ. 
With theIr roofs of goodness in the forefront, 
Enliphtenng Beings 
knowledge of ways of liberaton for all 
beings: Bồ Tát chuyên tâm tưởng nhớ tất cả 
chúng sanh, dùng thiện căn nầy mà hồi hướng 
nhứt thiết chủng trí. 

Enliphtenng Beings first the 
determination for enlightenment—Bồ Tát sơ 
phát tâm: 

They include all sentient beings: Nhiếp khắp 
chúng sanh. 

Cultivating the foundations of goodness and 
dedicating them to all sentient beings—Tu 
những thiện căn đem hồi hướng tất cả chúng 
sanh: 

To cause all sentient beinøs to leave the plain 
of birh and death: Khiến họ được thoát ly 
sanh tử. 

To cause them to atfain the unhindered bliss 
of the enlightened: Khiến họ được sự khoái 
lạc vô ngại của các Như Lai. 

To cause them to emerge from the ocean of 
afflictions: Khiến họ ra khỏi biển phiền não. 


dedicate them to 


engender 


941 


To cause them to practice the path of the 
Buddha teachings: Khiến họ tu đạo Phật. 

To fill everywhere with kindness: Khiến 
chúng sanh từ tâm cùng khắp. 

To cause sentIent beings to have vast DOW€FTS 
of compassion: Khiến chúng sanh bi lực cùng 
khắp. 

To cause them all to attain pure bliss: Khiến 
tất cả được vui thanh tịnh. 

To beings to preserve 
foundations of goodness: Khiến chúng sanh 
gìn giữ thiện căn. 

To cause sentlent beings to draw near to the 
qualiies of Buddhahood: Khiến chúng sanh 
gần gủi Phật pháp. 

To cause sentfient beings to leave the realms 
of demons and enter the realm of Buddhas: 


cause snefienft 


Khiến chúng sanh ra khỏi cảnh ma để vào 
cảnh Phật. 

To cause sentfient beings to cut off the seeds 
of mundanity and plant the of 
enlightenment: Khiến chúng sanh dứt giống 
thế gian mà gieo giống Phật. 

To cause sentient beings to abide in the truth 
which ¡s equal in all times: Khiến chúng sanh 
trụ trong pháp tam thế bình đẳng. 


seeds 


10) Enlightening Beings dedicate all roots of 


a) 


b) 


C) 


gøoodness they have collected, will collect and 
are collectinge—Bao nhiêu thiện căn đã, sẽ và 
đang tập họp đều đem hồi hướng: 
Enliphtening beings form this thought: “As 
the Buddhas and Enlightening Beings of the 
past have practiced and respectfully serving 
all enlightening ones—Bồ Tát lại nghĩ rằng: 
“Như chư Phật và Bồ Tát quá khứ thực hành 
những sự cung kính cúng dường chư Phật. 
Liberating sentient beings so that they be 
forever emanicipated: Độ chúng sanh khiến 
được giải thoát. 

Diligently cultivating and practicing all roots 
of goodness and dedicating them all: Siêng 
năng tu tập tất cả thiện căn đều đem hồi 
hướng. 

Without attachment: Không chấp trước. 
Without depending on form: Không tựa nơi 
sắc. 
Without 
nhiễm nơi thọ. 


attachment to sensation: Không 


11) 


12 


` 


13 


`= 


14) 


a) 
b) 


c) 


Without erroneous conceptions: Không tưởng 
điên đảo. 

Without creating fixed patterns: Chẳng khởi 
hành. 

Without grasping consciousness: Chẳng theo 
thức. 

Detached from the senses: Bỏ rời sáu trần. 
Not dwelling on things of the world: Chẳng 
trụ thế pháp. 

Delighting in transcendence: Thích đạo xuất 
thế, 

Knowing that all things are empty as space, 
come from nowhere, are unborn and not 
perishing, and have no true reality, they have 
no attachments: Biết tất cả pháp đều như hư 
không, không từ đâu đến, bất sanh bất diệt, 
không chơn thật, không nhiễm trước. 
Enlightening Beings avoided 
discrinminafory VICWS; they 
Iimperturbable and unaffected by anything; 
they never lost awareness or calm: Chư Bồ 
Tát đều xa la những kiến chấp phân biệt, 
chẳng động, chẳng chuyển, chẳng mất chẳng 
hoại. 

They abide in reality without form, detached 
from all appearances, all being one: Chư Bồ 
Tát trụ nơi thực tế, không tướng, la tướng, 
mà chỉ là nhứt tướng. 

Enliphtening Beings entered deeply Into the 
nature of all things; they always happlly 
practiced all-sided virtues, 
congregation of all Buddhas: Bổ Tát thâm 
nhập tất cả pháp tánh như vậy, thường thích 
tu tập thiện căn phổ môn, đều thấy tất cả 


all 
Were 


and saw the 


chúng hội chư Phật. 
Just as all those Enlightening Beings of the 
past S dedicated roots of goodness, 


Enlightening Beings also—Như tất cả sự hồi 
hướng thiện căn của chư Phật thời quá khứ, 
Bồ Tát cũng: 

Practice dedication ¡n this way: Tu tập Hồi 
Hướng như vậy. 

Undestand these principles in this way: Hiểu 
pháp như vậy. 

Based on these principles determine to learn 
and act, not violating the specifics of the 
teachings: Y pháp như vậy mà phát tâm tu 
tập chẳng trái tướng. 


942 


d) They know that what 1s practiced 1s like 
1llusions, like shadows, like the moon”s Image 
in the water, like reflections In a mirror, 
manifested by the combination of causes and 
conditions, proceeding thus up to the ultimate 
stage of enlightenment: Biết chỗ tu như 
huyễn, như ảnh, như trăng đáy nước, như ảnh 
trong gương, nhơn duyên hòa hiệp mà hiển 
hiện nhẫn đến bực Như Lai rốt ráo. 

Great Enlightening Beings also form this 
thought: “Just as the Buddhas of the past, 
when cultivatng enlightenng practice, 
dedicated roots of goodness 1n this way, and 
so do and wIll the Buddhas of the present and 
futuire. So too should Ï arouse my will and 


15 


`~ 


dedicate roots of goodness like those 
Buddhas—Bồ Tát lại nghĩ rằng: “Như chư 





Phật thời quá khứ lúc tu hạnh Bồ Tát đem 
những thiện căn hồi hướng như vậy, chư Phật 
hiện tại và vị lai đều cũng như vậy. Nay tôi 
cũng nên phát tâm như chỗ phát tâm của chư 
Phật, đem những thiện căn mà dùng hồi 
hướng: 

a) _ With foremost dedication: Hồi hướng đệ nhứt. 

Excellent dedication: Hồi hướng thắng. 

c) Supreme dedication: Hồi hướng tối thắng. 

đ)_ Superior dedication: Hồi hướng thượng. 

Unexcelled dedication: Hồi hướng vô thượng. 

Ð_ Peerless dedication: Hồi hướng vô đẳng. 

ø) Unequalled dedication: Hồi hướng vô đẳng 
đẳng. 

h)_ Hồi hướng vô tỉ: Incomparable dedication. 

¡)_ Honorable dedication: Hồi hướng tôn. 

j_ Sublime dedication: Hồi hướng diệu. 

Impartial dedication: Hồi hướng bình đẳng. 

D_ Straightforward dedication: Hồi hướng chánh 

trực. 

Virtuous dedication: Hồi hướng đại công đức. 

n)ạ Far-reaching dedication: Hồi hướng quảng 
đại. 


o)_ Good dedication: Hồi hướng thiện. 
p)_ Pure dedication: Hồi hướng thanh tịnh. 
q)_ Dedication free from evil: Hồi hướng ly ác. 


r Dedication not going wrong: Hồi hướng bất 
tùy ác. 

Once enlightening beings have dedicated 
roofs of øoodness in this way—Bồ Tát đem 
thiện căn hồi hướng như vậy: 


16 


` 


a)  They accomplish pure action of body, speech 

and mind: Thành tựu thân, ngữ, ý thanh tịnh. 

They abide in the abode of enlightening 

beings without any faults: Trụ nơi an trụ của 

Bồ Tát, không có lỗi lâm. 

c) They practice good works: Tu tập nghiệp 
lành. 


b) 


d) They get rid of evils of action and speech: Lầa 
các sự ác nơi thân và ngữ. 
e) Their minds are without flaw or defilement: 


Tâm ý không tội lỗi. 
Ð_ They cultivate omniscience: Tu nhứt thiết trí. 


ø) They abide In an immeasurably broad mind: 
Trụ nơi tâm quảng đại. 
h) They know all phenomena create nothing: 


Biết tất cả pháp không sở tác. 
1)  They abide In transmundane states: Trụ pháp 
xuất thế. 
J_ They are not infiuenced by things of the 
world: Chẳng nhiễm thế pháp. 
They analyze and comprehend Iinnumerable 
actions: Phân biệt rõ vô lượng các nghiệp. 
D) They fully develop skill in means of 
dedication: Thành tựu hồi hướng phương tiện 
khéo léo. 
They extirpate the roots of grasping and 
attachment forever: Nhổ hẳn tất cả cội gốc 
chấp trước. 
Dedication of meri(: Transference of merit— 
Hồi hướng công đức—See Dedication of merit 
(Mahayana tradition). 
Dedication of meri( (Mahayana tradition): 
Hỗổi hướng công đức theo truyền thống Đại 
Thừa—MKertf is a quality In us that ensures future 
benefifs to us, either material or spiritual. It 1s not 
difficult to percerve that to desire mertt, to hoard, 
accumulate, and store merit imply a considerable 
degree of self-seeking, however meriforlous If 
may be. It has always been the tactics of the 
Buddhists to weaken the possesive instincts of the 
spiritually lessendowed members of the 
communtty by withdrawing them from such 
objects as wealth and family, and directing them 
instead towards one aim and object, 1.e. the 
acquisition of merit. But that, of course, 1s good 
enouph only on a fairly low sprritual level. At 
higher stages one will have to tuen also against 
this form of possessiveness, one will have to be 


m) 


943 


willing ot øgive up one”s store of merit for the sake 
of the happiness of others. The Mahayana drew 
this conclusion and expected 1fts followers to 
endow other beings with their own meri(, or, as 
the Scriptures put 1t: “To turn over, or dedicate, 
their merit to the enliphtenment of all beings. 
Through the merit derived from all my good 
deeds, [ wish to appease the suffering of all 
creatures, to be the medicine, the physician, and 
the nurse of the sick as long as there 1s sickness. 
Through rains of food and drink I wish to 
extinguish the fire of hunger and thirst. Ï wish to 
be Inexhautible treasure to the poor, a servanf 
who furnishes them with all they lack. My life and 
all my re-births, all my possessions, all the merit 
that I have acquired or will acquired, all that I 
abandon without hope of any gain for self in order 
that the salvaton of all beings mipht be 
promoted—Công đức là tính chất trong chúng ta 
bảo đảm những ơn phước tinh thân hay vật chất 
sắp đến. Ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng 
ước ao công đức, tạo công đức, thu thập và tàng 
chứa công đức, dù xứng đáng thế nào chăng nữa 
vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. Từ bấy 
lâu nay công đức vẫn là chiến thuật nhằm làm 
yếu đi những chấp thủ về của cải và gia đình nơi 
những Phật tử hãy còn yếu kém về phương diện 
tâm linh, để đưa họ về một hướng duy nhất, nghĩa 
là sự thủ đắc công đức. Nhưng đây, dĩ nhiên chỉ 
áp dụng cho những ai đang ở mức độ tâm linh 
thấp. Ở những giai đoạn cao hơn người ta phải 
quay đi cả với hình thức thủ đắc này, người ta 
phải sẵn sàng bỏ kho tàng công đức của mình vì 
hạnh phúc của người khác. Phật giáo Đại Thừa đã 
rút ra kết luận này, và mong mỏi tín đồ hồi hướng 
cho những người khác công đức của riêng mình 
như kinh điển đã viết: “Hồi hướng hay trao tặng 
công đức của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng 
sanh. Qua công đức của tất cả mọi thiện pháp của 
tôi, tôi mong ước xoa dịu nỗi khổ đau trầm thống 
của tất cả chúng sanh, tôi ao ước là y sĩ, thầy 
thuốc và kẻ nuôi bệnh chừng nào còn có bệnh tật. 
Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, tôi ao 
ước đập tắt ngọn lửa của đói khát. Tôi ao ước là 
một kho báu vô tận cho kẻ bần cùng, một tôi tớ 
cung cấp tất cả những gì họ thiếu. Cuộc sống của 
tôi và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi của 
cải, tất cả mọi công đức mà tôi đã thủ đắc hay sẽ 


thủ đắc, tất cả những điều đó tôi xin từ bỏ không 

chút hy vọng lợi lạc cho riêng mình, hầu cho sự 

giải thoát của tất cả chúng sanh có thể thực hiện.” 

Dedication of merit (Tibetan tradition): Hồi 

Hướng Công Đức theo truyền thống Tây Tạng. 

1) Idedicate whatever white virtues thus creafe 
as causes to uphold the holy Dharma of 
scripture and insipht and to fulfil without 
exception the prayers and deeds of all 
Buddhas and Bodhisatvas of the 
times—Chúng con xin hồi hướng mọi công 
đức lành đã tạo ra là nhân giúp cho chúng 
con gìn giữ Chánh Pháp của kinh điển và của 
nội chứng, và thành tựu không ngoại lệ những 


three 


cầu nguyện và đức hạnh của vô lượng chư 
Phật và chư Bồ Tát trong ba đời. 

2) By the force of this merit, may I never be 
parted in all my lives from Mahayanaˆs four 
spheres, and reach the end of my journey 
along the path of renunciation, bodhicitta, 
pure view and the two stages—Nương nhờ 
năng lực của các công đức từ vô lượng kiếp, 
xin nguyện chúng con không bao giờ rời xa 
bốn phạm trù của Đại Thừa, và xin cho chúng 
con đi trên con đường đạo, hành trình đến tận 
đích của sự từ bỏ thế tục, phát triển Bồ Đề 
tâm, tu học chánh kiến và hai giai đoạn. 

Dedicaton of merit (Tibetan tradition)- 

Final Lam Rim Dedication Prayer: Kệ Kết 

Thúc Hồi Hướng theo truyền thống Tây Tạng. 

l1) From my two collections, vast as space, that Ï 
have amassed from working with effort at this 
practice for a great length of time—Từ hai 
tích lũy công đức, lớn như hư không mà 
chúng con đã thu thập từ những tu tập hành trì 
tinh tấn qua vô lượng thời gian. 

2) May I become the chief leading Buddha for 
all those whose mind”s wisdom eye 1s blinded 
by ignorance—Xin nguyện cho đệ tử đạt 
thành Phật, thành Đạo Sư dẫn dắt tất cả các 
chúng sanh mà con mắt trí tuệ vẫn còn bị che 
mờ bởi si mê. 

3) Even 1fI do not reach this state, may I be held 
in your loving compassion for all my lives, 
Manjusri—Dù nếu đệ tử chưa đạt được 
nguyện trên, xin cho chúng con được sống 
trong ánh từ bi của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát suốt các kiếp vị lai. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


944 


May I find the best of complete graded paths 
of the teachings—Xn cho chúng con tìm học 
được những pháp hay nhất trong giáo lý của 
con đường thứ lớp viên mãn. 

May I please all Buddhas by practicing using 
skilful means drawn by the strong force of 
compassion—Đệ tử nguyện xin tu tập để 
hoan hỷ chư Phật, dùng những phương tiện 
thiện xảo rút từ mãnh lực của từ bị. 

May I clear the darkness from the minds of 
all beinsgs with the points of the paths as I 
have discerned them—Xin cho chúng con 
làm xóa tan màn đen của tâm thức mọi chúng 
sanh với những mốc chỉ của con đường đạo 
mà chúng con đã nhận thức thông suốt. 

May I uphold Buddha”s teachings for a very 
long time with my heart going out with øreat 
compassion in whatever directlon the most 
precIous teachings have not yet stread, or 
once spread have declined—Xin nguyện cho 
chúng con có thể gìn giữ Phật Pháp mãi mãi, 
với tâm chúng con rải từ bi ra mọi phương, 
mang theo những giáo pháp tôn quý nhất, 
chưa được rao truyền hoặc đã được hoằng 
hóa nhưng đã suy tàn. 

May I expose this treasure of happiness and 
aid—Xin cho chúng con rao truyền kho tàng 
hạnh phúc thường tại và lợi tha. 

May the minds of those who wish for 
liberaton be granted bounteous peace, and 
the Buddhas” deeds be nourished for a long 
me by even this Graded Course to 
Enliphtenment completed duc to the 
wondrous virtuous conduct of the Buddhas 
and their Sons—Xin nguyện cho tâm thức của 
những hành giả đạo Giác Ngộ Giải Thoát có 
niềm an lạc vô biên. Và các hạnh nguyện chư 
Phật được ấp ủ, tổn tại mãi mãi nhờ chính 
Pháp Môn Thứ Lớp Lam Rim để đạt Giác 
Ngộ viên mãn do những đạo hạnh mầu nhiệm 
của chư Phật và các môn sinh đệ tử của 
người. 

May all human and non-human beings who 
elminae©e adversty and make things 
conducive for practicing the excellent paths 
never parted in any of their lives from the 
purest path praised by the Buddhas—Xn cho 
tất cả các chúng sanh cõi người và các cõi 





khác tiêu trừ mọi chướng ngại, mang lại 
thuận duyên tu tập hành trì con đường đạo 
xuất sắc đời đời kiếp kiếp không rời xa con 
đường đạo pháp thanh tịnh nhất mà chư Phật 
tán thán. 
11) Whenever someone makes effort to act 
accordance with the ten-fold Mahayana 
Virtuous practices, may he always be assisted 
by the mighty ones—Mỗi lần có người nào 
cố gắng tinh tấn hành trì theo giáo pháp Đại 
Thừa Thập Địa đức hạnh, xin nguyện cho 
người đó được hộ trì che chở bởi đấng đại 
hùng đại lực. 
And may oceans of Dharma prosper and 
spread everywhere—Và xin nguyện cho biển 
pháp phát triển và truyền bá mọi nơi 
Dedicafion reaching all places of great 
enlightening beings: Chí Nhứt Thiết Xứ Hồi 
Hướng Của Chư Đại Bổ Tát—Dedication 
reaching all places of great enliphtening beings 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter 25—Ten 
Dedicatons)—Đệ tứ Hồi hướng trong thập hồi 


1n 


12) 


hướng—The fourth dedication of the ten 
dedications. 
I) When enlightening beings cultivate all roots 


of goodness, they think: “May the power of 
virtue of these roo(s of goodness reach all 
places”—Đại Bồ Tát lúc tu tập tất cả thiện 
căn tự nghĩ rằng: “Nguyện năng lực của thiện 
căn công đức nầy đến tất cả chỗ. 


a) Just as reality extends everywhere without 
exception: Ví như thực tế không chỗ nào là 
chẳng đến. 

b)_ Reaching all things: Đến tất cả vật. 

c)_ Reaching all worlds: Đến tất cả thế gian. 

d)_ Reaching all beings: Đến tất cả chúng sanh. 

e)_ Reaching all lands: Đến tất cả quốc độ. 

0Ð_ Reaching all phenomena: Đến tất cả pháp. 

ø)_ Reaching all space: Đến tất cả không gian. 

h)_ Reaching all time: Đến tất cả thời gian. 

1 Reaching all that ¡is compounded and 
uncompounded: Đến tất cả hữu vi và vô vi. 

j)_ Reaching all speech and sound: Đến tất cả 
ngôn ngữ và âm thanh. 

2) When enliphtening beings cultivate all roots 


of goodness, they think—Đại Bổ Tát tu tập 
thiện căn tư nghĩ rằng: 


a) 


b) 


C) 


) 


©) 


3) 


a) 


b) 


) 


4) 


a) 


b) 


945 


May these roots of goodness reach the abodes 
of all enliphtened ones: Nguyện thiện căn 
nầy đến khắp chỗ của tất cả Như Lai. 

Be as offerings to all those Buddhas: Cúng 
đường tất cả tam thế chư Phật. 

The past Buddhas whose vows are fulfilled: 
Phật quá khứ hạnh nguyện đều viên mãn. 
The future Buddhas who are fully adorned: 
Phật vị lai đầy đủ sự trang nghiêm. 

The present Buddhas, their lands, sies of 
enliphtenment, and congregations, filling all 
realms throughout the entirety of space: Phật 
hiện tại cùng quốc độ đạo tràng chúng hội 
cùng khắp tất cả hư không pháp giới. 
Enlightening beings also aspire to present to 
all Buddhas offerings like those of the 
celestials—Chư Bồ Tát cũng nguyện dùng 
những đồ cúng dường của chư Thiên để dâng 
lên chư Phật khắp vô lượng vô biên thế giới: 
By virtue of the power of faith: Do tín giải oai 
lực lớn. 

By vitue of great knowledge without 
obstruction: Do trí huệ rộng lớn không 
chướng ngại. 

By virue of dedicaton of all roots of 
øoodness: Do tất cả thiện căn đều hồi hướng. 
When cultivatng dedicaton reaching all 
places, great enlightening beings think to— 
Lúc tu tập Chí nhứt thiết xứ Hồi hướng, Đại 
Bồ Tát lại nghĩ đến: 

The Buddhas pervade all realms In space: 
Chư Phật Thế Tôn cùng khắp tất cả hư không 
pháp giới. 

Varlous actions produced in: Những hạnh 
nghiệp tạo ra. 

In the worlds of all the unspeakably many 
world systems In the ten directions: Trong vô 
lượng mười phương thế giới. 

In unspeakably many Buddha-lands: Trong 
bất khả thuyết Phật độ. 

In unspeakably many Buddha-spheres: Trong 
bất khả thuyết Phật cảnh giới. 

In all kinds of worlds: Trong các loại thế giới. 
In infinite worlds: Trong vô lượng thế giới. 

In worlds without boundaries: Trong vô biên 
thế giới. 

In rotaing worlds: Trong thế giới xoay 
chuyển. 


c) 


q) 


In sideways worlds: Trong thế giới nghiêng. 
In worlds facing downward and upward: 
Trong thế giới úp và thế giới ngửa. 

In all worlds such as these, all Buddhas 
manifest a span of life and display varlous 
spiritual powers and demonstrations: Trong 
tất cả thế giới như vậy, chư Phật hiện tại trụ 
thế thị hiện những thần thông biến hóa. 

In these worlds there are enliphtening beings 
who, by the power of resolution for the sake 
of sentient beings who can be taught—Trong 
những thế giới đó lại có những Bổ Tát dùng 
sức thắng giải vì những chúng sanh đáng 
được giáo hóa mà: 

They appear as Buddhas ¡in all worlds and 
reveal everywhere the boundless freedom 
and spiritual power of the enlightened: Khắp 
khai thị vô lượng thần lực tự tại của Như Lai. 
The body of reality extending everywhere 
without disinction: Pháp thân đến khắp 
không sai biệt. 

Equally entering all realms of phenomena 
and principles: Bình đẳng vào khắp tất cả 
pháp giới. 

The body of inherent Buddhahood neither 
born nor perishing: Thân Như Lai Tạng bất 
sanh bất diệt. 

By skillful expedients appearing throughout 
the world, because of realizing the true nafure 
of things, transcending all, 
affainment of nonregressing power, because 
of birth among the people of vast power of 
unobstructed vision of the enliphtened: Dùng 
phương tiện thiện xảo hiện khắp thế gian 
chứng pháp thiệt tánh, vì vượt hơn tất cả, vì 
được sức bất thối vô ngại, vì sanh nơi trong tri 
kiến vô ngại đức tánh rộng lớn của Như Lai. 


beause of 


Dedicafion to saving all senfient beings 


without any 


meníal image of senfient 


beings: Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly 
Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng——According to the 
Buddha in The Flower Adornment Sutra, chapter 
25, Ten Dedications, Enlightening Beings save 
other sentient beings without any menfal Image of 
sentient beinss, Enlightening Beinss think that— 
Theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 25, Thập Hồi Hướng, chư Bồ Tát 


946 


cứu hộ chúng sanh giải thoát khỏi chúng sanh 
tướng, chư Bồ Tát nghĩ rằng: 


Ù) 


a) 


b) 


C) 


2) 


a) 


b) 


C) 


) 


©) 


May these roots of goodness universally 
benefit all sentient beings—Nguyện đem 
những thiện căn nầy làm lợi ích khắp chúng 
sanh: 

Causing them to be purified: Làm cho họ 
thanh tịnh đến nơi rốt ráo. 

To reach the ultimate shore: Đến bến bờ rốt 
ráo. 

To forever leave the innumerable pains and 
afflicions of the realms of hells, hungry 
ghosts, animals and asuras (titans): Lìa hẳn vô 
lượng khổ não của địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh và A-tu-la. 

When the great Enlightening Beings plant 
these roots of øoodness, they dedicate theIr 
won roo(s of goodness thus—Đại Bồ Tát lúc 
trồng thiện căn, nguyện đem thiện căn của 
mình hồi hướng như vầy: 

I should be a hostel for all sentient beings, to 
let them escape from all painful things: Tôi sẽ 
làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ thoát 
khỏi tất cả sự khổ. 

I should be a protector for all sentIent beings, 
to let 
afflictions: Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả 
chúng sanh, khiến họ đều được giải thoát 
phiền não. 

I should be a refuge for all sentlent beIngs, to 
free them from all fears: Tôi sẽ làm chỗ quy- 
y của tất cả chúng sanh, khiến họ đều được 
xa lìa sự bố úy. 

I should be a goal for all sentient beings, to 
cause them to reach universal knowledge: 
Tôi sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng 
sanh, khiến họ được đến nơi nhứt thiết trí. 

I should make a resting place for all sentient 
beings, to enable them to find a place of 
peace and security: Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho 
tất cả chúng sanh, khiến họ được an ổn rốt 


them all be liberated from all 


ráo. 

I should be a light for all sentient beinss, to 
enable them to attain the lipht of knowledge 
to annihilate the darkness of ignorance: Tôi 
sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh, khiến 
họ được trí quang diệt sĩ ám. 


8) 


h) 


1) 


3) 


a) 


b) 


c) 


4) 


I should be a torch for all sentient beinøs, to 
destroy all darkness of nesclence: Tôi sẽ làm 
đèn để phá tối vô minh cho họ. 

I should be a lamp for all sentient beings, to 
cause them to abide in the realm of ultimate 
purity: Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, 
khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh. 

I should be a guide for all sentient beings, to 
lead them 1nto the truth: Tôi sẽ làm Đạo sư 
cho tất cả chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp 
chơn thiệt. 

I should be a great leader for all sentient 
beinss, to øgIive them great knowledge: Tôi sẽ 
làm Đại Đạo Sư cho tất cả chúng sanh, ban 
cho họ trí huệ lớn vô ngại. 

Great Enliphtenng Beings all 
foundatons of goodness 1m this way, to 
cqually benefit all sentient beings and 
ultimately cause them all to attain universal 
knowledge: Đại Bồ Tát đem những thiện căn 
hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả 
chúng sanh, rốt ráo đều khiến họ được nhứt 
thiết trí. 

Enliphtenng Beings” protecion of and 
dedication to those who are not their relafIves 
or friends are equal to those for their relatIVes 
and friends: Đại Bồ Tát lợi ích hồi hướng cho 
hàng chẳng phải thân hữu đồng như đối với 
hàng thân hữu của mình. 

Enliphtening Beings enter the equal nature of 
all things, they do not conceive a sinple 
thought of not being relatives or friends: Bồ 
Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp, 
với tất cả chúng sanh không có một quan 
niệm là chẳng phải thân hữu. 

Even 1f there be sentient beings, who have 
maliclous or hostile Intentions toward the 
Enliphtening Beinøgs, still the Enlightening 
BeiIngs also regard them with the eye of 
compassion and are never angered: Giả sử có 
chúng sanh nào đem lòng oán hại Bồ Tát, Bồ 
Tát nầy cũng vẫn thương mến họ với tâm bi 
mẫn, trọn không hờn giận. 

They are good friends to all sentient beings. 
Explain the right teaching for sentient beIngs, 
so that they may learn and practice i—Bồ 
Tát luôn làm thiện tri thức cho khắp cả chúng 


dedicate 


5) 


a) 


b) 


q) 


947 


sanh. Đem Chánh Pháp giảng thuyết cho 
chúng sanh, khiến họ tu tập. 

Enlightening beings dedicate because—Bồ 
Tát hồi hướng vì: 

They are Just as the ocean which cannot be 
changed or destroyed by all poisons—The 
varlous oppressive afflicions of all the 
Ipnorant, the unwise, the ungrateful, the 
wrathful, those poisoned by covetousness, the 
arrogant and conceited, the menfally blind 
and deaf, those who do not know what Is 
good, and other such evil sentient beings, 
cannot disturb the Enlightening Beings—Chư 
Bồ Tát như biển cả, không thể biến hoại bởi 
chất độc. Tất cả những kể ngu muội, vô trí, 
vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, không biết 
pháp lành, cũng không làm bức hại hay loạn 
động tâm Bồ Tát được. 

Just as the sun, appearing in the world—Ví 
như mặt nhựt hiện ra nơi thế gian: 

Not concealed because those who are born 
blind do not see it: Chẳng do vì kẻ sanh manh 
mà lại ẩn đi không sáng. 

Not hidden by the obstruction of such things 
as mirages, eclipses, trees, hiph mountaiIns, 
deep ravines, dust, mist, smoke, or clouds: 
Lại cũng chẳng vì sương mù hay a-tu-la, cây 
diêm phù đề, gộp cao, hang sâu, bụi khói hay 
mây mù che chướng. 

Not concealed by the change of seasons: Lại 
cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi 
không sáng. 

Enliphtenng Beings dedicate with great 
virtues, with deep and broad minds: Chư Bồ 
Tát hồi hướng với phước đức lớn, với tâm 
sâu rộng. 

They dedicate because they want ultimate 
virtue and knowledge, their minds aspire to 
the supreme truth; the light of truth 1llumines 
everywhere and they perceive the meanings 
of cverythng. Their knowledge freely 
commands all avenues of teaching, and In 
order to benefi( all sentient beings they 
always practice virfIous n€V€r 
misfakenly conceiving the idea of abandoning 
sentient beings: Hồi hướng vì muốn rốt ráo 
công đức trí huệ, nên đối với pháp thắng 
thượng lập chí nguyện pháp quang chiếu 


Ways, 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


khắp thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí 
huệ tự tại, thường vì lợi ích chúng sanh mà tu 
pháp lành, chẳng bao giờ lầm sanh lòng tổn 
hại chúng sanh. 

They do not rejJect sentient beings and fail to 
cultivate dedication because of the meanness 
of character of sentient beings, or because 
their eroneous wilL, ill-will and confusion are 
hard to quell: Chẳng vì chúng sanh tệ ác mà 
rời bỏ chẳng tu hồi hướng. 

They Just array themselves with the armor of 
great vows of Enlightening Beings, saving 
sentent beings without ever retreating: Chỉ 
dùng giáp trụ đại nguyện để tự trang nghiêm, 
luôn cứu hộ chúng sanh không thối chuyển. 
They do not withdraw from enlightening 
acfIVIty the path of 
enliphtenment just because sentient beings 


and abandon 
are ungrateful: Chẳng vì chúng sanh vô ân 
mà thối Bổ Tát hạnh, bỏ Bồ Đề đạo. 

They do not get sick of sentient beings Just 
because Ignoramuses altogether give up all 
the foundations of goodness which accord 
with reality: Chẳng vì ở chung với kẻ phàm 
ngu mà lìa bỏ tất cả thiện căn như thật. 

They do not retreat because sentient beings 
repeatedly commit excesses and evils which 
are hard to bear: Chẳng vì chúng sanh thường 
sanh lỗi ác khó nhẫn thọ được mà sanh lòng 
nhàm mỏi. 

Great Enlightening Beings do not cultivate 
roots of goodness and dedicate them to 
complete perfect enlightenment just for the 
sake of one sentient being; If 1s in order fo 
save and safeguard all beings 
everywhere that they cultivate roots of 
goodness and dedicate them to unexcelled 


senfient 


complete perfect enlightenment: Đại Bồ Tát 
chẳng phải chỉ vì cứu hộ một chúng sanh mà 
tu các thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, 
mà chính vì cứu hộ khắp tất cả chúng sanh 
vậy. 

lt is not purfy just one Buddha-land, not 
because of belief in just one Buddha, not 
Just fO Just fO 
comprehend one doctrine that they Initiate the 
determinaton for great knowledge 
dedicate 1t to unexcelled complete perfect 


see one Buddha, not 


and 


13 


` 


14) 


a) 


b) 


c) 


q) 


948 


enliphtenmemt. I( is to purfy all Buddha- 
lands, out of faith in all Buddhas, to serve all 
Buddhas, to understand all Buddha-teachings, 
that they Initiate great vows, cultivate the 
foundations of goodness, and dedicate them 
tO complete perfect 
enlightenment: Chẳng phải vì thanh tịnh một 
Phật độ, tin một Đức Phật, thấy một Đức 
Phật, rõ một pháp, nhưng chính vì thanh tịnh 
khấp tất cả Phật độ, tin khắp tất cả chư Phật, 
thấy khắp tất cả chư Phật, hiểu tất cả Phật 
pháp mà phát khởi đại nguyện tu các thiện 
căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề. 

Enliphtening Beings vow that: “By my roots 
of goodness, may all creatures, all sentient 
beinss, be purified, may they be filled with 
virtues which cannot be ruined and are 
inexhaustible. May they always gain respect. 
May they have ripht 
unfailing recollection. May they attain sure 
discernment. May they be replete with 
1mmeasurable knowledge. May all virtues of 
physical, verbal and menfal action fully adorn 
them.”—Chư Bồ Tát nguyện rằng: “Do thiện 
căn của tôi đây, nguyện tất cả các loài, tất cả 
chúng sanh đều được thanh tịnh, công đức 
viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, không 
cùng tận, thường được tôn trọng, chánh niệm 
chẳng quên, được trí huệ quyết định, đủ vô 
lượng trí, ba nghiệp thân khẩu ý tất cả công 
đức viên mãn trang nghiêm.” 

By these roots of goodness—Do những căn 
lành nầy: 

They will cause all sentient beings to serve 
all Buddhas, to their unfailing benefit: Khiến 
tất cả chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả 
chư Phật không bỏ qua. 

They wIll cause all sentient beings” pure faith 
to be indestructible: Khiến chúng sanh khởi 
lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại. 
They will cause all sentient beings to hear the 
true teaching, cut off all doubt and confusion, 
remember the teaching without forgetting 1t: 
Khiến chúng sanh được nghe chánh pháp dứt 
các sự nghi hoặc và nhớ không quên. 

They will cause all sentent beings to 
culdvate in accord with the teaching: Khiến 
chúng sanh tu hành đúng pháp. 


unexcelled 


mindfulness and 


8) 


h) 


)) 
k) 
Ù 
m) 
n) 
P) 
q) 
r) 


S) 
lì 


v) 


15 


` 


They will cause sentient beings to develop 
respect for the enlightened: Khiến chúng sanh 
cung kính chư Phật. 

They will cause sentient beinsgs to act with 
purIfy, to rest securely on innumerable great 
foundations of goodness: Khiến thân nghiệp 
chúng sanh thanh tịnh và an trụ vô lượng 
thiện căn rộng lớn. 

They cause all sentient beings to be forever 
free from poverty: Khiến chúng sanh ha hẳn 
sự nghèo cùng. 

They cause all sentient beings to be fully 
equipped with the seven kinds of wealth 
(faith, vigor, shame, learning, øenerosify, 
concentraton and wisdom): Khiến chúng 
sanh đây đủ thất thánh tài (see Seven 
freasures). 

They cause all sentlent beings to always learn 
from the Buddha, to perfect innumerable 
roots of goodness: Khiến chúng sanh thường 
theo chư Phật tu học, thành tựu vô lượng 
thiện căn thắng diệu. 

They cause sentient beIngs to attain impartial 
understanding: Tỏ ngộ bình đẳng. 

To abide in omniscience: Trụ nhứt thiết trí. 
To look upon all sentient beings equallywith 
unobstructed eyes: Dùng vô ngại nhãn bình 
đẳng nhìn chúng sanh. 

To adorn ther bodiles with all marks of 
greatness, without any flaws: Các tướng hảo 
trang nghiêm thân không tỳ vết. 

Beautiful voices: Lời nói tinh diệu. 

Replete with all fine qualities: Công đức viên 
mãn. 

To have control over their senses: Các căn 
điều phục. 

To accomplish the ten powers (see Ten kinds 
of powers): Thành tựu thập lực. 

To be ñilled with good will: Tâm lành đầy đủ. 
To dwell or depend on nothing: Không chổ y 
trụ. 

To cause all sentient beings to attain the 
enjoyments of Buddhahood and abide In the 
abode of Buddhas: Khiến tất cả chúng sanh 
đều được sự vui của Phật, trụ nơi chỗ Phật an 
trụ. 

By these roots of goodness, they will cause 
all sentlent beings to serve all Buddhas, to 


a) 


b) 


949 


therr unfailing benefit—Do những căn lành 
nầy, khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng 
dường tất cả chư Phật không bỏ qua: 

They wIll cause all sentient beings” pure faith 
to be indestructible: Khiến chúng sanh khởi 
lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại. 
They will cause all sentient beings to hear the 
true teaching, cut off all doubt and confusion, 
remember the teaching without forgetting I— 
Khiến chúng sanh được nghe chánh pháp dứt 
các sự nghi hoặc và nhớ không quên: 

They will cause all sentlent beings to 
culdvate in accord with the teaching: Khiến 
chúng sanh tu hành đúng pháp. 

They will cause sentlent beings to develop 
respect for the enlightened: Khiến chúng sanh 
cung kính chư Phật. 

They will cause sentient beings to act with 
pur1fy, to rest securely on innumerable great 
foundations of goodness: Khiến thân nghiệp 
chúng sanh thanh tịnh và an trụ vô lượng 
thiện căn rộng lớn. 

They cause all sentient beings to be forever 
free from poverty: Khiến chúng sanh ha hẳn 
sự nghèo cùng. 

They cause all sentient beings to be fully 
equipped with the seven kinds of wealth 
(faith, vigor, shame, learning, øenerosIfy, 
concentration and wisdom): Khiến chúng 
sanh đây đủ thất thánh tài (see Seven 
treasures). 

They cause all sentient beings to always learn 
from the Buddha, to perfect innumerable 
roots of goodness: Khiến chúng sanh thường 
theo chư Phật tu học, thành tựu vô lượng 
thiện căn thắng diệu. 

They cause sentient beings fo aftain Impartial 
understanding: Tỏ ngộ bình đẳng. 

To abide in omniscience: Trụ nhứt thiết trí. 
To look upon all sentlent beings equallywith 
unobstructed eyes: Dùng vô ngại nhãn bình 
đẳng nhìn chúng sanh. 

To adorn ther bodles with all marks of 
greatness, without any flaws: Các tướng hảo 
trang nghiêm thân không tỳ vết. 

Beautiful voices: Lời nói tính diệu. 

Replete with all fine qualities: Công đức viên 
mãn. 


c) 


16 


` 


a) 
b) 


c) 


To have control over their senses: Các căn 
điều phục. 

To accomplish the ten powers (see Ten kinds 
of powers): Thành tựu thập lực. 

To be ñilled with good will: Tâm lành đầy đủ. 
To dwell or depend on nothing: Không chổ y 
trụ. 

To cause all sentient beings to attain the 
enjoyments of Buddhahood and abide In the 
abode of Buddhas: Khiến tất cả chúng sanh 
đều được sự vui của Phật, trụ nơi chỗ Phật an 
trụ. 

They are determined to save all sentient 
beings—Quyết muốn cứu hộ các chúng sanh: 
Sentilent beings are wrapped up In the web of 
attachments: Bị lưới ái vấn. 

Covered by the shroud of ignorance: BỊ lọng 
sỉ che lấp. 

Clinging to all existenfs, pursuing them 
unceasingly: Nhiễm cõi hữu lậu theo mãi 
không rời. 

Entering the cage of suffering: Vào trong 
lồng củi khổ não. 

Acting like maniacs: Thực hành nghiệp ma. 
Totally void of virtue or knowledge: Phước trí 
đều hết. 

AIways doubtful and confused: Thường ôm 
lòng nghi hoặc. 

They do not perceive the place of peace: 
Chẳng thấy chỗ an ổn. 

They do not know the path of. emancIpation: 
Chẳng biết đạo xuất ly. 

They revolve In birth and death without rest: 
Ở trong sanh tử luân hồi mãi. 

Always submerged In the mire of suffering: 
Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy. 

They seeking 
themselves, but they want to use what they 
practice to cause all sentient beings—Bồ tát 
chẳng vì tự thân mà câu giải thoát, nhưng lại 
muốn đem chỗ tu hành của mình làm cho 
chúng sanh: 

Become supreme sovereign of knowledge: 
Được thành bực trí huệ vô thượng. 

To attain the omnicient mind: Được nhứt thiết 
trí. 

To cross over the flow of birth and death: Qua 
khỏi vòng sanh tử. 


are  nof liberaion for 


) 


17) 


18 


`= 


19) 


20 


`=< 


21) 


a) 
b) 


c) 


950 


To be free from all suffering: Được thoát tất 
cả khổ. 

They vow to accept all sufferings for the sake 
of all sentient beings, and enable them to 
escape from the abyss of Iimmeasurable woes 
of birth and death: Bồ Tát nguyện vì khắp tất 
cả chúng sanh chịu đủ sự khổ, khiến họ đều 
ra khỏi hố sanh tử khổ. 

They always vow to accept all sufferings for 
the sake of all sentient beinøs ¡n all worlds, in 
all states of misery forever, but still always 
cultivate foundations of goodness for the sake 
of all beings: Bồ Tát luôn nguyện vì khắp tất 
cả chúng sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả 
khổ trong các ác đạo nơi tất cả thế giới, 
nhưng vẫn luôn vì chúng sanh mà tu thiện 
căn. 

They vow that they would rather take all this 
sufferings on themselves than allow sentient 
beings to fall into hell, animal, hungry ghost, 
and asura realms: Bổ Tát thà riêng mình chịu 
mọi sự khổ, đem thân chuộc tất cả ác đạo 
chúng sanh, khiến họ được giải thoát, chớ 
chẳng để chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ, hay a-tu-la. 

They vow to protect all sentient beings and 
never abandon them. This 1s a sincere vow 
because they set their mind on enlightenment 
in order to liberate all sentient beings, not 
seeking the unexcelled way for their own 
sake: Bổ Tát nguyện bảo hộ tất cả chúng 
sanh trọn chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện 
thành thực vì cứu hộ chúng sanh mà phát tâm 
Bồ Đề, chớ chẳng phải vì tự thân mà cầu đạo 
vô thượng. 

They do not cultivate enlightening practice In 
search of pleasure or enjoyment. Why? 
Because—Bồổ Tát chẳng phải vì cầu phước 
hưởng lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Đề. Tại 
Sao vậy?: 

Mundane pleasures are all sufferings: Phước 
lạc thế gian chẳng gì chẳng khổ. 

Mundane pleasures the of 
maniacs: Phước lạc thế gian là cảnh giới ma. 
Only craved by Ignorant people, but scorned 
by Buddhas because all misery arises from 
them: Chỉ có kẻ ngu mới tham trước phước 


are realms 


đ) 


©) 


22 


` 


q) 


q) 


lạc thế gian, chứ chư Phật thì thường hay quở 
trách vì tất cả khổ nạn đều nhơn đó mà sanh. 
The anger, fighting, mutual defamation and 
othe such evils of the realms of hells, ghosts, 
animals and asuras are all caused by greedy 
attachment to objects of desire: Tất cả ác đạo 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, đến giận 
hờn, kiện cáo, hủy nhục đều do tham trước 
ngũ dục mà ra. 

By addicion to desrres, 
estranged from the Buddhas and hindered 
from bĩíth in heaven, to say nothing of 
unexcelled complete perfect enliphtenment: 
Kẻ tham ngũ dục thời xa lìa chư Phật, chướng 
ngại sanh thiên, huống là được vô thượng Bồ 
Đề. 

Enliphtening Beings vow to dedicate roots of 
goodness to enable all sentient beings to 
attain—Bổ Tát nguyện đem căn lành hồi 
hướng như vậy khiến tất cả chúng sanh đều 
được: 

Ultimate bliss: Vui rốt ráo. 

Beneficial bliss: Vui lợi ích. 

The bliss of nonreception: Vui bất thọ. 

The bliss of dispassionate tranguility: Vui tịch 
tịnh. 

The bliss of imperturbability: Vui vô động. 
Immeasurable bliss: Vui vô lượng. 

The bliss of not rejecting birth and death yet 
not regressing from nirvana: Vui bất xả ly 
sanh tử bất thối chuyển niết bàn. 

Undying bliss: Vui bất diệt. 

The bliss of universal knowledge: Vui nhứt 
thiết trí. 

Eor all sentient beings, they vow—Bồ. Tát 
nguyện vì chúng sanh mà làm: 

To be a charioteer: Làm điều ngự sư. 

To be a leader: Làm chủ binh thần. 

To be holding the torch of great knowledge 
and showing the way to safety and peace, 
freeing them from danger: Cầm đuốc đại trí 
chỉ đường an ổn khiến chúng sanh lìa hiểm 
nạn. 

To use appropriate means to Inform sentient 
beings of the truth: Dùng phương tiện khiến 
chúng sanh biết chơn thiệt nghĩa. 

In the ocean of birth and death, they are 
skillful captains of the ship, who know how to 


one  become 


24) 


25) 


a) 


b) 


951 


deliver senflent beings to the other shore: Nơi 
biển sanh tử, chư Bồ Tát làm thuyền trưởng 
khéo giỏi đủ trí đưa các chúng sanh đến bờ 
kia. 

Enlightening Beings dedicate all their roots of 
øoodness beimngs by 
employing means appropriate to the situation 
to cause them—Chư Bồ Tát đem thiện căn 
hồi hướng như vậy, tùy nghi cứu hộ khiến 
chúng sanh: 

To emerge from birth and death: Thoát khỏi 
sanh tử. 

Serve and provide for all the Buddhas: Thờ 
cúng tất cả chư Phật. 

To attain unhindered, omniclent knowledge: 
Được trí vô ngại. 

To abandon all maniacs and bad assoclates: 


and save sentilent 


Lầa các ma, xa bạn ác. 

Approach all Enliphtening Beings and good 
associates: Gần bạn lành Bồ Tát. 

To annihilate all error and wrongdoing: Dứt 
trừ tội lỗi. 

To perfect pure behavior: Thành tựu tịnh 
nghiệp. 

To fulill the great practical vows and 
innumerable virtues of Enlightening Beinss: 
Đây đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát và 
vô lượng thiện căn. 

Sentilent beings cannot save themselves, how 
can they save others? Only Enlightening 
Beings have this unique determination of 
cultivating amass roofs of goodness and 
dedicate them in this way—Vì các chúng 
sanh không thể tự cứu, huống là cứu người? 
Thế nên một mình Bồ Tát lập chí nguyện tu 
tập thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn: 

To liberate all sentient beings: Vì muốn 
quảng độ tất cả chúng sanh. 

To illumine all sentient beings: Vì muốn 
chiếu khắp tất cả chúng sanh. 

To guide all sentient beings: Vì muốn dẫn dắt 
tất cả chúng sanh. 

To enlighten all sentient beings: Vì muốn 
khai ngộ tất cả chúng sanh. 

To watch over and attend to all sentlent 
beings: Vì muốn đoái hoài tất cả chúng sanh. 

To take care of all sentient beings: Vì muốn 
nhiếp thọ tất cả chúng sanh. 


)) 


26) 


b) 


d) 


©) 


27) 


To perfect all sentient beings: Vì muốn thành 
tựu tất cả chúng sanh. 

To gladden all sentient beings: Vì muốn 
khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ. 

To bring happiness to all sentient beinsgs: Vì 
muốn khiến tất cả chúng sanh vui đẹp. 

To cause all sentient beings to become freed 
from doubt: Vì muốn khiến tất cả chúng sanh 
dứt nghi. 

Enliphtening Beings” dedications should be 
like the sun—Bôồ Tát hồi hướng như ánh mặt 
nhựt: 

Shinng universally on all without seeking 
thanks or reward: Chiếu khắp tất cả mà 
chẳng cầu báo ân. 

Not abandoning all sentient beings because 
one sentilent being Is evil, Just diligently 
pracicng the dedicalons of roots of 
øoodness fo cause all sentient beings to aftain 
peace and ease: Chẳng vì một chúng sanh ác 
hại mình mà bỏ tất cả chúng sanh khác, nên 
Bồ Tát chỉ siêng tu tập thiện căn hồi hướng, 
khiến khắp chúng sanh đều được an lạc. 

They are able to take care of all sentient 
beings even If they are bad, never giving up 
their vows on this account: Chúng sanh dầu 
có kẻ ác muốn hại mình, Bổ Tát đều dung 
thứ, trọn chẳng do đây mà bỏ thệ nguyện. 
Even If the1r roots of goodness be few, but 
because they want to embrace all sentient 
beinss, they always make a great 
dedication with a joyful heart: Thiện căn dầu 
ít, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh, nên Bồ 
Tát luôn dùng tâm hoan hỷ hồi hướng quảng 
đại. 

lf one has roofs of goodness but does not 
desire to benefit all sentient beIngs, tat Is not 
called dedication: Nếu có thiện căn mà chẳng 
muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì chẳng gọi 
là hôi hướng. 

When evcry sinsle root of øoodness 1s 
directed toward all sentient beings, that 1s 
called dedication: Tùy một thiện căn dùng 
khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi 
là hôi hướng. 

Enliphtening Beings cultivate dedication to 
place sentient beings In the true nature of 
things where there ¡is no attachment: Bồ Tát 


SO 


952 


tu tập hồi hướng đặt để chúng sanh nơi pháp 

tánh vô trước. 

Enliphtening Beings cultivate dedicatlon to 

see that the Intrinsic nature of sentient beings 

doesn” move or change: Bổ Tát tu tập hồi 
hướng thấy chúng sanh bất động bất chuyển. 

Enliphtenng Beings cultivate dedication 

without depending on or grasping dedication: 

Bồ Tát tu tập hồi hướng vô y vô thủ đối với 

sự hồi hướng. 

30) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without attachment to the appearances of 
roofs of goodness: Bồ Tát tu tập hồi hướng 
chẳng lấy tướng thiện căn. 

31) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without false ideas about essential nature of 
consequences of actions: Bổ Tát tu tập hồi 
hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh. 

32) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without attachment to the characteristics of 
the five clusters of material and mental 
existence: Bổ Tát tu tập hồi hướng chẳng 
tham trước tướng ngũ uẩn. 

33) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without destroying the charateristics of the 
five clusters: Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng 
phá hoại tướng ngũ uẩn. 

34) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without grasping action: Bổ Tát tu tập hồi 
hướng chẳng chấp lấy nghiệp. 

35) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without seeking reward: Bồ Tát tu tập hồi 
hướng chẳng cầu quả báo. 

36) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without attachment to causality: Bồ Tát tu tập 
hồi hướng chẳng nhiễm trước nhơn duyên. 

37) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without imaginng what 1s producing by 
causality: Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng 
phân biệt nhơn duyên khởi. 

38) Enlightenng Beings cultivate dedication 
without attachment to reputation: Bồ Tát tu 
tập hồi hướng chẳng chấp danh tiếng. 

39) Enlightenng beings culúvate dedication 
without attachment to location: Bổ Tát tu tập 
hồi hướng chẳng chấp xứ sở. 


28 


` 


29 


` 


40) Enliphtenng Beings culuivate dedication 
without attachment to unreal things: Bổ Tát tu 
tập hồi hướng chẳng chấp pháp hư vọng. 

41) Enliphtenng Beings 
without attachment to Images of sentient 
beings, the world, ot mind: Bồ Tát tu tập hồi 
hướng chẳng chấp chúng sanh tướng, thế giới 
tướng hay tâm ý tướng. 


cultivate dedication 


42) Enliphtenng Beings cultivate dedication 
without creating delusions of mind, delusions 
of concepts, or delusions of views: Bồ Tát tu 
tập chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, 
kiến điên đảo. 

43) Enliphtenng Beings culuivate dedication 


without attachment to verbal expression: Bồ 
Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp đường ngôn 
ngữ. 

44) Enliphtenng Beings 
observing the true nature of all things: Bổ Tát 
quán tánh chơn thật của chư pháp mà tu tập 
hồi hướng. 

45) Enliphtening beings 
observing the aspects in which all sentient 
beings are equal: Bồ Tát quán tánh bình đẳng 
của tất cả chúng sanh mà tu tập hồi hướng. 

46) Enliphtenng Beings 

stamping all roots of goodness with the seal 

of the realm of truth: Bồ Tát dùng ấn pháp 
giới mà ấn các thiện căn mà tu tập hồi hướng. 

Enliphtenng Beings 

observing all things dispassionately; they 

undersfand that all things have no propagation 
and that roots of goodness are also thus: Bồ 

Tát quán các pháp ha tham dục, hiểu các 

pháp không gieo trồng thì thiện căn lại cũng 

như vậy mà tu tập hồi hướng. 

Enliphtenng Beings 

observing that things are nondual, unborn, and 

unperishing: Bổ Tát quán các pháp không 
hai, không sanh, không diệt mà tu tập hồi 
hướng. 

49) Enliphtenng Beings of 
gøoodness to cultivate and practice pure 
methods of curing spiritual ills: Bồ Tát dùng 
những thiện căn hổi hướng như vậy mà tu 
hành pháp đối trị thanh tịnh. 

50) All of their roots of goodness are In accord 
with transcendenral principles, but they do not 


cultivate dedication 


dedication 


cultivate 


cultivate dedication 


47 cultivate dedication 


~ 


48 cultivate dedication 


`=< 


use such roofs 


953 


conceive of them dualistically: Bao nhiêu 

thiện căn thảy đều tùy thuận pháp xuất thế, 

chẳng làm hai tướng. 

Ít is not in their deeds that they cultivate 

omniscience: Chẳng phải túc nghiệp mà Bồ 

Tát tu tập nhứt thiết trí. 

Enlightening Beings cultivate omnisclence— 

Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí: 

a) It is not aprt from deeds that they cultivate 
omniscience: Chẳng phải ha nghiệp mà tu tập 
nhứt thiết trí. 

b) (Ommniscience ¡is not I1dentical to action, but 
Omniscience 1s not attained aprt from action 
either. Because their action 1s pure as lipht, 
the consequences are also pure as lipht; 
because the consequences are pure as lipht, 
omniscience is also pure as light: Nhứt thiết 
trí chẳng phải túc nghiệp, cũng chẳng lìa 
nghiệp mà được; bởi thanh tịnh nghiệp như 
bóng sáng, nên quả báo cũng thanh tịnh như 
bóng sáng; báo như bóng sáng thanh tịnh nên 
nhứt thiết trí cũng thanh tịnh như bóng sáng. 

c)  Detached from all confusions and thoughts of 
self and possession, Enlightening Beings 
skilfully cultivate dedication of all roots of 
goodness: Lầa ngã, ngã sở và tất cả loạn động 
tư duy phân biệt mà đem các thiện căn tu tập 
hồi hướng. 

Enliphtening Beings cultivate dedication In 

this way—Bồ Tát tu tập hồi hướng như vậy: 

a) Liberating sentient beings ceaselessly: Luôn 
độ thoát chúng sanh không thôi. 

b)_ They do not dwell on appearances: Chẳng trụ 
pháp tướng. 

c) Though they know that im all things there 1s 
no action and no consequences, yet they can 
skilfully produce all deeds and consequences 
without opposition or contention: Dầu biết 
các pháp không nghiệp không báo mà khéo 
hay xuất sanh tất cả nghiệp báo không trái 
nghịch. 

d) Enlightening Beinss cultivate dedication, free 
from all faults and are praised by all Buddhas: 
Bồ Tát tu tập hồi hướng xa lìa các lỗi và được 
chư Phật khen ngợi. 

Dedication and Self-attachment: Hồi Hướng 

và Ngã Ái ( sự bám víu vào cái ngã)—Maybe 

before we know how to cultivate we only limit the 


5l) 


52) 


33) 


welfare to ourselves, 1.e. “I want this, I donˆt want 
that,” etc. This narrow atttude for our own 
happiness causes us fo pay no affention to the 
welfare of anyone else. This extremely restricted 
view Inevifably causes our heart to close. Then, 
even If we do not say 1t out, 1t is as 1Ý we feel “J 
am the mosf important person In the universe. The 
problems that others have are nothing related to 
me at all. It 1s only my own happiness that 
counts.” As long as we remain focused only on 
own_ happiness, 
supermundane, we will never experience the 
vastness of a truly open heart. The only way to 
acheve the totadl vision of complete 
enliphtenment 1s to free ourselves from the 


OUF whether munadane or 


restrictions of this narrow, self-cherishing attitude. 
Sincere Buddhists should always try to overcome 
this self-cherishing and dedicate ourselves as fully 
possible to the welfare of others, the more the 
better, for this 1s the only way to achieve a 
completely opened heart, the only way tO 
experilence lasting happiness  How can we 
achieve a completely opened heart and to 
experience lasting happiness? We should always 
practice Demiting  means 
transferring the good we have done to all others, 


“Dedication” 


or fo turn something from us to another or 
dedicating, or transfering of merit. The goal or 
đirection of Bodhisattva or Buddha which devotes 
all merits to the salvation of others. This 1s one of 
the oufstanding of Mahayana 
Buddhism. Furthermore, dedication also means 


mOSE 1deas 
that, having created a cerftain atmosphere of 
positive energy within ourselves, we determine to 
share this happiness with others as much as 
possible. Only “dedication” can help us eliminate 
our “self-cherishing” which 1s the main cause of 
all our confusion, frustration, sufferinss, and 
afflictions. Let take a look at what Sakyamuni 
Buddha did with his life. He gave up all his self- 
attachment, dedicated himself completely to the 
welfare of others, and as a result He attained the 
unsurpassed bliss of complete enlightenment. 
Then look at us, we are obsessed with the “I” and 
“I” and “I” and what we have gof(en 1s unending 
misery and disappoinment. Thus, 
Buddhists should try to cultivate on “Dedicatlon” 
“§elf-atachmenf” and to attain 


Sincere 


to eliminate 


954 


lasting happiness for not only us, but also others— 
Có lẽ khi chưa biết tu chúng ta chỉ hạn cuộc về 
quyền lợi cho chính mình, chẳng hạn như “Tôi 
muốn cái này, tôi không muốn cái kia”, vân vân. 
Thái độ hẹp hòi này chỉ bận tâm đến riêng mình. 
Lối suy tư vị kỷ như vậy chỉ chú trọng đến sự an 
lạc của “cái tôi” duy nhất, mà không thiết gì đến 
hạnh phúc của người khác. Quan niệm hẹp hòi 
cực đoan ấy làm cho ta tự khép kín lại. Dù chúng 
ta không nói ra, nhưng sự khép kín này cũng đồng 
nghĩa với ý nghĩ “Tôi là con người quan trọng 
nhất trong vũ trụ này. Ai chết mặc ai, không dính 
dáng gì đến tôi. Chỉ có hạnh phúc của mình tôi là 
đáng kể.” Cho đến khi nào chúng ta vẫn còn tập 
trung toàn lực vào hạnh phúc của riêng mình, dù 
là hạnh phúc thế tục hay siêu thế, thì chúng ta 
không thể nào kinh nghiệm cái bao la của một 
tâm hồn mở rộng. Cách duy nhất để đạt cái thấy 
toàn diện của giác ngộ là giải thoát mình ra khỏi 
sự hạn hẹp của ngã chấp ngã ái này. Là Phật tử 
chơn thuần, chúng ta phải luôn cố gắng khắc phục 
thói quen vị kỷ và nghĩ đến hạnh phúc của người 
khác càng nhiều càng hay, vì đây là cách duy 
nhất để đạt đến một cái tâm khoáng đạt, cách duy 
nhất để có được hạnh phúc lâu bển. Làm sao để 
có được cái tâm khoáng đạt và hạnh phúc bền 
lâu? Chúng ta nên luôn tu tập hạnh “Hồi Hướng.” 
Hồi hướng công đức thiện lành của mình đến cho 
một người hay một vật khác. Hồi hướng công đức 
là mục tiêu hay hướng đi mà Bồ Tát và Phật đã 
tận tụy tu hành cứu độ chúng sanh. Đây là một 
trong những ý niệm đặc biệt nhất trong Phật Giáo 
Đại Thừa. Hơn nữa, hồi hướng còn có nghĩa là 
một khi mình đã tạo được những năng lực tốt lành 
trong tâm mình, mình quyết định san sẻ hạnh 
phúc ấy với càng nhiều người chừng nào càng tốt 
chừng ấy. Vì chỉ có hồi hướng mới giúp ta loại bỏ 
tánh “ích kỷ,” nhân của mọi rắc rối, lo buồn, khổ 
đau, và phiền não. Hãy nhìn Đức Thích Tôn Từ 
Phụ xem Ngài đã làm gì với cuộc đời của Ngài. 
Ngài đã từ bỏ mọi bám víu vào tự ngã, hoàn toàn 
hiến mình cho hạnh phúc của tha nhân, và hậu 
quả là Ngài đã đạt đến hạnh phúc tột đỉnh của sự 
toàn giác. Rồi hãy nhìn lại chúng ta, chúng ta 
luôn bị ám ảnh bởi cái “Tôi”, “Tôi” và “Tôi” và 
chúng ta được gì ngoài những khổ đau và bất mãn 
không ngừng nghỉ. Vì vậy Phật tử chơn thuần nên 
luôn tu tập hạnh “Hồi Hướng” để mang lại hạnh 


phúc bển lâu chẳng những cho mình, mà còn cho 
tha nhân nữa. 

Deduction: Suy luận. 

Deeds (n): Hành vi—Việc làm —Act 
Extensive deeds: Quảng hạnh —Great deeds— 
Vast deeds. 

e - Good deeds: Thiện nghiệp. 

e  Baddeeds: Ác nghiệp. 

e  Deecds divide all living beings Into low and 
hiph states: Nghiệp phân chia các loại hữu 
tình thành các hạng hạ liệt hay ưu thắng. 

See Karma. 


Action 





Lo 


Deeds are in accordant with wisdom: Nhất 
Thiết Thân Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành —AII 
actions are in accordance with knowledge and 
wisdom, of the ceiphteen 
characteristics or unique qualities of Buddhas— 
Nghĩa là mọi thân nghiệp đều làm theo Trí Tuệ, 
một trong mười tám điều không lỗi theo Đại Trí 
Độ Luận—See Eighteen 
characteristics of Buddhas (T]). 
Deeds or action: Hạnh—See Four dharmas (II). 
Deed as cause: Karma-cause—Nghiệp Nhân— 
The deed as cause; the cause of good or bad 
karma leads to the next form of existence—Các 
hành động thiện ác đã làm xong đều trở thành 
nghiệp nhân dẫn đến luân hồi (thiện nghiệp là 
nhân của lạc quả, ác nghiệp là nhân của khổ 
quả). 

Deeds of the communitfy: Collective karma— 
Cộng nghiệp. 

Deeds done in a former cxistence: Purva- 
karma (skÙ—Nghiệp tiền thân—-Deeds of a 
former life—Túc tác hay những hành động hay 
tác nghiệp trong tiền kiếp. 

Deeds of non-discrimination: Nirvikalpa- 
pracara (skÐ)——Vô Phân Biệt Hành—Hành động 
không phân biệt. 

Deed and result: Hành quả—The ¡inevitable 
sequence of act and its effec—Hậu quả không 
tránh khỏi của hành động và hiệu quả của nó. 
Deeds of the sỉinner: Lậu nghiệp——Deeds of the 
sinner In the stteam of transmigration, which 
produce his karma—Nghiệp của kẻ đang lăn trôi 
trong vòng luân hồi sanh tử. 

Deep (a): Sâu xa—Uyên bác—Profound. 


one distinctive 


distinctive 


955 


Deep affection: Tình thâm. 

Deep faith and vow_ to practice Buddha 

Recitation: Dùng tín nguyện sâu mà trì danh 

niệm Phật —See Eight crucial elements for Pure 

Land cultivators. 

Deep meaning: The meaning of the profound— 

Huyền Nghĩa. 

l) The deep meaning, or the meaning of the 
profound: Nghĩa lý u huyền hay thâm diệu. 

2) It refers chiefly to the Tien-T”ai method of 
teaching which was to proceed from a general 
explanation of the content and the meaning of 
the varlous gøreat sutras fo a discussion of the 
deeper meaning—Phần tự luận ở đầu các 
kinh được tông Thiên Thai giải thích bằng 
năm tầng thâm nghĩa: 

a)  Explanation of the terms: Thích Danh. 

b)_ Definition of the substance: Biện Thể. 

c)_ Making clear the principles: Minh Tông. 

d)_ Discussing of therr application: Luận Dụng. 

e)  Discriminating the doctrine: Phán Giáo. 

Deep in the mounfain: Thâm sơn cùng cốc (tận 

hang sâu trong núi). 

Deep progress Thâm Hành —Deepening 

prOgress, that the 

stage—Hành nghiệp thâm mật từ bậc sơ địa Bồ 

Tát trở lên. 

Deep or abstruse response: Huyền Ứng—Cảm 

ứng u huyền. 

Deep response: Abstruse response—Huyềển ứng. 

Deep-rootf (v): Ăn sâu vào. 

Deep-rooted (a): Thâm căn cố đế (rễ sâu cuống 

bền). 

Deep seafed: Inmost feelings—ẤẨn tình. 

Deep seated feelings: Ấn tình—Inmost feelings. 


above Iintial  Bodhisattva 


Deep voice: Thâm viễn âm—Deep voice, one of 
the eight tones of a Buddha's voice—Thâm viễn 
âm, một trong tám âm thanh của Phật —See Eight 
tones of a Buddha”s voice. 

Deep and wide meaning: Nghĩa sâu rộng. 
Deepen (v) one?s knowledge: Học hỏi. 

Deer cart: Lộc Xa—Xe Nai—-The deer cart 
representing the Pratyeka-buddhas. One of the 
cart offered by the father in the Lotus Sutra to lure 
his children out of the burning house. Deer carts 
referred to in the Lotus Sutra, Implied pratyeka- 


buddhas, the medium kind—Xe Nai cho bậc 
Duyên Giác. Một trong ba cỗ xe mà người cha 
trong Kinh Pháp Hoa đã đem ra để dẫn dụ các 
con của mình thoát ra khỏi căn nhà lửa đang cháy. 
Lộc xa ám chỉ “độc giác,” hay những vị một mình 
ẩn cư tu tập ** See Pratyeka Buddha and Three 
vehicles, and FOur carts. 

Decer Park: Mrgadava, or Rsivadana or 
Saranganatha (skÙ—Lộc Dã Viên—The deer 
Park, Benares, where the Buddha first preached—— 
Vườn Lộc Uyển là nơi Phật chuyển Pháp Luân, 
tại thành Ba La Nại xứ Ca Thi —See Mrgadava, 
and Eight great spiritual or sacred stupas. 

Deer Park stupa: The deer Park, Benares, 
where the Buddha first preached. . This is one of 
the eight Great Spmitual or Sacred Stupas of 
Buddhism—Vườn Lộc Uyển là nơi Phật chuyển 
Pháp Luân, tại thành Ba La Nại xứ Ca Thị. Đây 
là một trong tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật 
giáo—See Eight great spiritual or sacred stupas. 
Deer Park, where the Buddha preached his 
first sermon: Mrgadava or Rsivadana or 
Saranganatha (sk)—Nơi Đức Phật Thuyết Pháp 
Đầu Tiên —lsipatana or presently Sarnath ¡in 
India, where the Buddha set in motion the Wheel 
of the Dharma (preached his first sermon about 
the Four Noble Truths) on the full moon day of 
Asalha (July)—Vườn Lộc Uyển (Isipatana) mà 
bây giờ gọi là Sarnath, nơi Phật chuyển Pháp 
Luân (thuyết thời pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế) 
vào ngày trăng tròn tháng bảy—See Mrgadava, 
and Four Buddhist holy places. 





Deer-rishi: Lộc Tiên —Sakyamuni as royal stag. 
He and Devadatta had both been deer im a 
previous Incarnaton—Phật Thích Ca cũng từng là 
một Hươu Vương. Ngài và Đề Bà Đạt Đa cả hai 
đã từng là “Lộc Tiên” trong tiền kiếp. 

De facto: Trên thực tế. 

Defamatfion (n): Ayaso (p)—See Defame. 
Defame: Ayaso (p)—Bad repute—Defamation 
Disgrace—Shame—Malign-Nhục hay Ác 
Văn — Tiếng nhơ hay sự hủy báng—See Eight 
winds. 

Defeated: Bị thất bại. 

Defects: Khuyết điểm. 

Defective organ of sense: Blind or deaf Căn 
khuyết (mù, câm, điếc, vân vân). 











956 


Defend (v): Bảo vệ_— Chống đở (bảo hộ)— 
Guard—Protect. 

Defend a Bhiksu or Bhiksuni for whom the 
Sangha has asked to pracftice “Dwelling 
Apart”: Bênh vực cho một vị Tăng hay Ni đã bị 
Giáo hội xử “Biệt Trú”—A Bhiksu or Bhiksuni 
who persists 1n defending another Bhiksu or 
Bhiksuni for whom the Sangha has asked to 
practice “Dwelling Apart” from the Sangha, after 
being warned three times without listening deeply 
and changing his or her way, commits an 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào cứ khăng khăng bảo vệ cho một 
vị Tăng hay Ni khác đã bị Giáo hội xử “Biệt Trú”, 
sau khi được khuyên ba lần mà vẫn không chịu 
lắng nghe và thay đổi, là phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Defend a layperson after having received 
dontations from him or her: Bênh vực người 
thế tục sau khi nhận sự cúng dường của người 
ấy—A Bhiksu or a Bhiksuni who defends a 
layperson after having received dontations from 
that person, and oppresses other Bhiksus or 
Bhiksumis in the Sangha, commits an Expression 
of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào, sau khi nhận đồ cúng dường của người thế 
tục, rồi bênh vực người đó mà trấn áp các Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác trong giáo đoàn, là 
phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Defend oneself: Hộ Thân—Protection of the 
body. 

Defer (v): Hoản lại—To put off to a later time—— 
To delay——To postpone. 

Defered reincarnation: Hậu báo (quả báo phải 
nhận chịu ở kiếp sau)—See Three recompenses. 
Deferred result: Hậu báo —-Recompenses ¡n 
subsequent lives, or result that is deffered for 
some time to come—Hậu báo là quả báo về lâu 
xa sau nầy mới gặt—See Three recompenses. 
Defile (v): Làm ô nhục——Nhiễm độc. 

Defille Bhikshus or Bhikshunis: Làm ô phạm 
(ô uế) Tăng Ni. 

Defile the household: Ô Gia—To defile a 
household by deeming 1t ungrateful or being 
dissatisfied with its gifts=Làm ô uế người thế tục 
bằng cách (vị Tỳ Kheo) đem của cải tặng cho 


người thế tục làm cho người nhận nảy lên ý nghĩ 
biết ơn hoặc không vừa ý với những quà tặng 
hoặc làm cho người nhận mang ơn, còn người 
không nhận không vui (làm tổn hại đến pháp bố 
thí bình đẳng trong nhà Phật). 

Defile (v) the pure conduct of someone: Làm 
ô nhục phẩm hạnh thanh tịnh của người khác. 


^Z 


Defiling the Sangharama: Làm hoen ố 
già lam—The term “Defiling the Sangha” means 
profaning the pure temple. A critical example 
would be 1f a married couples living on the temple 
ørounds, engaging In Indecent activifies, eating 
meat, killing living creatures, and so on. This kind 


chốn 


of offense cannot be pardoned through 
repentance—Từ “Làm hoen ố chốn già lam” có 





nghĩa là xúc phạm hay làm ô uế chốn thanh tịnh 
của tịnh xá. Một thí dụ điển hình là một cặp tại 
gia kết hôn rồi sống trong tịnh xá, làm những việc 
không đoan chính, ăn thịt, sát sanh, vân vân. Loại 
tội này không thể sám hối được. 

Defile something: Make something dirty—Làm 
cấu uế (dơ bẩn) cái gì. 

Defiled: Upaklista (skt)—Ô nhiễm—Impure— 
Polluted—Soiled—Stained—Sở nhiễm——That 
which is soiled or stained. 

Defiled Buddha-nature: Hữu cấu chân như— 
See Two Truths (E). 
Defiled mỉnd: Nhiễm 
mental taints menfioned In the Awakening of 
Faith (Khởi Tâm Luận). Though mind-essence is 
by nature pure and without stain, the condition of 
Ipnorance or Innocence permifS of taint or 
defilẳement corresponding to the six defiled 
minds—Có sáu thứ nhiễm tâm được kể đến trong 
Khởi Tín Luận. Dù bản chất tâm là thanh tịnh 
không ô nhiễm, vô minh làm tâm ô nhiễm qua 
sáu thứ gọi là sáu nhiễm tâm—See Six mental 
tainfs. 

Defilements (n): Asava—Mala (skt)—Samkilesa 
(p)—Samklesa (sk——Dust—Illusion——Impurity— 
Mental 1mpurity—Moral 1mpurity—Baslc 
defilements 1ll-wil (anger) and 
Ipnorance (delusion). Whatever misleads or 
deludes the mind—Cấu ô (sự ô nhiễm hay ô 
trược). Những ô nhiễm căn bản là tham, sân và 
Si—See Seven defilements. 





tâm There are six 





are greed, 


957 


(Three) defilements: Tam Độc (Greed:Tham, 
III-will: Sân, Ignorance: S1) 

Defilement of anger: Passion of anger—Sân 
phiền não. 

Defilement of the human being condiftion: 
Chúng sanh trược—This 1s one of the five kysaya 
perlods of turbidity, Impurity or chaos—Đây là 
một trong năm trược—See Five kinds of turbidity. 
Defillement of ignoranece: Avijjasava (p)—Vô 
minh lậu —See Defilements of ignorance in mind. 
Defilements of ignorance ỉn mỉnd: Avijjasava 
(p)—Vô minh lậu —Sự uế nhiễm trong tâm khởi 
lên từ sự ngu si—See Three delusions (II). 
Defilement of the life-span: Kiếp trược —This 
1s one of the five kysaya perlods of turbidity, 
1mpurity or chaos—Đây là một trong năm trược— 
See Five kinds of turbidity. 
Defñlement of the passions: 





Phenomenal 


defileêemen—Phiển não độc Trần Cấu — 
Materlial, or phenomenal defilement; the 


defilement of the passions. his 1s one of the five 
kysaya perlods of turbidity, Impurity or chaos— 
Tên gọi chung của phiền não (cảnh trần nhơ bẩn 
nhập vào căn làm cho thân tâm nhơ bẩn mà gây 
nên phiển não. Đây là một trong năm trược—See 
FIve kinds of turbidity. 

Defilement of the physical as type of menftal 
iIlusion: Cấu ô (trong tâm). 

Defilement of views: Kiến độc —This is one of 
the five kysaya perlods of turbidity, Impurity or 
chaos—Đây là một trong năm trược—See Five 
kinds of turbidity. 

Defilers: Cấu Nhiễm—Tam Độc —According to 
The Connected Discourses of the Buddha, 
Chapter Esanavaggo (Searches), there are three 
defilers or stains—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, 
Phẩm Tâm Cầu, có ba Cấu Nhiễm—See Three 
defilers. 

Defiling attachment: Ái nhiễm—The taint of 
desirre—Defiling attachment—Defiling ordinary 
love (like that toward wife and children, teachers 
and elders)—Luyến ái nhiễm trược hay tình cảm 
tham ái phàm tục như tình yêu vợ chồng, con cái, 
thầy bạn, vân vân. 

Defne correct terms, rectify oneself, and to 
rectify others: Nói cho đúng, sữa mình cho ngay 


thẳng rồi mới sữa người (Chính danh, chính kỷ, 
chính nhân). 

Definition: Định nghĩa—Xác nhận—See Two 
kinds of definition. 

Definitive mark: Ấn Của Chư Đại Bồ Tát— 
According to The Flower Adornment Sutra, there 
are ten kinds of definitive mark of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can quickly achieve supreme 
perfect enlightenment and become endowed with 
the mark of Buddhas”` unexcelled knowledge of 
all truths—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
đại Bồ Tát có mười ấn. Bồ Tát dùng mười ấn nầy 
mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy 
đủ trí ấn nhứt thiết pháp vô thượng của Như Lai— 
See Ten kinds of defintive mark of Great 
Enliphtening Beings. 

Definitive meaning: Foremost 
Ultimate meaning—Ý nghĩa cao tột. 
Definite views: Drista (skÙ—Các kiến giải— 
See Two kinds of wisdom (B). 

Defroek (v): Bị tước áo nhà tu. 

Defrocking (n): Sự bị tước áo nhà tu. 

Decfunct karma: Ahosi (p)—Nghiệp Vô Hiệu 
Lực—Defunct karma means 
According to the Abhidharma, the term “ahosi” 
does not designate a special class of karma, but 
applies to karma that was due to ripen 1n either 
the present existence or the next existence but did 
not meet condifions conducfive to 1s mafurafion. 
In the case of Arahants, all their accumulated 
karma from the past which was due fo ripen In 
fut~re lives becomes defunct with their final 
passing away with their achievement of “non- 
birth” fruit—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), từ “Ahosi” không chỉ một loại nghiệp riêng 
biệt, mà nó dùng để chỉ những nghiệp khi phải trổ 
quả trong kiếp hiện tại hoặc kế tiếp, mà không 
gặp điều kiện để trổ. Trong trường hợp của các vị 
A La Hán, tất cả nghiệp đã tích lũy trong quá khứ, 
đến hồi trổ quả trong những kiếp vị lai thì bị vô 
hiệu hóa khi các vị ấy đắc quả vô sanh—See 
Four types of kamma (karma) (C). 


meaning— 


“ahos”” in Pali. 


Defy (v): Coi rẻ——In defiance of someone. 
Degeneratfe (v): Suy thoái—Suy tàn—To decay. 
Decgenerate aøe: Dharma-Ending Age—Mạt 
Pháp —See Degenerate Age of Dharma. 


958 


Degenerate Agøe of Dharma: The Dharma 
Ending Age—The Decadence of the Law——The 
period of the end of Dharma——Mạt Pháp. 


5 


2) 


Degeneration Age of Dharma means the final 
stage of Buddhist existence in the world, 
durng which practice and adherence to 
monastic rules will gradually decline, even 
the external symbols of Buddhism wIll also 
disappear, and other sipns In monasft€ries 
such as the appearance of evil monks, or 
married monks, or monks only In appearance, 
e(c. However, some Buddhists still believe 
that during the “ending dharma age,” If you 
Just remember one 
Amitabha Buddha,” and sincerely pratice 1t, 
you can be welcomed by such Buddha at the 
end of your life at the Western Paradise. The 
conditions at that paradise are optimal for 
senfient beings to continue to cultivate until 
they attainn Buddhahood—Mạt Pháp là giai 
đoạn hiện hữu cuối cùng của Phật pháp trên 
thế giới này, trong thời đó sự tu tập và giới 
luật tự viện sẽ từ từ suy đổi, ngay cả những 
dấu hiệu biểu tượng về Phật giáo cũng sẽ 
biến mất, và những dấu hiệu khác trong các 
tự viện như sự xuất hiện của những ác Tăng, 
hay Tăng có gia đình, hay Tăng chỉ có bể 
ngoài mà thôi, vân vân. Tuy nhiên, nhiễu 
Phật tử tin rằng, vào thời mạt pháp, nếu bạn 
chỉ cần nhớ một câu niệm Phật “Nam Mô A 
Di Đà Phật,” và thành khẩn niệm thì đến cuối 
đời bạn sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn 
về Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện tại cõi 
thiên đường này rất thích hợp cho việc tiến tu 
cho đến khi đạt thành Phật quả. 

The final period of teaching of Buddhism 
which lasted 3000 years after the formal 
period. Toward the end of this period, there 
won't be any more teaching of Buddhism 
which means the Buddhadharma will end 
(vanish from the world) one day. However, 
Buddha Maiteya or Lauphing (Happy) 
Buddha 1s to appear to restore all things: Thời 
mạt pháp (thời kỳ mà giáo pháp suy vi vì 
cách xa thời Phật quá lâu), thời kỳ cuối cùng 
của Phật pháp khoảng 3000 năm sau thời 
Chánh Pháp. Vào cuối thời kỳ nầy, sẽ không 
còn giảng dạy Phật pháp nữa, có nghĩa là 


sentence of “Namo 


3) 


„) 


Phật pháp chấm dứt một ngày nào đó. Tuy 
nhiên, Phật DI Lặc hay Phật Cười (Hạnh 
Phúc) sẽ xuất hiện và tái tạo tất cả. 

The last of the three perlods (The Proper 
Dharma Age, The Dharma Semblance Aøge, 
and The Dharma Ending Age), the age of 
degeneration and extinction of the Buddha- 
law. In this age, the Dharma and precepts are 
weakened significantly. Many othe reliplons, 
non-Buddhists, and evil spirits wIll enter and 
blend in with Buddhism, destroying the 
Buddha Dharma. Thus, the Dharma still exIsts 
and there are cultivators, but very few 
practitioners are able to øgrasp fully the proper 
Dharma or awakened to the Way, much less 
attain enliphtenment. In the Great Heap 
Sutra, the Buddha made this prophecy: “In the 
Dharma Ending Ase, ¡in hundreds of 
thousands and hundreds of thousands of 
cultivators, as the result, no one will attain 
enlightenment.”: Thời kỳ cuối cùng của ba 
thời kỳ Phật pháp (Chánh, Tượng, và Mạt 
Pháp), thời kỳ suy vi và bị tiêu diệt của giáo 
pháp. Trong thời gian nầy, đạo đức suy đổi, 
pháp nghi tu hành hư hoại. Tà ma ngoại đạo 
lẫn lộn vào phá hư Phật pháp. Tuy có giáo lý, 
có người tu hành, nhưng không một ai hành 
trì đúng pháp, huống là tu chứng? Trong Kinh 
Đại Tập Nguyệt Tạng, Đức Phật đã có lời 
huyền ký rằng: “Trong thời Mạt Pháp, ức ức 
người tu hành, song không có một ai chứng 
đắc.” 

In the Dharma Extinction Sutra, the Buddha 
prophesized: “In the future, when my Dharma 
1S about to end, ¡in this world of the five 
turbidities, false relipIons will arise to 
become very powerful. During those times, 
the evil”s relatives will take form, appearing 
as Bhikshus, to destroy the Buddha Dharma. 
They wIll eat, sleep, and wear ordinary 
clothing of lay persons, fond of five exotic 
assorted  colorings ther robes, 
instead of the three solid indigo blue, brown 
and gold colored robes which Bhikshus are 
supposed to wear. They eat meat, drink 
alcohol, kIll, lust for fraprances and aromas, 
with non-helping conscilence. Instead, they 
will become jealous of and hateful toward 


WOI' On 


959 


one another; this monk will hate or be Jealous 
with the other monk, this monastery wIll hate 
or be Jjealous with the other monastery. At 
that time, Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, 
and Arhats who had vowed previously to 
protect and defend the Buddha-Dharma, will 
appear 1n life, taking on human form as 
Bhikshus or lay people. These saints will be 
devoted cultivators; their religIous conduct 
and behavior will be very honorable, earning 
everyone”s admiration and respect. They will 
have virtuous qualities such as kindness and 
peace, have no ¡impure though(s, great 
tolerance, good wIll, help the old, the weak, 
the lonely, and often bring statues and sutras 
fo encouragøe everyone to worship, read, and 
chant. They wIll teach sentient beiIngs In a falr 
and objective manner and will cultivate many 
merifs and virtuous practices. They wIll be 
altruistic always practicing the concept of 
“selfloss for others” gain.” With the 
appearance of such religlous and virtuous 
people, other demonic Bhikshus will develop 
much hatred and Jealousy. They will slander, 
make wicked and false accusations, do 
everything possible so these kind and virtuous 
people cannot live 1n peace. From that point 
forth, those demonic Bhikshus will become 
even more reckless and wild, never pracficing 
Dharma, leaving temples to rot, ruined and 
desolate. Their only Interest will be to build 
their private fortune, having careers that are 
unacceptable In Buddhism, such as burning 
mountans and forests, without a good 
conscIence, killing and hurting many sentient 
beinsgs. In such times, there will be many 
servants taking the opportumty to become 
Bhikshus and Bhikshumis; they will be neither 
religlous nor virtuous. Instead, they will be 
lusful and greedy, where Bhikshus and 
Bhikshuns live with one another. The 
Buddha-Dharma will be destroyed ¡in the 
hands of these people. Also, there will be 
many criminals entering the religious gate, 
Increasing the consciousness of laziness and 
laxity, refusing to learn or to cultivate the 
Way. When the reading of precepts comes 
around the middle of every month, they will 


act passively, reluctantly, and refuse to listen 
carefully. If teaching and expounding the 
precepts and doctrines, they will go over them 
briefly, skipping different sections, refusing to 
state all of them. If reading and chanting 
sufra-poetry, and not familiar with the lines, 
words, or theirr deep meanings, they will 
refuse to search or ask for answers from those 
who have great wisdom, but instead they will 
be narcissistic and conceited, seek fame and 
praIse, and think they are all-knowing. Even 
so, on the ouftside, they wIll act religIous and 
virtuous, offen prasing themselves, hoping 
everyone will make offerings or charitable 
donatons to them. After these demonic 
Bhikshus die, they will be condemned I1nto the 
realm of hell, hungry ghost, and animal, and 
must endure these condiions for many 
reincarnatons. After repaying for these 
transgressions, they will be born as human 
beings, but far away from civilization, places 
that do not have the Triple Jewels: Trong 
Kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật cũng có huyển 
ký rằng: “Về sau, khi Pháp của ta sắp diệt, 
nơi cõi ngũ trược nây, tà đạo nổi lên rất 
thạnh. Lúc ấy có những quyến thuộc của ma 
trá hình vào làm Sa Môn để phá rối đạo pháp 
của ta. Họ mặc y phục y như thế gian, ưa 
thích áo Cà Sa năm màu, thay vì mặc áo ba 
màu luốc của hàng Tăng sĩ. Họ ăn thịt, uống 
rượu, sát sanh, tham trước mùi vị, không có từ 
tâm tương trợ, lại còn ganh ghét lẫn nhau; sư 
nầy ghét sư kia, chùa nầy ghét chùa kia. Bấy 
giỜ các vị Bồ Tát, Bích Chi, La Hán vì bổn 
nguyện hộ trì Phật Pháp nên mới hiện thân ra 
làm Sa Môn hay cư sĩ, tu hành tinh tấn, đạo 
trang nghiêm, được mọi người kính trọng. 
Các bậc ấy có đức thuần hậu, từ ái, nhẫn 
nhục, ôn hòa, giúp đỡ kẻ già yếu cô cùng, 
hằng đem kinh tượng khuyên người thọ trì, 
đọc tụng, giáo hóa chúng sanh một cách bình 
đẳng, tu nhiều công đức, không nệ chi đến 
việc tổn mình lợi người. Khi có những vị tu 
hành đạo đức như thế, thì các Tỳ Kheo Ma 
kia ganh ghét, phỉ báng, vu cho các điều xấu, 
dùng đủ mọi cách lấn áp, xua đuổi, hạ nhục, 
vân vân, khiến cho các vị chân tu nầy không 
được ở yên. Từ đó, các ác Tỳ Kheo kia càng 


5) 


960 


ngày càng thêm lộng hành, không tu đạo 
hạnh, bỏ chùa chiền điêu tàn, hư phế. Họ chỉ 
biết tích tụ tài sản, làm các nghề không hợp 
pháp để sanh sống, đốt phá rừng núi, làm tổn 
hại chúng sanh không chút từ tâm. Lúc ấy, có 
nhiều kẻ nô tỳ hạ tiện xuất gia làm Tăng Ni, 
họ thiếu đạo đức, dâm dật, tham nhiễm, nam 
nữ sống chung lẫn lộn. Phật Pháp suy vi chính 
là do bọn nầy! Lại có những kẻ trốn phép vua 
quan, lẫn vào cửa đạo, rồi sanh tâm biếng 
nhác, không học, không tu. Đến kỳ bố tác 
tụng giới, họ chỉ lơ là, gắng gượng, không 
chịu chuyên chú lắng nghe. Nếu có giảng 
thuyết giới luật, họ lược trước bỏ sau, không 
chịu nói ra cho hết. Nếu có đọc tụng kinh 
văn, họ không rành câu chữ, không chịu tìm 
hỏi nơi bậc cao minh, tự mãn cầu danh, cho 
mình là phải. Tuy thế, bể ngoài họ cũng làm 
ra vẻ đạo đức, thường hay nói phô trương, để 
hy vọng được mọi người cúng dường. Các Tỳ 
Kheo Ma nầy sau khi chết sẽ bị đọa vào 
trong tam đồ ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, trải qua nhiều kiếp. Khi đền xong 
tội, họ sẽ thác sanh làm người ở nơi biên địa, 
chỗ không có ngôi Tam Bảo.” 

In the Great Compassion Sutra, the Buddha 
taught Ananda: “Look here Anandal 'Two 
thousand five hundred years after I entered 
the Nirvana, those who maintain, practice 
according to the proper dharma teachings wIll 
gradually diminish; 
Dr€ecepfs, engage In actfivitiles confrary to the 
Dharma teachings will increase with each 
passing day. In such times, many Bhikshus 
wIll be mesmerized by fame and fortune, not 
culivatng their minds, bodies, and for 
wisdom. They wIll be greedy for Buddhist 
robes, bowls, food, medicine, housing, 
temple, and then become Jealous, competing 
and insultng one another, taking one another 
to the authorities: Theo Kinh Đại Bi, Đức 
Phật bảo Ngài A Nan: “Nầy A Nan! Khi ta 
nhập Niết Bàn rồi, trong thời gian 2.500 năm 
sau, nhóm người giữ giới, y theo chánh pháp, 
lần lần tiêu giảm. Các bè đảng phá giới, làm 
điều phi pháp, ngày càng tăng thêm nhiều. 
Bấy giờ có nhiều Tỳ Kheo đắm mê danh lợi, 
không chịu tu thân, tâm, trí huệ; họ tham 


those who  violate 


trước những y bát, thức ăn, thuốc men, sàng 
tọa, phòng xá, chùa chiễển, rồi ganh ghét tranh 
giành phỉ báng lẫn nhau. Thậm chí, kiện thưa 
nhau ra trước công quyền. 
Degeneration (n): Sự suy tàn. 
Degradation offences: Parajika (sk)—Giới rơi 
rụng—Violation of the major precepts warranting 
expulsion from the communtty. There are four 
degradation offences for Bhiksus and eight for 
Bhiksunis, to be recited once every two weeks— 
Đại Giới, phạm một trong đại giới sẽ bị trục xuất 
khỏi Giáo đoàn. Với Tỳ Kheo có bốn đại giới, 
nhưng với Tỳ Kheo Ni có tám đại giới đều phải 
tụng mỗi nửa tháng See Complete moral 
precepts for monks. 
Degree of samadhi: Mức độ thiền định—There 
are nine degrees samadhi—Có chín mức độ thiền 
định—See Nine degrees of samadhI. 
Deha (skÐ: Kaya, or tanu, or deha (skt)—Thân— 
Body—Thân—Thân hình —Physical existence— 
Body—The selfIn Buddhism, the body or the 
Sense or organ of touch 1s an obJect of meditation. 
The first goal of meditation practices is to realize 
the true nature of the body and to be non-attached 
to 1t. Most people Identify themselves with theIr 
bodies. However, after a period of time of 
meditation practices, we will no longer care to 
think of yourself as a body, we will no longer 
1dentify with the body. At that time, we wll begin 
fo see the body as It 1s. Ít Is only a serles Of 
physical and mental process, not a unity; and we 
no longer mistake the superficial for the real— 
Trong Phật giáo, thân là một đối tượng của Thiễn. 
Mục đích đầu tiên của thiển tập là để nhận thức 
bản chất thật của thân mà không chấp vào nó. Đa 
phần chúng ta nhận thân là mình hay mình là 
thân. Tuy nhiên sau một giai đoạn thiển tập, 
chúng ta sẽ không còn chú ý nghĩ rằng mình là 
một thân, chúng ta sẽ không còn đồng hóa mình 
với thân. Lúc đó chúng ta chỉ nhìn thân như một 
tập hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô thường, chứ 
không phải là nhứt thể bất định; lúc đó chúng ta 
sẽ không còn lầm lẫn cái giả với cái thật nữa— 
See Kaya, and Four kayas. 
Dehabhogapratishthana (skÐ: The 
combination of the body, material, and abiding. 
Ths term occurs quíe frequently ¡in the 


961 


Lankavatara Sutra and refers to the material side 
of life. “Deha” means the physical body, “bhoga” 
means property belonging to the body and 
enJoyed by it, and “pratishthana” means the 
material environment in which the body 1s found 
moving. They are, however, manifestations of the 
Alaya—Tổ hợp Thân, Vật chất, và Sở trụ. Từ nầy 
rất thường xuất hiện trong Kinh Lăng Già, ám chỉ 
vật chất của đời sống. Deha là thân thể vật lý, 
bhoga là tài sản thuộc về thân thể thọ hưởng, và 
pratishthana là hoàn cảnh vật chất trong đó thân 
thể sinh hoạt. Tuy nhiên, tất cả những thứ nầy 
đều là biểu hiện của A Lại Da. 

Deha-nikkhepana (p): Death (laying down the 

body)—Chết—See Death. 

Dehanissita (p): Connected with or belonging to 

the body (a)—Thuộc về thân thể. 

Dehi (p): That which has a body—A creature— 

Chúng sanh có thân thể. 

Deism (n): Triết hữu thần tự nhiên luận (tin có 

thượng đế nhưng không tin có sự mặc khải). 

Deisf (n): Người tin theo thuyết hữu thần tự nhiên 

luận 

Deities: Thần Tiên. 

(ŒD The meanings of Detties and Iimmortals: 

Nghĩa của Thần Tiên—Thần và Tiên—Spirit- 

rsis who roam the alr—Spirit geni——Deitles 

and immortals. 

Five kinds of Deities and Immortals—Năm 

loại Thần Tiên: 

1) Deva: Thiên Tiên—See Deva. 

2) Spirit: Quỷ và thần—Ghosts and spirits, a 
general term which includes the spirits of the 
dead, together with demons, and the eight 
classes Of spIrits, sụch as devas, naøas, ef€.—— 
Từ dùng để gọi chung những người chết, cùng 
với quỷ, vá bát bộ Thần như Thiên, Long, 
vân vân. 

3) Human immortals: Nhân Tiên. 

a) Human genii: Humans who have attained the 
powers of Immortals—lmmortal among 
men—Con người đã đạt được khả năng bất 
tử. 

b) The Buddha: Phật. 

€) A name for Bimbisara In his reincarnation: 
Tên của vua Bình Sa Vương trong kiếp tái 
sanh. 


4) Earth or cave Iimmortfals: Earth geni—Earth- 


rsis—Land Fatries—Subterranean—ĐỊa 
Tiên. 
53) Preta Immortals: Ghost geni—Pretas or 


malevolent rsis—Quỷ Tiên. 
Deities and Buddhas: Thần Phật. 


Deifes and immortals: Thần Tiên—See 
Detties. 

Deitiese—Moon  Deities (The  Flower 
Adornment Sutra—Chapter 1): Nguyệt 


Thiên Tử (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I)—All 

strived to bring to lipht the mind-Jewel of living 

beings—Chư thiên tử nầy đều siêng năng mở bày 

tâm bảo của chúng sanh: 

I)_ Moon Godling: Nguyệt Thiên TỬ. 

2) Flower King Topknot Halo: Hoa Vương Kế 
Quang Minh Thiên Tử. 

3) Myriad Sublime Pure Lights: Chúng Diệu 
Tịnh Quang Minh Thiên Tử. 

4) Pacifying the Hearts of the World: An Lạc 
Thế Gian Tâm Thiên Tử. 

53) Luminosity of Tree King Eyes: Thọ Vương 
Nhãn Quang Minh Thiên Tử. 

6) Manifesting Pure Lipht: Thị Hiện Thanh Tịnh 
Quang Thiên TỬ. 

7)  Immutable Light Traveling Everywhere: Phổ 
Du Bất Động Quang Thiên Tử. 

8) Soverelgn Monarch of Constellations: Tĩnh 
Tú Vương Tự Tại Thiên Tử. 

9) Moon of Pure Awareness: Tịnh Giác Nguyệt 

Thiên Tử. 

Great Majestic Light: Đại Oai Đức Quang 

Minh Thiên TỬ. 

Deifies and saints: Thần Thánh—Sacred. 

Deities—Sun Deities (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter 1): Nhựt Thiên 

Tử (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I1)—All of them 

diligently learned and practiced to benefit living 

beings and Increase the roots of goodness—Chư 

Thiên Tử nầy đều siêng tu tập lợi ích chúng sanh 

thêm lớn căn lành cho họ: 

1) Sun Godling: Nhựt Thiên Tử. 

2) Eyes of Flames of Lipht: Quang Diệu Nhãn 
Thiên Tử. 

3) Undefiled Jewel Arrays: Ly Cấu Bửu Trang 
nghiêm Thiên Tử. 


10 


`=< 


962 


4) Nonregressing Courage: Dũng Mãnh Bất 
Thối Chuyển Thiên Tử. 

53) Fearsome Banner Mountan Light Tu Di 
Quang Khả Kính Tràng Thiên Tử. 

6) Lipht of Beautful Flower Garlands: Diệu 
Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử. 

7) Supreme Banner Light: Tối Thắng Tràng 
Quang Minh Thiên Tử. 

8) Universal Light of a Jewel Topknot: Bửu Kế 
Phổ Quang Minh Thiên Tử. 

9) Eyes of Light: Quang Minh Nhãn Thiên TỬ. 

10) Universal Light: Phổ Quang Minh Thiên Tử. 

Dejected: Kẻ bị hắt hủi. 

Dejectfion (n): Grief—Sadness—Sự ưu bi sầu 

não. 

Declay (v): Đình hoãn—To postpone—To put 

off—To defer——To put off to a later time. 

Delegate: 

I1) (m): Đại biểu. 

2) (v): Giao phó trách nhiệm cho al. 

Delegating authority: Trao quyền hành—A 

husband should always delegate authorify In the 

household to his wife. This 1s one of the five ways 

for a husband to show compassion and respect for 

his wife which taught by the Buddha in the 

Sigalovada Sutta—Trao quyền hành quản lý trong 

nhà cho vợ. Đây là một trong năm pháp cung kính 

của chồng đối với vợ mà Đức Phật đã dạy trong 

Kinh Thi Ca La Việt—See Five ways for a wIfe 

to show respect to her husband. 

Deliberate (a): Thận trọng—Dụng tâm—To 

consider carefully. 

Deliberate Doctrine: Tiệm giáo—See Gradual 

Doctrine. 

Deliberate opinion: Ý kiến thận trọng. 

Deliberation: Cetana (skt—Tư (một khi đã có 

“tưởng” là “Tư” hay sự suy nghĩ liền theo sau)— 

Once there ¡1s  “conceptualizaton,” then 

“deliberation” sets in—See Fifty-one Dharmas 

1nteractive with the Mind. 





Deliberation voice: Quyền biểu quyết. 
Delicate (a): Yếu đuối. 

Delicate body: Thân thể yếu đuối. 

Delight (a): Khoái lạc Hoan hỷ——Pleasure. 
Delight of the assembly: Sự vui mừng của hội 
chúng—See S1x auspicious Indicatlons. 


Delight in Buddhadharma: Delight ¡in Buddha- 
truth or the religion—Lạc pháp—Sự an lạc của 
Phật pháp. 

Delight and despair: Thích thú và chán chường. 
Delight in the law: Pháp hỷ thực—Pháp lạc (vui 
học Phật pháp để thành tựu trí độ)—See Five 
kimds of spiritual food, and Six things which 
enable a Bodhisattva to keep perfectly the six 
paramitas. 

Delight of Meditation: Thiển Duyệt —If you 
practice medifation In a ripht way, you should be 
able to find Joy and peace in the very moment of 
sitting. If not, then there 1s something wrong with 
your meditation. If you cannot find Joy and peace 
1n the very moments of sifting, then the past had 
gone, In no way you can pull it back; the future 
1fself wIll only flow by as a river flows by, you 
will not be able to hold 1t back, you wIll be 
incapable of living the future when 1t has become 
the present. Joy and peace are the Joy and peace 
possible in this very moment of sitting. If you 
cannot find it here, you wont find 1t anywhere 
else. Don”t chase after your thoughts as a shadow 
follows 1ts obJect. Don't run after your thoughts. 
Eind joy and peace ¡n this very moment—Nếu 
thực tập thiển, bạn phải có an lạc ngay lúc bạn 
ngồi. Nếu không như vậy, chắc chắn là lối tu tập 
thiển của bạn đã có trục trặc. Nếu bạn không m 
được an lạc ngay trong lúc này thì bạn nên nhớ 
rằng quá khứ đã qua, không cách chi bạn có thể 
níu kéo nó lại; với đà này tương lai rồi cũng sẽ 
trôi qua như dòng nước trôi qua, không cách chi 
bạn sống được với tương lai một khi nó thành hiện 
tại. Nếu bạn không tìm được an lạc ngay trong lúc 
này, bạn sẽ không ầm được an lạc ở bất cứ lúc 
nào khác. Đừng đuổi theo tư tưởng của bạn như 
bóng với hình, đừng chạy theo tư tưởng nữa bạn 
ơi! Hãy quay về sống với an lạc ngay trong giờ 
phút hiện tại này. 

Delighted: Priti (skQ—Vui mừng—Hỷ—Glad— 
Joy—RejoIice—See Bodh()yanga. 

Delightful: Nanda (sk) Hoan Hỷ—Pleased— 
Delighful—Joyful—Full of JjJoy—Take delipht 
in—Pleasure—Glad—A Buddhist always takes 
delipht in doing good things to others. Delight 1s 
one of the most Important entrances to the great 
enliphtenment; for It 1s the mind of peace and 





963 





tranquility—Đức Phật luôn hoan hỷ làm điều lợi 
lạc cho chúng sanh. Hoan hỷ còn là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà tâm ta luôn an tịnh. 
Delirium: Mê sảng. 
Deliver (v): Mukti—Giải thoát —To 
emancipate—To free—To liberate—To rescue— 
To save—lIn Buddhism, 1s not the Buddha who 
delivers men, but he teaches them to deliver 
themselves, even as he delivered himself—Trong 
Phật giáo, Phật không giải thoát ai, Ngài chỉ là vị 
Đạo Sư chỉ dạy cách cho mọi người được giải 
thoát như Ngài—See Deliverance. 
Deliver (v) from a danger: Giải nạn. 
Deliver a lecture: Thuyết giảng một bài pháp. 
Deliver oral instrucfion: Đề Xướng—To 
Iniiate—To mention, to deliver oral 1nstruction, 
or the gist of a subJect as done ¡n the Intuitional 
School —Các vị tông tượng của thiển gia nêu ra 
cương yếu của tông môn cho môn đồ tu tập, tuy 
có giảng ngữ lục, cũng chỉ nêu ra cương yếu của 
tông môn, chứ không thuyết giảng (các tông phái 
khác thì thuyết giảng, còn Thiển môn thì bất lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, 
kiến tánh thành Phật). 

Deliver (v) sermons (discourses): Thuyết 

pháp. 

Deliverance (n): Mukti or Vimutti (p)—Moksha 

(sk)- Mộc để —Mộc xoa—Emancipation— 

Liberation—Giải Thoát. 

() The meanings of Moksha—Nghĩa của giải 
thoát: 

1) To Deliverance from all the trammels of life, 
the bondage of the passion and reincarnation: 
Giải thoát khỏi vòng luân hôi sanh tử, giải 
thoát khỏi mọi trở ngại của cuộc sống, những 
hệ lụy của dục vọng và tái sanh. 

2) Final emancipaton or liberation, 
liberation, release from worldly existence or 
the cycle of birth and death: Giải thoát tối 
hậu, giải thoát vĩnh viễn, giải thoát khỏi sự 
tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử. 

3) Moksha means the escaping from bonds and 
the obtainng of freedom, freedom from 
transmisratlon, from karma, from illusion, 
from suffering of the burning house ¡in the 
three realms (lokiya): Giải thoát là ha bỏ mọi 


eternal 


trói buộc để được tự tại, giải thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử, cởi bỏ trói buộc của nghiệp 
hoặc, thoát ra khỏi những khổ đau phiền não 
của nhà lửa tam giới. 

4) Moksha denotes nirvana: Giải thoát có nghĩa 
là Niết Bàn—See Nirvana. 

5) Moksha 1s another name for 
obtained in đhyana-meditation: Giải thoát là 
tên gọi khác của sự giải thoát đạt được qua 
thiển định —See Three emancipations, and 
Eight liberations. 

6) Moksha 1s one of the five characteristics of 
Buddha: Giải thoát là một trong ngũ phần 
pháp thân Phật—See Five kinds of Incense. 

7) In Buddhism, ít ¡is not the Buddha who 
delivers men, but he teaches them to deliver 
themselves, even as he delivered himself: 
Trong Phật giáo, Phật không phải là người 
giải thoát cho chúng sanh, mà Ngài chỉ: dạy 
họ cách tự giải thoát. 

đI Categories of Moksha—Phân Loại giải thoát: 

I) Two kinds of liberation—Nhị chủng giải 
thoát: 

a) Active or earthly deliverance to arhatshIp: 
Hữu vĩ giải thoát. 

b)ạ Nirvana-deliverance: Vô vi giải thoát—See 

Nrrvana. 

See Two kinds of deliverance. 

2) Three kinds of liberation: Tam Giải Thoát — 
See Three emancIpations. 

3) Eightforms of liberation: Bát Giải Thoát Tam 
Muội—See Eight liberatlons. 

(II)Prajna-paramita emancipation: Giải Thoát 
Bát Nhã Ba La Mật —See Prajna-paramita 
emancIpation. 

Deliverance acquired by the ending of all 

hindrances: Chướng tận giải thoát—Salvation 

throuph the complete removal of the obstruction 

ofillusion—See Two kinds of deliverance (B). 

Deliverance from cruelty: Giải Thoát Đối Với 

Hại Tâm—See Five elements making for 

deliverance. 

Deliverance from forms: Giải Thoát Đối Với 

Sắc—See Five elements making for deliverance. 

Deliverance from hindrances to wisdom: 

Huệ giải thoát—See Two kinds of deliverance 


(C). 


freedom 


+ 


964 


Deliverance from ïll-will: Giải Thoát Đối Với 
Sân Hận—Seec Five celements making for 
deliverance. 

Deliverance from the karma of iIlusion: Giải 
thoát thực—See Five kinds of spiritual food. 
Deliverance of the miỉnd: Ceto-vimutti (p)— 
Deliverance of the mind achieved when the mind 
is being cleansed from lust—Giải thoát tâm đạt 
được nhờ thanh lọc tâm khỏi tham dục. 
Deliverance from Personality: Giải Thoát Đối 
Với Tự Thân—See Five elements making for 
deliverance. 

Deliverance from sense-desires: Giải Thoát 
Đối Với Dục Vọng—See Five elements making 
for deliverance. 

Deliverance of the wisdom: Panna-vimutti 
(p)—Deliverance of wisdom achieved when the 
mind ¡is being cleansed from ignorance—Giải 
thoát tuệ thành tựu khi tâm gột rửa khỏi vô minh. 
Deliverance through wisdom: Prajna-paramita 
(sk)—Panna-vimutti (p)—Tuệ Giải Thoát Bát 
nhã ba la mật đa hay trí tuệ giúp chúng sanh giải 
thoát —The escape by or into wisdom, I.e. of the 
arhat who overcomes the hindrances to wisdom or 
Iinsight, but not the practical side of abstraction, 
better able to understand than to do—Các vị A La 
Hán chỉ đắc được tuệ chứng giải thoát, chỉ thích 
giác ngộ đạo lý, chứ không thích tác dụng công 
đức của sự việc, nên chỉ đoạn được kiến tư phiền 
não hay chướng ngại của trí tuệ vô lậu, chứ không 
ha bỏ được chướng ngại của thiển định, ví như 
người thích truy cầu tìm hiểu chứ không thích 
hành trì —See PraJna. 

Delude (v): Màya (sSkÙ—Áo hoặc—To deceive. 
Delude other people: làm cho người khác mê 
hoặc. 
Deluded (a): 
lgnorance. 
Decluded attachment: Affection, the eighth of 
the twelve factors of conditioned arising——Ái ân 
hay sự chấp trước mê muội, yếu tố thứ tám trong 
thập nhị nhân duyên—See Twelve links of cause 
and effect. 

Deluded beings: Mê sinh (tất cả những chúng 
sanh mê muội). 


Bhrani (sk)—Mê hoặc—See 


Deluded and confused: Mê Hoặc—Hư Vọng— 
Deluded and confused—To charm—To entice— 
To enchan—To be deluded 1s to be totally 
deceived—Deceived ¡in regard to reality— 
Delusion also implies a belief In something that 1s 
confrary to reality. Illusion, on the other hand, 
sugsesfts that what 1s seen has objective reality 
but is misinterpreted or seen falsely. In Buddhism, 
delusion 1s Ienorance, an unawareness of the true 
naturfe of things or of the real meaning of 
existence. We are deluded or led astray by our 
senses (which ¡nclude the ¡ntellect and its 
discriminating thoughfs) insofar as they cause us 
to accept the phenomenal world as the whole of 
realiy when 1m fact 1t Is but a limied and 
ephemeral aspect of reality, and to act as though 
the world 1s external to us when 1n truth 1t is but a 
reflection of ourselves. This does not say all 
phenomena are Illusory, they mean that compared 
with Mind ¡(self the world apprehended by the 
senses 1s sụch a partial and limited aspect of truth 
that 1t 1s dreamlike—Mê hoặc hay hư vọng là bị 
lừa đối hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ một niễm 
tin vào một điều gì đó trái với thực tại. Mặt khác, 
mê hoặc gợi ý rằng điều được thấy có thực tại 
khách quan nhưng bị giải thích lầm hay thấy sai. 
Theo Phật Giáo, mê hoặc là vô minh, là không 
biết chân tánh của vạn hữu hay ý nghĩa thật sự 
của sự hiện hữu. Chúng ta bị các giác quan của 
mình (kể cả lý trí và tư tưởng phân biệt) làm cho 
lầm lạc đến khi nào chúng còn khiến chúng ta 
chấp nhận thế giới hiện tượng như là toàn thể 
thực tại, trong khi thật ra nó chỉ là một khía cạnh 
giới hạn và phù du của thực tại, và tác động tựa 
hồ như là ở bên ngoài đối với chúng ta, trong khi 
nó chính là phản ảnh của chính chúng ta. Điều 
nầy không có nghĩa là thế giới tương đối không có 
thực thể gì cả. Khi các vị thầy nói rằng tất cả mọi 
hiện tượng đều là hư vọng, các thầy muốn nói 
rằng so với tâm, thì thế giới do giác quan nhận 
biết chỉ là một khía cạnh giới hạn và phiến diện 
của chân lý, cũng giống như là mộng ảo mà thôi. 
** See lgnorance. 

Deluded dog: Sĩ Cẩu—A person who ¡s full of 
desre, dislike, delusion, pride,  doubt, 
wickedness, wrong views, etc—Con chó ngu sĩ, 
được đem ví với chúng sanh đầy dẫy tham, sân, si, 
mạn, nghi, ác kiến, tà kiến, vân vân. 


965 


Deluded ïin fundamental principles: Delusive 
objective—Way or direction of 1llusion—Hoặc 
thú. 

Deluded mỉnd: Tâm đảo—Tâm Mê Mờ ——TIf our 
mind remains deluded no matter how much outer 
success or development we may achieve, our 
problems and unhappiness will continue. One of 
the three subversions or subverters—Nếu tâm 
chúng ta mê mờ thì không cần biết bên ngoài 
chúng ta thành công như thế nào, những khó khăn 
và đau khổ sẽ vẫn tiếp tục. Tâm điên đảo, một 
trong ba loại điên đảo—See Three subversions. 
Deluded and misled: Deluding and false—Mê 
VỌNE. 

Deluded monkey: Sỉ Hầu -The deluded 
monkey se1zing the reflection of the moon 1n the 
water, e.g. unenliehtened men who take the 
seeming for the real—Lấy hình ảnh con khỉ ngu 
si, chụp lấy bóng trăng trong nước để ví với một 
con người ám muội, lấy hư làm thực, lấy giả làm 
chơn. 

Deluded people: Kẻ lừa đảo. 

Deluded person: Hoặc nhân (kẻ mê mờ). 
Deluded realm: Mê Tân——The ford of delusion, 
1e. mortality— Cảnh giới mê muội (ba cõi sáu 
đường)—See S1x paths and Three realms. 
Deluded in regard to the fundamental 
principle: Mê lý ——lgnorant of realiy—BỊ mê 
muội trong nguyên lý hay mê muội về lý 
“không.” 

Deluded son: Mê Tử— The deluded son who 
held a gold coin in his hand while starving in 
poverty, such 1s the man with Buddha-nature, but 
fails to use i—Mê tử là kẻ có tiển trong tay mà 
vẫn chết đói, giống như chúng sanh có Phật tánh 
mà không biết dùng đến (theo Kim Cang Tam 
Muội Kinh). 

Deluded and sunk: Deluded and sunk in the 
passions—Mê một (chìm đắm trong dục vọng). 
Deluded and upset: Deluded and confused— 
Mê đảo. 

Deluded or upside down mỉnd: Tâm Điên 
Đảo—Mind following the 
environments—See Seven upside-down views 


qD. 


external 


Deluded and wise people in Hui-Neng”s 

views: Kẻ mê người trí theo quan điểm của Lục 

Tổ Huệ Năng—According to the Platform Sutra 

of the Sixth Patriarchs Dharma Treasure, the 

Sixth Patriaarch, Hui-Neng, taught—Theo Kinh 

Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: 

l) Good Knowing Advisors, deluded people 
recIte with their mouths, but while they recIte 
they live in falsehood and In error. When 
there Is practice In every thought, that 1s the 
true nature. You should understand this 
dharma, which ¡is the Prajna dharma; and 
cultivate this conduct, which 1s the Prajna 
conduct. Not to cultivate 1s to be a common 
person, but in a single thought of cultivation, 
you are equal to the Buddhas—Này thiện tri 
thức, người mê miệng tụng, chính khi đang 
tụng mà có vọng, có quấy; niệm niệm nếu 
hành Bát Nhã, ấy gọi là chơn tánh. Người 
ngộ được pháp nầy, ấy là pháp Bát Nhã, 
người tu hạnh nây, ấy là hạnh Bát Nhã. 
Không tu tức là phàm, một niệm tu hành, tự 
thân đồng với Phật. 

2) Good Knowing Advisors, the mouth of the 
confused person speaks, but the mind of the 
WIse person practices. There are deluded men 
who sĩt still with empty minds, vainly thinking 
of nothing and declaring that to be something 
great. One should not speak with these people 

of  ther VICWS. 

GoodKnowing Advisors, the capacity of the 

mind ¡1s vast and great, encompassing the 

Dharma realm. Its function 1s to understand 

clearly and distinctly. Its correct function 1s to 

know all. All is one; one 1s all. Coming and 
going freely, the mind”s 
unobstructed. That is PraJna. Good Knowing 

Advisors, all Prajna wisdom 1s produced from 

one°s own nature; it does not enter Írom 

oufside. Using the Intellect correctly 1s called 
the natural function of one”s true nature. One 
truth is all truth. The mind has the capacIty for 
øreat thinøs, and Is not meant for practficing 
petty ways. Do not talk about emptiness with 
your mouth all day and In your mind fail to 
cultivate the conduct that you talk of. That 
would be like a common person calling 
himself the king of a country, which cannot 


because deviant 


subsftance 1s 


3) 


4) 


966 


be. People like that are not my disciples— 
Này thiện tri thức, người mê miệng nói, người 
trí tâm hành. Lại có người mê, để tâm rỗng 
không, ngồi tịnh tọa, trăm việc không cho 
nghĩ tự gọi là đại, bọn người nầy không nên 
cùng họ nói chuyện, vì họ là tà kiến. Này 
thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp giáp 
cả pháp giới, dụng tức rõ ràng phân minh, 
ứng dụng liên biết tất cả, tất cả tức một, một 
tức tất cả, đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn 
ngại tức là Bát Nhã. Này thiện tri thức, tất cả 
trí Bát Nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên 
ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là chơn 
chánh tự dụng. Một chơn thì tất cả chơn, tâm 
lượng rộng lớn không đi theo con đường nhỏ, 
miệng chớ trọn ngày nói không mà trong tâm 
chẳng tu hạnh nầy, giống như người phàm tự 
xưng là quốc vương trọn không thể được, 
không phải là đệ tử của ta. 

Good Knowing Advisors, common people are 
Buddhas and affliction 1s Bodhi. The deluded 
thoughts of the past are thoughts of a common 
person. Enlightened future thoughts are the 
thoughts of a Buddha. Past thoughts attached 
to sfates of being are afflictions. And, future 
thoughts separate from sftates of being are 
Bodhi—Này thiện tri thức, phàm phu tức 
Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê 
tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật; niệm 
trước chấp cảnh tức phiển não, niệm sau la 
cảnh tức Bồ Đề. 

Good knowing Advisors, unenlightened, the 
Buddha 1s a living being. At the time of a 
single enlightened thought, the living being 1s 
a Buddha. Therefore, you should know that 
the ten thousand dharmas exist totally within 
your own mind. Why don't you, from within 
your own mind, suddenly see the truth (true 
suchness) of your origimal nature. The 
Bodhisattva-Sila-Sutra “Our 
fundamenrtal self-nature 1s clear and pure.` If 
We€ recognize our own mind and see the 
nature, we shall perfect the Buddha Way. The 
Vimalakirti Nirdesha Sutra says, “Just then, 
you suddenly regain your original mind.— 
Nầy thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là 
chúng sanh, khi một niệm ngộ chúng sanh là 
Phật. Thế nên biết muôn pháp trọn ở nơi tự 


SayS, 


5) 


tâm, sao chẳng từ trong tâm liền thấy được 
chân như bản tánh? Kinh Bồ Tát Giới nói 
rằng: “Bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, 
nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành 
Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói: “Liền khi đó 
bỗng hoát nhiên được bản tâm.” 

Good Knowing Advisors, all sutras 
writings of the Great and Small Vehicles, the 
twelve divisions of sutras, have been devised 
for people and established based on the 
nature of wisdom. If there were no people, 
the ten thousand dharmas would not exIst. 
Therefore you should know that all đharmas 
are originally postulated for people and all 


and 


sutras are spoken for their sake. Some people 
are deluded and some are wise; the deluded 
are small people and the wise are great 
people. The deluded people question the wIse 
and the wise people teach Dharma to the 
deluded people. When the deluded people 
suddenly awaken and understand, their minds 
open to enliphtenment and, therefore they are 
no longer different from the wise—Nầy thiện 
tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự, đại 
thừa, tiểu thừa, 12 bộ kinh đều nhơn người 
mà an trí, nhơn tánh trí tuệ mới hay dựng lập. 
Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp 
vốn tự chẳng có, thế nên biết muôn pháp vốn 
tự nhơn nơi người mà dựng lập, tất cả kinh 
điển nhơn người mà nói có, nhơn vì trong 
người kia có ngu và có trí, người ngu là tiểu 
nhơn, người trí là đại nhơn, người ngu hỏi nơi 
người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp, 
người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được 
khai tức cùng với người trí không sai khác. 


Deluding: Huyễn hoặc —Deceiving. 
Deluge: Great flood—Đại hồng thủy. 


Delusion 


(n): Màya or Moha (skÙ—False 


Opinion or beliefF—Áo tưởng—Phiển não— 
IIlusion—Infatuation—Stupidity—See Illusion. 
(D An overview of “Delusion"—Tổng quan về 


]) 


“Ảo tưởng”: 

Moho (p): Ignorance—Delusion or moha Is a 
synonym for avijlja, ipnorance. Ïfs 
characterisic 1s mental blindness or 


unknowing. Its function is non-penetration, or 
concealment of the real nature of the object. 
lí is manifested as the absence of right 


967 


understanding or as mental darkness. Ïts 
DroXimafte cause is unwise affention. It should 
be seen as the root of all that 1s 
unwholesome—Si hay “moha” đồng nghĩa 
với vô minh. Bản chất của nó là làm cho tinh 
thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. 
Nhiện vụ của nó là làm cho chúng ta không 
thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó 
hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. 
Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp 


bất thiện -See Fourteen unwholesome 
factors. 


2) Wrong views for being confused about 
principles and giving rise to discrimination. 
Thought are unclear, muddled 
thoughts, taking what 1s wrong as ripht, and 
what 1s ripht as wrong. Delusions of thought 
are afflictions at the subtle level. Delusion 
refers to a belief in something that contradicts 
reality. In Buddhism, delusion 1s a lack of 
awareness of the true nature or Buddha- 
nafire of things, or the truc meaning of 
existence—Tà kiến dẫn tới phân biệt sai lầm, 
không rõ rệt, cho sai là đúng, cho đúng là sai. 

Đây là loại ảo tưởng hay phiền não vi tế— 

See Delusion of views, Ignorance, and Three 

classes of delusive views or delusions. 

Categorles of “Delusion”—Phân loại “Ảo 

tưởng”: 

1) There are two kinds of delusions: Có hai loại 
mê hoặc—See Two kinds of delusions. 

2) There are three delusions: Tam phiền não— 
Tam lậu —Tam cấu—See Three delusions. 

3) In Buddhism, demons refer to obstructlons of 
enliphtenment—There are four maJor sources 
of distraction and delusion—Trong Phật giáo, 
ma nói về những chướng ngại cho việc giác 
ngộ. Có bốn loại ma chính —§ee Four major 
Sources of distraction and delusion. 

4) Four delusions in reference to the ego—Bốn 
phiền não hay tứ hoặc gây ra bởi ngã chấp 
hay bốn loại căn bản phiền não thường xuyên 
tương ứng với Mạt Na Thức (thức thứ bảy)— 
See Four delusions. 

53) Si—See Ten kinds of afflictions. 

6)_ Moho (p)—SI—See Fifty-two menfal states. 


Delusion in the Akanistha heaven: Hữu Đảnh 
Hoặc —In the highest heaven of form, there still 


delusions 


qI) 


exIsts the possibilitiles of delusion, both in theory 
(view) and In practice, arising from the taking of 
the seeming for the real Trong cõi trời sắc giới 
cao nhất hay sắc cứu cánh thiên, vẫn còn phiền 
não, về cả lý thuyết lẫn thực hành, vì sự chấp 
trước lấy giả làm thật. 

Delusions that arise 


p€eople: Errors that arise naturally among 
people—Câu Sinh Khởi Mê Hoặc—Mê hoặc khởi 
lên do huân tập từ vô thủy đến nay, sinh ra cùng 
với thân, tự nhiên mà có—See Two kinds of 
delusions. 

Delusions arising from birth: Câu sinh khởi— 
Errors that arise naturally among people (arising 
and born with one; spontaneous$), in contrast with 
delusions arising from reasoning and teaching 
(Phân biệt khởi). “To be born together” or 
“sahaJa” 1s closely related to Mantrayana. What 
does “sahaja` mean? The literal meaning 1s “to be 
born together,` but what 1s 1t that 1s born together? 
According to Prof. Bapat in the Twenty-Five 
Hundred Years of Buddhism, the classical answer 
has been given by Dvags-po-liha-rje, the most 
gifted disciple of the Tibetan scholar and saint 
Milaraspa. He explains that It 1s the ultimate in 
Mind or the dharmakaya and the ultimate ¡in 
Appearance or the light of the dharmakaya which 
are born together. What he wants to say 1s that 
Reality and Appearance are not separated from 
each other by an unbridgeable gulf, but are 
1dentical. This Identity means that Reality 1s one 
and indivisible and 1s split up arbitrarilly Into a 
number of opposites only by the analytical 
methods and techniques of the ¡ntellect. Hence, 
the identity of Reality and Appearance can be 
realized and experienced only by Intuitive 
processes, and it is absolutely wrong and 
misleading to conceive of this Identity as a 
postulationally proposed hypothesis. In order to 
achieve this realization, a course of meditation 
has been developed which 1s based on direct 
experience and takes cognizance of the fact that 
1ntellectual operations are Inseparable from their 
The  dichotomizing 
acfivity of the mind (vikalpa) 1s accompanied and 
even supported by conflicing emotions (klesa), 
which has an obscuring infiuence (moha or 
andhakara). This turbulent state of mind can be 


nafurally among 


emotfional  concomitants. 


968 


remedied by meditative practices. This quietude, 
which, as has to be born In mind, 1s not achieved 
by repression but by an understanding of the 
psychological processes, Is the first glimpse of 
what forms a solid basis for further spiritual 
development or the view point from which one 
can safely proceed onwards. This viewpoInt 1s 
technically known as “happiness, lustre, and non- 
dichotomizing thought.” The more this line 1s 
pursued and the deeper the experience becomes, 
the clearer the view becomes, since, intellectually 
speaking, the concepts which obstruct the view by 
Creating OPpOSItes 
ineffective, and, In respect of the emotions, the 
conflict has been resolved. It 
experience, and not from a futile attempt at 
ratlonalizing, that the Mahayanic axiom of the 
1dentity of samsara and nirvana and of the Identity 
of emotionalty and enliphtenment 
signiicance—Những sai lầm tự khởi, đối lại với 
Phân Biệt Khởi. Câu sinh khởi liên hệ mật thiết 
với Chân Ngôn thừa. Câu sinh khởi là gì? Theo 
nghĩa đen là “sanh ra cùng lúc,” nhưng cái gì được 
sanh ra cùng lúc? Theo Giáo Sư Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Đạt Bảo Cáp 
Giải (Dvags-po-lha-rje), một đại đệ tử của một 
học giả Thánh nhân Tây Tạng là Mật Lặc Nhật 
Ba (Milaraspa), cho rằng những cái được sanh ra 
cùng lúc với nhau là cái cơ bản nơi Tâm ý và cái 
cơ bản nơi sự trình hiện. Điều ông muốn nói ở 
đây là cái Thực Tại (Reality) và cái Trình Hiện 
(Appearance) không bị ngăn cách nhau bởi một 
hố sâu không thể bắc cầu, mà chúng là đồng nhất. 
Sự đồng nhất này có nghĩa thực tại là độc nhất 
bất khả phân, và chỉ bị phân chẻ ra một cách tùy 
tiện thành nhiều cái đối nghịch nhau bởi các 
phương pháp và kỹ thuật phân tích của trí năng. 
Do đó chỉ có thể cảm nhận và kinh nghiệm được 
sự đồng nhất của Thực Tại và Trình Hiện bằng 
những phương pháp trực giác. Thật hoàn toàn sai 
lầm nếu ta quan niệm sự đồng nhất ấy như một 
giả thuyết được đưa ra theo kiểu định đề. Để 
nhận thức điều đó, phải trải qua một quá trình 
thiển định, dựa trên kinh nghiệm trực tiếp và nhận 
ra một điều là không thể tách hoạt động tinh thần 
ra khỏi những vấn để tình cảm xuất hiện cùng lúc. 
Hoạt động phân đôi của đầu óc hay vọng tưởng 
(vikalpa) được đi kèm và thậm chí còn được hỗ 


artificial have become 


IS from this 


4SS5umeS 


trợ bởi những tình cảm xung khắc hay phiền não 
(klesa) cho nên bị làm cho mờ tối hay vô minh 
(moha or andhakara). Tình trạng hỗn loạn này của 
đầu óc có thể chữa bằng phép hành thiền. Sự tịch 
tĩnh cần có trong trí, không phải được tạo nên 
bằng cách trấn áp mà là bằng sự am hiểu các quá 
trình tâm lý, là ý niệm sơ bộ về những øì tạo nên 
cơ sở vững chắc cho sự phát triển tâm linh, hoặc 
bằng quan điểm mà từ đó người ta có thể an toàn 
tiến tới. Càng đi theo con đường này và càng kinh 
nghiệm sâu hơn thì cái nhìn càng trở nên rõ ràng 
hơn, bởi vì nói theo kiểu cách thông thái thì các 
khái niệm cần trở tầm nhìn vì gây ra những sự đối 
nghịch nhân tạo đã trở nên vô hiệu, còn về mặt 
tình cảm thì sự xung khắc đã được giải quyết. 
Chính là từ sự kinh nghiệm này, chứ không phải 
từ một nỗ lực giải thích duy lý vô bổ, mà chân lý 
đương nhiên của Đại Thừa về sự đồng nhất giữa 
luân hồi với niết bàn, và sự đồng nhất giữa tính 
đa cảm với sự giác ngộ mới mang một ý nghĩa— 


See Delusions arising from reasoning and 
teaching. 
Delusions arising from reasoning and 


teaching: Phân Biệt Khởi—ln conữrast with 
errors that arise naturally among people (Câu sinh 
khởi)—Phân biệt khởi là các mê hoặc khởi lên từ 
tư duy (dựa theo tà giáo tà sư mà lý luận tư duy 
thì gọi là phân biệt khởi), giáo pháp và thầy bạn, 
ngược lại với những phân biệt sai lầm được huân 
tập tự nhiên hay là câu sinh khởi—See Delusions 
arising from bĩrth, and Two types of arising of 
errors or delusIlons. 

Delusions arising from reasoning, teachỉng 
and teachers or friends: Phân Biệt Khởi Mê 
Hoặc—Mê hoặc khởi lên từ tư duy, giáo pháp hay 
thầy bạn—See Two kinds of delusions. 

Delusions arising from seeing thỉngs as they 
seem, not as they really are: Kiến hoặc ở tam 
giới khi thấy sự vật theo vẻ dáng chứ không như 
thật—See Five sfates or conditions of all errors 
found in mortality. 

Delusion of “dust and sand.”: Trần sa hoặc— 
See Three delusions (1). 

Delusions and enlightenment are not fwo 
(non-duality): Mê Ngộ Bất Nhị —Delusions and 
enliphtenment 
fundamenfally the same. They are of the one 


(delusion and awareness) are 


969 


Buddha-nature. They belong to the unity of all 
things. They are one and undivided truth, the 
Buddha-truth  They are the non-dual Truth 
represents No-Self and NÑo-Dharma—Mê và ngộ 
trên căn bản không sai khác. Chúng chỉ là một 
tánh. Chúng thuộc tánh đồng nhất của vạn pháp, 
như như bình đẳng, không có sự khác biệt giữa cái 
nầy với cái kia. Chúng là chân lý Bất Nhị biểu thị 
vô ngã và vô pháp. 

Delusion and enlighfenment are aspecfs of 
the one reality: Mê Ngộ Nhất Như—As water 
and ice are the same substance—Mê ngộ chỉ là 
những khía cạnh của chân lý, chứ không phải 
khác nhau, như nước với băng đều cùng một thể 
(ở thể lỏng là nước, ở thể đặc là băng). 
Delusions or errors that arise naturally 
among people: Câu Sinh Khởi Mê Hoặc—Mê 
hoặc khởi lên do huân tập từ vô thủy đến nay, 
sinh ra cùng với thân, tự nhiên mà có—See Two 
kinds of delusions. 

Delusions from external objects: Bì phiển 
não—Chướng ngại bởi ngoại cảnh—See Three 
Hinderers (B). 

Delusion of ignorance: Vô minh hoặc—See 
Three delusions (]). 

Delusions from internal views: Nhục phiển 
não—Chướng ngại gây nên bởi nội kiến—See 
Three Hinderers (B). 

Delusion oŸ pride: Mạn hoặc. 

Deluson of  ipnorance: Deluded 
ignorance—Ngu hoặc (mê hoặc bởi vô minh). 
Delusions of the inquiring mỉnd: Tụ hoặc 
(trong khi tu tập thấy những điều nghi hoặc)—See 
'Three classes of delusive views or deluslons. 
Delusions of the learned and setfled mỉnd: 
Thông thái hoặc (nghi hoặc của những học giả 
thông thái) —See Three classes of delusive views 
or delusions. 

Delusion of love: Ái Trước Mê—The delusion 
of love for and attachment to the transient and 
perishine—Mê mờ luyến ái vào sự đổi thay và 
hoại diệt gọi là “ái trước mê” (tất cả mọi thứ đều 
do ngũ uẩn hòa hợp mà thành, không hiểu như 
vậy mà lại cho rằng mọi thứ là vĩnh hằng không 
thay đổi là ái trước mê). 


by 


Delusions from mental ignorance: Tâm phiền 
não—Chướng ngại gây nên bởi tâm thần mê 
muội—See Three Hinderers (B). 

Delusions no longer arise: Therefore, nothing 
produced to cut off. This is the stage of an 
Arhat—Bất sinh đoạn—See Three excisions of 
beguiling delusion (B). 

Delusion of self: Ảo tưởng cái ta. 

Delusion is the source of all afflictions: 
lgnorance or sfupidity 
afflictions—Si mê là nguồn gốc của tất cả mọi 
phiền não. 

Delusion and sunk in the passions: Mê Một— 
Mê muội và chìm đắm trong dục vọng. 

Delusion of thought: Tưởng ảo—Wrong views 
for being confused about principles and giving rIse 
to discrimination of duality. Thought delusions are 
unclear, muddled thoughts, taking what 1s wrong 
as right, and what 1s ripht as wrong. Delusions of 
thought are afflictions at the subtle level—Hiểu 
sai về Phật pháp dẫn tới việc phân biệt nhị 
nguyên. Tà kiến là những tư tưởng mờ ảo cho 
những việc sai là đúng, đúng là sai. 

Delusion of views: Kiến ảo—Wrong views for 
externals (clothes, food, sleep, etc.), which are 
viewed as real rather than empty In their true 
nature. Delusion of views are connected with 
seeing and grasping at the gross level—Hiểu sai 
về ngoại cảnh khi cho rằng những thứ bên ngoài 
như áo quân, ăn, ngủ, v.v. là thật. Tà kiến nầy 
liên hệ tới sự thấy biết thô thiển bên ngoài. 
Delusive (a): Unreal—Không thật. 

Delusive bondage: Hoặc Trước—The bond of 
1llusion or the delusive bondage of desire to 1fS 
environment—Sự trói buộc của phiền não. 
Delusive objectfive: Deluded ¡in fundamental 
prnciples—Way or direction of illusion—Hoặc 
thú. 

Delusive phenomena: Deluded ¡in regard to 
phenomena—Mê sự. 

Delusive view: Hoặc—See Three classes of 
delusive views or delusions. 

Delver (v): To rescue—Cứu bạt. 

Demand (v): Đòi. 

Demean (v): Hạ mình —To humble oneself—To 
condescend. 


1s the source of all 


970 


Demeanor (n): Cách cư xử hạ cấp —See Four 
kinds of demeanors. 

Demeritorious karmic formation: 
Apunnabhisankharo (p}—Phi phước hành —See 
Three dharmas (XXX). 

Demitting the øood merits: Hồi Hướng Công 
Đức—Demitting the good produced by the above 
eiph(t methods., to others, universally, past, 
present and future—See Nine suitable stages In 
religIous S€rVIC€S. 

Demiting the good to all others: Hồi 
Hướng —Dedicaton—See Dedicaton of merit 
(Mahayana tradition). 

Democracy (n): Sự dân chủ. 

Democratically: Một cách dân chủ. 

Demolish (v): Phá—To destroy. 

Demon (n): Ma—Disembodied spirit—Devil— 
Evil being—Hallucinatlons—Mara—Obstacles to 
cultivaton—Any attachment or obsession— 
Anything that obstrucfts wisdom——Any delusion or 
force of distraction. Three types of demons. 
in Sanskri. In 
Chinese, the word has connofation of “murderer” 
because demons usually plunder the virtues and 
murder the wisdom-life of cultvators. “Demons” 
also  represent 
influences that cause practfiftioners to retrogress In 
their cultivation. Demons can render cultIvafors 
insane, making them lose therr ripht thoupht, 
develop erroneous views, commit evil karma and 
end up sunk ¡n the lower realms. These actfivities 
which develop vitue and wisdom and lead 
senfient beings to Nirvana are called Buddha 
work. Those activities which destroy good roofs, 
causing senfient beings to suffer and revolve in 
the cycle of Birth and Death, are called demonic 
actions. The longer the practitioner cultivates, and 
the higher his level of attainment, the more he 
discovers how wicked, cunning and powerful the 
demons are. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory 
and Practice, although 
demons, they can be divided Into three types: 
demons of afflictions, external demons and 
celestial dđẳemons—Kẻ xấu ác, những chướng ngại 
trên bước đường tu tập. Bất cứ luyến ái, chướng 
ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự chú tâm tu tập 


“Demons” are called “nara” 


the destructive conditions or 


there are numerous 


của mình. “Ma” tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch 
là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại 
mạng sống trí huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ 
cho những duyên phá hoại làm hành giả thối thất 
đạo tâm, cuông loạn mất chánh niệm, hoặc sanh 
tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. Những 
việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình 
đến niết bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại 
căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa 
trong luân hồi sanh tử, gọi là ma sự. Người tu 
càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng 
hung hiểm cường thạnh. Theo Hòa Thượng Thích 

Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, ma tuy 

nhiều, nhưng cốt yếu chỉ có ba loại: phiền não 

ma, ngoại ma và Thiên ma—See Three types of 
demons and Nine classes of ghosts. 

Demons? acfions: Ma nghiệp—According to 

The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are ten kinds of demons” actlons of. Great 

Enlightening Beings. Enlightening Beings should 

quickly get away from to seek enliphtened 

action—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ ma nghiệp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát nên mau xa la mười ma nghiệp nầy mà siêng 

cầu Phật nghiệp—See Celestial dẻemons, Demon 

of afflictions, Three types of demons, Ten kinds of 
demons, Ten kinds of demons” actions of Great 

Enliphtening Beings, and Ten ways of getting rid 

of demons' actions of Great Enlightening Beings. 

Demon of afflictions: Phiền não ma. 

() An overview of “Demon of afflictions”—— 
Tổng quan về Phiển Não Ma: These demons 
represent the afflictions of greed, anger, 
resentment, delusion, contempt, doubt and 
wrong views. They also Iinclude the demons 
of the Five Skandas, the Six Entrances, the 
Twelve Sense Fields, and the Eighteen 
Elements. These demons are also called 
“internal” as they created by topsy-turvy, 
delusive states of mind. Therefore, they must 
be overcome by the bright, enlightened mind. 
The human mind 1s easily moved, developing 
afflictions not only because of personal karma 
but also because of the common karma of 
living In an environment filled, for the most 
part, with evil beings. Some persons cannot 
resist the aftractions of the five Dusfs and thus 
fall imnto evil ways. Others, encountering 


qI) 


l) 


971 


adverse conditions, ørow sad and mournful 
and lose their determination to progress. Such 
developments depending on their severIty, 
render the cultivator despondent , Indignant 
and I1Ïl, or worse still, cause him to abandon 
the Buddhist Order or even to commit suicide 
out of desparr. More harmful still, they can 
lead to loss of respect and good will toward 
other cultivators, sometimes even hatred and 
avoidance of clergy and lay people alike. 
Loss of faith in cause and effect, bad karma 
and finally, descent upon the three Evil Paths 
are the end result—Phiển não ma chỉ cho các 
phiền não tham nhiễm, hờn giận, si mê, khinh 
mạn, nghi ngờ, ác kiến; cho đến các thứ ma 
ngũ ấm, lục nhập, mười hai xứ, mười tám 
giới. Loại ma nầy cũng gọi là nội ma, do lòng 
mê muội điên đảo sanh ra, nên phải dùng 
tâm chân chánh sáng suốt giác ngộ mà giải 
trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp 
riêng, lại do cộng nghiệp sống chung trong 
khung cảnh, mà người xung quanh phần 
nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp chướng sâu 
dầy, nên dễ động sanh phiền não. Có kẻ 
không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần 
nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh, khiến 
cho bi thương sâu não, chí tiến thủ tiêu tan. 
Những sự việc nầy xui khiến người tu nhẹ thì 
ưu sầu, uất ức sanh đau bệnh; nặng thì chán 
nãn bỏ đạo, hoặc phẫn chí tự tận; nguy hại 
hơn nữa, tất đến chỗ đối với hàng xuất gia tại 
gia đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, 
sanh việc khinh rẽ chê bai, không tin nhân 
quả, làm điều ác, rồi phải đọa tam đồ. 

How to countract the “Demon of 
Afflicions—Làm thế nào để đối trị Ma 
Phiển Não: 

To counteract these demons, the practitioner 
should reflect that all afflictions are 1llusory, 
upseting, suffocating, binding, evil and 
conducive only to suffering for both himself 
and others. 
return to the True Mind, free and liberated, 
fresh and tranquil, bright and clear, happy and 
at peace, transcendental and wondrous. The 
cultivator should also meditate In the same 
way on all attachments, 
Skandas to the Eighteen Elements: Muốn đối 


To eliminate afflictions 1s to 


from the Five 


2) 


3) 


4) 


trị thứ ma nầy, hành giả phải quán xét phiển 
não là hư huyễn, xao động, nóng bức, trói 
buộc, tối tăm, chỉ làm khổ cho người và mình. 
Dứt phiển não, ta sẽ trở về chân tâm tự tại 
giải thoát, mát lặng sáng trong, an vui mầu 
nhiệm. Đối với sự mê chấp từ năm ấm cho 
đến mười tám giới, cũng nên quán như thế. 

In the Lotus Sutra, Sakyamuni Buddha said: 
“You should not be greedy and attached to 
øross and vile forms, sound, smell, taste, 
touch and dharmas. If you do, they will burn 
you up.”: Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật 
bảo: “Các ngươi chớ nên tham đắm sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, dù thô hay dù tế. 
Nếu mê đắm tham trước, Tất bị nó thiêu đốt. 
Manjusri Bodhisattva once asked a female 
detty, “How do you the Eiphteen 
Elements?” The deity replied, “Ihey are 
similar to the eonic fire burning up the whole 
These of warning, 
reminding us to eliminate the demons of 
afflictions: Khi xưa Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát hỏi một vị Thiên nữ: “Ngươi xem mười 
tám giới như thế nào?” Thiên nữ đáp: “Như 
thấy kiếp lửa đốt thế gian!” Đây là những lời 
cảnh giác để phá trừ loại ma phiền não. 

lIf the demons of afflictions 
demons are not subdued, they will attract 
external demons which wreak havoc. The 


see 


world.” are wWords 


or ¡internal 


ancient have said: “Tf Inside the door there 
mean-spirited people, mean-spirited 
people will arrive at the door; If Inside the 
door there are virtuous, superlor people, 
noble superior people wIll arrive at the door.” 
As an example, when thieves try to enfer a 
house through the side door, If the owner 
calmly scolds them ¡n a loud voice, they will 
naturally be frightened and leave. If on the 
other hand, he 1s terrifiied and panic-stricken, 
and begs them to desist, he will unwittInply 
be inviting them into his house: Phiển não ma 
hay nội ma, nếu không chế phục được, tất sẽ 
chiêu cảm đến ngoại ma ở ngoài đến phá. 
Lời xưa nói: “Trong cửa có tiểu nhơn, ngoài 
cửa tiểu nhơn đến. Trong cửa có quân tử, 
ngoài cửa quân tử đến.” Lại như khi ăn trộm 
đào ngách muốn vào nhà, gia chủ hay được 
tổ ra bình tỉnh răn trách, tất nó phải sợ hãi bỏ 


are 


972 


đi. Nếu chủ nhà kinh sợ rối rít năn nỉ, đó 
chính là thái độ khuyên rước trộm vào nhà 
vậy. 

See Three types of demons, and Four major 
Sources of distraction and delusion. 

Demons of agsøregafe: Ma ngũ uẩấn—The 
of the mind-body (form, 
Sensaftion, perception, condition, conscIousness)— 
See Four major sources of distraction and 
delusion. 

Demon that carries off the soul: Đoạt Hồn 
Quỷ—Loại quỷ đi thu hồn người sắp chết (còn hai 
loại quỷ nữa là “đoạt tính quỷ” và “phược phách 
quỷ”). 

Demon that carries off the vital breath of 
the dying: Đoạt Tỉnh Quỷ—Loại quỷ đi thu tỉnh 
linh của người sắp chết. 

Demon-city: Gandharva city—Mirage city—Quỷ 
thành—Tên khác của thành Càn Thát Bà (lầu do 
hơi nước biến thành). 

Demon of the clusters of menfal and 
material elements: Ngũ uẩn ma—See Celestial 
demons, Demon of afflictions, Three types of 
demons, Ten kinds of demons, Ten kinds of 
demons” actlons of Great Enlightening Beings, 
and Ten ways of getting rid of demons"” actions of 
Great Enlightening Beings. 

Demon of concentration: Ma tam muội—See 
Three types of demons, Ten kinds of demons, Ten 
kinds of demons” actions of Great Enlightening 
Beings, and Ten ways of getting rid of demons” 
actions of Great Enlightening Beings. 

Demon of death: Mara-papiyas (skÙQ—Shima 
(jap)—Deadly demons—Tử Ma—See Three 
types of demons, Four major sources of distraction 
and delusion, Ten kinds of demons, Ten kinds of 
demons” actlons of Great Enlightening Beinss, 
and Ten ways of getting rid of demons” actions of 
Great Enlightening Beings. 

Demon deity: Ác thần. 

Demon of đesire: Ái quỷ. 

Demon of drunkenness: Ma Men—Ma chướng 
lúc say rượu. 
Demon-followers: 
ØTOUpS 


+ 


demons clusters 








Quý 


of  demon-followers 


chúng—The 
of the 


eipht 
four 


maharajas—Tám bộ quỷ chúng—See Eight 
øroups of demon-followers. 

Demon of heaven: Thiên ma—W¡sh to be ¡in the 
realm of desire and thus blocks transmundane 
goodness—See Four major sources of distraction 
and delusion, Ten kinds of demons, Ten kinds of 
demons” actions of Great Enlightening Beings, 
and Ten ways of getting rid of demons” actons of 
Great Enlightening Beings. 

Demons of higher order: Asuras (skt—A-tu- 
la—See Seven states of sentilent beings. 

Demons of Lust and Attachment: Ái Ma— 
One of the three external demons. These are a 
type of demon which excItes a range of emotions, 
from lust to delusive attachment to the realm of 
the five Dusts, 1.e., this world. They take the 
appearance of allurinsg, nude men and women or 
of parents, siblings or close relatives, as well as of 
Buddhas and Bodhisattvas with beautiful, adorned 
features, In order to entice the practitioner. If he 1s 
fond of good food, these demons bring him 
succulent, fragrant dishes. If he likes diamonds or 
gold, they take the appearance of strange animals 
holding preclous síones In their mouths as 
offerings. They cause whatever the practiioner 
desires to appear. They can also use their psychic 
power to lead him Into evil samadhi, evil wisdom 
and eloquence, giving him the mystic power to 
know the past and the future. Those who do not 
understand will mistake these occurences for 
evidence that the practitoner has 
Enliphtenment, and thus believe in and trust him. 
In reality, however, the cultivator”s mind 1s upside 


atfained 


down and he spends all his time engaging in 
errant, demonic practices to deceive others. Once 
there was a Vietnamese monk cultivating at a 
deserted temple in Laos. In one of his meditation 
sessions, he saw a group of beautiful, ethereal 
women, all naked, holding hands and dancing 
around. The monk, unable to calm his agitated 
mind, Iimmediately recited the Buddha”s name in 
all earnestness Only then did this 
disappear. Another story of demons of lust and 
attachment, once in China, there was a monk 
seated in meditation. Because he was cold and 
hungry, the thought of food arose In his mind. He 
suddenly saw a woman presenting him with an 
offering of food. The woman knelt, put food 1n his 


Scene 


973 


bowl, and respecfully asked hỉm to eat 
1mmediately, before the food grew cold and lost 
all taste. The monk, being hungry wanted to eat at 
once but remembering that it was not yet 
noontime, he patiently told her to put the bowl 
asde for the time being. The woman left, 
appearing angry and upset. Some time later, at 
noon, he uncovered the bowl to discover that 1t 
was full of worms, crawling all around. He then 
understood that his false thought of food had 
aftracted the demonic apparitions. Thanks to his 
self-restaint and power of concentration, however, 
limited, he avoided consuming the dirty food and 
violating the precept against killing. Yet another 
s(ory concerns a Zen monk who practiced In a 
deserted mounftain area. Lonely and isolated, he 
had a deluded thought, wishing to have some 
fellow-cultivators practicing along with him to 
make life more bearable. Immediately, an old 
woman appeared from nowhere, leading tfwo 
beautiful young girls by the hand, who, she said, 
lived in the villaøe down ¡n the valley. They had 
come, they claimed, to seek guidance In the Way. 
The monk, unsuspiclous, Iimmediately gave a 
Dharma talk to the group. One day, after many 
such visits over a perlod of time, the old woman 
respectfully requested that the two girls be 
allowed to become attendants to the monk and 
relieve him of his daily chores. The monk, hearing 
this, became suspicious. He reprimanded the old 
woman severely and refused the offer. The three 
women left, apparently angry and ashamed. The 
monk, ¡infrigued, followed them discreetly until 
they disappeared around a bend in the road. When 
he reached the spot, he found 1t was a dead end 
with no habitation or anything else around, except 
for three very old trees, one bịg tree and tfwo 
small ones. He thought it over and realized that he 
had been tested.. A fleeting thought occurred to 
him, that he should cut down the trees, start a 
bonfire, and burn them ¡nto ground. At that 
moment, the three women reappeared, repentant, 
begging him to forgIve them and spare their lives. 
Therefore, the cultivator should remember: when 
the mind 1s still, all realms are calm; when 
delusion arises, demons are born—Một trong ba 
loại ngoại ma. Ái ma là loài ma khích động lòng 
ái dục cho đến tâm tham nhiễm cảnh ngũ trần. 


Chúng hóa hình nam, nữ lõa lồ xinh đẹp; hoặc 
hình cha mẹ anh em, kẻ thân mến, cho đến thân 
Phật, Bồ Tát tướng tốt trang nghiêm để khuyến 
dụ. Nếu người thích ăn ngon, chúng hóa sơn hào 
hải vị, hương thơm ngào ngạt đem dâng; người ưa 
bảo vật, chúng hiện hình thú lạ ngậm châu ngọc 
đến hiến tặng. Tùy tâm niệm hành giả ưa thích 
điều chi, chúng liền hiện ra thứ ấy. Chúng có thể 
dùng ma lực khiến cho người tu được tà định, tà 
trí, tài biện thuyết, phép thần thông biết quá khứ 
vị lai. Những kẻ không hiểu cho là đã chứng đạo 
quả, thảy đều tin phục; song kỳ thật người kia 
trong tâm điên đảo, chuyên làm phép quỷ mê 
hoặc thế gian. Có một nhà sư Việt Nam tu tại một 
ngôi chùa bỏ hoang bên Lào. Trong khi thiển định 
ông thấy một nhóm mỹ nhân lõa lồ, nắm tay nhau 
nhảy múa. Sư trấn định tâm không nổi, bèn thành 
khẩn niệm Phật, tướng ấy liền tan. Một câu 
chuyện khác về ái ma, khi xưa bên Trung Quốc 
có một vị sư đang tham thiền, nhân khi trời lạnh 
bụng đói, động niệm tưởng ăn; sư liền thấy một 
thiếu phụ bưng thức ăn đến cúng dường. Thiếu 
phụ quỳ xuống sớt đồ ăn vào bát, thỉnh sư nên 
dùng liền kẻo nguội mất ngon. Sư vì đói muốn thọ 
dụng ngay, nhưng nghĩ chưa đến giờ thọ trai, nên 
nhẫn nại bảo hãy tạm để một bên, chờ đúng giờ 
sẽ ăn. Thiếu phụ nghe nói, có vẻ hờn giận bỏ đi. 
Giây lâu sau đúng ngọ, sư giở bát ra thấy trong ấy 
toàn là dòi bò lúc nhúc. Chừng ấy ông mới tỉnh 
ngộ, biết vừa động sanh vọng niệm, liền rước lấy 
cảnh ma; may nhờ có chút định lực mới khỏi ăn 
đổ dơ và phạm giới sát. Lại cũng một vị sư tu 
thiển trong núi, thấy mình lẻ loi cô quạnh, nên 
sanh vọng tưởng muốn được một ít người cùng ở 
chung cho vui. Vừa đâu có bà lão dẫn hai cô gái 
trẻ đẹp, bảo nhà ở dưới làng chân núi, tìm đến am 
tranh cầu xin dạy đạo. Vị Tăng ban đầu không 
nghỉ ngờ, liền thuyết pháp khai thị. Tới lui như thế 
lâu ngày, một hôm bà lão bạch sư xin cho hai cô 
gái làm thị giả lo việc giặt giủ cơm nước cho sư 
đỡ cực nhọc. Sư nghe nói thoáng sanh lòng nghĩ, 
liền nghiêm trách từ chối. Ba người tổ vẻ hờn 
thẹn bỏ đi. Sư lén theo dõi qua một khúc quanh 
bỗng chợt mất bóng, sư đến xem thì đã cùng 
đường, lại không có nhà cửa chi cả, chỉ thấy ba 
gốc cổ thụ, một to hai nhỏ. Sư suy nghĩ biết đây là 
yêu tinh cổ thụ, muốn đem búa chặt đốn hoặc nổi 
lửa thiêu đốt để dứt trừ hậu hoạn. Vừa nghĩ đến 


974 


đó bỗng thấy ba người hiện ra cầu sám hối và xin 
tha mạng. Thế mới biết tâm yên cảnh lặng, vọng 
khởi ma sanh, người tu phải ghi nhớ điều nầy— 
See External demons, and Three types of demons 
(@). 

Demon of mỉnd: Tâm ma—See Ten kinds of 
demons, Ten kinds of demons” actions of Great 
Enlightening Beings, and Ten ways of getting rid 
of demons' actions of Great Enlightening Beings. 
Demons of monsírous form: Kumbhanda 
(sk)——Cát bàn trà, kiết bàn trà. 

Demon of the nerves: Truy Dịch Quỷ —Đôi 
Dịch Quỷ — Phụ Trường Quỷ—Who troubles 
those who sit in meditation—Truy Dịch Quỷ là 
loại quỷ quấy phá gây trở ngại cho người hành 
thiền. 

Demon of phenomenon of enlightenment: 
Bồ Để pháp trí ma—See Ten kinds of demons, 
Ten kinds of demons” acions of Great 
Enlightening Beings, and Ten ways of getting rid 
of demon§' actions of Great Enlightening Beings. 
Demons-raised-from-the-death: Quỷ tử thi 
(quỷ nhập tràng)—See Nine major forms of 
untimely death. 

Demon of roots 0Ÿ øoodness: Thiện căn ma— 
See Ten kinds of demons, Ten kinds of demons” 
actions of Great Enlightening Beings, and Ten 
ways Of getting rid of demons” actlons of Great 
Enlightening Beings. 

Demons 0f sexual lust: Ma ái dục. 

Demon shaped like men: Manusa-krtya (skÙ— 
Loài quỷ có hình dáng giống như người (Nhân cát 
giá). 

Demon of spiritual teachers: Thiện tri thức 
ma—See Ten kinds of demons, Ten kinds of 
demons” actions of Great Enlightening Beings, 
and Ten ways of getting rid of demons” actlons of 
Great Enlightening Beings. 

Demon Transforming: Ma Thọ Hóa—Demon 
Transforming Sura—Kinh Ma Thọ Hóa. 

Demon views: Heterodox teaching—Quỷ kiến 
(tà kiến hay cái thấy biết của loài quỷ, ví với tà 
giáo). 

Demoniaec (al): Thuộc về ma quỷ. 
Demoniacism (n): Tình trạng bị ma quỷ ám. 


Demonianism (n): Demoniacism—Tình trạng bị 
ma quỷ ám. 

Demonic acfions: Ma sự —Việc ma—Mara- 
deeds, especially In hindering Buddha-truth— 
Việc làm của ác ma, gây chướng ngại cho đạo 
Phật. 

Demonie afflictions: Phiên Não Ma——The mara 
or the tempter of the passions who troubles mind 
and body, obstructs the entrance to bodhi, one of 
the four kinds of mara—Một trong tứ ma, có thể 
làm rối loạn thân tâm, chướng ngại bổ để. ** See 
Four major sources of distraction and delusion 
and Eight Maras. 

Demonic obstrucfions: Ma chướng—According 
to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The 
of Pureland Buddhism, 
practicing Buddha Recitation also has the element 
of demonic obstructions, for the three reasons—— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 
Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật cũng có ma sự vì 
bởi ba nguyên nhân sau đây—See Three reasons 
for demonic obstructions. 


Thiteen Patrlarchs 


Demonic possession: Bị quỷ ám. 

Demonic testing conditions: Chướng Duyên 
Ma Khảo—Practitioners who possess wisdom are 
not only unafraid of demonic testing conditions or 
obstacles, but they use these impedimenfs to 
achieve progress in cultivation—Bậc trí lực chẳng 
những không ngại chướng duyên ma khảo, mà 
còn mượn chướng duyên ma khảo để tiến tu. 
Demonism (n): Sùng bái ma quỷ—Demonlatry. 
Demonist (n): Người thờ ma quỷ. 

Demonize (v): Làm cho biến thành ma quỷ. 
Demonocracy (n): Quyền cai trị của ma quỷ. 
Demonolater (n): Kẻ thờ phượng ma quỷ— 
Ngoại đạo, nhất là Ky Tô giáo, cho rằng những ai 
không thờ phượng Thiên Chúa đều là những kẻ 
thờ phượng ma quỷ —Externalists, especially 
followers of Catholicism, believe that those who 
donˆt worship God are demonolaters. 
Demonolatry (n): Sự thờ phương ma quỷ. 
Demonolosy (n): Tín ngưỡng ma quỷ. 
Demonstrability: Tính khả chứng—Có thể luận 
chứng. 

Demonstrate the enlightened knowledge 
and vision: Thị kiến-See Four 


giác tri 


975 


knowledges of Opening, Demonstrating, 
Awakenmng, and Entering the enlightened 
knowledge and vision of the Buddha. 
Demonstrate centernal detachment from 
exfreme views: Hiển bày lìa hẳn kiến chấp nhị 
biên—See Ten reasons enlightening beings leave 
a royal palace. 

Demonstrate and explain all expressions: 
Diễn nói tất cả cú biện—See Ten kinds of skill in 
means of all Buddhas (8). 

Demonstrate and speaking all explanation 
of all principles: Diễn nói tất cả pháp biện— 
See Ten kinds of skill in means of all Buddhas (8). 
Demonstrating the enlightened knowledge 
and vision: Thị giác tri kiến Phật—See Four 
divisions of the Enlightened Knowledge. 
Demonstrative (a): Luận chứng. 
Demoralization (a): Đạo đức đồi bại. 
Demythologization (n): Sự đả phá thần thoại. 
Den?e (ap): A Japanese term for “handing on the 
”This Japanese expression Indicating that a 
Zen master (Roshi) has recognized a particular 
disciple as his dharma-successor (Hassu). The 
passing on of the master”s robe symbolizes that 
the disciple has grasped the essence of the 
teaching and 1s qualified to teach—Thuật ngữ 
Nhật Bản dùng để chỉ “Truyền y.” Từ ngữ này chỉ 
một Thiển sư đã thừa nhận một đệ tử là người 
thừa kế Pháp hay Pháp tử. Sự truyền thừa y áo từ 
một vị thầy tiêu biểu rằng người đệ tử đã nắm bắt 
được giáo pháp và có đủ phẩm chất để giảng dạy 
giáo pháp đó. 

Dengyo-Daishi (jap): He visted China and 
returned to Japan with the T”ien-T”ai School of 
thought in 804 A.D. He then founded the T”len- 
T?ai School in Japan—Truyển Giáo Đại Sư (767- 
§22). Ngài viếng Trung Hoa và trở về Nhật năm 
804 với giáo thuyết Thiên Thai. Sau đó ngài sáng 
lập tông Thiên Thai Nhật Bản. 

Denial (n): Sự từ chối. 

Denial of appearance: Bác Tướng —To reject 
of form characteristics (deny the existence of 
appearance)—Accordng to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, Theory 1s truly emptiness, 
Pracice belongs 


robe. 


(O ©xistence. Existence Is 


Emptiness. If this 1s not yet attained, it s better to 
cultivate by being attached to “existence,” or 
“form,” or “appearance;” but do not claim 
“nothing exIsts” or “everything 1s within the mind” 
or any such deep theoretical teachings when one 
1S still attached to existence, 1.e., family, wlfe, 
children, house, or fond of health, etc., for doing 
these cultivators are easily trapped In the wrong 
road. Thus, do not say the Pureland 1s only an 
1llusion manifested within the mind. In reality, in 
theory, everything 1s an illusion. To reJect of form 
characteristics Is to reject and disregard the 
“Conducts of form practices.” This practice 1s 
often observable with those who cultivate Zen 
Buddhism 1n present day. They claim themselves 
as people to form 
characteristics” 
cultivate Pureland as being attached to form 
characteristics. However, most Ironically, they are 
stll Iipnorantly attached with every part of 
existence, I.e., having wife, husband, children, 
house, Jobs, etc. Sincere Buddhists should always 
be careful!—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ thì Lý chính thật là 
Chân Không, Sự là phần diệu hữu. Diệu hữu tức 
chân không. Nếu chưa đạt được lẽ nây thì thà 
rằng tu hành theo kiểu “Chấp Có,” chứ đừng cầu 
“Bác Tướng” hay “Chấp Không” trong khi vẫn 
còn có gia đình, vợ con, nhà cửa, và mong cầu 
khỏe mạnh. Vì làm như thế 
ngoan không hay cái “Không” sai lầm. Đây chính 
là hầm khổ đọa của tất cả những kẻ ỷ mình thông 
minh hôm nay. Bác Tướng tức là bài bác phần 
“Sự Tướng Hành Trì.” Kỳ thật, tất cả đều là giả 
tưởng. Bác tướng là chối bỏ sự tu hành theo hình 
tướng, thí dụ như những kẻ tu Thiển đời nay, luôn 
miệng nói “Nhất thiết duy tâm tạo” nên ta không 
“Chấp Tướng,” và do đó chê người tu theo Tịnh 
Độ chỉ là sự chấp trước ảo tưởng trong tâm. Tuy 
nhiên, điều mỉa mai là những kẻ nầy tự họ vẫn 
còn u mê chấp trước vào vợ, chồng, con cái, cửa 
nhà. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng! 

Denial of the doctrine of reincarnafion: 
Nihilism—Annihilaton—Đoạn 
diệt—Considering that things do not exIst In any 
sense, even the delusory manifestations of the 
world, nor anything continue affer death—Đoạn 
biên kiến, coi mọi vật không hiện hữu, ngay cả 


who are “unattached 


and look down on those who 


sẽ dễ bị lạc vào 


kiến—Hoại 


976 


những ảo giác hiện lên, hay bất cứ thứ gì tiếp tục 
sau khi chết. Tà kiến nây phủ nhận thuyết tái 
sanh—See Two extreme views. 

Denial of the karma consequences: Chối bỏ 
luật nhơn quả nghiệp báo —Denial of the karma 
consequences of ill deeds, acting or teaching 
others accordingly, and unceasing evil life—Chối 
bỏ luật nhơn quả nghiệp báo, thường xuyên gây 
nghiệp bất thiện mà còn dạy người gây ác nghiệp, 
luôn sống đời xấu xa—See Five betrayals (II). 
Denigrate (v): 
Profane—Phỉ báng. 
Denko-roku (jap): A Japanese term for “a short 
tide of the Zen Records of the Transmission of the 
Lamp,” which recounts the transmission of the 
Koan and solutions of the fiffty-two patrlarchs of 
the tradilon fom Kasyapa (a disciple of 
Sakyamuni Buddha) to Dogen Zenji (1200-1253), 
the founder of the Japanese Soto order. Such texts 
play a key role In the Zen tradition, which has 
teachings and practices that are at variance with 
what 1s described in Indian Buddhist texts. The 
tradition claims that 1ts doctrines and pracfices are 
the true core teachings of the Buddha, which were 
passed directly by mind-to-mind transmission to 
Kasyapa and from him through a succession of 
masters. In reality, there 1s no truth to transmit 
(transmission of the Heart-Seal of the Buddha 
Seal of mind); however, a master can seal his 
pupilˆs achievement of enlightenment by testing 
and approving 1t as true. Mind-to-mind 
transmission, mentfal transmission, or to pass from 
mind to mind, from a Zen master to his disciples 
by personal contact without using the words. To 
transmit the mind of Buddha as in the Intuitional 
school—Thuật ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Tựa 
để ngắn cho bộ Truyền Đăng Lục,” kể lại chỉ tiết 
về sự truyền công án và những giải đáp của 52 vị 
tổ trong truyền thống Kasyapa (dòng đệ tử của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) truyền tới Đạo 
Nguyên, sơ tổ tông Tào Động tại Nhật Bản. 
Những kinh văn này giữ vai trò chủ yếu trong 
truyền thống nhà Thiển, mà giáo thuyết và thực 
hành đều khác với kinh văn Phật giáo tại Ấn Độ. 
Truyền thống Thiển thì lại cho rằng giáo thuyết 
và thực hành của họ mới đích thực là cốt lõi giáo 
pháp của Đức Phật, được truyền trực tiếp từ tâm 
qua tâm từ dòng truyền thừa Kasyapa tới Đạo 


Disparage—Blaspheme— 


Nguyên, qua một dãy các vị thầy. Kỳ thật, không 
có sự thật về chuyện truyền thừa nầy; tuy nhiên, 
một vị thầy có thể ấn chứng về sự thành tựu giác 
ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình. 
Tâm truyền tâm từ một vị Thầy Thiển qua sự tiếp 
xúc cá nhân, chứ không qua văn tự, như cách 
truyền Phật Tâm trong nhà Thiển. 
Denomination (n): Danh xưng— Tông phái— 
Mệnh danh. 

Denote (v): Biểu thị. 

Denounee (v): Tố cáo. 

Denounce someone: Tố khổ—Critcize 
someone strongly—Chỉ trích nặng nề hay kết tội 
a1. 

Deny (v) the doctrine of Cause and Effect: 
Ác Thủ Không—To possess the evil ideas of the 
doctrine of voidness, to deny the doctrine of cause 
and effect (Luật nhân quả)—Không Kiến ngoại 
đạo, chối bỏ luật Nhân quả (thà khởi lên ngã kiến 
như núi Tu Di, chứ đừng khởi lên ác thủ không, 
hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng cái nầy cái 
kia đều là không). 

Deny the resolufon that has been 
accomplished by the Sanghakarman 
Procedure: Phủ nhận giải pháp đã được thành 
tựu trong phép Yết Ma—A Bhiksu or Bhiksuni 
who has formally asked someone to represent him 





or her at a Sanghakarman Procedure meeting and 
afterwards, feeling regret, looks for a way to deny 
the resolution that has been accomplished by the 
Sanghakarman Procedure, commits an Expression 
of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào đã nhờ người khác đại diện trong phép Yết 
Ma, nhưng sau đó lại hối tiếc, muốn tìm cách phủ 
nhận giải quyết đã thành tựu trong phép Yết Ma, 
là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát 
lỗ sám hối). 

Deny something to someone: Refuse to give 
permission to someone—Prevent someone from 
doing something—Từ chối hay cần ai làm việc gì. 
Deny (v) the truth: Phá chánh. 

Deny (v) the truth and support the evil: Phá 
chánh hiển tà. 

Deny (v) the evil and support the truth: Phá 
tà hiển chánh. 


977 


Denying the reality of form, but failing to 
define reality: Bất Chân Tông (Phá tướng). 
Denzuin (jap): Phật Thông Viện (Nhật Bản). 
Depart (v): Set out—Start a journey—Khởi hành. 
Depart the condition: Xuất tâm—See Three 
minds (C). 

Depart from pride: Dứt bỏ cống cao ngã 
mạn—See Ten perfecting Mahayana rules. 
Departure (n): Sự khởi hành. 

Depend (v) on others: Ỷ lại vào người khác. 
Depend on someone: Lệ thuộc vào ai. 

Depend upon : Adhisthana (skt—Gia Trì—ĐỊa 
Sắt Vĩ Năng—Dependence on the Buddha, who 
confers his strenegth on all who seek 1t and upholds 
them; it implies prayer, because of obtaining the 
Buddha”s power and transferring 1t to others. In 
general It means to aid or fo support—ŒI1a trì có 
nghĩa là nhờ vào Đức Phật, người đã dùng sức của 
chính mình để gia hộ và trì giữ cho chúng sanh 
yếu mềm đang tu hành; gia trì còn có nghĩa là cầu 
đảo, vì mong cầu Phật lực hộ trì cho tín giả. Nói 
chung gia trì có nghĩa là “hộ trì”. 

Dependenecy (n): Sự lệ thuộc —Tính ở lại—Tùy 
thuộc. 

Dependent Arising: Duyên Khởi—The Buddha 
taught: “The one who sees Dependent Arising 
sees Dharma.”—Đức Phật dạy: “Ai thấy được lý 
Duyên Khởi là thấy được Pháp.”—See Theory of 
Causation. 

Dependent on something: Năng Y— 
Dependent on, that which relies on something 
else, e.ø. vegetatlon on land; land is that which 
vegetation relies on—Tùy thuộc vào, từ dùng để 
đối lại với sở y, như cây cỏ trên đất đai; cây cỏ là 
“năng y” và đất đai là “sở y.” **See Asraya. 
Dependent on another that which arises: 
Paratantra (sk——Y tha khởi tính hay Duyên khởi 
tính (tính chất nương tựa vào những yếu tố chung 
quanh mà sinh khởi nên hiện hữu, hiện tượng sự 
vật). 

Dependent on cause: Hypostatic cause—Nhân 
Duyên Y-—TThe cause or causes 
anything depends. Six organs and therr six obJects 
causing the cOBnItIOnS OrT SIX CONSCIOUSR€SS€S—— 
Mọi pháp đều dựa vào chủng tử của mình mà sinh 
khởi (ba loại sở y là nhân duyên y, tăng thượng 


on which 


duyên y và đẳng vô gián y). Sáu căn duyên với 
sáu trần khởi sinh sáu thức—See Three causes. 
Dependent condition: Y Báo (Y Quả)—The 
material environment, good or bad, on which a 
person depends on condition, environment or 
results from former karma, e.g. country, family, 
pOSS€SSlOns, efc., in contrast with being the 
resultant person of this lie (chánh báo)—Hoàn 
cảnh và điều kiện bên ngoài, tốt hay xấu, mà 
chúng ta bị lệ thuộc vào do nghiệp đời trước, như 
xứ sở, gia đình, và vật sở hữu, vân vân, ngược lại 
với chánh báo của đời nầy. 

Dependent on constructive elements: Ÿ Tha 
Tự Tánh—One of the three natures, dependent on 
constructive elements and without a nafure Of 1fs 
own—Một trong ba tánh, tùy thuộc vào những 
yếu tố khác mà kiến lập chứ không có tự tánh của 
chính mình. 

Dependent mind: Ỷ Tha Tâm—The mind in a 
dependent sftate, that of the Buddha In a higher 
sfate of Incarnaton—Tâm trong trạng thái lệ 
thuộc, lệ thuộc vào Phật hay cầu Phật để được tái 
sanh vào một cối cao hơn. 

Dependent nature: Paratantra-svabhava (skt— 
Y Tha Khởi Tính-One of the three natures, 
“depending on another,” 1s a knowledge based on 
fact, not however, 1n 
correspondence with the real nature of existence. 
It is called “dependent nature” by virtue of this 
process of mutual conditoning, because the 
elements of which 1t 1s constituted are dependent 
on each other for their existence. ÏIt is beyond the 
grasp of the unenlightened mind, which creafes 
the duality of the false, imagined nature. The 
characteristic feature of this knowledge 1s that If 1s 
not altogether a subjective creation produced out 
of pure nothingness, but 1t is a construction of 
some objective reality on which it depends for 
material. Therefore, I1ts definition is “that which 
arises depending upon a support or basis.” And 1t 
1s due to this knowledge that all kinds of obJects, 
external and internal, are recognized, and in these 
1ndividuality and generality are distinguished. The 
Paratantra 1s thus equivalent to what we nowadays 
call relative knowledge or relativity; while the 
Parikalpita 1s 
Imaginafion or mind. In the dark a man steps on 
something, and Imagining It to be a snake 1s 


some whích 1s 


the fabricatonof ones own 


978 


friphtened. This 1s Parikalpita, a wrong judgment 
Or an Imaginatve consfruction, 
unwarranted excitement. He now bends down and 
examines It closely and finds It to be a plece of 
rope. This 1s Paratantra, relative knowledge. He 
does not know what the rope really 1s and thinks 1t 
to be a reality, Individual or ultimate. While 1t 
may be difficult to distinguish sharply between the 
Parikalpita and the Paratantra from these brief 
statements or definitions, the latter seems to have 
at least a certain degree of truth as regards obJects 
themselves, but the former Implies not only an 
1ntellectual mistake but some affective functions 
set in motion along with the wrong Jjudgmeit. 
When an object 1s perceived as an object exIsting 
externally or internally and determinable under 
the categories of particularity and generality, the 
Paratanra form of cogniion takes place. 
Accepting this as real, the mind elaborates on 1t 
further both intellectually and affectively, and this 
1s the Parikalpita form of knowledge. It may be 
after all more confusing to apply our modern ways 
of thinking to the older ones especially when 
these actuated purely by religlous 
requiremenfs and not at all by any disinterested 
philosophical ones—Tự tính thứ hai là Y Tha 
Khởi Tính, một trong ba tánh của vạn hữu, 
nguyên nghĩa là phụ thuộc vào cái khác, là cái trí 
dựa vào một sự kiện nào đó, tuy những sự kiện 
nầy không liên hệ đến bản chất thực sự của hiện 
hữu. Nó được gọi là bản tánh lệ thuộc là do quá 
trình điều kiện hóa hỗ tương, vì các yếu tố tạo 
thành nó bị lệ thuộc lẫn nhau để có hiện hữu. 
Tâm không giác ngộ thì không thể biết được nó, 
vì tâm này tạo ra tánh nhị nguyên của bản tánh 
giả tạo hay tưởng tượng. Đặc trưng của cái trí nầy 
là nó hoàn toàn không phải là một sáng tạo chủ 
quan được sinh ra từ cái “không” suông, mà nó 
được cấu trúc của một thực tính khách quan nào 
đó mà nó phụ thuộc để làm chất liệu. Do đó, nó 
có nghĩa là “sinh khởi dựa vào một chỗ tựa hay 
một căn bản.” (sở y). Và chính do bởi cái trí nầy 
mà tất cả các loại sự vật, bên ngoài và bên trong, 
được nhận biết và tính đặc thù và phổ quát được 
phân biệt. Y tha khởi tính do đó tương đương với 
cái mà ngày nay ta gọi là trí hay biết tương đối 
hay “tương đối tính;” trong khi Y Tha Khởi là sự 
tạo ra sự tưởng tượng hay tâm của người ta. Trong 


atended an 


W€T€ 


bóng tối, một người dẫm lên một vật gì đó, vì 
tưởng rằng đấy là con rắn nên anh ta sợ hãi. Đây 
là Y Tha Khởi, một phán đoán sai lầm hay một 
cấu trúc tưởng tượng được kèm theo bằng một sự 
kích thích không xác đáng. Khi nhìn kỹ lại thấy 
rằng vật ấy là sợi dây thừng. Đây là Y Tha Khởi, 
cái trí tương đối. Anh ta không biết sợi dây thừng 
thực sự là gì và tưởng nó là một thực tính, đặc thù 
và tối hậu. Trong khi khó mà phân biệt một cách 
tỉnh tế sự khác biệt giữa Biến Kế Sở Chấp và Y 
Tha Khởi từ những định nghĩa ngắn trên, thì Y 
Tha Khởi hình như ít ra cũng có một mức độ sự 
thật nào đó về mặt tự chính các đối tượng, nhưng 
Biến Kế Sở Chấp không chỉ bao gồm một sai lầm 
tri thức mà còn gồm một số chức năng cảm nhận 
được vận hành theo với sự phán đoán lầm lạc. 
Khi một đối tượng được nhận thức như là một đối 
tượng hiện hữu, bên trong hay bên ngoài, thì cái 
hình thức nhận biết gọi là Y Tha Khởi xãy ra. 
Nhận đối tượng nây là thực, cái tâm nhận xét kỹ 
hơn về nó cả về mặt trí thức cả về mặt cảm nhận, 
và đây là hình thức hiểu biết gọi là Biến Kế Sở 
Chấp. Sau cùng, có thể chúng ta càng làm cho rối 
ren thêm khi áp dụng những cách suy nghĩ ngày 
nay của chúng ta vào những cách suy nghĩ thời 
xưa khi những cách suy nghĩ này chỉ đơn thuần 
được vận hành do những đòi hỏi có tính cách tôn 
giáo chứ không do những đòi hỏi vô tư có tính 
triết lý —§ee Svabhavalakshana-traya. 

Dependent Originafion: Pratitya-samutpada 

(sk)—Lý Nhân Duyên. 

(D Lý Nhân Duyên—A commonly accepted 
term for twelve Nidanas—lInterdependent 
Oripination—Dependent 
Conditioned co-arising or co-productilon—All 
things in the phenomanal world are brought 
into being by the combination of varlous 


causation—— 


causes and condiions (twelve links of 
Dependent Origination), they are relative and 
wihout substanialty or self-entity. 


According to the Majjihima Nikaya Sutra, the 
Buddha taught: “Depending on the oil and 
wick does the lipht of the lamp burn; 1t IS 
neither in the one, nor in the other, nor 
anything In itself; phenomena are, likewise, 
nothing ¡in themselves. All things are unreal; 
they are deceptilons; Nrrvana 1s the only 
truth.”—Mọi vật trong thế giới hiện hữu đều 


qI) 


979 


do sự phối hợp của nhiều nhân duyên khác 
nhau (12 nhân duyên). Theo Kinh Trung Bộ, 
Đức Phật dạy: “Tùy thuộc vào dầu và tim 
đèn mà ngọn lửa của đèn bùng cháy; nó 
không phải sinh ra từ trong cái này cũng 
không phải từ trong cái khác, và cũng không 
có một nguyên động lực nào trong chính nó; 
hiện tượng giới cũng vậy, nó không hễ có cái 
gì thường tại trong chính nó. Tất cả hiện hữu 
là không thực có; chúng là giả danh; chỉ có 
Niết Bàn là chân lý tuyệt đối.” 

Dependent  origination that all 
phenomena are produced and annihilated by 
causation. This term Indicates the following: a 
thing arises from or is produced through the 
agency of a condition or a secondary cause. A 
thing does not take form unless there 1s an 
appropriate condition. This truth applies to all 
existence and all phenomena ¡n the unIverse. 
The Buddha ¡intutively perceived this so 
profoundly that even modern science cannot 
probe further. When we look carefully at 
things around us, we find that water, stone, 
and even human beings are produced each 
according to a certfain pattern with 1ís own 
individual character. Through what power or 
direction are the conditions generated that 
produce various things 1n perfect order from 
such an amorphous energy as “sunyata?” 
When we consider this regularity and order, 
we cannot help admiting that some rule 
exIsts. It 1s the rule that causes all things 
exist. This indeed 1s the Law taught by the 
Buddha—Nghĩa là mọi hiện tượng đều được 
sinh ra và biến dịch do bởi luật nhân quả. Từ 
này chỉ rằng: một sự vật sinh khởi hay được 
sinh sản từ tác dụng của một điều kiện hay 
duyên. Một vật không thành hình nếu không 
có một duyên thích hợp. Chân lý này áp dụng 
vào vạn hữu và mọi hiện tượng trong vũ trụ. 
Đức Phật đã trực nhận điều này một cách 
thâm sâu đến nỗi ngay cả khoa học hiện đại 
cũng không thể nghiên cứu xa hơn được. Khi 
chúng ta nhìn kỹ các sự vật quanh ta, chúng 
ta nhận thấy nước, đá, và ngay cả con người, 
mỗi thứ đều được sản sanh bởi một mẫu mực 


ƒmeanS 


nào đó với đặc tính riêng của nó. Nhờ vào 
năng lực hay chiều hướng nào mà các duyên 


]) 


2) 


phát khởi nhằm tạo ra những sự vật khác 
nhau trong một trật tự hoàn hảo từ một năng 
lượng bất định hay cái không như thế? Khi 
xét đến quy củ và trật tự này, chúng ta không 
thể không chấp nhận rằng có một quy luật 
nào đó. Đó là quy luật khiến cho mọi vật 
hiện hữu. Đây chính lá giáo pháp mà Đức 
Phật đã tuyên thuyết. 

We do not exist accidenfally, but exist and 
live by means of this Law. As soon as we 
realize this fact, we become aware of our 
firm foundation and set our minds at ease. Far 
from being capricious, this foundation rests on 
the Law, with which nothing can compare 
firmness. This assurance 1s the source of the 
øreat peace of mind that is not agitated by 
anything. It 1s the Law that Imparts life of all 
of us. The Law 1s not something cold but 1s 
full of vigor and vivid with hfe— Chúng ta 
không hiện hữu một cách ngẫu nhiên, mà 
hiện hữu và sống nhờ pháp này. Ngay khi 
chúng ta hiểu được sự việc này, chúng ta ý 
thức được cái nền tảng vững chắc của chúng 
ta và khiến cho tâm mình thoải mái. Chẳng 
chút bốc đồng nào, nền tẳng này dựa trên 
giáo pháp vững chảy vô song. Sự bảo đảm 
này là cội nguồn của một sự bình an vĩ 
đạicủa một cái thân không bị dao động vì bất 
cứ điều gì. Đây là giáo pháp truyền sức sống 
cho hết thảy chúng ta. Pháp không phải là cái 
øì lạnh lùng nhưng tràn đầy sức sống và sinh 
động. 

Just consider that billions of years ago, the 
cearth had no life; volcanoes poured forth 
torrenfs of lava, and vapor and gas filled the 
sky. However, when the earth cooled about 
two billions years ago, microscopic one- 
celled living creatures were produced. Ït goes 
without saying that they were produced 
through the working of the Law. They were 
born when the energy of “sunyata” forming 
the foundation of lava, gas, and vapor came 
Info contact with appropriate condiflons or a 
secondary cause. It is the Law that provided 
the condiions for the generation of He. 
Therefore, we realize that the Law Is not 
cold, a mere abstract rule, but is full of vivid 
pOWer causing everything to exist and live— 


3) 


980 


Hãy xem hàng tỷ năm trôi qua, trái đất chúng 
ta không có sự sống, núi lửa tuôn tràn những 
dòng thác dung nham, hơi nước, và khí đầy cả 
bầu trời. Tuy nhiên, khi trái đất nguội mát 
trong khoảng hai tỷ năm, các vi sinh vật đơn 
bào được tạo ra. Hẳn nhiên chúng được tạo ra 
nhờ sự vận hành của pháp. Chúng được sinh 
ra khi năng lượng “Không” tạo nên nên tảng 
của dung nham, khí và hơi nước gặp những 
điều kiện thích hợp hay duyên. Chính Pháp 
đã tạo ra những điều kiện cho sự phát sinh 
đời sống. Do đó chúng ta nhận ra rằng Pháp 
không lạnh lùng, không phải là một nguyên 
tắc trừu tượng mà đây sinh động khiến cho 
mọi vật hiện hữu và sống. 

Conversely, everything has the power of 
desiring to exist and to live. During the first 
two billions years of the development of the 
earth, even lava, gas, and vapor possessed the 
urge fo live. That is why one-celled living 
Creafures were generated from them when 
the conditions were right. These Infinitesimal 
creatures endured all kinds of trials, including 
extreme heat and cold, tremendous floods, 
and torrential rains, for about two billions 
years, and continued to live. Moreover, they 
gradually evolved into more sophisticated 
forms, culminating in man. This evolution was 
caused by the urge to live of these first 
microscopIc creatures. Life had mind, through 
which 1t desired to live, from the time even 
before 1t existed on earth. Such a will exIsfS 
1n everything 1n the universe. This will exIsts 
in man today. From the scientific point of 
view, man Is formed by a combination of 
elementary particles; and If we analyze this 
stll more deeply, we see that man Is an 
accumulation of energy. Therefore, the mind 
desiring to live must surely exist In man— 
Ngược lại, mọi sự vật có năng lực muốn hiện 
hữu và muốn sống. trong khoảng thời gian hai 
tỷ năm đầu của sự thành hình trái đất, ngay 
cả dung nham, khí và hơi nước cũng có sự 
sống thôi thúc. Đó là lý do khiến các sinh vật 
đơn bào được sinh ra từ các thứ ấy khi các 
điều kiện đã hội đủ. Những sinh vật vô cùng 
nhỏ này đã trải qua mọi thử thách như sự 
nóng và lạnh cực độ, những cơn hồng thủy, 


và những cơn mưa như thác đổ trong khoảng 
thời gian hai tỷ năm, và vẫn tiếp tục sống. 
Hơn nữa, chúng dần dần tiến hóa thành 
những hình hài phức tạp hơn và tới đỉnh của 
sự phát triển này là con người. Sự tiến hóa 
này do bởi sự thôi thúc sống của những vi 
sinh vật đầu tiên này. Sự sống có ý thức và 
qua đó nó muốn sống, và ý thức này đã có 
trước khi có sự sống trên trái đất. Cái ý muốn 
như thế có trong mọi sự vật trong vũ trụ. Cái 
ý muốn như vậy có trong con người ngày nay. 
Theo quan điểm khoa học, con người được 
thành hình bởi một sự tập hợp của các hạt cơ 
bản, và nếu chúng ta phân tích điều này một 
cách sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy rằng con 
người là một sự tích tập của năng lượng. Do 
đó cái ý muốn sống chắc chắn phải có trong 
Con người. 

Dependent and perfect: ŸỶ Viên The 

dependent or conditioned nature, and the perfect 

nature of the uncondiioned bhuftatathata—Tánh 

lệ thuộc hay pháp hữu vi và tánh viên mãn hay 

pháp vô vi của chơn như. 

Depersonalization (n): Phi nhân cách hóa—Sự 

mất nhân cách. 

Depict something: Show something by pictures 

or words—Minh họa (miêu tả) bằng hình hay lời. 

Depiction (n): Sự miêu tả. 

Deplorable (a): Bi thảm —TragicalL—Drama— 

Mournful. 

Deport (v): Lưu đày ai. 

Deportation (n): Sự lưu đày. 

Deposit of faith: Kho tàng đức tin—Treasure of 

faith. 

Depository of rules of morality: Sima-bandha 

(sk)—Kekkai (jap)—Bounded area—Kết giới— 

See Bound by the commandments. 

Deprave (v): Làm cho hư hỏng. 

Depraved customs: Đồi phong bại tục. 

Depraved and selfish desires: Tà dục. 

Depravity (n): Sự bại hoại. 

Deprivation (n): Sự cách chức một vị chức sắc 

trong hàng giáo phẩm. 

Deprive (v): Cách chức một vị chức sắc trong 

hàng giáo phẩm. 

Depth and dimension: Sâu và rộng. 


981 


Depung (Tib): The “Mound of Rice” monastery, 

or colleee of Lamas outside Lhasa, at one time 

confaining eight to ten thousand students. Ït was 

founded in 1414—Tu Viện Gò Lúa, hay đại học 

dành cho các lạt ma nằm bên ngoài thủ đô La Sa 

của Tây Tạng, có lúc chứa từ tám đến mười ngàn 

sinh viên. Tu viện này được thành lập năm 1414. 

Deputy in a monastery: Phó Liêu—VỊ phó trụ 

trì trong tự viện. 

Deranged (a): Mad—W¡ild—Cuồng. 

Derivatfive afflictions: Upaklesha (skt—Tùy 

phiền não—See Fifty-one Dharmas interactive 

with the Mind. 

Derivafive nature: Seed natuire—Germ 

nature——Inherited nature—Chủng tính. 

Derive (v): Đạt được. 

Desa (p): 

1) Reglon—Country—Vùng hay xứ. 

2) Space—Phương—See TWwenty-four 
Interactive activity dharmas. 

Desacralization (n): Sự phi thần thánh hóa. 


non- 


Desaka (p): One who expounds (preacher)— 
Người thuyết giảng. 
Desana (skt): Discourse—Bài thuyết giẳng— 


Ngôn Thuyết Pháp Tướng—Word-teaching 
contrasted . with selfrealzaton In the 


Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “Those 
who well understand the distinction between 
teaching, 
knowledge and instruction, are kept away from 
the control of mere speculation.”—Ngôn thuyết 
pháp tướng hay giáo lý bằng ngôn từ trái với sự tự 
chứng. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: 
“Những ai hiểu rõ sự khác biệt giữa thể chứng và 
giáo lý, giữa cái biết tự nội và sự giáo huấn, đều 
được tách xa sự điều động của suy diễn hay tưởng 
tượng suông.” 

Desanapatha (skt: Languages and writings— 
See Desanarutapathabhivesatam. 
Desanarutapathabhivesatam (skt): Mạc Chấp 
Trước Văn Tự —NGot clinging to letter—Teaching, 
recifation, and sfories, etc. In the Lankavatara 
Sutra, the Buddha emphasized the 
attainment of the truth, not the teaching realized 
by all the Tathagatas of the past, present, and 
future. The realm of the Tathagatagarbha which 1s 


realizaion and between ¡nner 





1nner 


the Alayavijnana belongs to those Bodhisattva- 
Mahasattvas who follow the course of truth and 
not to those philosophers who cling to the letter, 
learning, and mere discourse. Thus, the Buddha 
taught: “Ilt 1s owing to his perfectly 
undersfanding the nature of words that he regards 
them as identical with the sense.”—Giáo lý, sự 
tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội 
cái chân lý mà hết thảy các Đức Như Lai trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không 
phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai 
tạng vốn là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ 
Tát Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc 
các triết gia chấp vào văn tự, học hành và suy 
diễn suông. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Chính do con người không biết rõ cái bản tánh 
của các ngôn từ, nên người ta xem ngôn từ là 
đồng nhất với ý nghĩa.” 

Desana-vilasa (p): Beauty of instruction—Cái 
hay cái đẹp của lời thuyết giẳng. 


nOf 


Descend (v): To come down or go down from 
heaven—Giáng Lâm— Giáng trần (xuống trần 
gian—To draw near from above, condescend, 
e.g. the Buddha, the spirits, etc—See Descend 
from above. 

Descend from above: Giáng Lâm——To descend, 
draw near from above, condescend, e.g. the 
Buddha, the spirits, etc——Đến từ bên trên, như 
trường hợp Đức Phật và chư Thần dùng thần túc 
thông đi lại đây đó và giáng lâm từ trên cao. 
Descend to carth: Giáng—See Descend from 
above. 

Descend to earth from above: Giáng thế—See 
Descend from above. 

Descend into hades: Sa vào hỏa ngục. 
Descend from the hall: Hạ đường sau khi 
thuyết giảng Phật pháp (after preaching the 
Buddhadharma). 

Descend from heaven: Giáng hạ. 

Descent into all the sỉx states of existence for 
their salvation: Ân đi vào cõi lục đạo Ta Bà mà 
cứu độ chúng sanh —See Ten kinds of Buddha”s 
Đrace. 

Descend from the Tushita heaven into the 
mother?s AII  Buddhas 


womb: descend 


982 


spiritually from the heaven of contentment into 
the mother`s womb—Chư Phật từ cung trời Đâu 
Suất giáng trần vào thai mẹ—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (2). 

Descend from the Tushita Heaven Palacc: 
Xuống từ cung trời Đâu Suất—See Eight aspects 
of Buddha's life. 

Descend into the womb: Nhập thai—According 
to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are four ways of descent into the 
womb—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có bốn cách nhập thai—See Four ways of 
descent Into the womb. 

Descend into the other?s womb unknowing, 
and 
unknowing: Có loại không biết mình nhập, trú 
và xuất bụng người mẹ—See Four modes of 
rebirth. 

Descend into the world: Giáng trần. 
Descendants of the moon: Candravamsa 
(skt)——Nguyệt Chủng—Descendants of the moon, 
the lunar race of kings or the second great line of 
Kshatriya or royal dynasties in India— Dòng dõi 
mặt trăng, một dòng họ thuộc giai cấp Sát Đế Lợi 
ở Ấn Độ. 

Descendants of the Sun: Surya-Vamsa (skt)— 
Nhật Chủng—-One of the five surnames of 
SakyamuI, sun-seed or lineage, his first ancestors 
having been produced by the sun from “two sfalks 
of sugar-cane.”—Một trong năm họ của dòng 
Thích Ca. Tương truyền tổ tiên của dòng họ Thích 
Ca được sanh ra bởi mặt trời từ trong cây mía hai 
nhánh. 

Descent (n): Sự đi xuống. 

Describe an elephant from feeling rather 


than seeing i(: Quán Tượng —To describe an 
elephant from feeling rather than seeing 1t, as a 
blind man does (from feeling 1t, I.e. immediate 
and correct knowledge)—Diễn tả voi bằng cách 
cảm biết thay vì nhìn thấy, như trường hợp một 
người mù rờ voi (chỉ đúng ngay lúc đó mà thôi, 
chứ không phải là chân lý). 

Description of individuals: Thuyết Nhân 
Duyên. 


stays  there unknowing, leaves ỉt 


Desecrate (v): Phá mất sự thánh thiện (như sát 
sanh hại vật). 

Desecration (n): Sự phá mất sự thánh thiện (như 
sát sanh hại vật). 

Desert (v): Parityajati (sk)—To give up—To 
renounce—To abandon—To forsake—To drop: 
To quit—To reJect—To disregard—To leave—Từ 
Bỏ. 

Desert place: Đồng không mông quạnh. 

Desert (v) one”s home: Bỏ nhà. 

Deseti (p): To point ou—To preach—Thuyết 
giảng. 

Designate (v): Vyapadisati (sk)—Định danh— 
To call a name——To give a name or tifle. 

Desire (n): Kama-raga (p)—Trishna (skt)—Tanha 
(p Tham vọng—Ham 
Craving——Love——Lust. 

(D An overview of “Desire—Tổng quan về 
“Tham dục”: We are living in a materlal 
world where we must encounter all kinds of 
obJects siphf(s, sounds, tasfes, 
sensatlons, thoughts and ideas, ect. Desire 
arises from contact with these pleasing 
obJects. Buddhists should always remember 
that “Desire” not only obscures our mind, but 
It IS alSO a main cause of grasping which 
causes sufferings and afflictions, forces us to 
continue to wander In the samsara—Chúng ta 
đang sống trong một thế giới vật chất, nơi mà 
hằng ngày chúng ta phải tiếp xúc với đủ thứ 
ngoại vật như hình ảnh, âm thanh, mùi vị, 
cảm giác, tư tưởng và ý kiến, vân vân. Từ sự 
tiếp xúc này mà ham muốn khởi lên. Người 
Phật tử nên luôn nhớ rằng lòng ham muốn 
không những làm mờ mịt đi sự sáng suốt của 
mình mà nó còn là nhân chính của sự luyến 
ái gây ra khổ đau phiển não và xô đẩy chúng 
ta tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sinh tử—See 
Three Hinderers (C). 

Categorles of “Desire”—Phân loại “Tham 





muốn—Affection— 


such as 


qI) 
dục”: 

1l) There are three lusts or three kinds of 
desire—Có ba loại dục—See Three kinds of 
desire and Three affluences. 

2) There are four desires or passions—See Four 


desires. 


983 


3) Desires, or thinking of desires—Dục Lưu— 
Suy tưởng dục vọng hay các hoặc của dục 
giớ—See Four currents that carry thinking 
along and Four bandhanas (A) and (B). 

4) There are five kinds of desires—See FIive 
Desires. 

5) Ái dục—See Seven messengers. 

6) Tham dục—See Seven defilements, 
Seven emotions. 

7) See Eight wrong perceptions of thought. 
8) Tham—See Ten kinds of wrong views. 
9) Trsna (skt)—Love—Thirst Craving—Á¡— 
See Twelve conditions of cause and effect. 
Tanha 1s one of the twelve links In the chain 
Of Causation (nidanas). Iís source 1s delusion 
caused by atfraction to the six objects of 
sense—Á¡ dục là một trong mười hai mắc 
xích của Thập Nhị Nhân Duyên. Nó khởi 
nguồn từ sự mê mờ gây ra bởi luyến chấp 
vào lục nhập—See Twelve links of cause and 
effect. 
Chando (p)—Dục—Seec Fifty-two mental 
sfates. 
Chanda (skt—Desire means to want for 
something—Dục là mong muốn cái gì đó— 
See Fifty-one Dharmas Interactive with the 
Mind, and Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Desire, anger and ignorance: Raga-dvesa- 
moha (skt)——Tham Nộ Si (tham dục, phẫn nộ và sĩ 
mê)—Nhiễm Khuể Si—Three poisons of sexual 
desire or lust, anger, stupidity or Ignorance 
(heedlessness)—Còn gọi theo cách cũ là Dâm Nộ 
SI, cách mới gọi là Tham Sân Sĩ, nghĩa là tham 
muốn, tức giận và ngu si (tất cả phiền não đều do 
ba món độc hại nầy mà sinh ra). 
Desire awakened on seeing a beautiful form: 
Hình mạo dục. 
Desire awakened by touch: Xúc Dục—One of 
the five kinds of desire—Một trong ngũ dục, dục 
vọng dấy lên từ sự xúc chạm (thân thể trai gái 
tiếp xúc đụng chạm với nhau một cách cố ý và 
vui thích, khiến dấy lên trong người lòng ham 
muốn tình dục)—§ee Five Desires. 

Desire that cannot be destroyed by any 

demons or false teachers or their cohorts: Sự 

mong muốn mà chúng ma ngoại đạo và quyến 


and 





10 


`=< 


11 


~ 


12 


`~ 


thuộc không phá hoại được—See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings. 
Desire causing desire: Practice or habit as 
cause—Tập nhân—Đôổng loại nhân—See Two 
causes (C). 

Desires connected to the sỉix gunas: Trần 
dục—Dục vọng liên hệ tới lục trần. 

Desire and covefing: Dục Tham—Coveting as 
the result of passion, or coveting as the result of 
pAassion—Dục vọng và ham muốn. Ham muốn là 
kết quả của dục vọng. 

Desire in the desire realm: Dục ái trụ—Dục ái 
trụ địa—Tư hoặc trong dục giới, mà tham ái là 
nặng nhất—See Four abidings, and Five states or 
conditions of all errors found in mortality. 

Desire and dislike: Ái Hận—Love and hate— 
Luyến ái và thù hận. 

Desire as eager as that of a hungry ghost: 
Ngạ Quỷ Ái—Desire as eager as that of a hungry 
ghost, one of the two kinds of love—Một trong hai 
loại ái, hạng phàm phu ái trước ngũ dục như sự 
ham muốn của loài quỷ đói —See Two kinds of 
love. 

Desire for food: Thực Dục —Lust for food, one 
of the four cravings—Ham muốn ăn uống, một 
trong bốn thứ ham muốn. **See Four desires. 
Desire for form: Rupa-raga (p)—Lust for 
form—Sắc ái kết hay tham sắc —Attachment to 
the world of forms——Greed for the fine-material— 
Love In the realm of form——CTaving for the world 
of form——Mong muốn đạt đến sắc giới—See Five 
higher bonds of desire, and Eive ties in the higher 
realm. 

Desires in the form-realm: Sắc ái trụ —Tư 
hoặc hay Ái dục trong sắc giới (dục vọng và 
luyến ái trong cõi sắc giới)—See Four abidings, 
and Five states or conditions of all errors found In 
mortalIity. 

Desire in the formless realm: Hữu ái trụ —Hữu 
ái trụ địa—Vô sắc tham—The desire in the world 
without form of holding on to the illusion of 
contemplation—Ham muốn trong cõi vô sắc giới, 
hay sự chấp vào vọng tưởng trong thiển quán. Tư 
hoặc hay Ái dục trong vô sắc giới—See Four 
abidings, and Five sfates or conditions of all errors 
found in mortality. 


984 


Desire for formlessness: Arupa-raga (p)—Lust 
for formlessness—Vô sắc ái kết hay tham vô 
sắc —Attachment to the formless world—Greed 
for the 
formlessness—CTaving for the formless world— 
Mong muốn đạt đến cảnh giới vô sắc—§ee Five 
hipher bonds of desire, and Five ties in the higher 
realm. 

Desire for fragrance: Hương dục—The lust of 
the nasal organ—Sự ham muốn mùi thơm. 

Desire and hate: Love and hate—Á¡i nhuễ. 
Desire Heavens: Heavens of Desires. There are 
several in this realm—Dục Giới Thiên—See SIx 
Desire Heavens. 


Iimmaterial—Love ¡in the realm of 


Desire is like water carrying things along: 
Tham Thủy——Tham dục ví như dòng nước chuyên 
chở hết thảẩy những điều ác. 

Desire for long life: Ham muốn bất tử trường 
sanh—Bất Tử Giác One of the eight wrong 
perceptions of thought, the desire for long life— 
Muốn sống đời trường thọ, một trong tám loại ác 
giác—See Eight wrong perceptlons of thought. 
Desire for and love of things of li: 
Kamaraga (sk—Tham Dục—See Greed and 
desire. 

Desire as mother: Tham Ái Mẫu—Desire as 
mother and ignorance as father produce the eøo—— 
Tham ái là mẹ, vô minh là cha sản sanh ra cái 
“ngã”. 

Desire-nature: Desire-nature or lusts—Tánh 
Dục —Desires that have become second nature; 
desires of the nature—Tham dục trở thành bản 
tánh thứ nhì. 

Desire for pleasures: Desire for the pleasant— 
Lạc dục. 

Desire for prosperity and worldliness: Tham 
vọng thành công trần tục. 

Desire realm: Dục Giới—See Nine lands (A). 
Desire for renunciafion and enlightenment: 
Mong cầu xuất gia giác ngộ—See Seven mental 
atfitudes 1n penitential medifation or worshIp. 
Desire to satisfy the senses: Tham vọng thỏa 
mãn cảm giác. 

Desire on seeing a beautiful form: Hình mạo 
dục. 


Desire for sensual øratification: Ham muốn 
thỏa mãn dục vọng. 

Desire for sex: Dâm dục—Lustful—Debauched. 
Desire for sleep: Thụy Miên Dục —The lust for 
sleep, physical and spiritual—Sự ham muốn ngủ 
nghỉ. 

Desire something sfronply: Crave (v) for 
something—Ask for something earnestly—Tha 
thiết đòi hỏi điều gì. 

Desires (passions) of the unconverted: Phàm 
tình. 

Desire what ones have creafed: There are 
beings who desire what they have created, such 
as the devas who rejJoice In theiIr own creaflon— 
Có những loại hữu có lòng dục đối với những sự 
vật do họ tạo ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sống 
bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng ấy, 
như các loài chư Thiên, Hóa Lạc Thiên—See 
Three kinds of rebirth in the realm of Sense- 
Desrre. 

Desire what presenfs itself: Paccuppatthita- 
kama (p)—Dục an trú hữu tình —There are beings 
who desire what presents Itself to them, and are in 
the grip of that desire, such as human beinøs, 
some devas, and some In state of woe—Có những 
loại hữu tình do dục an trú. Đối với các dục họ 
chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ thuộc, như loài 
người, một số chư Thiên, và một số tái sanh trong 
các đọa xứ—See Three kinds of rebirth ¡in the 
realm of Sense-Desire, 
(XXXV). 

Desire or the taint of sensuality: Dục Lậu 
Hoặc—Tất cả phiền não trong dục giới, ngoại trừ 
vô minh—See Three affluences. 

Desire what have created: Nimmita-kama 
(p)—There are beings who desire what they have 
created, such as the devas who rejoIce 1n the own 
creation (ninmanarati)—Hữu tình có lòng dục đối 
với những sự vật do họ tạo ra, như chư Hóa Lạc 
Thiên—See Three dharmas (XXXV'). 

Desire world: Dục giớ-Human world— 
Passion world—Dục Giới —See Kama-dhatu. 
Desireless: Apranihita (sk)——Vô nguyện. 


and Three dharmas 


Desirelessness: Apranihita (skt——Wishlessness, 
one of the three emancipations—Vô nguyện hay 


985 


vô cầu, một trong ba loại giải thoát—See Three 
emancipations. 

Desiring heart: Dục tâm—A mind full of 
desires—A mind dominated by desires. 

Desirous mỉnd: A covetous, 
passlonate mind—Dục tâm. 
Desolate (a): Điêu tàn—Ruined. 
Desolation (n): Sự đau khổ—Sự thê lương—Cô 
liêu tịch mịch. 


lustfuUl, or 


Despair: Thất vọng——Tuyệt vọng. 

Desperate (a): 

l1) Gay go—Terrible—Keen. 

2)_ Áo não: Despair. 

Despicable (a): Đáng khinh—Contemptible— 

Deserving to be despised. 

Despite: Cho dù. 

Despite the tender care and attention: Dù với 

sự chăm sóc chu đáo và cẩn trọng. 

Despite (v): Khi dễ. 

Despite someone: Khi dễ ai. 

Dessa (p): Disagreeable (a)—Không đồng ý. 

Desftination: See Destiny. 

Destined: Nhắm mục đích. 

Destiny (n): Fate—Life—Bản mệnh—Phận—Số 

mệnh. 

l1) Externalists believe that there exists a sO- 
called Lot or Destiny: Phận—Số phận—Vận 
mệnh—Ngoại đạo tin rằng có cái gọi là số 
phận hay định mệnh. 

2) Gati or Niyati (skÐ: Gatiyo (p)— Fate—Lot— 
Path—According to fatalism, each of us has a 
fate which we cannot change and about which 
we can do nothing. As they says “Whatever 
will be will be.” In this philosophy the agent 
that determine destiny 1s not, as In the theistic 
posiion, a personal God, but rather a 
mysfterious impersonal power called “Fate” 
which transcends our understanding and 
hence our ability to persuade or manipulate. 
In Buddhism, there exists no such “destiny.” 
In fact, Buddhism consider this as a way or a 
path of going. Our destiny Issues from our 
character, our character from our habifs, our 
habits from our acts, and our acts from our 
thougphts. And since thoughts 1ssue from the 
mind the ultimate determinant of our destiny. 


In fact, the mind 1s the only creator Buddhism 
recogn1zes, and the power of the mind the 
only sipnificant power In the world. As 
Milton, an English poet In the seventeenth 
century, says: “The mind can make a heaven 
of hell, and a hell of heaven.” If we think 
good thoughts, our acts cannot be bad. By 
thmnking good thoughts, we will produce 
better actions, develop better habifs, mold 
better characters and inherit better destiny. 
According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five gati 
(destinations, destinies)—Theo thuyết định 
mệnh, mỗi người chúng ta đều có một số 
phận sẵn mà chúng ta không thể thay đổi 
cũng như không thể làm gì khác. Như câu nói 
“Việc gì đến, sẽ đến.” Theo triết lý này, nhân 
tố ấn định số phận không phải là Thượng Đế 
có cá tánh theo thuyết thần quyền, mà đúng 
ra là một sức mạnh bí mật và trừu tượng gọi 
là “Số phận” 
chúng ta, và do đó vượt ngoài khả năng 
thuyết phục hay dẫn giải của con người. 
Trong đạo Phật không có cái gọi là số phận. 
Kỳ thật đạo Phật coi đó là đường nẻo mà 
chúng sanh phải đi qua (vì nghiệp lực của 
chính mình). Vận mạng của chúng ta sinh ra 
từ cá tánh, cá tánh sanh ra từ tánh hạnh, tánh 
hạnh sanh ra từ hành động, và hành động 
sanh ra từ ý nghĩ, và ý nghĩ phát khởi từ tâm, 
nên khiến tâm trở thành phương thức tối hậu 
của vận mạng. Thật vậy, tâm là đấng sáng 
tạo duy nhất được Phật giáo công nhận, và 
sức mạnh của tâm là sức mạnh đáng kể trên 
thế giới. Milton, một thi sĩ người Anh vào thế 
kỷ thứ 17 nói: “Tâm có thể biến địa ngục 
thành thiên đường và thiên đường thành địa 
ngục.” Khi chúng ta nghĩ tốt, hành động của 
chúng ta không thể xấu. Bằng cách nghĩ tốt, 
chúng ta sẽ tạo hành động tốt hơn, phát triển 
tánh hạnh tốt hơn, nhào nặn cá tánh tốt hơn, 
và hưởng thọ vận mạng tốt hơn. Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 
nẻo ác (ngũ thú). ** See Five gatis. 

Desfiny of the animail: Súc sanh thú. 

Destiny of the hungry ghosfs: Ngạ quỷ đạo— 

See Pretas and Preta-destiny. 


vượt quá tầm hiểu biết của 


986 


Destiny of yaksas: Quý Đạo—The way of 
vaksas, raksasas and hungry ghosts, to follow 
devilish ways. There are two ways of ghosfts 1n the 
six ways—Đường quỷ, còn gọi là Quỷ Thú. Trong 
lục đạo có hai loại quỷ: 

1) Hungry ghosts: Ngạ quỷ—Hungry ghosts. 

2) Asuras: A Tu La—See Asuras. 

Destitute (a): Thiếu thốn, nghèo túng. 

Destroy (v): Phá hoại hay phá vỡ —Diệt trừ— 
Diệt—See Nirodha. 

Destroy all thỉngs to be destroyed: Đoạn trừ 
những gì cần đoạn trừ. 

Destroy Buddha statues: Hủy hoại hình tượng 
Phật —See Five betrayals (I). 

Destroy the Buddha”s stupa is equal to the 
sin of shedding the blood of a Buddha: Phá 
tháp Phật là đồng tội với làm thân Phật chảy 
máu—See Five betrayals (ID. 

Destroy completely: Diệt tuyệt. 

Destroy darkness and attain light: Phá s¡ ám, 
được sáng suốt—See Ten kinds of actions of 
knowledge (7). 

Destroy the darkness of delusion of the 
world by the lipht of great knowledgc: 
Thường dùng ánh sáng đại trí đẹp tan bóng tối sỉ 
mê của thế gian—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds in all times of the Buddhas (B) (4). 
Destroy darkness and fulfill the vow: Phá 
Ám Mãn Nguyện—To destroy darkness 
Ipgnorance and fulfil the Buddha”s vow, 1.e. that of 
Amitabha—Phá tan vô minh tối ám và làm tròn 
lời nguyện, như Đức Phật A Di Đà. 

Destroy fetters: Remove fetters—Đoạn trừ kiết 
SỬ. 

Destroy the harmony of the Buddhist 
Order: Gây bất hòa trong Tăng chúng—See Five 
betrayals (]). 

Destroy the harmony of the community of 
monks: Sanghabheda (skt—To cause schism or 
to disrupt the harmony of the community of 
monks—Phá hòa hợp Tăng—See Five betrayals 
q1). 

Destroy all ipgnorance and delusions to 
attain Perfect enlightenment (Fruition of 
holiness): Cứu Cánh Tức Phật —Phá trừ tất cả vô 





Or 


minh và phiển não để đạt tới toàn giác—See Six 
stages of Bodhisattva developments. 

Destroy a monk”s contemplation: Phá Pháp 
Luân Tăng —To break, destoy or disrupt a 
monk”s meditfation, as 1n the case of Devadatta—— 
Phá rối sự thiển định của vị Tăng, hay đưa ra một 
pháp để đối lập với Phật pháp (như trường hợp Đề 
Bà Đạt Đa). 

Destroy a monk”s preaching: Sanghabheda 
(sk)—Phá Tăng—Phá Yết Ma Tăng——Disrupt the 
harmony of the community of monks, fo cause 
schism, e.ø. by heretical opinions—Phá hòa hợp 
Tăng, cùng trong một giới mà đưa ra ý kiến ngoại 
đạo hay lập ra loại yết ma khác để phá vở sự hòa 
hợp của yết ma Tăng. 

Destroy the relipion: Hoại Đạo—To destroy 
the truth, e.g. by evil conduct—Phá hoại chân lý 
hay đạo pháp bằng những hành động bại hoại. 
Destroy one”s seed of Buddhahood: Tiêu diệt 
chủng tử Phật nơi chính mình—Diệt bỏ hạt giống 
vô lậu và Phật tính (vĩnh viễn không thể thành 
Phật) —See Icchantika. 

Destroy (break through) someone”s 
concentrafion: Phá vỡ định lực của ai. 

Destroy something: Break through something— 
Phá vỡ cái gì. 

Destroyed: Bị hủy diệt. 

Destroyed by worms produced within, not 
from outside force: Sư tử trùng thực sư tử 
nhục——Just as no animal eats a dead lion, but It 1s 
destroyed by worms produced within itself, so no 
outside force can destroy Buddhism, only evil 
monks within It can destroy It—Không có loài vật 
nào ăn thịt sư tử, mà chỉ có những con sâu bên 
trong nó ăn thịt nó mà thôi, cũng như vậy không 
có một thế lực bên ngoài nào có thể triệt tiêu 
được Phật giáo, mà chỉ có những ác Tăng trong 
Phật giáo triệt tiêu Phật giáo mà thôi. 
Destroyers: There eight 
desfroyers—Có tám loại ma—See Eight Maras. 
Destroyer of øood: Name of a mara—Phá 
Thiện Ma. 

Destroyer-wind: Bạo phong. 


are Maras or 


Destroying wind: Tử Phong—Destroying wind 
in the final destruction of the world—Trận cuồng 
phong cuối cùng tàn phá thế giới. 


987 


Destruction (n): Uccheda (p & skt). 

I) Extirpation: Annihiation—Sự diệt tắ—Sự 
tiêu diệt—Sự triệt tiêu. 

2) The principal cause of the destruction of 
wholesome karma 1s anger and hatred: 
Nguyên nhân chính của sự tận diệt thiện 
nghiệp là sân hận. 

Destruction of the cankers: Sự đoạn tận các 

lậu hoặc. 

Destrucfion of the chance of being reborn: 

Diệt tận nhân duyên của sự tái sinh. 

Destucfon of the corrupfions in 

meditation: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Sự 

Diệt Tận Các Lậu Hoặc —See Four concenfrative 

meditations. 

Destruction of the corruptions, to be 

realised by wisdom: Lậu tận cần phải chứng 

ngộ bởi tuệ—See Four things to be realized. 

Destruction of hate: Extinction of hatred—Sự 

đoạn tận hết hận thù. 

Destructfion of infatuation: Sự đoạn tận các sỉ 

mê vọng tưởng. 

Destruction of lust: Sự đoạn tận các ham muốn. 

Destruction of wholesome karma: Tiêu hủy 

thiện nghiệp—The principal of the 

destruction of wholesome karma Is anger and 
hatred—Nguyên nhân chính đưa đến việc tiêu 
hủy thiện nghiệp là sân hận. 


cause 


Destructive karma: Upacchedaka-kamma (p)— 
Đoạn nghiệp—Nghiệp Tiêu Diệ—A man may, 
though his productive karma, 
originally destined for a long life-span, but a 
destructive karma may arise and bring about a 
premature death. According to the Abhidharma, a 
destructive 


have been 


karma is  a wholesome 

which supplants 

weaker karma, preven(s It from rippening, and 
produces Instead I1ts own result—Theo A Tỳ Đạt 

Ma Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp tiêu diệt là thứ 

nghiệp, thiện hay ác, có khả năng triệt tiêu 

nghiệp tái tạo, không cho nó trổ quả. 

l) At the time of near-death, at first a sign of 
bad destination may appear by the power an 
evil karma, heralding bad rebirth, but then a 
good karma may emerge, expel the bad 
karma, and having caused the sign of good 


OT 


unwholesome  karma other 


destination to appear: Vào lúc cận tử, thoạt 
tiên một cảnh giới tái sanh xấu hiện ra vì 
nghiệp lực xấu, nhưng một nghiệp tiêu diệt 
tốt khởi lên, triệt tiêu ác nghiệp, do đó được 
tái sanh vào cảnh giới tốt hơn. Một người 
nguyên lai do nghiệp tái tạo có thể sanh 
trường thọ, nhưng nghiệp tiêu diệt khởi lên 
gây nên hoạnh tử. 

2) A bad karma may suddenly arise, cut off the 
productive pofential of a good karma, an 
generate rebirth in a woeful realm: Một 
nghiệp xấu có thể thình lình khởi lên, tiêu 
diệt khả năng của nghiệp tái tạo tốt, để đưa 
đến việc tái sanh vào cảnh giới ác. 

**. See Four types of kamma (karma) (A). 

Destrucftion of pain or affliction: Sự đoạn tận 

khổ đau phiền não. 

Destruction period: 

kiếp—S§ee Four kalpas. 

Destrucfion of suffering: Sự đoạn tận khổ đau. 

Destruction of wholesome karma: Tiêu hủy 

thiện nghiệp—The principal the 

destruction of wholesome karma Is anger and 
hatred—Nguyên nhân chính đưa đến việc tiêu 
hủy thiện nghiệp là sân hận. 

Detach (v): Tách ra. 

Detach from craving and ill-will: Expound the 

truth without inhibition In all they say—Rời dục 

nhiễm sân hại mà dùng tất cả ngữ nghiệp thuyết 
pháp vô ngại—See Ten kinds of path of Great 

Enlightening Beings (9). 

Detach from all views: Yet liberating all 

sentient beings bound by views—Xa rời những 

kiến chấp mà độ thoát tất cả chúng sanh bị kiến 
chấp ràng buộc—See Ten Paths Of Emancipation 

Of Great Enlightening Beings. 

Detached (a): Ly tham. 

Detached from something: Aloof from 

something——Viễn ly (không luyến ái) điều gì. 

Dectachment (n): (p)—Sự 

buông bỏ—Xả ly—Abandonment—To desert— 

To drop—To foresake—See Three dharmas 

(XXXVII). 

Detachment from pleasure: Lìa bỏ dục lạc. 

Detachment from worldly pleasures: Buông 

bỏ lạc thú. 


Samvarta  (skÐ—Hoại 


cause Of 





Pavivekavudham 


988 


Detailed (a): Cặn kẻ. 
Detailed Explanations: 
Twelve sutras. 

Detailed knowledge: Viveka (sk)—Hậu Đắc 
Trí Specific knowledge or wisdom succeeding 
upon or arising from fundamental knowledge 
(Căn bản trí. Differentiating knowledge, or 
knowledge that ¡1s able to differentiate, or 
discrimination of phenomena, as contrast with 


Quảng Giải—See 


knowledge of the fundamental identity of all 
things (vô phân biệt trí) —Còn gọi là Phân Biệt 
Trí, tức là cái trí chân chánh, sâu kính, ngầm hợp 
chân như, trí sở đắc theo sau căn bản trí. Trí có 
khả năng phân biệt hiện tượng hay sự tướng hữu 
vi, đối lại với vô phân biệt hay căn bản thực trí 
của Đức Phật. 

Dectailed or speciic knowledge: Wisdom 
succeeding upon or arising from fundamental 
knowledge—Hậu đắc trí (khởi lên từ căn bản trí). 
Detailed teaching: Full teaching—Quảng 
Giáo—Full or detailed teaching by the Buddha 
about the duties of the order, in contrast with 





general or summarized teaching; the detailed 
teaching resulting from errors which had crept in 
among his disciples=Quảng Giáo là giai đoạn mà 
Đức Phật nói rộng về giới luật cho giáo đoàn của 
Ngài, Ngài dạy bảo nhất nhất đều phải tuân theo 
giới luật, đối lại với “Lược Giáo” hay giai đoạn 
12 năm đầu sau khi Phật thành đạo, Ngài chỉ nói 
một cách tóm lược về giáo pháp của Ngài như 
“chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh 
kỳ ý, thị chư Phật giáo,” cũng như những phép tu 
hành cho đệ tử. Tuy nhiên, có quá nhiều người 
làm sai trái nên Đức Phật bèn nói “Quảng 
Giáo —See Dual division of the Buddha”s 
teaching (XIH). 
Detan (v): 
confine. 
Determine to cultivate the dharma: Quyết chí 
tu hành. 

Deteriorate (v): Thương tổn—Hư hoại. 
Deterioration: Sự biến chất—Sự suy đổi—Sự 
thoái hóa. 


Giam hãm—To Imprison—To 


Deterioration of view: Kiến độc —This is one 
of the five kysaya perIods of turbidity, ImpurIty or 
chaos—Đây là một trong năm trược—See Five 
kinds of turbidity. 


Determinafon (n): Adhisthana (skÙ— 

Resoludon—Quyết định—Quyết tâm——According 

to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 

are fen determinatlons of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who abide by these 

can attainn Buddhas; mind of great determination 

and competence—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười thứ quyết tâm của chư Đại Bồ Tát. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tâm 

đại phát khởi năng sự vô thượng của Như Lai— 

See Ten determinatons of Great Enlightening 

Beings. 

Determination for enlightenment: Phát Bồ 

Đề Tâm. 

1) Buddhas from their Initial aspiration to their 
atfainment of Buddhahood, never lose the 
determination for perfect enliphtenment— 
Chư Phật từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc 
thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Đề— 
See Ten kinds of supreme qualitles of all 
Buddhas. 

2) Great Enlightened 
determination 


Bemgs take the 
enlightenment  as a 
reliance, as they never forget 1t. This 1s one of 


for 


the ten kinds of relance of Great 
Enliphtenng Beings. According to The 
Flower Adornment Sutra, chapter 38 


(Detachment from the World), the Great 
Enlightening Being Dniversally Good told 
Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of 
reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of 
Buddhas—Bồ Tát dùng tâm Bồ đề làm y-chỉ, 
vì hằng chẳng quên mất. Đây là một trong 
mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ 
Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười 
chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y 
đại trí vô thượng của Như Lai—See Ten 
kimds of reliance of Great Enlightening 
Beings. 
Determination of length of life: Thọ mệnh 
kiến—Holding to the idea of fate or determination 
of length of life. This 1s one of the eipht incorrectf 
views—Cho rằng định mệnh quyết định trường 
thọ hay yếu mệnh. Đây là một một tám loại tà 
kiến—S%ee Eight incorrect views. 


989 


Determination of previous karma: Nghiệp 
Thọ —-That which is received as the result of 
former karmaic conduct, I.e. long or short life 
determined by previous karma—Kết quả của 
nghiệp đời trước, như cuộc sống dài ngắn ở hiện 
tại được quyết định bởi nghiệp đời trước. 
Determinafion of seeking Buddhahood: Tâm 
cầu Phật quả—See Ten kinds of definitive mark 
of Great Enlightening Beings. 

Determination of seeking omniscience: 
Having made the profound determination to seek 
omniscience—Phát thâm tâm cầu nhứt thiết trí— 
See Ten kinds of definiive mark of Great 
Enlightening Beings (4). 

Determinafion toward all-knowledge: Phát 
tâm xu hướng nhứt thiết trí See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings. 
Determined: Quyết định -Decided to 
something. 

Determined period of life: Định Mệnh—See 
Fate. 





do 


Determining cause: Nguyên nhân quyết định. 
Determinism: Phán quyết Quyết định luận— 
Thiên Định —Those who follow the determinism 
believe that all things are unalterably fixed, they 
happen by ¡Inevitable necessity. Externalists 
believe In a so-called Determinism: everything 1s 
predetermined by God—Những người theo thuyết 
Định Mệnh tin rằng chư pháp cố định, không thể 
thay đổi được, sự diễn tiến của chư pháp là tất 
yếu hiển nhiên. Ngoại đạo tin có cái gọi là “thiên 
định”: mọi việc đều được định trước bởi Thượng 
đế. 

Detest (v): Chán ghét. 

Detest and want to leave the defilement of 
the Samsara: Yếm Ly Uế Độ-——To seek rebirth 
¡in the Pure Land—Chán ghét sự ô trược của cõi 
Ta Bà. Cầu mong được vãng sanh Tịnh Độ. 
Detoxicate: Giải độc—Be Antidotal. 
Detrimental (a): Hại—Harmful—Hurtful. 

Deva (skt: Devata (p)—Thiên—Để bà—Cõi 
Trời—Gods—Celestial—Heavenly being—— 
Angels in  heaven—Divine—Deity—Celestial 
being—Evil demons (rarely applied to)—Các vị 
trời (nguyên nghĩa: chúng sanh có ánh sáng), có 
cơ thể vi tế nên mắt người không nhìn thấy được. 





Đây là những chúng sanh sống trên các cõi trời, 
được an vui hạnh phúc hơn cõi người, nhưng khi 
hết tuổi thọ vẫn còn phải tái sanh trở lại chịu khổ 
trong sanh, già, đau, chết, tức là vẫn còn luân lưu 
trong vòng luân hồi—See Nine states of bondage 
and the one state of liberation (A). 
(An overview of “Deva”—Tổng quan về cõi 
trời: Thiên—Để bà — Celestial being— 
Deity—DIvine—Evil demons (rarely applied 
to)—Gods—Heavenly—Celestal beings or 
øods, one of the three good modes of 
©xIstence as a reward for theIr previous øood 
deeds. Devas allotted a very long, happy lHife 
1n the Deva although they are still subJect to 
the cycle of rebirth. However, this happiness 
may consttute a substantial hindrance on 
ther path to liberaton for they cannot 
recognize the truth of suffering—Thiên thể 
hay thần thánh, những chúng sanh nằm trong 
ba điều kiện tốt của sự tái sanh do những 
nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong 
một khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, tuy 
vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng 
sanh khác. Tuy nhiên, đây chính là những trở 
ngại chính cho bước đường tu tập của họ vì 
họ bị mải mê trong những hạnh phúc đó, nên 
không còn nhận chân ra sự thật khổ đau nữa. 

The meaniness of “Deva”—Nghĩa 

“Deva”: 

1) A Sanskrit term for “gods,” beings that inhabit 
the hiphest of the six destinies (gati) within 
cyclic (samsara).  Although 
Buddhism denies the existence of an almighty 
god, but there are a number of mentioned 
gods 1n Buddhist literature. According to 
Buddhism, celestal beings or gods, 
merely sentient beings whose øgood deeds In 
past lives result in theIr being born as gøods. 
They are beings in one of the three good 
modes of existence as a reward for their 
previous øgood deeds. Devas allotted a very 
long, happy life in the Deva although they are 
sữill subJect to the cycle of rebirth. These are 
superhuman beings who are above the human 
level. However, gøods are living beings who 
can only enjJoy various kinds of pleasure to 
satisfy their senses brought back as the result 
of effort and cultivation of their past lives. 


2 
cua 


qI) 


©xistence 


are 


990 


TheIr pleasure 1s considered to be better than 
human”s and other suffering realms, but they 
are not aware of the law of impermanence or 
the inevitable end of such temporary bliss, 
then after that they will fall down to the 
sufering worlds of human, asura, hungry 
ghost, animal or even hell. In Buddhism, this 
happIness may 
hindrance on therr path to liberation for they 
cannot recognize the truth of suffering, and 
after their good karma 1s exhausted, they wIll 
be reborn In one of the lower realms and 
©€xperience suffering. Therefore, 
Buddhism, gods are not objecfs of prayers or 
religlous  cultivation, they have no 
important role ¡in Buddhism—Phạn ngữ chỉ 
“chư Thiên,” những chúng sanh trú ngụ cõi 
cao nhất trong sáu đường sanh tử luân hồi. 
Dầu Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một 
thượng đế toàn năng, nhưng có một số chư 
thiên được kể trong Phật giáo. Theo Phật 
giáo, thiên thể hay thần thánh, chỉ là những 
chúng sanh nhờ những thiện nghiệp trong 
những đời quá khứ mà được sanh làm chư 
thiên. Đây là những chúng sanh nằm trong ba 
điều kiện tốt của sự tái sanh do những nghiệp 
lành đời trước; họ sống lâu dài trong một 
khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, tuy vẫn 
còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng sanh 
khác. Đây là những chúng sanh siêu việt lên 
trên loài người. Tuy nhiên, chư thiên là những 
chúng sanh chỉ hưởng thụ những đam mê 
nhằm thỏa mãn giác quan do phước đức tu 
tập và gieo trồng ở kiếp trước của họ. Niềm 
vui của chư thiên được xem là vui hơn ở cõi 
người và những cảnh giới khổ đau khác, 
nhưng chư thiên không biết đến luật vô 
thường hay sự chấm dứt không thể tránh được 
của những phước báo tạm bợ và sau đó họ sẽ 
rơi vào các đường khổ của con người, a tu la, 
ngạ quỷ, súc sanh, hay ngay cả địa ngục. 
Trong Phật giáo, đây chính là những trở ngại 
chính cho bước đường tu tập của họ vì họ bị 
mải mê trong những hạnh phúc đó, nên 
không còn nhận chân ra sự thật khổ đau nữa. 
Sau khi nghiệp lành cạn kiệt, họ lại phải tái 
sanh vào những đường dữ và chịu khổ. Chính 
vì thế mà chư thiên không phải là đối tượng 


constftue a subsfantial 


in 


and 


2) 


để cầu nguyện hay tu tập và chư thiên không 
có chức năng gì quan trọng trong Phật giáo. 
Heavenly beings are believed to inhabit the 
heavens above the human realm, but are still 
unenlightened and still bound to Samsara 
(luân hồi) and subject to birth and death— 
Chư thiên cư ngụ trên cõi trời, trên cõi người, 
nhưng vẫn chưa giác ngộ và hãy còn bị trói 
buộc vào luân hồi sanh tử. 


(HD) Categories of Deva—Phân loại chư Thiên: 


l) 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


?) 
8) 


9) 


10 


`=< 


11) 


Có hai loại chư Thiên —There are two kinds 
of devas—See Two kinds of devas. 

Four classes of devas—Bốn loại chư Thiên— 
See Four classes of deva. 

Eive classes of devas—Năm loại chư Thiên— 
See Five classes of devas. 

See Five devas. 

The five devas In the Garbhadhatu-mandala 
located in the northeast—Năm vị trời ở mé 
đông bắc Kim Cương Bộ ngoài Mạn Đồ La 
của Thai Tạng Giới—See Five devas in the 


Garbhadhatu-mandala located in the 
northeast of Mount Meru. 
There are five “minor deterioratlon” 


characteristics of heavenly beings—Có năm 
suy tướngcủa chư Thiên—See Five “minor 
deterioration” characteristics. 

Gods: Thiên—See Seven kinds of son. 
Gods—A genius or higher spiritual being— 
'Thiên—See Seven states of sentient beings. 
One of the eight( classes of supernatural 
beings In the Lotus Sutra or eight Vajra 
Deites—Một trong tám chúng sanh siêu 
nhân trong Kinh Liên Hoa—See EiIght classes 
of divinities, Eipht classes of supernatural 
beings In the Lotus Sutra, and Eight classes of 
nagas and devas. 

One of the nine states of bondage: Một trong 
chín sự trối buộc—See Nine states of 
bondage and the one state of liberation. 

There are twenty devas: Có hai mươi loại chư 
Thiên—See Twenty devas. 


Deva-abiding: Dibbo-viharo (p)— Thiên trú— 
See Three dharmas (LH). 

Deva “achieving”: Công đức thiện nữ—Deva 
of “merif” who causes people to acquire wealth— 
Làm cho người được của cải châu báu —See Two 
SIS{©TS. 


99] 


Deva whose amusement causes 
forgetfulness: Hý Vong Thiên—Hý Vong Niệm 
Thiên—One of the six devalokas of the desire 
heavens, where amusement and laughter cause 
forgetfulness of the true and right—Một trong sáu 
cõi trời dục giới, thiên chúng ở đây bị mọi trò vui 
chơi làm quên mất chân lý và chánh niệm. 
Devabhavana (p): An abode of a deity—Thiên 
trụ (nơi ở của chư Thiên). 
Devabodhisattva (sk): Để Bà Bổ Tát — The 
one-eyed deva (Aryadeva or Kanadeva), a monk 
of Pataliputra, a disciple of Nagarjuna, fourteenth 
patrlarch; along with NagarJuna he 1s counted as 
founder of the Madhyamika School —Đề Bà Bồ 
Tát, Độc Nhãn Để Bà (chỉ có một mắt vì ngài đã 
bố thí cho Thiên Thần con mắt kia), sanh trưởng 
tại vùng Pataliputra, đệ tử của ngài Long Thọ. 
Ngài là vị tổ thứ 14 tại Ấn Độ. Đề Bà Bồ Tát đã 
cùng với Ngài Long Thọ lập ra Tam Luận Tông. 
Deva born simultaneousy with the 
individual: Đồng sanh thiên—See Two kinds of 
devas (B). 
Devas of the Brahma group: Beings who 
always dwell in the Jjoy of meditatlon—There are 
bemngs who, having continually produced 
happiness now dwell in happiness, such as the 
devas of the Brahma group—Hữu tình luôn tạo ra 
thiển định lạc hay sống trong sự an lạc, như các vị 
Phạm Thiên—See Three dharmas (XXXVI). 
Deva-Cakkhu (p): God eye—Thiên nhãn—See 
Celestial eye, and Five kinds of eyes or vision. 
Deva crown: Thiên quan—Surpassing human 
thought—Vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. 
Deva “dark”: Hắc ám nữ—Who causes people 
to spend and waste—Khiến người hao tài tốn của 
và phung phí châu báu —See Two sIsters. 
Devadarsita (skt): Devadista (skt)— Thiên Tý 
Thành—-Deva-arm ciy, the residence of 
Suprabhuddha, father of Maya (who 1s the mother 
of the Buddha)—Nơi cư ngụ của ngài Thiện Giác 
Trưởng Giả, là cha của Hoàng hậu Ma Da (mẹ 
của Đức Phật). 
Devadatta (skt: Đề Bà Đạt Đa. 
Œ)_ An overview of Devadatta: Tổng quan về Để 
Bà Đạt Đa. 


l1) Devadatta, son of Dronodana raja, and cousin 

of Sakyamuni Buddha. He was also the 

Buddha”s most persistent enemy. According 

to the Buddhist Canon, he was a good monk 

untl eight years before the death of the 

Buddha, he tried himself to become the head 

of the Buddhist order and twice tried to kill 

the Buddha, as well as afttempting to cause 

schisms In the Sangha. At first, he was a 

follower of the Buddha, but later he became 

his D€rsistent He 

committed many offenses against the Buddha 

and His Teachings. Devadatfa tried twice to 

kill the Buddha. The first time, from the hil1, 

he flung a stone at the Buddha; the Buddha 
injured  but 
treatment by Jivaka physician. The second 
time, he ¡ncied the elephant keepers In 
RaJagaha of the ancient kingdom of Magadha 
to release a drunken elephant Nalagrri and let 
him loose on the street to kill the Buddha. But 
when the elephant came close to the Buddha, 
he bowed down at his feet. According to 
Mahayana Tradition, Devadatta 1s considered 
to be a bodhisattva In disguised who thought 
his constant needling of the Buddha help the 
Buddha perfect his enliphtenment (who only 
committed these offenses as a skillful method 
for the Buddha to make more good laws and 
precepts for the Order). Near the end of his 
le, Devadatta realized his mistakes. One 
day, he was coming to the Buddha to ask for 
his forpiveness, but before he reached the 
Buddha, he was consumed by hell-fire. In the 
Dharma Flower Sutra, the Buddha says he 
has brouph(t unimaginable advantages to 
Buddhism (with regard to Buddha”s precepts) 
and even gave him the prophecy to affain 
Buddhahood. He ¡1s a Maha-Bodhisattva 
whose conduct and actions can only be 
understood by the Buddha. Nevertheless, he 
IS predicted Buddha as 
Devaraja—Đề Bà Đạt Đa, con trai của Hộc 
Phạn Vương, anh em họ với Phật Thích Ca. 
Theo giáo điển thì ông ta là một nhà sư tốt 
cho đến tám năm trước ngày Phật nhập diệt, 
ông đã hai lần âm mưu giết Phật và gây chia 
rẽ trong giáo đoàn. Thoạt đầu, ông là đệ tử 


moSf enemy. often 


WaS§ soon recovered affer 


(O become a 


2) 


992 


của Phật, nhưng về sau ông trở thành kẻ luôn 
thù hiểm ganh ghét với Phật. Ông thường 
phạm nhiều tội phỉ báng giáo pháp Phật. Hai 
lần Đề Bà Đạt Đa mưu ám hại Đức Phật. Lần 
thứ nhất, ông đứng trên đồi lăn đá xuống làm 
Đức Phật bị thương, nhưng nhờ y sĩ Kỳ Bà 
chữa trị Đức Phật không hề hấn gì. Lần thứ 
hai Đề Bà xúi dục những người quản tượng 
thành Vương Xá thả voi say Nalagiri chạy ra 
đường để giết Phật, nhưng khi voi đến gần 
Phật voi quỳ xuống dưới chân Ngài. Theo 
truyền thống Đại thừa, Đề Bà được coi như là 
vị Bồ tát nghịch, người đã dùng phương tiện 
thiện xảo giúp Phật đạt được đại giác. Vào 
cuối đời, Đề Bà Đạt Đa nhận biết lỗi lầm của 
mình. Ngày nọ, ông đang trên đường đến gặp 
Đức Phật để sám hối, nhưng chưa kịp tới gặp 
Phật thì ông đã bị lửa địa ngục đốt cháy. 
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật đã khẳng định 
rằng chính Để Bà đã mang lại những lợi ích 
không tưởng tượng được cho Phật giáo, và 
Ngài đã thọ ký rằng sau nầy Để Bà sẽ thành 
Phật. Đề Bà là một đại Bồ Tát mà hành vi và 
cử chỉ của ông chỉ có Phật mới hiểu được. 
Ông được Phật thọ ký thành Phật hiệu là 
Thiên Vương Như Lai. 

Devadatta 1s considered to be a Bodhisattva 
in diseuised who thought his constant 
needling of the Buddha help the Buddha 
perfect his enlightenment. At first, he was a 
follower of the Buddha, but later he became 
hisồÃ most persistent cenemy. He 
committed many offenses agaInst the Buddha 
and His Teachings. Devadatfa tried twice to 
kill the Buddha. The first time, from the hil1, 
he flung a stone at the Buddha; the Buddha 
was ¡Injured but 
treatment by Jivaka physician. The second 
time, he ¡ncied the elephant keepers In 
RaJagaha of the ancient kingdom of Magadha 
to release a drunken elephant Nalagiri and let 
him loose on the street to kill the Buddha. But 
when the elephant came close to the Buddha, 
he bowed down at his feet. Devadatta was the 
Buddha”s cousin, but he opposed everything 
the Buddha ever did. Some people say that he 
Buddhas enemy. However, 
according to Mahayana Tradition, Devadatta 


often 


soon recovered affer 


was the 


1S considered to be a Bodhisattva In disguised 
who thought his constant needling of the 
Buddha help the Buddha perfect his 
enliphtenment (who only committed these 
offenses as a skillful method for the Buddha 
to make more good laws and precepts for the 
Order). Near the end of his le, Devadatta 
realized his mistakes. One day, he was 
commng to the Buddha to ask for his 
forgiveness, but before he reached the 
Buddha, he was consumed by hell-fire. In the 
Dharma Flower Sutra, the Buddha says he 
has brought unimaginable advantages tO 
Buddhism (with regard to Buddha”s precepts) 
and even gave him the prophecy to atfain 
Buddhahood. He ¡1s a Maha-Bodhisattva 
whose conduct and actions can only be 
understood by the Buddha. Nevertheless, he 
1S predicted to become a Buddha as Devaraja 
(King of God Thus Come One)—Đề Bà Đạt 
Đa được xem như là một vị Bồ Tát cải trang, 
người ta nghĩ ông là người thường xuyên chĩa 
mũi dùi vào Đức Phật nhằm giúp Ngài đạt 
đến toàn giác. Thoạt đầu, ông là đệ tử của 
Phật, nhưng về sau ông trở thành kẻ luôn thù 
hiểm ganh ghét với Phật. Ông thường phạm 
nhiều tội phỉ báng giáo pháp Phật. Hai lần 
Đề Bà Đạt Đa mưu ám hại Đức Phật. Lần thứ 
nhất, ông đứng trên đồi lăn đá xuống làm 
Đức Phật bị thương, nhưng nhờ y sĩ Kỳ Bà 
chữa trị Đức Phật không hề hấn gì. Lần thứ 
hai Đề Bà xúi dục những người quản tượng 
thành Vương Xá thả voi say Nalagiri chạy ra 
đường để giết Phật, nhưng khi voi đến gần 
Phật voi quỳ xuống dưới chân Ngài. Đề Bà 
Đạt Đa là em họ của Đức Phật, nhưng ông 
chống lại mọi thứ mà Đức Phật đã từng làm. 
Có người cho rằng ông là kẻ thù của Đức 
Phật. Tuy nhiên, theo truyền thống Đại thừa, 
Đề Bà được coi như là vị Bồ Tát nghịch, 
người đã dùng phương tiện thiện xảo giúp 
Phật đạt được đại giác. Vào cuối đời, Đề Bà 
Đạt Đa nhận biết lỗi lầm của mình. Ngày nọ, 
ông đang trên đường đến gặp Đức Phật để 
sám hối, nhưng chưa kịp tới gặp Phật thì ông 
đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Trong Kinh Hoa 
Nghiêm, Phật đã khẳng định rằng chính Đề 
Bà đã mang lại những lợi ích không tưởng 


qI) 


l) 


993 


tượng được cho Phật giáo, và Ngài đã thọ ký 
rằng sau nây Đề Bà sẽ thành Phật. Đề Bà là 
một đại Bồ Tát mà hành vi và cử chỉ của ông 
chỉ có Phật mới hiểu được. Ông được Phật 
thọ ký thành Phật hiệu là Thiên Vương Như 
Lai. 

Devadatta and the Buddha—Đề Bà Đạt Đa 
và Đức Phật: 

An ugly Imperial Court Drama: Một Thảm 
Kịch Cung Đình—According to Buddhist 
legends, Devadatta was the Buddhaˆs cousin, 
one of the seven Princes ordained by the 
Buddha. Though he had his head shaven and 
took the robe, his evil nature did not change. 
The purpose of his being ordained was to gain 
fame and reputation, and try to show a 
different outlook so as to trick the masses. 
This evil natured Bhiksu was to become an 
inner threat among the Sangha. One day, 
Devadatfa requested the Buddha to teach him 
supernaturalÐ powers But the Buddha 
admonished him, saying: “ln our treading on 
the Path, the precepts come first  From 
observing the precepts come_ concenfrafion. 
With concentration we develop understanding 
or wisdom. By this time, supernatural powers 
will come naturally without seeking.” Later, 
Devadatta asked Ananda to teach him In 
private. Being a sibling, Ananda could not 
very well refuse. Thus, Devadatta managed 
{fO  masSter supernatural 
However, he often made use of these powers 
to conspIre with evil men, and even bought 
off eipht affempt_ to 
assassinate the Buddha. One day, having 
heard that the Buddha was on a meditation 
retreat in a cave in Vulture Peak, Devadatta 
directed the eipht hoodlums to go there to 
assassinate the Buddha. The eight hoodlums, 
filled with the desire to kill, arrived at the 
cave. But when they saw the Buddha emitting 
rays of light bright as the sun, so bright that 
they could not even open their eyes, theIr 
kiling intent Instantly vanished. All of them 
dropped their swords and knelt before the 
Buddha, crying for repenftance and requesting 
to take refuge In the Buddha as his disciples. 
After the evil plot failed, Devadatta”*s evil 


SØïmne pOW€TS. 


hoodlums 1n an 


1ntenton became even more Intense. One 
day, when the Buddha and Ananda were 
passing through the foot of Vulture Peak, 
Devadatta ran as fast as he could to the 
higher level. Using the supernatural power 
that he had learned, Devadatta pushed a big 
boulder down the hill. When the big boulder 
rolled down to the foot of the hill, Ananda 
tried to run away quickly, but the Buddha, 
standing there like a mounfain, did not move 
at all. Strangely, when the big boulder and 
accompanying debris rolled to the side of the 
Buddha, they suddenly stopped. The Buddha 
was not hurt at all. Devadatta again failed to 
accomplish his scheme and was further 
annoyed. He utilized his supernatural powers 
to mingle with politics 1n order to expand his 
evil influence. He coaxed King Bimbisaras 
son, Prince Ajatasatru, who was still very 
young and ¡nnocent, to gain his trust. 
Devadatta fancied taking the Buddha's place, 
while the Prince attempted to selze the 
throne. So the two of them conspired to bring 
about a traitorous rebellion. Prince AJatasatru 
staged a political coup by confining the King 
in prson. The King 
Buddha”s teachings and was not at all shaken 
in his faith in the Buddha. AJatasatru made 
himself the King and conferred on Devadatta 
the tile of Imperial Preceptor of the Kingdom 
of Magadha. Their ambitions combined to 
present an ugly Imperial Court Drama——Theo 
truyền thuyết Phật giáo, Đề Bà Đạt Đa là em 
họ của Đức Phật, một trong bảy vị hoàng tử 
đã được Đức Phật cho xuất gia theo Phật từ 
đầu. Tuy đã cạo tóc nhuộm áo, nhưng bản 
tánh xấu ác vẫn không thay đổi. Mục đích 
xuất gia của y là cầu danh cầu lợi, hòng 
phỉnh gạt người đời. Kẻ ác Tăng này trở 
thành một mối nội họa cho Tăng đoàn. Một 
hôm Để Bà Đạt Đa thỉnh cầu Đức Phật 
truyền dạy cho phép thần thông. Phật đã rầy: 
“Học Phật, lấy giới cấm làm đầu, do giới mà 
được định, vì định mà phát huệ. Lúc đó thần 
thông không cầu mà vẫn được.” Đề Bà Đạt 
Đa sau đó xin học riêng với A nan. A Nan vì 
tình cảm anh em nên không thể từ chối, vì 
vậy Đề Bà Đạt Đa cũng học được một ít thần 


remembered the 


2) 


994 


thông. Nhưng y thường lợi dụng thần thông, 
cấu kết với kẻ xấu và dùng tiền mua chuộc 
tám tên côn đồ, hòng mưu sát Phật. Có một 
hôm Đề Bà Đạt Đa biết được Phật đang tọa 
thiển trong hốc đá tại núi Kỳ Xà Quật, y bèn 
sai tám tên côn đổ tay sai vào hang hành 
thích Phật. Tám tên côn đồ đằng đằng sát khí 
đi vào hang đá, nhưng thấy Đức Phật sáng 
rực còn hơn mặt trăng, mắt còn không mở ra 
được, cơ hội ám sát tiêu tan, không ai bảo ai 
đều bỏ dao xuống, quý trước mặt Phật khóc 
lóc sám hối và xin quy-y làm đệ tử Phật. Độc 
kế không thành, ác tâm của Đề Bà Đạt Đa 
càng dữ tợn hơn. Một hôm, Đức Phật và A 
Nan đi qua núi Linh Thứu, Để Bà Đạt Đa 
phóng lẹ lên núi, vận dụng thần thông học 
được đẩy một tẳng đá lớn lăn xuống. Tảng đá 
lớn lăn xuống, A Nan vội vàng chạy tránh, 
nhưng Đức Phật vẫn điểm nhiên bất động. Lạ 
thay, tắng đá và đá vụn lăn đến bên cạnh 
Phật thì bỗng nhiên dừng lại, không làm hại 
được Phật. Đề Bà Đạt Đa không đạt được 
mục đích, trong lòng không yên, hắn bèn thay 
đổi phương cách, lợi dụng thần thông lẫn với 
chính trị nhằm mở rộng thế lực hắc ám của 
mình. Hắn nắm được Thái tử A Xà Thế, con 
vua Tần Bà Sa La, trẻ người non dạ, để được 
sự tín nhiệm của Thái tử. Đề Bà Đạt Đa thì 
có ý định hại Phật, còn Thái tử A Xà Thế thì 
mưu soán đoạt ngôi báu của vua cha, hai kẻ 
lòng lang dạ sói cấu kết với nhau, dẫn đến 
một cuộc nổi loạn đại nghịch bất đạo. Thái tử 
A Xà Thế phát động chính biến, bắt giam vua 
cha. A Xà Thế tự lập mình lên làm vua và 
phong cho Đề Bà Đạt Đa làm quốc sư nước 
Ma Kiệt Đà, dã tâm của hai người làm diễn 
ra một thảm kịch cung đình. 

Devadatta plotted with Ajatasatru to harm 
the Buddha: Để Bà Đạt Đa âm mưu với A Xà 
Thế hãm hại Đức Phật—A cousin of 
Gautama Buddha and his most persistent 
enemy. According to the Buddhist Canon, he 
was a øood monk until eight years before the 
death of the Buddha, he tried himself to 
become the head of the Buddhist order and 
twice tried to kill the Buddha, as well as 
afttempting to cause schisms in the Sangha. 
He ¡is usually presented as the archtypical 


¡0 


ii) 


earthly enemy of the Buddha, in much the 
samne way that Mara Is portrayed as the 
Buddha”s heavenly opponent. He 1s said to 
have ploted with prince Ajatasatru of 
Magadha to kill not only King Bimbisara, but 
also the Buddha. Three assassinations were 
reported in Buddhist texts—Đề bà đạt đa, anh 
em chú bác với Phật. Theo giáo điển thì ông 
ta là một nhà sư tốt cho đến tám năm trước 
ngày Phật nhập diệt, ông đã hai lần âm mưu 
giết Phật và gây chia rẽ trong giáo đoàn. Ông 
thường được phác họa như là một kiểu kẻ thù 
trên thế gian với Đức Phật giống như Ma 
vương là loại Thiên ma chống đối Đức Phật 
vậy. Người ta nói rằng chính ông là người đã 
âm mưu với Thái tử A Xà Thế của xứ Ma 
Kiệt Đà nhằm giết chẳng những vua Bình Sa 
Vương, mà cả Đức Phật nữa. Theo giáo điển, 
ông đã ba lần âm mưu sát hại Đức Phật: 

On the first occasion the two hired assassins 
to kil the Buddha, but they were so 
Impressed by him that they became his 
followers: Lần thứ nhất, hai người đã mướn 
người ám sát Đức Phật, nhưng vì họ quá kính 
ngưỡng Đức Phật nên chẳng những họ không 
giết Ngài mà còn quy-y làm đệ tử của Ngài. 
On the second attempt, Devadatta tried to 
crush the Buddha with a boulder, but through 
the Buddha's power it s(opped before 1t 
reached him: Lần thứ hai, Đề Bà cố lăn đá đè 
Phật, nhưng vì thần lực của Đức Phật, đá đã 
bị ngừng lại trước khi lăn đến Ngài. 
Devadata sent a maddened elephant to 
trample the Buddha, but the Buddha subdued 
it: Lần thứ ba, Để Bà cho một con voi điên 
đến dẫm lên người Đức Phật, nhưng voi điên 
đã được Đức Phật điều phục. 


(IDDevadatta's schism within the order: Để Bà 


Ngũ chia rẽ Tăng đoàn—Devadatta 1s 
creditted with causing the first schism within 
the order when he convinced 500 newly 
ordained monks to Join him in forming a new 
order based on stricter monastic discipline. 
He regularly accused the Buddha and his 
followers of leading lives of leisure—Đề Bà 
đã gây chia rẽ lần đầu tiên trong giáo đoàn 
khi ông thuyết phục 500 vị Tăng mới được 
thọ giới gia nhập giáo đoàn mới của ông dựa 





995 


trên những quy luật khắc khe hơn. Ông 
thường buộc tội Đức Phật và đệ tử của Ngài 
sống đời hưởng thụ lạc thú. 

(V)Five obnoxious rules of Devadatta: Để Bà 
Ngũ Pháp. 

l) Devadatta proposed five rules in addition to 
those instituted by the Buddha: Đề Bà Đạt Đa 
đã để nghị năm luật mới thêm vào những luật 
lệ mà Đức Phật đã chế ra cho giáo đoàn— 
See Five obnoxious rules of Devadatta. 

2) The Buddha's 
requests: Đức Phật trả lời những yêu cầu của 
Đề Bà Đạt Đa— The Buddha replied that 
these rules could be adopted as optional, 
except for sleeping under a tree during a 
rainy season, but they would not be required. 
Although Devadatta succeeded In creating 
schism, his followers were later brought back 

the by Sariputra 

Maugalyayana. The chronicles also report 

that after his death Devadatta faced severe 


answers to Devadatta's 


1nto order and 


karmc retribution for his schismatic actIvIfIes: 
Đức Phật trả lời rằng tất cả những luật lệ mà 
Đề Bà để nghị, ngoại trừ việc ngủ dưới gốc 
cây trong mùa mưa, còn các luật khác có thể 
được chấp nhận một cách tự nguyện, nhưng 
không bắt buộc. Dù Để Bà Đạt Đa thành 
công trong việc chia rẻ giáo đoàn, nhưng về 
sau này hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiển 
Liên đã đem các đệ tử của Đề Bà trở về với 
giáo đoàn chính thống. Theo truyền thuyết kể 
lại thì sau khi Đề Bà chết, ông đã bị nghiệp 
báo một cách nghiêm trọng cho những hành 
động chia rẻ Tăng đoàn của ông—See Five 
obnoxious rules of Devadatta. 

(V) At the end of his life, Devadatta wished to 
draw near to the Buddha, but the earth 1s said 
to have opened up and fell into the hollow. 
Before falling into the hollow, he declared his 
taking refuge with the Buddha again, but 
before he could finish, he died and was 
reborn in the hell where he underwent 
hundreds of thousands of aeons of the most 
paInful suffering because of the karma he had 
created: Vào cuối đời, Đề Bà mong muốn 
được đến gần Đức Phật, nhưng đất nứt ra và 
ông bị rơi vào hỏa ngục. Trước khi bị rơi vào 
hỏa ngục, ông đã tuyên bố về quy y Phật lần 


nữa, nhưng ông đã chết và bị tái sanh vào 

hỏa ngục vì những nghiệp mà ông đã gây tạo 

trước khi nói được hết lời quy y Phật. 
Devadatta°s five obnoxious rules: Đề Bà Ngũ 
Pháp—Đề Bà Ngũ Tà Pháp —See Five obnoxious 
rules of Devadatta. 
Devadatta and hỉs plotted assassination of 
the Buddha: Đề Bà Đạt Đa, người em họ của 
Đức Phật, đã âm mưu ám sát Ngài bằng cách lăn 
đá xuống đồi khi Ngài đi ngang qua khu núi —See 
Ñine distresses. 
Devadatta”s plotfed assassination: See Nine 
distresses. 
Devadatta  tried to destroy the Sanpha: 
RaJargrha, where Dvadatta tried to destroy the 
Sangha, but later the Sangha was purified again 
by the Buddha—Tại thành Vương Xá, nơi Đề Bà 
Đạt Đa phá hòa hợp Tăng, nhưng chư Tăng đã 
được Phật hóa độ khiến họ trở lại hòa hợp thanh 
tịnh—See Eight great spiritual or sacred stupas. 
Deva of devas: Devatideva (skt)—Thiên Trung 
Thiên—See Devatideva. 
Deva-dhamma (p): Divine virtue (fear to sin)— 
Thiên đức. 
Deva-drum: Divine drumn— Thiên Cổ—Trống 
trờ —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 15, in the Good Law Hall of Trayas- 
trimsas heavens, there Is a deva-drun which 
sounds of i1fseft, warning the Iinhabitants of the 
thirty-three heavens ther le 1s 
1mpermanent and subject to karma; at the sound 


that even 


of the drum Indra preaches against excess. Hence 
1t 1s a tile of Buddhas as the geat law-drum, who 
warns, exhorts, and encourages the good and 
freightens the evil and demons—Theo Phẩm 15 
Kinh Hoa Nghiêm, ở Thiện Pháp Đường nơi cõi 
Trời Đao Lợi có một cái trống chẳng đánh mà tự 
nhiên phát diệu âm, cảnh báo chúng thiên trên 
cõi Trời nầy rằng đời vô thường và luôn bị nghiệp 
báo chi phối. Chư Thiên trên tầng trời nầy nghe 
tiếng trống bèn kéo nhau nghe Trời Đế Thích nói 
pháp vi diệu khiến họ đều phát tâm làm lành lánh 
dữ. Do vậy chư Phật còn có danh hiệu là Thiên 
Cổ hay Trống Trời. Lúc trống trời vang lên thì 
chúng ma đều sợ hãi bỏ chạy. 

Devadundubhi (p): Thunder—Sấm. 


996 


Deva-duta (sk0: Thiên sứ —Divine messenger. 
In Buddhism, old age, sickness and death are 
called “divine messengers.” 'Therr role 1s to make 
people aware of the suffering and Iimpermanence 
Of existence, and therefore, urge them to step onto 
the path to liberaton—Trong đạo Phật, người ta 
gọi tuổi già, bịnh tật và cái chết là những sứ giả 
thần thánh. Những thử thách nầy nhằm mục đích 
làm cho con người hiểu được tính chất đau đớn và 
tạm bợ của mọi tổn tại, từ đó mà cố gắng tu hành. 
Devas dwell in space: Devalokas (skt)—Không 
cư thiên. 

Deva-ear: Divyasrotra (sk)—Thiên nhĩ thông— 
Celestial ear—Supernatural 
hearing—One of the six miraculous powWers— 
Abilty to hear the sounds of human and 
nonhumans, đistant and near sounds—See Six 
miraculous or transcendenfal powers. 

Devas on the earth: Địa cư thiên—See Devas 
and Five classes of devas () (B). 

Deva of earthquakes: Kampa or Bhukampa 
(sk)——Kiếm Ba—Chấn Địa Thiên. 

Deva and earth spiris: Thiên thần địa kỳ 
(Thiên thần địa thần). 

Deva ceye: Deva-Cakkhu 
(sk— Thiên nhãn-Thên Nhãn Thông— 
Celestial or eye—Heavenly eye—Unlimited 
eye—Attainable by men in dhyana—Mắt của chư 
Thiên ở cõi trời sắc giới, nhưng người phầm tu 
thiển định vẫn đạt được loại mắt nầy (với thiên 
nhãn thì chẳng luận xa gần, trong ngoài, sáng tối, 
đều thấy được hết)—See Divyacaksus, Five kinds 
Of eyes or vision, Six miraculous or transcendental 
powers, Ten kinds of eyes, and Ten kinds of eye 
of Great Enlightening Beings. 

Deva in female form: Hóa Nhân Nữ Một 
chúng sanh cõi trời trong lốt người nữ. 





ear—Divine 


(p)—DIvyacaksus 


Deva-flower: Precious flowers—Bảo hoa— 

Thiên Hoa—Divine flowers, stated 1n the Lotus 

Sutra as of four kinds— Thiên hoa được kể trong 

Kinh Pháp Hoa có bốn loại: 

1) Mandaras (white in color): Mạn Đà La (màu 
trắng). 

2) Mahamandaras (white in color): Ma Ha Mạn 
Đà La (màu trắng). 

3) ManJjusakas (red In color): Mạn Thù Sa (màu 
đỏ). 


4) Mahamanjusakas (red In color): Ma Ha Mạn 
Thù Sa (màu đỏ). 
Deva-food: Sudha (skt)—Food of the gods— 
Thiên Thực —See Sudha. 
Deva-foot-ubiquity: Rddhipada or Rddhi- 
Saksatkriya (sk)—Như Ý Thông—Thần Cảnh Trí 
Thông—Thần túc thông—Supernatural power to 
appear at will in any place, to fly or go without 
hindrances, to have absolute freedom—Thần 
thông xuất hiện bất cứ đâu, bay hay đi theo ý 
mình không ngăn ngại. 
Deva-garmenfs: Thiên y. 
Deva-garments dust the rock for thousand 
0f years: Thiên Y Phất Thiên Tuế—Áo trời ngàn 
năm—An 1llustraton of the length of a smaill 
kalpa: !f a great rock, let It be one, two, or even 
40 li-square, be dusted with a deva garment once 
1n a hundred years ti the rock be worn away, the 
kalpa would still be unfinished—Thí dụ lấy một 
tảng đá một dặm, hai dặm, vẩn đến mười dặm 
vuông, rồi lấy áo trời, cứ ba năm thì lấy áo quẹt 
đá một lần, quẹt mãi cho đến khi mòn hết đá. Số 
thời gian áo trời quẹt mòn hết tảng đá gọi là một 
tiểu kiếp. 
Deva gate-guardian of a temple: Thủ Môn 
Thiên—VỊ trời giữ cửa tự viện. 
Deva gati: Devasopana (skt—The highest path 
of the six paths—Thiên Đạo. 
l) The highest of the six paths: The realm of 
devas Includes the eiphteen heavens of form 
A place of 
enJjoyment, where the meritorious enjJoy the 


and four of  formlessness. 


fruts of good karma, but not a place of 
progress toward Bodhisattva perfecton——CõI 
trời, cảnh giới cao nhất trong lục đạo, gồm 18 
tầng trời sắc giới và bốn tầng trời vô sắc giới. 
Một nơi hưởng phước, nhưng không là nơi để 
tiến lên quả vị Bồ Tát. 

2) The Tao of Heaven: Đạo Trời—According to 
the Taoists, natural law or cosmic energy 1s 
the origin and law of all things—Đạo tự 
nhiên, lý tự nhiên, hay qui luật tự nhiên. 

Deva guardian: Dhrtarastra or Maharaja (skt— 

Tn Quốc Thiên Vương—One of the four deva- 

guardian or maharajas, controlling or guarding 

the eastern quarter, of white color—Tên của 


997 


Đông Phương Thiên Vương, một trong tứ thiên 

vương, áo trắng, trấn giữ phía đông. 

Devas have tesfified to Buddhism: Bậc Thánh 

nhân hay chư Thiên thuyết —See Eive kinds of 

people who have testified to Buddhism (A). 

Deva who hears much and is well-versed: 

Vaisravana or Dhanada (skt—Vessavana (p)— 

Đa Văn Thiên Vương—Bắc thiên vương —See 

Four Heavenly (Guardian) Kings. 

Deva hearing: Divyasrotra (sk— Thiên Nhĩ 

Thông—See Five supernatural powers, SIx 

supernatural powers (1), and Ten supernatural 

DOWTS. 

Deva holder of the Vajra: Vajrapani- 

vajradhara (skt)—Protector of the Law—Chấp 

Kim Cang Thần. 

I) Any deva holder of the vajra: Bất cứ vị trời 
nào tay cầm chày kim cương. 

2) Indra who in a former incarnation took an 
oath to defend Buddhism, was reborn as a 
king of Yaksas, hence he and his yaksas carry 
vajras: Còn gọi là Chấp Kim Cương Dạ Xoa 
hay Vua Dạ Xoa là vị trời Đế Thích trong 
tiên kiếp đã thể bảo vệ Phật pháp, nên khi tái 
sanh làm vua Dạ Xoa, ông luôn mang bên 
mình Kim Cang thủ. 

3) Manjusri as the spiritual reflex of the Dhyani 
Buddha Aksobya (A Súc Bệ Phật): Văn Thù 
Sư Lợi như phản ảnh trong A Súc Bệ Phật. 

4 A popular detty, the terror of all enemies of 
Buddhist believers, especially worshipped In 
exorcism and sorcery by the Yoga school: 
Một vị thần phổ cập, hung thần của những kẻ 
phá đạo. 

Deva-immortals: Thiên tiên—See Five kinds of 

1mmortals. 

Deva incense: Divine or excellent incense— 

Thiên hương. 

Deva of increase and growth (blue color): 

Virudhaka (skt—Virulhaka (p)—Tăng Trưởng 

Thiên Vương —Nam thiên vương—See Four 

Heavenly (Guardian) Kings. 

Devakanna (p): A heavenly maiden—Thiên nữ. 

Deva-kanya (skÐ: Apsaras (sk)—Thiên Nữ— 

Goddess—Female deity——Attendants the 

regents of the sun and the moon—WIves of 

Gandharvas. 


on 


Deva-karica (p): A journey ¡in heaven—Thiên 
trình (một cuộc hành trình trong cõi của chư 
Thiên). 

Devakaya (skt): Group of gods—Chư thiên. 
Devakhan (skt: Thiên đường The heaven 
halls The mansions of the devas, 
between the earth and the Brahmalokas. 
Deva-kings: Maharaja-devas 
(skÐ— Thiên Vương—There are four demonic- 
looking-figures deva kings In the first lowest 
devaloka (Tứ Thiên Vương). According to the 
myth, they dwell on the world mountain Meru and 
are guardians of the four quarters of the world and 
the Buddha teaching. They fight against evil and 
protect places where goodness ¡is taught—Bốn 
nhân vật có hình dáng như quỷ. Theo truyền 
thuyết thì họ sống bên trên núi Tu Di, họ là những 
thần hộ pháp, họ chiến đấu chống lại cái ác và 
bảo vệ cái thiện, mỗi thiên vương canh giữ một 
phương—See Four Heavenly (Guardian) Kings. 
Deva-king mara: Thiên ma. Đây là một trong 
tám loại ma——This Is one of the eight Maras or 
destroyers—See Eight Maras. 

Devaksema (skt: Devasarman (sk)— Để Bà 
Thiết Ma—An Arhat who wrote the Abhidharma 
ViJjnana Kaya Pada, in which he denied the ego. Ït 
was translated ¡into Chinese by Hsuan-Tsang 
around 649 A.D.—Tên theo chữ Hán là Hiền 
Tịch. Ngài là vị A La Hán đã soạn bộ A Tỳ Đạt 
Ma Thức Thân Túc Luận, trong đó ông phủ nhận 
cái “ngã.” Sách được ngài Huyền Trang dịch sang 
Hoa ngữ khoảng năm 649 sau Tây Lịch. 
Deva-kumara (p): A divine prince—Thiên tử. 


located 


Mahasvara or 


Deva-language: Thiên Ngữ—The language of 
Brahma or Sanskri—Tiếng Trời chỉ tiếng Phạn, 
Bà La Môn tự cho tiếng Phạn là tiếng Trời. 
Decvalaya (skQ: Devatagara or Devatagrha 
(skÐ—Thiên Từ —Brahminical temples—Đình 
miếu Bà La Môn. 

Deva-light: Thần quang—The light of the gods. 
Deva-library of the sutras: Thiên Cung Bảo 
Tạng — Thư viện chứa kinh tạng —Tàng kinh 
các—The treasury of all the sutras In the Tusita 
Heaven In Maitreya”s palace—Tàng kinh các nơi 
cung trời Đâu Suất trong cung của Đức Di Lặc. 


998 


Devalokas (skÐ: Heaven—World of gods—Cõi 
trờ —Thiên giớ—The devalokas, equivalent of 
charity, moraliy, patlence and goodness of 
heart Thiên trụ (trụ xứ của lục dục thiên). Cõi 
thiên trụ tương đương với bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, và thiện tâm—See Four states of conditions 
found In mortality. 

Deva-loka-raja (skÙ: Spiit guardians of 

Buddhism—Những Thiên hộ thiện thần hộ trì 

Phật giáo —See Four Heavenly (Guardian) Kings. 

Deva of long life: Trường Thọ Thiên—lIn the 

fourth dhyana heaven where life 1s equivalent to 

500 great kalpas, and in the fourth arupaloka 

where life extends over 80.000 kalpas—Cốõi trời 

trường thọ, nơi mà đời sống bằng 500 đại kiếp hay 
kéo dài đến 80.000 kiếp trong cõi Trời vô sắc thứ 
tư. 

Deva Mara (skt): Thiên Ma. 

1)  Celestial demons: Demons in heavens—One 
of the four maras who dwells in the sixth 
heaven (Paranirmita-vasavartin), at the top of 
the Kamadhatu, with his innumerable host, 
whence he constantly obstrucfs the Buddha- 
truth and followers—Một trong tứ ma trên cõi 
trời thứ sáu, thường che lấp hay cẩn trở chơn 
lý Phật giáo. 

2) This symbolizes 1dealistic people who disturb 
Buddhism: Danh từ nầy tiêu biểu cho những 
người lý tưởng luôn tìm cách quấy phá Đạo 
Phật. 

3) The slayer: Sát Giả— Thường làm những 
chuyện phóng dật hại thân. 

4) The mara who 1s sinful of love or desire, as 
he sends his daughters to seduce the saInts: 
Ba Tuần—Còn gọi là Ác Ái (là loại ma 
vương xuất hiện trong thời Phật còn tại thế). 

53) Papiyan (skÐ: Ba Ty Dạ—The evil one. He 1s 

the speclal Mara of the Sakyamuni perlod— 

Một loại ma vương đặc biệt hồi Phật còn tại 

thế. 

See Four major sources of distracton and 

delusion. 

Deva-mara-papiyan (skt): Đề Bà Ma La Bá 

Bạ—Ma Vương—Mara—The evil one, king of 

demons. 


Devas and men: Thiên nhân. 


+ 


Deva “merit”: Deva of “achieving” who causes 

people to acquire wealth—Công đức thiện nữ— 

Làm cho người được của cải châu báu —See Two 

SIS{©TS. 

Deva-messengers: Heaven messengers—Thiên 

sứ giả—There are five great lictors or deva- 

messengers (five duta)—Ngũ Thiên Sứ Giả hay 
năm sứ giả lớn. **See Five great lictors and 

Three messengers. 

Deva musicians: Lạc Thần. 

Deva-Naga (skt: Thiên Long—See Devas- 

nagas-and other of the eight classes. 

Devas-nagas-and other of the eight classes: 

Thiên Long Bát Bộ. 

(D The meanings of Eight classes of diviniIes— 
Nghĩa của Thiên long bát bộ: The eipht 
øroups of demon followers which existed In 
ancient Indian legends; however, they were 
often utilized in Buddhist sutras to sugøest the 
diversity of the Buddha”s audiences. Eight 
classes of divinitles, or eipht kinds of gods 
and demi-gods. These are varlous classes of 
non-human beings that are regarded as 
protectors of Buddhist Dharma and Buddhism 
as part of the audience atfending the 
Buddha”s sermons—Thiên long và các chúng 
khác trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết 
cổ Ấn Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong 
Kinh điển Phật giáo. Bát bộ chúng hay tám 
loại chúng gồm chư thiên, hay phi nhân được 
xem như là những thiên long hộ pháp, hay 
những vị cùng đến tham dự những buổi pháp 
hội của Phật. 

(ŒI) Categorles—Phân loại: 

l) Deva (skr)— Thiên chúng: Devas, gods, or 
angels in the Heavens—Chư Thiên trong các 
cõi trời (sáu cõi trời Dục Giới, bốn trời Tứ 
Thiển Sắc Giới, Tứ Không Xứ). 

2) Nagas (skt)—Long chúng: Rồng—Dragons— 
Heavenly dragons. 

3) Yaksas (skQ—Dạ Xoa chúng: Extremely fast 
demonss that guard Heavens  Gates, 
sometimes associlaed with the Tusia 
Heaven, but usually located on the human 
plane (realm)—Quỷ bay cực nhanh, giữ các 
cửa trời, có liên hệ tới trời Đâu Suất, nhưng 
thường thấy nơi cõi người. 


999 


4) Gandharvas (skt— Càn Thát Bà chúng: 
Musician Angels for the Cakra Heaven 
Kings—Thần âm nhạc nơi cõi trời Đế Thích. 

53) Asuras (skÙ—A Tu La chúng: War gods, or 
evil spirits which live on the slopes of Mount 
Meru, below the lowest heavenly sphere, that 
of the four Guardian Kings—Thần chiến đấu 
thường ở núi và đáy biển quanh những triỀn 
bọc quanh núi Tu DI, bên dưới cõi trời Tứ 
Thiên Vương. 

6) Garudas (sk—Ca Lâu La chúng: Heavenly 
(celestial) birds with golden wing spans of 
approximately 3,360,000 miles—Thần chim 
đại bàng cánh vàng, dài đến 3.360.000 dặm. 

7) Kinnaras (sk)—Khẩn Na La chúng: 
Heavenly beings with human bodies and 
animal heads (half-horse, half-men)—Nửa 
giống người nửa giống thân, có tài trổi nhạc. 

8) Mahoragas (skÙ—Ma Hầu La Già chúng: 
Serpent or Snake gods with body length over 
100 miles—Thân mãng xà (rắn lớn) có thân 
đài trên 100 dậm. 

Devas, nagas, yaksas: Thiên long dạ xoa. 

Deva-nagara (p): The city of the devas—Thiên 

long thành. 

Devanampiya Tỉssa (247-207 B.C.): Name of a 

king of Sri Lanka who converted to Buddhism as a 

result of the mission of Mahinda (son of king 

Asoka). He Iinvited Mahinda and his companions 

to the capial, Anuradhapura, they 

established the first Buddhist monastery on the 
1sland, the Mahavihara. After this a cutting of the 

Bodhi Tree was brought to Sri Lanka and planted 

on the monastic compound, and orders for monks 

and nuns were Instfuted. During his reign 

Buddhism became established ¡in Sri Lanka, and 

from this base 1t later spread throughout Southeast 

Asia—Tên của một vị vua ở Sri Lanka, người đã 

cải đạo do kết quả của đoàn truyền giáo Mahinda 

(con của vua A Dục). Ông đã thỉnh Mahinda và 

đoàn tháp tùng đến thủ đô Anuradhapura, tại đây 

một tự viện Phật giáo đầu tiên đã được thành lập 
trên quốc đảo, đó là tự viện “Đại Tịnh Xá.” Sau 
đó thì một nhánh Bổ Đề từ Bồ Để Đạo Tràng 
được chiết và mang sang trồng trong ngôi Đại Tự 

Viện tại Sri Lanka, rồi những giáo đoàn Tăng và 

Ni được thành lập. Trong thời tức vị (ở tại ngôi vị) 

Phật giáo đã đặt được nền móng vững chắc tại Sri 


where 


Lanka và sau đó truyền đi khắp vùng Đông Nam 
Á Châu. 

Devanampriya (sk0: Thiên Ái—Beloved of the 
øods (natural fools, simpletons, or the 1ønorants). 
Deva-nikaya (p): A community of devas—Cộng 
đồng chư Thiên. 

Devannatara An inferior deity—Một vị Tiên ở 
cấp thấp. 

Devanubhava (p): Divine power—Thần thông. 
Devaparisa (p): An assembly of devas—Hội 
đồng của chư Thiên. 

Deva path: Deva-gati (sk)—Thiên Đạo—See 
SIx paths. 

Devapati (skt: Thiên Chủ—The lord of devas, a 
tile of Indra. Lord of the sixth heaven of desire. 
He ¡s also opposing the Buddha-truth—Thiên chủ 
của chư Thiên, danh hiệu của trời Đế Thích, thiên 
chủ của cõi trời dục thiên thứ sáu. 

Devas of pleasure: Hoan Lạc Thiên. 
Devaprajna (sk0): Đề Vân Bát Nhã—A sramana 
of Kustana (Khotan) who translated six works 
around 689-691 A.D. during the Tang dynasty—— 
Thiên Trí Tỳ Kheo hay Đề Vân Bát Nhã Sa Môn, 
người đã dịch sáu tác phẩm Phật Giáo sang Hoa 
ngữ khoảng những năm 689-691 sau Tây Lịch vào 
đời nhà Đường. 

Devapura (kÐ: Thiên thành— Thiên Cung— 
Abode of the gods—Palace of devas—A celestial 
city—The six celestial world situated above the 
Meru, between the earth and the Brahmalokas— 
Cung trời thứ sáu nằm trên núi Tu Di, giữa thế 
giới và Phạm Thiên giới. 

Devapuspa (sk0: Bhupadi (skÙ—Phất Ba Đề— 
Thiên Hoa——Deva-flowers. 

Devaputra-Isvara (p): Tự Tại Thiên tử. 
Devaputra-mara (skt): Thiên tử ma—Celestial 
demons—Demons who are sons of øods. 
Devaputtfa (p): Trời Ma vương— Son of a god— 
Thiên tử. 

Devara (p): Brother-in-law (husband”s or wife”s 
brother)—Anh em rễ. 

Deva-raja (sk: Thiên Vương—Mahasvara— 
Maharaja-devas—A Sanskrit term for “god-king.” 
Often referred to in English as “Celestial Kings.” 
These are four demonic-looking-figures deva 
kings In the first lowest devaloka (Tứ Thiên 


1000 


Vương). According to the myth, they dwell on the 
world mountain Meru and are guardians of the 
four quarters of the world and the Buddha 
teaching. They fipht against evil and protect 
places Øoodness 1s  taupht. Fipures 
representing these protective deities are found at 
the entrances of most East Asian Buddhist 
temples—Từ Bắc Phạn chỉ “Thiên vương.” 
Thường được xem như tương đương với “Vua 
Trời” trong Anh ngữ. Đây là bốn nhân vật có hình 
dáng như quỷ. Theo truyền thuyết thì họ sống bên 
trên núi Tu Di, họ là những thần hộ pháp, họ 
chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ cái thiện, 
mỗi thiên vương canh giữ một phương. Chúng ta 
thường thấy những hình ảnh tiêu biểu cho các vị 
thiên vương hộ pháp này tại các cổng vào ở hầu 
hết các chùa ở các nước Đông Á. 

Deva-raja who bears the pagoda in hỉs 
palm: Thác Tháp Thiên Vương—One of the four 
deva-kings (maharajas), Northern deva-king who 
learns much or Vaisravana—Một trong Tứ Thiên 
Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương hay Tỳ 
Sa Môn. Vị Thiên Vương đở nâng chùa tháp trên 
lòng bàn tay. 

Devaraja tathagata: Thiên Vương Như Lai— 
The name on which Devadatta, the enemy of 
Sakyamumi Buddha, will be known on his future 
appearance as a Buddha ¡n the universe called 
Devasopana (Devadatta”s present residence in 
hellÐ being temporary his 
expurgation)—Tên của vị Phật mà tiền thân là 
Đề Bà Đạt Đa, kẻ đã nhiều lần hãm hại Phật. 
Deva realms of desire: Các tầng trời Dục 
Giới—There are six Deva Realms of desire—See 
SIx Desire Heavens. 

Devas in the realm of form: Sơ Thiển Phạm 
Thiên—Who have purged themselves from all 
sexualit(y—Chư Thiên trong cõi Trời sắc giới, do 
xa la dâm dục mà được thanh tịnh. 

Deva-rsis (sk0: 
fairles——lmmortals—Deva 


where 


for karmalc 


Deva and rsis—Heavenly 
øeni—Heavenly 
Fairles are people who cultivate and attain the 
Taoist path so that they are reborn in Heavens— 
Thiên Tiên có nghĩa là những người tu tiên đắc 
đạo được lên cõi trờ —See Immortals and Ten 
kinds of Immortals. 


l) Nagarjuna gives ten classes of rsis whose 
100,000 year, the they 
reincarnated: Ngài Long Thọ Bồ Tát đưa ra 
mười loại Tiên có đời sống đến 100.000 năm 
mới đi đầu thai. 
2) Another category 1s fivefold——Năm loại Tiên 
khác: 
a) Deva-rsis In the mountain round Sumeru: 
Thiên Tiên—Thiên Tiên ở quanh núi Tu Di. 
b) Spirit-rsis who roam the air: Thần Tiên— 
Những vị Tiên bay vút trên không trung. 
c©) Humans who have attaned the powers of 
1immortals: Nhân Tiên—Những người đã đạt 
được năng lực trường sanh Đất tử. 
d)  Earth-rsis, subterranean: Địa Tiên. 
e)  Pretas, or malevolent rsis: Quỷ Tiên. 
Devarukkha (p): A celestial tree—Thiên thụ. 
Devarupa (p): An image of a deity—Ảnh tượng 
của chư Thiên. 
Deva of sacred treasury of precious thỉngs: 
Thánh Bảo Tạng Thân—Who bestows their 
precIous things on the living—Một trong các vị 
chư Thiên, vị có nhiều của cải quý báu, được gọi 
là Tài Thần, đem của cải đến làm giàu cho chúng 
sanh. 
Deva with the same name as the individual: 
Đồng danh thiên—See Two kinds of devas (B). 
Devasarman (sk: Đề bà thiết ma—Name of a 
monk who wrote the Vijnanakaya, one of the 
books of the Sarvastivadin Abhidharma Pitaka. 
This 1s the collection on consciousnesses, wriften 
by Devasarman, concerned with substantiating the 
Sarvastivadin doctrines on the past and future 
existence of dharmas, and anatman——Tên của một 
vị Tăng, người viết ra bộ Luận “Sưu Tập về 
Thức”, một trong những bộ sách thuộc bộ Luận 
Tạng của trường phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. 
Bộ sách liên quan tới việc xác nhận các học 
thuyết của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ về hiện 
hữu quá khứ và tương lai của chư pháp và vô ngã. 
Devasena (skt): Để Bà Tê Na. 
1) Celestial host: Thiên Chúng. 
2) Name ofan Arhat: Tên của một vị A La Hán. 
Devasika (p): Happening daily (a)—Xãy ra hằng 
ngày. 
Devas in the sky: Hư không thiên—See Devas 
and Five classes of devas () (B). 


lfetlme 1s 


1001 


Devasopana (skÐ: Thiên Đạo—Deva-gati—The 
hiphest of the six paths, the realm of devas 
includes the eighteen heavens of form and four of 
formlessness. A place of enJoyment, where the 
meriforious enJoy the fruits of good karma, but not 
a place of progress 
perfection—Cõi trời, cảnh giới cao nhất trong lục 
đạo, gồm 18 tầng trời sắc giới và bốn tầng trời vô 
sắc giới. Một nơi hưởng phước, nhưng không là 
nơi để tiến lên quả vị Bồ Tát—See Devagati. 
Deva-Subhuti (skt): Thiên Tu Bồ Để—One of 
the three Subhutis, disciples of the Buddha; said to 
have been so called because of his love of fine 
clothing and purity of life—Một trong ba vị đệ tử 
Phật có tên là Thiên Tu Bồ Đề, vị nây thì thích ăn 
mặc áo quần tươm tất và sống đời tịnh hạnh. 
Devatfa (sk0: Aryadeva (skt—Thánh Để Bà— 
The fifteenth patriarch of Indian Zen Lineage——VỊ 
tổ thứ 15 của dòng Thiển Ấn Độ—See Twenty 
eipht Indian Patriarchs. 


toward  bodhisattva 


Devatanussati (p): Niệm Thiên—Suy niệm về 
chư Thiên The recollecion of the devas, 
practised by mindfully considering: “The deltles 
are born in such exalted states on account of their 
faith, morality, learning, øenerosity, and wisdom. Ï 
foo possess these same qualities.” This meditation 
subJect Is a term for mindfulness with the special 
qualities of one”s own faith, etc., as Its objects and 
with the devas standing as wiftnesses—Thực tập 
bằng cách suy niệm như vầy: “Chư Thiên được 
sanh ra trong những trạng thái siêu việt vì họ có 
những phẩm hạnh tín, giới, bố thí, và trí huệ. Ta 
cũng có những phẩm hạnh ấy.” Đề mục hành 
thiển nầy là để mục tu thiển tỉnh thức về những 
phẩm hạnh đặc biệt với sự chứng kiến của chư 
Thiên—See Ten recollections. 

Devata-yoga (skt: A Sanskrit term for “deity 
yoga.” The tantric practice of visualizing oneself 
as a buddha. This 1s one of the core practices of 
Tibetan Buddhism. ÏIt is commonly divided Into 
two sfages: l) generation sfage (utpatti-krama), in 
which one menfally øenerates a vivid Image of a 
buddha, generally referred to a Yi-Dam; 2) 
completion stage (sampanna-krama), in which one 
visualizes the buddha entering one”s body and 
completely merging, so that one”s body, speech, 
and mind are perceived as being Indistinguishable 


from those of the Buddha, and one continues fo 

visualize oneself performing the activitles of a 

buddha. This 1s considered by Tibetan Buddhism 

to be a particularly rapid path to buddhahood 
because one directly trains in the result one aims 
to achieve, rather than Just cultivating qualities 
that are concordant with i—Thuật ngữ Bắc Phạn 
có nghĩa là “Thiển bằng cách quán tưởng linh 
thể.” Đây là lối tu tập của Phật giáo Mật tông tự 
quán tưởng mình như một vị Phật. Đây cũng là lối 
thực hành cốt lõi của Phật giáo Tây Tạng. 
Thường được chia làm hai giai đoạn: l) giai đoạn 
phát khởi, trong đó hành giả phát khởi về mặt tinh 
thần về hình ảnh sống động của một vị Phật, 
thường là Thần Hộ Giám Yi-Đam; 2) giai đoạn 
thành tựu, trong đó hành giả mường tượng vị Phật 
đang du nhập hoàn toàn vào cơ thể của chính 
mình, nên thân, khẩu, ý lúc này là bất phân với 
thân khẩu ý của vị Phật, và hành giả tiếp tục 
mường tượng là mình đang hành hoạt như một vị 

Phật. Lối tu tập này được Phật giáo Tây Tạng 

xem như là con đường đặc biệt nhanh chóng đi 

đến Phật quả vì hành giả tu tập trong kết quả mà 
mình hướng đến để thực hiện, hơn là chỉ tu tập 
những phẩm chất thích hợp với nó mà thôi. 

Deva from the three lighfs: Tam Quang Thiên 

TỬ. 

1) Divine son of the Sun: Avalokitesvara (skt—— 
Bảo Quang Thiên Tử—Nhựt Thiên Tử—Đức 
Quán Âm tên là Bảo Ý Thiên Tử. 

2) Divine son of the Moon: Mahasthamaprapta 
(sk)—Minh Nguyệt Thiên Tử Bảo Cát 
Tường Thiên Tử—Nguyên Thiên Tử—Đại 
Thế Chí Bồ Tát. 

3) Divine son of the bright stars: The bodhisattva 
of the empyrean (Hư không tạng Bồ Tát)— 
Minh Tinh Thiên Tử—Phổ Quang Thiên Tử. 

Deva-throne: Spirit throne—Thần tọa. 

Devafideva (sk): Deva of devas—Để Bà Địa 

Đề Bà. 

l) The god of gods: Thiên Thượng Thiên. 

2) Name of the Buddha before he left home: 
Tên của Đức Phật trước khi Ngài xuất gia. 

3) Thiên Trung Thiên—Deva of devas. The 
name given to Siddhartha (Sakyamunm) when, 
on his presentaion in the temple of 
Mahesvara (Siva), the statues of all the øgods 
prostrated themselves before him—Tôn hiệu 


1002 


của Đức Phật (Thiên là đấng được người tôn 
kính, Phật là đấng được Thiên tôn kính, nên 
gọi là Thiên Trung Thiên). Phật được danh 
hiệu nây khi Ngài thuyết pháp trên cung 
Thiên Vương. Ngày nay chúng ta còn thấy 
hình tượng chư Thiên quỳ mọp trước mặt 
Ngài. 
Deva tree: Thiên Ý Thụ—The tree in each 
devaloka which produces whatever the devas 
desiree—Mỗi cõi trời dục giới đều có một cây 
Thiên Ý, sanh ra tất cả những gì mà chư thiên 
mong muốn. 
Devattfa (p): Divinity—Thiên tánh. 
Devattabhava (p): Divine body—Thiên thân. 
Deva of universal wisdom: Sarvajnadeva 
(sk)——Nhất Thiết Trí Thiên. 
Devas in the upper realms of form and non- 
form: Thượng giới thiên—See Devas and Five 
classes of devas (ID) (B). 
Deva vehicle: Devayana (skt Thiên Thừa— 
The Divine Vehicle, one of the five vehicles. lt 
transporfs observers of the ten good qualities 
(thập thiện) to one of the six deva realms of 
desire, and those who observe dhyana meditation 
to the higher heavens of form and non-form—Một 
trong ngũ thừa, có công năng đưa những người tu 
tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục 
giới, cũng như đưa những người tu tập thiển định 
đến những cảnh trời sắc giới hay vô sắc giới cao 
hơn. 
Devavimana (p): Heavenly mansion—Thiên 
Cung. 
Deva-vision: Divyacaksus (skt Thiên Nhãn 
Thông—See Five supernatural poWers, Six 
miraculous or transcendental powers, and Ten 
supernatural powers. 
Deva-wine: Cam Lộ—See Amrta. 
Devayana: Thiên thừa—The path to heaven— 
See Deva-vehicle, and Five vehicles (1). 
Develop (v): Phát triển. 
Develop and achieve Boundless intellectual 
powers: Phát triển và thành tựu vô biên biện 
tà —See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (8). 
Develop and achieve counfless intellectual 
powers: Phát triển và thành tựu bất khả số biện 


tà —See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (8). 

Develop and achieve Endless infellectual 
poWers: Phát triển và thành tựu vô cùng biện 
tà —See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (8). 

Develop and achieve Inexhaustible 
intellectual powers: Phát triển và thành tựu vô 
tận biện tà —See Ten kinds of skill in means of 
all Buddhas (8). 

Develop and achieve infinite fearlessness of 
the Buddhas as well as intellectual powers: 
AI Buddhas always remain 1n the realm of 
reality, develop the Infinite fearlessness of the 
Buddhas as well as their following intellectual 
powers—Chư Phật luôn trụ nơi pháp giới thành 
tựu vô lượng Phật vô úy và những biện tài sau 
đây—See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (8). 

Develop and achieve Ceaseless intellectual 
p0Wers: Phát triển và thành tựu vô đoạn biện 
tà —See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (8). 

Develop and Measureless 
intellectual powers: Phát triển và thành tựu bất 
khả lượng biện tà —See Ten kinds of skill ¡in 
means of all Buddhas (8). 

Develop and achieve True infellectual 
poWers: Phát triển và thành tựu chơn thật biện 
tà —See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (8). 

Develop and achieve Uniquc intellectual 
powers: Phát triển và thành tựu bất cộng biện 
tà —See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (8). 

Develop an adamanfine mỉnd: Phát tâm kim 
cang, vì tất cả chỗ thọ sanh không quên mất—See 
Ten kinds of Uninersally Good Mind developed 
by Enliphtening Beings. 

Develop Bodhicitta: Phát âm Bồ Đề—Develop 
Bodhicitta means develop a supreme motivation 
to cultivation to achieve full enliphtenment or 
Buddhahood ïn order to be of the most benefit to 
others. Only owing to the Bodhicitta we are able 
to dedicate ourselves to working for the happiness 
of all beinsgs. The dedicated attitude of Bodhicitta 


achieve 


1003 


1s the powerful energy capable of transforming 
our mind fully and completely. Ten reasons to 
cause sentient beings to develop Bodhi Mind. 
According to Great Master Sua-Sen, the eleventh 
Patriarch of the Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, there are ten reasons that cause 
sentient beings to develop Bodhi Mind.—Phát Bồ 
Đề Tâm có nghĩa là phát khởi một động lực cao 
nhất khiến ta tu tập để đạt đến toàn giác hay Phật 
quả để có thể làm lợi ích tối đa cho tha nhân. Chỉ 
nhờ tâm Bồ Đề chúng ta mới có thể quên mình để 
làm lợi ích cho người khác được. Thái độ vị tha 
của tâm Bổ Để chính là năng lực mạnh mẽ 
chuyển hóa tâm ta một cách hoàn toàn và triệt 
để. Theo Thiệt Hiển Đại Sư, Tổ thứ mười một 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, có mười lý do 
khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề—See Bodhi- 
mind, and Ten reasons that cause sentient beings 
to develop Bodhi-mind. 

Develop Bodhi Mind because of life and 
death: This should be the common path of all 
Buddhists—Vì sự sanh tử mà phát lòng Bồ Đề. 
Đây là đường lối chung của tất cả những người 
học đạo—See Eight crucial elements for Pure 
Land cultivators. 

Develop knowledge without attachment; 
free from desire, clear and pure: Ly dục 
thanh tịnh—See Ten kinds of Buddha-work ¡n all 
worlds ¡in all times of the Buddhas (B) (2). 
Develop loving-kindness: Phát triển lòng từ ái. 
Develop and mature senfien( beings with 
afinity at the appropriate time: Tất cả chư 
Phật thành thục kẻ có duyên chẳng lỗi thời—See 
Ten kinds of proper timing of all Buddhas. 
Develop menfal culture: Định. 

Develop the mỉnd: To open the hear—Khai 
tâm. 

Develop a mỉnd adorned with virtues: Phát 
tâm công đức trang nghiêm, vì học tất cả hạnh Bồ 
Tát—See Ten kinds of Ủninersally Good Mind 
developed by Enlightening Beings. 

Develop a miỉnd of great benevolence: Phát 
tâm đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng sanh —See Ten 
kinds of Uninersally Good Mind developed by 
Enlightening Beings. 





Develop a mỉnd oÝ great compassion: Phát 
tâm đại bi, vì chịu khổ thay cho tất cả chúng 
sanh—See Ten kinds of Uninersally Good Mind 
developed by Enlightening Beings. 
Develop a mỉnd like a mountain: Phát tâm 
như núi Tu Di, vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ— 
See Ten kinds of Uninersally Good Mind 
developed by Enlightening Beings. 
Develop a mỉnd that thinks of omniscience 
above all: Phát tâm nhớ nhứt thiết trí làm trước 
nhất, vì thích cầu tất cả Phật pháp—See Ten 
kinds of Uninersally Good Mind developed by 
Enliphtening Beings. 
Develop a mỉnd of total giving: Phát tâm thí 
tất cả, vì đều xả bỏ tất cả sở hữu —See Ten kinds 
of Uninersaly Good Mind developed by 
Enliphtening Beings. 
Develop a mỉnd with ultimate transcendent 
wisdom: Phát tâm Bát Nhã Ba La Mật cứu cánh, 
vì khéo quán sát tất cả các pháp hữu vi—§ee Ten 
kinds of Uninersally Good Mind developed by 
Enliphtening Beings. 
Develop mindfulness and discrimination: 
Sati-nepakke (p)—-Quán sát tự niệm—Here a 
mon who develops mindfulness and 
discrimination, and wants to persIst 1n this Ở đây 
vị Tỳ Kheo tha thiết quán sát tự niệm và khát 
vọng quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự 
niệm trong tương la —See Seven grounds for 
commendations. 
Develop morality: Phát triển giới luật. 
Develop the Noble Fightfold Path: Tu Tập 
Bát Thánh Đạo —In the Connected Discourses of 
the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), the 
Buddha taught that in order to develop the Noble 
Eightfold Path the Bhikkhus should develop the 
followings—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm 
Tầm Cầu, Đức Phật đã dạy rằng để tu tập Bát 
Thánh Đạo, các Tỳ Kheo phải tu tập phát triển 
những pháp sau đây. 
(Œ) Develop three dharmas—Phát 
pháp: 
1) Three searches—Tam Cầu: See Three kinds 
Of searches. 
a) Direct knowledge of the three searches: 
Thắng Tri Tam Tầm Cầu. 





s 
triên tam 


b) 
©) 
4) 
2) 
3) 
b) 
©) 
4) 
3) 
3) 
b) 
©) 
4) 
4) 
3) 
b) 
©) 
4) 
5) 
3) 
b) 
©) 
4) 


6) 


1004 


Full understanding of the three searches: 
Parinna (p)—Liễu Tri Tam Tầm Cầu. 

The utter destruction of the three searches: 
Parikkaya (p)—Đoạn Diệt Tam Tầm Cầu. 
The abandonng of the 
Pahana (p)—Đoạn Tận Tam Tầm Cầu. 

Three kinds of arrogance—Tam Kiêu Mạn: 
See Three kinds of discrimination. 

The direct knowledge of all three kinds of 
arrogance: Thắng Tri Tam Kiêu Mạn. 

The full understanding of all three kinds of 
arrogance: Liễu Tri Tam Kiêu Mạn. 

The utter destruction of all three kinds of 
arrogance: Đoạn Diệt Tam Kiêu Mạn. 
The abandonimng of all three kinds 
arrogance: Đoạn Tận Tam Kiêu Mạn. 
Three tains—Tam Lậu Hoặc: See Three 
affluences. 

The direct knowledge of all three taints: 
Thắng tri Tam Lậu Hoặc. 

The full understanding of all three taInts: 
Liễu Tri Tam Lậu Hoặc. 


three searches: 


of 


The utter destruction of all three taints: Đoạn 
Diệt Tam Lậu Hoặc. 

The abandoning of all three taints: Đoạn Tận 
Tam Lậu Hoặc. 

Three kinds of existence—Tam Hữu: Three 
states of mortal existence (B). 

The direct knowledge of all three kinds of 
existence: Thắng Tri Tam Hữu. 

The full understanding of all three kinds of 
existence: Liễu Tri Tam Hữu. 

The utter destruction of all three kinds of 
existence: Đoạn Diệt Tam Hữu. 

The abandoning of all three kinds 
existence: Đoạn Tận Tam Hữu. 

Three kinds of suffering—Tam Khổ: See 
Three kinds of sufferings. 

The direct knowledge of all three kinds of 
suffering: Thắng Tri Tam Khổ. 

The full understanding of all three kinds of 
suffering: Liễu Tri Tam Khổ. 

The utter destruction of all three kinds of 
suffering: Đoạn Diệt Tam Khổ. 

The abandoning of all three kinds 
suffering: Đoạn Tận Tam Khổ. 

Three kinds of barrenness—Tam Hoang Vu: 
See Three kinds of barrenness. 


of 


of 


a) 


b) 


c) 


d) 


7) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


8) 


a) 


b) 


c) 


d) 


9) 


a) 


b) 


c) 


q) 


10 


`=< 


a) 
b) 


c) 


The direct knowledge of all three kinds of 
barrenness: Thắng Tri Tam Hoang Vu—See 
Three kinds of barrenness. 

The full understanding of all three kinds of 
barrenness: Liễu Tri Tam Hoang Vu. 

The utter destruction of all three kinds of 
barrenness: Đoạn Diệt Tam Hoang Vu. 
The abandonimng of all three kinds 
barrenness: Đoạn Tận Tam Hoang Vu. 
Three stains—Tam Cấu Nhiễm: See Three 
sfains. 

The direct knowledge of all three stains: 
Thắng Tri Tam Cấu Nhiễm. 

The full understanding of all three stains: 
Liễu Tri Tam Cấu Nhiễm. 

The utter destruction of all three stains: Đoạn 
Diệt Tam Cấu Nhiễm. 

The abandoning of all three stains: Đoạn Tận 
Tam Cấu Nhiễm. 

Three kinds of troubles—Tam Dao Động: 
See Three kinds of troubles. 

The direct knowledge of three kinds of 
troubles: Thắng Tri Tam Dao Động. 

The full understanding of three kinds of 
troubles: Liễu Tri Tam Dao Động. 

The utter destruction of three kinds of 
troubles: Đoạn Diệt Tam Dao Động. 

The abandoning of three kinds of troubles: 


of 


Đoạn Tận Tam Dao Động. 
Thee Feelngs—-Tam Thọ: See Three 
Feelinss. 


The direct knowledge of three feelinss: 
Thắng Tri Tam Thọ. 

The full understanding of three feelings: Liễu 
Tri Tam Thọ. 

The utter destruction of three feelings: Đoạn 
Diệt Tam Thọ. 

The abandoning of three feelings: Đoạn Tận 
Tam Thọ. 

Three Cravings—Tam Khát Ái: See Three 
kinds of craving. 

The direct knowledge of three kinds of 
craving: Thắng Tri Tam Khát Ái. 

The full understanding of three kinds of 
craving: Liễu Tri Tam Khát Ái. 

The utter destuction of three kinds of 
craving: Đoạn Diệt Tam Khát Ái. 


q) 


b) 


C) 


) 


1005 


The abandoning of three kinds of craving: 
Đoạn Tận Tam Khát Ái. 

Develop four dharmas—Phát triển tứ pháp: 
Four floods—Tứ Bộc Lưu: See Four floods. 
The direct knowledge of four floods: Thắng 
tri Tứ Bộc Lưu. 

The full understanding of four floods: Liễu 
Tr¡ Tứ Bộc Lưu. 

The utter destruction of four floods: Đoạn 
Diệt Tứ Bộc Lưu. 

The abandoning of four floods: Đoạn Tận Tứ 
Bộc Lưu. 

Four bonds—Tứ Ách Phược: See Four yokes. 
The direct knowledge of four bonds: Thắng 
Tri Tứ Ách Phược. 

The full understanding of four bonds: Liễu Tri 
Tứ Ách Phược. 

The utter destruction of four bonds: Đoạn 
Diệt Tứ Ách Phược. 

The abandoning of four bonds: Đoạn Tận Tứ 
Ách Phược. 

Four kinds of clinging—Tứ Chấp Thủ: See 
Four kinds of clinging. 

The direct knowledge of four kinds of 
clinging: Thắng Tri Tứ Chấp Thủ. 

The full understanding of four kinds of 
clinging: Liễu Tri Tứ Chấp Thủ. 

The utter destruction of four kinds of clinging: 
Đoạn Diệt Tứ Chấp Thủ. 

The abandoninng of four kinds of clinging: 
Đoạn Tận Tứ Chấp Thủ. 

Four knots—Tứ Hệ Phược: See Four knots. 
The direct knowledge of four knots: Thắng 
Tri Tứ Hệ Phược. 

The full understanding of four knots: Liễu Tri 
Tứ Hệ Phược. 

The utter destruction of four knots: Đoạn Diệt 
Tứ Hệ Phược. 

The abandoning of four knots: Đoạn Tận Tứ 
Hệ Phược. 


(HD) Develop five đharmas—Phát triển ngũ pháp: 


5 


a) 


b) 


Five cords of sensual pleasure—Ngũ Dục: 
See FIve Desires. 

The direct knowledge of 
sensual pleasure: Thắng Tri Ngũ Dục. 

The full understanding of five cords of 
sensual pleasure: Liễu Tri Ngũ Dục. 


five cords of 


a) 


b) 


c) 


q) 


4) 


a) 


b) 


c) 


q) 


5) 


a) 


b) 


c) 


q) 


The utter destruction of five cords of sensual 
pleasure: Đoạn Diệt Ngũ Dục. 

The abandoning of five cords of sensual 
pleasure: Đoạn Tận Ngũ Dục. 

Eive hindrances—Ngũ Triển Cái: See Five 
hindrances. 

The direct knowledge of five hindrances: 
Thắng Tri Ngũ Triển Cái. 

The full understanding of five hindrances: 
Liễu Tri Ngũ Triển Cái. 

The utter destrucion of five hindrances: 
Đoạn Diệt Ngũ Dục. 

The abandoning of five hindrances: Đoạn Tận 
Ngũ Dục. 

Five aggregates subject to clinging: Ngũ Thủ 
Uẩn—The five tenacious bonds or skandhas, 
attaching to mortality—Năm trói buộc của 
năm uẩn hữu lậu khiến chúng sanh mãi luyến 
ái trong vòng luân hồi sanh tử—See FEive 
Agpregations. 

The direct knowledge of five agsregates 
subject to clinging: Thắng Tri Ngũ Thủ Uẩn. 
The full understanding of five agøregates 
subject to clinging: Liễu Tri Ngũ Thủ Uẩn. 
The utter destruction of five agsregafes 
subject to clinging: Đoạn Diệt Ngũ Thủ Uẩn. 
The abandoning of five agsregates subJect to 
clinging: Đoạn Tận Ngũ Thủ Uẩn. 

Eive lower fetterse—Ngũ Hạ Phần Kết: See 
five bonds In the lower desire-realms. 

The direct knowledge of five lower fetfers: 
Thắng Tri Ngũ Hạ Phần Kết. 

The full understanding of five lower fetfers: 
Liễu Tri Ngũ Hạ Phần Kết. 

The utter destruction of five lower fetfers: 
Đoạn Diệt Ngũ Hạ Phần Kết. 

The abandoning of five lower fetters: Đoạn 
Tận Ngũ Hạ Phần Kết. 

Eive higher fetters—Ngũ Thượng Phần Kết: 
See Five higher bonds of desire. 

The direct knowledge of five hipher fetfers: 
Thắng Tri Ngũ Thượng Phần Kết. 

The full understanding of five higher fetters: 
Liễu Tri Ngũ Thượng Phần Kết. 

The utter destruction of five higher fetters: 
Đoạn Diêt Ngũ Thượng Phần Kết. 

The abandoning of five higher fetters: Đoạn 
Tận Ngũ Thượng Phần Kết. 


1006 


(V)Develop seven dharmas—Phát triển thất 
pháp: 
l) Seven underlying 
Miên—See Seven underlying tendencIes. 
a) The direct knowledge of seven underlying 
tendencies: Thắng Tri Thất Tùy Miên. 
b) The full understanding of seven underlying 
tendencies: Liễu Tri Thất Tùy Miên. 
c) The utter destruction of seven underlying 
tendencies: Đoạn Diệt Thất Tùy Miên. 
d The abandonng of underlying 
tendencies: Đoạn Tận Thất Tùy Miên. 
Develop an oceanic mỉnd: Phát tâm như biển 
vì tất cả các pháp thanh tịnh đều chảy vào —See 
Ten kinds of Ủninersally Good Mind developed 
by Enliphtening Beings. 
Develop one?s powers 0Ÿ concentration: Vun 
bồi định lực. 
Develop one?s mỉnd: Trau dồi trí tuệ. 
Develop a peaceful mỉnd: Phát tâm an ổn, vì 
ban sự vô úy cho tất cả chúng sanh—See Ten 
kinds of Uninersally Good Mind developed by 
Enlightening Beings. 
Develop penetrafive insight: Phát triển kiến 
giả —-Here a monk who develops penetrative 
1nsipht, and wants to persist In this Ở đây vị Tỳ 
Kheo tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu 
biết sở kiến trong tương la—See Seven grounds 
for commendations. 
Devclop the physical marks and 
refinements of goodness: Chư Phật đều thành 
tựu sắc thân tướng hảo—See Ten kinds of 
measureless, inconceivable ways of fulfilliment of 
Buddhahood of all Buddhas. 
Develop  senfient beings with 
undersfanding: This ¡is one of the ten reasons 
Great Enlightening Beings practice ausferities. 
Enliphtening Beings use these expendient means 
Of austeritles to pacIfy all sentient beings—Vì 
muốn thành tựu những chúng sanh có trình độ 
hiểu biết kém mà thị hiện khổ hạnh. Đây là một 
trong mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện 
khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ hạnh 
nầy để điều phục và làm cho chúng sanh an lạc— 
See Ten reasons Great Enlightening Beings 
Dractice austeritIes. 


tendencies—Thất Tùy 


Seven 





low 


Develop a vas( treasury of wondrous 
adornmenfs: Thành tựu tạng diệu trang nghiêm 
quảng đại —See Ten kinds of Buddha-work ¡n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (2). 
Developing cause: Duyên Nhân—A 
confributory cause, development of the 
fundamental Buddha-nature; as compared with 
direct or true cause—Những trợ duyên hay duyên 
phát triển do những điều kiện bên ngoài (tất cả 
gốc thiện, công đức giúp đở cho cái nhân, làm 
nảy sinh cái tính của cái nhân chân chính)—See 
Two causes. 

Developing øoodness that has already arisen 
(develop existing øood): Tinh tấn tiếp tục phát 
triển những điểu thiện lành đã phát sanh—Effort 
to consolidate, and not deteriorate 
virtues already arisen—Endeavor to perform 
more good deeds——To Increase merit when It was 
already produced——To encourage the growth and 
contnuance of good deeds that have already 
started. Here a monk rouses his will, makes an 
effort, stirs up energy, exerts his mind and sfrives 
to maintain wholesome mental states that have 
arisen, not to let them fade away, to bring them to 


1©. 


1ncrease, 


greater prowth, to the full perfection of 
development—Điều thiện đã sanh, phải tỉnh cần 





khiến cho ngày càng phát triển. Ở đây vị Tỳ Kheo 
khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì 
tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp đã 
sanh có thể được tăng trưởng, được quảng đại 
viên mãn—See Four right efforts. 

Development (n): Bhavana (p)—Sự phát triển— 
Tiến triển— Diễn biến—Sự tu hành—There are 
five evolutions or developments according to the 
Esoteric Sects—Sự chuyển hóa hay tiến hóa. Có 
năm chuyển hay năm giai đoạn phát triển từ nhân 





đến quả theo Mật Giáo—See Eive 
developmenits. 


Development of the Bodhi Mind: Phát Tâm 
Bồ Đề—See Eight ways of developing the Bodhi 
Mind. 

Development of boundlessly vast mỉnd: Phát 
tâm quảng đại vô biên—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chater 38, there are ten kinds 
of development of boundlessly vast mind of Great 
Enliphtening Beings. Enlightenng Beings who 
abide by these can attain the boundlessly vast 


1007 


ocean of knowledge of all Buddha teachings— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp 
phát vô lượng vô biên quảng đại tâm của chư Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ mười tâm quảng đại nầy 
thời được biển trí huệ quảng đại vô lượng vô biên 
tất cả Phật pháp—See Ten kinds of development 
of boundlessly vast mind of Great Enlightening 
Beings. 

Development of Compassionate Mind: Phát 
khởi Bi Tâm—According to the Avatamsaka 
Sutra, Samantabhadra Bodhisattva shed light on 
ten circumstances  Bodhisattvas developed the 
compassionate mind—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã khai thị các vị Bồ Tát 
về tâm đại bi—See Ten circumstances in which 
Bodhisattvas develop theIr compassionate minds. 
Development of concentrative calmness: Sự 
tu tập “định”—The development of concenfrafIve 
calmness Ifself is never an end of the deliverance. 
lt is only a means to something more sublime 
which is of vital Iimportance, namely Insight 
(vipassana). In other words, a means to the 
gaining of Right Understanding, the first factor of 
the Eightfold Noble Path. Though only a means to 
an end, it plays an important role in the Eightfold 
Noble Path. It is also known as the purity of mind 
(citta-visuddhi), which 1s brought about by stilling 
the hindrances. A person who 1s oppressed with 
paInful feeling can not expect the purity of mind, 
nor concentrative calm. Ït 1s to say that so long as 
a man”s body or mind 1s afflicted with pain, no 
concentrative calm can be achieved. According to 
the Samyutta Nikaya, the Buddha taught: “The 
mind of him who suffers 1s not concentrated.”——Sự 
tu tập “định” tự nó không phải là cứu cánh của sự 
giải thoát. Định chỉ là phương tiện để đạt đến một 
cái gì đó vi diệu hơn, thường được coi là có tâm 
quan trọng sống còn, đó là tuệ (vipassana). Nói 
cách khác, định là phương tiện để đi đến chánh 
kiến, chi đầu tiên trong Bát Thánh Đạo. Mặc dù 
chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh, định cũng 
đóng một vai trò quan trọng trong Bát Thánh Đạo, 
nó được xem như là sự thanh tịnh tâm, mà sự 
thanh tịnh tâm nầy được tạo ra nhờ sự lặng yên 
của năm triển cái. Nếu một người còn bị những 
thọ khổ bức bách, người ấy không thể trông đợi sự 
định tâm. Nghĩa là chừng nào thân tâm chúng ta 
còn bị khổ sở vì đau đớn, thì không thể nào có 





được sự định tâm đúng nghĩa. Theo Kinh Tương 
Ưng Bộ, Đức Phật đã dạy: “Do không có khinh 
an, nên sống đau khổ. Do tâm đau khổ nên không 
có định tĩnh. Do tâm không định nh, nên các 
pháp không hiện rõ.” 

Development of Doctrine: Sự phát triển về 
giáo thuyết. 

Development of Dogma: Sự phát triển về tín 
lý. 

Development of the emotions: Kaya-bhavana 
(p)—Thân tu—See Three dharmas (XLH). 
Development of fearlessness: Phát tâm vô 
úy—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of development of 
of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supreme fearlessness of great knowledge of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư 
đại Bồ Tát có mười pháp phát tâm vô úy. Chư Bồ 
Tát an trụ pháp nầy thời được tâm vô sở úy đại trí 
vô thượng của Như Lai—See Ten kinds of 
development of of  Great 
Enliphtening Beings. 

Development of the fundamenfal Buddha 


fearlessness 





fearlessness 


nature: Developing cause—Duyên nhân. 
Development of mỉnd: Citta-bhavana (p)—Tâm 
tu—See Three dharmas (XLH). 

Development of the power 0Ý concentration: 
Phát Triển Định Lực—One of the three aims of 
meditation. This 1s the power or streneth that 
arises when the mind has been unified and 
broupht to one-poinedness in 
concenfration. One who has developed the power 
of concentratlon 1s no longer a slave to his 
passlons, he 1s always In command of both himself 
and the circumstances of his life, he Is able to 
move with perfect freedom and equanimity. His 
mind becomes like clear and still water—Một 
trong ba mục tiêu của Thiền quán. Đây là định 
lực là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm 
được hợp nhất qua sự tập trung. Người đã phát 
triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê, 
người ấy luôn làm chủ cả chính mình lẫn các 
hoàn cảnh bên ngoài, người ấy hành động với sự 
tự do và bình nh hoàn toàn. Tâm của người ấy 
như trạng thái nước đã lắng trong và tĩnh lặng— 
See Three aims of medifation. 


meditation 


1008 


Development of senfient beỉngs: Thành tựu 
chúng sanh —According to the Buddha in The 
Flower Adornment Sutra (Chapter 38— 
Detachment From The World), Great Enlightening 
Beings have ten ways of development senfient 
beings—Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười cách 
thành tựu chúng sanh—See Ten ways of 
development of sentient beings. 

Development of senfient beings by clearly 
showing all worlds: Dùng thị hiện rõ ràng tất cả 
thế giới để thành tựu chúng sanh —See Ten ways 
of development of sentient beIngs. 

Development of sentient beings by 
cooperafion: Dùng đồng hạnh để thành tựu 
chúng sanh—See Ten ways of development of 
sentient beIngs. 

Development of senfient beings by giving: 
Dùng bố thí để thành tựu chúng sanh—See Ten 
ways of development of sentient beinøs. 
Development of sentient beings by 
nonattachment: Dùng không nhiễm trước để 
thành tựu chúng sanh—See len ways of 
development of sentient beings. 

Development of sentient beings by physical 
bodies: Dùng sắc thân để thành tựu chúng sanh— 
See Ten ways of development of sentlent beings. 
Development of sentient beings by showing 
the grea( magnificent qualiies of the 
Buddha teachings: Dùng thị hiện oai đức lớn 
của Phật pháp để thành tựu chúng sanh—See Ten 
ways of development of sentient beinss. 
Development of sentient beings by showing 
the pracfices of Enlipghtening Beings: Dùng 
khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng sanh— 
See Ten ways of development of sentlent beings. 
Development of senfient beings by teaching: 
Dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sanh —See 
Teen ways of development of sentient beings. 
Development of senfient beings by various 
manifestations of spiritual powers: Dùng 
những thần thông biến hiện để thành tựu chúng 
sanh—See Ten ways of development of sentient 
beings. 


Development of sentient beings by various 
subtle skillful means: Dùng những phương tiện 
vi mật thiện xảo để thành tựu chúng sanh—See 
Teen ways of development of sentient beings. 

Development of Sunyata Prajna- 


paramita Sutra: Phát triển Tánh Không trong 
Kính Bát Nhã —If Sunyata ¡1s the total Sunyta, 
then it is meaningless. According to the Mahayana 
traditon, Sunyata 1s the Means of the Relative 
Truth and the Ulumate truth. That 1s to say, 
worldly truth, though not unconditional, 1s 
essential for the attainment of the ulũmate Truth 
and Nirvana. The Hrdaya Sutra, the central of the 
Prajna-paramita scriptures, has expanded this 
sipnificance by the emphasis words that “Rupa 
does not differ from Sunya` or Rupa 1s Identical 
wiíh Sunya. Relative truth is not useless In 
achieving enliphtenment, nor can it be said that 
there 1s no relation between worldly and ultimate 
truths. Thus, Prajna-paramita 1s of the nature of 
knowledge; 1t is a seeing of thinøs, 1t arises from 
the combination of casual factors. From that, 
Bodhisattvas have no hindrance In their hearts, 
and since they have no hindrance, they have no 
fear, are free from contrary and delusive Iideas in 
order that he can content himself with entering the 
world to spread the Truth of Sunyata to all walks 
of lie without any obstacles. The concept of 
Sunyata In Prajna-paramita Sutra 0pens our 
knowledge that In Pali Nikaya, the concept of 
Sumnafa 1s diplayed very simple with the idea of 
the reality and that sunnata in Panca Nikaya 1s 
also the form of real nature, I.e., Sunyafa In 
Prajna-paramita texts. In other words, Sunnafa In 
Pali scriptures attached special Importance to non- 
self and until the appearance and development of 
Mahayana, speclally PraJna-paramita literature, 
the the field of non-self is represented In two 
parts: the non-substantiality of the self and the 
non-substantialty of the dharmas, Ie., from 
subJective to objective, from six Internal sense- 
bases to six external sense bases, from affirmation 
of either being or non-being to denial of either 
being or non-being, etc, are empty. The negation 
of all things gives us to Insipht into the reality. 
That 1s also to say, Sunnata 1n Pali Nikayas 1s the 
foundaton for the development of Prajna- 
paramita literature—Nếu tánh không là hoàn toàn 


in 


1009 


không thì thật là vô nghĩa. Do đó, giai đoạn cuối 
cùng, Tánh Không nghĩa là phương tiện của của 
tục đế và chân đế. Nói cách khác, mặc dù tục đế 
là hữu vi nhưng lại cần thiết cho việc đạt đến 
chân đế và Niết Bàn. Tất cả các pháp hiện tượng 
là không, nhưng vẫn từ các pháp ấy mà giác ngộ. 
Theo Bát Nhã Tâm Kinh, trung tâm cốt lõi của 
văn học kinh điển Bát Nhã đã giải thích xuất sắc 
ý nghĩa nầy với câu: “Sắc chẳng khác không, 
không chẳng khác sắc.” Tục đế không phải là vô 
dụng trong việc đạt đến giác ngộ, cũng không 
phải là không có mối quan hệ giữa tục đế và chân 
đế. Vì thế, Bát Nhã là bản chất của chân trí, thấy 
các pháp như thật, từ đó 'Bồ Tát tự tại, không 
chướng ngại, không sợ hãi, vượt qua các vọng 
tưởng điên đảo' để ngài ung dung tự tại bước vào 
thế gian ban pháp thoại về “Tánh Không' cho tất 
cả chúng sanh. Khái niệm Tánh Không trong kinh 
điển Bát Nhã đã mở cho chúng ta thấy trong kinh 
điển Pali, khái niệm “Không được mô tả đơn giản 
với ý nghĩa thực tại hiện tượng là không, chớ 
không nói về bản thể như Tánh Không trong văn 
học Bát Nhã. Nói cách khác, khái niệm “Không” 
trong kinh điển Pali nghiêng về lãnh vực không là 
vô ngã, cho tới khi có sự xuất hiện và phát triển 
của Đại Thừa, đặc biệt văn học Bát Nhã, lãnh 
vực vô ngã được chia làm hai phần: ngã không và 
pháp không, nghĩa là từ chủ thể đến khách thể, từ 
sáu căn đến sáu trần, từ sự khẳng định của sanh 
hoặc không sanh đến sự phủ định của sanh hoặc 
không sanh... đều trống không. Cũng có thể nói 
rằng, khái niệm không trong kinh điển nguyên 
thủy là nên tảng cho sự phát triển Tánh Không 
trong văn học Bát Nhã. 

Development of wisdom: Panna-bhavana (p)— 
Tuệ tu—See Three dharmas (XLI). 
Devendra-samaya (skÐQ: Thiên Chủ Giáo 
Pháp —See Doctrinal method of the lord of devas. 
Devi (skt): Queen—(goddess)—Thiên nữ. 
Deviant  (a): Tà lệch —lImproper—Evil— 
Deflected—Erroneous—Heterodox——Depraved. 
Deviant concentration: Tà định—See Wrong 
concenfrafion. 

Deviant Iivelihood: Tà mệnh (của một vị Tăng 
hay NỤ). 

(A) There are four improper ways of obfaining a 


living on the part of a monk—See Four 


Improper ways of obtaining a living on the 
part of a monk. 

(B) There are five Improper ways of gaining a 
livelihood for a monk, or five kinds of deviant 
livelihood—Có năm thứ tà mệnh của chư 
Tăng—See FIve kinds of deviant livelihood. 

Deviant manfras: Bùa 

Charms——Incantation—Spells. 

Deviant views: 

S€rvanfs. 


chú—Amulets— 


Tà kiến -See Five sharp 
Deviant way: Tà đạo—Paganism—Heterodox 
way or doctrine—Giáo thuyết tà vạy——According 
to the Diamond Sutra, the Buddha taught: 

One who seeks me In forms 

Ór seek me In sounds 

Practices a deviant way 

And cannot see the Thus Come Ône. 

Theo kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: 

Ai thấy Như Lai qua sắc tướng 

Hay thấy Như Lai qua âm thanh. 

Kẻ ấy hành tà đạo 

Không thể thấy được Như Lai. 
Deviate (v): Đi lệch. 
Deviee (n): Phương tiện. 
Deviddhi (p): Divine power—Sức thần thông. 
Devil: Ác——Ma—Possessed by the devil—Bị quỷ 
ám—Devil or “mara” includes all creatures that 
obstruct the riphteous way. Mara”s people means 
the followers of the devil. They have such great 
powers that they may appear In succession before 
those who endeavor to realize the riphteous way, 
lead them Into temptation, and confuse them. 
These devilish people conspire to obstruct and 
intimidate those who try to practice the ripghteous 
way. According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, a deva offten 
represented with a hundred arms and riding on an 
elephant. He often sends his dauphter, or assumes 
monstrous forms, or Inspires wicked men, to 
seduce or frighten the saints. In the Lotus Sutra, 
the Buddha taught: “Devil, whether in the body or 
outside the body, diaplays I1ts ability for harm 
when It lives In illusion. But If it should realize the 
riphteous way, It will Iimmediately €XxercIse IfS 
facultes for good.” Understanding this, we must 
devote ourselves to enlightening “devils” and to 
removing “devilish deeds,” and more over, fo 


1010 


changing these “devils” so that they will show 
therr good abilities. “Devil” has two meanings— 
Ma gồm tất cả các chúng sanh ngăn trở con đường 
chân chánh. Ma dân nghĩa là những kẻ đi theo 
Ma. Chúng có năng lực đến nỗi chúng có thể xuất 
hiện liên tục trước mắt những người nỗ lực thực 
hiện chánh đạo, cám dỗ và quấy rối họ. Ma dân 
âm mưu gây trở ngại và hăm dọa những người nỗ 
lực tu theo chánh đạo. Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển thì thiên ma có trăm tay, cưỡi 
voi, thường gởi ma nữ hay giả dạng để xúi dục kẻ 
xấu hay hù dọa người tốt (bậc Thánh). Trong 
Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Ma, hoặc ở trong 
thân, hoặc ở ngoài thân, phô bày khả năng gây 
hại của nó khi nó sống trong ảo tưởng. Nhưng khi 
nó hiểu được con đường chân chánh thì nó sẽ lập 
tức thực hiện ngay các khả năng thiện lành của 
nó. Hiểu được điều này, chúng ta nên tận lực làm 
tỏ ngộ các Ma và loại bỏ các Ma sự, và hơn nữa, 
chuyển đổi các Ma này sao cho chúng thể hiện 
các khả năng thiện lành của chúng. Ma có hai 
nghĩa: 

l1) The first is the “devil in the body,” meaning 
Instinctive Impulses or wicked ideas that 
disturb our riphteous minds. However, for 
determined or devout practitioners, such a 
temptfation actfs to strensgthen their will to seek 
the Way. As a result, the “devil in the body” 
will be served to protect the Buddha-law: 
Nghĩa thứ nhất là “ma trong thân thể,” tức là 
những thúc đẩy của bản năng hay những ý 
niệm xấu quấy nhiễu cái tâm chân chính của 
ta. Tuy nhiên, đối với những hành giả thuần 
thành, sự cám dỗ như thế thúc đẩy ý nguyện 
cầu tìm Đạo của họ. 

2) The second ¡is the “devil outside the body,” 
meaning tempfaton or pressure from the 
outside. In other words, “devil outside the 
body” means the speech and conduct of those 
who offer temptation, criticism, disturbance, 
and threats to those who endeavor to practfice 
the Buddha's teachings and spread them: 
Nghĩa thứ hai là “ma ở ngoài thân thể,” tức là 
sự cám dỗ hay sức ép từ bên ngoài. Nói cách 
khác, “ma ở ngoài thân thể” nghĩa là lời nói 
và hành vi của người cám dỗ, phê phán, quấy 
rối và đe dọa những ai tận lực tu tập giáo lý 
của Đức Phật và quảng bá giáo lý ấy. 


*** See Mara. 

Devils (inner and outer): Nội và ngoại ma. 
Devil deity: Ác thần. 

Devil-like: Ác độc——Malicious—Devilish. 

Devil makes work for idle hands: Ở không 
thường hay làm những chuyện xăng bậy (Nhàn cư 
vi bất thiện—Too much spare time leads to 
trouble making. 

Deviless (n): Ma nữ. 

Devilet (n): Tiểu yêu. 

Devilish (a): 

1) Malicious: Ác độc—Mờ ám—Tội lỗi. 

2) Devil-like: Malice— Giống như ma quỷ. 
Devilish plot: Ác kế. 

Devilishness (n): Sự giống như ma quỷ—Sự 
nham hiểm quỷ quyệt. 

Devilism (n): See Devilishness. 

Devine: Thuộc về thần thánh. 

Devine agency: Lực lượng thần thánh. 

Devine Eyes: Thiên nhãn thông. 

Divine youths: Thiên Đồng—Such as deva 
guardians of the Buddha-law who appear as 
Mercuries, or youthful messengers of the Buddhas 
and Bodhisattvas—Thiên đồng hộ pháp, những 
thiên đồng sứ giả của chư Phật và chư Bồ Tát. 
Devise (v): Để lại di sản. 

Devisi (p): A divine seer—Người có Thiên nhãn 
thông. 

Devoid of appearances: Animitta (sk)—Không 
Tướng—See Animitta. 

Devoid of natures: Vô Tính —See Five natures 
(). 

Devote: Tận tụy——Hết lòng. 

Devote (v) a large amount of time and 
energy to Dharma practice: Dành nhiều thì 
giờ và năng lượng để thực hành Phật Pháp. 
Devote one”s life to the Buddha: Entrust oneˆs 
líe to the Buddha—Obey the Buddha's 
teaching—Quy mệnh (quy mạng) hay là phó thác 
thân mình. 

Devote to one thỉng: Chuyên nhứt. 
Devoted: Faithful_—Tận tụy——Thành tín. 
Devoted to:  Whole-heartedly—With 
mind—Chuyên tâm—Hết lòng. 


single 


1011 


Devofted to one thỉng: Chuyên nhứt. 

Devotee (n): A devout follower or believer— 

Phật tử thuần thành—Người mộ đạo. 

Devotion (n): Sự nhiệt ình—Lòng mộ đạo—Sự 

kính bái—Sùng bái—Tu hành. 

(A) Two kinds of devotions or practices—Có hai 
cách tu tập—See Two kinds of devotions. 

(B) Four kinds of devotees to Buddhism—See 
Four kinds of devotees to Buddhism. 

(C) Virya-paramita (skt)—Tì Lê Gia hay Tĩnh tấn 
Ba La Mật—See Six Paramitas and Ten 
Paramitas. 

Devofion ïn culfivation: Tu hành tinh chuyên— 

There are five kinds of devotion in Buddhism. 

According to the ]apanese Shin Sect, to ensure 

rebirth in the Pure Land, Buddhists must devote 

practicing one of the following devotlons—Có 
năm thứ chuyên cần trong Phật giáo. Theo Chân 

Tông của Nhật Bản, muốn vãng sanh Tịnh Độ, 

Phật tử phải tu một trong năm thứ chuyên sau 

đây—See Five devotlons. 

Devofion in invocafion of the name of 

Amitabha Buddha: Chuyên niệm hồng danh 

Phật —See Five devotions. 

Devofion in meditation: Chuyên Quán—See 

Five devotions. 

Devofion ïn praising Buddhas: Chuyên Tán 

thán chư Phật —See FIive devotions. 

Devofion in reciing or reading sufras: 

Chuyên Độc Tụng kinh điển—See 

devotions. 


Flve 


Devofion and vow: Hạnh nguyện—See Ten 

characters of Bodhicitta. 

Devofion on wakcfulness: Chú Tâm Cảnh 

Giác —According to the Sekha Sutta in the Middle 

Length Discourses of the Buddha, the Buddha 

confirmed his noble disciples on devoton to 

wakefulness as follows—Theo Kinh Hữu trong 

Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về “Chú tâm 

cảnh giác” như sau: 

l1) During the day, while walking back and forth 
and sitting, a noble disciple purifies his mind 
of obstructive states: Ban ngày trong khi đi 
kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch 
tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 

2) In the first watch of the night, while back and 
forth and siting, he purifies his mind of 


obstructive states: Ban đêm trong canh một, 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 

3) In the middle watch of the night he lies down 
on the ripht side In the lion”s pose with one 
foot overlapping the other, mindful and fully 
aware, affer noting In his mind the time for 
rising: Ban đêm trong canh giữa, vị nầy nằm 
xuống phía hông phải, như dáng nằm con sư 
tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm 
tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. 

4) After rising, in the third watch of the nipht, 
while walking back and forth and sitting, he 
purifies his mind of obstructive states: Ban 
đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong 
khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 
sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. 


Devotion in worship: Chuyên Lễ—See Five 
devotions. 

Devofional Bodhisattva: Saddhadhika 
Bodhisatta (p)—Tín Tâm Bồ Tát—A Bodhisattva 
must culivate the devoton and practice all 
paramitas for at least eipht asankheyas before he 
Samyak_ SambodhI. 
Devotional Bodhisattvas are less energetic and 
more faithful. It takes a Devotional Bodhisattva 
longer time to attain Buddhahood than an 
Intellectual Bodhisattva—Vị Bồ Tát phải tu tập 
tín tâm và trải qua ít nhất tám a tăng kỳ thực hành 
các ba la mật trước khi ngài có thể đắc a nậu đa 


can achieve Anuttara 


la tam miệu tam bổ để. Tín Tâm Bồ Tát ít thiên 
về nỗ lực nhưng thiên về lòng tin nhiều hơn. Một 
vị Tín Tâm Bồ Tát cần nhiều thời gian để thành 
Phật hơn một vị Trí Tuệ Bồ Tát. 

Devoftional gates of the Pure Land sect: Pháp 
hành đạo của tông phái Tịnh Độ The five 
devotional gates of the Pure Land sect—Năm cửa 
hành đạo của tông phái Tịnh Độ —See Five 
devotional gates of the Pure Land Sect. 

Devour: Destroy—-Hủy hoạ Time devours 
everything—Thời gian hủy hoại mọi vật. 

Devout (a): Vatava (p)—Chân thành—Thuần 
thành—SincerIty. 

Devout follower: See Devotee. 

Devout layman: Cư sĩ thuần thành. 


1012 


Devout person: Chân tu. 

Devout religious people: Người đạo hạnh 
Devout supporter: Người ủng hộ nhiệt tình. 
Devout temperament: Saddhacarita (p—Bẩm 
tánh có nhiều đức tin—Faith—See Six kinds of 
temperamett. 

Devoutness (n): Sự chân thành —Sự mộ đạo. 
Devupapatti (p): Rebirth among gods—Tái sanh 
Vào CỐI trỜI. 

Dew: Sương (sương mù)—See Nine similes. 
Dew-drops: Drops of dew—Giọt sương— 
According to the Buddha, the life of all living 
beings 1s fashioned like dew drops on the ørass— 
Theo Đức Phật, đời sống mọi loài đều giống như 
sương mai trên đầu cỏ. 

Dew on the øround: Lộ Địa—Sương trên đất— 
Dewy ground—Like dew on the ground—Bare 
øround. 

Dew-like life: Lộ Mệnh—Cuộc sống ngắn ngủi 
như sương. 

Dew-receivers: Thừa Lộ Bàn- The metal 
circles at the top of a pagoda—Những lớp hình 
vòng tròn trên đỉnh tháp. 

Dgahldan (tb): Cam Đan—The monastery of 
Yellow sect, 30 miles northeast of Lhasa, built by 
Tson-Kha-Pa—Tự viện bản sơn của phái Hoàng 
Giáo, khoảng 30 dậm đông bắc của thủ đô La Sa, 
được ngài sơ tổ Tông Khách Ba xây dựng. 
Dgon-pa (tb): The most common Tibiftan term 
for a monasfery. 

Dhaja (p): A symbol—Dấu hiệu. 

Dhajini (p): An army——Quân đội. 

Dhamek Stupa: The Dhamek Stupa ¡is very 
famous In the Buddhist world. This 1s a solid 
cylindrical tower, the sole surving symbol of the 
anclent glory of Sarnath, is now_ generally 
regarded to mark the original spot where the 
Buddha first encountered the five Parivrajikas and 
where He delivered the first sermon. The location 
of the stupa ¡in relaton to the other four 
monuments associated with the life of the Buddha 
at  Sarnath gIve this 
1dentification. As ¡indicated by the Inscription of 
Mahipala I of the Pala dynasty dated 1026 A.D., 
the Dhamek Stupa was earlier known as 
Dharmachakra Stupa. The word “Dhammakka” 


also credence to 


became “Dhammeka” in a course of time. Ít is the 
only monument at Sarnath that still stands 1t Ifs 
original form, though dilapidated. The Dhamek 
Stupa originally built by King Asoka 1s a solid 
cylindrical tower, 28.5 meters in diameter at the 
base and 33.53 meters height or 42.06 meters 
1ncluding the foundation. The sfructure consists of 
a circular stone drum to a height of I1.2 meters 
resing on the ground without the 
rectangular basement. Above this drum rises the 
cylindrical mass of brickwork. Halfway up the 
base are eipht shelves which must have held 
Images and have been made at equal distance all 
around, which apparently enshrined the statues of 
the Buddha for their seats are still there. Some of 
the sfatues discovered during the excavatlons had 
been shifted to the museum, where they lie 
preserved. According to Rai Bahadur Dayaram 
Sahmi, the eight shelves presumably confained the 
sfatues of Vipassayl1, Sikhi, Visbha, Kakucchanda, 
Konagamana, Kassapa, Gotama, and Metteyya 
Buddha, or eight statues representing the Buddha 
in different postures. Immediately below theses 
shelves runs a broad course of beautifully carved 
yet elaborate ornament with geometrical and 
floral patterns with a combinaton of human 
figurtes and birds. Its present 
ornamental carving 1s of the Maurya period. This 
original Stupa was presumably built by King 
Asoka at the site where the Buddha preached His 
first discourse to the øgroup of five monks, which 1s 
better known as Dhammacakkappavattan Sutta. 
Thịs 1s also the place where the Buddha spent his 
first rainy season. During these three months, the 
Buddha had an entourage of 61 Arhat Bhikshus. 
Therefore, at the end of the rainy season, the 
Buddha preached the monks: “Monks!l For the 
welfare of the many, for the happiness of the 
many, to have mercy on the world, for the sake of 
the gods and men, for their well being and 
happiness, roam. Monks! Preach this my dhamma, 
that 1s beneficent In the beginning, beneficent in 
the middle and beneficent In the end too, preach 1t 
in all is meaning and essence, and reveal 
brahmacariya complete and pure.” A twelfth 
century rock 1nscription mentions “Dhammaka 
Jayatu”, which means “Long Live Dhammeka'. 


usual 


stone with 


1013 


Ths suggess that the Stupa was called 


Dhammaka ïn the twelfth century. 


¬ 





(Dhamek Stupa in Benares— Tháp Dhamek trong 
vườn Lộc Uyển, Ba La Nại) 


Tháp Dhamek rất nổi tiếng trong thế giới Phật 
giáo. Đây là một ngôi tháp hình trụ, một biểu 
tượng duy nhất còn tổn tại của một thời Ba La 
Nại cổ huy hoàng, bây giờ được xem như là địa 
điểm nguyên thủy nơi mà lần đầu tiên gặp gỡ 
năm anh em Kiểu Trần Như và cũng là nơi Đức 
Phật lần đâu tiên chuyển Pháp Luân. Vị trí của 
ngôi tháp có liên quan tới bốn tượng đài khác liên 
hệ tới đời sống của Đức Phật tại Ba La Nại. Như 
đã được ghi lại trong bia ký của vua Mahipala đệ 
nhất dưới triều đại Pala vào năm 1026 sau Tây 
lịch, tháp Dhamektrước đây được biết với tên 
tháp Dharmachakra. Theo dòng thời gian chữ 
“Dhammakka” trở thành chữ “Dhammeka”. Đây 
là ngôi tháp duy nhất còn sót lại tại Ba La Nại 
dưới dạng nguyên thủy của nó. Nguyên thủy ngôi 
tháp Dhamek được vua A Dục xây dựng là ngôi 
tháp hình trụ, có đường kính dưới nền 28,5 mét và 
chiều cao là 33,53 mét, nếu kể luôn nền thì ngôi 
tháp này cao 42,06 mét. Kiến trúc bao gồm một 
khối đá nền như một cái trống hình trụ cao 11,2 
mét, nằm trên mặt đất mà không có nền hình chữ 
nhật như lệ thường. Trên mặt khối đá này dựng 
lên một tháp bằng gạch khối hình trụ. Lưng chừng 
tháp có tám bệ thờ có khoảng cách đều nhau, rõ 
ràng là những bệ thờ tượng Phật vì bên dưới đế 
tượng vẫn còn nguyên. Một vài tượng thờ trong 
các bệ này đã được khám phá trong những cuộc 
đào xới đã được đưa đến bảo tàng viện để cất 
giữ. Theo Rai Bahadur Dayaram Sahni, người ta 


xem tám bệ thờ này được dùng để thờ các vị Phật 
Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, 
Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni 
và Di Lặc, hoạc tám bức tượng tiêu biểu cho Đức 
Phật dưới những dạng thức khác nhau. Ngay bên 
dưới các bệ thờ là bức điêu khắc lớn, chạm trỗ 
những mẫu hoa văn tuyệt đẹp với sự kết hợp hài 
hòa giữa những hình tượng người và chim chóc. 
Theo mẫu đá và lối trang trí điêu khắc của thời 
đại Khổng Tước. Ngôi tháp nguyên thủy này được 
vua A Dục xây ngay tại nơi mà Đức Phật đã 
thuyết giảng bài pháp đầu tiên của Ngài cho năm 
anh em Kiều Trần Như được biết đến như là Kinh 
Chuyển Pháp Luân. Đây cũng chính là nơi Đức 
Phật đã trải qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên. 
Trong ba tháng này, chung quanh Đức Phật đã có 
61 vị Tỳ Kheo A La Hán. Vì vậy vào cuối mùa an 
cư, Đức Phật đã thuyết giảng cho các vị A La Hán 
như sau: “Này chư Tỳ Kheo! Hãy ra đi vì lợi ích 
của nhiều người, hãy ra đi vì hạnh phúc của nhiều 
người, hãy ra đi vì lòng bi mẫn cho cõi trời người, 
vì phúc lợi và hạnh phúc của họ. Hãy ra đi thuyết 
giảng giáo pháp của ta, vì giáo pháp này có lợi 
lạc lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối, hãy thuyết giảng 
yếu nghĩa và phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh của 
giáo pháp này.” Một bia ký vào thế kỷ thứ 12 sau 
Tây lịch đã ghi lại: “Vạn tuế Dhammeka” Cho 
thấy ngôi tháp này được gọi là Dhammeka kể từ 
thế kỷ thứ 12. 

Dhamma (p): Dharma (skt—Pháp—Truth— 
Teachinge——Doctrine—Righteousness—PIety—— 
MoralityNature—Law—]ustice—Doctrine of 
truth—Chư pháp hữu lậu và vô lậu —All things 
and states condiioned or unconditioned—The 
timeless law of enlightenment—The teaching of 
Buddha as the fullest expression of that law——Any 
teaching set forth as formulated system——Pháp, 
những lời dạy của Đức Phật; bản chất của sự vật; 
luật thiên nhiên; chân lý—See Dharma. 
Dhamma-abhisamaya (p): Understanding of 
the Truth—Thông hiểu chân lý. 
Dhamma-anudhamma (p): Lawfulness 
(conformity with the Norm)—Phù hợp với giáo 
pháp. 

Dhamma-anusari (p): Acting in conformity with 
the Norm—Hành động đúng theo giáo pháp. 


1014 


Dhamma-anuvatfi (p): Acting ¡in conformity 
with the Law—Hành động phù hợp với giáo lý. 
Dhammassami (p): Pháp Vương. 
Dhamma-bhandagarika (p): Bảo Thủ Giáo 
Pháp (Đức A Nan). 
Dhammacakka (p): The wheel of the Norm—— 
Bánh xe chân lý. 
Dhammacakkapavatana (p): Preaching the 
wheel of the the 
righteousness— Chuyển bánh xe chân lý hay 
giảng chánh pháp. 
Dhamma-cakkhu (p): The eye of wisdom— 
Eye of Truth—Con mắt của chân lý. 
Dhammacari (p): 
(n) One who walks In the righteousness—Người 
sống trong chân lý. 
(a) Righteous: Đúng đắn. 
Dhammacariya (p): 
(n) Observance of righteousness—Thực thi đúng 
theo đạo lý. 
(a) Virtuous: Đạo đức. 
Dhammacctfiya (p): A shrine ¡in which sacred 
texts are enshrined—Tàng Kinh Các. 
Dhammac(h)akka (p): See Dharma-cakra. 
Dhammachakkappavattana-soutta (p): 
Chuyển Pháp Luân Kinh—The Wheel of the 
Dhamma——The setting in motion of the Wheel of 
the Law—Sermons on the foundation of the 
Kingdom of Righteousness—The first discourse of 
the Buddha after his enlightenmernt. 
Dhammachakra-Mudra: See Mudra 
Dhammadayada (p): Spiritual heir—Pháp tử. 
Dhamma-Devotee: Tùy Pháp Hành—See 
Seven persons worthy of offerings. 
Dhammadhara (p): One who knows the Norm 
by heart—Người thuộc nằm lòng giáo pháp. 
Dhamma-dhatus (p): Chư pháp giới. 
Dhammadhipateyyam (p): The predominant 
influence on the Dhamma—Pháp tăng thượng— 
See Three dharmas (XLIX). 
Dhammajivi (p): Living righteously—Sống một 
cách có đạo đức. 
Dhammakama (p): Lover of the truth—Người 
yêu chuộng chân lý. 


Norm or unIversal 


Dhammakamma (p): An act in accordance with 
Vinaya rules—Hành động hợp với giới luật. 
Dhammakatha (p): talk 
discussion—Pháp đàm. 

Dhammakaya (p): The normal body—Pháp 
Thân—See Dharmakaya and Kaya. 
Dhammakkhana (p): Preaching 
doctrine—Giảng dạy giáo pháp. 
Dhammaladdha (p): Righteously (adv)—Một 
cách đúng đắn (có đạo đức). 

Dhammam Saranam Gacchami (p): Tôi xin 
quy y Pháp—I take refuge in the Dharma. 
Dhammannu (p): One 
doctrine—Người hiểu biết giáo pháp. 
Dhammanussati (p): Niệm Pháp—Suy niệm về 
giáo pháp —The recollection of the Dharma——See 
'Ten recollections. 

Dhammapada (p) Dharmapada (skt):A line or 
sanza of the Norm—Kinh Pháp Cú —See 
Khuddaka-Nikaya. 

Dhammapala (p): Dharmapala (sk—Pháp 
Hộ—A philosopher of the Yogachara school In 
the 6” century A.D. He was born in South India. 
Since he mentions Buddhaghosa”s commenfaries 
1n his work, it may be concluded that he came at a 
later period than Buddhaghosa. He 1s credited 
with the writing of all the commenftarles on such 
books as the Khuddaka-nikaya, which had been 
le undone by the great commenftator, 
Buddhaghosa, 1.e. on the Udana, the Ittivuttaka, 
the Vimanavatthu, the Peta-vatthu, the Thera- 
gatha, the Theri-gatha, and the Cariya-pitaka. All 
these are Jointly called Paramatthadipani. He has 
also written a commentary called Paratthamanjusa 
on Buddhaghosaˆs Visuddhimagsa. It is said that 
he wrote another commenftary on a post-canonical 
work, namely, the NettI. This was wriften at the 
request of a Thera called Dhammarakkhita. Ït 1s 
recorded that at that tme Dhammapala lived at 
Nagapatana ¡in a vihaa buit by King 
Dharmasoka—Pháp Hộ, nhà triết học Du Già 
(Yogachara) vào thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch. Ông 
sinh ra tại miền nam Ấn Độ. Vì ông có nhắc đến 
các luận thư của Phật Âm (Buddhaghosa) trong 
sách của mình, nên có thể kết luận rằng ông sống 
sau ngài Phật Âm. Ông được xem là người đã viết 
tất cả các bài luận giảng về những cuốn sách như 


Religious OT 


of the 


who knows the 





1015 


Tiểu Bộ Kinh, trước đây được nhà luận giải đại 
tài Phật Âm viết còn dang đở, đó là luận giải về 
Kinh Tự Thuyết (Udana), kinh Như Thị Thuyết 
(Iivuttaka), Thiên Cung sự (Vimanavatthu). Ngạ 
quỷ sự (Petavatthu), Trưởng Lão Tăng Kệ (Thera- 
gatha), Trưởng Lão Ni Kệ (Theri-gatha), Sở Hạnh 
Tạng (Cariya-pitaka). Tất cả các luận giải nây 
được gọi chung là Paramatthadipani. Ông còn viết 
một luận thư có tên là ParamatthamanJjusa bàn về 
cuốn Thanh Tịnh Đạo của ngài Phật Âm (see 
Visuddhimagga). Được biết ông 
cuốn luận giải hậu giáo điển khác tên là Netii. 
Cuốn nầy được viết theo yêu cầu của một trưởng 
lão tên là Dhammarakkhita. Tư liệu ghi lại rằng 
vào thời đó Pháp Hộ đang sống tại Nagapattana, 
trong một tu viện do vua Dharmasoka xây dựng. 
Dhammapaftisambhida (p): Pháp Biện Tài Vô 
NÑgạiI—See Ủnobstructed eloquence 1n the Law. 
Dhammasakaccha (p): Discussion about the 
Law——Luận bàn giáo lý. 

Dhammasangani (p): Dhammasanghani (p)— 
Bộ Pháp Tụ Pháp Trụ hay Phân Loại Các 
Pháp —Classiication of Dhamma—One of the 
books of the Theravadin Abhidhamma Pitaka. The 
classificaton of things which lists and defines 
good, bad, and neutral mental states, This 1s also 
an analysis of material form——Một trong những bộ 
sách của Bộ Luận Tạng của trường phái Phật giáo 
Nguyên Thủy. Bộ Pháp Tụ liệt kê và định nghĩa 
những tâm thức thiện, ác, và trung tính. Đây cũng 
là một bộ sách phân tích về hình thể của vật 
chất—See Theravada (V) (1). 
Dhammasangidi (p): Recial of 
scriptures—Trùng tụng (đọc lại hay kể lại) thánh 
điển. 

Dhammasarana (p): Putting one”s faith on the 
Law—Đặt niềm tin vào giáo lý. 

Dhammata (p): General rule—Nature—Luật tự 
nhiên. 

Dhammatakka (p): Right reasoning—Lý luận 
đúng đắn. 
Dhammatthifi(p)›: The 
Norm—Thực tánh của giáo pháp. 

Dhammavadi (p): Speaking according to the 
Law—Nói đúng theo giáo pháp. 

Dhammavara (p): The excellent doctrine—Giáo 
pháp tối hảo. 


còn viết một 


sacred 


real nature of the 


Dhamma-vicaya (p): 

1) Search of Truth (mnvestigation of doctrine): 
Tìm cầu chân lý—Trạch pháp giác chi, một 
tâm sở thấy rõ bản chất các pháp, hay thấy rõ 
Niết bàn. Chi thứ hai trong Thất Giác Chi. 

2) One who understand the Law: Người thông 
hiểu giáo lý. 

Dhammavihara (p): Living according to the 
Law—Sống theo giáo pháp. 
Dhamma-vijaya (p): Chế ngự bởi lòng hiếu 
thảo —Condquest by piety. 
Dhamma-vinaya (p): Đại Tạng Kinh—The 
Doctrine and the Discipline. 
Dhammavinichaya (p): Righteous decision— 
Quyết định đúng đắn (có đạo lý). 
Dhammika (p): Righteous (a)—Có đạo đức. 
Dhammikatha (p): Religious talk—Pháp đàm. 
Dhana (p): Wealth —Riches—Của cải. 
Dhanada (skt: Vaisravana (sk—ĐÐa Văn Thiên 
Vương—Deva king in the North—See MaharaJa- 
devas. 
Dhanakataka (skt): Amaravati (skt—Đà Na 
Yết Kiệt (Trách) Ca——An ancient kingdom in the 
north-east of modern Madras residency—Một 
vương quốc cổ nằm về phía đông bắc của khu vực 
mà bây giờ người ta gọi là “Madras”. 
Dhanika (p): A creditor—Người chủ nợ. 
Dhank (skÐ: Dhank ¡s the name of a place ¡n 
west India, about thity miles north-west of 
Junagadh and seven miles south-east of 
Porbandar. Here, four plain caves are preserved, 
the rest having been destroyed through decay in 
the soft rock. However, the octagonal pillars with 
their square bases and capifals still stand. There 
are also be found some rude mythological 
sculptures of a later date—Dhank là một địa danh 
thuộc miền tây Ấn Độ, nằm cách Junagadh 30 
dặm về phía tây bắc và cách Porbandar 7 dặm về 
phía nam. Tại đây có bốn hang còn được giữ 
nguyên vẹn, số còn lại đã bị hư hại do sự rã mục 
của loại đá mềm. Tuy nhiên, các cây trụ bát giác 
không có bệ vuông thì vẫn tổn tại. Ở đây còn tìm 
thấy một số tác phẩm điêu khắc thần thoại thô sơ 
thuộc thời kỳ sau. 

Dhara (p): 

l1) Torrent—Stream—Dòng nước. 


1016 


2) The earth: Trái đất. 
Dharana (skU: 
concenfration upon one 1nterior object to the 
complete exclusion of all else—Tổng Tr—See 
Eight factors of Yoga concentration. 

Dharani (sk): Mantra (skÙ—Chân ngôn— 
Buddha mantra—Buddha-truth—Esoteric words—— 
Magical words—RiIght discourse—Sacred 
formulae—Spells—Irue words—The words of 
Tathagata—Words of Truth—The short sutras that 
confain magical formulas, or mantras—Đà La 
Ni— Tổng Trì hay Đà La Ni hay chú ngữ bí giáo 
thọ trì, do ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát/Vajrapani 
Bodhisattva thọ trì và truyền bá—See Five parts 
Of correct doctrines. 

(Œ)_ The meaninzs of Dharani—Nghĩa của Đà La 
Ñi: 

Maintain or preserve the power of wisdom or 
knowledge. Able to hold on of the good so 
that it cannot be lost, and likewise of the evil 
so that it cannot arise: Trì giữ, tổng trì hay 
bảo tổn huệ lực và trí lực, không để cho thiện 
pháp bị tán loạn, ngăn che không cho các ác 
pháp tăng trưởng. 

Magical formulas, or mystic forms of pray€r, 
or spells of Tantric order, offten in SanskrIt, 
found in China as early as the third century 
A.D.; they porion of the 
Dharanipitaka; made popular chiefly through 
the Yogacarya or esoteric school: Những 
phương thức nguyện cầu bí mật, thường bằng 
Phạn ngữ, m thấy sớm nhất ở Trung Quốc 
vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch; chúng là một 
phần của Đà La Ni Tạng của Du Già hay Mật 
Giáo. 

Dharami: Dharani, especially mantra or spell, 
1s emphasized by the Shingon sect—Đà La 
Ni, đặc biệt Chú Đà La Ni được nhấn mạnh 
bởi trường phái Chân Ngôn. 

Words of truth: Chân Ngôn—Dharani 1s also 
a synonyme for “mantra”. Dharani Is a 
Sanskrit word, Interpreted to mean “unite and 
hold.° Dharani 1s sometimes called mantras, 
unte all and hold 
meanings. They are the chief or the head of 
all dharmas. A verse of mystical syllables, 
abbreviaion of a 
elements (short sutra that conains magical 


Retention of mind—lIntense 


l) 


2) 


form a 


3) 


4) 


dharmas limitless 


sutra tO Its essential 


qI) 
l) 


2) 


a) 


b) 


c) 


q) 


3) 


4) 


formulas comprised of syllables of symbolic 
confent or mantra). An Invocation, usually 
longer than a Mantram which has magical 
powers in is recitation—Đà la ni cũng đồng 
nghĩa với “Mantra”. Đà la ni là một thuật ngữ 
Bắc Phạn, được giải thích với nghĩa “tổng trì”. 
Đà la no có khi được gọi là chú”, tổng trì chư 
pháp vô lượng nghĩa. Đà la ni là pháp chính 
của chư pháp. Chân ngôn là những kinh ngắn 
chứa đựng những công thức ma thuật gồm 
những âm tiết có nội dung tượng trưng 
(mantra)—See Mantra. 

Categories of Dharanis: Phân loại Đà La Ni: 
Power to maintan wisdom or knowledge: 
Dharani (skt—Đà La Ni—There are three 
kinds of Dharani or the power to mainfain 
wisdom or knowledge—Có ba pháp Đà La ÑI 
hay là ba lực trì giữ trí huệ—See Three kinds 
of dharam1. 

There are four divisions of đharanis—Có bốn 
loại: 

Able to Hear and maintain the Buddha'”s 
teaching without any retrogression: Pháp Đà 
La Ñi—Văn Đà La Ni—Ngbhe giáo pháp của 
Phật liền giữ gìn không quên. 

Able to remember the meanings of all 
dharmas without forgetting: Nghĩa Đà La 
NÑi—Nhớ nghĩa các Pháp mà không quên. 
Able to remember all mystc or tantric 
dharanis from the Buddhas and Bodhisattvas 
which help cultivators eliminate the evil: Chú 
Đà La Ni—Nhớ tất cả những câu chú bí mật 
được chư Phật và chư Bồ Tát truyền lại hầu 
giúp các bậc tu hành trừ khử mọi ác pháp 
(đây là những câu nói bí mật phát ra từ sự tu 
thiển định của chư Phật và chư Bồ Tát). 

Able to be patient to all things, and not to let 
body and mind to be stirred: Nhẫn Đà La 
NÑi—Luôn nhẫn nhục đối với thực tướng của 
chư pháp, và luôn an trụ sao cho thân tâm 
không bị xao động. 

Four kinds of Dharani: Tứ Chủng Tổng Trì 
(bốn loại Đà La Ni) —See Four kinds of 
DharanI. 

Incanfation of the esoteric vehicle (Diamond 
vehicle)—Mystical or magical formula 


employed 1n Tantic Buddhism—Những 


1017 


phương ngữ bí mật được dùng trong Phật giáo 

Mật tông—See Ten small mantras. 
Dharani of Aryacalanatha: Hỏa Giới Chú— 
Hỏa Giới Chân Ngôn hay là tên Đà La Ni của 
Đấng Bất Động Tôn. 
Dharani Bodhisattva (skt: Đà La Ni Bồ Tát— 
One who has great power to protect and save——VỊ 
có đại lực hộ trì và cứu độ chúng sanh —See 
Dharan, and Twenty five Bodhisatvas who 
protect all who call Amitabha. 
Dharani formula: Thích Đà La Ni vì thọ trì 
pháp chẳng quên để dạy lại cho chúng sanh— 
They enJoy mental command of dharani formula 
because they hold all the doctrines without 
forgetting and hand them on to others, one of the 
ten kinds of enjoyment of Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
the supreme enJoyment of truth of all Buddhas— 
See Ten kinds of enjoyment. 
Dharanimdhara (skt: Holder or ruler of the 
earth—Tnì Địa—Tnì Địa Bồ Tát. 
Dharani of the Most Compassionate One: 
Chú Đại BI. 
Dharani for Rebirth in Pure Land: Chú Vãng 
Sanh. 
Dharanis: Phẩm Đà La NÑi—See Twenty-eight 
chapters In the Lotus Sutra. 
Dharanis of the Shingon secf: Storehouse of 
miraculous words—Mantras of the Shingon sect— 
Diệu ngữ tạng. 
Dharanisvararaja (p): Tổng trì tự tại. 
Dharati (p): 
I) Tolive: Sống. 
2) To last: Tổn tại. 
3)_ To continue: Tiếp tục. 
Dharma (skt): Dhamma (p)—Doctrine—Law 
Thing—Truth—As the 
medium of all things—Pháp giới—See Twelve 
aspecfs of the Bhutatathata. 


q) 





Method——Phenomena 





The meanings of “Dharma” in general— 
Nghĩa tổng quát của Pháp: 
l1) Things: Sự vật—Events, phenomena. 


2) Duty, law or doctrine: Luật và giáo pháp nói 
chung. 

3) Ultimate truth: Chân Lý. 

4) The Dharma that is the law of beginningless 


and endles becoming, to whích all 


5) 


6) 


qI) 


phenomena are subject according to causes 
and conditions—Pháp từ vô thỉ vô chung mà 
tất cả mọi hiện tượng theo nhân duyên tùy 
thuộc vào đó—See Triratna (IV) (A). 
Phenomenon—Hiện Tượng: All phenomena, 
thngs and manifestaion of realty. All 
phenomena are subject to the law of 
causaton, and this fundamental truth 
comprises the core of the Buddha's 
teaching—Mọi hiện tượng, sự vật và biểu 
hiện của hiện thực. Mọi hiện tượng đều chịu 
chung luật nhân quả, bao gồm cả cốt tủy giáo 
pháp Phật giáo. 

The cosmic law which ¡is underlying our 
world, but according to Buddhism, this 1s the 
law of karmically determined rebirth: Luật vũ 
trụ hay trật tự mà thế giới chúng ta phải phục 
tòng, nhưng theo đạo Phật, đây là luật “Luân 
Hồi Nhân Quả”. 

The meanings of “Dharma” in Sanskrit— 
Nghĩa của Dharma theo Phạn ngữ: Dharma ¡is 
a very troublesome word to handle properly 
and yet at the same timeIf 1s one of the most 
Important and essential technical terms In 
Buddhism. Dharma has many meaningøs. A 
term derived from the Sanskrit root “dhr,” 
which” means “to hold,” or “to bear”; there 
seems always to be something of the idea of 
enduring also going along with 1t. Originally, 
1t means the cosmic law which underlying our 
world; above all, the law of karmically 
determined rebirth. The teaching of the 
Buddha, who recognized and regulated this 
law. In fact, dharma (universal truth) existed 
before the birth of the historical Buddha, who 
1S no more than a manifestation of 1t. Today, 
“dharma” 1s most commonly used to refer to 
Buddhist doctrine and practice. Dharma 1s 
also one of the three JjJewels on which 
Buddhists rely for the atfainment of 
liberation, the other Jewels are the Buddha 
and the Samgha—Pháp là một danh từ rắc 
rối, khó xử dụng cho đúng nghĩa; tuy vậy, 
pháp là một trong những thuật ngữ quan trọng 
và thiết yếu nhất trong Phật Giáo. Pháp có 
nhiều nghĩa. Do gốc chữ Phạn “dhr” có nghĩa 
là “nắm giữ” hay “mang vác”, hình như luôn 
luôn có một cái gì đó thuộc ý tưởng “tổn tại” 


1018 


đi kèm với nó. Nguyên thủy nó có nghĩa là 
luật vũ trụ, trật tự lớn mà chúng ta phải theo, 
chủ yếu là nghiệp lực và tái sinh. Học thuyết 
của Phật, người đầu tiên hiểu được và nêu 
những luật nầy lên. Kỳ thật, những giáo pháp 
chân thật đã có trước thời Phật lịch sử, bản 
thân Phật chỉ là một biểu hiện. Hiện nay từ 
“dharma” thường được dùng để chỉ giáo pháp 
và sự thực hành của đạo Phật. Pháp còn là 
một trong “tam bảo” theo đó người Phật tử 
đạt thành sự giải thoát, hai “bảo” khác là 
Phật bảo và Tăng bảo. 


(ID The meaninsgs of “Dharma” according to 


l) 


Buddhism—Nghĩa của Pháp theo Phật giáo: 

Buddhist doctrine or teachings—Giáo pháp 
của Phật: The teaching of the Buddhas which 
cary or hold the truth The way of 
understanding and love taught by the Buddha 
doctrine. The Buddha taught the Dharma to 
help us escape the sufferings and afflictions 
caused by daily life and to prevent us from 
degrading human dignity, and descending 1nto 
evil paths such as hells, hungry ghosts, and 
animals, etc. The Dharma 1s like a raft that 
gives us something to hang onfto as we 
eliminate our attachments, which cause us fo 
suffer and be stuck on this shore of birth and 
death. The Buddha's dharma refers to the 
methods of inward illumination; it takes us 
across the sea of our afflictions to the other 
shore, nirvana. Once we get there, even the 
Buddha*s dharma should be relinqguished—— 
Những lời dạy của Đức Phật chuyên chở chân 
lý. Phương cách hiểu và yêu thương được 
Đức Phật dạy trong giáo pháp của Ngài. Đức 
Phật dạy giáo pháp của Ngài nhằm giúp 
chúng ta thoát khỏi khổ đau phiền não do 
nguyên nhân cuộc sống hằng ngày và để cho 
chúng ta khỏi bị mất nhân phẩm, cũng như 
không bị sa vào ác đạo như địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, vân vân. Pháp như chiếc bè 
cho chúng ta cái gì đó để bám víu khi chúng 
ta triệt tiêu những vướng mắc gây cho chúng 
ta khổ đau phiển não và lăn trôi bên bờ sanh 
tử. Phật pháp chỉ những phương cách rọi sáng 
nội tâm, nhằm giúp cho chúng ta vượt thoát 
biển đời đau khổ để đáo được bỉ ngạn Niết 


2) 


3) 


SỎ) 


5) 


6) 


Bàn. Một khi đã đáo được bỉ ngạn, thì ngay 
cả Phật pháp cũng phải xả bỏ. 

The Dharma 1s not an extraordinary law 
created by or given by anyone. According to 
the Buddha, our body 1tself is Dharma; our 
mind 1tself is Dharma; the whole universe Is 
Dharma. By understanding the nature of our 
physical body, the nature of our mind, and 
worldly conditions, we realize the Dharma—— 
Pháp không phải là một luật lệ phi thường tạo 
ra hay ban bố bởi người nào đó. Theo Đức 
Phật, thân thể của chúng ta là Pháp, tâm ta là 
Pháp, toàn bộ vũ trụ là Pháp. Hiểu được thân, 
tâm và những điều kiện trần thế là hiểu được 
Pháp 

The Dharma that is the law of beginningless 
becomimg, to whích all 
phenomena are subject according to causes 
and conditions: Pháp—Pháp từ vô thỉ vô 
chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân 
duyên tùy thuộc vào đó. **See Tam Bảo (A). 
The Dharma, which comprises the spoken 
words and sermons of Sakyamuni Buddha 
wherein he elucidated the significance of the 
Unified Three Treasures and the way to 1s 
realization: Pháp—Pháp bao gồm những lời 
dạy và những bài thuyết pháp của Phật Thích 
Ca Mâu Ni trong ấy đã giải rõ ý nghĩa của 
Nhất Thể Tam Bảo và con đường đi đến thể 
hiện được nó. **See Triratna (T). 

The Dharma, the teaching Imparted by the 
Buddha. All written sermons and discourses 
of Buddhas (that 1s, fully enlightened beings) 
as found ¡in the sutras and other Buddhist texts 
still extant: Pháp bảo, bao gồm những bài 
giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là 
những đấng giác ngộ viên mãn) như đã thấy 
trong các kinh điển và bản văn Phật giáo 
khác vẫn được phát triển. **See Triratna 
II). 

According to the Prajnaparamita Heart Sutra, 
the basic characteristic of all đharmas 1s not 
arising, ceasing, defiled, 
1mmaculafe, not increasing, not decreasing—— 
Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 
bản chất của chư pháp đều không sanh, 
không diệt, không nhơ, không sạch, không 
tăng, không giảm. 


and endless 


not nOf nOf 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11 


~ 


(V)Other common meanings of 


Ù 


2) 


3) 


4) 


1019 


The Buddha says: “He who sees the Dharma 
sees me”: Đức Phật dạy: “Những ai thấy 
được Pháp là thấy Ta.” 

The teaching of the Buddha. The doctrine of 
understanding and loving): Giáo pháp của 
Phật hay những lời Phật dạy. Con đường hiểu 
và thương mà Đức Phật đã dạy. 

of Buddhism, of 
behavior and ethical rules Including pitaka, 
vinaya and sila: Toàn bộ giáo thuyết Phật 
giáo, các quy tắc đạo đức bao gồm kinh, luật, 
giới. 

Reflection of a thing in the human mind, 
mental content, object of thought or idea: 
Những phản ánh của các hiện tượng vào tâm 
con người, nội dung tâm thần, ý tưởng. 
Factors of existence which the Hinayana 
of the empirical 
personality: Những nhân tố tổn tại mà trường 
phái Tiểu thừa cho đó là nền tảng của nhân 
cách kinh nghiệm. 


The doctrines norms 


considers as bases 


“Dharma”—— 
Những nghĩa thông thường khác của Pháp: 
The first most common and most Imporfant 
meaning of “Dharma” in Buddhism 1s “truth,” 
“law,” or “religion”: Ý nghĩa thông thường và 
quan trọng nhất của “Pháp” trong Phật giáo 
là chân lý. 

Secondly, 1t 1s in the 
“existence,” “being,” “object,” or “thing”: 
Thứ hai, pháp được dùng với nghĩa “hiện 
hữu,” hay “hữu thể,” “đối tượng,” hay “sự 
vật.” 

Thidly, it 1s synonymous with “virtue,” 
“riphteousness,” or “norm,” not only in the 
ethical sense, but in the intellectual one also: 
Thứ ba, pháp đồng nghĩa với “đức hạnh,” 
“công chánh,” “chuẩn tắc,” về cả đạo đức và 
tri thức. 

Fourthly, it is occasionally used In a most 
comprehaensive way, Including all the senses 
menftioned above. In this case, we°d better 
leave the original untranslated rather than to 
seek for an equivalent in a foreign language: 
Thứ tư, có khi pháp được dùng theo cách bao 
hàm nhất, gồm tất cả những nghĩa lý vừa kể, 
nên chúng ta không thể dịch ra được. Trong 


used sense of 


33. é 


trường hợp nầy cách tốt nhất là cứ để nguyên 
gốc chứ không dịch ra ngoại ngữ. 


(V) According to Prof. Junjiro Takakusu im The 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Essentials of Buddhist Philosophy, the word 
“Dharma” has five meanings—Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, chữ Dharma có năm nghĩa như 
sau: 

Dharma would mean “that which ¡is held to,” 
or “the ideal” 1ƒ we limit Ifs meaning to mental 
affatrs only. This ideal will be different in 
scope as conceived by different individuals. 
In the case of the Buddha it wIll be Perfect 
Enliphtenment or Perfect Wisdom (Bodhi): 
Dharma là cái được nắm giữ hay lý tưởng nếu 
chúng ta giới hạn ý nghĩa của nó trong những 
tác vụ tâm lý mà thôi. Trình độ của lý tưởng 
nầy sẽ sai biệt tùy theo sự tiếp nhận của mỗi 
cá thể khác nhau. Ở Đức Phật, nó là sự toàn 
giác hay viên mãn trí (Bodhi). 

Secondly, the Ideal as expressed in words will 
be his Sermon, Dialogue, Teaching, Doctrine: 
Thứ đến, lý tưởng diễn tả trong ngôn từ sẽ là 
giáo thuyết, giáo lý, hay giáo pháp của Ngài. 
Thirdly, the ideal as set forth for his pupils 1s 
the Rule, Discipline, Precept, Morality: Thứ 
ba, lý tưởng để ra cho các đệ tử của Ngài là 
luật nghi, giới cấm, giới điều, đức lý. 
Fourthly, the ideal to be realized will be the 
Principle, Theory, Truth, Reason, Nature, 
Law, Condition: Thứ tư, lý tưởng là để chứng 
ngộ sẽ là nguyên lý, thuyết lý, chân lý, lý 
tính, bản tính, luật tắc, điều kiện. 

Fifthly, the Ideal as realized in a general 
sense will be Reality, Fact, Thing, Element 
(created and not created), Mind-and-Matter, 
Idea-and-Phenomenon: Thứ năm, lý tưởng 
thể hiện trong một ý nghĩa tổng quát sẽ là 
thực tại, sự kiện, sự thể, yếu tố (bị tạo hay 
không bị tạo), tâm và vật, ý thể và hiện 
tượng. 


(VD According to the Madhyamakas, Dharma 1s a 


word with many meanings in Buddhism. In 
the broadest sense It means an Impersonal 
spiritual energy behind and in everything. 
There are four Imporfant senses In which this 
word has been used in Buddhist philosophy 
and religion—Theo phái Trung Quán, chữ 


]) 


2) 


3) 


4) 


1020 


Pháp trong Phật Giáo có nhiều ý nghĩa. 
Nghĩa rộng nhất thì nó là năng lực tinh thân, 
phi nhân cách bên trong và đằng sau tất cả 
mọi sự vật. Trong đạo Phật và triết học Phật 
giáo, chữ Pháp gồm có bốn nghĩa: 

Dharma in the sense of one ultimate Reality. 
It is both transcendent and Immanent to the 
world, and also the governing law within 1t: 
Pháp có nghĩa là thực tại tối hậu. Nó vừa siêu 
việt vừa ở bên trong thế giới, và cũng là luật 
chi phối thế giới. 

Dharma 1n the sense of scripture, doctrine, 
religion, as the Buddhist Dharma: Pháp theo ý 
nghĩa kinh điển, giáo nghĩa, tôn giáo pháp, 
như Phật Pháp. 

Dharma In the sense of righteousness, virtue, 
and piety: Pháp có nghĩa là sự ngay thẳng, 
đức hạnh, lòng thành khẩn. 

Dharma in the of 
existence.” In this sense, 1t is øenerally used 
in plural: Pháp có nghĩa là thành tế của sự 
sinh tồn. Khi dùng theo nghĩa nầy thì thường 
được dùng cho số nhiễu. 


sense of. “elements 


(VIIDCategories of Dharmas—Phân loại Pháp: 


]) 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


+ 


Three dharmas: Tam Pháp—See Three 
dharmas. 

Four dharmas: Tứ Pháp —See Four dharmas. 
According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
ways of Dhamma—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn pháp túc. 
**See Four ways of Dhamma. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
divisions of Dhamma—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn pháp 
uẩn. **See Four đivisions of Dhamma. 
Pancadharma or Dharmapancakam (skÙ— 
Flve laws or categorles—See Five laws or 
Categories. 

In the Abhidharma, 75 dharmas menfioned by 
the Kosa school are arranged 
categories and classified Info two cafegorIes, 
created and uncreated—Theo A Tỳ Đàm 
Luận, 75 pháp được Câu Xá Tông phân chia 
làm năm cấp trong hai loại hữu vi và vô vi. 
See Triratna (IV) (A), (B), (C), and Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 


in five 


Dharma abode: Pháp Định—Pháp Trụ. 
1) Meditation dharma: Pháp thiển định. 


2) Continuity of existence: Sự tương tục của 
hiện hữu. 

3) Dharma abode, le. the omnipresent 
bhutatathata in all things: Diệu lý của chân 
như dừng trụ trong hết thầy các pháp. 

4) Inherent dharma: Buddha-nature—Phật Tánh. 


Dharma actfion: Pháp Hành —Action resulting 
from direct apprehension of the doctrine (for those 
of mentally acute ability). Practice based on the 
teaching of Dharma—Hành động xãy ra do sự 
hiểu biết và thực tập Phật pháp. 

Dharma which is applicable to oneself: Pháp 
Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã—See Dharma 
exposition applicable to oneself. 
Dharma-aranya (skt): 
Gobharana. 
Dharma arises 


Pháp-Lan—See 


indirect 
causes: Nhân duyên sanh pháp—Real entiies 
that arise from direct or Indirect causes—Pháp 
khởi lên từ những nhân trực tiếp hay gián tiếp. 
Dharma-attachment: Pháp Chấp—Holding 
(bonding) on the concept that of the reality of 
dharma, things or phenomena (holding to things as 
realities or false tenet that things are real). Thịs 
holding ¡s an illusion—Chấp vào ý niệm chư pháp 
hay hiện tượng là có thật. Đây là một ảo tưởng. 
Dharma awakened by the Buddha: Pháp 
được Thế Tôn giác ngộ. 

Dharma-ayatna (skt): Pháp Nhập—Pháp Xứ— 
The sense-data of direct menftal perception, one of 
the places 
(dvadasayatanani)—Cảnh giới mà ý thức nương 
vịnh hay duyên vào đó, một trong thập nhị nhập—— 
See Twelve entrances. 

Dharmabala (skt): Pháp Lực —Trúc Pháp Lực— 
The power of Buddha-truth, able to do away with 
calamify and subdue evil. Translator of the larger 
Sukhavati-vyuha In around 419 A.D., now lost— 
Năng lực của chân lý Phật pháp có khả năng loại 
bỏ họa hoạn và trấn áp tà vạy. Người đã dịch bộ 
Kinh Trường Thiên A Di Đà vào khoảng năm 419 
sau Tây Lịch, bây giờ đã thất lạc. 
Dharma-barque: Pháp Châu The barque of 
the Buddha-truth which ferries men out from the 
sea of mortality and reincarnation to nirvana— 


from direct or 


twelve enfrances Or 


1021 


Thuyền Phật pháp có thể chở người ta ra khỏi 
biển sanh tử luân hồi để đến cõi Niết Bàn. 
Dharmabhadra (skU: Pháp Hiền—See 
Hsien. 

Dharma-bhanaka (skt): Pháp Sư—Expounder 

of the Law. 

1) A Buddhist teacher: Bậc tu hành tính thông 
Phật pháp, xứng đáng làm thầy của người 
khác—Master of the Law——Teacher of the 
Law—Dharma teacher (master). 

2) A Buddhist monk who preaches the Buddha- 
truth. There are five different kinds: Nhà sư 
chuyên giảng pháp. Có năm loại: 

1)  A cusfodian ofthe sutras: Thụ Trì Pháp Sư. 

1) Reader: Đọc Kinh Pháp Sư. 

11) Intoner: Tụng Kinh Pháp Sư. 

1v) Expounder: Giải Thuyết Pháp Sư. 

v)  Copier: Thư Tả Pháp Sư. 

Dharma bell: Pháp Linh—The pleasing sound of 

1ntoning the sutras— Chuông pháp hay âm thanh 

thanh thoát dễ chịu khi trì tụng kinh điển. 

Dharma-blessing: Pháp Lợi—The benefits of 

Buddhism—Phúc lợi mà Phật pháp mang lại cho 

chúng sanh. 

Dharma bliss: Pháp duyệt. 

Dharma body: Body of diamond—Dharma- 

kaya—Ulumate realty—The true nature of 

Buddhahood—Pháp thân hay thân Kim cương— 

See Dharmakaya, and Ten bodies of a Buddha. 

Dharma body has no form; ï( is not born 

nor exfincfive: Pháp thân Như Lai không hình 

dáng; không sanh không diệt. 

Dharma book: Pháp thư. 

Dharma-bridge: Pháp Kiều The bridge of 

Buddha-truth, which 1s able to carry all across to 

nirvana—Cầu Chân Lý Phật Pháp có khả năng 

giúp cho chúng sanh đáo bỉ ngạn niết bàn. 

Dharma-bud: Pháp Nha—The sprout or bud of 

Buddhism—Mầm non trong Phật Giáo. 

Dharma-Buddha: Đạt Ma Phật —Pháp Phật. 

Dhamma-cakka-pavattana (p): Kinh Chuyển 

Pháp Luân —The first discourse of the Buddha 

after his Enlightenment which delivered to his 

first converts in the Deer Park at Benares. 

Dharmacakka Sutra (skt) Kinh Pháp Luân— 

The establishment of wisdom—The wheel of 


Fa- 


Truth which the Buddha preached at the Deer 
Park, in Isipatana, near Benares—Pháp luân mà 
Phật đã chuyển trong vườn Nai, gần Ba La Nại. 
Dharma-cakra (skt): Dhamma-c(h)akka (p)— 
The wheel of law——Wheel of Truth—Pháp Luân. 
(D An overview of Dharma-cakra—Tổng quan 
về Pháp Luân: Wheel of the teaching in 
Buddhism, a symbol of the teaching 
expounded by the Buddha, including the Four 
Noble Truths, The Eightfold Noble Path and 
The Middle Way. The Dharma-Chakra 1s 
always depicted with eigh(t spokes 
representing the eightfold path. The Buddha 
truth which ¡1s able to crush all evil and all 
opposttion. The preaching of a Buddha. 
Dharma wheel 1s likened a wheel because 1t 
crushed all illusions, evil and on opposition, 
like Indra'*s wheel, which rolls from man to 
man, place to place, age to age—Pháp luân, 
bánh xe Pháp trong Phật giáo, học thuyết do 
Phật thuyết giáo gồm Tứ diệu đế, Bát chánh 
đạo và trung đạo. Pháp luân được biểu hiện 
với một bánh xe có tám tia, tượng trưng cho 
Bát chánh đạo. Bánh xe pháp hay chân lý 
Phật pháp có khả năng nghiền nát những ác 
quấy, đối lập và ảo vọng. Lời thuyết pháp 
của Đức phật phá vỡ mọi não phiền nghiệp 
hoặc, lời ấy không ngừng nghỉ ở một người 
nào, một chỗ nào, mà nó xoay chuyển mãi từ 
thế hệ nầy qua thế hệ khác. 
The meanings of Dharma-cakra—Nghĩa của 
Pháp Luân: Wheel of the teaching ¡in 
Buddhism, a symbol of the teaching 
expounded by the Buddha, including the Four 
Noble Truths, The Eightfold Noble Path and 
The Middel Way. The Dharma-Chakra 1s 
always depicted with eigh(t spokes 
representing the eightfold path. According to 
tradition, the wheel of đharma was set In 
motion three tInes—Pháp luân, bánh xe Pháp 
trong Phật giáo, học thuyết do Phật thuyết 
giáo gồm Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và trung 
đạo. Pháp luân được biểu hiện với một bánh 
xe có tám tia, tượng trưng cho Bát chánh đạo. 
Theo truyền thống thì bánh xe pháp được 
quay ba lần: 
I1) In Sarnath where the Buddha pronounced his 
first atfainng complete 


qI) 


discourse  after 


1022 


enlightenment: Tại vườn Lộc Uyển khi Phật 
vừa đạt được đại giác. 

2) Throuph the origination of the Mahayana: Khi 
Đại thừa xuất hiện. 

3) Through the arising of the Vajrayana: Khi 
Kim Cang thừa xuất hiện. 

Dharmachakra (cakra)-Mudra 

Dhammachakka-Mudra (p): See Mudra. 

Dharma-cakra-pravartana-sutra (skÐ: 

Dhammachakkappavattana-sutta (p): Chuyển 

Pháp Luân Kinh—The Wheel of the Dhamma—— 

The setting in motion of the Wheel of the Law, or 

sermons ¡in the deer park (on the foundation of the 

Kmgdom of Righteousness) According to 

Buddhist tradition, this 1s the first discourse of 

Sakyamunmi Buddha In Sarnath shordly after his 

enlightenmenmt. The of the 

discourse are the “middle way” (madhyama- 
pratipad), which avoids the extremes of hedonism 
and asceticism, and the four noble truths (arya- 
satya)—Chuyển Pháp Luân hay những bài thuyết 
pháp tại vườn Lộc Uyển (nền tảng của vương 
quốc đạo đức). Theo truyền thống Phật giáo, đây 
là bài pháp đầu tiên của Đức Phật tại Sarnath 
ngay sau khi Ngài giác ngộ. Chủ để của bài pháp 
là “trung đạo”, tránh hai cực đoan buông lung 
theo khoái lạc và khổ hạnh. Bài pháp cũng nói về 

Tứ Diệu Đế. 

Dharma-categories: Pháp Số The categories 

of Buddhism such as the three realms, fÍive 

skandhas, five regions, four dogmas, six paths, 
nidanas, thirty-seven Aids to 

Enlightenment, etc—Phạm trù hay số của các 

pháp môn như tam giới, ngũ uẩn, ngũ vị, tứ đế, 

lục đạo, mười hai nhân duyên, ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo, vân vân. 

Dharma cause: Pháp Duyên. 

1) Dharma-cause, I.e. the sense of universal 
altruism giving to pity and mercy: Từ Bi Pháp 
Duyên: Bi mẫn bố thí vì hiểu rõ pháp duyên 
(nhân tướng và ngã tướng). 

2) To become a Buddhist: Nhân duyên trở thành 
một Phật tử. 

Dharmachakra-Mudra (sk0: Gesture of the 

Seting in motion of the Wheel of Doctrine— 

Chuyển pháp luân ấn—Mẫu Đà La Pháp Ấn— 

The left palm is turned toward the body, the ripht 


(skt) 


central  themes 


twelve and 


outward, and the circles formed by the thumbs and 
Index fingers of each hand touch one another. 
Ths mudra ¡is found ¡in representatons of 
Sakyamuni, Amitabha, Vairocana and Maitreya 
Buddhas—Lòng bàn tay trái hướng vào thân, còn 
lòng bàn tay phải hướng ra phía trước. Ngón cái 
và ngón trỏ mỗi bàn tay tạo thành một vòng tròn, 
hai vòng tròn chạm nhẹ vào nhau. Đây là tư thế 
của các Phật Thích Ca, Di Đà, Đại Nhật và Di 
Lặc—See Mudra. 

Dharmachakra-pravartfana (skÐ: These two 
extremes, mendicant brothers, are not to be 
approached by him who has withdrawn from the 
world. Which two? On the one hand that which 1s 
linked and connected with lust through sensuous 
pleasures (kamesu) and 1s low; Ignorant, vulgar, 
Ipgnoble and profitless; and on the other hand that 
which ¡is connected with self-mortification, and 1s 
paimnful, ignoble and profiless. Now this, O 
monks, 1s the noble truth of pain; birth 1s painful, 
aging 1s painful; sickness Is painful, death 1s 
paInful. Contact with unpleasant things 1s painful, 
separation from pleasant thinøs 1s painful and not 
getting what one wishes 1s also painful. In short, 
the five “khandhas” of grasping are painful. Now 
this, O monks, ¡s the noble truth of the cause of 
pam; that whích leads to rebirth, 
combined with pleasures lust, finding 
pleasure here and there, namely the craving for 
passion, the craving for existence, the craving for 
non-existence. Now this, O monks, ¡is the noble 
truth of the cessaton of paim: the cessation 
without a remainder of that craving, abandonment, 
forsaking, release, non-attachment. Now this, O 
monks, is the noble truth of the way that leads to 
the cessation of paIn: this 1s the Noble Eightfold 
Path, namely Right Views, Right Intention, Right 
Specch, Right Acton, Right Livelihood, Right 
Effort, Right Mindfulness, Right Concentratlon—— 
Có hai điều cực đoan mà người xuất gia nên 
tránh. Một bên là sự chạy theo dục lạc (kamesu) 
vốn thấp hèn, thô bỉ, phàm tục và vô ích, còn một 
bên là sự gò bó trong lối tu khổ hạnh, gây ra đau 
khổ, không xứng đáng và cũng vô ích. Hỡi các Tỳ 
Kheo! Bây giờ đây là chân lý cao siêu (diệu đế) 
về sự khổ: sinh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ và 
tử là khổ. Tiếp xúc với những thứ khó chịu là khổ, 
xa cách những thứ mình yêu thích là khổ và 


Craving, 
and 


1023 


không đạt được điều mình mong muốn là khổ, 

tóm lại, năm thứ uẩn là những cái khổ. Hỡi các 

Tỳ Kheo, bây giờ là diệu đế về nguyên cái khổ: 

chính là sự tham ái, nguyên nhân của tái sinh, kết 

hợp với dục lạc, tìm cầu hỷ lạc ở mọi nơi, tức là 
dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Hỡi các Tỳ Kheo, bây 
giờ là diệu đế về sự chấm dứt khổ đau: đlo là sự 
đoạn diệt không có sót lại của tham ái, là sự 
khước từ, chối bỏ, giải thoát, không còn chấp thủ. 

Hỡi các Tỳ Kheo, giờ đây là diệu đế về con 

đường dẫn đến sự diệt khổ: đó là Bát Chánh Đạo, 

gồm có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 

Chánh nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, 

Chánh Niệm, và Chánh Định.” 

Dharma-citadel: Pháp Thành Dharma as a 

ciadel against the false; the secure nirvana 

abode—The sutras as the guardian of truth—Phật 
pháp là kinh thành ngăn giữ không cho tà ngụy 
xâm nhập; kinh điển là thành trì bảo hộ chân lý. 

Dharma-cloud: Pháp Vân Địa—The tenth 

bodhisattva stage, when the dharma everywhere 

drop their sweet dew——GIai đoạn thứ mười nơi mà 

Phật pháp tiết ra những giọt sương mai tỉnh 

khiết—See Ten grounds. 

Dharma-companion: Pháp Lữ Người tu 

hành—A compamion of the Dharma——A disciple. 

Dharma-Curtain Buddha: Phật Pháp Tràng. 

Dharma-desana (skt): 

l) The almsgiving of the Buddha-truth: The 
almsgiving of the Dharma-Truth—Offering of 
the Buddha-truth—Truth-giving—Among the 
various offerings to the Buddhas, the offering 
of the Dharma 1s the highest because 1t 
enables the audience to transcend Birth and 
Death and ulimately attain Buddhahood—— 
Thuyết pháp hay ban bố chân lý Phật pháp, 
là một trong những pháp cúng dường. Cúng 
dường pháp là pháp cúng dường cao tột vì nó 
giúp người nghe có cơ duyên vượt thoát luân 
hồi sanh tử để đạt tới Phật quả. 

2) Buddha Dharma or Buddha”s sermons: Giáo 
Pháp—Doctrine—Dharma—Giáo pháp của 
Đức Phật. 

Dharmadara (skt): Trì Pháp. 

Dharmadana (skt): The almsgiving of the 

Buddha-truth—-Offering of the Buddha-truth— 

Pháp thí —-Truth-giving—Among the various 








offerings to the Buddhas, the offering of the 
Dharma ¡is the hiphest because it enables the 
audilence to transcend Bírth and Death and 
ultimately Buddhahood. When the 
Bodhisattva feels satisfled only with the supply of 
material aid, without raising sentient beings from 
their misery, or introducing them Into beautitude, 
he uses Ineffective method because material help 
1S not sufficient. The best way of helping them 1s 
to establish them In goodness as the Buddha 
taught: “Monks, there are these two giIfÍs, the 
carnal and spiritual. Of these two gIfts the spiritual 
1S prominent. Monks, there are these two sharings 
together, the sharing of carnal and the sharing of 
the spiritual. Of these two sharings together the 
spiritual 1s pre-eminent. Monks, there are these 
two acts of kindness, the carnal and the spiritual. 
Of these two acts of kindness, the spiritual 1s pre- 
Therefore, the Giving 
(Dharmadana) 1s to speak the dharma to benefit 
sentient beinøs, to teach and transform all living 
beings by explaining the Buddha-dharma to them. 
Of all the offerings the dharma offering 1s 
supreme because 1t can help sentent beings 
change their karma. According to Mahayana 
Buddhism, the best and noblest gift among all the 
gifts a Bodhisattva can gIve Is the gIft of Dharma. 
Other gIfts are considered of a lower category as 
the Buddha taught: “The gift of Dharma triumphs 
over all gifs.”—Thuyết pháp hay ban bố chân lý 
Phật pháp, là một trong những pháp cúng dường. 
Cúng dường pháp là pháp cúng dường cao tột vì 
nó giúp người nghe có cơ duyên vượt thoát luân 
hồi sanh tử để đạt tới Phật quả. Khi một vị Bồ Tát 
chỉ thỏa mãn trong việc bố thí vật chất mà không 
khiến cho chúng sanh tự chuyển hóa khổ đau và 
phiền trược của họ thì vị Bồ Tát đó chưa xử dụng 
đúng phương pháp hiệu quả. Bởi vì vật chất 
không thôi chưa đủ. Cách tốt nhất để giúp họ là 
phải thực hiện nghiệp tốt như lời Phật dạy như 
sau: “Này các Tỳ Kheo, có hai món quà là quà 
vật chất và tinh thần. Trong hai món quà này thì 
món quà tinh thần là tối thượng. Này các Tỳ 
Kheo, có hai điều bố thí là tài thí và pháp thí. 
Trong hai điều này, pháp thí là hơn cả. Này các 
Tỳ Kheo, có hai hành động tốt về tinh thần và vật 
chất. Hành động tốt thiên về tinh thân là tối 
thượng.” Như vậy pháp thí là mang lợi ích tinh 


atfain 


eminent.” of Law 


1024 


thân đến cho chúng sanh, là đem pháp thoại của 
Đức Phật đến cho chúng sanh để họ có thể tự 
chuyển hóa nghiệp của họ. Đây là hạnh phúc vĩnh 
viễn. Pháp thí là công đức tối thượng và lòng từ 
tối thượng, vì nó khiến cho chúng sanh có thể 
chuyển đổi được nghiệp của họ. Theo Phật giáo 
Đại Thừa, món quà tốt nhất và quý nhất trong các 
món quà là pháp thí. Các món quà khác được xem 
là thấp hơn như lời Phật dạy: “Pháp thí là tối 
thượng thí.” 

Dharmaddana (skt): Pháp ấn— The Dharma- 
seal that which fasten the dharma together. 
Dharmadeva (skt): Pháp Thiên—A monk from 
Nalanda-samgharama who translated forty-six 
works unđer this name from 973 to 981, and under 
the name of Dharmabhadra seventy-two works 
from 982-1001—Một vị Tăng tại tu viện Na Lan 
Đà, dưới tên Pháp Thiên ngài đã dịch 46 tác 
phẩm từ năm 973 đến năm 981, và dưới tên Pháp 
Hiển ngài đã dịch 72 tác phẩm từ năm 982 đến 
năm 1001. 

Dharma-Devoftee: Tùy Pháp Hành —According 
to the Sampasadaniya Sutta and Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, this 1s one of 
the seven persons worthy of offerings—Theo 
Kinh Tự Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, đây là một trong bảy loại người 
đáng kính trọng —See Seven persons worthy of 
offerings. 

Dharmadhara (skt: Khẩn Na La Vương. 


Dharma dharani (skt: Pháp Đà La Ni— 
Holding firmly to the truth one has heard, one of 
the three kinds of dharan—Nghe giáo pháp của 
Phật mà thụ trì không quên, đây là một trong ba 
pháp Đà La Ni—See Three kinds of dharan1. 
Dharmadharma (skt): Real and unreal—Thing 
and nothing—Being and non-beinge—Pháp Phi 
Pháp. 

Dharma-dhatu (skt): Dharmaksetra (skt)—Đạt 
Ma Đà Đô—Pháp Tính —Thực Tướng —Dharma 
realm—Dharma  factor—Dharma 
Cosmos—Billion-world unIverse—Universe— 
Dharma-element, factor, or realm—The world 
where Dharma prevailsPháp Giới (thế giới 
trong đó Pháp là thù thắng)—See 
Inexhaustible Vows. 


element— 


Ten 


(D) The general meanings of “Dharmadhatu”— 
Nghĩa tổng quát của Pháp giới: 

l) A name for “things” in general, noumenal or 
phenomenal; for physical universe, or any 
portion or phase of it: Tên của sự vật khi nói 
chung cả lý lẫn sự. 

2) The unifyng underlying 
regarded as the ground or cause of all things, 


spiritual reality 


the absolute from which all proceeds. Ít 1s one 
of the eighteen dhatus: Chân lý tuyệt đối hay 
chân như pháp tính là nhân, nương dựa vào 
đó mà vạn pháp sanh ra. Đây là một trong I8 
pháp giới. 

3) _A relic ofthe Buddha: Pháp giới còn có nghĩa 
là xá lợi Phật. 

4) Dharma-plane: Realm of dharma, a notion of 
the that 
encompasses phenomena. AÀs a space or 

the 

uncaused and ¡immutable totality without 


true nafure permeates and 


realm, the the realm of dharmas Is 


beginnng nor end. Dharmadhatu may be 
rendered properly as “realm of ideas,” as the 
term expresses the most comprehensive view 
of the universe, Including not only this visible 
sense-world but all possibly conceivable ideal 
worlds: Pháp giới, một bản tánh thật bao trùm 
và thâm nhập tất cả mọi hiện tượng. Về mặt 
không gian lãnh địa, Dharma là toàn thể vô 
nhân và bất biến, vô thủy vô chung. Pháp 
Giới có thể được dịch một cách xác hợp là 
“phạm vi của ý niệm” vì từ nầy diễn tả cái 
quan niệm rõ ràng nhất về vũ trụ, không 
những gồm cái thế giới của giác quan có thể 
nhìn thấy được này mà gồm tất cả những thế 
giới lý niệm có thể quan niệm và có thể có 
được. 

53) The Realm of Principle (Dharma-dhatu) has a 
double meaning—Pháp Giới có đến hai 
nghĩa: 

1) The actualuniverse: Vũ trụ hiện thực. 

The Indeterminate world or Nirvana. It 1s 

Identical with the Thusness of the Buddha. 

Nirvana or flamelessness means, on the one 

hand, the death of a human body and, on the 

other hand, the total extinction of. life 
conditions (negatively) or the perfect freedom 
of will and action (positively): Thế giới không 
hạn định hay Niết Bàn. Nó chính là Chân 


1025 


Như của Phật. Niết Bàn tịch diệt vừa có 
nghĩa là sự diệt vọng của thể xác con người 
(theo nghĩa tiêu cực), và vừa là sự diệt tận 
của các điều kiện sinh tử (theo nghĩa tích 
cực). 

In the Tantric school, Dharmadhatu includes 
Garbhadhatut (materiaal) and Vajradhatu 
(ndestructible): Pháp Giới trong Mật giáo 
bao gồm Thai Tạng Giới (vật chất) và Kim 
Cang Giới (bất hoại). 


(HDIn the phenomenal world (dharmadhatu), 


there are three worlds of desire, form and 
mind. All created things or beings, both noble 
and Ignoble, both cause and effect, are within 
the dharmadhatu. The idea In this text 1s 
practically identical with the diagram given 
above: Trong pháp giới hay thế giới hiện 
tượng, có ba thế giới là dục, sắc và tâm. Hết 
thấy các loài tạo vật, cả Thánh lẫn phàm, 
nhân và quả, đều ở trong pháp giới đó. Chỉ có 
Phật là ở ngoài pháp giới. 


(V)According to Prof. Junjiro Takakusu in the 


Essentials of  Buddhist Philosophy, 
Dharmadhatu, in is double meaning as 
Realm of Primnciple and Element of all 
Elements, Is a synonym with Matrix of the 
Thus-come (Tathagata-garbha) and also with 
the universe or the actual world, I.e., the 
realm of all elements The theory of 
causation by Dharmadhatu ¡s the climax of all 
the causaton theorles; 1{ is actually the 
conclusion of the theory of causation 
Oripination, as 1t is the universal causation 
and 1s already within the theory of universal 
Immanence, pansophism, cosmotheism, or 
whatever it may be called. The causation 
theory was explained first by action- 
influence, but as action originates 1n ideation, 
we had, secondly, the theory od causation by 
1deaftion-store. Since the Ideation-store as the 
reposifory of seed-energy must orIginate from 
something else, we had, thirdly, the causation 
theory explained by the expression “Matrix of 
the Thuscome” (Tathagata-garbha) or 
Thusness. This curious term means that which 
Buddha. 
has an impure side, but 
because of Buddhahood 1t has a pure side as 


conceals the Because of 


concealment It 


well. lt is a synonym of Thusness (Tathatva or 
Tathata, not Tattva=Thisness or Thatness) 
which has in 1ts broadest sense both pure and 
Impure nature. Throuph the energy of pure 
and Iimpure causes I(t manifests the specIfic 
character of becoming as birth and death, or 
as good and evil. Thusness pervades all 
beings, or betfer, all beings are In the state of 
Thusness. Here, as the fourth stage, the 
causation theory by Dharmadhatu (universe) 
1S set forth. It Is the causation by all beings 
themselves and 1s the creation of the universe 
1fself, or we can call it the causation by the 
common action-influence of all beings. 
Intensively considered the universe will be a 
manifestation of Thusness or the Matrix of 
Tathagata (Thus-come). But extensively 
considered 1t 1s the causation of the universe 
by the universe Iftself and nothing more— 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, pháp giới trong ý 
nghĩa là cảnh giới của lý tắc và vừa là sự 
tướng của tất cả sự tướng, đồng nghĩa với 
Như Lai Tạng và cũng đồng nghĩa với vũ trụ 
hay thế giới hiện thực, nghĩa là cảnh giới của 
tất cả sự tướng. Pháp giới duyên khởi là cực 
điểm của tất cả những thuyết nhân quả; thục 
sự đó là kết luận của thuyết duyên khởi bởi 
vì nó là lý tắc nhân quả phổ biến và đã nằm 
trong lý bản hữu, thông huyền của vũ trụ, hay 
nói thế nào cũng được. Lý tắc duyên khởi 
được giải thích trước tiên bằng nghiệp cảm 
duyên khởi, nhưng vì nghiệp phát khởi trong 
tạng thức, nên thứ đến chúng ta có A Lại Da 
duyên khởi. Vì A Lại Da, hay tạng thức, là 
kho tàng của chủng tử, sanh khởi từ một cái 
khác nên chúng ta có Như Lai Tạng duyên 
khởi, hay chân như. Từ ngữ kỳ lạ nầy chỉ cho 
cái làm khuất lấp Phật tánh. Do sự che khuất 
nầy mà có phần bất tịnh, nhưng vì có Phật 
tánh nên có cả phần tịnh nữa. Nó đồng nghĩa 
với Chân Như (Tathata—Không phải như thế 
nầy hay như thế kia) mà theo nghĩa rộng nhất 
thì có đủ cả bản chất tịnh và bất tịnh. Do 
công năng của những căn nhân tịnh và bất 
tịnh, nó biểu lộ sai biệt tướng của hữu tình 
như sống và chết, thiện và ác. Chân như bảo 
trì vạn hữu, hay nói đúng hơn, tất cả vạn hữu 


1026 


đều ở trong Chân như. Nơi đây, giai đoạn thứ 
tư, Pháp giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là 
lý tắc tự khởi và tự tạo của hữu tình và vũ 
trụ, hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là duyên 
khởi nghiệp cảm chung của tất cà mọi loài. 
Nói hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của 
Chân như hay Như Lai Tạng. Nhưng nói rộng 
thì đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ 
trụ, chứ không gì khác. 

(V) According to the Madhyamaka philosophy, 
the word “Dharmadhatu” 1s 
“Tathata` or Reality, or Nirvana. Here the 
word “Dhatu` means the inmost nature, the 


also called 


ultimate essence. Dharmadhatu or Tathata 1s 
both transcendent and Iimmanent. Il( 1s 
transcendent as ultimate Reality, but 1t 1s 
present In every one as his Inmost øround and 
essence: Theo triết học Trung Quán, Pháp 
Giới cũng có nghĩa là Chân Như hoặc Thực 
Tại hay Niết Bàn. Ở đây chữ “Giới” có nghĩa 
là bản chất thâm sâu nhất, hay bản chất tối 
hậu. Pháp Giới và Chân Như đều là siêu việt 
và nội tổn. Nó là siêu việt như Thực Tại tối 
hậu, nhưng nó hiện hữu trong mỗi người như 
là cơ sở và bản chất thâm sâu nhất của họ. 
See Five forms of dharmadhatu, Eighteen 
realms, and Four realms. 

Dharmadhatu Buddha (skt): The universal 
Buddha—Pháp Giới Phật The Buddha of a 
Buddha-realm, 1.e. the dharmakaya—Pháp Giới 
Phật hay Phổ Phật, chỉ những bậc đã thành Phật, 
đã chứng được tuệ nhất chân pháp giới đại trí, có 
đại quang minh phổ chiếu chúng sanh. 
Dharmadhatu meditation: Pháp Giới Định— 
Dharmadhatu meditation (earth, water, fire, air, 
Space, consciousness), a term for Vairocana In 
both mandalas—Hai bộ Đại Nhật đều lấy lục đại 
pháp giới (đất, nước, lửa, gió, hư không, thức) làm 
đề mục quán chiếu Thiền định. 

Dharmadhatu palacce: Pháp Giới Cung—The 
shrine of Vairocana In the Garbhadhatt—Kim 
Cương Pháp Giới Cung hay cung điện của Đức 
Đại Nhật Như Lai trong Thai tạng GIới. 
Dharmadhatu-prakrti-jnana (skÐ: Pháp Giới 
Thể Tính Trí -One of 
menftioned in the Shingon texts. The wisdom 
derived from the pure consciousness (amala- 
vijnana)—The wisdom of the embodied nature of 


+ 


the five wisdoms 


dharmadhatu, defñined as the six elements, and 1s 
associated with Vairocana In the center—Một 
trong năm trí được nói đến trong kinh điển của 
tông Chân Ngôn. Trí chuyển từ Yêm-Ma-La thức 
mà được. Pháp giới thể tánh tức là lục đại với 
Ngài Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhật Như Lai trụ nơi 
Trung độ. Gọi là pháp giới thể tánh trí vì trí nầy 
làm chủ đức phương tiện cứu cánh—See Eive 
wisdoms. 

Dharma-dhatu reality: Pháp Giới Thực 
Tướng—Dharmadhatu reality, or Dharmadhatu 1s 
realiy, different names but one ¡idea. The 
“Reality” 1s used for noumenon by the Different 
Teaching, while “Dharmadhatu” Is used for 
noumenon by the Perfect Teaching—Pháp giới và 
thực tướng, cùng một thể mà khác tên. Thực 
tướng là lý của Biệt giáo, pháp giới là lý của 
Viên giáo. 

Dharmadhatu-storehouse: Pháp Giới Tạng— 
The treasury or storehouse or source of all 
phenomena or truth—Pháp giới tạng là nơi trữ 
chứa mọi hiện tượng hay chân lý. 

Dharma  door: Pháp môn—Cultivation 
method—Dharma Gate—Door of liberatlon— 
Method—School—Traditon—84,000 entries into 
the the Buddha's teaching and 
realizatlon—See Dharmaparyaya. 

Dharma Door of Buddha Recitation: Pháp 
Môn Niệm Phật—Although Buddha recitation 1s 
simple, 1t Is very deep and encompassing. 
However, It is most important to be utterÌy sincere 
and earnest, for only then will your thoughts 
merge with those of Amitabha Buddhaˆs and can 
you reap true benefits in this very life. lÝ you are 
lazy and careless or lack of zealous energy, you 
may still sow the seeds of future liberation, but 
evil karma as a result of disrespect the Buddha 
teachings 1s inconceivable. However, thanks to 
the residual meris of reciing the name of 
Amitabha, you escape the three evil paths and are 
reborn in the human or celestial realms, but you 
will find it 1s very difficult to Join the Ocean-Wide 
Lotus Assembly—Dù pháp môn Niệm Phật giản 
dị, nhưng rất thâm sâu. Điều tối cần là phải niệm 
một cách chí thành tha thiết thì tư tưởng của mình 
mới giao cảm được với tư tưởng Phật, và từ đó lợi 
ích mới có được trong hiện đời. Nếu bạn trây lười 
lơ đểnh và không có nghị lực hăng hái, thì bạn có 





stream of 


1027 


thể gieo nhân giải thoát, nhưng ác nghiệp khinh 
lờn Phật pháp là kết quả không thể nghĩ bàn. Tuy 
nhiên nhờ vào phước đức của sự niệm Phật, bạn 
có thể thoát khỏi tam đồ ác đạo mà sanh vào cõi 
người hay cõi trời, nhưng còn lâu lắm mới có đủ 
phước đức để câu hội Liên Trì. 

Dharma Door of Empfiness Empuness 
Cultivated Door—Không Môn—According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, this 1s one 
of the two doors for Pure Land practitioners. This 
Dharma Door abandon the attchmenfs to Form in 
order to cultivate. lt is the ability to tame and 
master over the six facultles of Eyes, Ears, Nose, 
Tongue, Body, and Mind and 1s no longer 
enslaved and ordered around by the six elements 
of Form, Sound, Fragrance, Flavor, Touch and 
Dharma. Only Arhats and Bodhisattvas who have 
atfained the state of “No Learning.” In the Zen 
School, the practiioner enters the Way throught 
the Dharma Door of Emptiness. Right from the 
beginnng of his cultivaton he wipes out all 
makrs, even the marks of the Buddhas or the 
Dharma are destroyed—Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là 
một trong hai pháp môn cho người tu Tịnh Độ. 
Chỉ có những bậc từ A La Hán đến Bồ Tát là các 
bậc Thánh nhơn đã chứng đắc được quả Vô Học. 
Không môn là pháp môn ha tướng mà tu, hay là 
chế phục được sáu căn Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, ý và không còn bị sáu trần là Sắc, Thanh, 
Hương, Vị, Xúc, Pháp sai xử nữa. Thiển tông từ 
nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu liền 
quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng Phật, tướng 
pháp đều bị phá trừ—See Dharma Door of 
ExIstence, and Two doors (F). 

Dharma Door of ExXistence: Existence 
Cultivated Door—Hữu Môn—According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice, this Is one of 
the two doors for Pure Land practitioners. This 1s a 
Dharma that still 
Characteristics” to practice, because we senfient 
beings are still trapped in existence as well as In 
the six faculties of Eyes, Ears, Nose, Tongue, 
Body, and Mind; and the six elements of Form, 
Sound, Fragrance, Flavor, Touch and Dharma. 
Thus at every moment of our existence, Our 


Door reliles on “form 


faculles are ¡interacing with the various 
elements, so 1t 1s Impossible for us to have 
“Emptiness” while facing the stmuli in our 
surroundings. The Pure Land method belongs to 
the Dharma Door of Existence; when Pure Land 
practitioners first develop the Bodhi Mind, they 
enter the Way through forms and marks and seek 
to view the celestial scenes of the Western Pure 
Land—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong hai pháp 
môn cho người tu Tịnh Độ. Hữu môn là Pháp Môn 
tu tập còn cần phải nương vào nơi sự tướng mà 
hành trì, bởi vì chúng sanh chúng ta còn bị lệ 
thuộc vào hữu vi cùng sáu căn là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, 
Thiệt, Thân, Ý: và sáu trần là Sắc, Thanh, Hương, 
Vị, Xúc, Pháp, cho nên chẳng thể nào Không 
được đối với các trần cảnh chung quanh. Tông 
Tịnh Độ thuộc về Hữu Môn. Người niệm Phật khi 
mới phát tâm từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được 
thấy thánh cảnh ở Tây Phương —See Dharma 
Door of Emptiness, and Two doors (F). 

Dharma Door of Hung-Jen: Đông Sơn Pháp 
Môn—-The Intuiive School the fifth 
patriarch Hung-Jen, who resided at Huang-Mei 
eastern monastery—Pháp môn của Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn, trụ trì tại Hoàng Mai Đông Viện 
(chùa về phía đông của núi Hoàng Mai). 
Dharma door of patience: Pháp Môn Nhẫn 
Nhục—Among the Six Paramitas, the Dharma 
door oŸ patience 1s very Important. If we cultivate 
the Dharma door of patlence to perfection, we 
wIill surely reach an accomplishment. To practice 
the Dharma door of patlence, one must not be hot 
tempered. should 
everything—Trong sáu pháp Ba La Mật, nhẫn 
nhục vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta tu tập 
toàn thiện pháp môn nhẫn nhục, chúng ta sẽ chắc 
chắn hoàn thành đạo quả. Thực tập pháp môn 
nhẫn nhục, chúng ta chẳng những không nóng 
tánh mà còn kham nhẫn mọi việc. 
Dharma-drum: Pháp Cổ—The drum of the law 
which stiring all to advance in virtue—Tiếng 
trống thúc quân được đem ví với tiếng Phật thuyết 
pháp khuyên răn đại chúng tiến lên làm việc 
công đức. 

Dharmaduta (skt): Những người đầu tiên truyền 
bá chơn lý——A missioner—One who proclaims the 
Dhamma, the teaching of the Buddha. 


from 


Instead one endure 


1028 


Dharmadvaya (sk0: Nhị Biên—Duality—TWwo 
sides—Two extreme views——T'wo dualistic views 
expressly rejected in Buddhism: 

q@) 

1) Nhlsm (sk)— Đoạn kiến: điệt— 
Annihilaton—Considering that things do not 
©XISf 1n any sense, the delusory 
manifestatons of the world, nor anything 
continue affer death—Denial of the doctrine 


Hoại 


even 


of reincarnation—Đoạn biên kiến, coi mọi 
vật không hiện hữu, ngay cả những ảo giác 
hiện lên, hay bất cứ thứ gì tiếp tục sau khi 
chết. Tà kiến nầy phủ nhận thuyết tái sanh. 

2) Eternalsm (sk0: Biên kiến—Vĩnh cửu — 
Immortality—Believing that there 1s true 
existence of real being In obJects, or that 
there 1s some entity that exists ÍOreVer— 
Thường biên kiến, tin rằng có sự hiện hữu 
thật của sự vật, và có những thứ hiện hữu đời 
đời. 

qI) 

l) Those who believe that things exist Hữu 
biên—Tin có sự hiện hữu. 

2) Those who believe that nothing is self- 
existent or thins cannot be said to exist: Vô 
biên—Tin rằng không có cái gì có thể tự hiện 
hữu. 

qm) 

l) The plus side—Tăng ích biên: Those who 
believe In a soul or permanence; all things 
are unreal and have no-self—Những người tin 
rằng không có một linh hồn hay sự thường 
hằng; vạn pháp vốn không có tự tánh. 

2) The minus side—Tổn giảm biên: Those who 
believe that nothing exists even of karma—— 
Những người tin rằng không có cái gì hiện 
hữu ngay cả nghiệp báo. 

** See TWO exfreme views. 

Dharma-element: Dharma-dhatu (skĐ— 

Dharma-factor, or realm—-Pháp Giới —See 

Dharma-dhatu. 

Dharma-emperor: Pháp đế—Dharma emperor, 

1.e. the Buddha—Phật được ví như một vị Pháp 

Vương (Vua Pháp). 

Dharma-Ending Age: Thời Mạt Pháp—Last 

Age. 

1) Dharma-Ending Age 1s the last of the three 
ages of dharma, durng whiích the 


2) 


3) 


understanding and practice of the Buddha- 
dharma gradually decline and finally 
disappear. Dharma Ending Age starts 1000 
years after the Buddha entered the Maha- 
Nirvana. Since that time, 1t has been 2, 544 
years (2000), thus we are deep In that age, 
which means the Buddha-Dharma 1s ending 
and will one day, vanish from this world. Only 
then will the next Buddha, Maitreya Buddha 
or Happy Buddha appears: Thời mạt pháp là 
thời kỳ chót trong ba thời kỳ của Phật pháp, 
trong thời kỳ này sự am hiểu và thực tập Phật 
pháp từ từ suy tàn và cuối cùng biến mất hẳn. 
Thời Mạt Pháp là thời kỳ 1000 năm sau ngày 
Phật nhập Niết Bàn. Từ ngày đó đến nay đã 
2544 năm, nghĩa là chúng ta đang đi sâu vào 
thời Mạt Pháp, thời kỳ Phật Pháp tàn lụn và 
biến mất khỏi thế giới nầy. Cho đến khi vị 
Phật kế tiếp, Đức Di Lặc hay ông Phật Cười 
xuất hiện. 

The final period of teaching of Buddhism 
which lasted 3000 years after the formal 
period. Toward the end of this period, there 
wont be any more teaching of Buddhism 
which means the Buddhadharma will end 
(vanish from the world) one day. However, 
Buddha Maitreya or Laughing (Happy) 
Buddha 1s to appear to restore all things: Thời 
mạt pháp (thời kỳ mà giáo pháp suy vi vì 
cách xa thời Phật quá lâu), thời kỳ cuối cùng 
của Phật pháp khoảng 3000 năm sau thời 
Chánh Pháp. Vào cuối thời kỳ nầy, sẽ không 
còn giảng dạy Phật pháp nữa, có nghĩa là 
Phật pháp chấm dứt một ngày nào đó. Tuy 
nhiên, Phật DI Lặc hay Phật Cười (Hạnh 
Phúc) sẽ xuất hiện và tái tạo tất cả. 

The last of the three perlods (The Proper 
Dharma Age, The Dharma Semblance Age, 
and The Dharma Ending Age), the age of 
degeneration and extinction of the Buddha- 
law. In this age, the Dharma and precep(s are 
weakened significantly. Many othe reliplons, 
non-Buddhists, and evil spirits wIll enter and 
blend ¡in with Buddhism, destroying the 
Buddha Dharma. Thus, the Dharma still exIsts 
and there are cultivators, but very few 
practitioners are able to øgrasp fully the proper 
Dharma or awakened to the Way, much less 


4) 


1029 


attain enliphtenmenmt. In the Great Heap 
Sutra, the Buddha made this prophecy: “In the 
Dharma Ending Ase, ¡in hundreds of 
thousands and hundreds of thousands of 
cultivators, as the result, no one will attain 
enlightenment.”: Thời kỳ cuối cùng của ba 
thời kỳ Phật pháp (Chánh, Tượng, và Mạt 
Pháp), thời kỳ suy vi và bị tiêu diệt của giáo 
pháp. Trong thời gian nầy, đạo đức suy đổi, 
pháp nghi tu hành hư hoại. Tà ma ngoại đạo 
lẫn lộn vào phá hư Phật pháp. Tuy có giáo lý, 
có người tu hành, nhưng không một ai hành 
trì đúng pháp, huống là tu chứng? Trong Kinh 
Đại Tập Nguyệt Tạng, Đức Phật đã có lời 
huyền ký rằng: “Trong thời Mạt Pháp, ức ức 
người tu hành, song không có một ai chứng 
đắc.” 

In the Dharma Extinction Sutra, the Buddha 
prophes1ized: “In the future, when my Dharma 
1S about to end, ¡in this world of the five 
turbidities, false religIons will arise to 
become very powerful. During those times, 
the evil”s relatives will take form, appearing 
as Bhikshus, to destroy the Buddha Dharma. 
They will eat, sleep, and wear ordinary 
clothing of lay persons, fond of five exotic 
assorted colorinss worm on their robes, 
Iinstead of the three solid indigo blue, brown 
and gold colored robes which Bhikshus are 
supposed to wear. They eat meat, drink 
alcohol, kil, lust for frapgrances and aromas, 
with non-helping conscience. Instead, they 
will become JjJealous of and hateful toward 
one another; this monk wIll hate or be jealous 
with the other monk, this monastery will hate 
or be Jealous with the other monastery. At 
that time, Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, 
and Arhats who had vowed previously to 
protect and defend the Buddha-Dharma, will 
appear 1m life, taking on human form as 
Bhikshus or lay people. These saints will be 
devoted cultivators; their religIous conduct 
and behavior will be very honorable, earning 
everyone”s admiration and respect. They will 
have virtuous qualitiles such as kindness and 
peace, have no ¡impure thoughfs, great 
tolerance, good wIll, help the old, the weak, 
the lonely, and often bring statues and sutras 


fO encourage everyone to worshIp, read, and 
chant. They wIll teach sentient beIngs In a falr 
and objective manner and will cultivate many 
merifs and virtuous practices. They wIll be 
altruistic always practicing the concept of 
gam. With the 
appearance of such religlous and virtuous 
people, other demonic Bhikshus wIll develop 
much hatred and Jealousy. They will slander, 
make wicked and false accusatlons, do 
everything possible so these kind and virtuous 
people cannot live in peace. From that point 
forth, those demonic Bhikshus will become 
even more reckless and wild, never pracficing 
Dharma, leaving temples fo rof, ruined and 
desolate. Their only Interest will be to build 
their prIvate fortune, having careers that are 
unacceptable in Buddhism, such as burning 
mountains and foresfs, a good 
conscIence, killing and hurting many sentient 
beings. In such times, there will be many 
servants taking the opportunty to become 
Bhikshus and Bhikshumis; they will be neither 
religlous nor virtuous. Instead, they will be 
lustful and greedy, where Bhikshus and 
Bhikshuns live with one another. The 
Buddha-Dharma will be destroyed ¡in the 
hands of these people. Also, there will be 
many criminals entering the religious øate, 
Increasing the consciousness of laziness and 
laxiIty, refusing to learn or to cultivate the 
Way. When the reading of precepts comes 
around the middle of every month, they will 
act passively, relucfantly, and refuse to listen 
carefully. If teaching and expounding the 
precepts and doctrines, they will go over them 
briefly, skipping different sections, refusing to 
state all of them. If reading and chanting 
sufra-poetry, and not familiar with the lines, 
words, or theirr deep meanings, they will 
refuse to search or ask for answers from those 
who have great wisdom, but instead they will 
be narcissistic and conceited, seek fame and 
praise, and think they are all-knowing. Even 
so, on the outside, they wIll act religIous and 
virtuous, offen prasing themselves, hoping 
everyone will make offerings or charitable 
donatons to them. After these demonic 


“self-loss for others'” 


without 


1030 


Bhikshus die, they wIll be condemned Into the 
realm of hell, hungry ghost, and animal, and 
must endure these condiions for many 
After repaying for 
transgressions, they will be born as human 
beings, but far away from civilization, places 
that do not have the Triple Jewels: Trong 
Kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật cũng có huyển 
ký rằng: “Về sau, khi Pháp của ta sắp diệt, 
nơi cõi ngũ trược nầy, tà đạo nổi lên rất 
thạnh. Lúc ấy có những quyến thuộc của ma 
trá hình vào làm Sa Môn để phá rối đạo pháp 
của ta. Họ mặc y phục y như thế gian, ưa 
thích áo Cà Sa năm màu, thay vì mặc áo ba 
màu luốc của hàng Tăng sĩ. Họ ăn thịt, uống 
rượu, sát sanh, tham trước mùi vị, không có từ 
tâm tương trợ, lại còn ganh ghét lẫn nhau; sư 
nầy ghét sư kia, chùa nầy ghét chùa kia. Bấy 
giỜ các vị Bồ Tát, Bích Chi, La Hán vì bổn 
nguyện hộ trì Phật Pháp nên mới hiện thân ra 
làm Sa Môn hay cư sĩ, tu hành tính tấn, đạo 
trang nghiêm, được mọi người kính trọng. 
Các bậc ấy có đức thuần hậu, từ ái, nhẫn 
nhục, ôn hòa, giúp đỡ kẻ già yếu cô cùng, 
hằng đem kinh tượng khuyên người thọ trì, 
đọc tụng, giáo hóa chúng sanh một cách bình 
đẳng, tu nhiều công đức, không nệ chi đến 
việc tổn mình lợi người. Khi có những vị tu 
hành đạo đức như thế, thì các Tỳ Kheo Ma 
kia ganh ghét, phỉ báng, vu cho các điều xấu, 
dùng đủ mọi cách lấn áp, xua đuổi, hạ nhục, 
vân vân, khiến cho các vị chân tu nầy không 
được ở yên. Từ đó, các ác Tỳ Kheo kia càng 
ngày càng thêm lộng hành, không tu đạo 
hạnh, bỏ chùa chiền điêu tàn, hư phế. Họ chỉ 
biết tích tụ tài sản, làm các nghề không hợp 
pháp để sanh sống, đốt phá rừng núi, làm tổn 
hại chúng sanh không chút từ tâm. Lúc ấy, có 
nhiều kẻ nô tỳ hạ tiện xuất gia làm Tăng Ni, 
họ thiếu đạo đức, dâm dật, tham nhiễm, nam 
nữ sống chung lẫn lộn. Phật Pháp suy vi chính 
là do bọn nầy! Lại có những kẻ trốn phép vua 
quan, lẫn vào cửa đạo, rồi sanh tâm biếng 
nhác, không học, không tu. Đến kỳ bố tác 
tụng giới, họ chỉ lơ là, gắng gượng, không 
chịu chuyên chú lắng nghe. Nếu có giảng 
thuyết giới luật, họ lược trước bỏ sau, không 
chịu nói ra cho hết. Nếu có đọc tụng kinh 


Teincarnations. these 


văn, họ không rành câu chữ, không chịu tìm 
hỏi nơi bậc cao minh, tự mãn cầu danh, cho 
mình là phải. Tuy thế, bể ngoài họ cũng làm 
ra vẻ đạo đức, thường hay nói phô trương, để 
hy vọng được mọi người cúng dường. Các Tỳ 
Kheo Ma nây sau khi chết sẽ bị đọa vào 
trong tam đồ ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, trải qua nhiều kiếp. Khi đển xong 
tội, họ sẽ thác sanh làm người ở nơi biên địa, 
chỗ không có ngôi Tam Bảo.”. 

5) In the Great Compassion Sutra, the Buddha 
taught Ananda: “Look here Anandal Two 
thousand five hundred years after I entered 
the Nirvana, those who maintain, practfice 
according to the proper dharma teachings will 
gradually diminish; 
Drecepfs, engaøe In acfivifles confrary to the 
Dharma teachings will Iincrease with each 
passing day. In such times, many Bhikshus 
will be mesmerized by fame and fortune, not 


those who  violate 


cultivatng ther minds, bodies, and for 
wisdom. They will be greedy for Buddhist 
robes, bowls, food, medicine, housing, 


temple, and then become Jealous, competing 
and insulting one another, taking one another 
to the authorities: Theo Kinh Đại Bi, Đức 
Phật bảo Ngài A Nan: “Nầy A Nan! Khi ta 
nhập Niết Bàn rồi, trong thời gian 2.500 năm 
sau, nhóm người giữ giới, y theo chánh pháp, 
lần lần tiêu giảm. Các bè đẳng phá giới, làm 
điều phi pháp, ngày càng tăng thêm nhiều. 
Bấy giờ có nhiều Tỳ Kheo đắm mê danh lợi, 
không chịu tu thân, tâm, trí huệ; họ tham 
trước những y bát, thức ăn, thuốc men, sàng 
tọa, phòng xá, chùa chiễển, rồi ganh ghét tranh 
giành phỉ báng lẫn nhau. Thậm chí, kiện thưa 
nhau ra trước công quyền. 
Dharma exposifion applicable to oneself: 
Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã —According to 
The Connected Discourses of the Buddha, 
Chapter Veludvara, the Buddha taught about the 
Dharma exposition applicable to oneself. Those 
who possess these below mentoned good 
qualiies—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm 
Veludvara, Đức Phật đã dạy về Pháp Môn Đưa 
Đến Bảy Điều Lợi Ích Cho Tự Ngã. VỊ nào thành 
tựu bảy điều lợi ích này, nếu muốn có thể tuyên 
bố: “Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh 


1031 


vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn 
tận các ác sanh, ác thú, đọa xứ, được các bậc 
Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm 
cắt, không bị điểm ố, không bị uế nhiễm, đem lại 
giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
thủ. Vị nây đã đạt quả “Dị Lưu.” 


Ù 


2) 


A noble disciple reflects thus: “I am one who 
wishes to live, who does not wish to die; l 
desire happiness and am averse fo suffering. 
Since I am one who wish to live, who do not 
wish to die; 1Ý someone were to take my lIÍe, 
that would not be pleasing and agreeable to 
me. Now I1f Ï were to take the life of another, 
of one who wishes to live, who does not wish 
to die, who desires happiness and 1s averse to 
sufering;: that would not be pleasing and 
agreeable What 1s 
displeasing and disagpreeable to me 1s 
displeasing and disagreeable to other too. 
How can I inflict upon another what 1s 
displeasing and disagreeable to me?” Having 
reflected thus, he himself abstains from the 
destruction of life, exhorts others to abstain 
from the destruction of life, and speaks In 
pratlse of abstinence from destruction of life. 
Thus this bodily conduct of his 1s purIifled— 
Thân Hành Thanh Tịnh—Puriied bodily 
conduct—Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
“Ta muốn sống, không muốn chết; muốn lạc, 
không muốn khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng 
sống của ta, một người muốn sống, không 
muốn chết, muốn lạc, không muốn khổ, như 
vậy là một việc không khả ái, không khả ý 
đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống của 
một người muốn sống sống, không muốn 
chết, muốn lạc, không muốn khổ, như vậy 
cũng là một việc không khả ái, không khả ý 
đối với người ấy. Một pháp không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không 
khả ái, không khả ý cho người khác. Và một 
pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, 
thời sao lại đem cột pháp ấy cho một người 
khác? Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, 
khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói 
lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy về thân 
hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh. 

A noble disciple reflects thus: “If someone 
were to take from me what I have not given, 


to the other either. 


3) 


that 1s, to commit theft, that would not be 
pleasing and agreeable to me. Now 1f Ï were 
to take from another what he has not given, 
that 1s, to commit theft, that would not be 
pleasing and agreeable to the other either. 
What ¡1s displeasing and disagreeable to me 
displeasing and disagreeable to me 1s 
displeasing and disagreeable to the other too. 
How can I mflict upon another what Is 
displeasing and disagreable to me?” Having 
reflected thus, he imself abstains from taking 
what 1s not given, exhorts others to absfain 
from taking what 1s not given. Thus this 
bodily conduct of his 1s purified—VỊ Thánh 
đệ tử suy tư như sau: “Nếu có ai lấy của 
không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là 
một việc không khả ái, không khả ý cho ta. 
Nhưng nếu ta lấy của không cho của người 
khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một 
pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, 
thời pháp ấy cũng không khả ái và không khả 
ý cho người khác. Và một pháp này không 
khả ái, không khả ý cho ta, thời sao lại đem 
cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như 
vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến 
khích người khác từ bỏ lấy của không cho, 
nói lời tán thán từ bỏ lấy của không cho. Như 
vậy về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh 
tịnh. 

A noble disciple reflects thus: “If someone 
were to commit adultery with my wife, that 
would not be pleasing and agreeable to me. 
Now I1f Ï were to commit adultery with the 
wWIVves of another, that would not be pleasing 
and agreeable to the other either. What 1s 
displeasing and disageable to 
displeasing and disagreeable to the other too. 
How can I mflict upon another what Is 
displeasing and disagreeable to me?” Having 
reflected thus, 
sexual misconduct, exhorts others to absfain 
from sexual misconduct. Thus this bodily 
conduct of his ¡is purified—Vị Thánh đệ tử 
suy nghĩ như sau: “Nếu ai có tà hạnh với vợ 
của ta, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh 
với vợ của người khác, như vậy là một việc 


me 1S 


he himself abstains from 


Bội 


5) 


1032 


không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một 
pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, 
thời pháp này không khả ái, không khả ý cho 
người khác. Và một pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột 
pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, 
vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong 
các dục. Như vậy về thân, vị ấy được hoàn 
toàn thanh tịnh. 

A noble disciple reflects thus: “If someone 
were (to damage my welfare with false 
speech, that would not be pleasing and 
agreeable to me. Now I1f I were to damage 
the welfare of another with false speech, that 
would not be pleasing and agreeable to the 
other ceither. What ¡is displeasing and 
disapreeable to me 1s  displeasing 
disapreeable to the other too. How can I 
inflict upon another what is displeasing and 
disapreeable to me?” Having reflected thus, 
he himself abstains from false speech, exhorts 
others to abstain from false speech, and 
speaks In praise of abstinence from false 
speech. Thus this verbal conduct of his 1s 
puriied—Khẩu Hành Thanh Tịnh—Purified 
verbal conduct—VỊ Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Nếu có ai làm tổn hại lợi ích của ta với 
lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm 
tổn hại lợi ích của người khác với lời nói láo, 
như vậy cũng là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Một pháp này 
không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp 
này không khả ái, không khả ý cho người 
khác. Và một pháp này không khả ái, không 
khả ý cho ta, thời sao lại đem cột pháp ấy cho 
người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy tự 
mình bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ 
bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. Như 
vậy về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn 
thanh tịnh. 

A noble disciple reflects thus: “I someone 
were fo divide me from my friends by 
divisive speech, that would not be pleasing 
and agreeable to me. Now If I were to divide 
another from his friends by divisive speech, 


and 


6) 


7) 


that would not be pleasing and agreeable to 
the other either...” (the rest remains the same 
as in #4). Thus this verbal conduct of his 1s 
purified—Một vị Thánh đệ tử suy tư như vây: 
“Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai 
lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn 
bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy 
là một việc không khả ái, không khả ý cho 
người ấy...” (phần còn lại giống như #4). Do 
suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai 
lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai 
lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói hai lưỡi. Như 
vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn 
thanh tịnh. 

A_ noble disciple reflects thus: “If someone 
were to address me with some harsh speech, 
that would not be pleasing and agreeable to 
me. Now If Ï were to address another with 
harsh speech, that would not be pleasing and 
apreeable to the other either...” (the rest 
remains the same as in #4). Thus this verbal 
conduct is purified—VỊ Thánh đệ tử suy nghĩ 
như vây: “Nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác 
ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với 
người khác bằng thô ác ngữ, như vậy cũng là 
một việc không khả ái, không khả ý cho 
người ấy. Và một pháp không khả ái... đem 
cột pháp ấy vào cho một người khác?” (phần 
còn lại cũng giống như phần còn lại của #4). 
Do suy tư như vậy, tự ấy tự mình từ bổ thô ác 
ngữ, khuyến khích người khác từ bỏ thô ác 
ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như 
vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn 
thanh tịnh. 

A noble disciple reflects thus: “If someone 
were fo address me with frivolous speech and 
1dle chatter, that would not be pleasing and 
agreeable to me. Now If Ï were to address 
speech and idle 
chatter, that would not be pleasing and 
apreeable to What 1s 
displeasing and disagreeable to me 1s 
displeasing and disagreeable to the other too. 
How can I inflict upon another what 1s 
displeasing and disagreeable to me?” Having 
reflected thus, he himself abstains from idle 


another with frivolous 


the other either. 


1033 


chatter, exhorts others to abstain from idle 
chatter, and speak In praise of abstinence 
from Idle chatter. Thus this verbal conduct of 
his is purified—VỊ Thánh đệ tử suy tư như 
vầy: “Nếu có ai đối xử với ta bằng lời tạp 
ngữ phù phiếm, như vậy là một việc không 
khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta 
cũng đối xử với người khác lời tạp ngữ phù 
phiếm, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Và một pháp 
không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp 
ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người 
khác... đem cột pháp ấy cho người khác?” Do 
suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ lời nói 
phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ 
lời nói phù phiếm, tán thán từ bỏ lời nói phù 
phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được 
hoàn toàn thanh tịnh. 

Dharma-extinction: Pháp Diệt —The extinction 

of the Law, or Buddhism, after the third of the 

three staøes—Sự tận diệt của Phật pháp, sau thời 
kỳ thứ ba của ba thời kỳ Chánh Tượng Mạt. ** 

See Correct dharma, Saddharma-pratirupaka, and 

Degenerate Age of Dharma. 

Dharma-eye: Pháp Nhãn. 

l1) Phật nhãn—The eye of truth that perceIves 
realit(y—The percepton of Bodhisattvas and 
Buddhas. 

2) To see clearly or purely the truth: Pháp nhãn 
có thể thấu suốt vạn hữu, có thể thấy rõ sự 
thật—The (Bodhisattva) Dharma-eye which 
1s able to penetrate all things. **See Ten 
kinds of eyes. 

3) _Name of Zen master Wen-Yi, the founder of 
the Fa-Yen sect, one of the five Zen (Ch'an) 
schools in China: Tên của Thiền sư Văn Ích 
(885-958), người sáng lập ra Pháp Nhãn 
Tông, một trong năm tông phái Thiển Trung 
Hoa. **See Fa-Yan-Wen-Yi. 

Dharma Eye that penetfrates all things: 

Bodhisattva-Cakkhu (p)—Như Thị Nhãn hay Pháp 

Nhãn—Pháp nhãn—Bodhisattva truth—ObJective 

eye—The eye that sees the truth that releases 

men from reincarnation—Mấắt trí huệ của chư Bồ 

Tát hay pháp nhãn nhìn thấu suốt sự vật để cứu 

độ chúng sanh—See Five kinds of eyes or vision. 


Dharma-factor: Dharma-dhatu (skt)——Dharma- 
element, or realn—Pháp Giới —See Dharma- 
dhatu. 

Dharma Flower Sutra: Kinh Pháp Hoa—Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa—The complete title of the 
sutra 1s the Sutra of the White Lotus Flower of the 
Wonderful Dharma. Ït 1s one of the foremost 
Mahayana sutras, for It explains clearly and 
direcly the central messase of the 
Buddhadharma. In this sutra the Buddha 
proclaims the ultimate principles of the Dharma 
that unite all previous teachings into one. The 
sufra Is the major text studied by the T”ien-T°aI 
School of Buddhism In China and the Tendai and 
Nichiren-shoshu sects in ]apan—Nguyên tựa là 
Kinh Bạch Liên Hoa Diệu Pháp. Đây là một trong 
những bộ kinh tối thượng của trường phái Đại 
Thừa, vì nó thuyết giẳng một cách rõ ràng và trực 
tiếp về thông điệp chính của Phật Pháp. Trong 
kinh này, Đức Phật tuyên thuyết những nguyên lý 
tối thượng về giáo pháp kết hợp tất cả những giáo 
pháp trước đây lại làm một. Kinh là văn bản 
chính của trường phái Thiên Thai ở Trung Hoa và 
Nhật Bản, cũng là văn bản chính của phái Nhật 
Liên Tông tại Nhật —See Lotus Sutra. 
Dharma-food: Dharmahara (skt—Pháp Thực— 
Diet in harmony with the rules in Buddhism. 
According to Buddhism, Truth 1s dharma-food— 
Những thức ăn đúng theo quy định hay những 
thức ăn đúng theo phép tắc do Phật chế định. 
Theo đạo Phật, chân lý chính là pháp thực. 
Dharma friend: A friend in the Dharma—Bạn 
đạo. 

Dharmagahanabhyudgata-raja (skQ: Không 
Vương Phật—According to the Lotus Sutra, 
Buddha who 1s said to have taught absolute 
Iintelligence, or knowledge of the absolute—Theo 
Kinh Pháp Hoa thì Không Vương Phật là tên của 
một vị Phật ở thời quá khứ, ngài đã dạy về trí tuệ 
tánh không hay trí tuệ tuyệt đối. 
Dharma-garden: Pháp Uyển— The garden of 
Dharma, Buddhism—Vườn Pháp, chỉ Phật Giáo 
như một khu vườn sum suê tươi tốt. 
Dharma-garment: Monkˆs robe—Pháp phục— 
Pháp y_—Cà Sa—See Kasaya. 

Dharma gate: Pháp môn—See Dharma door. 


1034 


Dharma gate of patience: Pháp Môn Nhẫn 
Nhục—Dharma door of patence—Among the six 
paramitas, the Dharma door of patlence 1s very 
Important. IÝ we cultivate the Dharma door of 
patlence to perfection, we will surely reach an 
accomplishment. To practice the Dharma door of 
patlence, one must not only be hot tempered, but 
one should also endure everythine—Trong sáu 
pháp Ba La Mật, nhẫn nhục vô cùng quan trọng. 
Nếu chúng ta tu tập toàn thiện pháp môn nhẫn 
nhục, chúng ta sẽ chắc chắn hoàn thành đạo quả. 
Thực tập pháp môn nhẫn nhục, chúng ta chẳng 
những không nóng tánh mà còn kham nhẫn mọi 
việc. 

Dharmaghosa (skt: Dharma-voice—The sound 
of preaching——The sound of Truth—Pháp Âm. 





Dharma-grace: Pháp ân—-lhe grace of 
Triratna—Ân Tam Bảo. 
Dharma-guardian: Hộ Pháp——Dharma 


protector—To protect and maintain the Buddha- 
truth—Ủng hộ chánh pháp của Đức Phật. 
Dharmagupfa (sk0: Đàm Ma Cúc—Đàm Ma 
Đức—Đàm Ma Quật Đa Ca—Đạt Ma Cúc Đa— 
Đàm Vô Cúc Đa—Đàm vô Đức (Pháp Chính)— 
Đàm Vô Đức bộ—Pháp Mật—Founder of the 
school of this name in Ceylon, one of the seven 
divisilons of the Sarvastivadah—VỊ sáng lập tông 
phái Pháp Mật tại Tích Lan, một trong bảy phái 
của Nhất Thiết Hữu Bộ—See Two divisions and 
the five divisions. 

l1)  Dharmagupta, one of the famous disciples of 
the fourth patriarch, pagupta. 
Dharmagupta the of 
Dharmagupta school, which flourished In 
Ceylon around 400 A.D.: Một trong những đệ 
tử nổi tiếng của Ưu Ba Cúc Đa, tổ thứ tư tại 
Ấn Độ. Đàm Ma Cúc Đa là vị tổ sáng lập ra 
trường phái Đàm Vô Đức Bộ, phát triển 
mạnh ở Tích Lan vào khoảng những năm 400 
sau Tây Lịch (Đàm Vô Đức còn có nghĩa là 
Pháp Tạng hay Pháp Kính, tức là Bộ Tứ Phần 
Luật). 

2) Dharma-Storage School, name of a Buddhist 
school, one of the twenty Hinayana schools of 
early Indian Buddhism, which split from the 
Mahisasaka (skÙ (Mahishasaka—p, a 
Hinayana school  split the 


Indian 


WaS founder 


of from 


Vibhajyavadins ¡in the 2"“ century BC. The 
cenfral point of the school”s teaching was the 
reality of the present, but not of the past or 
future). Some scholars believe that it was a 
forerunner of the Theravada school. lts texts 
on monastc discipline or Vinaya were 
translated Into Chinese by Buddhayasas in 
105 B.C., were widely influential in East 
Asian Buddhism—Pháp Tạng Bộ, tên của 
một trường phái Phật giáo, một trong hai 
mươi trường phái Tiểu Thừa trong thời kỳ 
nguyên sơ của Phật giáo tại Ấn Độ, phái này 
tách rời khỏi phái Mahisasaka (một trường 
phái Tiểu thừa tách rời khỏi phái 
Vibhajyavadin vào trước thế kỷ thứ II trước 
Tây Lịch. Phái nầy thuyết giảng về tính hiện 
thực của hiện tại, mà phủ nhận tính hiện thực 
của quá khứ và tương lai). Vài học giả cho 
rằng Pháp Tạng Bộ là phái bộ tiền phong của 
trường phái Theravada về sau này. Bộ luật 
tạng của trường phái này được Ngài Giác 
Minh dịch sang Hoa ngữ vào năm 105 trước 
Tây lịch, là bộ luật có ảnh hưởng sâu rộng 
đến Phật giáo tại vùng Đông Á. 
3) The four-division Vinaya of the Dharmagupta 
school —Đàm Vô Đức Bộ ——Bộ luật tứ phần 
bởi ngài Đàm Vô Đức—See 
Dharmagupta-Vinaya. 
Dharmagup(a Vinaya: Tứ Phần Luật của Đàm 
Vô Đức (Pháp chính, pháp hộ, pháp kinh, pháp 
mật—Dharmaguptas version, translated Into 
Chinese by Buddhayasas and Chu-Fo-Nien In 60 
books. This Buddhist vinaya contains 250 rules for 
monks and 348 for nuns—Bộ Tứ Phần Luật được 
các Ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm đời 
Diêu Tần dịch ra Hoa Ngữ 60 quyển. Bộ Luật 
Phật giáo này gồm 250 giới Tỳ Kheo và 348 giới 
Tỳ Kheo NI. ** See Four vinayas and five sastras 
(A). 


đặt ra 





Dharmaguptaka (skÐ: Dharma-Storage 
School —Đàm Ma Cúc Đa—Pháp Tạng Bộ —See 
Dharmaguptikas, Dharmagupta, and Five 


volumes of Vinaya of Hinayana sects. 

Dharmaguptikas (skÒ: Pháp Tạng Bộ——The 
Dharmaguptkas broke away the 
Mahisasakas with whom they differed on points 
dealing with gIfts to the Buddha or to the Sangha. 
This school believed 1n offering gifts to the 


from 


1035 


Buddha and greatly revered the stupas of the 
Buddha as 1s clear from therr rules (Vinaya). Like 
the Mahisasakas, they believed that an Arhat was 
free from passion and that heretics could not øgain 
supernatural powers. This 
popular in Central Asia and China. They had their 
own Sutra, Vinaya, and Abhidharma literature. 
The rules of ther distinctive Pratimoksa were 
followed in the monasteries of China—Pháp Tạng 
Bộ tách rời ra khỏi Hóa Địa Bộ do sự khác biệt 
về điểm nên cúng dường Phật hay cúng dường 
Tăng Bảo. Bộ phái nầy chú trọng việc cúng 
dường Phật và rất tôn kính các bảo tháp thờ Phật 
như được ghi rõ trong Luật Tạng của họ. Giống 
như Hóa Địa Bộ, họ tin là các A La Hán đã đoạn 
trừ hết dục vọng, và những người ngoại đạo 
không thể có được những quyền lực siêu nhiên. 
Trường phái nây một thời phổ biến ở Trung Á và 
Trung Hoa. Họ có Kinh, Luật, và Luận Tạng 
riêng. Các tu viện ở Trung Hoa đều theo các cấm 
giới của họ. 
Dharma-hall: Temple—-Pháp điện—Pháp 
đường hay giảng đường——The chief hall—Lecture 
Hail. 
l1) The main hall of a monastery: The lightening 
of the truth. Chánh điện trong tự viện—The 
temple or hall of law. 
2) The Kuan-Yin Hall: Quan Âm Điện. 
Dharma-hara (skt): Food of the Truth—Truth as 
food—Pháp Thực. 
1) Food oftruth: Pháp Thực—Đồ ăn chân lý. 
2) Truth 1s dharma-food: Chân lý là pháp thực. 
3) In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
reminded Mahamati: “Oh! Mahamatl, my 
Sravakas, Pratyekabuddhas, and Bodhisattvas 
feed themselves on truth, not on meat; how 
much more the Tathagatas!—Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật nhắc Mahamati: “Này 
Mahamati, các Thanh Văn, Duyên Giác và 
Bồ Tát của Ta nuôi sống mình bằng chân lý 
chứ không bằng thịt; huống chỉ là Như Lai!” 
4) Diet in harmony with the rules in Buddhism: 
Những thức ăn đúng theo quy định hay những 
thức ăn đúng theo phép tắc do Phật chế định. 
Dharma-Image Age: Thời Tượng Pháp—See 
Saddharma-pratirupaka. 
Dharmas ïinteracfive with the Mind: Tâm sở 
duyên với tâm—According to the Mahayana, 


school was  once 


there are fifty-one Dharmas Interactive with the 
Mind—Theo Đại Thừa, có 51 tâm sở—See Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 
Dharma-Isvara Bodhisattfva: A Bodhisattva”s 
complete dialectical freedom and power, so that 
he can expound all things uninpeded—Pháp Tự 
Tạ—See Twenty five Bodhisattvas who protect 
all who call Amitabha. 
Dharma Jewel Platform Sutra: Kinh Pháp 
Bảo Đàn—Sutra of Hui-Neng—Platform Sutra— 
Sixth Patriarch Sutra—The Platform Sutra of the 
Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the basic text 
of the Southern Zen School in China. The Sutra of 
the Sixth Patriarch from the High Seat of the 
Dharma Treasure, basic Zen writing in which 
Sixth: Patrlaarchs biography, 
sayings at Pao-Lin monastery are recorded by his 
disciples Fa-HaiI. It 1s divided Into ten chapters— 
Kinh được Lục Tổ thuyết. Văn bản chủ yếu của 
Thiển Nam Tông, gồm tiểu sử, những lời thuyết 
giảng và ngữ lục của Lục Tổ tại chùa Bảo Lâm 
được đệ tử của Ngài là Pháp Hải ghi lại trong I0 
chương. 
Dharma-jnana (skÐ: Enlightened 
understandinge—Knowledge of the Dharma—The 
understanding of the law—Pháp Trí —Dharma- 
wisdom, which enables one to understand the 
law—Vô Lậu Trí hay sự hiểu biết của bậc giác 
ngộ. 
Dharma-Joy: Pháp Duyệt (Pháp hỷ)—Pháp 
Lạc Niềm vui tôn giáo —Joy of the Law— 
Religilous Joy—]oy from hearing and meditating 
on the Law, or the JjJoy of hearing or tasting 
dharma, worshipping Buddha, laying up meri(, 
making offerings, repeating sutras—Pháp hỷ hay 
sự vui mừng khi nghe được pháp, tự mình tư duy 
về pháp. Vui mừng khi nghe hay nếm được vị 
pháp, khi thờ kính Phật tổ, khi tạo lập công đức, 
cúng dường hay tụng niệm (dùng mùi vị của pháp 
để làm cho tâm thần vui thú). 

1) A monk with the name of Dharmanandi: Tên 
của vị Tỳ Kheo Pháp Hỷ. 

2) According to the Vimalakiri Sutra, Chapter 
Bodhisattvas, a demon pretended to be Indra, 
ofered  twelve thousand  goddesses 
(devakanya) to the Bodhisattva Ruler of the 
World—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Bồ 
Tát, Ma Vương giả làm Trời Đế Thích, đem 


discourses and 


1036 


hiến một muôn hai ngàn thiên nữ cho Bồ Tát 
Trì Thế: 

The demon said to the Ruler of the World 
Bodhisattva: “Bodhisattva, please take these 
twelve thousand goddesses who will serve 
you.—Ma vương nói với Trì Thế: “Thưa 
Chánh sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn 
Thiên nữ nầy để dùng hầu hạ quét tước.”— 
The Ruler of the World Bodhisattva replied: 
“Sakra, please do not make to a monk this 
unclean offering which does not suit me”—— 
Trì Thế nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông 
đừng cho vật phi pháp nây, tôi là kẻ Sa Môn 
Thích tử, việc ấy không phải việc của tôi.” 
“Even before the Ruler of the World 
Bodhisattva had finished speaking, 
Vimalakirti came and said: “He is not Sakra; 
he 1s a dèẻemon who comes to disturb you.” He 
then said to the demon: “You can give me 
these girls and I will keep them”—Nói chưa 
dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với Trì 
Thế: “Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là Ma 
đến khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma 
rằng: “Các vị Thiên nữ nầy nên đem cho ta, 
như ta đây mới nên thọ. 

The demon was friphtened, and being afraid 
that Vimalakirti might give him trouble, he 
tried to make himself invisible but failed, and 
1n spite of his use of supernatural powers he 
could not go away. Suddenly a voice was 
heard In the arr, saying: “Demon, give him 
the girls and then you can go." Being scared, 
he gave the girls°—Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có 
lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” 
Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, rán hết 
thần lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa 
hư không có tiếng rằng: “Nây Ba Tuần! Hãy 
đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi 
được. Ma vì sợ hãi, nên miễn cưởng cho. 

At that time, Vimalakirti said to them: “The 
demon has given you to me. You can now 
develop a mind set on the quest of supreme 
enliphtenment.” Vimalakirti then expounded 
the Dharma to them urging them to seek the 
truth. He declared: “You have now set your 
minds on the quest for the truth and can 
experience joy In the Dharma Instead of in 
the five worldly pleasures (arising from the 


objects of the five senses)”—Khi ấy ông Duy 
Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem 
các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Rồi ông theo căn cơ của Thiên nữ mà nói 
Pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng các 
ngươi đã phát ý đạo, có Pháp vui để tự vui 
chớ nên vui theo ngũ dục nữa.” 

The goddesses asked him: “What 1s this Joy In 
the Dharma?”— Thiên nữ hỏi: “Thế nào là 
Pháp vui?” 

He replied: “Joy in having faith ¡in the 
Buddha, joy in listening to the Dharma, Joy In 
making offerings to the Sangha, and Joy im 
forsaking the five worldly pleasures; Joy In 
finding out that the five agøregates are like 
deadly enemies, that the four elements (that 
make the body) are like poisonous snakes, 
and that the sense organs and their obJecfs are 
empty like space; jJoy In following and 
upholding the truth; Joy in being beneficial to 
living beings; Joy In revering and making 
offerings to your masfters; Joy In spreading the 
practice of charlty (dana); joy 1n firmly 
keeping the rules of discipline (sila); Joy in 
forbearance (ksanti); Joy im unflinching zeal 
(virya) to sow all excellent roots; Joy 1n 
unperturbed serenity (dhyana); Joy 1n wiping 
out all defilement that screens clear wisdom 
(prajna); Joy In expanding the enlightened 
(bodhi) mind; joy in overcoming all demons; 
Joy im eradicating all troubles (klesa); Joy In 
purfying the Buddha land; joy in winning 
merifs from excellent physical marks; Joy In 
embellishng the bodhimandala (the holy 
sit©); Joy 1n fearlessness to hear (and 
understand ) the profound Dharma; Joy in the 
three perfect doors to nirvana (i.e. voidness, 
formlessness and Inactfivify) as contrasted 
with their incomplete counterparts (which still 
cling to the notion of obJective realization); 
Joy of being with those studying the same 
Dharma and jJoy ¡in the freedom from 
hindrance when amongst those who do not 
study 1f; Joy to guide and convert evil men 
and to be with men of good counsel; Joy 1n 
the sfate of purity and cleanness; Joy in the 
practice of countless conditions contributory 


1037 


to enliphtenment. AII this is the Bodhisattva 
joy in the Dharma”—Ông đáp: “Vui thường 
tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng dường 
Tăng; vui la ngũ dục; vui quán ngũ ấm như 
oán tặc; vui quán thân tứ đại như rắn độc; vui 
quán nội nhập (sáu căn) như không: vui gìn 
giữ đạo ý; vui lợi ích chúng sanh; vui cung 
kính cúng dường bực sư trưởng; vui nhẫn nhục 
nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui thiển 
định chẳng loạn; vui rời cấu nhiễm đặng trí 
tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ Đề; vui 
hàng phục các ma; vui đoạn phiển não; vui 
thanh tịnh cõi nước Phật; vui thành tựu các 
tướng tốt mà tu các công đức; vui trang 
nghiêm đạo tràng; vui nghe pháp thâm diệu 
mà không sợ; vui ba môn giải thoát mà không 
vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở 
chung với người không phải đồng học mà 
lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ 
ác trI thức; vui gần thiện tri thức; vui tâm 
hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng Pháp đạo 
phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ Tát.” 


Dharmakara (skÐ: Pháp Tạng. 


l) 


2) 


3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


Dharma-store which contains innumerable 
dharma-nature in the universe: Pháp Tạng— 
Phật Pháp Tạng—Như Lai Tạng—Lý của 
pháp tính hay pháp tính hàm chứa vô lượng 
đức tánh trong vũ trụ. 

The absolute, unitary storehouse of the 
universe, the primal source of all things: Chân 
lý tuyệt đối hàm chứa nơi vạn pháp trong vũ 
trụ, cũng là nguôn gốc căn bản của vạn pháp. 
The treasury of Buddha”s teaching, the sutras, 
etc.: Kho Pháp Bảo kinh điển, chứa những 
kim ngôn ngọc ngữ của Phật: 

Any Buddhist library: Thư viện Phật Giáo. 
Dharmakara, mine of the Law; one of the 
incarnatons of Amitabha: Pháp Tạng Tỳ 
Kheo, một trong những tiền thân của Đức 
Phật A Di Đà. 

Hsien-Shou-Fa-Tsang, name of the founder of 
the Hua-Yen School: Hiền Thủ Pháp Tạng, 
tên người sáng lập ra tông Hoa Nghiêm. 

Đàm Ma Ca Lưu—A noted monk 1n India 
around 400 A.D.: Một vị Tăng nổi tiếng tại 
Ấn Độ (Tàu dịch là Pháp Tạng) vào khoảng 
những năm 400 sau Tây Lịch (ngài nguyên là 
một vị quốc vương, sau khi nghe thuyết pháp 


trong lòng hoan hỷ, bèn bỏ cung điện xuất 
gia). 


Dharmakara*s Vows: Bốn mươi tám Hạnh 
nguyện của Đức Phật A Di Đà—See Forty-eight 
vows of Amitabha. 

Dharma-kaya (skt: Pháp Giới Thân—Pháp 
thân—Thân bất tử—The body of the Dharma— 
The body of the great order. 

(Œ) The meanings of Dharmakaya—Nghĩa của 


l) 


2) 


Pháp thân: 

Dharmakaya 1s usually rendered “Law-body” 
where Dharma 1s understood 1n the sense of 
of “law,” “organization,” “systematIzation,” 
or “regulatve principle.” But really In 
Buddhism, Dharma has a very much more 
comprehensive meaning. Especially when 
Dharma ¡1s coupled with Kaya. Dharmakaya 
1mplies the notion of personality. The highest 
realify 1s not a mere absfraction, 1t Is Very 
much alive with sense and awareness and 
Iintelligence, and, above all, with love purged 
of human Infirmites and defilements: Pháp 
thân là cái thân của Pháp, theo đó Dharma có 
nghĩa là phép tắc, tổ chức, cơ cấu, hoặc 
nguyên lý điều hành. Nhưng chữ Dharma còn 
có nhiều nghĩa sâu xa hơn, nhất là khi ghép 
với chữ Kaya thành Dharmakaya. Nó gợi lên 
một cá thể, một tánh cách người. Chân lý tối 
cao của đạo Phật không phải chỉ là một khái 
niệm trừu tượng như vậy, trái lại nó sống 
động với tất cả ý nghĩa, thông suốt, và minh 
mẫn, và nhất là với tình thương thuần túy, gột 
sạch tất cả bệnh tật và bợn nhơ của con 
người. 

The Dharmakaya which manifests 1fself in all 
beings. The Dharmadhatu as the Buddhakaya, 
all things being Buddha. The Buddha nature 
1s Identical with transcendental reality. The 
unty of the Buddha with everything that 
exIsts (the other two are the Sambhogakaya 
and the Nirmanakaya). Immaterial body or 
body, or Spirtual body. As 
confrasted with the Rupakaya, the material, 
or physical body—Pháp thân tự hiển hiện nơi 
vạn hữu. Pháp giới là Pháp thân của Phật. 
Pháp thân của Phật là Phật thân cảm ứng với 
hết thảy chúng sanh ở khắp pháp giới. Ngược 


33 6 33 é 


Immortal 


3) 


4) 


1038 


lại với sắc thân, hay thân vật chất. **See 
Two kinds of dharma-body (dharmakaya). 
Dharma body, or Embodiment of truth and 
Law, or the spiitual of true body: 
Nirmanakaya (skÐ——The transformation Body 
of the Buddha—The Body-of-form of all 
Buddhas which 1s manifested for the sake of 
cannot yet approach the 
Dharmakaya—The formless true body of 
Buddhahood. The first of the Trikaya—Pháp 
thân hay chân thân của Phật, thân thứ nhất 
trong tam thân Phật. 

Dharmakaya or the law body 1s an Imporftant 
conception 1n Buddhist doctrine of reality, or 
things: Pháp thân là một quan niệm hệ trọng 
trong giáo lý Phật giáo, chỉ vào thực tại của 
muôn vật hoặc pháp. 


men  who 





I) Daharmakaya according to Zen Master D.T. 


(ID Daharmakaya  according 


Suzuki —Pháp thân theo Thiền sư D.T. 
Suzuki: According to Zen Master D.T. Suzuki 
1n the Essence of Buddhism, the Dharmakaya 
1S not the owner of wisdom and compassion, 
he is the Wisdom or the Compassion, as 
either phase of his beIng is emphasized for 
some special reason. We shall miss the poInt 
entirely take him as 
resemblng or reflecting the 
conception of man. He has no body ¡1n the 
sense we have a human body. He is spirit, he 
1s the field of action, If we can use this form 
Of expression, where wisdom and compassion 
are fused together, are transformed Into each 
other, and become the principle of vitality In 
the world of sense-intellect—Theo Thiển Sư 
D.T. Suzuki trong Cốt Tủy Đạo Phật, Pháp 
Thân không có trí và bi. Pháp thân tự nó là trí 
hoặc là bị, tùy lúc ta cần nhấn mạnh ở mặt 
nầy hay mặt khác. Nếu ta hình dung Pháp 
thân như hình ảnh hoặc phản ảnh của chính ta 
sẵn có về con người là chúng ta lầm. Pháp 
thân không hề có thứ thân nào mường tượng 
như vậy. Pháp Thân là Tâm, là miếng đất của 
hành động, tại đó bi và trí hòa đồng trong 
nhau, chuyển hóa cái nầy thành cái kia, và 
gây thành nguồn năng lực kích động thế giới 
giác quan và tri thức. 


IÝ we somewhat 


human 


to Madhyamaka 
philosophy—Pháp thân theo triết học Trung 


(IV)Daharmakaya 


Quán: According to the Madhyamaka 
philosophy, Dharma 1s the essence of being, 
the ulimate Reality, the Absolute. The 
Dharmakaya 1s the esential nature of the 
Buddha. As Dharmakaya, the Buddha 
experiences his Identity with Dharma or the 
Absolute and his unity with all beings. The 
Dharmakaya is a knowing and loving, an 
inexhaustble fountain head of love and 
compassion. When the Buddha's disciple, 
Vakkall, was on his death, he addressed his 
desire to see the Buddha ¡in person. On that 
occasion, the Buddha remarked: “He who 
sees the Dharma sees Me. He who sees Me 
sees the Dharma.”—Theo triết học Trung 
Quán, Pháp là bản chất của vật tồn hữu, là 
thực tại chung cực, là Tuyệt đối. Pháp thân là 
tánh chất căn bản của Đức Phật. Đức Phật 
dùng Pháp thân để thể nghiệm sự đồng nhất 
của Ngài với Pháp hoặc Tuyệt Đối, và thể 
nghiệm sự thống nhất của Ngài với tất cả 
chúng sanh. Pháp thân là một loại tổn hữu 
hiểu biết, từ bi, là đầu nguồn vô tận của tình 
yêu thương và lòng từ bi. Khi một đệ tử của 
Phật là Bát Ca La sắp tịch diệt, đã bày tổ một 
cách nhiệt thành sự mong muốn được trông 
thấy Đức Phật tận mắt. Đức Phật bảo Bát Ca 
Lê rằng: “Nếu ngươi thấy Pháp thì đó chính 
là thấy ta, ngươi thấy Ta cũng chính là thấy 
Pháp.” 

accordng to  Mahayana 
philosophy—Pháp thân theo triết học Đại 
Thừa: According to Mahayana theory, a 
Buddha has three bodies, dharmakaya means 
“the true nature of the Buddha,” which Is 
Identcal with transcendental realiy, the 
essence of the universe. The dharmakaya 1s 
the unity of the Buddha with every thing 
exIsting. It represents the law or dharma, the 
teachng expounded by the Buddha 
(Sakyamum), because after completing the 
path to awakening, buddhas embody the 
truth—Bản tánh thật của Phật, đồng nhất với 
hiện thực siêu việt, với thực chất của vũ trụ. 
Sự đồng nhất của Phật với tất cả các hình 
thức tổn tại. Đây cũng là biểu hiện của luật 
mà Phật đã giảng dạy, hoặc là học thuyết do 
chính Phật Thích Ca thuyết giảng, vì sau khi 


(V) Daharmakaya 


1039 


hoàn tất con đường giác ngộ, thân Phật chính 
là chân lý—See Trikaya. 

according to 
tradiion—Pháp thân theo truyền thống Mật 
tông: According to the Tantric tradition, 
dharmakaya Is the first kaya, corresponding to 
the samsaric level of mindlessness. Dharma 
means “law,” “norm,” or “truth,” among other 
definitions. The teachings of the Buddha are 
called the dharma, the truth. The first kaya 1s 
called dharmakaya, the “body of truth,” 
because the dharma speaks completely and 
totally in accordance with the language of 
1gnorant people. The starting point for hearing 
the dharma is confusion. lÝ we are not 
Ipnorant and confused, then there Is no 
dharma. At the same time, dharma speaks the 
language of ¡mtelligence, which 1s the 
Opposite of ignorance. The dharma 1s able to 
communicate the truth by relating to the 
confusion of sentient being. Dharmakaya 1s 
the original state of being, which transcend 
our basic state of mindlessness. Ït 1s a state of 
complete freedom. It Is so free that the 
quesfion of freedom does not even apply. Ït 1s 
complete and 1t ¡is open, ut(erly open, 
magnificently open. Dharmakaya Is so 
completely open that the question of 
openness does not apply anymore at all, and 
so completely spacilous that reference poInfs 
do not make any difference—Theo truyển 
thống Mật giáo, Pháp thân là thân đầu tiên 
và tương ứng với mức độ vô tâm của cảnh 
giới Ta Bà. Trong số các định nghĩa khác, 
Pháp có nghĩa là nguyên tắc, khuôn khổ hay 
chơn lý. Giáo lý của Đức Phật cũng được gọi 
là pháp hay chân lý. Thân đầu tiên được gọi 
là Pháp thân, hay chân thân, vì Pháp hoàn 
toàn phú hợp với ngôn ngữ của phàm phu. 
Điểm khởi đầu để nghe pháp là sự bối rối. 
Nếu chúng ta không vô minh hay bối rối, thì 
sẽ không có pháp. Đồng thời, Pháp cũng 
dùng ngôn ngữ của trí tuệ, mặt đối nghịch của 
vô minh. Pháp cũng có khả năng truyền đạt 
sự thật khi có sự vô minh của chúng sanh. 
Pháp thân là trạng thái nguyên thủy, trạng 
thái vượt qua trạng thái vô tâm hay hững hờ. 
Nó là trạng thái tự do hoàn toàn. Nó tự do 


the  Tantric 


32cc 


đến độ cái để tài tự do không còn áp dụng 
được nữa. Nó tự đầy đủ và cũng mở rộng, mở 
rộng một cách xuyên suốt, mở rộng một cách 
tuyệt vời. Pháp thân hoàn toàn mở rộng đến 
độ sự mở rộng không còn là vấn để nữa, và 
nó rộng rãi đến độ điểm để làm mốc so sánh 
hay tham khảo trở nên thừa thải. 


(VDEight natures of Dharmakaya—Tám Tánh 


l) 


Của Pháp Thân Như Lai: According to Zen 
Master D.T. Suzuki in the “Studies In The 
Lankavatara Sutra,” the Idea of Dharmakaya 
1S not wanting 1n the Lankavatara Sutra, and 
that It 1s used not in the same of the 
Dharmakaya of the Triple Body dogma. The 
Lankavatara Sutra speaks of the Tathagata”s 
Dharmakaya of the 
Dharmakaya, and of Dharmakaya as wIll- 
body. That Tathagata's Dharmakaya has 
eight special natures as follows—Theo Thiển 
sư D.T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng 
Già, ý niệm về Pháp thân không phải không 
có trong Kinh Lăng Già; tuy nhiên, ý niệm ấy 
không được dùng theo ý nghĩa pháp thân của 
học thuyết Tam Thân. Lăng Già nói đến 
Pháp Thân Như Lai, đến Pháp Thân bất khả 
tư nghì, và đến Pháp thân như là Ý sinh thân. 
Pháp thân ấy có tám đặc tính như sau: 

Where the attainment of the Tathagatakaya In 
the heavens 1s spoken of as the result of the 
understanding of the highest spiritual truths 
belongIng tO Mahayana Buddhism, 
Dharmakaya 1s used 1n apposilon with 
Tathagata as something that transcends the 
nature of the five Dharmas, being furnished 
with things ¡ssung from the highest 
knowledge, and 1tself abiding In the realm of 
magical appearances. Here we may consider 
all these terms synonymous, Dharmakaya, 
Tathagatakaya, and Tathagata: Ở chỗ nào mà 
sự đạt Như Lai thân trong các cõi trời được 
nói đến như là kết quả của sự hiểu biết 
những chân lý tâm linh tối thượng thuộc Phật 
giáo Đại Thừa, thì tại đấy Pháp thân được 
dùng kèm với Như Lai như là một cái gì vượt 
khỏi bản chất của năm pháp, có được những 
thứ phát xuất từ Trí tuệ tối thượng (prajna), 
và chính nó an trụ trong cảnh giới của những 
tướng trạng huyễn ảo (mayavishaya). Ở đây, 


Inconceivable 





2) 


3) 


1040 


chúng ta có thể xem tất cả từ Pháp thân, Như 
Lai thân, và Như Lai đồng nghĩa với nhau. 
Tathagatakaya 1s referred to also when the 
Bodhisatva attains to a certain form of 
mediation whereby he finds himself in 
accord with the suchness of things and Ifs 
transformatlons. The Tathagatakaya 1s 
realized when all his mental activities 
conditionally working are extinguished and 
there takes place a radical revolution In his 
consciousness. The kaya 1s no less than the 
Dharmakaya: Như Lai thân cũng được nói 
đến khi vị Bồ Tát đạt đến một hình thức thiển 
định nào đó mà nhờ đấy vị ấy thấy mình phù 
hợp với sự như như của các sự vật và những 
biến hóa của như như. Như Lai thân được thể 
chứng khi những hoạt động tâm linh của vị Ấy 
vận hành một cách có điều kiện ngưng dứt và 
bấy giờ xãy ra một sự chuyển biến từ gốc 
trong tâm thức của vị ấy, thân không khác gì 
Pháp thân. 

When the Bodhisattva 1s described as being 
anointed likfe a great sovereign by all the 
Buddhas as he goes beyond the final stage of 
Bodhisattvaship, menton ¡1s  made of 
Dharmakaya which he wIll finally realize. 
Thịs kaya 1s characterized as “vasavartin” and 
made synonymous with Tathagata. In 
Buddhism “vasavartin” 1s used In the sense of 
supreme sovereignty whose wIll is deed since 
there Is nothing standing in the way Of IfS 
ruleship. The Dharmakaya may here be 
1dentfiled with Sambhogakaya, the second 
member of the Trikaya. Here the Bodhisattva 
1S siftting In the Lotus Palace decorated with 
gøems of all sorts, surrounded by Bodhisattvas 
of similar qualifications and also by all the 
Buddhas 
receive the Bodhisattva here. It goes without 
saying that the Bodhisattva here described 
has comprehended the Mahayana truth that 
there 1s no self-substance in obJects external 
or internal, and that he 1s abiding ín the full 
realizaton of the truth most inwardly 
revealed to his consciousness: Khi vị Bổ Tát 
được mô tả như là được đăng quang giống 
như vị đại vương bởi tất cả chư Phật, vị ấy đã 
vượt khỏi Bồ Tát địa sau cùng thì bảo rằng vị 


whose hands are extended to 


4) 


5) 


ấy cuối cùng đã thể chứng Pháp thân. Cái 
thân nầy được định tính là “Tự Tại” 
(vasavartin) và được đồng nghĩa với Như Lai 
trong Phật giáo, tự tại được dùng trong nghĩa 
quyền năng tối thượng mà ý muốn là hành 
động vì không có gì ngăn chặn trong thể cách 
điều ngự của quyển năng ấy. Pháp thân ở 
đây có thể đồng nhất với Báo Thân, chi phần 
thứ hai của Tam thân. Ở đây vị Bồ Tát đang 
ngồi trên điện Liên Hoa được trang hoàng 
bằng đủ loại ngọc, được vây quanh bởi các 
Bồ Tát có phẩm chất tương tự và bởi tất cả 
chư Phật duỗi tay đón nhận. Hẳn không cần 
phải nói rằng vị Bồ Tát ở đây được miêu tả 
đã hiểu cái chân lý Đại Thừa rằng không có 
tự tánh trong các sự vật ở bên ngoài hay bên 
trong, và rằng vị ấy đang an trú trong sự thể 
chứng viên mãn được hiển lộ cho tâm thức 
của ngài ở chỗ thâm sâu nhứt. 

Dharmakaya is found again in connection 
with the moral provisions obtainable In a 
realm of pure spirituality. The term 1s now 
coupled with “acintya,” Inconcervable, as 
well as with “vasavartita.”: Ta còn thấy Pháp 
thân nối kết với những sản phẩm tinh thần đạt 
được trong một cảnh giới của cái tâm hoàn 
toàn thanh tịnh. Thuật ngữ nầy giờ đây đi 
kèm với “acintya,” bất khả tư nghì, cũng như 
Với “vasavartin,” tự tại tính. 

Where all the Buddhas are spoken of as the 
same character In four ways, the sameness of 
the body 1s regarded as one of them. AlI the 
Buddhas who are Tathagatas, the Enlightened 
Ones, and the Arhats, shared the nature of 
sameness as regards the Dharmakaya and 
their material body with the thirty-two marks 
and the eighty minor ones, except when they 
assume diiferent forms in different worlds to 
keep all beings In good discipline. Besides 
the Dharmakaya expressly referred to, we 
have also Sambhogakaya solemnized with all 
the physical features of a superior man; and 
thề Nưrmanakaya, the Body of 
Transformation, in response to the needs of 
sentient beings who are inhabiting each in his 
own realm of existence: Ở chỗ nào mà tất cả 
chư Phật được nói đến như là cùng một tính 
chất hay bình đẳng tính (samata) theo bốn 


also 


6) 


cách thì sự bình đẳng của Thân (kayasamata) 
được xem là một trong bốn cách ấy. Hết thầy 
chư Phật vốn là chư Như Lai, bậc Giác Ngộ, 
và A La Hán, đều chia xẻ tính chất bình đẳng 
về mặt Pháp thân và về sắc thân (rupakaya) 
của chư vị với ba mươi hai tướng hảo và tám 
mươi vẻ đẹp, trừ khi chư vị khoác lấy những 
hình tướng khác nhau trong những thế giới 
khác nhau để giữ cho hết thảy chúng sanh 
khéo tu tập. Ngoài cái Pháp thân được bàn 
đến một cách rõ ràng, chúng ta thấy có Báo 
Thân được long trọng hóa bằng tất cả những 
đặc trưng có tính cách vật lý của một con 
người thượng đẳng, và cả Hóa Thân, cái thân 
biến hóa, đáp ứng với những yêu cầu của các 
chúng sanh đang ở riêng trong cảnh giới của 
họ. 

No-birth is said to be another name for the 
Tathagataˆs Manomaya-dharmakaya. 
Manomaya 1s “will-made” and as 1s explained 
elsewhere a Bodhisatfva 1s able to assume a 
varlety of forms according to his wishes Just 
as ©asily as one can in thought pass through 
or over all kinds of physical obstructions. 
Does then the "Dharmakaya will-made” 
mean, not the Dharmakaya ĩn Itself, but the 
Dharmakaya 1n 1s relaton to a world of 
multtudinousness where it may take any 
forms 1t likes according to condition? In this 
case the Dharmakaya thus qualified Is no 
other than the Nirmanakaya. So we read 
further that the Tathagata”s other names are a 
legion In this world only that sentient beings 
fail to recognize them even when they hear 
them: Bất sinh (anutpada) được bảo là một 
tên khác nữa của Pháp Thân do ý sinh của 
Như Lai (Như Lai Ý Thành Pháp Thân). 
Manomaya có nghĩa là được tạo thành do ý 
muốn, và như đã được giải thích, một vị Bồ 
Tát có thể mang nhiều hình tướng khác nhau 
tùy theo ý muốn của ngài, thật dễ dàng như 
người ta dùng ý nghĩ vượt qua hay vượt lên 
trên mọi thứ trở ngại vật lý. Thế thì có phải 
cái Pháp Thân do ý sanh không nhằm chỉ cái 
Pháp Thân trong chính nó mà chỉ là cái Pháp 
thân trong liên hệ của nó với một thế giới đa 
phức ở đấy nó có thể mang những hình tướng 
mà nó muốn tùy theo hoàn cảnh hay không? 


7) 


8) 


Trong trường hợp Pháp thân được định tính 
như thế thì nó không khác gì Hóa Thân. Cho 
nên chúng ta còn đọc thấy rằng những danh 
xưng khác của Như Lai là rất nhiều trong thế 
giới nầy, thế nhưng các chúng sanh không thể 
nhận ra được, ngay cả khi họ nghe được cái 
danh xưng ấy. 

The Tathagata*s Dharmakaya 1s compared to 
the Indestructibilty of the sands of the 
Ganges which remain ever the same when 
they are put In fire. Further down, the T”ang 
translation speaks of the Dharmakaya having 
no body whatever, and for that reason If Is 
never subJect to destruction. In the Sanskrit 
text the corresponding term 1s “sarira” Or 
“sariravat,” and not Dharmakaya, but from 
the context we can judge that “sarira” 1s here 
used synonymously with Dahrmakaya. In 
Buddhism “sarrra” is something solid and 
indestructible that 1s lef( behind when the 
dead body 1s consumed In fire, and 1t was 
thought that only holy men leave such 
1ndestructible behind.  This 
conception is probably after an analoøy of 
Dharmakaya forever living and constituting 
the spiritual substance of Buddhahood: Pháp 
thân của Như Lai sánh với tính chất bất diệt 
của cát sông Hằng là thứ bao giờ cũng vẫn 
giữ nguyên như thế khi chúng bị bỏ vào lửa. 
Xa hơn nữa, Kinh Lăng Già bản dịch thời nhà 
Đường còn cho rằng Pháp thân không có thân 
thể nào cả, vì lý do ấy nên nó không bao giờ 
bị hủy diệt. Trong Lăng Già bản Phạn, Pháp 
thân là xá lợi (sirrra hay sariravat), chứ không 
phải là Dharmakaya, nhưng theo văn bản thì 
“Sarira” đồng nghĩa với “Dharmakaya.” 
Trong Phật giáo, xá lợi là một cái gì rắn chắc 
và không thể bị hủy hoại được sau khi một thi 
thể bị đốt cháy, và người ta nghĩ rằng chỉ có 
các Thánh nhân mới để lại xá lợi mà thôi. 
Quan niệm nầy có lẽ phát sinh từ sự suy diễn 
rằng Pháp thân vẫn sống mãi và tạo thành 
bản chất tinh linh của Phật tính. 

The sands of the Ganges, the Buddha”s 
Buddhahood Instead of Dharmakaya 1s made 
the subject of comparison to the sands which 
are free from all possible faults inherent In 
things relative. There is no doubt that the 


substance 


1042 


Buddhata too means the Dharmakaya of the 
Tathagata, only differently designated: Cát 
sông Hằng, Phật tính của Đức Phật 
(Buddhasyabuddhatah) thay vì Pháp thân 
được làm chủ thể so sánh với cát là những 
thứ thoát khỏi mọi sai lầm vốn có trong các 
sự vật tương đối. Chắc chắn rằng Pháp tính 
cũng có nghĩa là Pháp thân của Như Lai, chỉ 
khác nhau về cách được gán cho mà thôi. 

(VIDPhân loại Pháp Thân—Categories 
Dharmakaya: 

l) Two kinds of Dharmakaya—Hai loại Pháp 
Thân: 

a) The unity of dharmakaya: Tổng Tướng Pháp 
Thân. 

b) The diversiy of dharmakaya: Biệt Tướng 
Pháp Thân. 

2) Other two kinds of Dharmakaya—Hai loại 
Pháp thân khác: According to Prof. ]unjiro 
Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, Dharmakaya has tfwo senses— 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, có hai loại Pháp 
Thân là bản thân giáo pháp và bản thân lý 
thể: 

a) Scripturebody-Bản thân giáo pháp: 
Scripture-body means that the teaching 
remains as represenfative of the body after 
the Buddha's demise—Chỉ cho giáo điển tổn 
tại làm biểu tượng cho bản thân của Phật sau 
khi ngài khuất bóng. 

b)_ Ideal-body—Bản thân lý thể: The Ideal-body 

means the Enlightenment as a Formless- 

body—Chỉ cho giác ngộ như là bản thân Vô 
tướng. 

See Two kinds of dharma-body 

(dharmakaya), Three kinds of dharma-body 

and Trikayas. 

Dharmakaya born on a  disciple”s 


conversion: Pháp Thân Hóa Sanh —The spiritual 
body born or formed on a disciple”s conversion. 
Dharmakaya Buddha: Pháp Thân Phật— Thể 
của pháp tính (có cái đức giác tri) gọi là Pháp 
Thân Phật. 

Dharmakaya of complete enlightenment: 
Quả Cực Pháp Thân—Pháp thân quả mãn cực 
thành. 


of 


+ 


Dharmakaya evolved by Buddha-virtue, or 
achievement: Công đức pháp thân—Thân do 
muôn đức của Như Lai mà hợp thành—See Five 
kimnds of a Buddha's dharmakaya, and FEive 
attributes of the dharmakaya. 
Dharmakaya-gatha (skt): Pháp Thân Kệ—The 
gatha of three of the four dogmas of Buddhism 
according to the Sastra on the Prajna Sutra 
(usually placed in the foundations of pagodas and 
inside of images of Budhas)—Bài kệ văn của ba 
trong bốn đế hay giáo lý căn bản của đạo Phật, 
theo Trí Độ Luận (bài kệ nầy thường được đặt 
dưới các nền chùa hay bên trong hình tượng Phật). 
**See SarIra. 

Dharmakaya Mahasattva: Pháp Thân Đại 
Si—Pháp Thân Bồ Tát —According to the T'ien- 
T” a1 sect, the Dharmakaya Mahasattva 1s one who 
has partially freed himself from i1llusion and 
partially attained the six spiritual powers (Lục 
thông). He is above the initial stage—Theo tông 
Thiên Thai, đây là bậc Bồ Tát mới ha bỏ được 
một phần của vô minh mà hiển hiện được một 
phần pháp tính (Bồ Tát từ sơ địa trở lên). 
Dharmakaya of meditation: Định Thân—One 
of the five forms of the Buddha-dharma-kaya— 
Một trong ngũ phần pháp thân—See Five 
attributes of the dharmakaya. 

Dharmakaya and Nirmanakaya: Chân và 
Hóa thân—See Two forms of body (E). 
Dharmakaya in i(s phenomenal character: 
Pháp Thân Lưu Chuyển -Conceived as 
becoming, as expressing 1tself ¡in the stream of 
being—Chân Như là thể của pháp thân. Chân 
Như có hai nghĩa bất biến và tùy duyên. Theo 
nghĩa tùy duyên mà bị ràng buộc với các duyên 
nhiễm và tịnh để biến sanh ra y báo và chánh báo 
trong thập giới (pháp thân trôi chảy trong dòng 
chúng sanh). 

Dharmakaya remains: Pháp Xá Lợi—The 
sutras—Spiritual remains—Kinh xá lợi—Pháp 
thân xá lợi—See T'wo kinds of relics. 
Dharmakaya response: Pháp Ứng— 
Dharmakaya response, I1fs response to the needs 
of all —Tùy theo nhu cầu của chúng sanh ứng 
hiện Pháp thân. 

Dharmakaya and sambhogakaya: 
thân—See Two forms of body (E). 








Chân 


1043 


Dharmakaya of selfassurance: Tự Chứng 
Thân—A title of Vairocana, his dharmakaya of 
self-assurance, or realization, from which 1ssues 
his retinue of proclaimers of the truth—Một danh 
hiệu của Đức Đại Nhật Như Lai, pháp thân tự 
chứng của Ngài, từ đó mà phát ra đầy đủ chân lý 
trí bất nhị. 

Dharmakaya Tathagatfa (skt): Pháp Thân Như 
La —The Buddha who reveals the sprritual 
body—Pháp thân tuy không đến không đi, nhưng 
dựa vào ẩn mật của Như Lai Tạng mà hiển hiện 
làm pháp thân. 

Dharmakaya with unlimited powers of 
transformation: Biến hóa pháp thân— Thân 
biến hóa vô hạn của Như Lai, hễ có cảm là có 
hiện, có cơ là có ứng —See Five kinds of a 
Buddha”s dharmakaya, and Five attributes of the 
dharmakaya. 

Dharma King: Dharmaraja (skt)—Amitabha 
Buddha—Buddha—Kmng of the 
Dharma Prince—King of the Law——Nectar-king— 
Cam lộ vương—Pháp Vương—Phật là bậc Pháp 
Vương vì ngài tự do tự tại, không bị lệ thuộc ràng 
buộc vào bấc cứ một pháp nào—See Amitabha 
Buddha. 

Dharmakirti (530-600): Pháp Xứng—One of the 
great philosophers of Mahayana Buddhism and 
the most Influential figure in the Epistemological 
tradition. Dharmakirti was born In a villasee named 
Tirumalal in the Cola country, Was a successor of 
Dinnaga. Eirst, he studied logic from Isvarasena 
who was among Dinnagaˆs pupIls. Later, he went 
to Nalanda and became a disciple of Dhammapala 
who was at that time the Sangha-sthavira of the 
Mahavihara and a prominent teacher of the 
Vijnanavada school. His fame as a subtle 
philosophical thinker and dialecticlan was still 
recently In obscurity unul Rahul Sankriyayan 
discovered In Tibet the original Sanskrit version 
of the Pramana-vartika of DharmakirHi. After that 
inecident, people realized that he was one of the 
most  Importanf unsurpassed Buddhist 
logiclans and philosophers 
principal spokesmen of the Yogachara, came from 
South India in the 7” century. Doctor Stcherbatsky 
riphtly regards him as the Kant of India. Even his 
Brahminical adversaries have acknowledged the 





Dharma— 


and 
and one of the 


superlority of his reasoning powers. Beside his 
principal works Pramana-vartika (Explanation of 
the Touchstones), other Important works wriffen 
by Dharmakiri are the Pramana-viahishchaya 
(Resolve concerning the Touchstones) treat the 
basic questons concerning the of 
knowledge, the Nyaya-bindu, the Sambandha- 
pariksa, the Hetu-bindu, the Vadanyaya, and the 
Samanantara-siddhi. All deal 
generally with the Buddhist theory of knowledge 
and display great erudiction and subtle thinking. 
Dharmakirt”s wriings mark the hiphest summit 
reached in epistemological speculation by later 
Buddhism. His main concern was the workings of 
the mind and 1ts relation to the external world. 
The focus of his system of thought Is direct 
experience and reasoning must be based on such 
experience—Một trong những triết gia lớn của 
Phật giáo Đại thừa, và là người có ảnh hưởng rất 
lớn về truyền thống nhận thức luận. Pháp Xứng 
sanh ra tại làng Tirumalal trong xứ Cola, là người 
kế thừa của Trân Na. Thoạt tiên ông học lý luận 
học với Isvarasena, một đệ tử của ngài Trần Na. 
Về sau, ông đến đại tu viện Nalanda và trở thành 
đệ tử của ngài Pháp Hộ (see Dhammapala) khi ấy 
là viện trưởng và cũng là một luận sư xuất chúng 
của Duy Thức tông. Tiếng tăm của ông bị chìm 
vào bóng tối, nhưng Rahul Sankrityayan đã phát 
hiện tại Tây Tạng bản dịch từ nguyên bản tiếng 
Phạn của cuốn Lượng Thích Luận (Pramana- 
vartika), tác phẩm lớn của Pháp Xứng, sau biến 
cố đó người ta mới biết ông đã từng là một trong 
những nhà luận lý và triết gia Phật giáo nổi tiếng 
và xuất chúng, ông cũng là nhà lãnh đạo trường 
phái Yogachara, đến từ Nam Ấn vào thế kỷ thứ 
VI sau Tây Lịch. Tiến sĩ Stcherbatsky xem ông 
như là triết gia Kant của Ấn Độ quả cũng không 
sai. Thậm chí các đối thủ Bà La Môn của ông 
cũng phải nhìn nhận năng lực suy luận siêu phàm 
của ông. Ngoài tác phẩm chính của ông là 
Pramana-vartika (Giải Thích các Tiêu Chuẩn hay 
Lượng Thích Luận), ông còn viết những tác phẩm 
khác như Quyết Định Theo các Tiêu Chuẩn hay 
Lượng Quyết Định Luận (Pramana-viahishchaya), 
bàn về những vấn để căn bản của nhận thức, 
Nyaya-binndu, Sambandha-pariksa, Hetu-bindu, 
Vadanyaya và Samanantara-siddhi. Tất cả những 
tác phẩm nầy phần nhiều nói về lý thuyết tri thức 


nafure 


these works 


1044 


của Phật giáo, và cho thấy bộ óc uyên bác rộng 
lớn với một tư duy tỉnh tế. Các tác phẩm của ngài 
Pháp Xứng đánh dấu tột đỉnh về nhận thức luận 
mà Phật giáo sau nầy đã đạt tới. Quan tâm chính 
yếu của ông là sự làm việc của tâm và mối quan 
hệ của nó với thế giới bên ngoài. Sự tập trung tư 
tưởng chính của ông là trực nghiệm và lý luận 
phải được dựa trên kinh nghiệm này. 

Dharmakshanti (skt): Pháp Nhẫn. 

l) Dharmakshant means acceptance of the 
statement that all things are as they are, not 
being subject to the law of bĩrth and death, 
which prevails only in the phenomenal world 
created by our wrong discrimination: Pháp 
nhẫn là chấp nhận sự khẳng định rằng tất cả 
các sự vật là đúng như chính chúng, không 
phải chịu luật sinh diệt là luật chỉ được thù 
thắng trong thế giới hiện tượng tạo ra do phân 
biệt sai lầm. 

2) Patience though dharma to 
overcome illusion. Also, abilfty to bear 
patiently external hardships: Pháp Nhẫn là sự 
nhẫn nại đạt được qua tu tập Phật pháp có 
khả năng giúp ta vượt thoát ảo vọng. Cũng là 
khả năng kham nhẫn những khó khăn bên 
ngoài. 

**. See SIx kinds of enduance. 

Dharmalaksana (skÐ: Duy Thức Tông—Pháp 

Tướng Tông—See Ten schools of Chinese 

Buddhism. 

( An overview_ of “Dharmalaksana”—Tổng 
quan về Pháp Tướng Tông: Also called 
Yogacara Sect, Samparigraha School, or 
Consciousness-Only School. According to 
Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, Dharma-laksana means 
“Characteristics of Dharma,” Dharma here 
denoting things substantial and mental, or 
matfer and mind, for the chief obJect of this 
school 1s to investigate the nature and 
qualities of all exIstences. The first founder of 
the school was Asanga, an elder brother of 
Vasubandhu, who was the author of the text 
“Yogacara-bhumi.” In India the school was 
formerly called Yogacara, which means the 
practice of self-concentration. Vasubandhu, 
when he was converted to Mahayana by his 
brother and succeeded in the systemaftizing 


atfained 


the philosophical views of the Yogacara 
School, designated the tenet of the school as 
Mere Ideation (Vijnaptimatra), attributing the 
existence of all the outer world to Inner 
Ideation. In short, holding that nothing but 
Ideation exIsts. As to onfology this school 
sands  between the realistic and nihilistic 
schools, øIven above. It adheres neither to 
the doctrine that all things exist, because 1t 
takes the view that nothing oufside the mind 
(menfal activity) exists, nor to the doctrine 
that nothing exists, because 1t asserts that 
Ideations do exist. It firmly adheres to the 
doctrine of the mean, neither going to the 
extreme of the theory of existence nor to that 
of non-existence. This school can, therefore, 
be called the “idealrealism” or “ldeation 
Theory.” The academic name of this school 1s 
“Mere Ideation,” or Vijnaptimatra (Ideation 
Only), a study of Nature and Characteristics 
of dharmas or elements—Còn gọi là Du Già 
Tông, Nhiếp Luận Tông hay Duy Thức Tông. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong quyển 
“Cương Yếu Triết Học Phật Giáo,” Pháp 
Tướng có nghĩa là “những sự tướng biểu hiện 
của các pháp.” Pháp ở đây chỉ cho các sự thể 
thuộc vật chất và tỉnh thần (sắc và tâm), bởi 
vì đối tượng chính của tông phái nầy là truy 
cứu về bản chất và phẩm tính của mọi hiện 
hữu. Sơ Tổ của tông phái nầy là Ngài Vô 
Trước, anh ruột của ngài Thế Thân, tác giả 
của bộ Du Già Sư Địa Luận. Tại Ấn Độ, đầu 
tiên tông nây được gọi là Du Già Tông, chỉ 
cho sự thực hành về phép quán tưởng. Sau 
khi trở về với Đại Thừa, Thế Thân đã tập đại 
thành các quan điểm triết học của Du Già 
Tông, đã quy định chủ điểm của tông nầy là 
“Duy Thức,” đặt sự hiện hữu của tất cả ngoại 
giới nơi thức. Nói tắt là chỉ có thức hiện hữu. 
Trên phương diện thể tánh luận, tông nầy 
đứng giữa các tông phái chấp “Hữu” và chấp 
“Vô.” Nó không chấp vào học thuyết tất cả 
mọi sự thể đều hiện hữu, vì quan niệm rằng 
không có gì ngoài tác động của tâm, cũng 
không chấp vào học thuyết chẳng có gì hiện 
hữu, vì quả quyết rằng có sự hiện hữu của 
các thức. Tông nầy hoàn toàn tán đồng học 
thuyết “Trung Đạo,” không bao giờ đi đến 


qI) 


]) 


2) 


3) 


1045 


cực đoan của chủ trương “hữu luận” cũng như 
“vô luận.” Như vậy tông nầy có thể được 
mệnh danh là “Duy Tâm Thực Tại Luận” hay 
“Thức Tâm Luận.” Danh hiệu chính thức của 
nó là “Duy Thức,” hay Tánh Tướng Học, 
khảo cứu về bản tánh và sự tướng của các 
pháp. 

Philosophy of Dharmalaksana—Triết lý Pháp 
Tướng Tông: 

The Dharmalaksana, though Idealistic, takes 
the model of the analytical method used In 
the Realisic and Nihiistic Schools, 
classifies the world of becoming 1nto five 
categorles which are subdivided into one 
hundred dharmas (see One hundred divisions 
of all mental qualities and their agenfs). A 
specilal of this school 1s that the mind 1s 
divided ¡nto eigh(t consciousnesses, cach 
being a separate reality. No other school of 
Buddhism has such a doctrine. In addition to 
the first five mental faculties (eye, ear, 
tongue, skin-sense or conscIousnesses) there 
are the sixth, the sense-center, a general 
p©erceiving organ or consclous mind; the 
seventh, the thoughtcenter or the self- 
conscious mind, and the eipht, the store- 
center or s(ore-consciousness. The last two 
are called Manas (thought) and Alaya (store- 
conscIousness)—Pháp Tướng tông tuy là duy 
thức, lại dùng khuôn mẫu của phương pháp 
phân tích dùng trong các tông phái thuộc 
Thực tại và Hư vô luận, và phân thế giới hiện 
hữu làm năm loại, gồm 100 pháp (see bách 
Pháp Pháp Tướng Tông). Một đặc điểm là 
tông nây chia Tâm làm tám thức, mỗi thức là 
một thực tại biệt lập. Không có tông phái nào 
khác trong Phật Giáo có một học thuyết như 
thế. Thêm vào năm thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân) còn có giác quan thứ sáu, ý thức; thức 
thứ bảy, tự ý thức; và thức thứ tám là tạng 
thức. Hai thức bảy và tám được gọi là mạt na 
và a lại da thức. 

Among these eigh( consciousnesses 
former fÍive consttute the 
consciousness (Vijnana)—Trong số tám thức 
nầy, năm phần đầu họp thành thức (vijnana): 

The sixth the sense-center, 
conceptions out of the perceptions obtained 


and 


the 
Sense- 


forms 


4) 


5) 


6) 


from the outside: Thứ sáu là trung tâm giác 
quan tạo các khái niệm do những tri giác đạt 
được từ thế giới bên ngoài. 

The seventh ¡s thought (Manas): Thứ bảy là ý 
(manas)—The seventh, the thought-center, 
thinks, wills and reasons on a self-centered 
basis—Mạt na thức là trung tâm tư tưởng, suy 
nghĩ, yêu cầu và suy luận dựa trên nên tảng ý 
thức. 

The eiphth ¡1s mind (citta): Thứ tám là tâm 
(citta)—The eighth, the store-center, store 
seeds, I.e., keeps effilclency or energy for all 
manifestatons—Thức thứ tám là A Lại Da 
thức, chứa giữ những chủng tử, nghĩa là giữ 
những hiệu quả hay năng lực của tất cả 
những hiện hành. 

The sixth, the seventh and the eighth always 
act on one another, for The sixth 1s the 
general center of perception and cognition 
1nwardly which acts outwardly on the basIs of 
the thought-center which Inturn acts on the 
basis of the all-storing center. The Manas 1s 
responsible self-consciousness,  self- 
Iinterest, or selfish motives. The subJective 
function of the eiphth 1s seen and regarded by 
the seventh as self (atman) thought in reality 
there 1s no such thing as self. This false idea 
pollutes all thoughts and gIves rise to an idea 
of individual or personal ego or soul: Thức 
thứ sáu, bảy, và tám luôn luôn dựa vào nhau 
mà hoạt động, bởi vì thức thứ sáu là tâm 
điểm chung cho tri giác và tri nhận hướng 
nội; nó hoạt động hướng ngoại dựa trên mạt 
na thức, mà thức nầy lại dựa trên a lại da 
thức. Mạt na đáp ứng cho tự thức, tự quan 
tâm hay những xu huớng vị kỷ. Nhiệm vụ chủ 
thể của thức thứ tám được thức thứ bảy xem 
như là “Ngã” mặc đầu trong thực tế không có 
gì là “Ngã” cả. Ý tưởng về “Ngã giả ảo” nầy 
làm nhiễm ô tất cả những tư tưởng khiến khơi 
dậy ý tưởng về cá thể hay tự ngã. 


for 


(HD Dharmalaksana*s divisions of the Buddha”s 


Teachings—Sự phân chia giáo pháp của Đức 
Phật theo Pháp Tướng Tông: Đại Thừa Duy 
Thức Tông chia giáo pháp của Phật ra làm ba 
thời kỳ —Mahayana Dharmalaksana school 
devides the Buddha's Teaching Into three 
periods in which he taught: 


l) 
2) 
3) 


1046 


The unreality of the ego: A Hàm. 

The unreality of the dharmas: Bát Nhã. 
Sandhinirmocana-sutra: The middle or uniting 
way—Giải thâm mật. 


(IV) The forerunner of the Dharmalaksana School: 


Thiển thân của Pháp Tướng Tông—The 
Samparigraha (She-Lun) school, the 
forerunner of the Dharmalaksana School. A 
representative work of Mahayana 1dealism 
named the Acceptance of the Great Vehicle 
(Mahayana-samparisgraha) was written by 
Asanga in the fifth century, annotated by 
Vasubandhu (420-500), and translated Into 
Chinese in 531 by Buddhasanta, in 563 by 
Paramartha, and again by Hsuan-Tsang 
during 648-649). Of these, the second, 
Paramarthaˆs translation, laid the foundation 
of the She-Lun School in China. Paramartha, 
a native of UjJayini, probably connected with 
Valabhi Ủniversity, a center of Buddhist 
learning, came to China in 548, and between 
that time and 557 translated thirty-two texts. 
He 1s also said to have wriften more than 
forty works, altogether amounting to tfwo 
hundred Chinese volumes. His chief obJect 
was fo propagate the doctrine of the 
Abhidharma-kosa the  Mahayana- 
samparigraha. His lierary and religlous 
acfivifty seems to have greatly influenced the 
Chinese mind of the time as 1s testified by the 
fact that he had many able pupils under him. 
Paramartha founded the 
School, as we have seen before, and the 
Samparigraha School. His activiles can be 
compared only with Kumarajiva who came 
before him and Hsuan-Tsang who came after 
him——Nhiếp Luận Tông là tiền thân của Pháp 
Tướng Tông. Một tác phẩm tiêu biểu của Đại 
Thừa Duy Tâm Luận được gọi là Nhiếp Đại 
Thừa Luận, do Vô Trước viết vào thế kỷ thứ 
5, và Thế Thân chú giải, được Phật Thủ dịch 
sang Hán văn vào năm 531, và Chân Đế dịch 
vào năm 563; lại được ngài Huyền Trang dịch 
lần nữa vào khoảng 648-649. Trong các bản 
dịch nầy, bản thứ hai của Chân Đế làm căn 
bản cho Nhiếp Luận Tông ở Trung Hoa. 
Chân Đế quê ở Ujjayini, có lẽ quan hệ đến 
đại học Valabhi, một trung tâm học Phật, ông 


and 


realistic Kosa 


đến Trung Hoa năm 548, và trong khoảng 
thời gian từ đó đến năm 557, ông đã dịch 32 
tác phẩm. Người ta nói ông cũng viết trên 40 
tác phẩm khoảng 200 quyển. Đối tượng chính 
của ông là truyền bá học thuyết A Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá và Nhiếp Đại Thừa Luận. Hoạt động 
văn học và tôn giáo của ngài dường như đã 
có ảnh hưởng lớn trong tâm khảm của người 
Trung Hoa qua sự kiện ngài đã có những đệ 
tử tài ba sau nầy. Chân Đế là người đã thiết 
lập Câu Xá và Nhiếp Luận Tông. Hoạt động 
của ông được xếp ngang hàng với ngài Cưu 
Ma La Thập, người xuất hiện trước ngài, và 
Huyền Trang người sanh ra sau ngài. 


(V) Lines of transmission: Các dòng truyền 


]) 


2) 


3) 


thừa—According to Prof. Junjiro Takakusu In 
The Essentials of Buddhist Philosophy, In 
India, after the death of Vasubandhu, there 
seem to have been three lines of transmission 
of Yogacara Idealism——Theo Giáo Sư ]unjJiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, ở Ấn Độ, sau khi Thế Thân tịch diệt, 
dường như có đến ba dòng truyền thừa của 
Du Già Duy Tâm Luận. 

The first was the line of Dignaga in the fifth 
century, Agotra, and Dharmapala whose 
cener of transmission was Nalanda 
University. Silabhadra of Nalanda and his 
Chinese pupil Hsuan-Tsang belong to this 
line: Dòng đâu tiên là vào thế kỷ thứ năm, 
truyền chi Trần Na (Dignaga), Vô Tánh 
(Agotra) và Hộ Pháp (Dharmapala); trung 
tâm dòng nầy là trường đại học Na Lan Đà. 
Giới Hiền gốc người Na Lan Đà và vị đệ tử 
là Huyền Trang cũng thuộc dòng nầy. 

The second was the line of Gunamati and 
Sthramat 
seems to have 


whose center of transmission 
been Valabhi Ủniversity; 
Paramartha, the founder of Shê-Lnn School in 
China, belongs to this line: Dòng thứ hai là 
truyền chi Đức Tuệ (Gunamati) và An Huệ 
(Sthiramati) mà nơi truyền thừa dường như là 
ở đại học Valabhi; Chân Đế, sáng tổ Nhiếp 
Luận Tông ở Trung Hoa thuộc dòng nầy. 

The third was the line of Nanda, whose tenet 
was followed by Paramartha, and Jayasena, 
who 1nstructed Hsuan-Tsang on 
questions. This last line of transmission did 


certain 


1047 


not flourish much In India and seemed to 
have soon disappeared: Dòng thứ ba là 
truyền chi của Nan Đà (Nanda), người mà 
giáo nghĩa được Chân Đế theo đuổi, và 
Thắng Quân (Jayasena) người đã từng giảng 
dạy nhiều vấn để cho Huyền Trang. Dòng 
truyền thừa chót nầy không phát triển mấy ở 
Ấn Độ và dường như sớm biến mất sau đó— 
See Seven Sectfs In Japan. 
Dharmalaksana school: Duy Thức Tông, Pháp 
Tướng Tông—Trung Tông —See Dharmalaksana, 
and Seven Sects In Japan. 
Dharmalaksana secf: Vijnanavada sec—Duy 
Thức Tông—See Dharmalaksana, Vijnanavada, 
and Six schools in China—See Dharmalaksana, 
and Seven Sects In Japan. 
Dharmakshantf  (skt): 
Tolerance of non-birth. 
Dharma-lamp: Pháp Đăng—The lamp of 
which dispels the of 
ignorance—Ngọn đèn Phật Pháp xua tan bóng tối 
vô minh. 
Dharma that leads to the cut off of affairs: 
Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận—According to the 
Potaliya Sutta in the Middle Length Discourses of 
the Buddha, there are eipht things in the Noble 
Oneˆs Discipline that lead to the cutting off of 
affatrs—Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, 
có tám pháp đưa đến sự đoạn tận—See Eight 
things that lead to the cutting off of affairs. 
Dharma of Liberation: Pháp Giải Thoát— 
Buddhas  Dharma—Generally speaking, all 
teachings of the Buddha are aimed at releasing 
human beings` sufferings and afflictions In this 
very líe. They have a function of helping 
individual see the way to make arise the skilful 
thoupht, and to release the evil thought. For 
example, using compassion to release 1ll-will; 
using detachment or greedilessness to release 
øreediness; using wisdom or non-illusion to 
release ¡1llusion; using perception to release 
selfishness; using Impermanence and suffering to 
release “conceit.” For lay people who still have 
duties to do in daily life for themselves and therr 
families, work, religion, and country, the Buddha 
specifically 
methods, especially the Buddha”s teachings In the 


Pháp Nhẫn—See 


Dharma darkness 


Iinroduced different means and 


Advices to Lay People (Sigalaka) Sutra. The 
Buddha of 
cultivation: “lo abandon four wrong deeds of not 
taking life, not taking what 1s not given, not 
committing sexual misconduct, not lying, not 
doing what Is caused by attachment, 1ll-will, or 
fear, not to waste one”s substance by the six ways 
of not drinking alcohol, not haunting the streets at 
unfitting time, not attending nonesense affairs, not 
gambling, not keeping bad company, and not 
sfaying 1dle. In addition, lay people should always 
live In the six good relationships of their families 
and society: between parenfs ch¡ildren, 
between husband and wife, between teacher and 
student, among relatives and neighbors, between 
monks and lay people, between employer and 
employee, etc. These relatonships should be 
based on human love, loyalty, sincerity, øratitude, 
mutual accepfance, mutual understanding and 
mutual respect because they relate closely to 
individuals° happiness in the present. Thus, the 
Buddha's Dharma ¡is called the Dharma of 
liberation—Nói chung, giáo pháp nhà Phật đều 
nhắm vào việc giải thoát con người khỏi những 
khổ đau phiển não ngay trong kiếp này. Các lời 
dạy này đều có cùng một chức năng giúp đỡ cá 
nhân hiểu rõ phương cách khơi dậy thiện tâm và 
từ bỏ ác tâm. Thí dụ như dùng bi tâm để giải thoát 
sân hận, dùng vô tham để giải thoát lòng tham, 
dùng trí tuệ để giải thoát sĩ mê, dùng vô thường, 
tưởng và khổ để giải thoát sự ngã mạn cống cao. 
Đối với người tại gia còn có bổn phận đối với tự 
thân, gia đình, tôn giáo và xứ sở, Đức Phật đã 
khuyên nên từng bước tu tập các nghiệp không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ, không làm những hành động do chấp trước 
hay tham sân si và sợ hãi tác động, không tiêu phí 
tài sản bằng những cách uống rượu, la cà đường 
phố, tham dự các tổ chức đình đám không có ý 
nghĩa, không đánh bạc, không làm bạn với người 
xấu và không nhàn cư (vì cổ đức có dạy 'nhàn cư 
vi bất thiện.'). Ngoài ra, người tại gia nên luôn 
giữ gìn tốt sáu mối quan hệ gia đình và xã hội: 
liên hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, 
giữa thầy trò, giữa bà con thân thuộc, giữa láng 
giểng, giữa người tại gia và người xuất gia, giữa 
chủ và thợ, vân vân. Các mối quan hệ này phải 
được xây dựng trên cơ sở tình người, sự thủy 


also ¡introduced other methods 


and 


1048 


chung, sự biết ơn, biết chấp nhận và cảm thông 

với nhau, biết tương kính lẫn nhau vì chúng liên 

hệ mật thiết với hạnh phúc cá nhân trong những 
giây phút hiện tại. Chính vì thế mà Phật Pháp 
được gọi là Pháp Giải Thoát. 

Dharma-life: Pháp mệnh. 

lI) The wisdom-life of the Dharmakaya: Tuệ 
mệnh của Pháp thân. 

2) The age or lifetime of a monk: Tuổi thọ của 
một vị Tăng. 

Dharma light: Light of right teaching and 

conduct—Pháp quang—See Three kinds of light. 

Dharma-lord: Pháp Chủ—Buddha. 

Dharma-love: Pháp Ái—Religious 

Bodhisattva love with desire to save all creatures, 

1n confrast with ordinary love (Dục ái)—Tình yêu 

trong phạm trù tôn giáo—Tình yêu của những vị 

Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh, ngược lại với 

Dục ái hay tình yêu phàm tục. 

l) Himmayana and Mahayana Dharma-love— 
Pháp Ái Tiểu và Đại Thừa: 

a)  Hinayana Dharma-love as desire for nirvana: 
Pháp Ái Tiểu Thừa—Lòng yêu niết bàn của 
kẻ căn cơ thấp kém. 

b) Mahayana Dharma-love or Bodhisattva 

attachment to illusory things: Pháp Ái Đại 

Thừa—Lòng ái thiện của bậc Bồ Tát Đại 

Thừa. 

Cả hai thứ pháp ái nầy đều cần phải loại 

bỏ—Both of which are to be eradicated. 

2) Tathagata-love, which goes out to all beings 
for salvation: Pháp Ái Như Lai—Tâm Đại Bi 
của Như Lai hay tình yêu cứu độ chúng sanh 
chân chánh vô thượng. 

Dharma-Maintaining Buddha: Phật Trì Pháp. 

Dharma-mandala (skt): Pháp Mạn Đà La— 

One of the four kinds of mandala, according to the 

Shingon Sect. The Dharma Circle 1s the circle of 

letters (bija-aksara) representing all the saintly 

beings—Một trong bốn loại mạn đà la của tông 

Chân Ngôn. Là loại Mạn Đà La bằng văn tự, trình 

bày toàn thể các Thánh giả—See Four kinds of 

Mandala. 

Dharma-mara: Pháp Ma-—The ïillusion that 

things are real and not merely seeminge—Ảo 

tưởng nhìn thấy vạn hữu là có thật. 


love— 


+ 


Dharma masfer: Pháp sư—An honorific title for 
a monk of maturity and hipgh standing. Dharma 
masfter is a tifl€ of respect used to address a 
Buddhist Bhiksu (monk) or Bhiksuni (nun). Ít 
1mplies that the person so addressed has mastered 
the Dharma and 1s qualified to teach ii —Pháp sư 
là danh xưng tôn kính được dùng để gọi một vị 
Tăng hay Ni. Ám chỉ rằng vị ấy đã quán triệt Phật 
Pháp và đủ phẩm chất để giảng dạy Phật pháp— 
See Dharma-bhanaka. 
Dharma-medicine: Pháp Dược —The medicine 
of the law (capable of healing all misery)—Diệu 
pháp có thể chữa lành phiền não cho chúng sanh. 
Dharma-megha (skt): Pháp Vân—Pháp Vân 
địa—Buddhism as a fertilizing pround—Buddhism 
as a fertilizing cloud—Ground of the Dharma 
cloud—Land of dharma clouds—Phật pháp như 
đám mây lợi nhuận chúng sanh. **See Ten 
ørounds (II). 
Dharma-mecthod: Pháp Độ —Rules, 
disciplines and methods—Luật lệ, hay giới luật và 
phương cách tu hành. 
Dharma-milk: Pháp Nhũ_— The milk of the 
Dharma which nourishes the spiritual nature— 
Lấy pháp làm thức ăn để nuôi dưỡng pháp thân. 
Dharma-mirror: Pháp Kính — The mirror that 
reflects the Buddha-wisdom—Pháp kính phản 
chiếu trí huệ Phật. 
Dharmamitra (skt): Sa môn Pháp Tú—Đàm ma 
mật đa. 
Dharma-mountain: Pháp Sơn—Buddha-truth 
mounfain, I.e. the exalted dharma—Núi chân lý 
Phật Pháp. 
Dharmanairatmya (skUQ: Pháp Vô Ngã— 
Doctrine of the non-self (non-substantality of 
thngs)—No permanent ¡ndividuality 
1ndependence of things—Selflessness of things—— 
See Two categories of non-ego (anatman). 
l1) Things are without independent Individuality, 
1.e. the tenet that things have no independent 
realIty, realfy In 
permanent Individuality in or independence 
of things: Vạn hữu không có thực ngã, không 
có tự tính, không độc lập. 
2) The idea that there ¡is no self-subsftance or 
“Atman” consfituting the Individuality of each 
obJect 1s ¡Insisted on by the followers of 


Or 


1" OF 


no themselves——No 


1049 


Mahayana Buddhism to be therr exclusive 
property, not shared by the Hinayana. This 
1dea 1s naturally true as the idea of “no self- 
substance” or Dharmanatrratmya 1s closely 
connected with that of “Sunyata” and the 
latter 1s one of the most distinguishing marks 
of the Mahayana, It was natural for Its 
scholars to give the former a prominent 
position In their philosophy: Cái ý niệm cho 
rằng không có tự tính hay ngã tạo nên tính 
đặc thù của mỗi sự vật được những người 
theo Phật Giáo Đại Thừa khẳng định là đặc 
biệt của họ chứ không phải của Tiểu Thừa. Ý 
niệm nầy thật tự nhiên vì ý niệm về “không 
tính” là một trong những đặc điểm nổi bậc 
nhất của Đại Thừa, nên thật là tự nhiên khi 
các học giả Đại Thừa đặc “Pháp Vô Ngã” ở 
một vị trí nổi bậc trong triết học của họ. 

3) In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 
“When a Bodhisattva-mahasatfva recogn1zes 
that all dharmas are free from Citta, Manas, 
Manovijnana, the Five Dharmas, and the 
Threefold Svabhava, he ¡s said to understand 

the sipenificance of 
Dharmanarratmya.”—Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật dạy: “Khi một vị Bồ Tát Ma ha tát 
nhận ra rằng tất cả các pháp đều thoát ngoài 
tâm, mạt na, ý thức, ngũ pháp, và ba tự tính, 
thì vị ấy được gọi là hiễu rõ thực nghĩa của 
“Pháp Vô Ngã.” **See Mind, 
Dharmanarratmyajnana, and Manas. 

Dharmanairatmyajnana (skt): Pháp Vô Ngã 

Trí The knowledge or the 

dharmanairatmya, or the power of cognisance 

whereby the truh of Dharmanarratmya 1s 
accepted—Năng lực về nhận biết nhờ đó mà cái 
chân lý về “Pháp Vô Ngã” được chấp nhận. 

Dharma name: Pháp danh. 

Dharmananda (skt): Joy ¡in the Law-loy of 

learning of tasting đharma—Pháp Hỷ. 

1) lJoy ofthe Law: The Joy of hearing or tasting 
dharma—Vui mừng khi nghe hay nếm được 
vị pháp. 

2) According to the Vimalakiri Sutra, Chapter 
Bodhisattvas, a demon pretended to be Indra, 
ofered  twelve thousand  goddesses 
(devakanya) to the Bodhisattva Ruler of the 
World—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Bồ 


well real 


wisdom of 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


Tát, Ma Vương giả làm Trời Đế Thích, đem 
hiến một muôn hai ngàn thiên nữ cho Bồ Tát 
Tnì Thế. 

The demon said to the Ruler of the World 
Bodhisattva: “Bodhisattva, please take these 
twelve thousand goddesses who will serve 
you.—Ma vương nói với Trì Thế: “Thưa 
Chánh sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn 
Thiên nữ nây để dùng hầu hạ quét tước.” 

The Ruler of the World Bodhisattva replied: 
“Sakra, please do not make to a monk this 
unclean offering which does not suit me.”—— 
Trì Thế nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông 
đừng cho vật phi pháp nây, tôi là kẻ Sa Môn 
Thích tử, việc ấy không phải việc của tôi.” 
“Even before the Ruler of the World 
Bodhisattva had finished speaking, 
Vimalakirti came and said: “He is not Sakra; 
he 1s a demon who comes tfo disturb you.” He 
then said to the demon: “You can give me 
these girls and I will keep them.”—Nói chưa 
dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với Trì 
Thế: “Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là Ma 
đến khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma 
rằng: “Các vị Thiên nữ nầy nên đem cho ta, 
như ta đây mới nên thọ. 

The demon was friphtened, and being afraid 
that Vimalakirti might give him trouble, he 
tried to make himself Invisible but failed, and 
1n spIte of his use of supernatural powers he 
could not go away. Suddenly a voice was 
heard In the arr, saying: “Demon, give him 
the girls and then you can go." Being scared, 
he gave the girls.——Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có 
lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” 
Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, rán hết 
thần lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa 
hư không có tiếng rằng: “Nây Ba Tuần! Hãy 
đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi 
được. Ma vì sợ hãi, nên miễn cưởng cho. 

At that time, Vimalakirti said to them: “The 
demon has gIven you to me. You can now 
develop a mind set on the quest of supreme 
enliphtenment.” Vimalakirti then expounded 
the Dharma to them urging them to seek the 
truth. He declared: “You have now set your 
minds on the quest for the truth and can 
experience Joy In the Dharma Instead of in 


8) 


1050 


the five worldly pleasures (arising from the 
objects of the five senses).”——Khi ấy ông Duy 
Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem 
các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Rồi ông theo căn cơ của Thiên nữ mà nói 
Pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng các 
ngươi đã phát ý đạo, có Pháp vui để tự vui 
chớ nên vui theo ngũ dục nữa.” 

The goddesses asked him: “What is this Joy In 
the Dharma?”— Thiên nữ hỏi: “Thế nào là 
Pháp vui?” 

He replied: “Joy ¡in having faith ¡in the 
Buddha, joy 1n listening to the Dharma, Joy In 
making offerings to the Sangha, and Joy In 
forsaking the five worldly pleasures; Joy In 
finding out that the five agsgregates are like 
deadly enemies, that the four elements (that 
make the body) are like poisonous snakes, 
and that the sense organs and their obJecfs are 
empty like space; jJoy In following and 
upholding the truth; Joy In being beneficial to 
living beings; Joy 1m revering and making 
offerings to your masfers; Joy In spreading the 
practice of charlty (dana); joy 1n firmly 
keeping the rules of discipline (sila); Joy in 
forbearance (ksanti); Joy In unflinching zeal 
(virya) to sow all excellent roots; Joy 1n 
unperturbed serenity (dhyana); Joy In wiping 
out all defilement that screens clear wisdom 
(prajna); Joy In expanding the enlightened 
(bodhi) mind; joy in overcoming all demons; 
Joy In eradicating all troubles (klesa); Joy In 
purfying the Buddha land; joy in winning 
merifs from excellent physical marks; Joy In 
embellishing the bodhimandala (the holy 
SI©); JOY to hear (and 
undersfand ) the profound Dharma; Jjoy in the 
three perfect doors to nirvana (i.e. voidness, 
formlessness and ¡nactivity) as contrasted 
with their incomplete counterparts (which still 
cling to the notion of obJective realization); 
Joy of being with those studying the same 
Dharma and jJoy 1m the freedom from 
hindrance when amongst those who do not 
study 1f; Joy to guide and convert evil men 
and to be with men of good counsel; joy 1n 
thestat of purity and cleanness; Joy In the 


in fearlessness 


practice of countless conditions contributory 
to enliphtenment. AlI this is the Bodhisattva 
joy in the Dharma.”—Ông đáp: “Vui thường 
tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng dường 
Tăng; vui la ngũ dục; vui quán ngũ ấm như 
oán tặc; vui quán thân tứ đại như rắn độc; vui 
quán nội nhập (sáu căn) như không; vui gìn 
giữ đạo ý; vui lợi ích chúng sanh; vui cung 
kính cúng dường bực sư trưởng; vui nhẫn nhục 
nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui thiển 
định chẳng loạn; vui rời cấu nhiễm đặng trí 
tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ Đề; vui 
hàng phục các ma; vui đoạn phiển não; vui 
thanh tịnh cõi nước Phật; vui thành tựu các 
tướng tốt mà tu các công đức; vui trang 
nghiêm đạo tràng; vui nghe pháp thâm diệu 
mà không sợ; vui ba môn giải thoát mà không 
vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở 
chung với người không phải đồng học mà 
lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ 
ác tri thức; vui gần thiện tri thức; vui tâm 
hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng Pháp đạo 
phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ Tát”. 
Dharmananda Kosambi: One of the most 
eminent Buddhist the 
nineteenth century. According to Prof. Bapat in 
the “Pwenty-five Hundred Years of Buddhism,” 
since the Pali Text Society had been publishing 
the Pali texts, It was not considered necessary to 
publish them ¡1n India too. However, readers In 
India did not feel quite at home with the Roman 
characters In which these sacred editions were 
published. There was need of a scholar with 
insight and inspiraton who could make the Pali 
treasures accessible to the masses. This prime 
need was largely fulfilled by the late Dharmanada 
Kosambi, who, true to the Indian tradition, left his 
hearth and home 1n search of truth and a teacher 
and built up a tradition of Buddhist studies 1n his 
motherland. His passionate zeal for knowledge 
and the teachings of the Buddha took him several 
times to Ceylon, Burma and distant parts of India. 
For a while he became a Sramanera In Ceylon In 
1902 and learned Pali with 
Sumangala of Vidyodaya College. He spent many 
years in Burma meditating like a true yogin. He 
was first discovered by Calcutta Ủniversity where 
he served for a while in 1906, but his desire to 


Indian scholars ïn 


the Reverend 


1051 


teach Buddhism among his own people brought 
him to Maharashtra, where a chance meeting with 
Prof. J.H. Woods of Harvard University took him 
to America to edit the “Visuddhimagga,” a work 
which was left ncomplete by the famous Warren, 
the author of “Buddhism in Translatons.” This 
work he completed very successfully in 1932, 
although the volume was not published until 1950, 
long after the publicaton of his “Devanagari” 
edition of the work. For some years (1912-1918) 
he was professor of Pali at Fergusson College In 
Poona, where certain eminent scholars of our day 
had the privilege of studying with him. Ït 1s 
through these scholars that the Pali language 
found a place In the schools and colleges of the 
Deccan, and many Pali texts were published in 
DevanagarI 
served for some tine the National Ủniversity of 
GujJarat started by Mahatma Gandhi, where he 
wrote several works on Buddhism In Marathi and 
Gujarati. Some of these are “Buddhacarita,” 
“Buddha-lila-sara-sangraha,” “Buddha-dharma- 
ani-Sangha,” “Samadhi Marga,” “Jataka-katha.” 
Together with Marathi of the 
“Suttanipata” and of several other works, these 
were written with a view to popularizing Pali 
studies and enlightening the masses about the 
Buddha. He also made valuable contributions In 
the field of Abhidharma. His “Navanita-tika” on 
the “Abhidhammattha-sangaha and Dipika on the 
Visuddhimagsga” are of great help to studenfts of 
Abhidharma. But the greatest contribution of this 
great scholar of Pali and lover of Buddhism 1s the 
DevanagarI edition of the Visuddhimagsa (1940) 
which was his le work—Một trong những học 
giả Phật giáo nổi tiếng nhất của Ấn Độ vào thế 
kỷ thứ 19. Theo giáo sư Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, vì Hội Kinh Tạng Pali 
đã cho xuất bản những kinh tạng bằng tiếng Pali 
nên người ta nghĩ rằng không còn cần thiết phải 
xuất bản những kinh sách này tại Ấn Độ nữa. Tuy 
nhiên, các độc giả ở Ấn Độ không cảm thấy hoàn 
toàn thoải mái với chữ viết theo kiểu La Mã được 
dùng để in những Thánh Thư này. Cần có một học 
giả có đây đủ trí tuệ và nguyện vọng làm cho 
những kho báu ấy có thể được quần chúng Ấn Độ 
tiếp nhận dễ dàng. Nhu cầu cấp thiết này được 
Dharmanada Kosambi đáp ứng đầy đủ, mà theo 


editions. Dharmananda Kosambi 


translation 


lời kể lại thì ông đã thoát ly gia đình ra đi tìm 
chân lý và minh sư, và sau đó đã tạo nên một 
truyền thống nghiên cứu Phật giáo ngay trên đất 
nước của chính mình. Sự tha thiết với kiến thức và 
giáo lý đạo Phật đã khiến ông nhiều lần đi đến 
Tích Lan, Miến Điện và những miền xa ở Ấn Độ. 
Đã có thời ông trở thành sa di tại Tích Lan vào 
năm 1902 và học tiếng Pali với Tỳ Kheo 
Sumangala tại trường Đại Học Vidyodaya. Ông 
sống nhiều năm tại Miến Điện để tọa thiển giống 
như một vị chân sư Du Già. Thoạt tiên ông được 
Viện Đại Học Calcutta biết đến và ông phục vụ 
tại đây trong một khoảng thời gian vào năm 1906, 
nhưng sự mong muốn được giảng dạy Phật giáo 
cho chính đồng bào của mình đã đưa ông đến 
vùng Maharashtra, tại đây ông có cơ hội gặp gỡ 
giáo sư J.H. Woods của trường Đại Học Harvard, 
và cuộc gặp gỡ ấy đã đưa ông đến Châu Mỹ để 
biên tập bộ Thanh Tịnh Đạo, một công trình dang 
dở của học giả lừng danh Warren, tác giả cuốn 
Phật Giáo qua các Bản Dịch. Bộ Thanh Tịnh Đạo 
được ông biên soạn hoàn mãn vào năm 1932, 
nhưng mãi đến năm 1950 mới được xuất bản, một 
thời gian dài sau khi bộ sách này do ông biên 
soạn bằng tiếng Devanagari được xuất bản. Trong 
nhiều năm, từ năm 1912 đến năm 1918, ông là 
giáo sư dạy tiếng Pali tại Viện Đại Học Fergusson 
ở Poona, nơi một số học giả nổi tiếng ngày nay đã 
có may mắn được học với ông. Qua các học giả 
này, tiếng Pali đã có một vị trí trong các học viện 
và giảng đường ở Deccan, và nhiều kinh sách 
tiếng Pali đã được in ra bằng tiếng Devanagari. 
Dharmananda Kosambi đã làm việc một thời gian 
với Viện Đại Học Quốc Gia Gujarat do ngài 
Mahatma Gandhi sáng lập, tại đây ông đã viết 
nhiều sách về Phật giáo bằng tiếng Marathi và 
Gujarati. Một số những sách này là quyển “Phật 
Sở Hạnh Tán,” “Buddha-lila-sara-sangraha,” 
“Buddha-dharma-ani-Sangha,” “Samadhi Marga,” 
và “Túc Sanh Truyện” “Buddha-lila-sara- 
sangraha,” “Buddha-dharma-ani-Sangha,” 
“Samadhi Marga,” “Jataka-katha.” Cùng với một 
bản dịch ra tiếng Marathi của Tập Bộ Kinh và 
nhiều cuốn sách khác, được viết theo quan điểm 
nhằm phổ biến rộng rãi các công trình nghiên cứu 
bằng tiếng Pali và làm cho quần chúng biết rõ 
hơn về đạo Phật. Ông còn có những đóng góp giá 
trị đối với bộ A Tỳ Đạt Ma. Các bản luận giải 


1052 


Navanitatika về bộ “Abhidhammattha-sangaha 

and Dipika on the Visuddhimagsa”của ông giúp 

ích rất nhiều cho các sinh viên học về A Tỳ Đạt 

Ma. Nhưng đóng góp lớn nhất của nhà học giả về 

tiếng Pali và người yêu thương đạo Phật này là 

việc xuất bản bộ Thanh Tịnh Đạo bằng tiếng 

Devanagari vào nắm 1940, vốn là một công trình 

cả đời của ông. 

Dharmanandi (skt): Đàm Ma Nan Để—A noted 

Indian monk around 400 A.D., came to Chang-An, 

China, translated the Agama Sutra—Một vị Tăng 

nổi tiếng của Ấn Độ (Tàu dịch là Pháp Hỷ) vào 

khoảng những năm 400 sau Tây Lịch, đến Trường 

An, Trung Quốc, dịch bộ Kinh A Hàm. 

Dharma-nature: Tathagata-garbha (skt— 

Dharmakaya, or Dharmata (skt—Pháp tánh— 

Tính độ The absolute nature underlying all 

phenomena——Buddha-nature——Essence of 

things—NIrvana—Thusness—True Suchness— 

The absolute, the true nature of all things which 1s 

1immutable, immovable and beyond all concepts 

and distinctions. Dharmata (pháp tánh) 

Dharma-nature, or the nature underlying all things 

has numerous alternative forms—Bản thể nội tại 

của chư pháp (chân thân của Phật đã chứng lý thể 

pháp tánh). Chơn tánh tuyệt đối của vạn hữu là 

bất biến, bất chuyển và vượt ra ngoài mọi khái 

niệm phân biệt. 

l) Inherent dharma or Buddha-nature: Pháp 
định. 

2) Abiding dharma-nature: Pháp trụ. 

3) Realm of dharma: Dharmaksetra—Pháp giới. 

4) Embodiment of dharma: Dharmakaya—Pháp 
thân. 

5) Region ofreality: Thực tế. 

6) Reality: Thực tướng. 

7) Nature of the Void: Immaterial nature— 
Không tánh. 

8) Buddha-nature: Phật tánh. 

9) Appearance of nothingness: Immaterlality— 
Vô tướng. 

10) Bhutatathata: Chân như. 

11) Tathagatagarbha: Như Lai tạng. 

12) Universal nature: Bình đẳng tánh. 

13) Immortal nature: Ly sanh tánh. 

14) Impersonal nature: Vô ngã tánh. 

15) Realm of abstraction: Hư định giới. 

16) Immutable nature: Bất biến dị tánh. 


OT 


17) Realm beyond thought: Bất tư nghì giới. 
18) Mind of absolute purity, or unsulliedness: Tự 
tánh thanh tịnh tâm. 
**. See Two kinds of dharma-body (dharmakaya) 
(DĐ), and Two lands (C). 
Dharma-nature and bhutafathata: Pháp 
Tánh Chân Như—Pháp tánh và chân như (khác 
tên nhưng tự thể giống nhau). 
Dharma-Nature or dharmakaya: Pháp tánh 
pháp thân—Chân thân của Phật đã chứng lý thể 
pháp tánh—See Two kinds of dharma-body 
(dharmakaya) (D). 
Dharma-nature as a mountain: Pháp Tánh 
Sơn—Pháp tánh như núi, cố định, không lay 
chuyển được—Fixed and immovable. 
Dharma-nature is phenomenal 
character: Pháp Tánh Tùy Duyên—The dharma- 
nature in the sphere of illusion. Bhutatathata In 1s 
phenomenal character; the dharma-nature may be 
sfatic or dynamic; when dynamic It may by 
environment either become sullied, producing the 
world of 1llusion, or remain unsullied, resulting in 
nirvana. Static, It 1s like a smooth sea; dynamrc, to 
1s waves—Pháp tánh tùy duyên hay chân như tùy 
duyên. Thể của pháp tánh tùy theo nhiễm duyên 
mà sanh ra, có thể là tĩnh hay động; khi động thì 
hoàn cảnh bên ngoài trở nên ô 


in 


ô nhiễm, mà gây 
nên phiền não; khi nh là không ô nhiễm hay niết 
bàn. Khi tính như tánh của nước, khi động như 
tánh của sóng. 

Dharma-nature Sectf: Pháp Tính Tông—Sects 
(Hua-Yen, T”Ien-T?ai, Shingnon) which hold that 
all things proceed from the bhutatathata (all 
phenomena are of the same essence as the 
noumena)— Trường phái (Hoa Nghiêm, Thiên 
Thai, Chân Ngôn) cho rằng vạn hữu đều xuất phát 
từ thật tánh chân như. 

Dharmanendin (skt: Pháp hỷ—Đàm ma nan 
đề. 

Dharma-ncet Giáo võng—Pháp 
Teaching viewed as a net to catch and save 
mortals—Giáo võng để bắt và cứu những kẻ lăn 
trôi trong vòng luân hôi sanh tử). 
Dharma-niyama (sk0: Contemplation on the 
dharma—Niệm Pháp (sự suy niệm về Chánh 
Pháp). 

Dharmaniyamata (skt): Pháp vị. 


Võng— 


1053 


1) The bhutatathata: Chân Như—Dharma sfate. 

2) The “sweetdew” taste: Vị cam lỗ của 
pháp —Flavour of the dharma. 

3) Orderliness or fixedness of things, each In Its 
own position: Thứ tự hay ổn định của các sự 
vật, mỗi mỗi ở trong vị trí riêng của nó. 

4) The grade or posiion of a monk: Ngôi thứ 
của một vị Tăng. 

Dharma of non-appearanee: 

kadharmakshant (skt—lInsight 

Oorigination of dharmas—Vô Sanh Pháp Nhẫn— 

Realizaton of the Dharma of non-appearance. 

Calm rest, as a Bodhisattva, In the assurance of no 

rebrrth. Tolerance of non-birth (Insipht Into the 

non-arising of dharmas. Insight ¡Into the non- 
substantial nature of all phenomenal existence). 

Tolerance that comes from the knowledge that all 

phenomena are unborn. Insight Into emptiness, the 

non-origination or birthlessness of things or beings 
realized by Bodhisattvas who have attained the 
eipht stages to Buddhahood. When a Bodhisattva 
realized this insipht, he has attained the stage of 
non-retrosression. The stage of endurance, or 
patent meditation, that has reached the state 
where phenomenal {O aFIS€, 
throuph entry into the realization of the Void, or 
noumenal of all things. This 1s the recognition that 
nothing has been born or created ¡in this world, 
that when things are seen from the poInt of view 


Anufpatti- 


Ino the non- 


1llusion ceases 


of absolue knowledge, they are Nirvana 
themselves, are not at all subJect to bĩth and 
death. When one gaIns 


“Anutpattikadharmakshanti”, one has realized the 
ulimate truth of Buddhism—Nhẫn đạt được qua 
hiểu biết rằng tất cả mọi hiện tượng đều không 
sanh. Sự hiểu biết về tánh không và vô sanh của 
chư Bồ Tát, những vị đã đạt được Bát Địa hay Bất 
Thối Địa. Giai đoạn thiển định kham nhẫn, trong 
giai đoạn nầy sự trổi dậy về ảo tưởng hiện tượng 
đều chấm dứt nhờ bước được vào thực chứng tánh 
không của vạn pháp. Đây là nhận ra rằng không 
có cái gì đã được sinh ra hay được tạo ra trong thế 
giới nầy, rằng khi các sự vật được thấy đúng như 
thực từ quan điểm của cái trí tuyệt đối, thì chúng 
chính là Niết Bàn, là không bị ảnh hưởng bởi sinh 
diệt chút nào cả. Khi người ta đạt đến “Bất Khởi 
Pháp Nhẫn” thì người ta thể chứng cái chân lý tối 
hậu của Phật giáo. 


Dharma of non-duality: Pháp Bất Nhị—See 
Dharmasamata. 

Dharmanusarin (sk): Dhammanusarin (p)— 
Follower of the teaching; one of the two kinds of 
asptranfs to “stream entry.” The follower of the 
teaching, unlike the follower of the faith, does not 
enter the supermundane path because of his trust 
but rather on the basis of his 
understanding of the Buddhist teaching—Môn đồ 
của Luật. Một trong hai phạm trù bắt buộc đối với 
người “xin nhập dòng” (teaching or faith). Môn 
đồ của Luật bước vào con đường siêu nhiên nhờ 
hiểu biết học thuyết về mặt trí tuệ, khác với môn 
đồ niềm tin bước vào bằng sự tham gia tự phát. 


1ntellectual 


Dharmanusmrti (skt): Dhammanupassana (p)— 
Dharma-niyama (skt—Quán Pháp (niệm pháp)— 
Contemplaton of Dharmas—Contemplation of 
Mental Objects Mind Contents—See 
Contemplaton of mental objects and Four 
foundations of Mindfulness. 

Dharma with outflows: Hữu Lậu Pháp—Chư 
pháp trong thế giới hiện tượng, bị ô nhiễm bởi 
tham, sân, si—Conditioned dharmas—Dharmas 
with outflows——Various phenomena 1n the world, 
made up of elements with outflows. That 1s to say 
these phenomena are worldly and impure; indeed, 
leaking (hữu lậu), because they are tainted by the 
three poisons of greed, anger and Ignorance. 
Condiioned merifs and virtues leads to rebirth 
with samsara—Những hiện tượng khác nhau trên 
thế gian này đều được thành lập bởi những yếu tố 
hữu lậu. Điều này có nghĩa là những hiện tượng 
này thuộc về trần tục và bất tịnh; kỳ thật chúng là 
hữu lậu vì chúng bị nhiểm ô bởi tam độc tham, 
sân, si. Công đức hữu lậu dẫn đến luân hôi sanh 
tỬ trong thế giới Ta Bà —See Condiioned 
dharma. 

Dharmapada Sutra (skUQ: Dhammapada Sutta 
(p)—Kinh Pháp Cú—A collection comprising a 
noble system of moral philosohy—The Path or 
Way of the Buddha's Dhamma or Teaching— 
Dharmapada Includes verses on the basics of the 
Buddhis teaching, enjoying tremendous popularity 
in the Buddhism. 
However, Dharmapada belongs to world literature 
and 1t is equally popular in Buddhist as well as 
non-Buddhist countries, as I( confains ideas of 


Or 


countries of Theravada 


1054 


universal appeal besides being a sutra of Buddhist 

teachings. It consists of 423 verses arranged 

according to topics ino 26 chapters. The 

Dharmapada contains the Buddhaˆs teachings or 

the essential principles of Buddhist philosophy 

and the Buddhist way of life, so 1t 1s learned by 
heart by young monks in Buddhist countries In 

South Asia. People advised by the 

Dharmapada the followings—Kinh Pháp Cú gồm 

những thí dụ về giáo lý căn bản Phật giáo, rất phổ 

thông trong các xứ theo truyền thống Phật giáo 
nguyên thủy. Tuy nhiên, bộ kinh nầy thuộc văn 
học thế gian và được nhiều người biết đến ở các 
nước theo Phật giáo cũng như các nước không 
theo Phật giáo, vì ngoài những giáo lý của đạo 
Phật, bộ kinh còn chứa đựng những ý tưởng răn 
dạy chung mọi người. Kinh có 423 câu kệ, xếp 
theo chủ để thành 26 chương. Kinh Pháp Cú bàn 
về các nguyên tắc chủ yếu của triết học Phật giáo 
và cách sống của người Phật tử nên được các tu sĩ 
trẻ tại các nước vùng Nam Á học thuộc lòng. 

Kinh Pháp Cú khuyên người ta những điều sau 

đây: 

I1) The Buddha emphasizes In the Dharmapada: 
“Abstain from all evil, accumulate what Is 
good, and purify your mind.”: Đức Phật nhấn 
mạnh trong Kinh Pháp Cú về việc: “Đừng 
làm điều ác, tu tập hạnh lành, và giữ cho tâm 
ý thanh sạch.” 

2) One must follow the Middle Path, the Noble 
Eightfold Path of the Buddhas; one must also 
take refuge In the Three Jewels (Trinity): 
Phải theo Trung Đạo và Bát Thánh Đạo của 
các vị Phật; phải dựa vào Tam Bảo. 

3) The Dharmapada advises people to avoid all 
kinds of sacrifice and the ascetic practices of 
self-mortification: Kinh khuyên người ta nên 
tránh việc cúng tế có giết mổ và tránh sự 
hành xác. 

4) The Dharmapada people to 
concenfrate in cultivating good conduct (sila), 
concenfration (samadhi) and Insight (prajna): 
Kinh khuyên người ta nên nhấn mạnh vào 
việc tu tập giới, định, huệ. 

53) The Dharmapada advises people not to look 
to the external attraction of things, but to take 
a close look of their unpleasant aspects: Kinh 
cũng khuyên mọi người đừng nên chỉ nhìn bể 


are 


advises 


ngoài đẹp đẽ của vạn pháp mà phải nhìn kỹ 
những khía cạnh không tốt đẹp của chúng. 

6) The Dharmapada always emphasizes that 
greed, 1ll-will and delusion are considered as 
dangerous as fire, and unless they are held 
under control, It is not possible to attain a 
happy life: Kinh luôn nhấn mạnh rằng tham, 
sân, si là những ngọn lửa nguy hiểm, nếu 
không kểm chế được chắc hẳn sẽ không có 
được đời sống an lạc. 

7) The Dharmapada emphasizes the principles 
that one makes of onself, and that no one else 
can help one to rid oneself of impurity. Even 
the Buddhas and Bodhisattvas are of litle 
help because they only serve as masters tO 
guide you: Kinh đặt nặng nguyên tắc nỗ lực 
bản thân, chứ không có một ai có thể giúp 
mình rũ bỏ điểu bất tịnh. Ngay cả chư Phật 
và chư Bổ Tát cũng không giúp bạn được. 
Các ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường 
và hướng dẫn bạn mà thôi. 

8) The Dharmapada recommends people to live 
a life of peace and non-violence, for enmity 
can never be overcome by enmity, only 
kindness can overcome enmity: Kinh khuyên 
người ta nên sống hòa bình, chứ đừng nên 
dùng bạo lực, vì chỉ có tình thương mới thắng 
được hận thù, chứ hận thù không bao giờ 
thắng được hận thù. 

9) The Dharmapada advises people to conquer 

anger by cool-headedness, evil by good, 

miserliness by generosity, and falsehood by 
truth: Kinh khuyên nên chinh phục sân hận 
bằng từ bị, lấy thiện thắng ác, lấy rộng lượng 
thắng keo kiết, lấy chân thật thắng sự dối trá. 

The Dharmapada also enjJoins (advises) 

people not to speak harshly to others, as they 

1n their turn are likely to do the same fo us: 

Kinh khuyên người ta không dùng lời cay 

nghiệt mà nói với nhau kẻo rồi chính mình 

cũng sẽ được nghe những lời như thế. 

Dharmapadarthakatha (skt): The commentary 

of Dharmapada—Pháp Cú Kinh Luận. 

Dharmapadavadana-sutra (skt): Pháp Cú Thí 

Dụ Kinh. 

Dharmapala (skÐ: 


10 


`=< 


Ù) 


2) 


3) 


1055 


(skÐ —Guardian of the 
teaching—Protect or mainfain the Buddha- 
truth—Hộ pháp. 

Dharmapala: Name of Dharmapala, native of 
south India, a famous scholar throuphout the 
Buddhist world, regarded by Pali tradition as 
the second most infiuental Abhidharma 
commentator after Buddhaghosa. He was 
born 1000 years after the Buddha”s nirvana, 
in a Tamil area of South India, and studied at 
the Mahavihara in Anuradhapura. 
Dharmapala recognized the 
between the specific character (laksana) and 
the nature (svabhava) of dharma, 
Thusness (Tathata). His point of view was 
that of what is called the “worldly truth” 
(laukika-satya) and not the “hiphest truth” 
(paramartha-satya) The worldly truth 
assumes the fact and principle always go 
“parallel° and can never be synthetically 
Identfied. Such a quIfe 
Mahayanistic but 1s half Hinayanistic, and on 
that account the Dharmalaksana school 1s 
generally classified as quasi-Mahayanistic— 
Pháp Hộ —Tên của ngài Dharmapala, người 
nam Ấn, một học giả nổi tiếng trong giới Phật 
học. Ông được truyển thống Pali xem như là 
nhà phê bình có ảnh hưởng lớn hàng thứ nhì, 
chỉ sau ngài Phật Âm mà thôi. Ông sanh ra 
sau khi Phật nhập Niết Bàn 1000 năm, tại 
vùng của người Tamil, và theo học tại Đại 
Tịnh Xá ở Anuradhapura. Hộ Pháp nhìn nhận 
sự khác biệt giữa tướng (laksana) và tánh 
(svabhava) của các pháp, tức Chân, Như 
(Tathata). Ý kiến của ông được xem như là 
thuộc thế tục đế (lý thế luận) chứ không 
thuộc đệ nhất nghĩa đế (paramartha satya). 
Thế tục đế cho rằng sự và lý luôn luôn song 
hành và ta không bao giờ có thể phân biệt 
được chúng bằng cách tổng hợp, ý kiến như 
vậy không đúng hẳn là Đại Thừa mà gồm cả 
nửa phần Tiểu Thừa cho nên Pháp Tướng 
Tông được xem như là Bán Đại Thừa. 
Dharmapala, Anagarika (1864-1933): A 
famous Buddhist propagandist, born in Ceylon 
mm 1864 1933. David 
Hevavitarana, a Sri Lankan Buddhist activist, 
who founded the Mahabodhi Society. The 


Paladharma 


distinction 


1.©., 


VICW_ IS NOf 


and died in 


sfated aims of the socIety Were resforation of 
the Mahabodhi Temple ¡in Bodhgaya and 
wresting 1t from Hindu control. He adopted 
the name “Anagarika,” meaning “homeless,” 
a tradiional epithet of Theravada monks, 
although he was not ordained. He conceived 
of the “Anagarilka” as having a positlon 
midway between the lifestyles of the lalty 
and the monastic community, but his new 
paradigm attracted few_ adherents In the 
Theravada countries—Dharmapala, 
Anasaika là Pháp danh David 
Hevatarana, một nhà hoạt động người Sri 
Lanka, đã sáng lập ra Hội Đại Bồ Đề. Những 
mục đích của Hội gồm phục hồi Tịnh Xá Đại 
Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng và giật ra khỏi sự 
kiểm soát của Ấn Giáo. Ông chấp nhận tên 
“Anagarika” có nghĩa là “không nhà,” danh 
hiệu theo truyền thống của Phật giáo nguyên 
Thủy, mặc dầu không thọ cụ túc giới, ông 
quan niệm như là một vị trí trung đạo giữa 
cuộc sống tại gia và tự viện, nhưng chủ 
thuyết du di của ông đã thu hút nhiều tín đồ 
mới tại những xứ theo Phật giáo Nguyên 
Thủy. 
Dharmapancakam (skÐ: 
categorles. **See FIive laws Or caf€gØOrIeS. 
Dharma-Paramita: Pháp Ba La Mật—One of 
the four Paramita Bodhisattvas In the Diamond 
realm——Một trong bốn vị Bồ Tát Ba La Mật trong 
Kim Cương GIới. 
Dharma-Paramita Bodhisattva (skt): Pháp Ba 
La Mật Bồ Tát-One of the four female 
the  Vajradhatu, 
evolved from him, each of them a mother of one 
of the four Buddhas of the four quarters—Một 
trong bốn vị nữ Bồ Tát thân cận của Đức Tỳ Lô 
Giá Na trong Kim Cang Giới, đều do Ngài lưu 
xuất, mỗi vị là mẹ của một trong bốn vị Phật 
trong tứ phương—See Four female attendants on 
Vairocana. 
Dharmaparyaya (skt: Pháp Môn—Pháp trí của 
Phật là cửa ngõ giác ngộ—The Dharma Door—A 
Dharma door is an entrance to the Dharma, a 
teaching about a way or method of practice 
leading to enliphtenment. The doctrine or wisdom 
of Buddha regarded as the door (method) to 
enliphtenment. The teaching of the Buddha. The 


2 
cua 


EFive laws Or 


attendants on Vairocana In 


1056 


meaning 1s that the dharma 1s something like a 
gate, because throuph it sentient beings attain the 
enlightenment. As the living have 84,000 
delusions, so the Buddha provides 84,000 methods 
of dealing with them. Knowing that the spiritual 
level of sentlent beings is totally different from 
one another, the Buddha had allowed his disciples 
to choose any suitable Dharma they like to 
practice. A person can practice one or many 
dharmas, depending on his physical conditions, his 
free time, since all the dharmas are closely 
related. Practicing Buddhist Dharma requires 
contnutty, regularty, faith, purpose 
determination. Laziness and hurriedness are signs 
of failure. There Is only one path leading to 
Enliphtenment, but, since people differ greatly In 
terms of health, material conditions, intelligence, 
character and faith, the Buddha taught more than 
one path leading to different stages of attainment 
such as staøe of Hearers, that of Pratyeka- 
buddhas, that of Bodhisattvas, that of laymen, and 
that of monks and nuns. All of these ways are 
ways to the Buddhahood. Nobody can reach final 
aftainment without following a path, and no 
enlightenment can be reached without studying, 
understanding and practicing—Pháp môn là cửa 
ngõ đi vào Phật pháp, là giáo thuyết về con 
đường hay phương cách tu tập dẫn đến giác ngộ. 
Giáo pháp của Phật hay Phật pháp được coi như 
là cửa ngõ (những lời nói nầy làm chuẩn tắc cho 
đời) vì qua đó chúng sanh đạt được giác ngộ. 
Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiển não, thì Đức 
Phật cũng đưa ra 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối 
trị. Vì biết rằng căn tánh của chúng sanh hoàn 
toàn khác biệt nên Đức Phật chia ra nhiều pháp 
môn nhằm giúp họ tùy theo căn cơ của chính 
mình mà chọn lựa một pháp môn thích hợp để tu 
hành. Một người có thể tu nhiều pháp môn tùy 
theo khả năng sức khỏe và thời gian của mình. 
Tất cả các pháp môn đều có liên hệ mật thiết với 
nhau. Tu tập những giáo pháp của Phật đòi hỏi 
liên tục, thường xuyên, có lòng tin, có mục đích 
và sự cả quyết. Trây lười và vội vã là những dấu 
hiệu của thất bại. Con đường đi đến giác ngộ Bồ 
Đề chỉ có một không hai, nhưng vì con người khác 
nhau về sức khỏe, điều kiện vật chất, tính thông 
minh, bản chất và lòng tin, nên Đức Phật dạy về 
những quả vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát 


and 





Đạo, cũng như những con đường của kẻ xuất gia 
hay người tại gia. Tất cả những con đường nầy 
đều là Phật đạo. Không ai có thể không đi mà 
đến. Đạo không thể nào không học, không hiểu, 
không hành mà có thể đạt được giác ngộ. 
Dharmaprabhasa (skQ: Pháp Minh Phật— 
Brightness of the law, a Buddha who will appear 
in our universe 1n the Ratnavabhasa-kalpa In a 
realm called Suvisuddha, when there will be no 
sexual difference, bĩth takmng place by 
transformation—Pháp Minh Như Lai, vị Phật sẽ 
xuất hiện trong vũ trụ của chúng ta trong Bảo 
Minh Kiếp trong thế giới Thiện Tịnh, khi ấy 
không còn sự khác biệt về giới tính, sự sanh sản 
chỉ bằng chuyển hóa. 

Dharma pracfitioner: Người tu theo Phật. 

Dharma-pravicaya-sambodh-yanga (skÐ: 

Trạch pháp—Phân biệt đúng sai—Discrimination 

Of the true and the false—See Seven Bodhyangas. 

Dharma-prince: Kumarabhuta (sk)—Cưu Ma 

La Phù Đa—Cưu Ma La Phù —Bodhisattva—Son 

of the Dharma-king—Pháp Vương tử hay Bồ Tát, 

người kế thừa ngôi vị của Phật để nối truyền 

Chánh Pháp. 

Dharmapriya (skt): Pháp Thiện—Đàm ma ty. 

Dharma propagation: Sự truyền bá giáo pháp. 

Dharma prosperity: Sự hưng thịnh của đạo 

pháp. 

Dharma profector: Dharmapala (skt)—Dharma 

guardian—Hộ pháp. 

() An overview of Dharma protector—Tổng 
quan về Hộ Pháp: One who protects and 
maintains the Buddha-truth and safeguards 
Buddhist temples. In temples, there are four 
Dharma protectors guarding the entrance 
doors to the Buddha Hall, two scholars and 
two warriors. The scholar Dharma protector 
wih the scroll of paper In his hands, 
represents the attainment of wisdom through 
the contemplation of the mind, the warrior 
Dharma protector, carrying the sword to show 
that he is ready to protect the temple, and to 
cut off ipnorance In order to affain wIsdom—— 
Người bảo hộ và duy trì chánh pháp và bảo 
vệ chùa chiểng. Trong chùa thường có bốn 
tượng của bốn vị Hộ Pháp bảo vệ ngay cửa 
vào chánh điện, hai vị văn và hai vị võ. VỊ hộ 


1057 


pháp bên văn, tay cầm cuộn giấy, tiêu biểu 
cho sự thành tựu trí tuệ bằng con đường quán 
chiếu tâm thức. Vị hộ pháp bên võ, tay cầm 
sươm, biểu thị sự sẵn sàng bảo vệ ngôi già 
lam và đoạn trừ vô minh để thực hiện tuệ 
giác. **See Dharmapala. 

(I The term  “Dharma-protector” 
meanings—Hộ pháp có hai nghĩa: 

l) Gods, spiris, and ghosts who protect the 
Dharma and those who cultivate 1t: Chư Thiên 
và các vị Thần bảo vệ Phật Pháp cũng như 
những vị tu tập. 

2) Human lay supporters of the Buddhist 
monastic establishment: Những vị Phật tử tại 
gia hộ trì các tự viện. 

Dharma Protector Bodhisattva: Bồ Tát Hộ 
pháp. 
Dharma-Publishing: A Buddhit prinuing 
company with headquarters ¡in Berkeley, 
California, founded by Tarthang Tulku after he 
setfled in the Ủnited States in 1968. Originally 1t 
was an outlet for his writinss, 1t later expanded 1ts 
offerinps to by 
buddhologIsts and translations by members of the 
Organization. lt was responsible for publishing a 
monumental collection of works belonging to the 
Nyingmapa tradition of Tibetan Budddhism ¡n the 
1990s, the largest ever compiled—Công ty ấn loát 
Phật giáo có trụ sở đặt tại trường Đại Học 
Berkeley, California, được ngài Tarthang Tulku 
sáng lập sau khi ngài đến Hoa Kỳ vào năm 1968. 
Nguyên thủy nó là một đại lý của những bài viết 
của ông, sau đó nó được mở rộng cho việc in ấn 
bao gồm các tác phẩm về Phật học và những sách 
dịch của các hội viên. Công ty ấn loát này chịu 
trách nhiệm ¡n lại một bộ sư tập đáng kể những 
tác phẩm thuộc trường phái Nyingmapa của Phật 
giáo Tây tạng vào thập niên 1990s, một bộ sưu 
tập lớn nhất từ trước tới nay. 

Dharma-puja (skÐ: Moral offerings—Offerings 

to the Dharma—Serving the Dharma—Pháp Cúng 

Dường—Serving the dharma by believing 1t, 

explaining 1t, obeying 1(, keeping 1t, protecting 1t, 

cultivating the spiritual nature and assisting the 

Buddhism. According to the Vimalakirti Suữra, 

chapter thirteen, the Offering of Dharma, under 

the mmfluence of the Buddha's transcendental 
power a deva In the sky said to the Bodhisattvas: 


has  two 


Iinflude  works Western 


“Virtuous man, the offering of Dharma surpasses 

all other forms of offering.”—Pháp cúng dường 

bằng cách tin pháp, giảng pháp, bảo vệ pháp, tu 
tập tỉnh thần và hộ trì Phật giáo. Theo kinh Duy 

Ma Cật, chương mười ba, phẩm Pháp Cúng 

Dường, do oai thần của Phật, một vị trời từ trên 

hư không nói với chúng Bồ Tát: “Nây thiện nam 

tử! Pháp cúng dường là hơn hết trong các việc 
cúng dường.” 

*. Lunar Canopy asked: “What 1s this offering of 
Dharma?°—Nguyệt Cái liền hỏi: “Sao gọi là 
Pháp cúng dường?” 

* The deva repled: “Go to the Tathagata 
BhaisaJya who will explain 1t fully.`—VỊ trời 
đáp: “Ông đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai, 
Ngài sẽ nói rõ thế nào là Pháp cúng dường.” 

*  Thereupon, Lunar Canopy came to the 
Tathagata Bhaisajya, bowed his head at his 
feet and stood at his side, asking: “World 
Honoured One, (I have heard that) the 
offering of Dharma surpasses all other forms 
of offering; what 1s the offering of 
Dharma?'—Tức thì Nguyệt Cái vương tử đến 
chỗ Dược Vương Như Lai cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng dường, 
pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi là 
Pháp cúng dường?” 

* “The Tathagata replied: “Virtuous one, the 
ofering of Dharma 1s preached by all 
Buddhas In profound sutras but It 1s hard for 
worldly men to believe and accept 1t as IfS 
meaning 1s subfle and not easily detected, for 
1t 1S spotless in 1{s purity and cleanness. Ï( Is 
beyond the of thinking 
discriminating;: 1t confains the treasury of the 
Bodhi-sattvaˆs Dharma store and 1s sealed by 
the Dharani-symbol; 1t never backslides for 1t 

the six perfectlons (paramifas), 

the diference between various 


reach and 


achieves 
discerns 
meaninøs, is in line with the Bodhi Dharma, 1s 
at the top of all sutras, helps people to enter 
upon great kindness and great compassion, to 
keep from demons and perverse views, and to 
conform with the law of causality and the 
teaching on the unreality of an ego, a man, a 
living being and liíe and on voidness, 
formlessness, non-creafing and non-uprising. 


1058 


l( enables living beings to sĩ ím a 
bodhimandala to turn the wheel of the law. It 
1S praised and honoured by heavenly dragons, 
gandharvas, etc. lIt can help living beings to 
reach the Buddhaˆs Dharma store and gather 
all knowledge (sarvajna realized by) sainfs 
and sages, preach the path followed by all 
Bodhisattvas, rely on the reality underlying 
all things, proclam the (doctrine of) 
Impermanence, sufferinp, voidness and 
absence of ego and nirvana. It can save all 
living beings who have broken the precepts 
and keep In awe all demons, heretics and 
grecdy people. It is praised by the Buddhas, 
saints and sages for It wipes out suffering 
from bírth and death, proclaims the joy In 
nirvana as preached by past, future and 
present Buddhas ¡in the ten directions—Phật 
dạy rằng: “Thiện nam tử! Pháp cúng dường là 
kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, tất cả 
trong đời khó tin khó nhận, nhiệm mầu khó 
thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy 
suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh nầy 
nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát, ấn đà la ni, 
ấn đó cho đến bất thối chuyển, thành tựu lục 
độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ 
Đề, trên hết các kinh, vào các đại từ bi, ha 
các việc ma và các tà kiến, thuận pháp nhân 
duyên, không ngã, không nhơn, không chúng 
sanh, không thọ mạng, không vô tướng, vô 
tác, vô khởi, làm cho chúng sanh ngồi nơi đạo 
tràng mà chuyển pháp luân, chư Thiên, Long 
thần, Càn thát bà thấy đều ngợi khen, đưa 
chúng sanh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất 
cả trí tuệ của Hiền Thánh, diễn nói cách tu 
hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thực 
tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô 
thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, cứu độ 
chúng sanh hủy phá giới cấm, làm cho tà ma 
ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều 
sợ sệt, chư Phật, Hiền, Thánh đều ngợi khen, 
trái cái khổ sanh tử, chỉ cái vui Niết Bàn, chư 
Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra, 
nếu người nghe những kinh như thế mà tin 
hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện 
phân biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng 
sanh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là Pháp 
cúng dường.” 


+x 


“If a listener after hearing about this sutra, 
believes, understands, receives, upholds, 
reads and recites I(t and uses apprOprlate 
methods (upaya) to preach 1t clearly to others, 
this upholding of the Dharma 1s called the 
offering of Dharma. “Further, the practice of 
all Dharmas as preached, to keep ¡n line with 
the doctrine of the twelve links in the chan of 
©xIstence, to wipe out all heterodox views, fO 
achieve the patient endurance of the uncreate 
(anutpatti-dharma-ksanti) (as beyond 
creation), to setfle once for all the unreality of 
the ego and the non-existence of living 
beings, and to forsake all dualities of eøo and 
I§šÃ Objecs without deviaton from and 
confradiction to the law of causality and 
retribution for good and evIl; by trusting to the 
meaning rather than the letter, to wisdom 
rather than consciousness, to sutras revealing 
the whole truth rather than those of partial 
revelation; and to the Dharma Iinstead of the 
man (i.e. the preacher); to conform with the 
twelve links In 
(nidanas) that have neither whence to come 
nor wither to øo, beginning from Ignorance 
(avidya) which 1s fundamenftally non-exIstent, 
and conception (samskara) which 1s also 


the chain of existence 


basically unreal, down to birth (jati) which 1s 
fundamenfally non-existent and old age and 
death (Jaramarana) which are equally unreal. 
Thus contemplated, the twelve links in the 
chain of existence are inexhaustible, thereby 
puting an end to the (wrong) view of 
annihilation. This 1s the unsurpassed offering 
of Dharma.”—Lại theo các pháp đúng như lời 
nói tu hành, tùy thuận 12 nhơn duyên, la tà 
kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có 
ngã, không có chúng sanh, mà đối với quả 
báo nhơn duyên không trái không cãi, ha các 
ngã sở, y theo nghĩa không y theo lời, y theo 
trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa 
không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo 
pháp không y theo người, thuận theo pháp 
tướng, không chỗ vào, không chỗ về, vô minh 
diệt hết thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh 
diệt hết thời lão tử cũng diệt hết, quán như 
thế thì 12 nhơn duyên không có tướng diệt, 
không có tướng khởi, đó gọi là Pháp cúng 


1059 


dường hơn hết.” 

Dharmaradja (sk0: Pháp vương—King of the 

Law—Buddha. 

Dharma-rain: Pháp Vũ —The rain of Buddha- 

truth which fertilizes all beings—Mưa Pháp làm 

thấm nhuận chúng sanh. 

Dharmaraja (skt: Pháp Kim Cang—See Vajra, 

Fifteen bodhisattvas who represent the Buddha”s 

dharmakaya, or spirtual body; wisdom in 

Øraclousness and a pIerce or angry form against 

evil (V). 

Dharmaraksa (skQ: Indu-Dharmaraksa (skt—— 

Đàm Vô Lan—Pháp Trúc Lan—Trúc Đàm Ma 

La—A noted monk ¡n India around the fourth 

century A.D. A native of Tukhara, who knew 

thrty-six languages and translated some l75 
works around 266-317 A.D.—Trúc Pháp Hộ hay 

Trúc Đàm Ma La Sát (họ Trúc, tên Đàm Ma La 

Sát, một vị Tăng nổi tiếng ở Ấn Độ vào khoảng 

những năm 400 sau Tây Lịch (Tàu dịch là Pháp 

Chánh). Người nước Nguyệt Chi, biết 36 thứ 

tiếng, đã dịch 175 tác phẩm vào khoảng 266-317 

sau Tây Lịch. 

Dharma-ratna (skt: 

Bảo. 

1) Dharma-treasure— The Law or Buddha-truth, 
the second personficaton 1n the Triratna: 
Kho tàng Phật Pháp hay diệu pháp mà Đức 
Phật đã thuyết giáo, được trân quý như của 
báu của người thế tục, ngôi hai trong Tam 
Bảo. 

2) The personal articles of a monk or nun, I.e. 
robe, almsbowl, etc.: Những vật cá nhân của 
một vị Tăng hay Ni như Y Bát, vân vân. 

** See Triratna. 

Dharma realm: Dharmadhatu or Dharmaksetra 

(skÐ—Đạt Ma Đà Đô——Cosmos—Dharma- 

element—Dharma factor—Realm of reality— 

Realm of truth—Buddha nature—The realm of 


Dharma-treasure—Pháp 


dharmas—The cosmos—The universe—Mind— 

The nature or essence of dharmas——lInfinity—The 

imnfinie universe—Pháp Tính—Thực Tướng— 

Pháp giới—See Four dharma-realms. 

l1) The enlightened world, that 1s, the totality of 
infinity of the realm of the Buddha. The 
Dharma Realm 1s Just the One Mind. The 
Buddhas certify to this and accomplish theIr 


Dharma bodies... “Inexhaustible, level, and 
equal ¡is the Dharma Realm, in which the 
bodies of all Thus Come Ones pervade.”—— 
Thế giới giác ngộ, đó là Pháp giới của Đức 
Phật. Pháp giới duy tâm. Chư Phật đã xác 
chứng điều này khi các Ngài thành tựu Pháp 
Thân... vô tận và đồng đẳng với Pháp Giới, 
trong đó thân của các Đức Như Lai tỏa khắp. 

2) A particular plane of existence, as In the Ten 
Dharma Realms. The Dharma Realms 
pervade empty space to the bounds of the 
universe, but in general, there are ten: four 
sagely dharma realms and six ordinary 
dharma realms. These ten dharma realms do 
not go beyond the current thought you are 
thinking—Pháp giới tổa khắp hư không vũ 
trụ, nhưng nói chung có 10 Pháp giới. Mười 
pháp giới này là lục phàm tứ Thánh. Mười 
pháp giới này không chạy ra ngoài vòng suy 
tưởng của bạn. 

3) The eighteenth of the Eighteen Sense- 
fields—See Eighteen realms. 

Dharma realm of animals: Súc Sanh Pháp 

Giới—See Six realms of the samsara (existence) 

and four realms of the saints. 

Dharma Realm of Asuras: A-Tu-La Pháp 

Giới—See Six realms of the samsara (existence) 

and four realms of the saints. 

Dharma Realm of Bodhisattvas: Bồ Tát Pháp 

Giới—See Six realms of the samsara (existence) 

and four realms of the saints. 

Dharma Realm of Buddhas: Phật Pháp Giới— 

See Six realms of the samsara (existence) and 

four realms of the saints. 

Dharma Realm of the Condifionally 

Enlightened Ones: Duyên Giác Pháp Giới— 

See Six realms of the samsara (existence) and 

four realms of the saints. 

Dharma Realm of gods: Thiện Pháp Giới— 

See Six realms of the samsara (existence) and 

four realms of the saInts. 

Dharma realm of hell-beings: Địa Ngục Pháp 

Giới—See Six realms of the samsara (existence) 

and four realms of the saints. 

Dharma Realm of humans: Nhân Pháp Giới— 

See Six realms of the samsara (existence) and 

four realms of the saints. 


1060 


Dharma Realm of hungry ghosfs: Quỷ Pháp 
Giới—See Six realms of the samsara (existence) 
and four realms of the saints. 

Dharma Realm of non-obstrucfions of 
noumena and phenomena (principles and 
specifics): Lý sự vô ngại pháp giới —The world 
in which phenomena are i1dentical with noumena: 
The Iidea of looking at the Dharmadhatu as a 
world where all Its particular existences (vastu) 
are Identifiable with one underlying spirit. This 
Dharmadhatu 1s the interdependence of 
phenomenal and noumenal realm. The realm of 
pínciples against perfectly fused ¡n 
unimpeded freedom. The Awakening of Faith and 
the T”ien-T”ai School believe the Identity of fact 
and principle. That means the world of principle 
and reality united, or the ideal world realized— 
Cách nhìn Pháp Giới như là một thế giới trong đó 
tất cả những hiện hữu riêng biệt của nó (vastu) có 
thể đồng nhất được với một tâm là sở y. Pháp 
Giới nầy không có trở ngại giữa lý và sự vì lý do 
sự mà hiển bày, sự nhờ lý mà thành tựu. Khởi Tín 
và Thiên Thai tông chủ trương nhất thể giữa sự và 
lý, nghĩa là thế giới của lý tắc và thực tại được 
hợp nhất, hay thế giới lý tưởng được thể ngộ— 
See Four đharma-realms. 

Dharma Realm of non-obsfrucfion of 
phenomena and phenomena: Sự sự vô ngại 
pháp giới—The of looking at the 
Dharmadhatu as a world where each one of Ifs 
particular obJects 1s Identifiable with every other 
particular obJect, of 
separaton there may be between them all 
removed. This Is the world of all realiles or 
practical facts Interwoven or Identified In perfect 
harmony. It Is to say phenomena are also 
interdependent. The world in which phenomena 
Interpenetrate one another without hindrances. 
The realm of evenfs agaInst evenfs (specifics and 
specifics) perfectly fused in unimpeded freedom. 
Ï( represents by the Hua-Yen School which 
teaches that all distinct facts or realities will, and 
ought to, form a harmonious whole by mutual 
penetraton and mutual Identificaton so as to 
realize the Ideal world of “One-True.” According 
tO Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, 1t should not be difficult to 


evenfs 


1dea 


wih whatever lines 


make practice adapted to theory, but such being 
the evil of men, some make too much of theory 
while others make too much of practice. So a 
rational solution becomes necessary. Moreover, In 
the world of realities (fact), practice often gøoes 
agaInst practice, fact against fact, business, aøains 
business, Individual against individual, class 
against class, natlon agaInst nation. Such 1s the 
feature of the world of individualism and thus the 
whole world goes to pieces. Mere collectivism or 
solidariy will not prevent the evil of life. To 
harmonize such a state of being and to make all 
things go smoothly, the world of mutual reliance 
or in(erdependence oupght to be created. Such an 
Ideal world 1s called “the fact and fact world 
perfectly harmonized.—Cách nhìn Pháp Giới 
như là một thế giới trong đó mỗi một vật thể riêng 
biệt của nó đông nhất với mọi vật thể riêng biệt 
khác, mà tất cả những giới hạn phân cách giữa 
chúng thảy đều bị bôi bỏ. Đây là thế giới của tất 
cả thực tại được kết dệt lại hay được đồng nhất 
trong nhịp điệu toàn vẹn, nghĩa là tất cả mọi hiện 
tượng đều tương ứng thông dung nhau, một tức 
nhiều, lớn chứa nhỏ. Đây là chủ trương của tông 
Hoa Nghiêm, theo đó tất cả những sự thật hay 
thực tại dị biệt nhất thiết phải tạo thành một toàn 
thể nhịp nhàng do sự tương dung tương nhiếp để 
chứng ngộ thế giới lý tưởng là “nhất như.” Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, đem thực hành mà thích ứng lý 
thuyết không phải là điều khó khăn, nhưng tai hại 
ở chỗ là con người, kẻ thì quá thiên về lý thuyết, 
người lại quá trọng thực hành. Do đó cần phải có 
một giải pháp hữu lý. Lại nữa, trong thế giới thực 
tế, thực hành thường chống lại thực hành, sự kiện 
chống lại sự kiện, công tác chống lại công tác, cá 
thể chống lại cá thể, đẳng cấp chống lại đẳng 
cấp, quốc gia chống lại quốc gia. Đó là sắc thái 
của thế giới cá nhân chủ nghĩa, rồi từ đó toàn thể 
thế giới hóa ra phân chia thành mảnh vụn vặt. 
Chủ nghĩa tập thể hay tinh thần tương trợ không 
ngừng, vẫn chưa đủ để ngăn chận ác tính của đời 
sống. Để hòa điệu một trạng thái sinh tổn như vậy 
và để đưa tất cả vạn vật đến chỗ nhu hòa, thế giới 
tương giao tương cảm cần phải được tạo ra. Một 
thế giới lý tưởng như vậy được gọi là “sự sự vô 
ngại pháp giới.”—See Four dharma-realms. 


1061 


Dharma Realm of Noumena: Lý pháp giới— 
The idea of looking at the Dharmadhatu as a 
manifestaion of one spirit (ekacitta) or one 
elementary substance (ekadhatu). This 1s the 
noumenal realm, or noumenal world. The realm 
of principles. This ¡1s the world of principle or 
theorical world. It is represented by the Sam-Lun 
and Dharmalaksana Schools which teach that 
principle 1s separate from facts—Cách nhìn Pháp 
Giới như là sự hiển hiện của nhất tâm (ekacitta) 
hay một bản thể cơ bản (ekadhatu). Đây là thế 
giới thể tánh nói về các pháp sắc và tâm của 
chúng sanh tuy có sai khác nhưng cùng chung một 
thể tánh. Đây là thế giới của lý tắc. Nó được Tam 
Luận Tông và Pháp Tướng Tông chủ xướng, dạy 
rằng lý tách rời với sự—See Four dharma-realms. 
Dharma realm of the one reality: Nhất chân 
pháp giới (pháp giới của chân thực). 

Dharma Realm of Phenomena: Sự pháp 
giới —The Idea of looking at the Dharmadhatu as 
a world of Individual obJects, in which case the 
term “dhatu” means “something separated.” This 
1s the world of reality, the factual, practical world, 
or the phenomenal realm, phenomenal world. The 
realm of events (specIfics). Ï( represents the 
Realistic Doctrine of Hinayana—Cách nhìn pháp 
giới như là một thế giới của những vật thể cá biệt, 
trong đó chữ giới (dhatu) có nghĩa là cái phân 
biệt. Đây là thế giới của thực tại, thế giới hiện 
tượng, hay thế giới hiện tượng, các pháp sắc và 
tâm của chúng sanh. Sự pháp giới biểu hiện cho 
giáo lý duy thực của Tiểu Thừa—See Four 
dharma-realms. 

Dharma Realm of principles and specifics: 
Lý sự vô ngại pháp giớ—See Four dharma 
realms. 

Dharma Realm of Sound Hearers: Thanh 
Văn Pháp Giới—See Six realms of the samsara 
(existence) and four realms of the saints. 
Dharma-response: Pháp Ứng—Dharmakaya 
TeSponse, 1s response to the needs of all—Tùy 
theo nhu cầu của chúng sanh ứng hiện Pháp thân. 
Dharma-river: Pháp Hà—Buddha-truth likened 
to a deep river able to wash away the stains of 
ilusion—Chân lý Phật pháp như sông sâu, có khả 
năng rữa sạch mọi uế nhiễm của phiền não. 


Dharma robe: Áo Tràng—Usually in gray color 
and for laypeople°s use—Áo thường màu lam 
đành cho Phật tử tại gia. 

Dharma-roof: Dharma canopy or monastery— 

Mái nhà Phật Pháp hay tự viện. 

Dharmasala (skt): A rest house for pilgrims, 

often provided by a rich man for those coming fo a 

special place of pilgrimage—Nhà nghỉ ngơi dành 

cho những người hành hương, thường được cung 
cấp bởi một phú hộ cho những người đi đến những 
nơi đặc biệt. 

Dharmasamata (skt): Pháp Bình Đẳng—The 

sameness of truth as taught by all the Buddhas, 

one of the fourfold sameness—Sự bình đẳng về 
chân lý đã được chư Phật dạy, một trong tứ bình 
đẳng. **See Fourfold sameness (4) —According to 

The Vimalakrt Sutra, Chapter Three, the 

Disciples, when the Buddha asked Subhuti to go 

to visit Vimalakirti on his behalf, Subhuti said to 

the Buddha as follows—Theo Kinh Duy Ma Cật, 

Phẩm Đệ Tử, khi Đức Phật bảo Tu Bồ Đề đi đến 

thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm Ngài. Tu Bồ Đề 

bèn bạch Phật như sau: 

*. Subhuti said: “World Honoured One, I am not 
qualified to call on him and enqurre after his 
health. The reason 1s that once when Ï went 
to his house begging for food, he took my 
bowl and filled it with rice, saying: “Subhut, 
1F your mind set on eating is In the same sfafe 
as when confronting all (other) things, and 1f 
this uniformity as regards all things equally 
applies to (the act of) eating, you can then 
beg for food and eat it. Subhuti, If without 
cutting off carnality, anger and stupidity you 
can keep from these (three) evils: 1 you do 
not waIt for the death of your body to achieve 
the oneness of all things; If you do not wIpe 
out sfupidiy and love in your quest of 
enliphtenment and liberation; If you can look 
1nfo (the underlying nature of) the five deadly 
sins to win liberation, with at the same time 
no Idea of either bondage or freedom; 1ƒ you 
gIve rise to neither the four noble truths nor 
their opposites; 1ƒ you do not hold both the 
concept of winning and not winning the holy 
fruft; IÝ you do not regard yourself as a 
worldly or unworldly man, as a Saint or not aS 
a saint; IÝ you perfect all Dharmas while 


1062 


keeping away from the concept of Dharmas, 
then can you receive and eat the food. 
Subhuti, If you neither see the Buddha nor 
hear the Dharma; If the six heterodox 


teachers, Purana-kasyapa, Maskari- 
øosaliputra, Yanjaya-vairatputra, Ajita- 
kesakambala, Kakuda-katyayana and 


Nirgrantha-Jnatiputra are regarded Iimpartially 
as your own teachers and 1f, when they 
induce leavers of home Into heterodoxy, you 
also fall with the latter; then you can take 
away the food and eat it. Ilf you are 
(unprejudiced about) falling Into heresy and 
regard yourself as not reaching the other 
shore (of enliphtenmen); If you (are 
unprejudiced abou?) the eight sad conditions 
and regard yourself as not free from them; 1f 
you (are unprejudiced about) defilements and 
relinquish the concept of pure living; 1ƒ when 
you realize samadhi in which there 1s absence 
of debate or disputfation, all living beings also 
achieve I1f; If your donors of food are not 
regarded (with partiality) as (cultivating) the 
field of blessedness; 1f those making offerings 
to you (are partially looked on as also) falling 
1nto the three evil realms of existence; 1Ÿ you 
(mpartally regard demons as your 
companions without differentiating between 
them as well as between other forms of 
defilement; If you are discontented with all 
living beings, defame the Buddha, break the 
law (Dharma), do not attain the holy rank, and 
fail to win liberation; then you can take away 
the food and eat i—Tu Bồ Đề bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến 
thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, 
con vào khất thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng 
giả Duy Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy 
cơm rồi nói với con rằng “Thưa ngài Tu Bồ 
Đề! Đối với cơm bình đẳng, thì các Pháp 
cũng bình đẳng, các Pháp bình đẳng thì cơm 
cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên 
lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm 
nộ si, cũng không chung cùng với nó, không 
hoại thân mà theo một hình tướng, không dứt 
sỉ ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch 
mà đặng giải thoát, không mở cũng không 
buộc, không thấy tứ đế cũng không phải 


không đắc quả, không phải phàm phu cũng 
không phải rời phàm phu, không phải Thánh 
nhơn, không phải không Thánh nhơn, tuy làm 
nên tất cả các Pháp mà rời tướng các Pháp, 
thế mới nên lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề 
không thấy Phật, không nghe Pháp, bọn lục 
sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, 
Mạc Dà Lê Câu Xa Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La 
Chi Tử, A Kỳ Đa Xý Xá Khâm Ba La, Ca La 
Cưu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiểền Đà Nhã Đề 
Tử là thây của ngài. Ngài theo bọn kia xuất 
gia, bọn lục sư kia đọa, ngài cũng đọa theo, 
mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Để! Nếu ngài 
vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám 
nạn, đồng với phiền não, lìa Pháp thanh tịnh, 
ngài được vô tránh tam muội, tất cả chúng 
sanh cũng được tam muội ấy, những người thí 
cho ngài chẳng gọi phước điển, những kẻ 
cúng dường cho ngài đọa vào ba đường ác, 
ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, 
ngài cùng với các ma và các trần lao như 
nhau không khác, đối với tất cả chúng sanh 
mà có lòng oán hận, khinh báng Phật, chê bai 
Pháp, không vào số chúng Tăng, hoàn toàn 
không được diệt độ, nếu ngài được như thế 
mới nên lấy món ăn. 

“World Honoured One, I was dumbfounded 
when I heard his words which were beyond 
my reach and to which I found no answer. 
Then I left the bowl of rice and Intended to 
leave his house but Vimalakirti said: “Hey, 
Subhuti, take the bowl of rice without fear. 
Are you friphtened when the Tathagata 
makes an ¡illusory man ask you questions? ] 
replied: “No.” He then continued: “All things 
are illusory and you should not fear anything. 
Why?  Because words and speech are 
1llusory. So all wise men do not cling to 
words and speech, and this 1s why they fear 
nothing. Why? Because words and speech 
have no independent nature of their own, 
and when they are no more, you are 
liberated. This liberation will free you from 
all bondage.': Bạch Thế Tôn! Lúc đó con 
nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết là 
nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp, con 
liền để bát lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông 
Duy Ma Cật nói “Thưa ngài Tu Bồ Để! Ngài 


1063 


lấy bát chớ sợ! Ý ngài nghĩ sao? Như Phật 
biến ra một ngàn người huyễn hóa và nếu 
người huyễn hóa đó đem việc nầy hỏi Ngài, 
chừng ấy Ngài có sợ chăng?” Con đáp: 
“Không sợ!” Trưởng giả Duy Ma Cật lại nói: 
“Tất cả các Pháp như tướng huyễn hóa, ngài 
không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời 
nói năng không lìa tướng huyễn hóa, chí như 
người trí không chấp vào văn tự, nên không 
sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không 
có văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát 
đó là các Pháp vậy. 

Dharmasamgraha (skU: Name of a collection 

of Buddhist Technical Terms composed by Master 

Nagarjuna—Tên của một tác phẩm tổng hợp danh 

từ Phật học do Ngài Long Thọ biên soạn. 

Dharmasankha (skt): Pháp Loa—Conch of the 

Law, a symbol of the universality, poWer, or 

command of the Buddha”s teaching—Loa Phật 

Pháp, ý ám chỉ tiếng Đức Phật thuyết pháp như 

tiếng loa thổi của vỏ ốc vang rất xa (thế tục dùng 

tù và để thổi ra hiệu ba quân, tiếng thuyết pháp 
của Đức Phật có sức mạnh hàng phục ma quỷ). 

Dharmasankhasabda (skt): Conch of the law—— 

Pháp Loa—See Dharmasankha. 

Dharma satya (skt): Pháp Thiệ—Đàm Đế. 

Dharmascasarirah (skt: The Dharma-body ¡is 

without the body—Pháp thân vô hữu thân, nghĩa 

là pháp thân mà không có thân. 

Dharma-sea: Pháp Hải —The all embracing law 

of the Buddha or the Buddha-truth likened to a 

vast deep ocean able to wash away the sfains of 

1Ilusion—Luật nhiếp trì của Đức Phật hay chân lý 

Phật pháp như biển cả sâu rộng, có khả năng rữa 

sạch mọi uế nhiễm của phiền não. 

Dharma seals: Pháp ấn. 

l) The seal of Buddha-truth, expressing 1s 
reality and immutability: Dấu ấn của diệu 
pháp, diệu pháp chân thực, không chuyển 
động hay biến đổi nên gọi là “Ấn.”. 

2) Ifts universality and 1s authentic transmission 
from one Buddha or patriarch to another: Dấu 
hiệu chứng ngộ mà chư Phật hay chư Tổ trao 
truyền tâm pháp cho nhau. 

3) There are three Dharma Seals or three marks 
Of existence, or three characteristics of all 
phenomenal existence: Trilaksana (skÐ— 


Tilakkhana (p)—Có ba pháp ấn. **See Three 

Dharma Seals. 
Dharma-selecfting vision: Trạch Pháp Nhãn— 
“Dharma-selecting vision” helps practitioners 
distinguish proper dharmas from deviant dharmas. 
The proper dharmas are not arguing or fighting, 
not being greedy, not seeking realization, not 
being selfish, not wanting personal advanftages, 
and not deceivine—Trạch pháp nhãn giúp cho 
hành giả thấy được chánh pháp hay tà pháp. 
Chánh pháp là không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không dối gạt ai. 
Dharma Semblance Age: The age in which the 
Buddhaˆs dharma has diminished to 50 percent— 
Thời kỳ Phật pháp giảm mất 50 phần trăm —See 
Saddharma-pratirupaka. 
Dharma-shinning: Pháp Chiếu—Sự chiếu sáng 
của Phật pháp. 
Dharmaskandha (skt): Đại Tập (các yếu tố 
chất đống lại với nhau)—Element-group, one of 
the books of the Sarvasivadn Abhidharma 
Pitaka, wrlten by Sariputra, discussion of the 
klesas, ayatanas, and skandhas, and the practices 
required to gain Arahantship—Pháp Uẩn Túc 
Luận, một trong các bộ sách của Bộ Luận Tạng 
của Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ, được 
viết bởi ngài Xá Lợi Phất, trình bày các yếu tố 
chất đống lai với nhau, như phiển não, giới, uẩn 
và các việc thực hành cần thiết để đạt tới quả vị 
A La Hán—See Sarvastivada (ID and Six Legs in 
the commentary on the Source of Knowledge. 
Dharma-smrtyupasthana (skt): Pháp Niệm Xứ 
(Quán pháp vô ngã)—Quán và toàn chứng vạn 
pháp vô ngã—Meditation and full realization on 
the transiency 
(contemplating that all the dharmas are without 
their own nature). Everything has no real nature, 
they are only a combination of the four elements, 
and each element ¡1s empty and without a self of 
1(self, thus everything 1s without a self. Dharmas 
(real things and phenomena) as an abode of 
mindfulness, 
dependent, without self-entity, or to contemplate 
all things as being dependent, without self-nature 
or self-identity. All phenomena lack self-nature, 
or there Is no such thing as an ego. Things in 
general as being dependent and without a nature 


selflessness of all elements 


or mindfulness of dharmas as 


1064 


of their own (things are composed and egoless— 
consider everything 1n the world as being a 
consequence of causes and conditions and that 
nothing remains unchanged forever). This neøaftes 
the idea of “Personality.” Here a monk abides 
contemplatng monf-objects  as mind-obJects, 
ardent, clearly aware and mindful, having put 
aside hankering and fretting for the world—Vạn 
pháp không có thực tướng, chúng chỉ là sự kết hợp 
của tứ đại, và mỗi đại không có tự tánh, không 
thể đứng riêng lẽ, nên vạn pháp vô ngã. Quán 
pháp vô ngã, chúng chỉ nương tựa vào nhau để 
thành lập, từ đó phủ nhận ý nghĩ về “Ngã.” Ở đây 
vị Tỳ Kheo quán pháp trên các pháp, tinh cần, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân 
trên đời. 
Dharmasoka (skt): Pháp A Dục —Vua Đàm Ma 
Sô Ka—Name given to Asoka on his converSIon. 
Who erected a Cetiya Toweron the spot where 
the Buddha used to stand—Pháp danh vua A Dục 
trong ngày vị vua này qui-y Phật. **See Asoka. 
Dharma-sound: Pháp Âm—The sound of the 
Truth, or of preaching—Âm thanh thuyết pháp 
hay của chân lý. 
Dharma-statce: 
1) Bhutatathata (skt)—Pháp vị (chân như). 
2) The grade or position of a monk: Thứ bậc của 
một vị Tăng. 
Dharmasthitita (skt): Continuity of existence— 


Pháp Trụ. 

1) Continuity of existence: Sự tương tục của 
hiện hữu. 

2) Dharma abode, Ie.,, the omnipresent 


bhutatathata ¡in all things: Diệu lý của chân 
như dừng trụ trong hết thầy các pháp. 

Dharma-Storage School: Dharmagupta (skÙ— 

Hozo-Bu (Jap)—Pháp Tạng Bộ. 

Dharma-store: Dharmakara (skt). 

1) Pháp Tàng——The standard of Buddha-truth as 
an emblem of power over the hosts of 
Mara—Chân lý Phật Pháp là dấu hiệu tiêu 
biểu cho sức mạnh chế ngự ma quân. 

2) The treasury of the Buddha's teaching, or 
Buddhist library, or the storehouse of all law 
and truth, 1.e. the sutras: Pháp Tạng—Pháp 
Bảo Tạng—Nớơi tồn trữ kinh điển Phật Pháp. 


3) The standard of Buddha-truth as an emblem 
of power over the hosts of Mara: Pháp 
Tàng—Chân lý Phật Pháp là dấu hiệu tiêu 
biểu cho sức mạnh chế ngự ma quân. 

Dharma Study Foundation: Tổ chức nghiên 

cứu Phật Pháp. 

Dharma summer: Pháp Hạ—The year or age 

of a monk or a nun after ordination—Số năm tuổi 

của Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni tính từ sau khi thọ 
cụ túc giới. 

Dharma-sunyafa (skt: Pháp Không—The non- 

realfy of things—Things 

emptiness or unreality of all things—Everything 1s 
being dependent on something else and having no 
individual existence apart from other things; 
hence the illusory nature of all things as being 
composed of elements DOSS€ssing 
reality—Tánh không hay sự không thật của chư 
pháp. Mọi vật đều tùy thuộc lẫn nhau, chứ không 
có cá nhân hiện hữu, tách rời khỏi vật khác —See 

Two voids, Three voids, Seven kinds of 

emptiness, and Emptiness. 

Dharmasvabhavanabodhamanomayakaya 

(skt: Giác Pháp Tự Tính Ý Thành Thân—The 

will-body assumed when the self-nature of things 

1s understood as having no self-nature—Cái thân 
do ý sinh được mang khi tự tính của các sự vật 
được hiểu là vô tự tính. 

Dharma-sword: Pháp Kiếm— The sword of 

Buddha-truth, whiích ¡is able to cut off the 

functioning of illusion—Lưỡi kiếm chân lý chặt 

đứt hết sự hoạt động của phiền não. 

Dharmatfta (skt: Bhutatathata (skt—Thực 

Tướng—Chân như (nh chất chân thực thường 

trụ)—Pháp tánh (thể tính vạn pháp)—Bản thể— 

Thực thể—Nhất thực—Nhất như—Nhất tướng— 

Vô tướng—Pháp chứng—Pháp vị—Niết bàn—Vô 

vi—Chân đế—Chân tánh—Chân không—Thực 

tánh—Thực đế——Reality, in contrast with unreal 
or false; absolute fundamental reality, the 
ultimate, the absolute; the Dharmakaya, or the 

Bhutatathata. The absolute, the true nature of all 

thngs which is immutable, 

beyond all concepts and distinctions. Dharmafta 

(pháp tánh) or Dharma-nature, or the nature 

underlying all things has numerous alternative 

forms—Chân tướng, bản tánh, là bản thể của vạn 





are unreal— The 


and not 





unmovable and 


1065 


hữu (tướng là vô tướng), đối lại với hư vọng. Chơn 

tánh tuyệt đối của vạn hữu là bất biến, bất 

chuyển và vượt ra ngoài mọi khái niệm phân biệt. 

l) Inherent dharma or Buddha-nature: Pháp 
định. 

2) Abiding dharma-nature: Pháp trụ. 

3) Dharmaksetra: Pháp giớ—Realm of dharma. 

4) Dharmakaya: Pháp thân—Embodiment of 
dharma. 

5) Region of reality: Thực tế. 

6) Reality: Thực tướng. 

7) Nature of the Void: Không tánh——Immaterial 
nafure. 

8) Buddha-nature: Phật tánh. 

9) Appearance of nothingness: 
Immateriality. 

10) Bhutatathata: Chân như. 

11) Tathagatagarbha: Như Lai tạng. 

12) Universal nature: Bình đẳng tánh. 

13) Immortal nature: Ly sanh tánh. 

14) Impersonal nature: Vô ngã tánh. 

15) Realm of abstraction: Hư định giới. 

16) Immutable nature: Bất biến dị tánh. 

17) Realm beyond thought: Bất tư nghì giới. 

18) Mind of absolute purity, or unsulliedness: Tự 
tánh thanh tịnh tâm. 

Dharma talk: Pháp thoại. 

Dharmatata (skt): 

I1) Pháp Cứu tôn giả. 

2) Tathagata-garbha (skÐ: 
Dharma-nature. 

Dharmatabuddha (sk0: Pháp Tánh Phật—The 

Buddha as Essence 1(self, I.e., the Dharmakaya in 

its absolute aspec—Đức Phật của chính bản thể, 

từ Pháp Thân Phật trong khía cạnh tuyệt đối của 

nó. 

Dharmatanishyanda-buddha (skt: Pháp Tánh 

Sở Lưu Phật The Buddha conceived as flowing 

out of the ultimate essence of thinøs, that 1s, a 

manifested form of the Absolute—Đức Phật được 

quan niệm như là phát xuất từ bản thể tối hậu của 

các sự vật, tức là, một hình tướng của tuyệt đối 

được hiện ra. 

Dhamma thero (p): An elder in Dhamma——Pháp 

trưởng lão—See Three đharmas (XXXIHI). 

Dharmas or thỉings: Pháp tướng—See Three 

kinds of appearance (B). 


Vô tướng— 


Pháp Tánh—See 


Dharma-thunder: Pháp Lôi—The thunder of 
dharma, awakening man from stupidiy and 
stimulate the growth of virtue, the awful volce of 
buddha-truth—Tiếng sấm của pháp, làm thức tĩnh 
sự u mê nơi con người và làm tăng trưởng công 
đức. 

Dharmatmyalakshana (skQ: Pháp Ngã 

Tướng—The belief that there 1s something 

substantial behind what is presenfted to one”s 

view—Sự tin rằng có một cái gì đó thuộc về bản 
chất đằng sau những gì hiện ra cho người ta thấy. 

Dharma tower: Pháp tháp. 

Dharma-transmission: Truyền Pháp. 

1) The authentic 
teaching or Dharma from master to student or 
from a master to another master: Sự truyển 
thụ giáo pháp chính thức từ một vị thây đến 
một người đệ tử hay từ một vị thầy này đến 
một vị thầy khác. 

2) Dharma-transmission also means the transfer 
of responsibility of a sect or a school from 
one patriarch who is old and wIll be passing 
away soon to a wil-be patriarch: Truyển 
pháp cũng có nghĩa là trao truyển trách 
nhiệm tông chi từ một vị tổ già, sắp thị tịch 
đến một vị sắp được làm tổ. 

3) Dharma-transmission also means to transmIt 
or spread abroad the Buddha-truth. A term 
used by the esoteric sectf, to succeed to the 
dharma, or methods, of the master: Từ Mật 
giáo dùng để chỉ pháp của đệ tử nối nghiệp 
thầy. 

Dharmatratas  argument from the 

difference of kind or result: Luận chứng của 

Pháp Cứu —Dharmatrata`s argument from the 

difference of kind or result, as a gold piece may 

be made ¡nto three different articles, yet each 
retains the real nature of gold—Luận chứng bàn 
về sai biệt giữa phẩm loại hay kết quả, như một 
thoi vàng có thể được làm thành ba thứ đổ dùng, 
nhưng mỗi thứ vẫn giữ y bản chất của vàng—See 

Four arguments from Vasubandhu. 

Dharma treasure: Pháp 

Dharmaratna. 

Dharma trec: Pháp Thụ—The dharma-tree or 

Buddha-teaching which bears nirvana fruit—Cây 


transmission of a certain 


Bảo—See 


1066 


Pháp, hay Phật pháp có khả năng giúp người ta 
thu được quả vị Niết Bàn. 
Dharmas are unreal: Pháp giả—Things are 
unreal, one of the three unrealities—Chư pháp tự 
tánh vốn là hư giả không thật (pháp do nhân 
duyên mà sinh ra), một trong tam giả—See Three 
fallacious postulates, and Three unrealities. 
Dharma-Victory Buddha: Phật Pháp Thắng 
Vương. 
Dharma-Victory-King Buddha: Pháp Thắng 
Vương Phật. 
Dharma-vinaya: The Dharma-Discipline or the 
Doctrine and Discipline or the Buddha”s teaching 
1n Ifs completeness—Pháp và Luật hay toàn bộ 
giáo lý của Đức Phật. 
Dharmaviraja (skt): Pháp thanh tịnh—Chân lý 
thanh tịnh—Truth immaculate. 
Dharma vision: Pháp nhãn. 
Dharma voice: Dharmaghosa (skt—The sound 
of preaching—The sound of Truth—Pháp Âm. 
Dharmas as void: Nhất Thiết Giai Không 
Tông—See Ten tenets of the Hua-Yen School— 
See Dharma of void. 
Dharma of void: Pháp Không—The non-reality 
of things—Things are unreal—The emptiness or 
unrealty of all things—Everythng 1s being 
dependent on something else and having no 
individual existence apart from other things; 
hence the illusory nature of all things as being 
composed of  elements DOSSe€ssing 
reality——Tánh không hay sự không thật của chư 
pháp. Mọi vật đều tùy thuộc lẫn nhau, chứ không 
có cá nhân hiện hữu, tách rời khỏi vật khác. 

Dharma-wealth: Pháp Tài—The riches of the 

Law, or the law as wealth—Pháp nầy cũng có thể 

đem lại lợi nhuận cho mọi người như tiền tài đem 

lai niềm vui hạnh phúc cho người thế tục. 

Dharma  Whecl: (p)›—Pháp 

luân—The preaching of a Buddha. 

1) Once we sfart driving the car, the wheels of 
the car wIll keep rolling until the car reaches 
the destination. Ever since the Buddha first 
started teaching Dharma, the Truth has spread 
confinuously and all over the world. This will 
continue until all beings are freed from theIr 
suffering. The Dharma Wheel 1s a symbol of 
the contnuous spreading of the Buddha”s 


and not 





Dharmacakra 


teachinøs to help people live more happlly—— 
Một khi bắt đầu lái xe, những chiếc bánh xe 
sẽ giữ cho xe lăn bánh cho đến khi tới nơi. Từ 
khi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, chân lý 
đã được truyền bá một cách liên tục khắp nơi 
trên thế giới. Chân lý này sẽ tiếp tục được 
lưu truyền cho đến khi nào nhất thiết (tất cả) 
chúng sanh đều được thoát khổ. Bánh xe 
Pháp là một biểu hiệu của sự truyền bá Phật 
Pháp một cách liên tục nhằm giúp chúng ta 
có đời sống hạnh phúc hơn. 
2) Dharma wheel ¡is likened a wheel because 1t 
all In Buddhism, the 
Dharma Wheel 1s regarded as the epitome of 
all symbols. It 1s also Sakyamuni Buddha's 
figuraive symbol for the preaching of 
Dharma. ÏIts origin came from ancIent India 
where wheeled car(s were used fo overrun 
enemies 1n battlefields. Buddhism adopted 


crushes 1llusions. 


ths symbol to represent destruction of 
aflicions, as well as a  continuous 
propagaton of Buddha-Dharma, and 


achievement of wholesome virtues—Pháp 
luân giống như luân xa vì nó nghiền nát tất cả 
những ảo giác. Trong Phật giáo, Pháp luân 
được xem như là hình ảnh thu nhỏ của tất cả 
các dấu hiệu. Đó cũng là dấu hiệu của sự 
thuyết giáo của Đức Phật. Dấu hiệu Pháp 
luân xuất phát từ thời cổ đại Ấn Độ, những 
cỗ xe có bánh được dùng cán lên người của 
địch thủ trên chiến trường. Phật giáo chấp 
nhận dấu hiệu này dùng để tiêu biểu cho sự 
hủy diệt phiền não, và sự truyền bá Phật 
pháp liên tục không ngừng nghỉ, cũng như sự 
thành tựu những công đức thiện lành. 

3) Dharma-Wheel with Amitabha Buddha— 
Pháp Luân với A Di Đà Phật—See Four 
wheels (€). 

Dharma wheel of universal salvation: Never- 

receding Buddha-vehicle—Bất thối chuyển Pháp 

luân. 

Dharma which produces no afflictions: Vô 


lậu -The condiion ¡in whích they cannot 
preval—T The uncondiioned dharma which 
produces no afflictions (no passions and 


delusions)—Pháp thanh tịnh ha được phiền não— 
See Two conditions relating fo passions and 
delusions. 


1067 


Dharma-wisdom: The understanding of the law, 
or of things—Pháp Trí —See Dhamma-jnana. 
Dharma-words: Pháp Ngữ. 

l) A word or a phrase of the Buddha's 
preaching: Lời Phật thuyết pháp. 

2) Buddhist preaching: Dharma-words, religious 
điseourses—Bài thuyết pháp (có thể là của 
một bậc thây). 

Dharma-work: Religious affairs—Pháp sự (Phật 

sự). 

Dharma-workman: Pháp Tượng—Dharma 

workman, a teacher able to mould his pupI—Một 

vị thây có thể dùng chánh pháp để uốn nắn đệ tử. 

Dharmayasa (skt): Đàm Ma Da Xá—A noted 

monk in India around 400 A.D—Một vị Tỳ Kheo 

nổi tiếng của Ấn Độ (Tàu dịch là Pháp Minh) vào 
khoảng những năm 400 sau Tây Lịch. 

Dharmayatana (skt): Mental objects—Pháp xứ. 

Dharmottariya (sk0: Pháp Thượng Bộ—One of 

the eighteen Hinayana sects In India—Một trong 

18 bộ phái Tiểu Thừa ở Ấn Độ. 

Dhata-kayapada (skQ: Mental-element-body, 

written by Purna—Giới Thân Túc Luận, được viết 

bởi ngài Phú Lâu Na—See Six Legs in the 
commentary on the Source of Knowledge. 

Dhatarattha (p)›: Trì Quốc Thiên Vương— 

Dhrtarastra (sk—Đông thiên vương (Đa La Tra) 

cai quản Càn Thát Bà (những vị trời nhạc sư)— 

Eastern Heaven King—Deva who rules over the 

Gandhabbas and keeps his kingdom (white 

color)—The celestial musicians—See Four 

Heavenly (Guardian) Kings. 





Dhatu (skt): Elements—Secondary elements— 





Sphere—Region—Realm—Cảnh giớ—A 
Sanskrit term for “realm,”” “element,” or 
“sphere.”—Từ Phạn ngữ chỉ “cõi,” “đại,” hay 


“giới ”—See Four great elements and Eighteen 
realms. 

Dhatu-garbha (p): A stupa—A dome-like solid 
structure in which the relics of the Buddha are 
enshrined—Tháp thờ xá lợi Phật. 

Dhatukatha (p): Discourses of Elements—Bộ 
Chất Ngữ—One of the books of the Theravadin 
Abhidhamma Pitaka. This is the discussion of the 
elements, based on the skandha and ayatana 
analyses, and proceeding by means of questions 


and answers—Đại Thuyết hay luận giải về các 
nguyên tố, một trong những bộ sách của Bộ Luận 
Tạng của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy. Bộ 
sách này dựa trên những phân tích về các uẩn, 
giới, và tiến hành bằng phương cách vấn đáp— 
See Theravada (V) (3). 

Dhatukaya (skQ: The collection of elements, 
one of the books of the Sarvastivadin Abhidharma 
Pitaka, writen by Purna, discussion of ever- 
present and negaftive mental evenfs—Sưu Tập các 
yếu Tố, một trong các bộ sách của Bộ Luận Tạng 
của Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ, được 
ngài Phú Lâu Na biên soạn, trình bày các sự kiện 
tâm thức tiêu thường hằng—See 
Sarvastivada (TI). 
Dhatu-loka (skt: 
spheres. **See Dhatu. 
Dhatu-Vavatthana (p): Analyss of the 
elements of the body; one of the forty meditation 
the body mmto 1s 
1ndividual parts and recogn1zes that they are made 


cực và 


The eighteen celementary 


exercises which dissects 
of nothing but the four elements (earth, water, fire 
and wind). Through this practice, the cultIvator”s 
conception unfary permanent  self 
disappears—Sự phân tích các yếu tố thân thể; 
một trong bốn mươi bài thực tập thiển định nhằm 
phân giải thân thể mình chỉ là một sản phẩm của 
tứ đại (đất, nước, lửa, gió). Nhờ những thực tập 
nầy mà hành giả trừ bỏ được ảo giác về tà tín bản 
ngã thường trực. 

Dhavatfi (p): To run away—Chạy thoát. 

Dhi (p): Wisdom——Sự khôn ngoan. 
Dhiitimantanam (p): Resolute—Kiên trì. 
Dhimantu (p): Wise—Khôn ngoan. 

Dhira (p): The wise—Người trí. 

Dhitaka (sk): Dhriaka (sk)— Để Đa Ca— 
According to Eitel in The Dictonary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Dhrtaka, the fifth 
patriarch “Unknown to Southern Buddhists, born 
in Magadha, a disciple of Upagupta, went to 
Madhyadesa where he converted the heretic 
Micchaka and his 8,000 followers—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đề Đa Ca, tổ 
thứ năm tại Ấn Độ, không được Phật Giáo Nam 
Truyền biết đến, sanh trưởng tại xứ Ma Kiệt Đà, 
đệ tử của Ưu Ba Cúc Đa. Ông đến xứ 
Madhyadesa nơi đây ông làm lễ quy y thọ giới 


of a 


1068 


cho Micchaka và 8.000 đệ tử. **See Twenty eight 
Indian Patriarchs. 

Dhiti (p): Courage—Sự can đảm. 

Dhitika (sk0: Địa Để Ca—An ancient Indian 
monk whose Chinese name ¡1s  Yu-Kuel 
(Ashamed—Shy)—Một vị sư Ấn Độ thời cổ xưa 
với tên Trung Hoa là Hữu Quý. 

Dhitu (p): Son-in-law——Con rễ. 

Dhiyati (p): To be born—Sanh ra. 

Dhona (p): Wise (a)—Khôn ngoan. 

Dhovati (p): To wash—To cleanse—Làm sạch. 
Dhrtaka (skt): Dhitaka or Dhritaka (skt)—Đề Đa 
Ca—See Dhitaka. 

Dhrtarastra (skt): Dhatarattha (p)—Deva king 
in the East—Để Đa La Tra—Trì Quốc Thiên 
'Vương—The musiclans—Eastern 
Heaven King—Deva who rules over the 
Gandhabbas and keeps his kingdom. One of the 
four maharajas, the yellow guardian eastward of 
Sumeru One of the lokapalas, a king of 
gandharvas and pisacas—Trì Quốc Thiên Vương, 
Hoàng Hộ Pháp ở bên phía đông của núi Tu Di. 
Một trong bốn vị Thiên Vương, bạch hộ pháp ở 
cõi đông. Một trong những vị vua Càn Thát Bà— 
See Four Heavenly (Guardian) Kings, and Twenty 
devas. 

Dhrtiparipurna (sk0: Kiên Mãn Bổ Tát—The 
fñirm and complete bodhisattva, who 1s to be 
Buddha Padma-vrsabha-vikramin, attending on 
Padmaprabha—Vị Bồ Tát kiên cố viên mãn, về 
sau thành Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Phật. 
Dhruva (skQ: Acala (skÙ—Niscala (skÙ— 
Unmoved——Immobile—Motionless— 
Immovable—Bất động. 

Dhudanga (p): Đầu Đà Hard practice or 
discipline to shake off or cleanse sins. To get rid 
of the trials of life; discipline to remove them and 
atftain nirvana. To practse or to cultivate to 
release from ties to clothing, food, and dwelling. 
Mendicant conductfs include twelve conducts and 
precepts which those who practice the Dharma of 
“Food Begging” must accord to—Tu hành khổ 
hạnh hay phép tu tẩy rửa, rũ sạch ba loại tham 
trước về quần áo, đổ ăn, và nơi ở. Hạnh Đầu Đà 
bao gồm 12 hạnh và luật cho người tu theo pháp 
“Khất Thực”—See Dhutanga. 


celestial 


Dhukha (skQ: Sickness—Binh hoạn—See Ten 
Sfages or objects in meditation. 
Dhuli (p): Dust—Bụi. 
Dhuma (p): Smoke—Khói. 
Dhumayati (p): To smoke—Phun khói. 
Dhupa (skt): Đột Bà—Nhang thơm——lIncense— 
Frankincense—Fragrant gum. 
Dhupayati (p): To emit smoke—Phun khói. 
Dhusara (p): Dust-colored (a)—Yellowish—Có 
màu vàng như bụi. 
Dhuta (skt & p): Removed—Dứt bỏ. 
Dhutadhara (p): One who practices ascetics 
(dhuta-angas)—Người tu khổ hạnh. 
Dhutanga (p): Dhuto (p)—Dhuta (skÙ— 
Austerity—Hard practice—Mendicant conducts— 
Đỗ Đa—Đỗ Trà —An ascetic—A monk engaged 
1n austerities. Hard practice or discipline to shake 
off or cleanse sins. To get rid of the trials of life; 
discipline to remove them and atfain nirvana. To 
practise or to cultivate to release from ties to 
clothing, food, and dwelling. Mendicant conducts 
include twelve conducts and precepts which those 
who practice the Dharma of “Food Begging” must 
accord to. Ascetic practices accepted by the 
Buddha that one may take on oneself in order to 
develop contentedness and will power and in 
order to shake off the passions. The twelve such 
ascetic practices are—Đầu Đà (Hạnh đầu đà, 
thầy Tỳ kheo thực hành hạnh này để loại trừ 
phiền não. Người hành hạnh đầu đà giữ một số 
qui điều chặt chẽ, tri túc, từ bỏ, hạn chế các nhu 
cầu, chẳng hạn giữ hạnh: Chỉ dùng một bộ y gồm: 
y vai trái, y nội, y hai lớp; ăn ngày một bữa, sống 
trong rừng). Tu hành khổ hạnh hay phép tu tẩy 
rửa, rũ sạch ba loại tham trước về quần áo, đồ ăn, 
và nơi ở. Những cách thực hành khổ hạnh được 
Phật cho phép, mà người ta có thể bắt buộc mình 
phẩi theo trong một thời gian nhất định nhằm 
củng cố ý chí và trừ bỏ các dục vọng và các đam 
mê. Hạnh Đầu Đà bao gồm 12 hạnh và luật cho 
người tu theo pháp “Khất Thực”: 
1) Wearing patched robes: Mặc quần áo rách 
TƯỚI. 
2) Wearing a robe made of three pieces: Mặc áo 
đài có ba mảnh. 
3) Eating only begged food: Ăn xin để ăn. 


1069 


4) Eating only one meal a day: Mỗi ngày chỉ ăn 
một lần. 

5) Refraining from all other food: Từ chối mọi 
thức ăn khác. 

6) Taking only what 1s given and placed In the 


begged bowl: Chỉ ăn những thứ đựng trong 
bát xin bố thí. 


7) Living in a secluded, solitary place: Sống nơi 
hẻo lánh và cô độc. 

8) Living in a cemetary or charnel ground: Sống 
nơi nghĩa địa. 

9) Living under a tree: Sống dưới gốc cây. 


10) Living in the open: Sống ngoài trời. 

11) Living in whatever place presents itself: Sống 
nơi mình chọn. 

12) Siting only, never lying down: Ngồi mà 
không nằm. 

Dhuti (skt): Đô đề. 

Dhutfa (p): One who leads a corrupted life— 

Người sống đời buông thả. 

Dhvaja (skÐ: Pataka (sk)—Ketu (skt)—Flag— 

Banner—Đà Phược Nhã—Cờ phướn. 

Dhvajagrakeyura (skt): Diệu Tàng Tướng Tam 

Muội—The ring on the top of a standard—A 

degree of ecstatic meditation (menfioned In Lotus 

sutra). 

Dhyana (skÐ: Jhana (p)—Meditaton(thought— 

reflection—qulet  medifation—meditation—sftate 

of absorption resuling from practice of 
meditation—the practice of Dhyana leads to 
samadhi)—Thiển định—Thiển na. 

(D An overview of “Dhyana”—Tỏng quan về 
Thiển Na: Dhyana is a Sanskrit term for 
“meditatve absorption.” This Is a general 
term for medifation or a sfate of quiefude or 
equanimity gained through relaxation. To 
medifate or to calm down and to eliminate 
attachments, the aversions, anger, jealousy 
and the Ignorance that are 1n our heart so that 
we can achieve a transcendental wisdom 
which leads to enlightenment. In Theravada 
meditative literature, this refers to fÍour 
medifative states that lead to elimination of 
defilements (asrava) and that also lead to 
rebirth In corresponding levels of the Form 
Realm (rupa-dhatu). In Mahayana, it also 

the fifh of the “perfectlons” 


reÍers tO 


qI) 


l) 


2) 


(paramita) that a Bodhisattva cultivates on the 
path to Buddhahood. It involves developing 
the ability to concentrate for extended periods 
of tine on ones meditatve object of 
observaton (alambana) without becoming 
distracted—Từ ngữ Phạn dùng để chỉ một 
trạng thái tịnh lự đạt được bởi buông bỏ. 
Thiển dùng để làm lắng dịu và loại bỏ luyến 
ái, hận thù, ganh ghét và si mê trong tâm 
chúng ta hầu đạt được trí tuệ siêu việt có thể 
dẫn tới đại giác. Thực tập thiển có thể dẫn 
đến định. Có bốn giai đoạn tĩnh tâm trong 
Thiền, và cũng dẫn tới tái sanh vào mức độ 
tương ưng với các cõi trong sắc giới. Trong 
Phật giáo Đại Thừa, Thiển định là địa thứ 5 
trong Thập Địa Bồ Tát. Nó liên hệ tới khả 
năng tập trung trong một khoảng thời gian đài 
trong việc quán sát một vật thể mà tâm 
không bị lôi cuốn theo ngoại cảnh. 
Concenfration of mind: Tịnh lự—A state of 
mind achieved throupgh higher meditation— 
Trạng thái tâm đạt được do thiển tập cao 
độ—A general term for meditation or a sfafe 
of quieftude or equanimity gained through 
relaxation. To medifate to calm down and to 
eliminate attachments, the aversions, anger, 
Jealousy and the Ignorance that are In our 
heart so that we can achieve a transcendental 
wisdom which leads to enlightenment. The 
practice of Dhyana leads to samadhi. There 
are four basic stages in Dhyana—GIai đoạn 
lắng dịu đầu tiên. Từ ngữ Phạn dùng để chỉ 
một trạng thái tịnh lự đạt được bởi buông bỏ. 
Thiền dùng để làm lắng dịu và loại bỏ luyến 
ái, hận thù, ganh ghét và si mê trong tâm 
chúng ta hầu đạt được trí tuệ siêu việt có thể 
dẫn tới đại giác. Thực tập thiển có thể dẫn 
đến định. Có bốn giai đoạn tĩnh tâm trong 
Thiền: 

The  relinguishing 
unwholesome 


of 
factors 


and 
by 
conceptualization and contemplation. In this 
sfage, the mind is full of Joy and peace: Xóa 
bổ dục vọng và những yếu tố nhơ bẩn bằng 
cách tư duy và suy xét. Trong giai đoạn nầy 
tâm thân tràn ngập bởi niềm vui và an lạc. 
In this phase the mind is restng of 
conceptualization, the attaining of inner calm, 


desires 
achieved 


1070 


and approaching the one-pointedness of mind 
(concentraton on an object of meditation): 
Giai đoạn suy tư lắng dịu, để nội tâm thanh 
thản và tiến lần đến nhất tâm bất loạn (trụ 
tâm vào một đối tượng duy nhứt trong thiển 
định). 

3) In this stage, both Joy and sorrow disappear 
and replaced by equanimtty; one 1s alert, 
aware, and feels well-being: Giai đoạn buồn 
vui đều xóa trắng và thay vào bằng một trạng 
thái không có cảm xúc; con người cảm thấy 
tỉnh thức, có ý thức và cảm thấy an lạc. 

4) In ths stage, only cquanimity 
wakefulness are present: Giai đoạn của sự 
thản nhiên và tỉnh thức. 

** See Eight factors of Yoga concentration. 
Dhyana-abode: Thiển Cư—A meditation abode. 
AIso called a Buddhist meditation haÏll (center), 
Buddhist temple or Zen hall (room) or meditation 
hall of the Chan sect In large temples, 
meditation haÏl 1s a separate structure, where only 
meditaion 1s practiced without any other 
ceremonies—Một nơi để tu tập thiển định. Còn 
gọi là Thiền đường, là một căn phòng căn nhà lớn 
trong tự viện hay thiển viện. Tại các chùa lớn, 
thường Thiển Đường là một kiến trúc biệt lập chỉ 
để thực hành tọa thiển, chứ không có các nghi lễ 
khác. 
Dhyana on the absolutc truth: The 
concentration on the absolute truth—Lý Thiển— 
See Two kinds of contemplation. 
Dhyana-Bodhisatfvas: The five Bodhisattvas 
(Avalokitesvara or Padmapani, Samantabhadra, 
Ratnapani and Visvapani)—Năm vị Bồ Tát Thiền 
Định. 
Dhyana-contemplation: Thiền Quán Về 
Tâm—See Meditation on the mind. 
Dhyana heavens: Brahmalokas (skt—Thiền 
thiên—Dhyana heavens, four in number, where 
those who practice meditation may be reborn—Có 
bốn Thiển Thiên, nơi mà các bậc tu thiển có thể 
tái sanh về (cõi sắc giới có bốn tâng trời mà người 
tu thiển sẽ được sanh về đấy). **See Four dhyana 
heavens. 

Dhyana paramita (skt: Perfection of the 

meditation—Thiển định Độ—Thiển Ba La Mật— 

The attainment of perfection In the mystic trance, 


and 


crossing the shore of birth and death. This 1s the 
fifth of the six paramitas—Thiển định là hành 
pháp giúp chúng sanh đạt hoàn toàn tịnh lự, vượt 
thoát sanh tử, đáo bỉ ngạn. Đây là Ba La Mật thứ 
năm trong Lục Độ Ba La Mật. ** See Six 
paramitas. 

Dhyana on phenomena: The concentration on 

phenomen—Sự Thiển—See kimds of 

contemplation. 

Dhyana-prajna: Thiển huệ—The mystic trance 

and wisdom—Thiển dịnh và trí huệ (y vào hai 

món nầy thì có thể nhiếp hết thấy các hành 
chứng). 

Dhyana-river: Thiền Hà. 

l1) The dhyana river, I.e. the mystic trance like a 
river extinguishes the fires of the mind: Thiền 
định được ví như dòng sông Thiền dập tắt lửa 
tâm. 

2) The river Narranjana (NIadyan), which flows 
past Gaya: Sông Ni Liên Thiển chẩy ngang 
qua Bồ Đề Đạo Tràng. 

Dhyana Samadhi: Thiền Tam Muội—See Ten 

Sfages or objects in meditation. 

Dhyana and samadhi: Thiền tam muội —Thiển 

Tam Muội—Thiền na và tam muội. 

l1) Dhyana 1s considered meditating. Meditation 
in the visible or known 1s called Dhyana: 
Thiển na dịch là “tư duy.” Tư duy trong cõi 
sắc giới thì gọi là thiển. 

2) Samadhi 1s considered as 
Concentration the 
supermundane ¡1s called Samadhi: Tam muội 
dịch là “định.” Tư duy trong cõi vô sắc giới 
thì gọi là Tam Muội. 

**. See Ten stages or obJects in medifation. 

Dhyana samadhi paramita (skÐ: 

Abstraction—Concentraton—Contemplatlon— 

Meditation—Thiển Định Ba La Mật—See Six 

paramitas and Ten paramitas. 

Dhyana on Suchness: Tathatalambanam (skt)— 

Duyên Chân Như Thiền —This is the dhyana 

depending upon suchness. This 1s the third of the 

four Dhyanas described in The Lankavatara Sura. 

The obJect of the discipline 1s to realize the 

suchness of truth by keeping thoughts above the 

dualism of being and non-being and also aboe the 
twofold notion of egolessness—Đây là thiển định 


Two 





abstraction. 


on Invisible, or 


1071 


dựa vào như như, thiển định thứ ba trong tứ thiển 
định được mô tả trong Kinh Lăng Già. Đối tượng 
của sự tu tập là thể chứng cái như như của chân lý 
bằng cách giữ các tư tưởng vượt lên trên cái nhị 
biên của hữu và phi hữu, và cũng vượt lên trên 
hai ý niệm về vô ngã. 

Dhyana and wisdom: Thiển Huệ—The mystic 
trance and wisdom——Thiền dịnh và trí huệ (y vào 
hai món nầy thì có thể nhiếp hết thảy các hành 
chứng). 

Dhyani-Bodhisattva: Bồ Tát Thiền Định— 
Avaloktesvara Bodhisatva 1s the Dhyana- 
Bodhisattva of the present age (and the Buddha 
Gautama is his earthly reflex)—Bồ Tát Quán Thế 
Âm là vị Bồ Tát thiển định của hiện kiếp. 
Dhyani-Buddhas: The five Dhyani-Buddhas— 
Năm vị Phật—A spiritual (not material) Buddha 
or Bodhisattva. Meditation Buddhas, one who 
symbolize the aSpects of 
enlghtened conscilousness  There are five 
Transcendent Buddhas—Chư Phật Thiển Định— 
Những mặt khác nhau của ý thức được thức tỉnh. 
Có năm vị Phật Siêu việt: 

I)_ Amitabha Buddha: A Di Đà Phật. 

2) Amoghashiddhi: Bất Không Phật. 

3) Akshobhya: A Súc Bệ Phật. 

4) Ratnasambhava: Nam Phật. 

5) Vairocana: Đại Nhựt Như Lai. 
Dhyani-Mudra (sk): Mẫu Đà La Pháp Ấn— 
The back of the right hand rests on the palm of the 
other In such a way that the tips of the thumbs 
lightly touch one another. Place both hands right 
in front of the navel. This Mudra 1s utilized by 
cultivators during practicine meditatlon—Lưng 
bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, đầu hai 
ngón cái chạm nhẹ nhau. Đặt tư thế hai bàn tay 
nầy ngay trước rốn. Đây là tư thế lúc thực tập 
thiền định—See Mudra. 

Diagnose: Chẩn đoán. 

Diagnostic treatment of  their moral 
diseases: Đối Trị Tất Đàn—See Four kinds of 
siddhanta. 

Dialeetic (a): Thuộc về biện chứng. 

Dialectical Materialism: Thuyết Duy Vật Biện 
Chứng. 

Dialectical theology: Thần học biện chứng. 
Dialectical reality: Biện chứng thực tại. 





Various 


Dialogue (n): Đối đáp—Đối thoại. 

e _ Inter-faith dialogue: Đối thoại tín ngưỡng. 

e© _ Inter-religious dialogue: Đối thoại tôn giáo. 

Diamond (n): Kim Cang—See Vajra and Four 

1mperishables. 

Diamond apex: The diamond crown——Kim cang 

đảnh. 

l) The vajra (diamond) apex or crown: Vương 
miện Kim Cang. 

2) A general name of the esoteric doctrine and 
sufras of Vairocana: Tên gọi chung các kinh 
của Mật Giáo. 

Diamond-blaze: Kim Cang Đàm—Hỏa Viện— 

GIới Ấn— Mật Phong Ấn—A cirele of fire to 

forbid the entry of evil spirits—Vòng tròn lửa 

ngăn cấm sự xâm nhập của ma quỷ. 

Diamond body: Vajra-body, the body of the 

Buddha and his merits—Kim cang thể, ý nói thân 

Phật và những công đức của Ngài. Thân thể bền 

vững như kim cương, nói về công đức của Phật 

thân (thân của Như Lai là thể kim cương. Mọi thứ 
ác đều đã cắt đứt, mọi điều vui sướng đều đã 
huâần tập). 

Diamond Buddha: Vajra-sattva (sk)——Kongo- 

Satta (ap)—Kim Cang Tát Đỏa—Kim Cang Tác 

Bồ Tát—Vajrapasa-Bodhisattva in the Vajradhatu 

mandala, who carries the snare of compassion to 

bind the souls of the living—Kim Cang Tác Bồ 

Tát trong Kim cang Giới Mạn Đồ La, người mang 

lưới từ bi quấn lấy tâm hồn của chúng sanh hữu 

tình. 

Diamond conftemplation: Kim Cang Quán— 

The diamond insipht or vision which penetrafes 

1nto reality—Phép Kim Cang quán là phép quán 

xuyên qua chân lý. 

Diamond crown sutra: Kim cang đảnh kinh— 

Vajra-crown sutra, the authority for the Vajra- 

Crown sect, one of the three main sutras of the 

Shingon—Kim Cang Đảnh Kinh là kinh chính của 

Kim cang Đảnh Tông, một trong ba bộ kinh chính 

của Chân Ngôn Giáo. 

Diamond cuts diamond: Cao nhân tất hữu cao 

nhân trị (tài đến đâu cũng có người tài hơn)— 

Clever people are bound to meet cleverer people. 

Diamond element: Vajradhatu (skUQ—Vajra 

element of the universe. Ïlt 1s the wisdom of 

Vairocana Buddha In 1s ¡ndestructibility and 





1072 


activity. Ít arise from the Garbhadhatu, the womb 
or store of Vairocana—Kim cang giới của vũ trụ. 
Đây là trí tuệ bất hoại của Phật Tỳ Lô Giá Na. 
Trí tuệ này khởi lên từ trong Thai Tạng giới của 
Đức Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lô Giá Na). 
Diamond fist: Vajra-fist, with the hands doubled 
on the breast—Kim cang quyền, với hai bàn tay 
chắp lại trên ngực. 

Diamond heart: Kim Cang Tâm—Vajra heart, 
that of a Bodhisattva, 1.e. Infrangible, unmoved by 
illusion—Cái tâm lớn của Bồ Tát bền vững và bất 
hoại như kim cương. 

Diamond IIuminated Jewel Precepfs: Giới 
pháp Kim Cang Quang Minh Bửu Giới —The 
Bodhisattva precepts—Giới của chư Bồ Tát— 
Accorlng to The Brahma-NetSutra, these 
precepts were customarily recited by Vairocana 
Buddha when he first developed the Bodhi Mind 
1n the causal stage. They are precisely the original 
source of all Buddhas and all Bodhisattvas as well 
as the seed of the Buddha Nature—Theo Kinh 
Phạm Võng, giới pháp nầy là lời thường trì tụng 
của Phật Tỳ Lô Giá Na khi Ngài mới phát Bồ Đề 
tâm trong thời kỳ “Tu Nhơn” của Ngài. Giới pháp 
nầy cũng chính là bổn nguyện của tất cả chư Phật 
và chư Bồ Tát, và cũng là chủng tử của Phật tánh. 
Diamond indestructible body: The Buddha 
Thân kim cang bất hoại, ý nói Đức Phật với giáo 
pháp của Ngài. 

Diamond-Indestructible Buddha: Kim Cang 
Bất Hoại Phật. 
Diamond insipht: 
penetrates into reality——K1m cang quán. 
Diamond kỉng: The Vajra-king, the strongest 
and finest bull—Kim cang vương, một loại bò 
mạnh nhất và tốt nhất. 

Diamond King Bodhisattva: Kim Cang Vương 
Bồ Tát One of the sixteen Bodhisattvas in the 
Diamond realm—Một trong 16 vị Bồ Tát trong 
Km Cang GIới. 

Diamond Lotus: Kim Cang Đài. 

Diamond maece: Vajra (skt}—Kim cang chùy. 
Diamond meditation: Vajrasamadhi (skt)— 
Km Cang Diệt Định—-Diamond  samadhi, 
characterzed by fim 1ndestructible 
knowledge, penetrating all reality, attained after 
all remains of 1llusion have been cut off. Diamond 





Diamond vision which 


and 


meditaton, the last stage of a bodhisattva, 
characterized by 
knowledge, penetrating all reality—Kim cang tam 
muội (định), được biểu thị bởi trí tuệ kiên cố bất 
hoại, xuyên suốt thực tướng của vạn hữu, đạt 
được sau khi đoạn tận tất cả những ảo tưởng còn 
lại. Kim cang diệt định là giai đoạn sau cùng của 
Bồ Tát với trí tuệ bất hoại. 


Diamond messenger: See Vajrakumara. 


fitm and ¡ndestructible 


Diamond mouth: A vajra or golden mouth of 
the Buddha—Kim cang khẩu của Đức Phật. 
Diamond power: Irresistible strength or Vajra- 
power——Km cang lực. 

Diamond royal-gem enliphfenment: Kim 
Cang Vương Bảo Giác—That of the Buddha— 
Ngọc Ma Ni nẩy nở trong Vô Thượng Giác, đức 
hiệu của Như Lai Chánh Giác. 

Diamond Scepftre: Vajrapani (sk0Q: Kim cang 
thần hay Kim cang mật tích —Wielder of the 
Vajra or thunderbolt-handed, a Buddhist god who 
accompamies the Buddha and protects him all the 
time, one of the Dhyani-Bodhisattvas. Also the 
deva guardians of the secrets of Vairocana, his 
Inner or personal øroup of guardians, In confrast 
with the outer or major group of Samantabhadra, 
Manjusri, etc—Kim cang thủ, vị cầm lưỡi tầm sét, 
một vị thần trong Phật giáo, người theo Đức Phật 
và hộ trì Ngài trong mọi lúc. Cũng là vị thiên 
vương hộ pháp giữ gìn những bí mật của Đức Đại 
Nhật Như Lai, thuộc nhóm Thai Tạng giới nội, đối 
lại với Thai Tạng giới ngoại như các vị Phổ Hiền 
và Văn Thù, vân vân. 

Diamond seed: Rudraksa (skt—A seed used for 
beads—Kim cang tử, một loại hột dùng làm 
chuỗi. 
Diamond-Strong-Universally-Dispense- 
Gold-Light Buddha: Kim Cang Lao Cường Phổ 
Tán Kim Quang Phật. 

Diamond  Sutra Kim Cang Kinh—The 
Vajracchedika Prajnaparamita Sutra. Also called 
the perfection of Wisdom which cuts like a 
Diamond. All mundane (conditioned) dharmas are 
like dreams, illusions, shadow and bubbles. The 
Suữa was an extract from the Prajnaparamita- 
sutra, and translated Into Chinese by Hsuan- 
Tsang—Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, 
còn gọi là Năng Đoạn Kim Cang Kinh. Tất cả các 


1073 


pháp hữu vi đều giống như mộng, như huyễn, như 
bào ảnhKinh Kim Cang, tóm lược của Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Kinh, được ngài Huyền Trang 
dịch sang Hoa ngữ—See Sutra of the Diamond- 
Cutter of Supreme Wisdom. 

Diamond Throne: Vajrasana or Bodhimanda 
(skÒÙ The Vajra throne, Buddha's 
attaining enlightenment—Kim cang tòa, chỗ ngồi 
của Đức Phật khi Ngài đạt được đại giác. 
Diamond treasury: Kim Cang Bảo Tạng— 
According to the Nirvana Sutra, the “Diamond” 
treasury, 1.e. nirvana and the pure bodhi-mind, as 
the source of the mind of all sentient beIngs— 
Theo Kinh Niết Bàn, Bảo Tạng Kim Cang gồm 
Niết Bàn và Bồ Đề tâm, là nguồn tâm của mọi 
chúng sanh. 

Diamond Vehicle: Kim Cang thừa. 

Diamond water: Kim Cang Thủy—Vajra-water, 
drunk by a person who receives the ©soferIc 
baptismal rie—Nước Kim Cương, tên một thứ 
nước mà người thọ giới phải uống khi làm nghi 
thức quán đảnh trong Mật Giáo. 

Diamond wheel: Vajra wheel, symbol of the 
esoteric sects—Kim cang luân, dấu hiệu của Mật 
giáo. 

Diamond wisdom: Kim Cang Tuệ —Kim Cang 
Huệ —Vajra-wisdom, which by reality 
overcomes all illusory knowledge—Trí tuệ thấu 
rõ lý của thực tướng mà phá vỡ chư tướng hay trí 
tuệ ảo giác. 

Diamond wisdom of a Buddha: Vajramati 
(skÐ—The ¡indestructible wisdom of the Buddha, 
which can overcome all hindrances of i1llusory 
knowledge of ordinary people—Kim cang tuệ, trí 
tuệ không bao giờ bị hủy hoại của Đức Phật, có 
thể vượt qua mọi chướng ngại của loại trí 
huyễn ảo của phàm phu. 

Dibba (p): Divine—Celestial (a)—Thuộc về cõi 
trời. 

Dibba-Cakkhu (p): The divine eye—Thiên 
nhãn thông—See Three dharmas (XL). 
Dibba-cakkhuka (p) Endowed with the 
superhuman eye—Được phú cho thiên nhãn 
thông. 
Dibba-sampatti 
phước. 


Seat on 


1S 


tuệ 


(p)›: Heavenly bliss—Thiên 


Dibbasofa (p): Thiên nhĩ thông. 

Dibba-vihara (p): The supreme condition of 
heart——Trạng thái tâm tối thượng. 

Dibbo-viharo (p): Deva-abiding— Thiên trú— 
See Three dharmas (LH). 

Dichotomy (n): Sự phân đôi. 

Dictation: Ám tả. 

Dictatorial: Độc đoán——Dogmatic—Arbitrary. 
Dictionary of Buddhist Technical Terms: 
Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập —A Dictionary of 
Buddhist Technical Terms compiled by Fa-Yun 
around I150 A.D. during the Sung dynasty—Bộ 
Từ Điển xếp loại theo ngôn ngữ dùng trong kinh 
điển theo cách gọi và duyên cách của các từ do 
Sư Pháp Vân đời Tống soạn vào khoảng năm 
1150. 

Dictum (n): Lời tuyên bố. 

Didhiti (p): Ligh—Radiance—Ánh sáng. 

Die (v): Pass away—Return to the fairyland— 
Quy trên—See Death. 

Die early: Chết sớm. 

Die of cold: Chết rét. 

Die of disease: Chết bịnh. 

Die of exhaustion: Chết vì kiệt sức. 

Die of fright: Chết vì lo sợ. 

Die for a good cause: Xả thân vì chính nghĩa 
(Sát thân đĩ thành nhân). 

Die out of grief: Chết vì buồn rầu. 

Die gradually: Chết mòn. 

Die of old aøe: Chết già. 

Die of starvation: Chết đói—To starve to death. 
Die suddenly due to unknown cause: Chết 
bất đắc kỳ tử. 

Die of thirst: Chết khát. 

Die unjustly (innocently): Chết oan. 

Dien Huu Pagoda: Chùa Diên Hựu—See One- 
Pillar Pagoda. 

Diet: Ăn kiêng—Food rules. 

Dieu De Temple: Chùa Diệu Đế—Name of an 
ancient temple in Huế, Central Vietnam. Afier he 
assumed the throne, In 1844 king Thiệu Trị had 
Diệu Đế temple built on the ground of his old 
living place. The temple in the early time had an 
Immense sfructure, but in 1953, the temple was 


1074 


rebuilt in the shape as it has nowadays—Tên của 
một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Sau khi lên 
ngôi, vua Thiệu Trị cho xây dựng chùa Diệu Đế 
vào năm 1844 ngay trên nền nhà cũ của mình. 
Qui mô của chùa ban đầu rất đồ sộ, nhưng đến 
năm 1953, chùa được trùng tu lại với qui mô thu 
gọn như hiện nay. 

Dieu Duc Temple: Name of a temple ¡in Huế, 
Central Vietnam. The temple was built in 1932 in 
a small structure with two thatched staff houses 
and a temporary audiforium. Ït was not until 1936 
that the main hall was built and bells and statues 
founded. In 1948, the back house was added. In 
1971, the three-entrance gate was erected—Tên 
của một ngôi chùa ở Huế, Trung Việt. Chùa được 
xây vào năm 1932 với một qui mô khiêm tốn, 
gồm hai ngôi ni xá bằng tranh và một nhà giảng 
tạm. Năm 1936, chùa mới xây chánh điện, đúc 
chuông, tượng. Năm 1948 xây hậu liêu. Năm 
1971 dựng cổng tam quan. 

Dieu Giac: Most Venerable Diệu Giác Hải 
Thuận, one of the most outstanding disciples of 
Most Venerable Nhất Định. He was also a royal- 
recognized monk at Diệu Đế Temple—Hòa 
Thượng Diệu Giác Hải Thuận, một trong những 
đại đệ tử của Hòa Thượng Nhất Định, tăng cang 
chùa Diệu Đế. 

Dieu Nhan: Nun Diệu Nhân (1041-1113)—A 
Vietnamese famous nun from Thăng Long, North 
Vietnam. According to “Thiền Uyển Tập Anh,” 
her worldly name was Ngọc Kiểu. She was the 
eldest daughter of Phùng Loát Vương. King Lý 
Thánh Tông adopted and raised her ¡n the royal 
court since she was young. When growing up she 
got married to a man whose last name was Le, an 
official of Châu Mục rank in Chân Đăng. After 
her husband”s death, she left home and became a 
disciple of Zen Master Chân Không ¡in Phù Đổng. 
She became the Dharma heir of the seventeenth 
generation of the Vinitaruci Zen Sect. She stayed 
at nunnery Hương Hải in Tiên Du to expand 
Buddhism until she passed away 1n II13, at the 
age of 72. It should be noted that Hương Hải 
nunnery Was the first Buddhist 
Institute for nuns In the Lý Dynasty. Bhikkhuni 
Diệu Nhân was once Head of the nunnery—Một 
Ni sư nổi tiếng đất Thăng Long, Bắc Việt. Theo 
sách Thiển Uyển Tập Anh, Ni sư tên là Ngọc 


considered 


Kiểu, là trưởng nữ của Phùng Loát Vương, được 
vua Lý Thánh Tông nuôi nấng trong cung từ lúc 
còn nhỏ, sau gả cho cho người họ Lê, một viên 
quan Châu Mục ở Chân Đằng. Khi chồng chết, bà 
xuất gia làm đệ tử của Thiền Sư Chân Không ở 
Phù Đổng, pháp tử đời thứ 17 dòng Thiển Tỳ Ni 
Đa Lưu Chỉ. Bà trụ tại Ni viện Hương Hải ở Tiên 
Du để hoằng hóa cho đến khi thị tịch vào năm 
1113, thọ 72 tuổi. Ni viện Hương Hải là Ni viện 
Phật Giáo đầu tiên ở Việt Nam vào thời nhà Lý, 
Ni sư Diệu Nhân đã từng trụ trì và hoằng hóa tại 
đây. 

Dieu Vien Temple: Chùa Diệu Viên—Name of 
an ancient temple in Huế, Central Vietnam. The 
temple was built in the eighteenth century, 
located on Mount Ngũ Phong, east of Huế 
Citadel. In 1926, a tiled roof was built instead of a 
thatched one. In 1953, the temple was rebullt, 
ameeting house was added. In 1963, the temple 
was rebuilt again and added with an antechambre, 
a meditation hall and a back house—Tên của một 
ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Chùa được xây 
vào thế kỷ thứ 18, tọa lạc ở phía đông kinh thành 
Huế, dựa lưng vào dãy núi Ngũ Phong. Năm 
1926, phòng họp được xây thêm. Năm 1963, chùa 
lại được trùng tu và xây thêm tiền đường, thiển 
đường và hậu liêu. 

Difference: Dị —See Eight misleadings. 
Diferences  between Sravakas and 
Bodhisattvas: Những khác biệt giữa Thanh Văn 
và Bổ Tát —According to The Essays in Zen 
Buddhism, book II, there are twenty differences 
between Sravakas and Bodhisattvas—Theo Thiền 
Luận của Thiền Sư D.T. Suzuki, tập IH, có hai 
mươi sự khác biệt giữa Thanh Văn và Bồ Tát— 
See Twenty differences between Sravakas and 
Bodhisattvas. 

Different (a): Other—Diferentiate—Special— 
Khác biệt. 

Diferent in body and alike in percepfion: 
Beings different in body and alike in perception 
sụch as new-rebirth Brahma—Loài hữu tình có 
thân sai biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng 
Thiên khi mới tái sanh—See Nine abodes of 


beings. 
Diferent in body and diferent in 
percepfion: Beings different ¡in body and 


1075 


different in perception such as human beinss, 
some devas and hells—Loài hữu tình có thân sai 
biệt,tưởng sai biệt như loài người và một số chư 
Thiên—See Nine abodes of beings. 
Different condifdons: Different 
Different regions—Different states—Biệt cảnh. 
Differen( groups of commandments: Giới 
Phẩm—The diferent groupings or subjects of the 
commandments, or discipline, 1.e. the five basic 
rules, the ten commandments, etec—Phẩm loại 
của giới như ngũ giới, thập thiện, vân vân. 
Different groupings of the commandmenfs: 
Different subJects of the commandments—GIới 
phẩm—See Different groups of commandments. 
Different nature of things: Tánh Phận—The 
different nature of anything, or the varlous nafures 
Of various things—Tự tính khác biệt của các pháp. 
Different occasions: Những hoàn cảnh khác 


realms—— 


nhau. 
Different realms: Biệt Cảnh —Different 
T©€gIOons, sfates or condifions. According to the 


Mind-Only theories, different realms mean the 
Ideas, or mental states which arise according to 
the various obJecfs or condifions toward which the 
mind is directed. According to the Fa-Hsiang 
School, this group of elements falls under the 
general category of “mental functon” which has 
five elements: desire, verification, recollection, 
medifation, and wisdom—Các cảnh giới riêng 
biệt khác nhau, cũng là biệt cảnh tâm sở (tâm sở 
của những cảnh riêng biệt). Theo Duy Thức Học, 
biệt cảnh là những ý tưởng hay trạng thái tâm 
thức khởi lên khi tâm được hướng về những đối 
tượng hay điều kiện khác nhau. Theo Pháp Tướng 
Tông, biệt cảnh là những yếu tố của tâm sở bao 
gồm năm thứ: dục, thắng giải, niệm, định và huệ. 
Different region: Biệt Cảnh—Different realms, 
states or conditions—Các cảnh giới riêng biệt 
khác nhau, cũng là biệt cảnh tâm sở (tâm sở của 
những cảnh riêng biệt)—See Different realms. 
Different religious teachings: Giáo môn. 
Different sect: Dị bộ —Different 
heterodox schools, efc. 

Different stafes: 
regions—Different conditions—Biệt cảnh. 


class, or 


Different realms——Different 


Diferent subjects of the commandmenfs: 
Different groupings of the commandments—GIới 
phẩm. 

Different teaching: Biệt Giáo—The different 
teaching of the Avatamsaka sect and Lofus sect 1s 
founded on One Vehicle, the Buddha Vehicle. 
The Lotus school asserts that the Three Vehicles 
are really the One Vehicle, the Hua-Yen school 
that the One Vehicle differs from the Three 
Vehicles; hence the Lotus school 1s called the 
Unitary, the  Hua-Yen the 
Differentiating school —Biệt giáo của trường phái 
Hoa Nghiêm và Liên Hoa dựa vào Nhất thừa hay 
Phật thừa. Liên Hoa Tông quyết đoán rằng Tam 
Thừa kỳ thật chỉ là Nhất Thừa, trong khi Hoa 
Nghiêm Tông lại cho rằng Nhất Thừa khác với 
Tam Thừa, vì thế Liên Hoa Tông được gọi là 
“Đồng Giáo Nhất Thừa,” trong khi đó thì Tông 
Hoa Nghiêm được gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa. 
Different tenet Dị chấp—-To hold to 
heterodoxy—Cố chấp với cái lý khác với chánh 
lý. 

Diferential or separated teaching: The 
Buddha's differential or separated, Bodhisattva 
teaching, definitely Mahayana—Biệt Giáo hay 
giáo pháp dành riêng cho Bồ Tát của trường phái 
Đại thừa—See Eight T”1en-T”aI classificatlons of 
Sakyamuni”s teaching (A). 

Differentiate (v): Vikalpa or Vibhaga (skt—To 
discern—To discrimminate—To distnguish—To 
selecGiản Biệt—Phân biệt—Lựa chọn hay 
phân biệt (lựa chọn và phân biệt sự giống và khác 
nhau của các pháp để làm sáng tổ sự khác biệt 
của chúng). 

Differenfiated doctrine: Separated doctrine, 
one of the three branches of the Buddha's 
teaching—Biệt giáo, một trong ba chi giáo của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni—See Different 
teaching. 

Differentiated karma: Biệt Nghiệp—The 
cause of different resultant conditions, 1n contrast 
with general karma—Nphiệp nhân riêng biệt của 
mỗi chúng sanh, đi theo mỗi chúng sanh mà tạo 
thành các quả báo khác nhau, đối lại với tổng 
nghiệp. 

Differenfiated rewards: Biệt 
Differentiated rewards according fo previous 


while school 1s 








Báo— 


1076 


deeds. The differing conditions of people in this 
life resulting from their previous lives—Quả báo 
do nghiệp riêng của mỗi người có khác nhau. Biệt 
báo tùy thuộc vào những hành động đời trước. Sự 
khác biệt của con người trong đời nầy là hậu quả 
của những đời trước. 
Differentiated rules of liberation: Biệt Giải 
Thoát Giới —Tám loại biệt giải thoát giới—See 
Diferentiated rules of liberation for the eipht 
Orders. 
Differentfiated rules of liberation for the 
eight orders: Bát Chúng Biệt Giải Thoát Giới— 
Tám loại biệt giải thoát giới. 
1)  Monks: Tỳ Khưu giới. 
2) Nuns: Tỳ Khưu Ni giới. 
3) Khất Sĩ giới: Mendicants. 
4 Novice male: Sa DI giới. 
53) Novice female: Sa Di Ni giới. 
6)_ Upasaka or Male disciples: Ưu Bà Tắc giới. 
7) Upasika or Female disciples: Ưu Bà Di giới. 
8) The laty who observe the first eight 
commandmenfs: Cận Trụ giới. 
Differenfiaded  teaching: Biệt 
Differentiated doctrine—The different teaching of 
the Avatamsaka sect and Lotus sect 1s founded on 
One Vehicle, the Buddha Vehicle. The Lotus 
school asserts that the Three Vehicles are really 
the One Vehicle, the Hua-Yen school that the 
One Vehicle differs from the Three Vehicles; 
hence the Lotus school 1s called the Unifary, while 
the Hua-Yen the Differentiating 
school—Biệt giáo của trường phái Hoa Nghiêm 
và Liên Hoa dựa vào Nhất thừa hay Phật thừa. 
Liên Hoa Tông quyết đoán rằng Tam Thừa kỳ 
thật chỉ là Nhất Thừa, trong khi Hoa Nghiêm 
Tông lại cho rằng Nhất Thừa khác với Tam Thừa, 
vì thế Liên Hoa Tông được gọi là “Đồng Giáo 
Nhất Thừa,” trong khi đó thì Tông Hoa Nghiêm 
được gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa. 
Differentiating knowledge: Kiến thức phân 
biệt của phàm phu—Provisional wisdom——For 
ordinary beinsgs, 1í 1s the everyday mind 
continually making distinctions between self and 
others, right and wrong—Kiến thức biện biệt của 
phàm phu, phân biệt ta và người, đúng và saI. 


giáo— 


school 1s 





Differentiation: Anyathatva (sk)—Bất hòa hợp 
tnh—See Twenty-four non-interacive actfivVIty 
dharmas. 

Diferentiation of all things: Catushkotika 
(skÐ——Sự khác biệt giữa vạn hữu—The four terms 
of differentiaton of all things (four points of 
argumentation)—Bốn câu phân biệt của vạn 
pháp—See Four terms of differentiation of all 
things. 

Differentiations of the one Buddha-naturc: 
Như Lai tạng— There are five “stores” or the five 
differentiatons of the one Buddha-nature—See 
Five Stores of the one Buddha-nature. 
Differently: Một cách khác biệt. 

Diferently ripening causes produce 
differently ripening effectfs: Dị thục nhơn dị 
thục quả—Every developed cause produces ifs 
developed effect, especially the effect of the 
present causes In the next transmipratlon—Mọi 
nhân trong kiếp hiện tại đều tạo thành quả trong 
kiếp tới—See Three causes produce their three 
effects. 

Differently ripening fruit: Vipakaphala (sk— 
Dị Thục Quả—See Five fruits or effects. 
Differing from the cause: Dị Thục—See 
Vipaka. 
Difficult: 
khăn. 
Difficult to be reborn ïn the human realm: 
Sanh làm người là khó—Human beings have both 
pleasure and suffering, thus 1f's easy for them to 
advance ïn cultivation and to attain Buddhahood; 
whereas the beings in the Deva realm enJoy all 
kinds of Joy and spend no time for cultivation; 
beinss In the realms of animals, hungry ghosfs and 
hells are stupid, living ímm filth and killing one 
another for food. They are so miserable with all 
kimnds of sufferings that no way they can 
cultivate—Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ 
tiến tu để đạt thành quả vị Phật; trong khi các cõi 
khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng 
tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ 
sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng 
không tu được —See Difficult to be reborn as a 
human being. 

Difficult conversion: Nan hóa (khó chuyển 
hóa). 


Laborous-Hard—Gian nan—Khó 


1077 


Difficult disciplines: Những giới luật khó khăn. 
Difficult to explain: Nan giải. 

Difficult to solve: Nan giải. 

Difficult path of pracfice: Con Đường Khó— 
Nan đạo— The path of the sages—Self-power 
Path—The exertion of strenuous effort in austere 
practice for countless aeons in order to affain 
enliphtenment. The exertion of strenuous effort in 
austere practice for countless aeons 1n order to 
attain enliphtenment. The path of Paramita and 
Zen pactice, which emphasizes self-power and 
self-reliance—Con đường khó thực hành, phải 
dùng nhiều công phu khổ hạnh và phải thực tập 
trong vô lượng kiếp để đạt được đại giác. Đây là 
con đường thực tập Ba La Mật và thiền định, nhấn 
mạnh đến tự lực và tự nương nơi chính mình. 
Difficult to be reborn as a human being: 
Thân Người Khó Được—Of all precious Jewels, 
le Is the greatest; If there is hHíe, It 1s the 
priceless Jewel. Thus, 1Ý you are able to maintain 
your livelihood, someday you will be able to 
rebuild your life. However, everything In life, 1f 1t 
has form characteristics, then, inevitably, one day 
1t WIll be destroyed. A human life 1s the same 
way, I1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, It passes by In a 
flash, like lightening streaking across the sky, like 
a flower”s blossom, like the image of the moon at 
the bottom of a lake, like a short breath, what 1s 
really eternal? Sincere Buddhists should always 
remember when a person Is born, not a single 
dime ¡is brought along: therefore, when death 
arrives, not a word will be taken either. A lifetime 
of work, putting the body throuph pain and torture 
1n order to accumulate wealth and possessions, 1n 
the end everything ¡is worthless and futile in the 
midst of birth, old age, sickness, and death. After 
death, all possessions are g1ven to others 1n a most 
senseless and pitiful manner. At such time, there 
are not even a few good merits for the soul to rely 
and lean on for the next life. Therefore, such an 
individual will be condemned into the three evil 
paths Immediately. Ancient sages taupht: “A steel 
tree of a thousand years once again blossom, such 
a thing 1s still not bewildering; but once a human 
body has been lost, ten thousand reincarnations 
may not return.” Sincere Buddhists should always 


remember what the Buddha taught: “It is difficult 
to be reborn as a human being, 1t is difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; 
now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, If we let the 
time passes by In vain we wWasf€ OUr SCarc© 
lifespan.”—Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, 
nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao 
cho thân mạng nây được sống còn, thì lo chỉ 
không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy 
nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái 
tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời 
người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm 
năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lông 
đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền 
lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi 
sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi 
chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời 
làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô 
ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. 

Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay người 

khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một 

chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy 
về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. 

Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, 

nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây 

sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm 
kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì 
muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy: 

“Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được 

thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời 

gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp 
người.” 

Difficuldies: Những khó khăn —Gai 

Thorny—Obstacles. 

1) Six difficult things—Sáu điều khó—See Six 
difficult thinøs. 

2) There are eight conditions or cireumstances in 
which 1t is difficult to see a Buddha or hear 
his dharma; or eiph( special types of 
adversitles that prevent the practice of the 
Dharma—Có tám điều kiện hay hoàn cảnh 
khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, 
một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho 
thành đạo được—Sec Eiph( diffiicult 


gốc— 


1078 


circumstances to see a Buddha or hear his 
dharma. 

3) In the Sutra of Forty-Iwo Sections, the 
Buddha taught: “There are twenty difficulties 
people always encounter”—Trong Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Có hai 
mươi đều khó mà chúng sanh thường gặp 


phả—See Twenty difñculies people 
always encounter (Sura 1n Forty-Two 
Sections). 


Dỉg (v) the grave: Đào huyệt —lIn Buddhism, 
talking without real practicing 1s to dig the ørave 
for ourselves—Trong Đạo Phật, nói mà không 
hành là tự đào huyệt chôn mình. 

Digambara (p): A naked ascetic—Khổ hạnh lõa 
thể. 

Digest (v): 
comprehend. 
Digest (v) suffer and insult: Nhẫn Nhục—S§ee 
Patlence. 

Dighagama (skt): Kinh Trường A Hàm —See 
Digha-Nikaya. 

Digha Nikaya (p): Dirgha agama (skÐ—Kinh 
Trường A Hàm—A Pali “Long 
Discourses,” or Collection of Long Discourses 
(Dialogues). The term Nikaya ¡1s equivalent to 
Agama In Sanskrit. The first of the five sectlons of 
the Pali Canons Suta-pitaka or Basket of 
Discourses, which contains thirty-four long 
discourses attributed to Sakyamuni Buddha, and 
sometime his Iimmediate disciples. Ít is mostly the 
same as the Sanskrit Dirghagama In Mahayana 
sutras, now extant only in Chinese (twenty-seven 
discourses are common to both). Long-work 
Sutras or Long Collecton, one of the oldest 
Buddhist sutras expounded by the Buddha 
Sakyamumi, explained the Buddha”s merits and 
virtues and the lieể of the historical Buddha, 
Buddhist philosophical theorles, 
particularly Important for laypeople as parents, 
children, teachers, students, and so on—Từ Pali 
chỉ “Trường Bộ Kinh.” Từ “Nikaya” đồng nghĩa 
với “Agama” trong Bắc Phạn Sanskrit Bộ kinh 
thứ nhất trong 5 bộ trong Kinh Tạng Pali, gồm 32 
bài giảng dài của Đức Phật, thỉnh thoảng của một 
đại đệ tử của Ngài. Gần như kinh Trường A Hàm 
trong kinh điển Đại Thừa, hiện còn văn bản bằng 


Lãmh hội—To understand—To 


tem for 


and theories 


chữ Hán với 27 bài giảng. Kinh Trường A Hàm, 

một trong những kinh điển Phật giáo xưa nhất do 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng về những 

công đức của Phật, sự tu hành của Phật giáo, và 

những vấn để giáo lý quan trọng đặc biệt đối với 

Phật tử tại gia trong bổn phận làm cha mẹ, làm 

con cái, làm thây, làm trò, vân vân. Kinh được hai 

vị Phật Đà Da Xá và Trúc Niệm Phật dịch sang 

Hoa ngữ. 

Digital sign: A digital or manual sign, indicating 

mail and helmet—Giáp Trụ Ấn. 

1) Two palms in front of the chest: Hai tay chấp 
trước ngực. 

2) Two forefinger tIps touch the two middle 
finger tips: Đầu hai ngón trỏ chập lại và 
chạm vào đầu hai ngón giữa. 

3) Two thumb tips touch and point straight 
upward: Hai ngón cái chạm nhau và chỉ thẳng 
lên trên. 

4) Slowly move the two forefinger tIps to the 
middle of the two middle fingers: Từ từ di 
chuyển hai đầu ngón trổ vào khoảng giữa của 
hai ngón tay giữa. 

Dignaga (480-540): Dinnaga (sk) Trần Na 

(Vực Long)—Name of a logician, a native of 

Southern India He was the great Buddhist 

logician, around 500-550 A.D., a principal teacher 

of the Yogachara, belonged to the school of 

Vasubandhu, around 480-540 AD, who developed 

a logical-epistemological approach. One one the 

mOSE of his 

Pramanasamuchchaya (Summary of the Means to 

True Knowledge) which became a fundamental 

for the new approach. He is considered to be the 

founder of the Indian Buddhist Epistemological 

(pramana) tradition. He was first a Hinayanist 

Buddhist of the Vatsiputriya 

devoted himself to the teachings of Mahayanism. 

When he stayed at the Nalanda Mahavihara, he 

defeated a Brahmin logician named SudurJaya In 

a relipIous dđiscussion. the 

provinces of Odivisa (Orissa) and Maharattha, 

holding religlous contests with scholars. He was 
the founder of the new logic. In the history of 

Buddhist logic, the name of Dinnaga occuples a 

pre-eminent place. He 1s the founder of Buddhist 

logic and has been called the Father of Medieval 

Nyaya as a whole. Dinnaga Is credited with the 


1mportant work 1S 


sect and later 


He also toured 


1079 


authorship of about a hundred treatises on logic. 
Most of these are still preserved ¡in Chinese 
translations. I-Ch”ing says that Dinnagas treatises 
on logIc were read as text-books at the time of his 
Visit to India. Among the most important works of 
Dinnaga the Pramanana-samucaya, his 
øreatest work, the Nyaya-pravesa, the Hetucakra- 
damaru, the Pramana-sastra-nyayapravesa, the 
Alambana-pariksa and several others—Tên của 
một nhà lý luận, còn gọi là Đồng Thọ hay Vực 
Long, người miễn nam Ấn Độ, sanh ra trong một 
gia đình Bà La Môn, một giảng sư chính của 
trường phái Yogachara thuộc nhánh Vasubandhu, 
vào khoảng 480-540 sau Tây lịch. Ngài đã hướng 
trường phái nầy nhìn về lý thuyết dựa vào lý luận. 
Một trong những tác phẩm quan trọng nhứt của 
Ngài mang tựa đề “Tích Lũy những Tiêu Chuẩn 
về Nhận Thức Đúng Đắn,” là cuốn sách hướng 
dẫn cho trào lưu mới của trường phái Yogachara. 
Ông được xem là người sáng lập trường phái 
Nhận Thức Luận của Ấn Độ. Thoạt đầu ngài fu 
theo Độc Tử Bộ (Vatsiputriya), rồi sau tự mình 
ngã theo giáo lý Đại Thừa. Lúc ngài lưu lại đại tu 
viện Na Lan Đà, ngài đã đánh bại lý luận của 
một nhà luận lý nổi tiếng Bà La Môn tên là 
Sudurjaya trong một cuộc tranh luận tôn giáo. 
Ngài cũng chu du đến Odivisa (Orissa) và 
Maharattha và có các cuộc tranh luận với các học 
giả ở đây. Ngài là một đại luận sư về Nhân Minh 
Chính Lý, vào khoảng từ năm 500 đến 550 sau 
Tây Lịch. Ngài là sơ tổ của tông Nhân Minh. 
Trong lịch sử luận lý học của Phật giáo, tên tuổi 
của Trần Na chiếm một vị trí nổi bật. Ngài là 
người sáng lập ra lý luận Phật giáo, được gọi là 
cha đẻ của luận lý học Trung cổ. Ngài được xem 
là tác giả của khoảng trên 100 bộ luận về luận lý 
học. Hầu hết các bộ luận nầy hiện còn được lưu 
lại qua các bản dịch chữ Hán. Theo Nghĩa Tịnh 
thì những bộ luận của Trần Na được dùng làm 
sách giáo khoa về lý luận vào thời của ông. Trong 
số các tác phẩm quan trọng của Trần Na có cuốn 
Tập Lượng Luận (Pramanana-samuccaya), tấc 
phẩm vĩ đại nhất của ngài, Nhân Minh Nhập 
Chính Lý Luận (Nyaya-pravesa), và nhiều bộ 
khác. 

Dignified masfter: Tôn sư. 

Dignify (v): Enoble—Exalt Hiển dương (làm 
cho trở thành cao quý)—Suy tôn—Tán dương. 


are 


Dignitary (n): Vị có phẩm trật cao trong Giáo 

Hội. 

Dignity: Đoan trang— Oai đức—Oai nghiêm— 

Authority (of respect-Inspiring 

virtue)—Decent (a). 

Diguna (p): Double—Gấp đôi. 

Dikkhati (p): To become a monk—Trở thành 

Tăng sĩ. 

Diligence (n): Tinh Tấn—Tu siêng thực hành 

chẳng lười —Diligence, one of the ten kinds of 

culivaton of Great Enlightening Beings—See 

Diligence-paramita, and Ten kinds of cultivation 

of Great Enlightening Beings. 

Diligence-paramita: 

Tinh Tấn Ba La Mật. 

l) Virya paramfta 1s a gate of Dharma- 
1llumination; for with it, we completely attain 
all good dharmas, and we teach and guide 
lazy living beings. This 1s the fourth of the six 
paramitas: Tinh tấn Ba la mật còn là cửa ngõ 
đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà 
chúng ta đạt được những pháp cao thượng, và 
cũng nhờ đó mà chúng ta có thể dạy dỗ và 
hướng dẫn những chúng sanh trây lười. Đây 
là Ba La Mật thứ tư trong lục Ba La Mật. 

2) According to Zen Master Thích Nhất Hạnh in 
the explanation of the sutra on the Eight 
Realizations of the Great Beings, diligence- 
paramita 1s one of the most Important subJects 
of meditation in Buddhism. Diligent practice 
destroys laziness. After we cease looking for 
Joy In desires and passions and know how to 
feel satisfied with few possesslons, we must 
not be lazy, letting days and months slip by 
neglectfully. Great patlence and diligence are 
needed  contnualy to develop our 
concenfration and understanding ¡1n the 

of We_ must 

whatever tine we have to medifate on the 
truths of Iimpermanence, suffering, 
selflessness, and impurity. We must penetrate 
deeply into the profound meaning of the Four 
of  Mindfulness, practicing, 
studying, and medifating on the postures and 
cycles of becoming, maturing, transformation, 
and destruction of our bodies, as well as our 
feelings, sensations, mental formations, and 


and virtue 


Virya-paramita  (sktÙ— 


endeavor self-realization. 


four 


Foundations 


1080 


consciousness. We should read sutras and 
other writines which explain cultivation and 
medifation, correct sitting and controlling the 
breath, such as The Satipatthana Sutta and 
The Maha Prajna Paramita Heart Sutra. We 
have to follow the teachings of these sutras 
and practice them In an ¡mmtelligent way, 
choosing the methods which best apply to our 
OWn Sifuafion. As necessary, we can modIfy 
the  methods suggested 1n order to 
accommodate our own needs. Our energy 
must also be regulated until all the basic 
desires and passions, øreed, anger, narrow- 
mindedness, doubt, and 
preconceived ideas, are uprooted. At this time 
we will know that our bodies and minds are 
liberated from the imprisonment of birth and 
death, the five skandhas, and the three 
worlds: Theo Thiển Sư Thích Nhất Hạnh 
trong phần giảng giải kinh Bát Đại Nhân 
Giác, Tinh Tấn Ba La Mật là một trong 
những để tài thiển quán quan trọng trong Phật 
giáo. Tinh Tấn phá biếng lười. Sau khi đã 
ngừng theo đuổi tham dục, sau khi đã biết 
thực hành tri túc để thân tâm được thảnh thơi, 
người hành đạo không vì sự thảnh thơi đó mà 
giải đãi để cho ngày tháng trôi qua một cách 
uổng phí. Tinh tấn là cần mẫn ngày đêm, cần 
mẫn dồi mài sự nghiệp trí tuệ. Phải dùng bất 
cứ thì giờ nào mình có được để quán chiếu 
“Tứ Niệm Xứ” (vô thường, khổ không, vô 
ngã, bất tịnh). Phải đi sâu thêm vào giáo 
nghĩa “Tứ Niệm Trú,” phải học phép quán 
niệm về hơi thở, về các tư thế của thân thể, 
về sự thành trụ hoại không của thể xác, về 
cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và những 
nhận thức của mình. Phải tìm đọc kinh điển 
chỉ dẫn rành rẽ về phương pháp tu tập và 
thiển quán, điều hòa hơi thở và quán niệm, 
như Kính Quán Niệm (Niệm Xứ), Kinh An 
Bang Thủ Ý và Kinh Đại Bát Nhã. Phải theo 
lời chỉ dẫn trong các kinh ấy mà hành trì một 
cách thông minh, nghĩa là phải chọn những 
cách tu thích hợp với trường hợp cá nhân của 
mình. Nếu cần thì có thể sửa đổi cho phù 
hợp. Hạ thủ công phu cho tới khi nào những 
phiền não căn bản như tham, sân, si, mạn, 
nghi, tà kiến đều bị nhổ tận gốc, thì tự nhiên 


arrogance, 


ta thấy thân tâm vượt thoát khỏi ngục tù của 

sinh tử, ngũ ấm và tam giới. 
**  See SIX paramitas, Two kinds of virya, and 

Three kinds 0Ÿ vigor. 
Diligence and retrogression: Great effort and 
retrogression—Tinh Tấn Và Thối Chuyển—Our 
mind 1s easy to set great effort but 1s also easily 
prone to refrogression; once hearing the dharma 
and advice, we bravely advance with our great 
efforts, but when we encounter obstacles, we not 
only ørow lax and lazy retrogression, but also 
change our direction and sometimes fall Into 
heterodox ways—Lòng người dễ tỉnh tấn mà cũng 
dễ thối chuyển; khi nghe pháp và lời khuyên thì 
tinh tấn tiến tu, nhưng khi gặp chướng ngại thì 
chẳng những ngại ngùng muốn thối lui, mà còn 
muốn chuyển hướng khác và lắm khi phải sa vào 
tà đạo. 
Diligent (a): Hard-working—Chuyên cần, siêng 
năng. 
Diligent culfivation: Tinh Tấn Tu Tập—ln 
Buddhist cultivation, dilipgent cultivation does not 
only ¡include meditation, correct siting and 
confrolling the breath; or that we must not be lazy, 
letting days and months slip by neglectfully, we 
should also know how to feel satisfied with few 
pOSSessions and eventually cease loking for Joy 1n 
desres and passons completely. Diligent 
culivation also means that we must use our time 
to meditate on the four truths of permanence, 
suffering, selflessness, and impurity. We must 
also penetrate deeply into the profound meaning 
of the Four Foundations of Mindfulness to see that 
all things as well as our bodies are constantly 


changng from becoming, to maturing, 
transformation, and destruction. Diligent 
culivaton also means to obtain correct 


understanding and concenfration so that we can 
destoy narrow-mindedness. Among the basic 
desires and passlons, narrow-mindedness has the 
deepest roots. Thus, 
loosened, all other desires, passions, øreed, anger, 
1pgnorance, and doubt are also uprooted——Trong tu 
tập theo Phật giáo, tinh tấn tu tập không chỉ đơn 
thuần là thiền quán, ngồi cho đúng, kiểm soát hơi 
thở, đọc tụng kinh điển, hoặc chúng ta không lười 
biếng cho thời gian trôi qua vô ích, mà còn là biết 
tri túc thiểu dục để cuối cùng chấm dứt tham dục 


when these roots are 


1081 


hoàn toàn. Tĩnh tấn tu học còn có nghĩa là chúng 
ta phải dùng hết thì giờ vào việc quán chiếu tứ 
diệu đế, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tinh 
tấn tu học cũng là quán sâu vào chân nghĩa của 
Tứ niệm xứ để thấy rằng vạn hữu cũng như thân 
nầy luôn thay đổi, từ sanh, rỗi đến trụ, dị, và diệt. 
Tinh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta phải tu 
tập cho được chánh kiến và chánh định để tận 
diệt thiển kiến. Trong nhân sinh, thiển kiến là cội 
rễ sâu nhất. Vì thế mà khi thiển kiến bị nhỗ thì 
tham dục, sân, si, mạn, nghi đều bị nhỗ tận gốc. 
Diligent cultivation of Great Enlightening 
Beings: Sự tinh chuyên tu hành của chư Đại Bồ 
Tát —According to the Flower Adornment Sufữa, 
Chapter 38, there are ten kinds of diligent 
pracices of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
the supreme practice of great knowledge and 
wisdom of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười điều tu tính 
chuyên. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy 
thời được siêng tu đại trí huệ vô thượng của Như 
Lai—See Ten kinds of diligent practices of Great 
Enlightening Beings. 

Diligent effort: Nỗ lực không ngừng 

Diligent pracfice to awaken the ten powers 
of cenlipghtenment: Realizing 
obstruction, manifesting them for sentient beings, 
one of the ten kinds of diligent practices of Great 
Enliphtenng Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can attain the supreme practice of 
great knowledge and wisdom of Buddhas—Siêng 
tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì rõ thấu vô ngại 
chỉ bày cho chúng sanh—See Ten kinds of 
diligent practices of Great Enlightening Beings. 
Diligent practice of forbearance: Siêng tu 
nhẫn nhục —Diligent practice of forbearance, 
detaching from notons of self and other, 
tolerating all evils without anger or malice, one of 
the ten kinds of diligent pracices of Great 
Enliphtenng Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can attain the supreme practice of 
great knowledge and wisdom of Buddhas——Vì rời 
quan niệm ta và người (tự tha), nhẫn chịu tất cả 
điều khổ não, trọn không sanh lòng sân hại —See 
Ten kinds of dilgent pracices of Great 
Enlightening Beings. 


them without 


Diligent practice of giving: Siêng tu bố thí— 
Diligent practice of giving, relinguishing all 
without seeking reward, one of the ten kinds of 
diligent practices of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supreme practice of great knowledge and 
wisdom of Buddhas—Vì đều xả thí tất cả mà 
không cầu báo đáp —See Ten kinds of diligent 
practices of Great Enlightening Beings. 

Dilpgent pracfice of great benevolence: 
Knowing that all sentient beings have no nature of 
their own, ten kinds of diligent practices of Great 
Enliphtening Beings. Enlipghtenng Beings who 
abide by these can attain the supreme practice of 
great knowledge and wisdom of Buddhas—Siêng 
tu đại từ, vì biết tất cả chúng sanh không có tự 
tánh—See Ten kinds of quest for truth of Great 
Enlightening Beings. 

Diligent pracfice of great compassion: Siêng 
tu đại bi —Knowing that all things are empty, 
accepting suffering ¡n place of all sentient beings 
without wearying, one of the ten kinds of diligent 
pracicesễ of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supreme practice of great knowledge and 
wisdom of Buddhas—Siêng tu đại bị, vì biết các 
pháp đều không, thọ khổ cho tất cả chúng sanh 
không nhàm mỏi—See Ten kinds of diligent 
practices of Great Enlightening Beings. 

Diligent practice of meditation: Siêng tu thiển 
định—Diligent practice of meditation, liberations, 
and concentrations, discovering spiritual powers, 
leaving behind all desires, afflictions, and 
contention, one of the ten kinds of diligent 
pracicesễ of  Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supreme practice of great knowledge and 
wisdom of Buddhas——Vì giải thoát, tam muội xuất 
hiện thần thông, rời lìa tất cả quyến thuộc, dục 
lạc, phiền não, và mãn nguyện—See Ten kinds of 
diligent practices of Great Enlightening Beings. 
Diligent pracfice of the non receding whecl 
öf teaching, proceeding to reach all sentient 
beings: One of the ten kinds of diligent practices 
of Great Enliphening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the supreme 
practice of great knowledge and wisdom of 


1082 


Buddhas—Siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển 
đến tâm của tất cả chúng sanh—See Ten kinds of 
diligent practices of Great Enlightening Beings. 
Diligent practfice of self-control: Practicing 
austeriftIes, having few desires, and being confent, 
one of the ten kinds of diligent practices of Great 
Enliphtenng Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can attain the supreme practice of 
great knowledge and wisdom of Buddhas—Siêng 
tu trì giới, vì đầu đà khổ hạnh, thiểu dục tri túc— 
See Ten kinds of diligent practices of Great 
Enliphtening Beinss. 

Diligent practice of vigor: Siêng tu tỉnh tấn— 
Diligent practice of vigor, their thoughts, words 
and deeds never confused, not regressing in what 
they do, reaching the ultimate end, one of the ten 
kinds of diligent practices of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who abide by these 
the supreme practice of great 
knowledge and wisdom of Buddhas—Vì thân ngữ 
ý ba nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm 
đều chẳng thối chuyển mãi đến khi rốt ráo —See 
Ten kinds of diligent pracices of Great 
Enlightening Beings. 

Diligent pracfice of wisdom: Siêng tu trí huệ— 
Tirelessly cultivating and accumulating virtues, 
one of the ten kinds of diligent practices of Great 
Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 
abide by these can attain the supreme practice of 
great knowledge and wisdom of Buddhas—Siêng 
tu trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả công đức 
không nhàm mỏi—See Ten kinds of điligent 
practices of Great Enlightening Beings. 

Diligent quest for truth, being free from 
laziness: Tinh tấn cầu pháp, vì xa la lười biếng 
khinh mạn—See Ten kinds of quest for truth of 
Great Enlightening Beings. 

Diligently: Một cách tinh tấn. 

Diligently accumulafing all pracfices: That 
foster enliphtenment, such as charity, morality, 
learning, cessatlon and contemplation, virtue and 
wisdom——Thí, giới, đa văn, chỉ, quán, phước, huệ, 
tất cả pháp trợ đạo như vậy thường siêng tinh cần 
chứa nhóm—See Ten kinds of 
knowledge (9). 

Diliverenece (n): Sự giải thoát. 


can attain 





Of. actions 


Dim city: The abode of the common or 
unelightened people—Hôn thành (thành lũy tối 
tăm, chỗ mà kẻ phàm phu hôn ám nương náu). 
Dim light: Ánh sáng lờ mờ. 

Dimensions (n): Chiều hướng—Góc độ—Phạm 
vi—Tầm mức. 

Diminish (v) arroganee: Giảm bớt cống cao 
ngã mạn. 

Diminish (v) in strength: Giảm sức. 

Dỉna (p): 

1) Sun: Mặt trời. 

2) Day: Ngày. 

3) Miserable (a): Khổ sở. 

Dinabha (sk0: Dinesvara (sk)—Để Na Bà— 
According to Eitel in The Dictonary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Dinabha, the sun-god, 
worshipped by “heretics in Pesia.—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Dinabha là 
Thần Mặt Trời, được ngoại đạo thờ tại Persia. 
Dinaccaya (p): Evenine—Exhaustion of the 
day—Hoàng hôn. 

Dinapati (p): The sun—Mặt trời. 

Dinnaka (p): An adopted son—Con nuôi. 
Dinara (skt): Trần Na La—A coin—A gold coin 
(used ¡n the Middle-East countries)—Đồng tiền 
Đi Na của các xứ Trung Đông. 

Dingo Khyentse Rinpoche (1910-1991): Name 
Of a reincarnate Lama of the Nyingmapa order of 
Tibetan Buddhism and one of the most Iinfluential 
Dzogchen masters of modern times. Considered to 
be a mind emanation of lamyang Khyentse 
Wangpo (1820-1892), he spent over twenfy years 
1n meditative retreat and wrote several influential 
meditation mannuals and commentaries—Tên của 
một vị Lạt Ma tái sanh theo truyền thống 
Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng và vị thầy 
Dzogchen có ảnh hưởng nhất vào thời cận đại. 
Người ta xem ông như là người thể hiện tâm của 
Jamyang Khyentse Wangpo, ông đã trải qua trên 
20 năm ẩn cư trong thiển thất và viết một số sách 
chỉ nam và bình luận về thiển rất có ảnh hưởng 
trong Phật giáo. 

(The) Dinh Dynasty: Triều đại nhà Đinh (VN). 
Dinh Hue Zen Master: Thiền sư Định Huệ— 
Name of a Vietnamese Zen master from Cẩm 
Điền, Phong Châu, North Vietnam. Together with 


1083 


Vạn Hạnh, Định Huệ honored Zen Master Thiển 
Ông as their master. He became the Dharma heir 
of the twelfth lineage of the Vinitaruci Zen Sect. 
Sometime later he moved and stayed at Quang 
Hưng Temple in Thiên Đức to expand the Buddha 
Dharma. When he passed away was unknown—— 
Tên của một Thiển sư Việt Nam ở Cẩm Điển 
Phong Châu, Bắc Việt. Cùng với Vạn Hạnh, ngài 
đã tôn Thiển Ông Thiển Sư làm sư phụ và đã trở 
thành Pháp tử đời thứ 13 dòng Thiền Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi. Ít lâu sau đó sư về trụ tại chùa Quang 
Hưng, trong phủ Thiên Đức. Ngày thị tịch của sư 
không ai biết. 

Dinh Huong Zen Master: Zen Master Định 
Hương (?-I051}—Name of a Vietnamese monk 
from Chu Minh, North Vietnam. He left home 
when he was very young and became one of the 
mosft outstanding disciples of Zen Master Đa Bảo. 
After the latter”s death, he became the Dharma 
heir of the sixth lineage of the Wu-Yun-T”ung 
Zen Sect. Later he went to Thiên Đức and stayed 
at Cảm Thành Temple to expand the Buddha 
Dharma until he passed away ¡in 105I—Tên của 
một Thiển sư Việt Nam, quê ở Chu Minh, Bắc 
Việt. Ngài xuất gia vào lúc hãy còn rất trẻ và trở 
thành một trong những đệ tử xuất sắc của Thiền 
Sư Đa Bảo. Sau khi Thiền sư Đa Bảo thị tịch, ngài 
trở thành pháp tử đời thứ sáu của dòng Thiền Vô 
Ngôn Thông. Sau đó ngài dời về trụ tại chùa Cảm 
Ứng ở Thiên Đức để tiếp tục hoằng dương Phật 
pháp cho đến khi thị tịch vào năm 1051. 

Dinh Khong Zen Master: Thiền Sư Định 
Không (730-808)—Zen Master Định Không (730- 
§08)—A Vietnamese Zen master from Cổ Pháp, 
North Vietnam. He was from a noble family, left 
home ¡in his old age; however, he focused on 
practicing meditation vigorously. First, he built 
Quỳnh Lâm Temple in Cổ Pháp. Sometime later, 
he moved to stay at Thiền Chúng Temple ¡n 
Thiên Đức. He passed away in 808 AD.—Thiển 
sư Việt Nam, quê tại Cổ Pháp, Bắc Việt. Sư con 
nhà danh giá, xuất gia khi đã lớn tuổi, nhưng tu 
hành thiển định rất tỉnh chuyên tịnh hạnh. Lúc 
đầu sư khai sơn chùa Quỳnh Lâm ở Cổ Pháp. Ít 
lâu sau đó, sư đời về trụ tại chùa Thiển Chúng ở 
Thiên Đức. Sư thị tịch khoảng năm 808. 
Dinnadana (p): Trộm Cắp—See Stealing. 


Dinner-gong: Phạn Khánh— Chiếc khánh nhỏ 
dùng để đánh báo giờ cơm. 

Dinning Hall: Refectory—Trai đường. 

Dining place in a monastery: Trai Trường— 
Nơi ăn hay phòng ăn của tự viện. 

Dipa (p): A lamp—Cái đèn. 

Dipada (p): A man—Người đàn ông. 
Dipada-uttama (p): The Enlightened One—Bậc 
Giác Ngô. 

Dipamkara (sk) Dipankara (p): One who 
lights a lamp, name of a former Buddha——Người 
làm sáng đèn, tên của một vị cổ Phật—See 
Dipankara Buddha. 

Dipana (p): Explanation—Sự giải thích. 
Dipankara (skt & p): Để Hoàn Kiệ—Đại Hòa 
Kiệt La—Nhiên Đăng Phật —Kindler of lights— 
Burnng Lamp Buddha, or Light-causer (the 
Luminous)—LIght-causer—(The Luminous)— 
According to Indian Buddhist legends, the present 
age has seen twenty- four Buddhas prior to 
Sakyamuni Buddha, first of whom was Dipankara. 
Dipankara 1s a legendary (mythical) Buddha who 
1s said to have lived an endlessly long time ago 
and who always appears when a Buddha preaches 
the gospel found In the Lotus Sutra, in which sutra 
he Is an important hearer. The only one of the 
predecessors in office of Gautama the Buddha of 
whom there are any details in the Scriptures. He 
symbolized all the Buddhas in the past. He was 
one who taught Gautama Siddhartha in previous 
births when Siddhartha was still in the form of the 
ascetic sumedha, and prepared him for future 
achievement. Dipamkara recognized that after an 
endless number of ages had elapsed, Sumedha 
would become a Buddha named Gautama——Theo 
truyễn thuyết Phật giáo Ấn Độ, trong hiển kiếp 
(kiếp hiện tại), người ta đã thấy hai mươi bốn vị 
Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật 
Nhiên Đăng là vị cổ Phật đầu tiên. Đức Nhiên 
Đăng là đấng thắp ngọn đèn hay khơi lên ánh 
sáng. Nhiên Đăng Phật là vị Phật thường hay xuất 
hiện mỗi khi có một vị Phật thuyết pháp, như 
trong Kinh Pháp Hoa, ngài là một vị nghe pháp 
quan trọng. Phật Nhiên Đăng được coi như là vị 
tiễn bối quan trọng nhất của Phật Thích Ca. Ngài 
tượng trưng cho tất cả các vị Phật quá khứ. Chính 
Ngài là người đã từng giáo huấn Phật Thích Ca 


1084 


lúc Phật còn là một người tu khổ hạnh trong 

những tiễn kiếp, và chính Ngài đã chuẩn bị cho sự 

thành tựu của Đức Phật Cổ Đàm. Phật Dipamkara 
đã thừa nhận rằng sau nhiều kiếp xa xôi trong 
tương lai, Sumedha sẽ thành Phật tên gọi Cổ 

Đàm. 

Dipankara-Buddha (sk0: Nhiên Đăng Phật— 

See Dipankara. 

Dipankara-Srijnana (skt): A Để Sa. 

()Q Atisa's biography: Tiểu sử của A Để Sa— 
According to Prof. Bapat in the Twenty-Five 
Hunded Years of Buddhism, Acarya 
Dipankara-Srinana's name stands foremost 
among the Indians who had worked selflessly 
to bring Tibet and India closer together 
culturally. In Tibet, his fame 1s only next to 
that of the Buddha and Padmasambhava. 
Undoubtedly, of all the Indian scholars who 
went to Tibet from India, Acarya Dipankara- 
Srijnana was one of the greatest. He made 
available priceless Sanskrit works In Tibetan. 
Acarya Dipankara-Srijnana”s father was king 
Kalyana Sri and his mother Sri Prabhavati. 
He was born in 982 A.D. In eastern India. Not 
far from the Kalyana Sri palace where 
Dipankara was born, was the Vikrama-vihara, 
which was also caled Vikramasila Vihara. 
The parents of Dipankara were Intimately 
connected with the Vikramasila Vihara which 
was widely known throughout the Buddhist 
world In those days. He left home at the age 
of twelve. His parenfs wanted him to stay at 
Vikramasila-Vihara, but after the advice from 
Acarya Jitari, he wanted to go to Nalanda. 
He reported himself to Bodhibhadra, head of 
at Nalanda-vihara. Later, Avadhutipada, the 
Guru (Bodhibhadra°s master), accepted him 
as a disciple. Dipankara stayed with him until 
he was eiph(een. In this period, he made a 
thorough study of the scriptures. Later, he 
returned to Vikramasila Vihara to complete 
his study, but his thirst for knowledge was not 
quenched, so he went to the Mati Vihara in 
Vajrasana and became the disciple of 
Mahavinayadhara Silaraksita, the great 
Vinaya-pitaka scholar. He studied Vinaya- 
pitaka with him for two years. Thus, by the 
time he reached the age of 31, Dipankara 


Srijnana had already become a master of the 
three Pitakas and the Tantras, and an all- 
round scholar. At Vikramasila, Dipankara 
had met and learned a lot from the disciples 
of Acarya Dharmapala. However, his wander 
lust was not satisied. From Bodh-Gaya he 
went to the sea coast, perhaps to TamraliptI, 
the present Tamluk 1n the Midnapur district of 
West Bengal. Besides, Dipankara must have 
visited Sarnath (Rsipatan), SravastI, Kusinara 
and other holy places before he set sail for 
Sumatra. Dipankara travelled to Sumatra 
while Vijayapala was the king of Magadha 
and Mahmud Ghaznavi invaded India (1023). 
Dipankara travelled for fourteen months and 
during this period he might have visited 
Burma and Malaysia also. NÑo vestige of the 
Buddhist religion 1s left in Sumatra now 
except for the ruins of some old viharas, but 
when Dipankara went there, It was famous 
for Buddhist learning. It was usual for foreign 
monks on their way to India to sfay In 
Sumatra for some time fo acquire proficlency 
1n Sanskrit. This 1s known from the account 
lef( by Chinese pilprims four centuries 
earlier. At the age of forty-four, Dipankara 
Srjnana lefŒÃ Sumatra and returned to 
Vikramaslla. By virtue of his extraordinary 
learnng and ability, he became the chief 
among the 5I scholars and the leader of 108 
temples 1n the Vikramasila Vihara—Theo 
Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 
Năm Phật Giáo, tên tuổi của luận sư 
Dipankara-Srijnana được xếp hàng đầu trong 
số những người Ấn Độ đã hoạt động nhiệt 
tình để tạo cho Tây Tạng và Ấn Độ gần gủi 
nhau hơn về mặt văn hóa. Tại Tây Tạng, 
danh tiếng ông chỉ đứng sau danh tiếng của 
Đức Phật và ngài Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava). Trong số tất cả các học 
giả Ấn Độ đến Tây Tạng, luận sư A Để Sa là 
một học giả có công lớn lao trong việc dịch 
những tác phẩm vô giá từ tiếng Phạn ra tiếng 
Tây Tạng. Thân phụ của ngài là vua Kalyana 
Sri và thân mẫu là Sri Prabhavati. Ông sinh 
năm 982 tại Sahor, miền đông Ấn Độ. Không 
xa nơi Dipankara chào đời (cung điện 
Kalyana Sri) là tu viện Vikrama, nơi mà song 


1085 


thân của ngài rất gắn bó. Tu viện nầy rất nổi 
tiếng vào thời đó. Năm 12 tuổi, ngài xuất gia. 
Song thân muốn ngài tu tại tu viện 
Vikramasila, nhưng sau lời khuyên của luận 
sư Jitari, ngài xin phép song thân để đi đến 
Na Lan Đà. Tại đây ngài được thầy của 
trưởng tu viện là Avadhutipada nhận làm đệ 
tử. Thế là cậu bé Dipankara mười hai tuổi ở 
lại với Avadhutipada cho đến năm I8 tuổi. 
Trong thời gian nầy cậu đã nghiên cứu kỹ các 
kinh sách Phật giáo. Sau đó ngài trở về 
Vikramasila và hoàn tất việc học hành Phật 
pháp tại đây, nhưng sự khao khát về kiến 
thức của ngài vẫn chưa nguôi, nên ngài đi 
đến tu viện Mati ở Vajrasana và trở thành đệ 
tử của Mahavinayadhara Silaraksita, một nhà 
nghiên cứu sâu về luật tạng. Dipankara học 
về luật tạng trong hai năm. Do đó lúc 31 tuổi, 
Dipankara đã trở thành nhà tinh thông về 
Tam Tạng và Mật tông, và trở thành một học 
giả toàn diện. Tại Vikramasila, Dipankara đã 
gặp gỡ các học giả nổi tiếng, và có lẽ đã học 
được nhiều điều từ các môn đệ của ngài Hộ 
Pháp. Tuy nhiên, nỗi khao khát chu du của 
ông vẫn chưa thỏa mãn. Từ Bồ Để Đạo 
Tràng, ngài đi đến vùng duyên hải, có lẽ là 
đến Tamralipti, nay là Tamluk, trong quận 
Midnapur miền tây Bengal. Ngoài ra, ngài 
còn đi đến Lộc Uyển (Sarnath), Xá Vệ 
(Sravasti), Câu Thi Na (Kusinara) cùng các 
thánh địa khác trước khi dong buồm đi 
Sumatra. Lúc Dipankara du hành sang 
Sumatra là thời vua Vijayapala đang cai trị 
xứ Ma Kiệt Đà và Mahmud Ghaznavi đang 
xâm chiếm Ấn Độ (có lẽ vào năm 1023). 
Dipankara đi suốt 14 tháng, trong thời gian 
nầy, có thể ngài đã ghé thăm cả Miến Điện 
và Mã Lai. Ngày nay, không còn một dấu 
tích Phật giáo nào tại Sumatra ngoại trừ 
những đống gạch đổ nát của một vài tu viện 
cổ. Nhưng khi Dipankara đến đây thì nơi nầy 
đã nổi tiếng về kiến thức Phật giáo. Các tu sĩ 
Phật giáo nước ngoài trên đường đến Ấn Độ 
thường lưu lại Sumatra một thời gian để trau 
dồi tiếng Phạn. Người ta được biết điều nầy 
qua các bản tường thuật mà các nhà hành 
hương Trung Hoa từ bốn thế kỷ trước còn để 
lại Năm 44 tuổi ngài rời khỏi Sumatra và 


qI) 


quay trở về Vikramasila. Do có kiên thức và 
năng lực xuất chúng, ngài đã trở thành người 
đứng đầu nhóm 51 học giả và lãnh đạo 108 
đền chùa tại đại tu viện Vikramasila. 

The life and work of Atisa in Tibet: Cuộc 
sống và công việc của tôn giả A Để Sa tại 
Tây Tạng—The life and work of Atisa In 
Tibet are very important for the development 
of Tibetan Buddhism. From the time he came 
to Tibet, Tibetan Buddhism developed into 
different Indigenous schools. In relation to 
these, the heterogenous 
unreformed type of Buddhism came to be 
called Rnin-ma-pa or the old school with four 
main sub-sec(s. The followers of this schol 
worship Padmasambhava as therr founder and 
Guru, believe ¡n the fulfilment of both the 
divine and the demoniacal, and are generally 
recogrnized as such by therr red caps. Atisa”s 
reformed teachings, based upon the Yogacara 
traditions founded by Maitreya and Asanga, 
led to the establishment of the Bkah-gdams- 
pa school by his Tibetan disciple, Hbrom-sfton. 
lt took a synthetic view of the teachings of 
both Himayana and Mahayana, enforced 
celibacy upon the monks and discouraged 
magic practices. Ít was on the authoriftative 
basis of this doctrine that the great Tibetan 
reformer, Tson-kha-pa, founded in the 14h 
century A.D. the Dge-lugs-pa sect, which 
purfied the Bkah-gdams-pa of much of 1ts 
elaborate riualism and today dominates 
Tibetan Buddhism both temporarly and 
spiritually, through the religious succession of 
the Dalai Lamas, of whom the fourteenth 1s 
now the head of this theocracy—Cuộc sống 
và công việc của ngài A Để Sa tại Tây Tạng 
rất quan trọng cho sự phát triển Phật giáo tại 
nước nầy. Từ khi ông đến Tây Tạng thì Phật 
giáo nước nây đã phát triển thành nhiều 
trường phái bản địa khác nhau. trong số nầy 
hình thức Phật giáo hỗn tạp và chưa cải cách 
ban đầu được gọi là Rnin-ma-pa hay là 
trường phái Cũ với bốn tiểu phái chính. Các 
tín đổ của trường phái nầy thờ cúng 
Padmasambhava, xem đây là người sáng lập 
và là đạo sư của họ, họ tin tưởng vào sự ứng 
nghiệm của thần linh ma quỷ, họ thường được 


earlier and 


1086 


nhận biết qua chiếc mũ màu đỏ. Các giáo lý 
cải cách của A Để Sa, dựa trên truyền thống 
Du Già do Di Lặc và Vô trước sáng lập, dẫn 
đến sự hình thành của trường phái Bkah- 
gdams-pa bởi người đệ tử người Tây Tạng 
của ông là Hbrom-ston. Trường phái nầy có 
quan điểm tổng hợp của cả Tiểu Thừa lẫn 
Đại Thừa, buộc các tu sĩ phải sống độc thân 
và không khuyến chuyện phù phép. Chính 
trên cơ sở của giáo lý nây mà nhà cải cách vĩ 
đại của Tây Tạng là Tông Khách Ba vào thế 
kỷ thứ 14, đã lập nên trường phái Dge-lugs- 
pa, qua sự gạn lọc những nghi thức cầu kỳ 
của Bkah-gdams-pa và đang chiếm ưu thế 
trong Phật giáo Tây Tạng ngày nay cả về thế 
tục lẫn tâm linh, qua sự kế vị của các vị Đạt 
Lai Lạt Ma (Dalai Lamas). 

Dipapradipa (sk0: Đăng Hỏa hay ánh lửa của 

đèn—Lamplight. 

Dipavamsa (p): An anonymous Pali chronicle, 

probably written around the fourth century, that 

purports (có ý nghĩa) to recount the history of 

Buddhism in Sri Lanka. Its account begins with 

the life of Sakyamuni Buddha and ends with the 

reign of king Mahasena (334-361) —Biên Niên Sử 

Pali, có lẽ được viết vào khoảng thế kỷ thứ 4, có 

ý nghĩa kể lại lịch sử Phật giáo Sri Lanka. Biên 

niên bắt đầu kể từ thời Đức Phật và chấm dứt vào 

thời vua Mahasena. 

Dipeti (p): To make clear—Lầm sáng tỏ. 

Dipika A torch—Ngọn đuốc. 

Dipita (p): Explained—Được giải thích. 

Diplomatic note: Công hàm. 

Dippana (p): Shining (a)—Chiếu sáng. 

Dippati (p): To shine—Chiếu sáng. 

Direct answer: One of the Buddha's four 

methods of dealing with questions—Trả lời thẳng, 

một trong bốn phương pháp Phật trả lời câu hỏi— 

See Four methods of dealing with questIons. 

Direct causce: 

l) Correct cause (Buddha nature of all beings): 
Main cause—Chính nhân—True cause, as 
compared to a contributory cause—Nhân 
chính, so với nhân phụ—See Two causes (D). 

2) Immediate cause—Cận nhân—See Two 
Causes. 


3) Producinng cause: Immediate cause—Sinh 
nhân hay nhân trực tiếp (a seed—hạt 
giống)—See Two causes (E). 

Direct cause of atfaining the perfect 

Buddha-nature: Chánh Nhân Phật Tánh—See 

Liphtenng causes of attaning the perfect 

Buddha-nature. 

Direct information: Transmission by word of 

mouth—Trực truyền. 

Direct instruction to return to one”s origin: 

Quy nguyên trực chỉ (lời chỉ thắng phương cách 

hoàn nguyên). 

Direct knowledge: Hiện Thức. 

l1) Direct knowledge or manifesting wisdom, one 
of the the states mentioned ¡in the 
Lankavatara Sutra: Một trong ba thức được 
nói trong Kinh Lăng Già —See Three kinds of 
perception. 

2) Another name of Alayavijnana, on which all 
things depend for realization, for 1t completes 
the knowledge of the other vijnanas: Tên 
khác của A Lại Da thức: Mọi pháp đều dựa 
vào A Lại Da thức mà hiển hiện (các pháp 
đều hiển hiện trên bản thức nên gọi là hiện 
thức)—See Alaya vijnana. 

3) Represenfation 
perception of an external world, one of the 
five parijnanas mentioned ¡in the Awakening 
of Faith: Một trong năm thức được nói đến 
trong Khởi Tín Luận—See Five kinds of 
CONSCIOuSn€ss. 

Direct or levelled up teaching: Bình đạo 

giáo—See Dual division of the Buddha”s teaching 

(X). 

Direct mefamorphosis: Aupapaduka (sk)— 

of líe and death-Binth by 

transformaton—Death and reincarnaton—Hóa 

Sanh—See Aupapaduka. 


COnSCiIOUSness Or OT 


Alternation 


Direct reasoning: Immediate reasoninge—Hiện 
lượng—Whereby the eye apprehends 
distinguishes colour and form, the ear sound, 
etc—Measuring by Appearance or sound, efc, I.e. 
smoke—Dùng nhãn thức để thấy sắc, dùng nhĩ 
thức để nghe tiếng, vân vân—See Two kinds of 
me€asuring. 

Direct retribution: Chánh Báo — Thân Độ — 
Body and environment (the body 1s the direct fruit 


and 


1087 


of the previous life; the environment 1s the 
indirect fruit of the previous life). Body and 
environment (the body 1s the direct fruit of the 
previous life; the environment 1s the Indirect fruit 
of the previous life). One”s body, being the 
resultant person, good or bad, depends on or 
results from former karma. Direct retribution of 
the individual”s previous existence, such as being 
born as a man 1s the result of keeping the five 
basic commandmenfs for being reborn as a man— 
Thân ta hôm nay chính là kết quả trực tiếp của 
tiên nghiệp; hoàn cảnh xung quanh chính là kết 
quả gián tiếp của tiền nghiệp. Làm con người 
hiện tại, tốt hay xấu, tùy thuộc vào kết quả của 
nghiệp đời trước, như phải giữ căn bản ngũ giới 
nếu muốn tái sanh trở lại làm người—See Two 
rewards. 

Direct of the 


previous existence: Chính báo. 


retribution individual's 
Direct retribution of individual”s previous 
existence and current environment: Chánh 
Báo Y Báo —-Buddhist doctrine believes that 
retributon of Dr€evious 
the dependent condiion or 
environment created by the beings” minds—Giáo 
pháp của Phật chủ trương chánh báo và y báo hay 
tất cả thân thể và sở trụ của chúng sanh đều do 


direct 1ndividual”s 


©xistence and 


tâm của họ biến hiện. 

Direct reward: Body or person—Chánh báo— 
Chánh Quả—Ones direct reward, øgood or bad, 
depends on or results from former karma—Hệ 
quả trực tiếp, tốt hay xấu là do bởi kết quả của 
tiên nghiệp—See Dual reward. 

Direct teaching: Levelled up teaching—Bình 
đạo giáo—See Dual division of the Buddha”s 
teaching (IX). 

Direct teaching without reserve of the whole 


truth: Direct teaching without reserve of the 
whole truth, ie., the Avatamsaka Sutra—Đốn 
Giáo hay giáo lý trực tiếp giảng hết về chân lý 
như trong Kinh Hoa Nghiêm—See Eight T”len- 
T”a1 classifications of Sakyamuni”s teaching (B). 

Direct transmission from mỉnd to mỉnd: Dĩ 
Tâm Truyền Tâm—The ¡intuitive principle of the 
Zen or Intuiive school, 
transmiting the mind, as contrasted with the 


or with the mind 


written word—Truyền thẳng từ tâm qua tâm bằng 
trực giác, đối lại với lấy văn tự mà truyền pháp. 
Direct transmission by word of mouth: Trực 
truyền——Truyềển khẩu chứ không qua sách vở. 
Direct way to Nirvana: Direct way to Buddha- 
land—Trực đạo—Con đường thẳng đến Niết Bàn 
hay đất Phật. 

Direct ways to perfection: Đốn giáo— There 
are fwo Iimmediate or direct ways to perfectlon— 
Có hai loại đốn giáo—See Two immediate ways 
to perfection. 

Direction: Hướng —There are eight directions in 
the universe—Có tám phương vũ trụ. 

(A) See Six directions. 

(B) See Eipht directions. 

Direction Above: Thượng Phương—See Ten 
directions. 

Direcion below: Hạ 
directions. 

Direction?s Heavenly King: Thiên Đồng. 
Direction of illusion: Way of ilusion—Con 
đường đi tới mê hoặc và phiển não. 

Directfion leading to anagamin-phala: A Na 
Hàm Hướng One who 1s aiming at the 
Anagamnn or the fruit of non-returnine—Người tu 
hành hướng về quả vị A Na Hàm (hướng vào quả 
bất lai mà tu hành là hướng thứ ba trong bốn 
hướng)—See Four directions (3) and Four kinds of 
holy men (3). 

Direcftion leading to arhatship: A La Hán 
Hướng—The direction leading to arhatship, by 
cutting off all illusion In the realms of form and 
beyond form—Một trong bốn hướng. Bậc Thánh 
của Bất Hoàn tiến lên cắt đứt mọi tàn dư phiền 
não mà hướng đến quả A La Hán—See Four 
kinds of holy men. 

Directions of reincarnation: Những nẻo luân 
hổi —There are six directions of reincarnation— 
Có sáu nẻo luân hồi sanh tử—See Six paths. 
Directions of a secf: Commands of a sect or 
school——Instructions of a school—Giáo lệnh. 
Director of affairs: Karma-dana (skt)—Tri sự— 
The director (manager) of affalrs in a monasfery, 
next below the abbot (whose office locates on the 
east side of the monastery)—VỊ sư chăm sóc hết 
mọi sự trong tự viện, chỉ dưới quyền vị sư trụ trì. 


Phương—See Ten 


1088 


Director of guesfs: Tri khách (vị Tăng trông coi 
việc tiếp tân trong chùa). 

Director of monks: Đại Tăng Chánh—Đầu 
Thủ—Tăng Quan—Tăng Chính —The chief monk 
or director of affalrs In a monastery, next below 
the abbot, whose office locates on the west side or 
western band of the monasftery. This 1s also an 
official first appointed by Chinese øovernment In 
the fourth century A.D.; later the term is used to 
call a monk who has the most seniority In the 
Order—Nhà chùa chia các dịch Tăng ra làm hai 
ban, “Đầu Thủ” là vị sư trông coi công việc trong 
chùa, văn phòng nằm về phía tây của tự viện, 
ngang hàng với “Iri Sự” (tri sự là vị Tăng trông 
coi Đông Ban), chỉ dưới quyên trụ trì (các vị Tiền 
Đường Thủ Tọa, và Hậu Đường Thủ Tọa đều là 
Đâu Thủ). Đây còn là chức Tăng Thống, tên một 
chức vị đầu tiên được triều đình Trung Quốc bổ 
nhiệm vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch, về sau 
dùng để gọi những vị có chức vị cao nhất trong 
Tăng đoàn. 

Director of the three ceremonies: Tam LỄ 
Sư—See Seven monks (B). 
Dirghabhavana-samgharama (sk0: Địa Ca 
Bàn Phược Na Tăng Già Lam——A monastery near 
Khotan, with a statue dressed in silk——Một tự viện 
gần Khotan, nơi có một tượng Phật mặc áo lụa. 
Dirghagamas (skt): Trường A Hàm—Long work 
scriptures—Cosmological, 22 books—22 quyển, 
tập hợp những kinh văn dài—See Agama, Four 
Agamas, and Five Agamas. 

Dirghayur-deva (skÐ: Trường thọ thiên—Gods 
of long life——Một trong bát nan—One of the eight 
1nopportune situatons. *#*See Eight difficult 
cicumsfances to see a Buddha or hear his 
dharma. 

Dirt of the passion: Dục trần. 

Dirty mỉnd: Tâm địa ô uế (ác tâm) —Impure 
mOfIV€S. 

Disa (p): 

I) _ Enemy—Kẻ thù. 

2) Direction: Phương hướng. 
Disagreement Sự bất 
Discord—DIssension. 
Disadvantage: Sự bất lợi. 


đồng—Lục đục— 


Disadvantageous: Bất 
Unfavorable. 

Disampati (p): King—Vua. 
Disappear (v): Biến mất—Cảm thọ biến mất— 
Feelings disappear. 

Disappear and appear: Biến hiện. 
Disappointed: Thất vọng. 

Disappointment and satisfaction: Thất vọng 
và thỏa mãn. 


lợi —Adverse— 


Disasters: Calamities—Tai ương—See Seven 
calamities. 

Disaster Eradicatng Auspicious Spirit 
Mantra: Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú —See 
Ten small mantras. 

Disbelieve (v): Unfaithful—Bất tín—See Two 
kinds of affliction (C). 

Disbelieved: Không tin được. 

Discard: Loại bỏ. 

Discard the old and welcome the new: Ghét 
cũ ưa mới (Yểm cựu nghênh tân). 

Discarding the Bodhi-mind: Xả Bồ Đề Tâm— 
One of the four grave prohibitilons or sins In 
Esoteric Buddhism—Phế bỏ Bồ Để tâm, một 
trong bốn trọng tội trong Phật giáo Mật tông— 
See Parajika (A2), and Four grave sins (II). 
Discarding the truth: Xả Chánh Pháp—One of 
the four grave prohibitlons or sins in EsoferIc 
Buddhism—Phế bỏ Chánh Pháp, một trong bốn 
trọng tội trong Phật giáo Mật tông—See Parajika 
(A2), and Four grave sins (T]). 

Discern (v): Vikalpa or Vibhaga (skÐÙ— 
Differentiate—To discriminate—To distinguish— 
Phân Biệt—See Discrimination. 

Discern the essence of the sutra: Biện luận 
thể chất của bộ kinh—See Five layers of mystic 
meaning when one explicates the text of a sutra. 
Discern (v) things: Vijanati (p)—Vijna (skÙ— 
Phân biệt chư pháp. 

Discerning: Disi — (skÙ— 
Discerning—lIntuition——Judgement—Opinions—— 
Seeing—Sight Kiến. 

Discerning thoughf: Smriti-vijnanana (skt— 
Niệm biết phân biệt chư pháp—A thought of 
knowing. 


Darsana Or 


Views 





1089 


Discernment (n): Vijananam (p)—Vijnanana 
(sk) Phân Biệt ˆ Tưởng—Discernment—A 
mental which  discriminates 
different objects or between different aspects of 
the same object There are two kinds of 
discernment:  ripht and wrong 
discernment—Yếu tố tinh thần phân biệt giữa sự 
khác biệt của các đối tượng. Có hai loại phân 
biệt: Đúng và sai. 

Discernment of shirkers of confession: Trị tự 
tứ bất dữ tự tứ (biết tự tứ và không biết tự tứ)— 
See Five virtues that require 1n a confessor at the 
annual confessional summer retreat (at the end of 
the rainy retreat). 

Discharge: 
mental infoxIcants. 

Disciple of Buddha: Buddhis—Đệ tử của Đức 
Phật. 

Disciple of a sect: Tông đồ. 

Disciplinary code: Patimokkha (p)—Pratimoksa 
(sk)—Code of monk's rules—Giới bổn— Giới 
luật —See Precepts. 


factor between 


discernment 


Asrava (skÐ—Lậu- Cankers or 


Disciplinary processes: Hạnh tu—There are 
four disciplinary processes—See Four disciplinary 
DrOC©sses. 

Discipline (n): Kỷ luật—Luật—Precept—See 
Precepts. 

Discipline (v): Sila-paramita (skt)—Thi La Ba La 
Bring under control—Điều phục—Mật hay Trì 
giới Ba la mật. 

1) Bring under control: Điều phục. 

2) Trn giớ—(n) Giới luậ—See Vinaya—Self- 
1mposed discipline: Kỷ luật tự giác. 

See Six Paramifas and Ten Paramitas. 
Discipline of the atfainment of 
enlightenment: Giác Hành—The procedure, or 
discipline, of the attainment of enlightenment for 
self and others—Phương thức tu hành để đạt tới 
giác ngộ cho mình và cho người. 

Discipline of a Bodhisatva: Way of a 
Bodhisattva, to benefit self and benefit others—— 
Bồ Tát hạnh. 

Discipline-Meditation-Wisdom:  Giới-Định- 
Huệ——D¡scipline wards off bodily evil, meditation 
calms mental disturbance, and wisdom gets rid of 
delusion and proves the truth—GIới luật giúp thân 


+ 


không làm ác, định giúp lắng đọng những xáo 

trộn tâm linh, và huệ giúp loại trừ ảo tưởng và 

chứng được chân lý. 

(ŒD The meanings of. Disciplines-Meditation- 
Wisdom——Nghĩa của Giới-Định-Huệ: Without 
purnfty of conduct there will be no calm 
equipoise of thoupht; without the calm 
equipoise of thought 
completon of ¡msipht. The completion of 
insipht (prajna) means the perfection of 
1ntellect wisdom, perfect 
enliphtenmetnt. It 1s the result of self-creation 

the ideal of the self-creating le. 
Obviously, all these three are needed for any 
Buddhist. But after the Buddha, as time went 
on, the Triple Discipline was split Into three 
individual Items of study. The observers of 
the rules of morality became teachers of the 
Vinaya; the yogins of medifaion were 
absorbed 1n various samadhis and became 
Zen Masters; those who pursued Prajna 
became philosophers or dialectricians—Nếu 
không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể 
đình chỉ sự loạn động của tư tưởng; nếu 
không đình chỉ sự loạn động của tư tưởng sẽ 
không có sự thành tựu của tuệ giác. Sự thành 
tựu của tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của 
tri thức và trí tuệ, tức giác ngộ trọn vẹn. Đó 
là kết quả của chuỗi tự tạo và lý tưởng của 
đời sống tự tác chủ. Đương nhiên, Giới Định 
Huệ rất cần thiết cho Phật tử. Nhưng sau Đức 
Phật, Tam Học dần dần bị chia thành ba để 
tài riêng rẻ: những người tuân giữ giới luật 
trở thành những Luật sư; các hành giả tham 
thiển nhập định trở thành những Thiển sư; 
những người tu Bát Nhã (tu huệ) trở thành 
những triết gia hay những nhà biện chứng. 

l) Sila (skÐ: Giới—-Discipline or morality 
consists In observing all the precepts laid 
down by the Buddha for the spiritual welfare 
of his disciples. Discipline (training in moral 
discipline) wards off bodily evil—Giới cốt 
yếu là giữ tất cả những giới luật đã được Đức 
Phật thiết lập cho sự ổn định tinh thần của 
các đệ tử của Ngài. Giới giúp loại bỏ những 
ác nghiệp. 

2) Dhyana (skÐ: ĐỊnh—-Mediaton 1s the 
©xercise fo frain oneself in tranquilization. 


there wil be no 


and 1.©., 


and 


3) 


qI) 


l) 


2) 


3) 


1090 


Meditation (training the mind) calms mental 
disturbance—Định là phép tu tập nhờ đó 
người ta đi đến yên tịnh. Định giúp làm yên 
tĩnh những nhiễu loạn tỉnh thần. 

Prajna (skt: Tuệ—Wisdom (tramning ¡n 
wisdom). In other words, Wisdom or Prajna 1s 
the power fo penetfrate Into the nature of 
one”s being, as well as the truth ifself thus 
intuted—Huệ giúp loại trừ ảo vọng để đạt 
được chân lý. Nói cách khác, Huệ hay Bát 
Nhã là năng lực thâm nhập vào bản tánh của 
tự thể và đồng thời nó cũng là chân lý được 
cảm nghiệm theo cách trực giác. 
Discipline-Meditation-WIsdom according to 
Shen-Hsiu—Giới Định Huệ theo Thần Tú: 
Master Chi-Chˆeng obeyed Shen-Hsiu”s order 
(O go tfO Ts'ao-Chìi to learn what Great 
Master Hui Neng taught his disciples, then 
came back to report to Shen-Hsiu. However, 
after grasping the purport of Hui Neng”s 
teaching, Chi-Cheng stood up and made 
bows to Hui-Neng, saying: “Ï come from the 
Yu-Chˆuan Monastery, but under my Master, 
Hasiu, I have not been able to come to the 
realization. NÑow, listening to your sermon, ] 
have at once come to the knowledge of the 
oripinal mind. Be mercrful, O Master, and 
teach me further about it”—Sư Chí Thành 
vâng mệnh Thần Tú đi đến Tào Khê để học 
hỏi những øì mà Đại sư Huệ Năng dạy cho đệ 
tử rồi trở về báo cáo với Thần Tú. Tuy nhiên, 
sau khi đã nắm được những lời dạy của Huệ 
Năng, Chí Thành cúi đầu đảnh lễ, thưa: “Con 
từ chùa Ngọc Tuyền đến đây, nhưng theo sự 
chỉ dạy của thầy con là Tú Đại Sư, con chưa 
khế ngộ được. Hôm nay nghe pháp của Hòa 
Thượng, con chợt biết được bổn tâm. Mong 
Hòa Thượng từ bi chỉ dạy thêm cho.” 

The Great Master said to Chi-Ch?eng: “I hear 
that your Master only Instructs people In the 
triple discipline of precepts, medifation and 
transcendental knowledge. Tell me how your 
Master does this.”—Lục Tổ Huệ Năng bảo: 
“Dường như thầy ông có pháp tam học Giới 
Định Huệ. Hãy nói ta nghe!” 

Chi-Chˆeng said: “The Master, Hsiu, teaches 
the Precepts, Meditation, and Knowledge In 
this way “Not to do evil 1s the precept; to do 


all that is øood 1s knowledge; to pur1fy one”s 
mind 1s medifation°. This 1s his view of the 
triple discipline, and his teaching 1s In accord 
with this. What 1s your view, Ó Master?”— 
Chí Thành thưa: “Tú Đại sư dạy Giới, Định, 
Huệ như vây “chẳng làm điều ác là giới, làm 
những việc lành là huệ, tự làm cho tâm trong 
sạch là định. Đó là cách hiểu tam học của 
Thầy con và dạy rằng cứ y theo đó mà làm. 
Bạch Hòa Thượng còn cách của Hòa Thượng 
thì thế nào?” 


(HD Discipline-Meditation-Wisdom according to 


Hui-Neng—GIới Định Huệ theo Huệ Năng: 
After listening to Chi-Ch'eng”s report about 
Shen-Hsiu's Three Studies, Hui Neng told 
Chi-Ch?eng about his teaching: “he Mind as 
1t 1s 1n 1tself 1s free from illnesses, this 1s the 
Precepts of Self-being. The Mind as 1t is m 
1tself 1s free from disturbances, this 1s the 
Meditation od Self-bing. The Mind as ït 1s In 
ItSClf 1s free from follies, this 1s the 
knowledge of Self-being. The triple discipline 
as taupht by your Master 1s meant for people 
of Inferior endowmenfs, whereas my teaching 
of the triple discipline 1s for superior people. 
When Self-being 1s understood, there Is no 
furher use In establishing the triple discipline. 
The Mind as Self-being 1s free from ilÏnesses, 
disturbances and follies, and every thought 1s 
thus of transcendental knowledge; and within 
the reach of this 1lluminating light there are 
no forms to be recognized as such. Being so, 
there 1s no use in establishing anything. One 
1s awakened to this Self-being abruptly, and 
there 1s no gradual realization In 1t. This 1s the 
reason for no establishment.”—Sau khi lắng 
nghe Chí Thành nói về Tam Học của Thần 
Tú, Huệ Năng bèn nói về Tam Học của 
Ngài: “Đất tâm không bệnh là giới của tự 
tánh, đất tâm không loạn là định của tự tánh, 
đất tâm không lỗi là huệ của tự tánh. Tam 
Học như Thần Tú dạy là dùng cho người có 
căn trí nhỏ, còn pháp tam học của tôi là nói 
với người có căn trí lớn. Khi người ta ngộ 
được tự tánh, chẳng dụng lập Tâm học nữa. 
Một khi Tâm tức Tự tánh không bệnh, không 
loạn, không lỗi, mỗi niệm đều có Bát Nhã 
quán chiếu, thường lìa các pháp tướng. Do đó 


1091 


chẳng dụng lập tất cả các pháp. Người ta đốn 
ngộ tự tánh và chẳng có thứ lớp tu chứng. 
Đây là lý do tại sao người ta có thể chẳng 
kham dụng lập tất cả. ” 

Discipline of mental concentrafion: Giới luật 

thiền định. 

Disciplines and methods: Pháp độ. 

Discipline oneself in order to convert others: 

Tự Hành Hóa Tha——To discipline and to perform 

onself in order to transform others—Tự dụng công 

tu hành để sau đó hóa độ người khác. 

l) To improve oneself for the purpose of 
improving or benefiting others: Tự cải thiện 
(tu hành) lấy mình với mục đích làm lợi ích 
cho người khác. 

2) Self-benefiting for the benefit of others, 
unlimited altruism and pity being the theory 
of Mahayana: Tự lợi lợi tha và từ bi không 
ngần mé là giáo thuyết chính của trường phái 
Đại Thừa. 

3) “Self profñit profit others,” the essential nature 
and work of a Bodhisattva, to benefit himself 
and benefit others, or himself press forward In 
the Buddhist lie In order to carry others 
forward. Hinayana 1s considered to be self- 
advancement, self-salvaton by works or 
discipline; Bodhisattvva Buddhism as saving 
oneself In order to save others, or making 
progress and helping others to prOBT€ss, 
Bodhisatvism  (Bodhisattva-yana) being 
essenfially altruistic: “Tự lợi lợi tha” là tính 
chất thiết yếu trong tu tập của một vị Bồ Tát, 
làm lợi mình, làm lợi người, hay tự mình tu 
tập trong khuôn khổ nhà Phật để cứu độ 
người khác. Tiểu Thừa coi việc tự lợi, tự độ 
là chính yếu; trong khi Bồ Tát Đại Thừa thì 
hành Bồ Tát Đạo vị tha là thiết yếu, tự tiến 
tu, rồi giúp người tiến tu. 

Discipline of patience: Nhẫn Gia Hạnh—The 

discipline of patience, one of the four disciplines 

of both Hinayana and Mahayana—Sự nhẫn nhục 
trong việc trì giới, một trong tứ gia hạnh của Tiểu 
và Đại Thừa. 

Discipline in pracfice: Act according to the 

rules—Luật hạnh. 

Discipline or pracfice of the immaterial: 

Usually used to overcome the illusion that ego 


and all phenomena are realiies—Không hạnh, 
thường được thực tập để vượt ảo tưởng cho rằng 
cái ngã và tất cả vạn hữu có thực chất. 
Discipline school: Vinayisme (skt)—Luật 
Tông—The Vinaya school—Vinaya school, or 
Discipline school, or Dhammaguttika literally 
means “protector of the teaching:” Buddhist 
school belonging to the larger grouping of 
Sthaviras. Developed out of the Mahishasaka 
school. It was founded by the Sinhalese monk 
Dhammagupta and was prevalent primarlly in 
Southern India. However, Buddhist scholars 
believe that the founder of the school was Ủpall, 
one of the ten great disciples of the Buddha. He 1s 
known as the author of the “The Discipline of 
Four Divisions.” Vinaya School emphasizes the 
monastic discipline, a major school of Buddhism 
in China and Japan that primarlly stresses sfrIct 
observance of the rules laid down In the Vinaya- 
pItaka. The school was founded In China by T”ao- 
Hsuan of the Tang dynasty. The main text of this 
school 1s the Four Parts of “Vinaya-Pitaka.”— 
Luật Tông là một nhánh Phật Giáo thoát thai từ 
phái Hóa Địa Bộ (Mahishasaka) và trở thành một 
bộ phận lớn của nhóm Sthavira, được sư 
Dharmagupta, người Tích Lan thành lập. Tuy 
nhiên, có nhiều người cho rằng người đầu tiên 
sáng lập ra Luật Tông tại Ấn Độ chính là ngài Ưu 
Ba Ly, một trong mười đệ tử lớn của Đức Phật. 
Ngài nổi tiếng với tác phẩm Luật Tứ Phần. Luật 
tông phát triển nhiều nhất ở miền nam Ấn Độ. 
Luật Tông là trường phái mà chủ thuyết dựa vào 
luật nghi tu hành của cuộc sống trong tự viện, một 
trường phái Phật giáo lớn của Trung Quốc và 
Nhật, nhấn mạnh đặc biệt việc tuân thủ nghiêm 
ngặt các qui tắc được Luật tạng để ra. Tại Trung 
Quốc, Luật tông được ngài Đạo Tuyên sáng lập 
vào đời nhà Đường (theo tông nầy thì người ta chỉ 
cần tinh chuyên hành trì giới luật là được giải 
thoát, vì giữ giới trì luật mà sanh định, nhờ định 
mà sanh huệ). Văn bản chính yếu của phái nầy là 
“Tứ Phần Luật.” ** See Pratimoksa. 

Disciples: Pháp đổ (đệ tử Phật)—(Prominent) 
disciples: Đại đệ tử—See Seven classes of 
disciples and Nine kinds of disciples. 

Disclaim the reality of personality while 
claiming the reality of thỉngs: Pháp Hữu Ngã 


1092 


Vô Tông The Sarvastivadins who while 
disclaiming the reality of personality claimed the 
reality of things—Phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 
chủ trương pháp thì có, nhưng cái ta thì không (thể 
của các pháp do nhân duyên sinh ra có thực thể, 
còn cái ta là do sự hòa hợp của giả tạm của các 
pháp, là hư vọng). 

Diseomfort (a): Bất an—Bực bội. 

Disconsolate spirit: Forsaken spirit—Solitary 
spirit—Cô hỗồn—Spirit that has no relatives to 
worship him or her—Những vong hồn không có 
người thân thờ cúng. 

Disconten( (a&n): Bất mãn—Discontented— 
Dissatisfiied—Displeased—DIsagreeable— 
Disgruntled. 

Discontent is a bar to wisdom: Tuệ Chướng— 
This is one of the five hindrances which the 
Buddha mentioned in the Lotus Sutra—Oán ghét 
là một chướng ngại cho việc phát sanh trí tuệ. 
Đây là một trong năm chướng ngại mà Đức Phật 
đã nói tới trong Kinh Pháp Hoa—See Five 
hindrances (D). 

Discontent and regret: Trạo Hối—Ambition 
and ripeningø—Cái tâm bất mãn hay trạo cử và ăn 
năn hối hận, cùng với những phiển não khiến cho 
tâm không an nh. 

Disconfinuous funcftion, though seemingly 
confinuous: Tiền Hậu Tế Đoạn—Discontinuous 
function, though seemingly continuous, e.g. 
“catherine-wheel,” or torch whirled around. Those 
who still see the “though seemingly conftinuous 
function” are still going up and down ín the 
Các pháp hữu vi đời trước và đời sau 
đều cắt đứt, mà dường như liên tục (ai còn thấy 
cái dường như liên tục nầy, người đó vẫn còn trăn 
trở trong vòng luân hồi sanh tử; ngược lại ai 
chứng ngộ được lẽ nầy tức là chứng đắc Niết 
Bàn). 

Discord (v): Bất hòa—Xung đột. 

Discourage (v): Làm ngã lòng——To dishearten. 


samsara 





Discouraged: Nản lòng —Depressed— 
Dispirited. 

Discouragement (n): 

1) Sự thối chí -Obstacles to cultivation— 


Perseverance——Afflictions——Drowsiness. 
2) Arati (p): Nẳn chí—See Ten armies of mara. 


Discourse: 
l1) (n):A lecture—A sermon—Bài pháp. 
2) Bhasa or Vac (skÐ: Language—Speech— 
Word—Ngôn ngữ. 
3) (v): To explain—Expound—Preach—Talk 
Thuyết giảng. 
4) Ngữ See Three cequal 
characteristics of the one Tathagata (A). 
Discourses of Buddha: Kinh điển Canon. 
Discourse on Fire: Bài thuyết giảng về lửa của 
Đức Phật —According to the Samyutta Nikaya or 
the Kindred Sayings, volume 35, after the Buddha 
met the three brothers of Kasyapa and their one 
thousand followers, the Buddha found out that 
they belonged to the Fire-worshipping Sect, so the 
Blessed One expounded to them the discourse on 
fire. “Thus have I heard, the Blessed One was 
once staying at Gaya Sisa with a thousand 
Bhiksus. There he addressed the Bhiksus: “O 
Bhiksus, all is on fire. And what all is on fire? The 
eye, o Bhiksus, 1s on fire. Forms are on fire. Eye- 
Consciousness 1s on fire. Eye-conftact Is on fire. 
Feeling, which 1s pleasant or painful, or neither 
pleasant nor painful, arising from eye-confactf 1s 
on fire. With what 1s It burning? It 1s burning with 
the fire of lust, the fire of hate, Ignorance, birth, 
decay, death, sorrow, lamentation, pain, ørief, and 
desparr. So I declare. The ear, the nose, the 
tongue, the body, the mind... 1s on fire. Seeing 
thus, o Bhiksus, a well-taught Ariyan disciple øets 
disgusted with the eye, forms, eye-consciousness, 
eye-contact, feeling... He gets disgusted with the 
©ar, sounds, ©ar-consciousness, ear-conftact;... the 
ñOS€, OdOUTS, IOS€-CONSCIOUSness, nose-contact;... 
the body, tactle objects, body-conscIousness, 
body-contact;... the mind, mental obJects, mind- 
conscIousness, mind-contact and any feeling that 
arises. With disgust, he gets detached; with 
detachment, he 1s liberated. When he ¡s liberated, 
there Is knowledge that he ¡s liberated. And he 
understands thus: “Birth is destroyed, the holy life 
1s lived, what should be done 1s done, there 1s no 
more of this sfate again.” After the Buddha 
expounded the “Discourse on Fire,” all the 
Bhiksus were pleased at his words and welcomed 
them. When the Buddha concluded his sermon, 
the hearts of the thousand Bhiksus were liberated 
from defilements, without attachment and they all 





and universal 


1093 


became Arahants—Theo Kinh Tương Ưng Bộ 
Kinh, quyển 35, sau khi Đức Phật gặp gỡ ba anh 
em Ca Diếp cùng một ngàn đô đệ của họ, Đức 
Phật biết được họ là những vị khổ hạnh thờ thần 
lửa, nên Ngài đã thuyết giảng “Bài Giảng về 
Lửa” cho họ. “Như vây tôi nghe, một thuở nọ 
Đức Thế Tôn đang ở tại núi Tượng Đầu Sơn với 
một ngàn vị tân Tỳ Kheo, nơi đó Ngài bảo các vị 
Tỳ Kheo: “Này các Tỳ Kheo, tất cả đều đang bốc 
cháy. Và cái gì đang thiêu đốt? Con mắt, này các 
Tỳ Kheo, đang bốc cháy. Sắc đang bốc cháy. 
Nhãn thức đang bốc cháy. Nhãn xúc đang bốc 
cháy: Lạc thọ, khổ thọ, hoặc không khổ không lạc 
phát sanh từ nhãn xúc cũng đang bốc cháy. Do 
nhân gì mà nó đang bốc cháy? Nó bốc cháy vì lửa 
tham, sân, si, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu và 
não. Ta tuyên bế như vậy. Tai, mũi lưỡi, thân và 
ý... đều bốc cháy. Khi quán tưởng như vậy, này 
các Tỳ Kheo, một vị đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán mắt, hình sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cẩm 
thọ... VỊ ấy nhàm chán tai, âm thanh, nhĩ thức, nhĩ 
xúc; nhàm chán lỗ mũi, mùi, tỷ thức, tỷ xúc; 
nhàm chán lưỡi, vị, thiệt thức, thiệt xúc; nhàm 
chán thân, thân thức, thân xúc; nhàm chán ý, tâm, 
ý thức, ý xúc và bất cứ cảm thọ nào khởi lên. Vì 
nhàm chán, vị ấy ly tham; vì ly tham vị ấy được 
giải thoát. Khi vị ấy được giải thoát, có sự hiểu 
biết khởi lên rằng vị ấy đã được giải thoát. Và vị 
ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng 
thái này nữa.` Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, 
các vị tân Tỳ Kheo hoan hỷ và tín thọ lời Ngài 
day. Khi Ngài kết thúc bài giảng, tâm của cả 
ngàn vị Tỳ Kheo đều thoát khỏi mọi phiền trược, 
không còn chấp thủ và tất cả đều đắc quả A La 
Hán.” 

Discourse on mindfulnes of death: 
Marananussati (p)—Thuyết tỉnh thức về sự chết. 
Discourteous (a): Bất nhã. 

Discovery and analysis of principles: Tầm 
Tứ —See Vitarka-Vicara. 

Discredit (v): Run down someone—Decry— 
Vilify—Phỉ báng. 

Discretion (n): Sự phán đoán—Sự cẩn trọng— 
Thận trọng. 


Discriminate (v): Vikalpa or Vibhaga (skÐÙ— 
Differentiate—to Discern—To distinguish—Phân 
Biệt—See Discrimination. 

Discriminated analysis: Vikappa (p)—Vibhaga 
(skt)—Phân biệt (tri giác về sự khác nhau theo cái 
nhìn của mình). 

Discriminated appearance by the mỉnd: 
Citta-vikalpa-laksana (sk— Tâm Phân Biệt 
Tướng—The mind 1s discriminafting various forms 
and the mind 1tself gets attached to a variety signs 
Of existence—Tâm phân biệt những tướng trạng 
khác nhau và chính tâm tâm ấy lại chấp thủ 
những tướng trạng Ấy. 

Discriminated  opinion:  Abhuta-parikalpa 
(skÐ—Wrong opinion—Hư vọng phân biệt. 
Discriminating answer: One of the Buddha”s 
four methods of dealing with questions—Trả lời 
bằng cách phân biệt, một trong bốn phương pháp 
Phật trả lời câu hỏi—See Four methods of dealing 
with questions. 

Discriminating consciousness: Phân Biệt Sự 
'Thức——Discrimination Or 
discrimnating and evolving the objects of the five 
senses— Chuyển Thức, do thức với cảnh tướng 
bên ngoài làm duyên hiện lên mà phát sinh từ 
ngũ quan (mất, tai mũi, lưỡi, thân) —See 
Discrimination Or 
Discriminating mind. 
Discriminating miỉnd: Tâm phân biệt— 
Discriminating mind discriminating and evolving 
the obJects of the five senses. Right understanding 
ulimately means nondiscrimination, seeing all 
people as the same, neither good nor bad, neither 
clever nor foolish. Our desire and ignorance, our 
discriminations color everything 1n this way. This 
1s the world we create. We see a house beautiful 
or ugly, big or small from our discriminating mind. 
Practiioners should always remember that our 
discriminatng mind 1s controlled by lust and 
attachment, thus we discriminate things as big and 
small, beautiful and ugly, and so forth. There are 
always differences In this world. We should know 
those differences, yet to learn the sameness too. 
The sameness of everything 1s that they are empty 
and without a self. A non-discriminating mind 
does not mean to become dead like a dead statue. 
One who ¡1s enlightened thinks also, but knows the 


CONnSCIOusness 


COnSciousness, and 


1094 


Dfocess as Impermanent, unsatisfactory and empty 
of self. Practiioners must see these things clearly. 
We neecd to Investigate suffering and sfop 1fs 
causes. IlÝ we do not see it, wisdom can never 
arise. There should be no gueswork, we must see 
thngs exactly as they are, feelings are Just 
feelings, thoughts are Just though(s. This 1s the 
way to end all our problems—Tâm phân biệt do 
thức với cảnh tướng bên ngoài làm duyên hiện 
lên mà phát sinh từ ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân). Nghĩa rốt ráo của chánh kiến là không 
phân biệt. Thấy mọi người như nhau, không đẹp 
cũng không xấu, không thông minh cũng không 
ngu dốt. Hành giả nên luôn nhớ rằng tâm phân 
biệt phát xuất từ tham muốn và si mê, nó nhuộm 
màu mọi vật bằng cách nầy. Đó là thế giới do 
chính chúng ta tạo ra. Chúng ta cảm thấy cái nhà 
đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ là do tâm phân biệt của 
chúng ta. Chúng ta dùng tham ái và si mê để so 
sánh với cái khác nên có sự phân biệt lớn nhỏ. 
Thế gian nầy luôn có sự bất đồng. Xem xét sự bất 
đồng của chúng, đồng thời tìm hiểu sự tương 
đồng. Sự tương đồng ấy nằm ở chỗ tất cả đều 
trống rỗng và không có tự ngã. Tâm không phân 
biệt không có nghĩa là tâm chết hay bất động như 
một pho tượng. Người giác ngộ cũng suy nghĩ 
nhưng biết tiến trình suy nghĩ là vô thường, bất 
toại nguyện, và không có tự ngã. Hành giả phải 
thấy những điều nầy một cách rõ ràng. Chúng ta 
cần phải truy tầm đau khổ và chận đứng nguyên 
nhân gây ra đau khổ. Nếu không thấy được điều 
nầy thì trí tuệ sẽ không bao giờ nẩy sinh. Hành 
giả không nên đoán mò mà phải thấy sự vật một 
cách rõ ràng và chính xác đúng theo thực tướng 
của nó, cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là 
suy nghĩ. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn để 
của chúng ta. 

Discriminating percepfion: Phân biệt thức. 
Discriminating phenomena: Kiến Phần—Khả 
năng phân biệt cảnh sở hiện ra trong tâm hay 
tướng phần—See Four functions of cognition. 
Discriminating understanding of others: Ký 
tâm luân—One of the three wheels of the 
Buddha—Một trong Tam Luân của Đức Phật— 
See Three-wheel (II) (2). 

Discriminafion (n): Vikalpa (skÙ—Sự phân 
biệt. 


l1) Discriminaton or the mental function of 
distinguishing things 1s the fundamental cause 
Of samsara. In reality, all phenomena are one 


and empty. Thus the Buddha tauglht: 
“Everyone should live harmoniously In any 
circumstances” Harmony wil  cause 


happiness, on the contrary, disharmony will 
cause sufferinss and afflictions, for the direct 
cause of the disharmony 1s the discrimination. 
World history tells us that is the 
discrimination, điscrimination In race, skin 
color,  relipions, 
innumerable misfortunes and miseries for 
human beings. Discrimination does not only 
cause disharmony 1n life, but 1t also cause 
unrest for the whole world. According to The 
Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Esanavagso (searches), there are three kinds 
of. discrimination: 
equal,` “I am superior,` or “I am Inferlor.— 
Phân biệt là nguyên nhân trực tiếp của luân 
hồi sanh tử. Kỳ thật vạn hữu giai không. Vì 
thế Đức Phật dạy: “Mọi người nên sống 
chung đồng điệu với nhau trong mọi hoàn 
cảnh.” Sự hài hòa sẽ đưa đến hạnh phúc, 
ngược lại không hài hòa hay không đồng điệu 
sẽ đưa đến khổ đau phiển não vì nguyên 
nhân trực tiếp của sự không đồng điệu là sự 
phân biệt. Lịch sử thế giới đã cho thấy chính 
nạn phân biệt, phân biệt chủng tộc, màu da, 
tôn giáo, vân vân, đã gây ra không biết bao 
nhiêu là thảm họa cho nhân loại. Sự phân 
biệt chẳng những gây ra không đồng điệu 
trong cuộc sống, nó còn gây ra sự bất ổn cho 
cả thế giới. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm 
Tầm Cầu, có ba loại kiêu mạn: phân biệt hay 
kiêu mạn “Tôi bằng”, phân biệt hay kiêu mạn 
“tôi hơn,` phân biệt hay kiêu mạn “tôi thua.” 

2) According to Zen Master D. T. Suzuki in The 
Studies In The Lankavatara Sutra, this 1s one 
of the five categories of forms. Discrimination 
(vikalpa) means the naming of all these 
objects and qualities, distinguishing one from 
another. Ordinary mental discrimination of 
appearance or phenomena, both subJective 
and obJjective, saying “this Is such and not 
otherwise;” and we have names such as 
elephant, horse, wheel, footman, woman, 


e(tc.. have caused 


the discrimination “Ï am 


1095 


man, wherein Discrimination takes place— 
Theo Thiền Sư D. T. Suzuki trong Nghiên 
Cứu Kinh Lăng Già, đây là một trong năm 
pháp tướng. Phân biệt là sự đặt tên cho tất cả 
các đối tượng và tính chất nầy mà phân biệt 
cái nầy khác với cái kia. Tâm phàm phu phân 
biệt tướng và hiện tượng, chủ quan lẫn khách 
quan, vì thế mà bảo rằng cái nầy là như thế 
nầy chứ không phải như thế kia. Từ đó chúng 
ta có những tên gọi như voi, ngựa, bánh xe, 
người hầu, đàn bà, đàn ông, từ đó mà phân 
biệt xãy ra—See FIve laws or categories (]). 
Discrimination aS to dependencc: 
Sambandhavikalpa (skt)—Tương Tục Phân Biệt 
(phân biệt về sự tùy thuộc). 
Discrimination “IÍ am equal.°: Kiêu mạn “Tôi 
bằng'—S§ee Three kinds of discrimination. 
Discrimination “I am inferior.?: 
“Tôi thua—See Three kinds of discrimination. 
Discrimination “[ am superior.”: Kiêu mạn 
“Tôi hơn”—See Three kinds of discrimination. 
Discrimination of Merits: Phẩm Phân Biệt 
Công Đức—See Twenty-eipht chapters in the 
Lotus Sutra. 
Discriminative investigafion of the Dharma: 
Investgaton of (choosing) the dharma—Trạch 
pháp—See Seven Bodhyangas. 
Discriminatory thoughtf: Tư tưởng phân biệt— 
Thinking of percep(s or concepts as objectfIve 
realitles—Fixation on appearances while Ignorant 
Of essence. 


Kiêu mạn 


Discursive (a): Lan man, không mạch lạc. 
Discursive temperament: Vitakkacarita (p)— 
Bẩm tánh phóng dật—Loose—Unrestrainted, or 
distracted—See S1x kinds of temperament. 
Discuss: To 
Judge—Bàn luận. 
Discuss completely: Cụ Thuyết—Giáo thuyết 
đầy đủ—To state fully. 

Discuss with the master: Thương Lượng —To 
consult, or to discuss together (between master 
and pupil)—To negotiate—Thương thảo hay bàn 
luận với nhau, như học trò bàn đạo với thầy. 
Discuss non-existence and talk of existence: 
Đàm Không Thuyết Hữu —To discus the 
meaning of reality; in discussing non-existence to 


confute——Discern—Examine—— 


talk of the existing; It is a phrase expressing 
confusion of ideas or areument—Bàn không nói 
có hay tranh cãi lẫn nhau về thuyết “Hữu” và 
“Không” trong Phật giáo. 

Discussion: Bàn luận —There are two kinds of 
điscussion—See Two kinds of discussion. 
Discussion of fundamenfal truth: Lý Luận— 
See Two kinds of discussion. 

Discussion of noumena: Lý Luận ——Reasoning 
on, or Discussing of, principles, or fundamenftal 
truth—Luận bàn sự bình đẳng của lý tính hay căn 
bản chân lý. 

Discusson of phenomena: Sự Luận— 
Discussion of phenomena with 
discussion of noumena or absolute truth. In 


In COnffasf 


confrast with discussion of noumena or absolute 
truth—Bàn về sự sai biệt của sự tướng (hiện 
tượng hay sự thực hành) thì gọi là “Sự Luận,” đối 
lại với “Lý Luận” hay bàn về chân lý tuyệt đối— 
See Two kinds of discussion. 

Discussion with reference to elements: Giới 
thuyết. 

Discussion about something: Sự thảo luận về 
vấn đề gì. 

Discussion of the subject: Chính tông phân— 
Thảo luận Kinh —See Three đivisions of a treatise 
On a sutra. 

Disdain (v): Khinh miệt—To 
despite—To slipht. 

Disease: Bịnh—Sickness—lllness—See Decay. 
Disease of bondage: Kết Bệnh—The disease of 
bondaøge to the passions and reincarnation—Bệnh 
của sự trói buộc vào dục vọng và sanh tử luân 
hồi. 

Diseases can be cured: Bệnh có thể chữa 
được—Diseases can be cured, but personal karma 
cannot be cured. They must be changed by that 
person himself—Bệnh có thể chữa được, nhưng 
nghiệp thì không. Nghiệp phải được chính người 
ấy chuyển (Y bệnh bất y nghiệp). 

Diseases cenfter by the mouth, calamities 
come from it, (o0: Bệnh tùng khẩu nhập, họa 
tùng khẩu xuất (bệnh vào đằng miệng, họa ra 
đằng mồm). 

Disease of moral affliction: Phiển não bệnh. 


scorn—To 


1096 


Disease caused by sexual passion: Dâm Dục 

Bệnh —Bệnh (tâm thần) gây ra bởi sự ham muốn 

sắc dục. 

Disembodied spirit: Preta (sk)—Demon—Evil 

being—See Hungry ghosts and Nine classes of 

ghosts. 

Disembody the soul: Hồn ra khỏi xác. 

Disentangle (v): Tháo gỡ —Cởi ra—Mở ra. 

I) Explain—Expound—Giải thích. 

2) Let  go—Release—Unloose—Untie—Giải 
thoát. 

Disgrace: Ayaso (p)—Bad repute—Defame—— 

Defamation—Shame——Malign—Nhục (Ác Văn) 

hay tiếng nhơ hay sự hủy báng—See Eight winds. 

Disgrace (v) the øood name of the family: 

Bại hoại môn mi (làm hại danh dự gia đình). 

Disgraced (a): Nhục Nhã ——Dishonour—See 

Honor and dishonor (B). 


Disgrace someone: Lầm nhục ai. 





Disguised person: Lạp Sư—A hunter, i.e. a 
disguised person, a monk who wears the robe but 
breaks the commandments—Người thợ săn, được 
ví với người giả trang, lại cũng được ví với nhà sư 
mặc áo Tăng mà phá giới (tuy bể ngoài mặc áo 
cà sa, mà trong lòng sát sanh hại vật như người 
thợ săn vậy). 

Disguise onself: Cải dạng. 

Disgust with (for) something: Nhàm chán cái 
gì. 

Disgusted (a) with: Ghê tởm với. 

Disgusting: Gớm——Dreadful—Horrible. 
Disharmony (n): Bất hòa. 
Dishonestt  (n): Bất 
Deceitful——False. 
Dishonest people: Dishonest people within the 
household are very difficult to cope with, the 
dishonesty 1n yourself 1s even more difficult to 
cope with—Kẻ gian ở trong nhà thì khó để phòng, 
sự gian trá nơi chính bạn còn khó để phòng hơn 
nữa. 

Dishonest and wicked: Gian ác. 

Dishonesty or lack of transpareney: Ám 
muội (không ngay thẳng hay không lương thiện). 
Dislike: 


lương—Tà  ngụy— 





1) (n): Chán—Ác 
Antipathy——Aversion. 

2) (v): Detest—Hate—Chán ghét. 

Dislike of death: Bất tử giác—Không thích cái 

chết—See Eight wrong perceptions of thought. 

Dislike the world: Nhàm chán thế gian 

Disloyal: Bất trung——Unfaithful—Faithless. 

Dismayed: Mất tinh thần. 

Dismiss (v): Pativinodeti (p)—Pariksina (skÐÙ— 

Tẩy trừ—Đào thải. 

Dismissing of summer retreatf: Giải Hạ—Giải 

Chế—The dismissing of the summer retreat on 

the fifteenth day of the seventh month (or the 

fifteenth day of the eighth month)—Giải hạ an cư 

vào rằm tháng bảy hay rằm tháng tám (vào ngày 

nầy chư Tăng Ni thực hành phép Tự Tứ). 

Disobedience (n): Sự bất phục tùng. 

Disobedient (a): Bất phục tùng. 

Disorder: Rối ren—Confusion. 

Disorderly conduct: Loạn hạnh. 

Disorderly monk: Loạn Tăng. 

Disorderly mỉnd: Confused mind—Pertubed 

mind—Loạn tâm (tâm niệm tán loạn, không trụ 

một nơi). 

Disorderly sitting: Bất Lạp Thứ—Taking a seat 

to which one is not entiled—Ngồổi không theo 

đúng thứ tự tuổi hạ lạp—Not in order of age 

(clerical age). 

Disparaøe  (v): Blaspheme——Denigrate—To 

oppose——To resis—Chống báng. 

Disparage øods: Phỉ báng thánh thần. 

Disparage someone behind one”s back: Chỉ 

trích sau lưng a—See Four types of people who 

can be seen as foes in disguise. 

Disparagement: Ninda (p)—Blame——Censure— 

Ridicule—Chê Trách—See Eight winds. 

Dispassionable (a): Ly tham. 

Dispel (v): Pativinodeti (p)—Pariksina (skÙ— 

Dẹp bỏ—Xóa tan—To cause to đisappear. 

Dispel the darkness of ignorance: Phá ngu 

(phá tan bóng tối của si mê). 

Dispel all doubts: Giải hoặc (đánh tan những 

hoài ngh]). 


cảm——III-feeling— 





1097 


Dispel the old habifs or the pervasions of 

pASsions: Pariksina-vasana (sk)—Tẩy trừ tập 

khí. 

Dispensation (n): 

l) An bài: Predeterminaton—Theo Phật giáo 
thì không có cái gọi là sự an bài—According 


t Buddhism, there exists no so-called 
“Dispensation”. 

2) Hệ thống giáo hội—Qui chế tôn giáo—Sự 
miễn trừ. 


Dispense (v): Ban phát. 

Dispense the Buddha?s teachings: Thí Pháp 
(ban phát giáo pháp của Đức Phật). 

Dispenser (n): Kẻ ban phát —Người thi hành— 
Người truyền thụ. 

Disperse (v): To annihilate—To put an end to— 
To cause to cease—Tiêu diệt. 

Disperse calamity: Tiêu ta—Put an end to 
calamIty. 

Dispersed mỉnd: Loạn Tâm—A perturbed or 
confused mind—TO disturb or unsettle the mind— 
Our mind 1s always dominated by the distinction 
between good and bad, ripht and wrong, thus 
creating a battle within oneself 
loạn, không trụ một nơi. Tâm chúng ta luôn bị chế 
ngự bởi sự phân biệt thiện ác, chánh tà, vì thế mà 
tạo nên xung đột ngay trong tâm khẩm của chính 
mình. 





Tâm niệm tán 


Dispersing day: Tán Nhật—A dispersing day, 
the last day of an assembly—Ngày cuối cùng của 
cuộc họp chúng. 

Dispersion (n): Sự phân tán. 

Displace: Shif —Chuyển dịch (di chuyển). 
Displaying an unusual appearance: Trá hiện 
dị tướng hay giả dối hiện ra dị tướng để gạt 
ngườiI—See FIve kinds of deviant livelihood. 
Displeased: Bực mình—Vexed. 

Disponsibility (n): Sai khiến được. 

Disport oneself: Amuse oneself—Vui đùa. 
Dispose (v): An bài. 
Disposition: Samskara 
Activity—ConceptIon—Volitional 
Karma  formation—Impulse—Moral 
Hành uẩn—See Twelve conditions of cause and 
effect. 


(skt—Action— 
actions—— 
conduct— 


Disprove the false and make manifest the 
right Phá Tà Hiển Chánh -See Break 
(disprove) the false and make manifest the right. 
Dispute with other ideologies or religious 
faiths: Tranh luận với chủ thuyết và niềm tin của 
các tôn giáo khác—A Bhiksu or Bhiksuni, out of 
hated or discriminaton, repeatedly and 
aggressively dispute In words or In writing with 
other Ideologles or religIous faiths Instead of 
devoting himself or herself to cultivate, commifs 
an Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào, vì ganh ghét hay phân biệt 
mà cứ tranh luận dữ dội với chủ thuyết hay niềm 
tin của tôn giáo khác chứ không để hết tâm trí 
của mình lo việc tu tập, là phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 


Disquiet: Áy nấy——Anxious—Uneasy— 
Restless—Unqulet—Troubled. 
Disregard:  Parityajai (sk—Coi rẻ—To 


abandon—To defy——In defiance of someone——To 

desert—To disregard—To drop—To forsake——To 

give up—To quit—To reJect—To renounce—Từ 

Bỏ. 

Disrespect (v): Chẳng tôn kính. 

Disrespectful: Khinh lờn (chẳng tôn kính)—Too 

famillar. 

Disrespecfful behaviors: Agarava (p)—Cách 

cư xử không cung kính —According to the Sangiti 

Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, there 

are six kinds of disrespect—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu không cung 

kính pháp—See S1x kinds of disrespect. 

Disrupt (v): Đập gãy, phá vỡ. 

Disrupt the Buddhist Order: Gây bất hòa 

trong Tăng chúng—See Five betrayals (]). 

Disrupt a monk”s meditation: Phá Tăng. 

l) To break, destoy or disrupt a monk”s 
meditaton or preaching, as In the case of 
Devadatta: Phá Pháp Luân Tăng—Phá rối sự 
thiển định của vị Tăng, hay đưa ra một pháp 
để đối lập với Phật pháp (như trường hợp Đề 
Bà Đạt Đa). 

2) Disrupt the harmony of the community of 
monks, fo cause schism, e.g. by heretical 
opinions: Sanghabheda (skQ—Phá Yết Ma 
Tăng—Phá hòa hợp Tăng, cùng trong một 


1098 


giới mà đưa ra ý kiến ngoại đạo hay lập ra 
loại yết ma khác để phá vở sự hòa hợp của 
yết ma Tăng—See Sanghabheda. 
Disrupt the harmony of the community: Phá 
hoà hợp Tăng—See Sanghabheda. 
Disrupt the harmony of the Order: 
Sanghabheda (skt—Phá Hòa Hợp Tăng—See 
Sanghabheda. 
Disrupting monks: Subverting monk—Phá kiết 
ma—See Seven deadly sins. 
Discuss: Luận bàn——To comment. 
Disseminate (v): Gieo rắc— Truyền bá—To 
Scatter——To spread abroad. 
Disseminate the Buddha%s teachings: 
Propagate (spread) the Buddha's teachings— 
Truyền bá giáo lý của Đức Phật. 
Dissemination (n): Sự truyền bá. 
Dissent from øood actions: Không đồng ý các 
việc thiện—See Four types of people who can be 
seen as foes In disguIse. 
Dissenter (n): Người bất đồng ý kiến. 
Dissertation: Luận án—Thesis. 
Dissident (n): Kẻ ly khai. 
Dissimilar: Not in the same class—Distinctive, 
each its own—Bất cộng. 
Dissimulate (n): Sự giả bộ đạo đức. 
Dismissive atfitude: Thái độ không đúng. 
Dissolubility (n): Tính có thể hủy bỏ được. 
Dissolution (n): Sự tan rã—Sự giải tán. 
Dissolution of marriage: Giải trừ hôn ước. 
Dissolve (v): Giải trừ— Tiêu diệt. 
Dissolve away: Disappear—Tan biến. 
Dissolve (annihilate) the suspicion: Hóa giải 
nghi chấp. 
Dissolved: Bị tan rã. 
Dissuade (v): Khuyên can—To advise against— 
To dissuade someone from something. 
Dissuade someone against an offence: 
Khuyên ngăn ai để khỏi phạm giới—A Bhiksu or 
Bhiksuni who sees that his or her fellow monk or 
nun is about to commit an offence and says 
nothing to dissuade him or her against 1t or to let 
other Bhiksus or Bhiksunis know so they can 
dissuade him or her against it, commifs an 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 


Tỳ Kheo Ni nào thấy bạn đồng tu sắp phạm giới 
luật mà không lên tiếng khuyên can hay báo cho 
các vị đồng tu khác để họ khuyên can, là phạm 
giới Ba Dật Để hay giới Đọa (phải phát lỗ sám 
hối). 

Distant cause: Indirect cause—Viễn nhân—See 
Two causes (E). 

Distant and deserted: Liêu tịch. 

Distant or indirect cause: Viễn nhân—See 
Two causes (E). 

Distant place: Nơi xa xôi. 

Disfillation (n): Sự chưng cất. 

Distincft: Đặc biệt 

Distinct flavor: Hương vị đặc biệt 

Distinction (n): Visesa (p & skt—Sự phân 
biệt—Sự sai biệ—Sự khác biệt—Thù thắng. 
Distinction between: Sự khác biệt giữa. 
Distinction between subjective ideation and 
objecftive reality removed: Tướng Tưởng Câu 
Tuyệt Tông—See Ten tenets of the Hua-Yen 
School. 

Distinction of class and casfte: Sự phân biệt 
giai tầng xã hội—It's unfair to make a distinction 
between people by birth. Thus the Buddha taught 
us to distinguish between people according to 
their deeds—Phân biệt mọi người theo nguồn gốc 
sinh trưởng là điều bất công. Vì thế Đức Phật dạy 
chúng ta phân biệt mọi người tùy theo nghiệp của 
họ. 

Distinction of karma: Pratini-yama (skt)—Định 
dị —See  Twenty-four aCfIVItYV 
dharmas. 


non-inferactive 


Distinctive characteristics: Bất cộng pháp— 
There are eiphteen distinctive characferistics or 
unique qualiies of Buddhas, so called because 
they are not similar to those of Sravakas and 
Pratyeka-buddhas—Có mười tám món công đức 
của Phật, chẳng chung cùng với hai thừa Thanh 
Văn và Duyên Giác nên gọi là Bất Cộng—See 
Eighteen distinctive characteristics of Buddhas. 
Distinctive, each of ifs own: Not ¡in the same 
class—Dissimilar—Bất cộng. 

Distinctively right or wrong: Phải trái rõ ràng 
(Thanh hồng tạo bạch)—Blue, red, black, white. 


1099 


Distinguish (v): Vikalpa or Vibhaga (skÙ— 
Differentiate—to 
Phân Biệt—See Discrimination. 

Distinguish between good and bad states of 

mỉnd: Phân biệt giữa trạng thái tốt và xấu của 

tâm. 

Distinguished: Xuất chúng. 

Distinguished Action Bodhisatfva: Thượng 

Hành Bồ Tát—See Visista-caritra. 

Distinguisher: Năng phân biệt (khả năng phân 

biệt tất cả tâm sở thích của chúng sanh)—See 

Ten types of characteristics of manifestation of a 

Buddha. 

Distort (v): Bóp méo sự thật. 

Distorted views: Đảo kiến—See Four upside- 

downs. 

Distract (v): Làm mất sự tập trung tư tưởng— 

Làm phân tán trí. 

Distracted: Vitakkacaria (p)—Bẩm tánh loạn 

động hay phóng dật—Loose—Unrestrainted, or 

discursive temperament—See ITwo kinds of 
affliction (C), and Six kinds of temperament. 

Distracted mỉnd: Inattentive mind—Unsettled 

mind—Tán Tâm —See Viksipta-citta. 

Distractfion (n): 

1) Mushitasmriti (skt): Thất niệm hay không giữ 
được chánh niệm—See Fifty-one Dharmas 
I1nteractive with the Mind. 

2) Viksepa (skÐ: Sanran (jap)}—Distraction—To 
lose the train of thought or meditatlon—Loss 
of memory—Wandering mind—Loạn động— 
Phân tán—Tán loạn—See Viksepa. 

Distraction caused by personality and 

p0ssession: Thô tán loạn hay chấp vào ngã và 

ngã sở mà bị tán loạn—See Five senses of mental 
distraction. 

Distraction caused by the tenets of me and 


Discern—To discriminate—— 


mỉne: See Distraction caused by personality and 
pOSSession. 

Distress: Daurmanasya (skt—Affliction— 
Grief—Mental suffering—MIsery—Pain 
Sorrow—Sâu muộn (sự đau đớn về tâm linh). 
Bịnh—See Sufferings. 

I1) Two kinds of distress—Hai loại sầu muộn: 

e - Physical distress: Thân bịnh 

e - Mental distress: Tâm bịnh. 





2) The four distresses observed during his 
wandering by the Buddha when he was a 
prnce—Đức Phật Thích Ca khi còn là Thái 
Tử Tất Đạt Đa, do chơi thăm bốn cửa thành 
mà nhìn thấy bốn cảnh khốổ—See Four 
distresses. 

3) Nine distresses borne by the Buddha while he 
was still alive—Chín sự phiền não hay chín 
tai nạn mà Đức Phật đã gặp phải khi Ngài 
còn tại thế—See Nine distresses. 

Distress of present delusions: Thượng Phiển 

Não. 

Distressed: Feeling sorow— Cảm thấy đau 

buồn. 





Distressers: There are six great klesa, passion or 
distressers—Có sáu phiển não lớn—See Six great 
klesa, passions or distress€rs. 

Distresses: Phiền não—There are nine distresses 

borne by the Buddha while he was still alive—Có 

chín sự phiền não hay chín tai nạn mà Đức Phật 
đã gặp phải khi Ngài còn tại thế—See Nine 
distresses. 

Distribute: Phân phối. 

Distributor of Missals: Đường Đạt Sư—See 

Seven monks (A). 

Disturb (v): Làm phiển—To trouble——To annoy. 

Disturb (v) the øood: Loạn Thiện—The 

confused goodness of those who worshIp, efc., 

with divided mind—Chúng sanh trong cõi dục giới 
đem tâm tán loạn làm thiện căn lễ Phật, tụng 
kinh. 

Disturb the harmony: Thương Hòa Khí—Phá 

hoại sự hòa hợp. 

Disturb the mỉnd: Unsettle the mind—Lầm cho 

tâm loạn động. 

Disturb one?s peace: Phá rối niềm an tịnh (của 

người nào đó). 

Disturb someone greatfly: Trouble someone 

greatly—Gây xáo trộn lớn lao cho aI. 

Disturb someone”s peace: Phá rối niềm an tịnh 

của người khác. 

Disturbance (n): 

1) Heedlessness: Pamada (sk—Lo âu — Dao 
động——Disturbance——Distractlon—Mental 
sloth as opposite of ripht mindfulness—Filth 
of the precep(s in which intoxicating drinks 


1100 


are prescribed as tending to lead to pamada—— 
Loạn động trái ngược với chánh niệm. 

2) Phiển: Annoyance—Perplexity— Trouble. 

Disturbance of mỉnd: Sự rối loạn của tâm. 

Disturbed: Lo âu. 

Disturbed-mind: Citta-vikara (skÙ— 

Klistamano-vijnana (skÐ—Second power of 

change, consclousness or self-consciousness 

which giIves form to the universe—Đệ nhị năng 
biến—Tâm rối loạn. 

Disturber (n): Phiền não. 

(A) See Mara. 

(B) There are five great passions or disturbers or 
Klesas—Có năm phiển não căn bản—S§ee 
FIve great disturbers. 

Disunity of the Buddhist Order: Gây bất hòa 

trong Tăng chúng—See Five betrayals (]). 

Ditfa (p): Blazing (a)—Cháy bừng lên. 

Dittha-dhamma-vedaniya-kamma (p): Karma 

rippening In this life tme——Hiện nghiệp—Nghiệp 

có quả ngay trong kiếp này —Immediately 
effective karma—According to the Abhidharma, 
1mmediately effective karma 1s a karma which, If 
1í 1S fO ripen, must yield 1s results in the same 
existence 1n which 1t is performed; otherwIse, 1Ý 1t 
does not meet the opportunity to rIpen In the same 
©xistence, it becomes defunct. This karma Is 
divided Into two parts—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 

(Vi Diệu Pháp), hiện nghiệp là nghiệp mà quả 

của nó phải trổ sanh trong kiếp hiện tại (nghiệp 

trổ quả tức khắc); nếu không thì nó sẽ trở thành 
vô hiệu lực. 

l1) The result of a good karma reaped In this life. 
In the Buddhist Legends, there 1s a sfory 
about the result of a good karma reaped in 
this life. At the time of the Buddha, a couple 
of husband and wife who possessed only one 
upper garment to wear when they went 
outdoor. One day the husband heard the 
Dharma from the Buddha and was so pleased 
with the doctrine that he wished to offer his 
only upper garment to the Buddha, but his 
Inate preed would not permit him to do so. He 
combatted with his mind and, eventually 
overcoming his greed, offered the garment to 
the Buddha and exclaimed, “I have won, I 
have won.” Ủpon learning this story, the king 


2) 


was so deliphted and 1n appreciation of his 
generosity, the king presented him with 32 
robes. The devout husband kept one for 
himseTf, and another for his wife, and offered 
the rest to the Buddha and the Order: Quả 
lành trổ sanh trong kiếp hiện tại: Trong 
Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về 
“Quả Lành Trổ Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện 
Tại” như sau. Vào thời Đức Phật còn tại thế, 
có hai vợ chồng người kia chỉ có một cái áo 
choàng che thân. Khi chồng có việc đi đâu, 
mặc áo, thì vợ phải ở nhà. Nếu vợ đi thì 
chông ở nhà. Một ngày kia, chồng đi nghe 
Đức Phật thuyết pháp, lấy làm thỏa thích bèn 
nẩy sinh ý định muốn dâng lên Phật cái áo 
duy nhất ấy, nhưng lòng luyến ái cố hữu của 
con người trổi lên, và một cuộc tranh đấu với 
chính mình diễn ra trong lòng anh. Sau cùng 
tâm bố thí chế ngự được lòng luyến ái. Anh 
hết sức vui mừng mà reo lên rằng: “Ta đã 
chiến thắng, ta đã chiến thắng” và hành động 
đúng y như sở nguyện, đem dâng cái áo duy 
nhất của hai vợ chồng lên Phật. Câu chuyện 
lọt đến tai vua. Đức vua bèn hoan hỷ truyền 
lệnh ban cho anh ta 32 bộ áo. Người chồng 
mộ đạo nầy lựa ra một cái cho mình, một cái 
cho vợ, còn bao nhiêu đem dâng hết cho Đức 
Phật và Tăng đoàn. 

The result of a bad karma reaped ¡n this life. 
In the Buddhist Legends, there Is a story 
about the result of a bad karma reaped In this 
lie. At the time of the Buddha, there was a 
hunter who went huntng to the forest, 
followed by his dogs, met by the wayside a 
monk who was proceeding on his almsround. 
As the hunter could not procure any game he 
thoupht 1t was due to the unfortunate meeting 
of the monk. While returning home he met 
the same monk and was deeply engraved at 
this second encounter. In spie of the 
enfreafies of the Iinnocent monk, the hunter 
the dogs on him. Finding escape 
therefrom, the monk climbed a tree. The 
wicked hunter ran up the tree, and pierced the 
soles of the monk”s feet with the point of an 
arrow. The paln was so excruciating that the 
robe the monk was wearing fell upon the 
hunter completely covering him. The dogs, 


set 


1101 


thinking that the monk had fallen from the 
tree, devoured their own master: Quả dữ trổ 
sanh trong kiếp hiện tại: Trong Truyện Cổ 
Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả Dữ 
Trổ Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như 
sau. Một người thợ săn dắt bây chó vào rừng 
để săn thú, thấy bên đường có một vị Tỳ 
Kheo đang đi khất thực. Đi cả buổi không săn 
được øì, người thợ săn lấy làm bực tức cho 
rằng xui vì giữa đường gặp đạo sĩ. Lúc trở về 
lại cũng gặp vị đạo sĩ ấy, nên người thợ săn 
nổi cơn giận xua chó cắn vị sư. Mặc dầu vị sư 
hết lời năn nỉ van lơn, người thợ săn vẫn 
cương quyết không tha. Không còn cách nào 
khác, vị sư bèn trèo lên cây để tránh bầy chó 
dữ. Người thợ săn bèn chạy đến gốc cây 
giương cung bắn lên, trúng nhằm gót chân vị 
sư. Trong lúc quá đau đớn, vị sư đánh rơi cái 
y xuống đất, chụp lên đầu và bao trùm lên 
toàn thân tên thợ săn. Bây chó tưởng lầm là 
vị sư đã té xuống, nên áp lại cắn xé chính 
chủ của mình. 
Di(thasava (p): Attachment to wrong view— 
Kiến Lậu hay sự tham luyến tà kiến. 
Di(thena (p): Reproof based on what has been 
seen—Thấy—See Three dharmas (XXXIV). 
Ditthi (p): Tà kiến —Wrong views—The false 
belef that the skandhas, 
personality, contain an immortal soul. False view 
also means seeing wronely. l(s characterIstic 1s 
unwise or unjustified Interpretation or belief. lts 
function 1s to preassume. Ï( Is manifested as a 
wrong Interpretation or belief. Its proximafe cause 
1s unwillingness to see the noble ones. Holding 
wrong views 1n Buddhism Involves vigorously and 
hostilely denying the existence of such things as 
past and future lives, the possibility of attaining 
nirvana, the existence of the Buddhas, Dharma 
and Sangha. Doubt about these subJects does not 
COnsfifute wrong views; however, 1Ÿ we neglect to 
resolve our doub(s by asking questons and 
1nvestigating these Issues, we could later øenerate 
WrOng by believing ¡1n deceptive 
doctrines—Niểm tin sai lạc cho rằng trong ngũ 
uẩn hay những thứ tạo nên cá thể có một linh hồn 
trường cửu. Tà kiến còn có nghĩa là thấy sự vật 
một cách sai lầm. Tánh và nghiệp dụng của nó là 
giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân 


OFr COnS(iuents of 


VICWS 


là không chịu tin theo tứ diệu đế. 
Chấp giữ tà kiến theo đạo Phật là khư khư bảo 
thủ, kiên trì giữ lấy quan điểm của mình, không 
chấp nhận rằng có những kiếp sống trong quá khứ 
và những kiếp sống kế tiếp trong tương lai, không 
chấp nhận rằng con người có thể đạt đến trạng 
thái Niết bàn, không chấp nhận có Phật, Pháp, 
Tăng. Hồ nghi không có những điều trên chưa 
phải là tà kiến, tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ lơ 
không chịu tham vấn, không chịu tìm học về 
những vấn để này để giải quyết những nghi tình 
ấy thì tà kiến sẽ phát sinh, chúng ta sẽ tin tưởng 
và đi theo những giáo lý sai lầm ấy —See Wrong 
views, and Seven defilements. 

Ditti (p): Brightness—Sự sáng chói. 

Diva (p): Heaven—Trời. 

Divakara (skt: Địa Bà Ha La—Name of an 
Indian monk (sramana) from central India (676- 
688 A.D.). The Chinese call him Jih-Zhao—Tên 
của một nhà sư người miểền Trung Ấn (vào 
khoảng 676-688 sau tây Lịch). Người Trung Hoa 
gọi là sư Nhật Chiếu. 

Divasa (p): 

l) Day: Ngày. 

2) Daytime: Ban ngày. 

Diverse (a): Khác nhau 

Diyerse kinds: Nhiều loại khác nhau (chư). 
Diverse personalities: Những nhân phẩm khác 
nhau. 

Diverse views: Nhiều cái thấy khác nhau (chư 
kiến). 


Diversified: Varied—Varying—Biến thiên. 


gần của nó 


Diversity (n): 

1) Tính đa nguyên—ĐÐa dạng—Ða chủng. 

2) DỊ Tướng—See Six characteristics of 
everything. 


Diversity of dharmakaya: Biệt tướng pháp 
thân See Two kinds of  dharma-body 
(dharmakaya) (A). 


Divert (v): Giải trí——To amuse——To relax. 
Divert a doubt: Đánh tan sự ngờ vực. 

Divert (v) by speaking on another subject: 
Nói lắng sang chuyện khác. 

Divide (v): Separate—Part from——Phân chia. 
Divide and explain sutras: Phán Thích—To 
arrange the sutras In order, or to analyse the 


1102 





Buddha°s teaching—Phán đoán ý chỉ của kinh 
luận, và giải thích ý nghĩa của nó. Phê phán phân 
tích giáo lý mà Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết 
giảng. 

Divide something into: Chia vật gì ra làm... 
Divided by birth: Cách Sinh—Divided by biírth; 
on rebirth to be parted from all knowledge of a 
previous life—Khi tái sanh là mất hết tất cả sự 
hiểu biết của tiền kiếp. 

Divinatfion (n): Bói toán —Divination means the 
of prediction thouph  medium, 
necromancy, asfroloøy, carftomancy or card- 
reading, palmistry of reading of the palms, dream 
I1nterpretation, etc. The Buddha strictly prohibited 
Buddhist followers to practice divination—Sự bói 
toán là thuật đoán tương lai vận mệnh bằng đồng 
cốt, chiêu hồn, chiêm tinh, bói bài, xem chỉ tay, 
giải mộng, vân vân. Đức Phật nghiêm cấm Phật 
giáo đồ trong việc bói toán. 

Divinatory (a): Thuộc về bói toán. 

Divine: Thuộc về thần thánh. 

Divine agency: Thần lực. 

Divine blessing: Great Blessing—Đại phước đức 
(đại hồng phúc). 

Divine drum: Deva-drum—Thiên Cổ-——Trống 
trờ —According to the Flower Adornment Sufra, 
Chapter 15, In the Good Law Haill of Trayas- 
trimsas heavens, there ¡is a deva-drum which 
sounds of 1(seft, warning the Iinhabitants of the 
thirty-thee heavens that even ther le 1s 
1mpermanent and subJect to karma; at the sound 
of the drum Indra preaches against excess. Hence 
1t 1s a tile of Buddhas as the geat law-drum, who 
warns, exhorts, and encourages the good and 
frightens the evil and demons—Theo Phẩm 15 
Kinh Hoa Nghiêm, ở Thiện Pháp Đường nơi cõi 
Trời Đao Lợi có một cái trống chẳng đánh mà tự 
nhiên phát diệu âm, cảnh báo chúng thiên trên 
cõi Trời nầy rằng đời vô thường và luôn bị nghiệp 
báo chi phối. Chư Thiên trên tầng trời nây nghe 
tiếng trống bèn kéo nhau nghe Trời Đế Thích nói 
pháp vi diệu khiến họ đều phát tâm làm lành lánh 
dữ. Do vậy chư Phật còn có danh hiệu là Thiên 
Cổ hay Trống Trời. Lúc trống trời vang lên thì 
chúng ma đều sợ hãi bỏ chạy. 

Divine ear: Divyasrora (skÙ Thiên Nhĩ 
Thông—The Divinne (Celestial—Deva) Ear— 


art future 


Supernatural or transcendental hearing—Power 
to hear and understand all languages—One of the 
six miraculous powers—Ability to hear the sounds 
of human and nonhumans, 
sounds—Một trong lục thông, nghe và hiểu mọi 
ngôn ngữ. 

Divine or excellenf incense: Deva incense— 

Thiên hương. 

Divine eyes: Dibba-cakkhu (p)—Diviyacaksu 

(sk— Thiên Nhãn Thông— 

Celestial eye that can see death and rebirth, or the 

pOWer fo see anywhere any time, or the eye with 

which we can see very distant things, or the ability 
to see things and evenfs at great distance, or the 
ability to see the births and deaths of sentient 
beings everywhere. Externalists believe that 1t 
also means the vision of those who practice 
hypnotism—Thiên nhãn thông có khả năng thấy 
được những diễn biến từ xa, cũng như thấy được 
luân hồi sanh tử của chúng sanh. Ngoại đạo tin 
rằng nó cũng có nghĩa là mắt của những người 
thực tập thôi miên—See Three dharmas (XL), and 

Teen merits of the cultivation of the mindfulness of 

the body. 

Divine eye of Aniruddha: Thiên Nhãn A Na 

Luật —Drvine sight of Anrruddha. 

*  At the time of the Buddha, a Brahma called 
“The Gloriously Pure” together with an 
enfourage of ten thousand devas sent off rays 
of lipht, came to Aniruddha”s place, bowed 
their heads to salute him and asked: “How far 
does your deva eye see?”— Thời Đức Phật 
còn tại thế, có vị Phạm Vương tên Nghiêm 
Tịnh, cùng với một muôn Phạm Vương khác, 
phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ 
ngài A Na Luật cúi đầu lễ và hỏi, “Thưa ngài 
A Na Luật! Thiên nhãn của ngài thấy xa 
được bao nhiêu?” 

* Aniruddha replied: “Virtuous one, I see the 
land of Sakyamuni Buddha in the great 
chiliocosm like an amala fruit held in my 
hand”: A Na Luật liền đáp, “Nhơn giả, tôi 
thấy cõi Tam thiên Đại thiên Thế giới của 
Phật Thích Ca Mâu Ni đây như thấy trái Am 
ma lặc trong bàn tay vậy.” 

* Vimalakirti (suddenly) 
“Anriruddha, when your deva eye sees, does 1t 
see form or formlessness? If 1t sees form, you 


distant and near 


nhãn—Thiên 


came and said: 


1103 


are no better than those heretics who have 
won five supernatural powers. lÝ you see 
formlessness, your deva eye 1s non-active 
(we wei) and should be unseeing”: Lúc đó 
ông Duy Ma Cật đến nói với A Na Luật: 
“Thưa ngài A Na Luật! Thiên nhãn của ngài 
thấy đó làm ra tướng mà thấy hay là không 
làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng 
mà thấy thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo? 
Nếu không làm ra tướng mà thấy thì là vô vi, 
lẽ ra không thấy chứ?” 

*.. Aniruddha kept silent: Lúc ấy A Na Luật nín 
lặng. 

* And the devas praised Vimalakiri for what 
they had not heard before, They then paid 
reverence and asked him: “ls there anyone 1n 
this world who has realized the real deva 
eye?”: Các vị Phạm Thiên nghe ông Duy Ma 
Cật nói lời ấy rỗi đặng chỗ chưa từng có, liền 
làm lễ hỏi ông rằng: “Bạch ngài ở trong đời 
ai là người có chơn thiên nhãn?” 

* Vimalakiri replied: “There Is the Buddha 
who has realized the real deva eye; He 1s 
always In the state of samadhi and sees all 
Buddha lands without (giving raise to) the 
duality (of subjective eye and objective 
form)”: Trưởng giả Duy Ma Cật đáp: “Có 
Phật Thế Tôn được chơn Thiên nhãn, thường 
Ở tam muội, thấy suốt các cõi Phật không có 
hai tướng.” 

Divine flower: Thiên Hoa—Deva or divine 

flowers, stated ¡in the Lotus Sutra as of four 

kinds—Thiên hoa được kể trong Kinh Pháp Hoa 
có bốn loại. 

1) Mandaras (white in color): Mạn Đà La (màu 
trắng). 

2) Mahamandaras (white In color): Ma Ha Mạn 
Đà La (màu trắng). 

3) Manjusakas (red in color): Mạn Thù Sa (màu 
đỏ). 

4) Mahamanjusakas (red in color): Ma Ha Mạn 
Thù Sa (màu đỏ). 

Divine healer: Thần y. 

Divine healing: Thần lực y trị. 

Divine hearing: Divyasrotra (skt)— Thiên Nhĩ 

Thông—See Six miraculous or transcendenrtal 

pDOWeFS. 


Divine incantations: Rddhi-mantra or Dharani 
(sk)—Thần Chú —Dharani, or magic or divine 
incantations—Đà La Ni hay những lời chú thần bí. 
Divine knowledge: Purvanivasanusmrti (skt— 
Túc Mạng Thông —One of the six transcendental 
pOWers, can remember past lives. Knowledge of 
former past lives of one”s own and of others, or 
the Buddha-knowledge of all forms of previous 
exIstence of self and others—Một trong lục thông, 
khả năng nhìn thấy và nhớ lại tiền kiếp của mình 
và của người. Đây là trí huệ của một vị Phật— 
See S1x supernatural powers. 

Divine life: Đời sống Thánh thiện. 

Divine law: Thần luật. 

Divine man: Thần nhân. 

Divine messenger: Thiên sứ. 

Divine milieu: Thần cảnh. 

Divine power: lIddhipàdà (p)—Rddhipàda 
(sk)—Superhuman strength—Thần lực (năng lực 
của sự thánh thiện). 

Divine Power of the Tathagata: Phẩm Như 
Lai Thần Lực—See Twenty-eight chapters in the 
Lotus Sutra. 

Divine right: Thần quyền. 

Divine sipht: Divyacaksus (skÐ)—Thiên Nhãn 
Thông—See Six miraculous or transcendental 
pOW€TS. 

Divine sight of Aniruddha: Thiên Nhãn A Na 
Luật—See Divine eye of Aniruddha. 

Divine son of the briph( stars: The 
Bodhisattva of the empyrean—MIinh Tinh Thiên 
Tử—Phổ Quang Thiên Tử (Hư không tạng Bồ 
TáÐ —See Deva from the three lights. 

Divine son of the Moon: Mahasthamaprpta 
(sk)—Minh Nguyệt Thiên Tử—Bảo Cát Tường 
Thiên Tử—Nguyên Thiên Tử—Đại Thế Chí Bồ 
Tát—See Deva from the three lights. 

Divine son of the Sun: Avalokitesvara (skt) 
Bảo Quang Thiên Tử Nhựt Thiên Tử——Đức 
Quán Âm tên là Bảo Ý Thiên Tử—See Deva 
from the three lights. 

Divine spirit: Thần Thánh. 

Divine vision: Thiên Nhãn—See Divyacaksus. 





Divine wisdom: Spiritual wisdom—Thần trí— 
Wisdom that comprehends all things, material and 


1104 


Immaterial— Trí tuệ nhận biết tất cả vạn hữu, sắc 
lẫn phi sắc. 

Diviner (n): Thầy bói. 

Divineress (n): Bà thây bói. 

Divinity (n): Thần linh. 

Divinization (n): Sự thân Thánh hóa. 
Division (n): Sự phân chia—Separation. 
Division of a book: Skandhaka 
Chapter—Section of a book——Chương sách. 
Division of the Buddha”s teaching: See Two 
divisions of the Buddha”s teaching. 

Divisions of Buddhism according to the 
Hua-yen School: Sự phân chia giáo phái của 
tông Hoa Nghiêm—The five divisions of 
Buddhism according to the Hua-yen School— 
Năm giáo phái của tông Hoa Nghiêm—See Five 
divisions of Buddhism. 

Divisions of the day: The three divisions of the 
day—Ba phần trong một ngày —See Three 
divisions of the day. 

Divisions of a treafise on a sutra: Phân khoa 
kinh—-The three divisions of a treatise on a 
sutra—Ba phần của kinh—See Three divisions of 
a treafise on a sutra. 


(skÙ— 


Divisive words: Lời nói ly gián—Using divisive 
wWords 1s to cause others to quarrel or to prevent 
them from becoming harmonious once they”ve 
had a falling out—Nói lời ly gián để làm cho 
người ta gây gổ đối đầu với nhau hay để cho 
những người đã bị chia la không thể hòa hợp thân 
hữu lại với nhau. 

Divorce: Sự ly dị. 

Divyacaksus (skt): Thiên Nhãn—One of the five 
classes of eyes. Divine eyes, the first abhljna. 
Divine sight 1s unlimifed vision which all things 
are open fo 1t, larøe and small, near and distant, 
the destiny of all beings In future rebirths. It may 
be obtained among men by their human eyes 
throuph the practice of medifaton, and as a 
reward or natural possession by those born in the 
deva heavens—Một trong năm loại Nhãn. Mắt 
trời hay là mắt của thiên thú, thần thông thứ nhứt. 
Thiên nhãn là mắt không bị giới hạn, thấy tất cả 
mọi thứ lớn nhỏ, xa gần, thấy tất cả chúng sanh 
trong tam đổ lục đạo. Thiên nhãn có thể đạt được 


⁄.® c4 


bằng “tu đắc” qua thiển định hay “báo đắc” do tu 
phước mà được. 
Divyadundubhimeghanirghosa (skQ: Thiên 
Cổ Lôi Âm Phật—Cổ Âm Như Lai—One of the 
five Buddhas ¡in the Garbhadhatu mandala, on the 
north of the central group; said to be one of the 
dharmakaya of. Sakyamuni 
emanation body; 1t 1s known as Immutably- 
Honoured One corresponding with Aksobhya—— 
Một trong năm vị Phật trong Thai Tạng Giới Mạn 
Đà La, ở phía bắc của nhóm trung tâm. Người ta 
nói đây là pháp thân hay “Đẳng Lưu” thân của 
Phật Thích Ca. Vị Phật nầy cũng được biết đến 
như là Bất Động Tôn tương ứng với A Súc Bệ 
Phật. 
Divyasrotra (skQ: Thiên Nhĩ Thông—The 
Divine (Celestial—Deva) Ear—Supernatural or 
transcendental hearine—Power to hear and 
all languages, the 
miraculous powers, ability to hear the sounds of 
human and nonhumans, distant and near sounds—— 
Một trong lục thông, nghe và hiểu mọi ngôn ngữ 
của nhân và phi nhân, dù xa hay dù gần. 
Diyaddha (p): One and a half—Một rưỡi. 
Djambala (skÐ: Tambula (sk)—Đảm Bộ La— 
Đam Bổ La—Piper Betel, name of a fruit used as 
medicine—Tên một loại quả dùng như thuốc. 
Djambunadaprabha (skt: Diêm phù na để 
Kim Quang Phật. 
Dịna (skt): Trí huệ. 
Djamura (skÐ: Trí ấn—Huệ ấn. 
Dịjnanolka (skÐ: Torch of wisdom—Huệ cự— 
Đuốc huệ—Đuốc trí. 
Djyotichprabha-Brahma (skÐ: Quang Minh 
Đại Phạm. 
Do (ap): 
l)  Marga (skt): The way——Đạo. 
2) Paramita (skÐ: To cross over—Đáo bỉ ngạn 
(qua bờ bên kia). 
Do Buddha-work for sentient beings by 
means of earth, water, fire and aïr: Vì chúng 
sanh mà dùng đất, nước, lửa, gió để làm Phật 
sự—See Ten kinds of performance of Buddha- 
WOTk. 
Do Buddha-work for sentient beings by 
means of the realms of objects of Buddha- 


or his universal 


understand one of SIX 


1105 


lands: Vì chúng sanh mà dùng cảnh giới cõi Phật 
để làm Phật sự—See Ten kinds of performance of 
Buddha-work. 

Do Buddha-work for sentient beings by 
various names and epithets: Vì chúng sanh mà 
dùng nhiều thứ danh hiệu để làm Phật sự—See 
Ten kinds of performance of Buddha-work. 

Do Buddha-work while in Buddhas 
dwelling place: Ở chỗ của chư Phật mà làm Phật 
sự—See Ten kinds of Buddha-work in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (8). 

Do Buddha-work while dwelling in forest 
retreats: Ở nơi rừng rậm mà làm Phật sự—See 
Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds In all 
times of the Buddhas (B) (8). 

Do Buddha-work while in quiet places, or ỉn 
desolate places: Ở chỗ tịch tịnh mà làm Phật 
sự—See Ten kinds of Buddha-work in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (8). 

Do Buddha-work while in samadhi: Trụ trong 
tam muội mà làm Phật sự—See Ten kinds of 
Buddha-work in all worlds 1n all times of the 
Buddhas (B) (8). 

Do business: Trade—Buôn bán trao đổi—See 
Eight things which are unclean to a monk or a nun. 
Do evil: Tác ác. 

Do evil: Làm bậy—Làm ác—(Not to) do evil— 
Không làm các việc ác. 

Do good actfion: Kusala-kiriya (skt)——Làm việc 
thiện. 

Do good and culfivate virtue: Tu nhân tích 
đức. 

Do homage to the Lord: Đảnh lễ Đức Thế Tôn. 
Do honor to: Đẹp mặt. 

Do all manner of evil acts: Gây tạo nhiều điều 
tội lỗi. 

Do meritorious deeds: Tạo phước đức. 

Do mischief: Làm điều ác. 

Do the transference of meri(s fo someone: 
Hồi hướng công đức đến ai. 

Do one?s utmost: Dốc chí —To do with all one”s 
heart. 

Do by oneself: Làm một mình. 

Do no evil, to do only gøood, to purÏify the 
mỉnd, is the doctrine of all Buddhas: Chư Ác 


Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ 

Ý, Thị Chư Phật Giáo. 

l) In the Agama Sutra, the Buddha taught: “Do 
not commit wrongs, devoutfly practice all 
kimds of good, purify the mind, thafs 
Buddhism” or '“To do no evIl, to do only good, 
to purIfy the wil, 1s the doctrine of all 
Buddhas.” These four sentences are said to 
include all the Buddha-teaching: Trong Kinh 
A Hàm, Phật dạy: “Không làm những việc 
ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong 
sạch, đó lời chư Phật dạy.” Biển pháp mênh 
mông cũng từ bốn câu kệ nầy mà ra. 

2) The Buddha's teachings in the Dharmapada 
Sutra—Những lời Phật dạy trong Kinh Pháp 
Cú: 

1) A wise man should abandon the way of 

woeful states and follows the bripht way. He 

should go from his home to the homeless 
state and live in accordance with the rules for 

Sramanas (Dharmapada 87): Người trí hãy 

nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch 

pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất 
gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn. 

A wise man should purge himself from all the 

Impuriies of the mind, give up sensual 

pleasures, and seek great delight in Nrvana 

(Dharmapada 88): Người trí phải gột sạch 

những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui 

Chánh pháp, xa la ngũ dục mà chứng Niết 

bàn. 


nh) 


Those whose minds are well-trained and 
well-perfected ¡in the of 
enliphtenment, who give up of grasping, 
abandon defiled minds, and eradicate all 
afflictions. They are shinning ones and have 
completely liberated and attaned Nirvana 
even In this world (Dharmapada 89): Người 
nào thường chính tâm tu tập các phép giác 
chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, 
diệt hết mọi phiển não để trở nên sáng suốt, 
thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết bàn ngay 
trong đời hiện tại. 

Do evil, reap evil: Ác giả ác báo (gieo gió gặt 
bão)—Sow the seeds of strife and reap the 
tempest—Sow the seeds of discord and reap the 
whirlwind. 


11) 
seven facfors 


1106 


Do gøood: Engage in good work—Tác thiện (làm 
các việc lành)—Làm phúcLàm việc thiện. 

Do good for its own sake: Thi ân bất cầu báo. 
Do not abandon the pracfices 0Ÿ 
Enlightening Beings: Nhưng vẫn chẳng phế 
hạnh Bồ Tát—See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings (10). 

Do not abandon senfient beings: Với các 
chúng sanh lòng không rời bỏ—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enlightenment (10). 

Do not be concerned: Xin chớ lo! 

Do not ccase the skilful methods of 
Enlightening Beings: Chẳng thôi phương tiện 
thiện xảo Bồ Tát—See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings (10). 

Do not clỉng to desire: Chẳng nhiễm dục 
vọng—See Ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Do not clỉing to dependents and followers: 
Chẳng nhiễm trước quyến thuộc đệ tử—See Ten 
kinds of mind outstanding like a mountain of 
Great Enlightening Beings. 

Do not clỉng to enjoyment: Chẳng nhiễm trước 
dục lạc—See Ten kinds of mind oufstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Do not clỉng to wealth: Chẳng nhiễm trước tài 
sản—See Ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Do not cut off the grasping of Enlightening 
Beings: Chẳng dứt những chấp thủ của Bồ Tát— 
See Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings (10). 

Do not do what is evil: Không làm các điều 
ác—See Three bodies of pure precepts. 

Do not give up adorning the world: Chẳng bỏ 
trang nghiêm thế giớ—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enlightenment (10). 

Do not give up any of their gøreat vows: 
Chẳng bỏ tất cả đại nguyện—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Do not give up the deeds of Enlightening 
Beings: Chẳng bỏ hạnh Bồ Tát —See Ten kinds 


of adamantine mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Do not give up explaining truth: Chẳng bỏ 
diễn thuyết các pháp—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Do not give to the poor, but spend all of 
one?s focus to give to the rich: Thấy kẻ nghèo 
không bố thí, mà cứ chăm chỉ bố thí cho người 
giàu—See Thirty types of Impure giving. 

Do not øgive up the principles of 
Enlightening Beings: Chẳng bỏ pháp Bồ Tát— 
See Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings (10). 

Do not give up serving Buddhas: Chẳng thừa 
sự chư Phật—See Ten kinds of adamantine mind 
of commitment to universal enlightenment (10). 
Do not gỉve up taming sentient beings: 
Chẳng bỏ điều phục chúng sanh—See Ten kinds 
of adamantine mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Do not give up teaching senfient beings: 
Chẳng bỏ giáo hóa chúng sanh—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Do not give up the transcendent ways: Chẳng 
bổ các Ba-La-Mật—See Ten kinds of adamantine 
mind of commitment to universal enlightenment 
(10). 

Do not give up the will for omniscience: 
Chẳng bỏ tâm nhứt thiết trí —See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enlightenmernt (10). 

Do not leave the path of Enlightening 
Beings: Chẳng rời đạo Bồ Tát—See Ten kinds of 
way of adornment of Great Enlightening Beings 
(10). 

Do not neglect the works of enlightening 
beings: Chẳng xao lãng nghiệp Bồ Tát—See Ten 
kinds of way of adornment of Great Enlightening 
Beings (10). 

Do not put an end to sustaining power ö0f 
Enlightening Beings: Chẳng dừng sức trụ trì 
của Bồ tát —See Ten kinds of way of adornment 
of Great Enlightening Beings (10). 


1107 


Do not run after illusive thoughts, but 
discern the true nature of the mỉnd: Đừng 
chạy theo ảo tưởng, nên quay về biện biệt tâm 
tánh của mình. 

Do not slacken the conduct of Enlightening 
Beings: Chẳng lơi oai nghi Bồ Tát—See Ten 
kinds of way of adornment of Great Enlightening 
Beings (10). 

Do not stop doiïng the tasks of enlightening 
beings: Chẳng tuyệt việc làm của Bồ Tát —See 
Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings (10). 

Do not teach the Dharma: Không dạy giáo 
pháp—A Bhiksu or Bhiksuni who does not teach 
the Dharma to his or her disciples (other monks or 
nuns), does not allow them to visit other places to 
study the sutras and have access to clear and 
effective methods of practice, and as a result, the 
monks and nuns” study and practice remains 
Incorrect and ¡neffective, commits a Sangha 
Restoration Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào không chịu dạy giáo pháp cho đổ chúng, 
mà cũng không cho phép đồ chúng đi nơi khác để 
tham học kinh điển và pháp môn tu tập để đưa 
đến hậu quả là đồ chúng hiểu biết sai lệch và tu 
tập không có hiệu quả, là phạm tội Tăng Tần. 

Do not tire of the developmenfal acfivities of 
Enlightening Beings: Chẳng nhàm hoạt động 
phát triển của Bồ Tát —See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings (10). 

Do right: Làm đúng. 

Do sỉlly thỉngs: Lầm bậy. 

Do someone a favor: làm ơn cho ai. 

Do someone a kindness: Grant someone a 
favor—Thí ân. 

Do someone a service: Làm việc gì dùm ai. 

Do something in a careless way: Làm ẩu. 

Do something for form”s sake: Làm lấy có. 
Do something wrong: Làm một điều gì quấy 
(sai trái). 

Do things in accord with the adulterated 
and polluted world: To do so in accord with the 
adulterated and polluted world. This 1s one of the 
ten reasons Great Enlightening Beings practice 
austeriies. Enliphtening Beings 


use  these 


expendient means of austerities to pacify all 
sentient beings—Vì muốn tùy thuận pháp phải có 
của thế giới tạp nhiễm mà thị hiện khổ hạnh. Đây 
là một trong mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị 
hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ 
hạnh nầy để điều phục và làm cho chúng sanh an 
lạc—See Ten reasons Great Enlightening Beings 
practice austerIfIes. 
Do things out of fear: Người vì sợ mà làm— 
See Four types of people who can be seen as foes 
1n disguIse. 
Do what is øood: 
I) Perform all good deeds—Làm các điều 
lành —See Three collections of pure precepts. 
2) Perform all pure precepts—Làm các hạnh 
lành—See Three bodies of pure precepts. 
Do what has to be đone: Làm cái cần làm. 
Do the work of a Buddha: Perform Buddhist 
ceremonies—Tác Phật sự. 
Do worldly work to earn money: Làm việc 
thế tục để kiếm tiển—A Bhiksu or Bhiksuni who 
does worldly works to earn money for himseTf, for 
herself, or even for the monasfery, commiís an 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào làm những công việc thế tục để 
kiếm tiền cho chính mình, hay ngay cả cho tự 
viện, cũng đều phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ 
sám hối. 
Docility (n): Tính tòng thuận. 
Doector (n): Tiến sĩ. 
Doctor of canon of Buddhism: Tiến sĩ Phật 
Học. 
Doctrinal (a): Thuộc về giáo lý. 
Doctrinal censure: Sự thẩm định về giáo lý 
(trong các cuộc hội nghị kết tập kinh điển). 
Doctrinal decision: Sự phán quyết về giáo lý 
(trong các cuộc hội nghị kết tập kinh điển). 
Doctrinal method of the lord of devas: 
Devendra-samaya (sk)——Thiên Chủ Giáo Pháp— 
A work on royalty in the possession of a son of 
Rajabalendraketu—Giáo pháp của Thiên Chủ. 
Doctrinal system: Doctrine—Dogmas—Giáo 
Lý Căn Bản—The teachings 
(principles) of a religIion—Fundamenfal teachings 
of the Buddha, I.e. the four truths, the twelve 
nidanas, the eighfold noble truth—Đạo lý căn bản 


fundamenrtal 


1108 


của tôn giáo. Những lời thuyết pháp và những 
huấn giới của Đức Như Lai như Tứ Diệu Đế, 
Thập Nhị Nhân Duyên, và Bát Thánh Đạo. 
Doectrinal terms: Giáo pháp. 
Doctrine (n): Dassanam (p)—Darsana (skt)— 
Giáo lý - Lý thuyế-Doctrinal system— 
Dogma——Law—Philosophical system——Principle. 
1) See Doctrinal system and Dharma. 
2) Four teachings, doctrines or schools—See 
Four teachings. 
3) Lý —See Eight dharmas, and Eight essential 
things. 
Doctrine of Anicca, Dukkha and Anatta: 
The doctrine of Impermanence, Suffering and Ño- 
self—Giáo lý Vô thường, Khổ và Vô ngã. 
Doctrine of complete cutfing off: Viên 
Đoạn—The T”ien-T”ai doctrine of the complete 
cutting off, at one remove, of the three 1llusions— 
Các nhà Thiên Thai giải thích về đoạn pháp viên 
giáo của tông Thiên Thai cho rằng “viên đoạn” là 
sự cắt đứt tức thời tam phiên. 
l) Views and thoughts associated with sunyata 
(void): Dùng “Không” để đoạn trừ “kiến tư”. 
2) Delusion of dust and sand associated with 
unreality: Dùng “Giả” để đoạn trừ “trần sa”. 
3) lIgnorance associated with the middle path: 
Dùng “Trung đạo” để pháp bỏ “vô minh”. 
Doctrine which differenfiates the three 
vehicles from the one vehicle: Phân Tướng 
Môn— Giáo lý thuyết minh về sự sai biệt giữa 
tam thừa và nhứt thừa—See Two doors (B). 
Doectrine of emptiness: Sunyata-vada (skt)—Lý 
thuyết về tánh không. 
Doctrine of the Hinayana: Tiểu Thừa Giáo— 
See Five divisions of Buddhism (I). 
Doctrine of immortality: Học thuyết bất diệt. 
Doctrine of kamma: Samma-kammanta (p)— 
Giáo lý về nghiệp—The doctrine of kamma ¡s one 
of the principle tenets of Buddhism. ÏĨt 1s our own 
volitonal actions that we call “kamma”. lÝ one 
understands the operation of kamma and the result 
of volitonal acts (kamma-vipaka), one may not be 
tempted to do evil and unwholesome actions 
which wIll come home to roost so that “Suffering 
follows as the wheel the feet of the ox. 
(Dhammapada 1)—Giáo lý về nghiệp là nguyên 
lý căn bản của đạo Phật. Chính những hành động 





có chủ ý của chúng ta được gọi là nghiệp. Nếu 
chúng ta hiểu được sự vận hành của nghiệp và 
quả, chúng ta có thể không bị lôi kéo vào những 
hành động ác và bất thiện để rồi phải chuốc lấy 
tai họa vào thân như Kinh Pháp Cú (I) có nói: 
“Khổ não bước theo sau, như bánh xe lăn theo 
chân con bò.”—See Karma. 

Doctrine which maintains the three vehicles 
to be the one: Cai Nhiếp Môn—Giáo lý thuyết 
minh tam thừa là nhứt thừa—See Two doors (B). 
Doctrine of mere ideation: Samparigraha 
(skt—The school of the collected sastras—See 
Nhiếp Luận Tông. 

Doctrine of “Mind-Only”: Duy Thức Học— 
The doctrine which teaches the psychology of the 
eight consciousnesses (sight, hearing, smell, taste, 
toụch, mnd Mana and Alaya) These 
conscilousnesses enable sentent beings tO 
between ripht and wrong of all 
(thoughts, feelings, physical things, 
etc)—Giáo điển dạy Tâm Lý Học, về tám thức 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Mạt na và A Lại Da). 
Những thức nầy giúp chúng sanh phân biệt phải 
trái. 

Doctrine of mutual dependence: To be ¡in 
apreement with one another 1n order fo eXISf— 
Giáo thuyết tương Đãi—The doctrine of mutual 
dependence or relativity of all things for their 
©exIstence, I1.e., the triangle depends on 1(s three 
lines, the eye on things having color and form, 
long or shorE—Giáo thuyết nói về tự và tha đối 
đãi với nhau, nhờ đó mà tổn tại, như hình nhờ có 
ba cạnh mà thành hình tam giác, sắc cảnh đối đãi 


discriminate 
dahrmas 


với nhãn căn mà thành sắc cảnh, nhãn căn đối với 
sắc cảnh mà thành nhãn căn, ngắn đối với dài mà 
thành ngắn, dài đối với ngắn mà thành dài. 
Doctrine of no-self: Dharmanairatmya (skt— 
Doctrine of the non-self (non-substantality of 
things)—Học thuyết Vô Ngã—See Anatman. 
Doctrine of non-ego: Pudgalanairatmya (skt)— 
Selflessness of person—Man as without ego or 
permanent soul. No permanent human ego or 
soul—Con người không có sự thường hằng của cái 
ngã. 

Doctrine of reality as beyond creafion: Vô 
Sanh Môn —The doctrine of reality as beyond 
birth, i1.e. that of the bhutatathata; the gate or 


1109 


school of immortality—Giáo thuyết chân lý vượt 
trên sanh tử tạo tác, như chân như; bất tử môn. 
Doctrine of the Small Vehicle: Tiểu Thừa 
Giáo —See Five divisions of Buddhism (]). 
Doectrine of sudden: Đốn Ngộ ——The doctrine of 
“sudden” enlighenment (mnstantly to apprehend, or 
attain to Buddha-enlightenmenf) associated with 
the Southern school of Zen in China, in contrast 
wíth the Northern of “sradual” 
enlightenment, or Hinayana or other methods of 
gradual attainment. This school was founded by 
the sixth patrlaarch Hui-Neng. 
awakening or Immediate teaching or practice for 
awakening for the advanced. Perfect sudden 
teaching, sudden teaching, perfect and Immediate 
teaching, a supreme teaching which enables ones 
to affain enlightenment Iimmediately, 
doctrine that enlightenment or Buddhahood may 
be attained at once, or immediate teaching of the 
hipher truth without preliminary sfages. Ït 1s 
usually associated with the Avatamsaka and Zen 
schools—Sudden teaching expounds the abrupt 
realization of the iltimate truth without relying 
upon verbal explanatlons or progression through 
various stages of practice—Lý thuyết giác ngộ 
bất thần do Thiền Nam Tông chủ trương, ngược 
lại với Thiển Bắc Tông hay phái đại giác tuần tự 
của Tiểu Thừa. Trường phái nây do Lục tổ Huệ 
Năng, tổ thứ sáu của dòng Thiển trung Hoa chủ 
xướng. Đốn ngộ dành cho những bậc thượng căn 
thượng trí. Đốn ngộ là giáo pháp tối thượng thừa 
có công năng giúp giác ngộ tức thì. Giáo pháp 
nầy liên hệ với trường phái Hoa Nghiêm và 
Thiển. Đốn ngộ giảng về thực chứng chân lý tức 
thì không tùy thuộc vào những thời giảng thuyết 
bằng lời hay qua những giai đoạn khác nhau. 
Doctrine of the sutras: Kinh Đạo—Giáo thuyết 
của kinh. 

Doctrine of the sutras as spoken by the 
Buddha: Kinh pháp được Đức Phật thuyết giảng. 
Doctrine of unreality: The teaching that all ¡s 
unreal—Không giáo—See Teaching of unreality. 
Doctrine of the “Void”: Thông Giáo—The 
second sfage In the T”ien-T”ai four perlods od 
teaching, which held the doctrine of “Void,” but 
had not arrived at the doctrine of the “Mean.”—— 
Giai đoạn thứ hai trong Thiên Thai Hóa Pháp Tứ 


school 


Immediate 


or the 


Giáo, cho rằng vạn hữu là “Không,” nhưng chưa 

đạt được lý ““Irung Đạo” 

Doctrine of wrong path: Mithya màrha (skÙ— 

Tà đạo. 

Document (n): Văn kiện. 

Doff jewels and don rags: Thoát Trân Trước 

Tệ——To doff Jewels and don rags, as did the 

Buddha on leaving home, or putting off of his 

celestial body for an incarnate, earthly body—Cởi 

bỏ mọi đồ trang sức thơm tho sạch sẽ, để khoác 
lấy cái áo dính nhiễm bụi dơ, dùng để ví việc Đức 

Thích Ca Như Lai ẩn tàng báo thân, hiển hiện ứng 

thân. 

Dofuhu (jap): A disciple of Bodhidharma——Thiển 

sư Đạo Phó, học trò cuả tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

Dog: Tuất (con chó)—See Twelve animals. 

Dog barks at is own reflection in the well: 

Cẩu Lâm Tỉnh Phệ—Chó sủa bóng của chính 

mình dưới đáy giếng. 

Dog-heart: Cẩu Tâm—A dog's heart, satisfied 

with trifles, unreceptive of Buddha”s truth—Tâm 

chó, không bao giờ chấp nhận Phật pháp. 

Dog-hour: Giờ Tuất (om 7 p.m. to 9 p.m.)— 

See Twelve animals. 

Dog-law: 

I) Cẩu Giới: Dog-rule or dog-morals, 
heretics who soupht salvation by living like 
dogs, eating øarbage, etc—Ngoại Đạo mong 
cầu cứu độ theo kiểu chó, sống như chó, ăn 
đồ thừa thải như chó. 

2) Cẩu Pháp: Dog-law, fighuing and hating, 
characteristics of the evil monks in the last 
đays of the world—Phép của loài chó, bản 
tánh của ác Tăng trong những ngày chót của 
cuộc đời. 

Dog in the lion?s skin: Cẩu Trước Sư Tử Bì — 

The dog ¡n the lion”s skin. All the dogs fear him 

till he barks—Chó dưới lốp da sư tử. Những con 

chó khác thấy nó đều sợ cho đến khi nó cất tiếng 
sủa vang mới hết sợ (vì biết nó cũng là chó như 
mình). 


1©. 


Dog-morals: Dog-rule, ¡.e. heretics who sought 
salvation by living like dogs, eating øarbagøe etc— 
Cẩu giới —See Dog-law. 

Dog-rule: See Dog-law. 

Dogen (1200-1253): Tao-Yuan—Đạo Nguyên. 


q) 


qI) 


1110 


About Tao-Yuan—Nói về Đạo Nguyên: 
Name of the founder of the Soto Zen sect of 
Zen Buddhism In Japan. After entering the 
monkhood on Mount Hiel, near Kyoto, he 
became a disciple of Zen Master Eisal, Lin- 
Chi school. He studied in China for seven 
years. After his return to Japan he lived for a 
time near Kyoto, later he established the 
Great So(o Zen monastery of Eihei-DI in what 
1s now Fukul Prefecture. He wrote several 
1mportant of Zen, ¡including the 
monumental Shobogenzo, or “The Essence of 
the True Doctrine,” which 1s considered to be 
one of the most eminent philosophical works 
in Japan. He Is known not only for his 
religious character but also as one of the most 
prominent philosophers of Japan. He laid 
down rules of conduct In Zen monasteries 
which were accepted by all followers of Zen 
Buddhism In Japan—Người sáng lập ra tông 
Tào Động của Nhật Bản. Sau khi thọ giới 
trên núi Hiei, gần Kyoto, ngài trở thành đệ tử 
của Eisai, vị Thiển sư phái Lâm Tế. Ngài học 
bẩy năm tại Trung Hoa. Sau khi về lại Nhật 
Bản, ngài sống một thời gian gần Kyoto, về 
sau, ngài dựng Đại Thiển Viện Thạch Đầu 
của Eiliei Di (tức là Vệ Binh Tự) trong vùng 
đất mà ngày nay là quận Fukui. Ngài đã viết 
nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó có tác 
phẩm bất hủ “Kho Tàng Kiến Thức về Diệu 
Pháp.” hay “Chánh Pháp Nhãn Tạng” được 
xem là một trong những cuốn sách triết lý 
xuất sắc của Nhật Bản Ngài nổi tiếng không 
phải chỉ vì đạo hạnh nghiêm túc của ông là 
một trong những triết gia xuất chúng của 
Nhật Bản. Ông đặt ra các qui định về giới 
luật của các tu viện Thiền tông và đã được 
tất cả các tín đồ của Phật giáo Thiền tông 
Nhật Bản chấp nhận. 

Dharma-propagaton of  Tao-Yuan—Công 
nghiệp hoằng hóa của Đạo Nguyên: He 
traveled to China 1n 1223 and studied with the 
Ts°ao-Tung experienced an 
awakening there before returning to Japan. 
He was founder of the Soto Zen sect In Japan. 


WOrks 


sect. He 


which he used to train his disciples in his sect: 
“One must cast off body and mind before 
sfarting one”s cultivation.” He also laid down 
rules of conduct in Zen monasteriles which 
were accepted by all followers of Zen 
Buddhism in Japan. Among his discourses, the 
most Important is called “The Essence of the 
Doctrine,” or the “Treasury of 
Knowledge of the True Dharma,” which 1s 
considered to be one of the most eminent 
philosophical works In Japan. This 1s a 
monumental text that covers a wide range of 
topics relating to the life and meditative 
practice of a Zen monk, and the main practice 
that he taupht was “Just sitting,” in which one 
perceives the act of seated meditation as the 
actualizaton of one”s innate buddha-nature. 
The Soto Sect in Japan had been transmitted 
from Dogen to EJo, from EJo to Gikal, and 
from Gikal to Jokin—Ngài du hành sang 
Trung Hoa vào năm 1223 và tu học với Thiển 
phái Tào Động. Ông đã chứng ngộ trước khi 
trở về Nhật Bản. Ông là người sáng lập ra 
Thiển Tào Động của Nhật Bản, nổi tiếng 
không phải chỉ vì đạo hạnh nghiêm túc của 
ông là một trong những triết gia xuất chúng 
của Nhật Bản. Khẩu hiệu thiển mà ông dùng 
để dạy đệ tử là: “Người ta phải quăng bỏ 
thân tâm của chính mình trước khi tu tập.” 
Ông còn đặt ra các qui định về giới luật của 
các tu viện Thiển tông và đã được tất cả các 
tín đồ của Phật giáo Thiền tông Nhật Bản 
chấp nhận. Trong số các bài thuyết pháp của 
ông thì bài “Chánh Pháp Nhãn Tạng” được 
xem là một trong những cuốn sách triết lý 
xuất sắc của Nhật Bản. Văn bản bất hủ này, 


True 


ông đã viết một số lớn để tài liên hệ tới đời 
sống và thiển tập của một thiển Tăng, và sự 
thực hành chính ông dạy là “chỉ ngồi,” trong 
đó người ta hiểu hành động của tọa thiển như 
là sự hiện thực Phật tánh từ vô thỉ của mình. 
Dòng Thiển Tào Động được truyền từ Đạo 
Nguyên xuống Hoài Trang, từ Hoài Trang 
xuống Nghĩa Giới, và từ Nghĩa Giới xuống 
Thiệu Cẩn... 


He is known not only for his religious Dogma (n): Dithi (p)—Drsti or Marga-dharma 


character but also as one of the most 


(skÐ——Teachings—Tenets—Đạo 


pháp Tín 


prominent philosophers of Japan. The motto điều —Tín lý. 


1III 


e _ Central dogma: Tín điều trọng tâm. 

e _ General dogma: Tín điều phổ thông. 

e© - Necessary dogma: Tín điều tất yếu. 

(Rigid) dogmas: Giáo điều khắc khe. 

Dogma of faith: Tín lý. 

Dogma of things are unreal: Ư Đế—AII 
Buddha”s teaching ¡1s “based upon the dogmas” 
that all things are unreal, and that world 1s 
1llusion—Tất cả các pháp do Phật nói là “giáo 
đế” (là chỗ dựa nương cho thế đế và đệ nhất 
nghĩa), rằng tính của chư pháp là không (người 
đời lại điên đảo cho là có tức là thế đế; các bậc 
Hiền Thánh thì biết rõ thực tánh của chư pháp là 
không tức là đệ nhất đế). 

Dogmatic (a): Độc đoán, thuộc về giáo điều — 
Arbitrary. 

Dogmatic beliefs: Niềm tin giáo điều. 
Dogmatic fanaficism: Idam-sacca-bhinivesa 
(p)—Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược—See Four 
bandhanas (€). 

Dogmatism (n): Chủ nghĩa giáo điều —Độc đoán 
luận. 

(Religious) dogmatism: Giáo điều. 
Dogmatist (n): Người theo chủ 
điều —Người theo độc đoán luận. 
Dogmatizing (a): Chủ trương giáo điều —Chủ 
trương độc đoán. 

Dogo-Enchi (jap): Đạo Ngộ Viên Trí—Zen 
master T”ao-Wu-Yuan-Zhi (Taowu-Yinchi)—See 
Yuan ZhI Tao Wu. 

Dog-rule: Cẩu Giớ_——Cẩu Pháp—See Dog- 
morals. 

Dohaka (p): One who milks—Người vắt sữa bò. 
Doiku (jap): Tao-Yu—Sư Đạo Dục —One of the 
famous disciples of Bodhidharma—Một trong 
những đại đệ tử của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

Doỉïng and believing: Hành Tín—Act and faith, 
acting out one”s belief—Tu tập và tin tưởng. 
Doïing Buddha-work for all beïngs to cause 
them not to regress: Vì chúng sanh mà làm 
Phật sự khiến cho họ chẳng thối chuyển—See 
Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (3). 

Doïing Buddha-work from the inner palace: 
Thouph the Buddhas be In the inner palace, seen 
by all the people, yet they are performing 





nghĩa giáo 


Buddha-work in all worlds— Dầu ở nội cung mọi 
người đều thấy, mà vẫn ở trong tất cả các thế giới 
làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha-work in 
all worlds in all times of the Buddhas (B) (3). 
Doing evil: Sin commission—Làm ác—Tác 
phạm—One of the two duskrta—Chẳng chịu tu 
hành để đoạn lìa không làm các điều ác, một 
trong hai loại trói buộc vào phiển não—See Two 
duskrtas, and Two kinds of sins. 

Doïing harm to none: Ahimsa 
Harmlessness—Not injuring—Bất hại. 
Doiïng an injury to someone and pleasant to 





(sk)— 


me: Người ấy đang làm hại người tôi thương 
mến—See Nine causes of malice. 

Doïng an injury to someone who is hateful 
and unpleasant to me: Người ấy đang làm hại 
người tôi không thương không thích—See Nine 
causes of malice. 

Doỉing me an injury: Someone hurts me— 
Người ấy đang làm hại tôi—See Nine causes of 
malice. 

Doji (ap): 

I1) Child— Đồng tử. 

2) Sư Đạo Từ (Phật giáo Nhật Bản). 

Dojo (6ap): Bodhi-manda (skÙ—A place of 
practicing the truth—Seat of truth—Đạo Tràng—— 
See Bodhimandala. 

Dojodaijin-Zenji (jap): Đức Tăng Thống của 
Phật giáo Nhật (Sư Đạo Cảnh). 

Doken (jap): Taochien—Đạo Khiêm—See Tao- 
Chien Zen Master. 

Doku-kaku (jap): Pratyekabuddha (skQÙ— 
Independently awakened——Independent 
realizaton—An ¡isolated Buddha who works out 
his Individual salvation only—Độc giác Phật, vị 
Phật chỉ tu tập tự giải thoát mà thôi. 





Dokusan (jap): Japanese term for “going to a 
hiph person,” the practice of direct meetings 
between a Zen masfer and student, during which 
the student demonstrates his or her level of 
understanding. It 1s mainly found In the ]apanese 
Rinzai tradition and generally focuses on the 
studenf”s current progress In resolving his or her 
Koan. According to Zen tradition, the practice was 
1ntiated by Sakyamuni Buddha——Thuật ngữ Nhật 
Bản dùng để chỉ “đi đến gặp một cao nhân,” lối 


1112 


thực tập của việc gặp gỡ trực tiếp giữa một vị 
Thiển sư và Thiền sinh, trong buổi gặp gỡ ấy, 
thiển sinh biểu lộ mức độ hiểu biết của mình cho 
thây thấy. Lối tham vấn này chủ yếu được tìm 
thấy nơi tông Lâm Tế và thường tập trung vào sự 
tiến bộ hiện tại của thiển sinh trong việc giải đáp 
công án đã được thầy giao cho. Theo truyền thống 
nhà Thiên, lối thực tập này khởi nguồn từ thời 
Đức Phật còn tại thế. 

Dokyo (jap): Sư Đạo Cảnh (Phật giáo Nhật Bản 
1226-1312)—A Japanese monk of the Lin-Chi 
school. He wandered through Japan and trained 
under masfters of varilous Zen schools. He Is the 
author of the Collection of Sand and Stone, a 
popular antholosy of frequently humorous 
Buddhist stories and legends, which Zen masfters 
are fond of quoting in their teaching—Thiển sư 
Đạo Cảnh thuộc Thiền phái Lâm Tế. Ngài làm du 
Tăng đi khắp nước Nhật, theo học với nhiều bậc 
thầy Thiền khác nhau. Ngài là tác giả của bộ 
“Sưu Tập Cát Đá,” một tác phẩm rất phổ thông, 
tập hợp những câu chuyện và truyền thuyết đầy 
chất hài hước mà các thây Thiển thường dùng khi 
thuyết giảng tư tưởng của mình. 

Doleful  (a): 
Disconsolate. 
Dolor (n): Sự đau buồn. 

Domain (n): Lãnh vực. 

Domain of absolute enlightenment: Chứng 
cảnh—-The state of absolute enlightenment— 
Cảnh giới mà chư Phật chứng được—Lý Chân 
Như pháp tánh—See Two Buddha domains. 
Domain that the Buddhas are transforming: 
The Pure Land—Cảnh giới mà chư 
Phật biến hóa ra hay là Tây phương quốc độ— 
See Two Buddha domains. 

Domain of transformafion: Hóa cảnh—See 
Two Buddha domains. 

Domanassa  (p): 
Buồn rầu. 





Buôn——Melancholy——Dismal— 


Hóa cảnh 





Melancholy——DIspleasure— 


Domestic animals: Mục súc—Súc Sanh—See 
Tiryagyomi, and Eight things that monks or nuns 
are not allowed to possessed. 

Domesficate: To feed—To rear—Súc (nuôi gia 
súc). 

Dominant forces: Hữu lực —Positive or active 
forces—See Dual powers (II). 


Domination (n): Sự thống trị. 
Domineering spirit: Hào 
disturbers of the relipIous life. 
Dominion (n): Quyển cai quản. 
Donate a valuable gift to someone: Tặng món 
quà có giá trị cho aI. 

Donaftion (n): Bố thí -Almsgiving—A thing 
donated— Đàn Na—See Dana. 

Donation box: Thùng phước sương trong các 
chùa. 


thế_-See Ten 


Done me an injury: Người ấy đã làm hại tô— 
See Nine causes of malice. 

Dong Thuyen Temple: Chùa Đông Thuyển— 
Name of an ancient temple in Huế, Central 
Vietnam. The full name ¡s Linh Sơn Đông Thuyền 
Tự, siuated on an open hill at Cư Sĩ hamlet, 
Dương Xuân Thượng village. The temple was 
built in the middle of the eighteenth century by 
Most Venerable Tế Vỹ, one of the highly 
enlightened disciples of Patriarch Liễu Quán. 
From the beginning, the temple was only a 
thatched house. After the the death of Most 
Venerable Tế Vỹ, Venerable Đại Quang Tuệ 
Chiếu took over. However, after the crises in the 
late eiphteenth century, the temple was left in 
ruins. More than ten years later, when king Gia 
Long already the Most 
Venerable Đạo Tâm Trung Hậu from Thuyền 
Tôn temple rebuilt the thatched house as a 
dedication to the relic of the living place of one of 
Patriarch Liễu Quán”s best disciples. In 1838, the 
thirteenth princess of king Gia Long, Nguyễn 
Phước Ngọc Cơ, who left home and became a 
novice with Most Venerable Tánh Không after 
her husband and children passed away 1n theIr 
young age, built a worship house In the back of 
the temple to worship her husband and children, 
her dead relatives, as well as for her worship after 
her death. In 1842, as head of the congregation, 
she together with her realtives in the royal family 
undertook the reconsfruction of the temple. The 
new sfructure consisted of a square main hall with 
side-rooms, the headmonk”s residence, 
houses for staff, meditation hall, and a back house 
with more than ten rooms. The set of stafues of 
Past, Present and Future Buddhas and a statue of 
Avalokitesvara Bodhisattva in bronze were cast, 


ascended throne. 


fWO 


1113 


and a great-size bell, 398 pounds, and most of 
other statues In the temple were made this time. 
After the reconstuction was completed, Most 
Venerable Tế Chính Bổn Giác, a royal- 
recognized monk from Giác Hoàng temple, 
Inaugurated the new temple In the same year. 
After the princess` death, Đông Thuyền temple 
was enfrusted to the helrs in the princess” family 
in Dương Xuân Thượng and Hạ hamlets. The 
worship was thus carried on for three øenerafions. 
The in 1978, the last heir of the family submitted 
the temple to the Buddhist official authority. Most 
venerable Nun Diệu Không assigned Nun Diệu 
Đạt from Hồng Ân temple to take charge of the 
temple. In 1987 and 1989, Bhikkhuni Diệu Đạt 
rebullt the princess” worship house, the back 
house, tea house, and a three-entrance gate. Đông 
Thuyển nowadays still keeps is antique 
appearance 1n the archiectural style of the 
earliest times of the Nguyễn Dynasty—Tên của 
một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Tên hiệu 
đầy đủ của chùa là Linh Sơn Đông Thuyển Tự, 
tọa lạc trên một đỉnh đổi thoáng đãng tại ấp Cư 
Sĩ, làng Dương Xuân Thượng. Chùa vốn do Hòa 
Thượng Tế Vỹ, một trong những cao túc của Tổ 
Liễu Quán khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ thứ 
18. Ban đầu chùa chỉ là một thảo am. Sau khi Hòa 
Thượng Tế Vỹ thị tịch, sư Đại Quang Tuệ Chiếu 
kế tục trụ tri, nhưng trải qua những biến động vào 
cuối thế kỷ thứ 18, chùa trở thành hoang phế. Hơn 
mười năm sau, khi vua Gia Long đã lên ngôi, để 
tưởng nhớ đến dấu tích của một cao túc của tổ 
Liễu Quán, Hòa Thượng Đạo Tâm Trung Hậu 
bên chùa Thuyền Tôn đã dựng lại thảo am. Năm 
1838, hoàng nữ thứ I3 của vua Gia Long là 
Nguyễn Phước Ngọc Cơ, sau khi chồng con mất 
sớm, đã xuống tóc thọ giới Sa Di với Hòa Thượng 
Tánh Không, đã xây dựng một từ đường phía sau 
chùa làm nơi thờ tự chồng con mât sớm, họ hàng 
của bà, và cho chính bà về sau nây. Đến năm 
1842, bà ngọc Cơ với tư cách là Hội Chủ của 
chùa, đã cùng với những bà con trong hoàng tộc 
đứng ra đảm trách việc trùng tu chùa. Qui mô 
trùng tu gồm chánh điện vuông một gian hai chái, 
phương trượng, Tăng xá, thiển đường, hậu liêu 
hơn mười phòng. Đồng thời đúc một tượng Tam 
Thế Phật, Phật Quán Âm bằng đồng, cũng như 
các tượng khác và các pháp khí trong chùa, cùng 


đại hổng chung nặng nặng 398 cân. Sau khi việc 
trùng tu hoàn tất, Hòa Thượng Tế Chính Bổn 
Giác, tăng cang chùa Giác Hoàng đã sang để 
chứng minh trong cùng năm ấy. Sau khi bà Ngọc 
Cơ thị tịch, chùa Đông Thuyễn được giao cho các 
vị thừa tự thuộc hai thôn Dương Xuân Thượng và 
Hạ trông coi, lưu truyền được ba đời. Đến năm 
1978, vị thừa tự cuối cùng đã hiến chùa lại cho 
giáo hội, sư bà Diệu Không đảm nhận việc trụ trì 
và trùng tu chùa, đã cử Ni sư Diệu Đạt từ chùa 
Hồng Ân ra trông coi. Năm 1987 và 1989, tôn tạo 
lại từ đường Công chúa, xây dựng hậu liêu, tịnh 
trà, cũng như cổng tam quan. Ngày nay chùa 
Đông Thuyền vẫn còn giữ được nét cổ kính với 
kiểu kiến trúc buổi đầu triều Nguyễn. 

Donkey lips: Kharostha (sk)—Lư Thần—Môi 
lừa. 

Donkey Year: Lư Niên—Without date or period 
because the ass does not appear In the list of 
cyclic animals—Năm con Lừa, ý nói không có kỳ 
hạn nào vì con lừa không có tên trong 12 con giáp 
(vô hội kỳ). 

Donor of chasity: Donor of an abode for monks 
and nuns—Tịnh chủ (cúng dường nơi cư trú của 
chư Tăng NI). 

Donor of monasfic food: Trai Chủ—Thí chủ 
cúng dường Tăng chúng đồ ăn. 

Donran (jap): Sư Đàm Loan (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Don?t think of becoming a sage: Không cho là 
chứng Thánh—See Ten states of the form- 
skandha. 

Door: Cửa—Môn—The four doors, or schools of 
thought, or theorles—See Two doors and Four 
doors. 

Door of Abhidharma: Vi Diệu Pháp Môn— 
The Door of Abhidharma. This ¡1s one of the eight 
fundamental principles, Intuitional or relating to 
direct mental vision of the Zen School—Đây là 
một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác 
hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 
Thiền Tông—See Eight fundamental principles. 
Door of beginning and end: Sinh Diệt Môn— 
Door of creation and extinction—See Two doors 
(). 

Doors of concentration: They enjoy the doors 
of 





of concentraton because 1n one door 


1114 


concentraion they center all  doors of 
concentration, one of the ten kinds of enjoyment 
of Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can atfain the supreme enjoyment 
of truth of all Buddhas—Thích các môn tam muội 
vì nơi một môn tam muội nhập tất cả môn tam 
muội—See Ten kinds of enjoyment. 

Door of creafion and exfincfion: Sinh Diệt 
Môn—Door of beginning and end—See T'wo 
doors (€). 

Door of deathlessness: Cửa Bất Tử (Niết Bàn). 


Door of great wisdom: Đại Trí Huệ Môn—The 
Buddha-door of great wisdom, as confrasted with 
that of Great Compassion—Pháp môn Đại Trí 
Huệ, phân biệt với Đại Huệ Môn. 

Door of liberation: Cửa giải thoát—Dharma 
door—Door of release—Gate of liberatlon— 
SamadhI. 

(ŒD The meanings of the door of release: Nghĩa 
của cửa giải thoát—The door of release— 
The gate of sfapøe of 
meditation characterized by vacuity and 
absence of perception or wishes—Cửa giải 
thoát, giai đoạn thiển quán làm vắng lặng 
khái niệm hay ao ước (không, vô tướng và vô 
nguyện). 

Bodhisattva door of liberation: Bổ Tát giải 
thoát môn—Bodhisattva door of liberation 1s 


libertaion—The 


qI) 


within our self-nature, not outside. The door 
open through practice, cultivaton of the 
paramitas and holding precepts. According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of doors of liberation of 
Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can atfain the 
supreme door of liberation of Buddhas—Cửa 
giải thoát của chư Bồ Tát nằm trong tự tánh 
của mỗi chúng ta. Cửa ấy mở ra cho chúng ta 
qua tu tập Ba La Mật và trì giữ giới luật. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
cửa giải thoát của chư Đại Bồ tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời được môn giải 
thoát vô thượng của Như Lai—See Ten kinds 
of doors of liberatlon of Great Enlightening 
Beings. 

(HD Categories of. gates of enlightenment used by 
the Buddha—Phân loại giải thoát môn: 

1) Two emanicipations—Nhi giải thoát: 


a) Wisdom gate: Trí môn—Buddha-wisdom 
gate, which directs to the enlightenment of 
self—Cửa trí của Phật, đi thẳng vào tự mình 
giải thoát. 

b) Pifty gate: BI môn—Buddha-pity gate, which 
đirecfs to the salvation of others—Cửa Bi của 
Phật đi vào cứu độ chúng sanh. 

2) Three emancipatlons: Vimokshatraya (skt)— 
Three subJects or obJects of the meditation 
that lead toward liberaton—Ba đối tượng 
quán chiếu dẫn tới giải thoát—§ee Three 
emancIpations. 

Door of release: Gate of deliverance—Giải 
thoát môn—See Door of liberation. 
Door of returning to self: Meditation of 
returning to the mind—Hoàn Môn—One of the 
six wonderful strategles or doors for Buddhist 
cultivafors, 1.e. to realize by Introspection that the 
thinker, or Infrospecting agent, 1s unreal—Một 
trong sáu diệu môn hay sáu pháp môn kỳ diệu 
cho người tu Phật, trở về với chính mình để biết 
cái tâm năng quán là không có thật—See SiIx 
wonderful doors. 
Door of Zen: Cửa Thiển—Cửa giải thoát—The 
gate of diliverence—Door of liberaton— 
Accordng to the Mahayana Buddhism, 
Bodhisattva door of liberation 1s within our self- 
nature, not ou(side. The door open through 
practice, cultivation of the paramitas and holding 
the complete precepts—Theo Phật giáo Đại thừa, 
cửa giải thoát của Bồ Tát nằm ngay bên trong tự 
tánh, chứ không phải bên ngoài. Cửa mở rộng 
bằng tu tập Lục Ba La Mật và trì giới cụ túc. 

Door into Nirvana: Gate ¡into Nirvana—Niết 

Bàn Môn—Cửa vào Niết Bàn—See Nirvana. 

Door to the nirvana: Diệu môn—Cửa Niết bàn. 

Dori (jap): Principle—Truth—Đạo lý. 

Dorje: An Dorje 

represents Prajna and the path to enliphtenmernt, 

only achieved through meditaton—Viên ngọc 
không thể bị hủy diệt. Dorje tượng trưng cho trí 

Bát nhã, là con đường dẫn tới đại giác, chỉ có 

thiển định mới đạt đến được mà thôi. 

Dorje Shukden (tib): Kim Cang Dũng Mãnh—A 

Tibetan term for “PowerfUl Vajra.” This 1s a 

protector deity of the Gelukpa order of Tibetan 

Buddhism, said to be the reincarnation of Drakpa 





indestructible diamond. 


1115 


Gyeltsen (1618-1655) who was recognized as the 
thrd rebirth of Panchen Sonam Drakpa (1478- 
1554), the text book writer of Drebung Loseling 
monastic college. According to the mythos of this 
deity, Drakpa Gyeltsen was a rival of the fifth 
Dalai Lama, Ngawang Losang Gyatso (1617- 
1682), and the Dalai Lama”s supporters tried to 
assassinae Drakpa Gyeltsen, In addiion to 
spreading malicious him. He 
eventually grew tire of this and decided to take 
his own life by stuffing a ceremonial scarf Into his 
mouth until he was suffocated. The scarf had been 
gIven to him by the fifth Dalai Lama following a 
debate between the two In recognition of his 
victory. Before he died he told his disciple that 1ƒ 
the rumors about him were false a black cloud of 
smoke ïn the shape of a hand would rise from his 
funeral pyre. This reportedly occured, and shortly 
thereafter his unquiet spirit began terror1zing 
many people, including the Dalai Lama. He was 
later persuaded, however, to become a “dharma- 
protector,” and his particular mission 1s reportedly 
to protect the Gelukpa order agaInst I1ts enemies. 
George Dreyfus has convincingly argued that the 
story of. Drakpa Gyeltsen”s transformation Into a 
vengeful spirit was probably originally a slander 
initiated by his enemies, but In recent times has 
become part of the mythology of. Dorje Shukden 
among his devotees. For several hundred years 
following Drakpa Gyeltsens death, Dorje 
Shukden was only a minor spirit withn the 
Gelukpa pantheon, but he was elevated to the 
position of chief dharma protector by Pabongka 
Rinpoche (1878-1941) and his student Trijang 
Rinpoche (1901-1983). He 1s generally depicted In 
a fearsome aspect, with a necklace of skulls and 
other terrifying ornamenfs, surrounded by flames. 
He 1s associated with Gelukpa sectarianism, and 
following a dream in which he saw Dorje Shukden 
in combat with Nechung, the main dharma 
protector of the Tibetan government, the 
fourteenth Dalai Lama issued a public statement 
urging Tibetan to cease the worship of this deity. 
Dorje Shukden became widely popular among 
Gelukpa lamas during the twentieth century, but 
following the Dalai Lama”s proclamation most 
Gelukpa publicly renounced worship of this deIty. 
However, the most vocal exception was Geshe 


rumors about 


Kelsang Gyatso, the founder of the New 
Kadampa Tradition. He has publicly rejected the 
Dalai Lama”s decision, and he and his followers 
have accused the Dalai Lama of violating theIr 
religIous freedom. This dispute has precipifated a 
øreat deal of animosity and violence, and once the 
Dalai Lama”s most prominent supporters, Geshe 
Losang Gyatso, former director of the Institute of 
Buddhist Dialectics in Dharmasal, was brutally 
murdered in his residence, along with two of his 
students. Although supporters of Dorje Shukden 
have publicly claimed that they had nothing to do 
wih the killings, the leading suspects 
worshipers of the deity—Từ ngữ Tây Tạng dùng 
để chỉ “Kim Cang Dũng Mãnh.” Đây là một vị 
thần giám hộ của trường phái Gelukpa của Phật 
giáo Tây Tạng, người ta nói ngài là tái sanh của 
Drakpa Gyeltsen, người được thừa nhận là tái 
sanh lần thứ ba của Ban Thiển Lạt Ma Sonam 
Drakpa, ngài là vị đã viết sách giáo khoa cho 
Viện Đại Học Tự Viện Drebung Loseling. Theo 
huyền thoại của vị thần này thì Drakpa Gyeltsen 
là đối thủ của vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm là 
Ngawang Losang Gyatso, và những người ủng hộ 
đức Đạt Lai Lạt Ma cố gắng sát hại ngài bên 
cạnh việc loan truyền những tin đổn xấu ác về 
ngài. Cuối cùng ngài cảm thấy mệt mỏi về việc 
này và quyết định tự kết liễu đời mình bằng cách 
nhét đầy miệng chiếc khăn để làm nghi lễ cho 
đến khi ngộp thở. Chiếc khăn ấy đã được trao cho 
ngài bởi vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 theo sau 
cuộc tranh luận giữa hai người để cho thấy ngài là 
người thắng cuộc. Trước khi chết, ngài đã bảo đệ 
tử rằng nếu như những tin đồn về ngài mà không 
đúng sự thật thì một luồng khói đen có hình bàn 
tay sẽ bay lên ống khói nơi làm lễ trà tỳ cho ngài. 
Việc này được tường thuật lại là đã xảy ra, và ít 
lâu sau đó thần thức ồn ào của ngài bắt đầu 
khủng bố nhiều người, ngay cả đức Đạt Lai Lạt 
Ma. Tuy nhiên, về sau này ngài làm cho người ta 
tin rằng ngài đã trở thành “thần hộ pháp,” và 
nhiệm vụ đặc biệt của ngài là bảo hộ trường phái 
Gelukpa chống lại kể thù. George Dreyfus đã 
tranh luận một cách thuyết phục rằng câu chuyện 
về việc chuyển hóa thành ma trả thù của ngài 
Drakpa Gyeltsen có lẽ khởi đầu kẻ thù ngài dùng 
để phỉ báng ngài, nhưng trong thời gần đây nó đã 
trở thành huyễn thoại về Dorje Shukden trong số 


are 


1116 


những người hết lòng thờ phượng ngài. Vài trăm 
năm sau cái chết của ngài Drakpa Gyeltsen, thì 
Dorje Shukden chỉ còn là loại ma thứ yếu trong 
đển miếu của trường phái Gelukpa, nhưng theo 
Rinpoche Pabongka và đệ tử của ông là Rinpoche 
Trijang ngài đã vượt lên chiếm vị trí của một thần 
hộ pháp chính yếu. Ngài thường được họa có vẻ 
mặt dễ sợ, với một vòng kiểng làm bằng sọ người 
cũng như những đồ trang sức ghê sợ khác, bao 
bọc quanh ngài là lửa. Ngài có liên hệ với chủ 
nghĩa môn phái, và theo sau một giấc mơ trong đó 
ngài nhìn thấy Dorje Shukden đang đánh với 
Nechung, vị thần hộ pháp chính của chánh phủ 
Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 ban 
hành ngay một đạo luật hối thúc người Tây Tạng 
hãy ngừng ngay việc thờ phượng vị thần này. 
Dorje Shukden đã trở nên phổ cập rộng rãi trong 
số các vị Lạt Ma trong truyền thống Gelukpa 
trong thế kỷ 20, nhưng theo sau sự tuyên bố của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma, hầu hết truyền thống 
Gelukpa đều công khai chối bỏ việc thờ phượng 
vị thần này. Tuy nhiên, một ngoại lệ quan trọng 
là việc lên tiếng của Geshe Kelsang Gyatso, 
người sáng lập ra trường phái Kadampa mới. Ông 
đã công khai chối bỏ quyết định của đức Đạt Lai 
Lạt Ma, ông và đệ tử của mình tế cáo đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã vi phạm đến tự do tôn giáo của họ. 
Cuộc tranh luận này tủa ra quá nhiều thù địch và 
bạo động, và khi một người ủng hộ nổi bật của 
đức Đạt Lai Lạt Ma, vị cựu giám đốc của Học 
Viện Biện Chứng Phật Giáo ở Dharmasal cùng 
với hai sinh viên khác bị ám sát một cách dã man 
ngay trong chỗ cư ngụ của ông ta. Mặc dù những 
người ủng hộ của Dorje Shukden đã công khai 
tuyên bố rằng họ chẳng dính dáng gì trong những 
việc sát hại này cũng đưa đến những hoài nghi 
ngay trong giới những người thờ phụng vị thần 
này. 

Dorijiev, Agvan (1854-1938): Name ofa Russian 
Buddhist who traveled to Tibet and studied at 
Gomang College of Drebung Monastic Ủniversity. 
He distinpuished himself in the study of 
phiosophy and debate and was awarded the 
“Geshe” degree. He was later appointed as a tutor 
of the thirteenth Dalai Lama and became one of 
his main political advisors. Because of his Russian 
connections, the Dalai Lama sent him on a 
number of diplomatic missions In an attempt to 


enlist Russian help against Briain and China. 
After 1898 he settled in Russia and was a leader 
in a Buddhist revival among Buryats and 
Kalmyks. He was arrested In the late 1930s and 
charged with being a “counter-revolutionary,” but 
he died before his sentence could be carried out— 
Tên của một Phật tử người Nga, người đã du hành 
sang Tây Tạng và theo học tại trường Đại Học 
Gomang thuộc Tu Viện Drebung. Ông nổi tiếng 
trong việc học và tranh luận và được cấp bằng 
“Geshe.” Về sau ông được chỉ định làm người dạy 
kèm cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 và trở 
thành một trong những cố vấn chính trị chính yếu 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vì có những mối quan 
hệ với người Nga nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
nhiều lần phái ông theo những phái đoàn ngoại 
giao sang Nga xin trợ giúp để chống lại người 
Anh và Trung Hoa. Sau năm 1898 ông về định cư 
lại tại Nga và là người lãnh đạo chủ trương phục 
hưng Phật giáo trong số những người Buryats và 
Kalmyks. Ông bị bắt giữ vào cuối thập nhiên 
1930s và bị kết tội “phản cách mạng,” nhưng ông 
chết trước khi bản án được thi hành. 
Dormant (a): Ngủ say. 
Dormant defilements: Những nhiễm trược ngủ 
ngầm—According to the Digha Nikaya Sutra and 
Angutara Nikaya Suữa, 
defilements that lie dormant ¡in the recesses of 
man”s mind—Theo Kinh Trường A Hàm và Kinh 
Tăng Nhất A Hàm, có bảy sự nhiễm ô tiềm ẩn 
trong tâm chúng ta—See Seven defilements. 
Doryu (jap): Sư Đạo Long—A Japanese monk 
who went to China to study in 1259 and returned 
to Japan in 1267—Một vị sư Nhật Bản sang du 
học tại Trung Quốc vào năm 1259 và trở về Nhật 
Bản vào năm 1267. 
Dosa (skt): Dvesa (skÐ—Pratipha (p)—Sân 
hận—Anger——Aversion—Fault—Hatred—TII- 
wilL—Resentment—One of the three fires which 
bum in the mind until allowed to die for fuellineg—— 
Tâm từ chối các đối tượng không vừa lòng; chẳng 
hạn, trong lúc hành thiển, tâm khó chịu khi cơ thể 
bị đau nhức. Sân hận là một trong ba phiền não 
chính khiến tâm chúng sinh mê mờ. Hai phiền 
não kia là tham lam và sĩ mê. 
()_ The meanings of dosa—Nghĩa của sân hận: 
I) Anger: Ill-wilHatred—One of the three 
polsons 1n Buddhism (greed, 


there are seven 





angerT, 


2) 


1117 


1penorance—One of the three fires which 
burn In the mind until allowed to die for 
fuelling—Anger mamnifests Ifself In a very 
crude manner, destroying the practitioner 1n a 
most effective way. To subdue anger and 
resentment, develop a 
compassionate mind—Sân hận là một trong 
tam độc, hay một trong ba ngọn lửa đang đốt 
cháy tâm. Sân hận là nhiên liệu đốt cháy cả 
rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải 
luôn chế ngự sân hận và phát triển lòng từ bi 
trong tâm. 

According to Buddhist psychology, the mental 
factor of aversion 1s always linked to the 
experience of pain. One may be greedy and 
happy, but never anery and happy at the same 
time. Anyone who cultures hatred, anger, 
malice, nurses revenge or keeps alive a 
grudge 1s bound to experlence much suffering 
for he has laid hold a very pofent source of 1t. 
Those who exercise their hatred on others as 
in killing, torturing or maiming may expect 
birth in a sfate, compared in the scriptural 
simile to a pitfull of glowing situations, where 
they wIll experlence feelings which are 
exclusively painful, sharp, severe. Only In 
sụch an environment will they be able to 
experience all the misery which they, by theIr 
own cruelty to others, have brought upon 
themselves——Theo tâm lý học Phật giáo, yếu 
tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh 
nghiệm khổ đau. Người ta có thể tham và lạc 
cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân 
hận mà lại vừa vui vẻ cùng một lúc được. Bất 
kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận dữ, tính 
ác nuôi dưỡng sự trả thù hay bảo tổn lòng 
căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm 
khổ đau như thế, vì người ấy đã chấp chặt 
vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. 
Những ai gieo hận thù cho người khác như 
giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, 
có thể sẽ tái sanh vào những cảnh giới nơi mà 
họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ 
đau đớn, nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong 
những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh 
nghiệm những nỗi khốn khổ mà do sự bất 
thiện của chính họ, họ đã tự đem dến cho 
chính họ. 


W© Imust 


3) 


4) 


qI) 


l) 
2) 


The Buddha taught: “Bandits who steal merIts 
are of no comparison to hatred and anger. 
Because when hated and anger arIse, 
1nevitable be 
created. Immediately thereafter, hundreds 
and thousands of obstructions will appear, 
maskng the proper teachings of 
enliphtenment, burying and dinming the 
Buddha Nature. Therefore, A thoupht of 
hatred and anger had Just barely risen, ten 
thousands open 
1mmediately. Ït is to say with Just one thought 
of hatred, all 
obstructions and obstacles.”—Đức Phật dạy: 
“G1iặc cướp công đức, không gì hơn sân hận. 
Vì khi tâm sân hận nổi lên thì chúng sanh lập 
tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn 
chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn che Thánh 
đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói 'Nhứt 
niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, 
nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải 
lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn” 

The anger or dosa 1s the root of suffering and 
the rebirth in hell— Sân hận là nguyên nhân 
chính của khổ đau và địa ngục. 

Conditions lead to anger—Những điều kiện 
dẫn đến sân hận: According to Most 
Venerable Narada in The Buddha and His 
Teaching, there are tfwo conditions that are 
necessary to complete the evil of 1ll-will— 
Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và 
Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp sân hận: 

Another person: Một người khác. 

The thought of doing harm: Tư tưởng muốn 
tạo phiển não cho người đó. 


Iinnumerable karma will 


of karmc doors will 


one must endure such 





(II)Consequences of anger—Hậu quả của sân 


l) 
2) 
3) 


hận: Also according to Most Venerable 
Narada in The Buddha and His Teachinsgs, 
these are the Inevitable consequences of 1ll- 
will—Cũng theo Hòa Thượng Narada trong 
Đức Phật và Phật Pháp, đây là những hậu 
quả tất yếu của sự sân hận: 

Ugliness: Thân hình xấu xa. 

Manifold diseases: Cơ thể bệnh hoạn. 
Detestable nature: Bẩm tánh khó thương. 


(IV)To repent the mind of hatred and anger—Sám 


Hối Tâm Sân Hận: Sám hối Ý nghiệp —In 


1118 


order to repent the mind of anger one must 
first repent Sincere 
Buddhists should always remember that the 
mind consciousness 1s the reason fo g1ve rise 
(O Infinie offenses of the other 
conscIousnesses, from Sipht, Hearing, Scent, 
Taste, and Touch Consciousnesses. The mind 
consciousness 1s similar to an order passed 
down from the King to his magistrates and 
chancellors. Eyes take great pleasure In 
looking and observing unwholesome things, 
ears take øreat pleasure In listening to 
melodious sounds, nose takes great pleasure 
in smelling aromas and fragrance, tongue 
takes great pleasure In speaking vulgarly and 
1rresponsibly as well as finding Joy In tasting 
the various delicacies, foods, and wines, etc; 
body takes great pleasure In feeling various 
sensatons of warmth, coolnes, softness, 
velvet clothing. Karmic offenses arise from 
these five conscilousness come from their 


the  mind-karma. 


five 


master, the Mind; the mind consciousness 1s 
solely responsible for all their actions. In the 
end, this will result in continual drowning In 
the three evil paths, enduring Infinite pains 
and sufferings In hells, hungry ghosts, and 
animals. In the Dharmapada, the Buddha 
taught: “Guard one”s like 
guarding a castle; protect the mind similar to 
protecting the eye ball. Mind ¡is an enemy 
capable of destroying and eliminating all of 
the virtues and merits one has worked so hard 
to accumulate during one”s existence, or 
sometimes many lifetimes. To repent the 
mind-karma, sincere Buddhists should think 
that the three karmas of Greed, Hatred, and 
lgnorance of the mind are the roots and 
foundations of Infinite karmic transør©ssIons. 
The mind-karma ¡is the web of ignorance 
which masks our wisdom and 1s the affliction 
and worry that cover our true nature. It should 
be feared and needs be avoided. Sincere 
Buddhists should use their heart and mind to 
sincerely confess and repent, be remorseful, 
and vow never again 
offenses—Muốn sám hôí tâm sân hận trước 
nhất chúng ta nên sám hôi ý nghiệp. Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ rằng tất cả năm thức 


mind  much 


(O commit such 


từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sở đĩ gây nên vô 
số tội lỗi là do ở nơi ý thức. Ý thức nầy cũng 
ví như mệnh lệnh của vua ban xuống quần 
thần. Mắt ưa ngắm bậy, tai ham nghe âm 
thanh du dương, mũi ưa ngửi mùi hương hoa, 
son phấn, lưỡi ưa phát ngôn tà vạy, thân ưa 
thích sự xúc chạm mịn màng. Tất cả tội 
nghiệp gây ra từ năm thức nây đều do chủ 
nhân ông là tâm hay ý thức mà phát sanh ra. 
Cuối cùng phải bị đọa vào tam đổ ác đạo, 
chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật 
dạy: “Phòng ý như phòng thành, giữ tâm như 
giữ gìn tròng con mắt. Giặc cướp công đức, 
một đời hay nhiều đời, không gì hơn ý.” Nay 
muốn sám hối ý nghiệp, trước hết phải nghĩ 
rằng ba nghiệp tham sân si (see Tam Độc) 
của ý là mầm mống gây tạo nên vô lượng 
nghiệp tội, là màng vô minh che mất trí huệ, 
là phiền não bao phủ chơn tâm. Thật là đáng 
sợ. Phật tử chơn thuần phải đem hết tâm ý 
sám hối ăn năn, thể không tái phạm 


(V) The Buddha°s teachings on “Anger” ¡n the 


l) 


2) 


3) 


4#) 


Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
Sân Hận trong Kinh Pháp Cú: 

One should give up anger; one should 
abandon pride. One should overcome all 
fetters. No suffering befall him who calls 
nothing his own (Dharmapada 221): Xa bỏ 
lòng giận đữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải 
thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh 
sắc; người không có một vật chi ấy, sự khổ 
chẳng còn theo dõi được. 

He who controls his anger which arises as a 
rolling chariot. He 1s a true charioteer. Other 
people are only holding the rein 
(Dharmapada 222): Người nào ngăn được cơn 
giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang 
chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra 
chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi. 

Condquer anger by love; conquer evil by good; 
condquer stingy by giving; conquer the liar by 
truth (Dharmapada 223): Lấy từ bi thắng nóng 
giận, lấy hiển lành thắng hung dữ, lấy bố thí 
thắng xan tham, lấy chơn thật thắng ngoa 
ngụy. 

One should guard agaInst the bodily anger, or 
physical action, and should control the body. 


1119 


One should give up evil conduct of the body. 
One should be of good bodily conduct 
(Dharmapada 231): Gìn giữ thân đừng nóng 
giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân 
làm ác, dùng thân tu hạnh lành. 

53) One should guard against the anger of the 
tongue; one should control the tongue. Ône 
should give up evil conduct in speech. One 
should be of good conduct ¡im speech 
(Dharmapada 232): Gần giữ lời nói đừng nóng 
giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa la lời 
nói thô ác, dùng lời nói tu hành. 

6) One should guard against the anger of the 
mind; one should control the mind. One 
should give up evil conduct of the mind. One 
should  practice wíh the 
(Dharmapada 233): Gìn giữ ý đừng nóng 
giận, điều phục ý tỉnh thuần, xa lìa ý hung ác, 
dùng ý để tu chân. 

** See Three pOISOns. 

Dosagøi (p): The fire of anger—Fire of hatred— 

Lửa sân—See Three dharmas (XXVII) (A). 

Dosa kincanam (p): Obstacles of hatred—Sân 

chướng—See Three dharmas (XXVII). 

Dosa-kkhana (p): Blaming—Trút lỗi cho ai. 

Dosan-Ryokai (jap): Động Sơn Lương Giới— 

See Tung-Shan-Liang-Chich. 

Dosa-sapagata (p): Free from defect—Không bị 

lỗi lầm. 

Dosa-saropana (p): Finding fault with—Bươi 

móc lỗi ai. 

Dosen (ap): Sư Đạo Tuyển. 

Doshaku (jap): Sư Đạo Xước. 

Doshin (ap): 

l) Tao-Hsin: Đạo Tín—-Fourth Chinese Zen 
Patriarch—Đạo Tín, vị tổ thứ tư của Thiển 
tông Trung Hoa—See Tao-Hsin. 

2) Wil to the truh-—Đạo Tâm—The mind 
which bent on the right way, which seeks 
enliphtenment—Tâm tu tập chánh đạo tìm 
cầu giác ngộ. 

Dosho (629-700): Name of a Japanese monk who 

founded the Hoso school (Fa-Hsiang). He traveled 

to China and studied with Hsuan-Tsang (596-664). 

He also studied Zen ¡in China, and when he 

returned to his homeland he established the first 

Zen meditation hall of GangôjI, Nara, in lapan— 


Virtue mind 


Tên của một vị sư người Nhật Bản, người thiết lập 

ra Pháp Tướng tông Nhật Bản. Ông du hành sang 

Trung Hoa và theo học với ngài Huyền Trang. 

Ông cũng theo học Thiển ở Trung Quốc, và khi 

trở về nước ông thiết lập thiển đường Gangôji ở 

Nara, thiển đường đầu tiên tại Nhật. 

Dosina (p): Bright—Moonlit—Ánh sáng trăng. 

Doso (iap): Sư Đạo Chiếu. 

Doso akusala mulam (p): Unwholesome root of 

hatred—Sân bất thiện căn—See Dosa, and Three 

dharmas (II). 

Double harmony or unity ỉn both doctrine 

and practfice: Nhị Hòa—Hai loại hòa hợp. 

1) Unity in doctrine: Lý Hòa. 

2) Unity In practuce: There are six different 
kinds of Unity in pracice—Sự Hòa—Sự hòa 
có sáu loại khác nhau—See Six points of 
reverent harmony or unity in a monastery. 

Doubled joys: Song hỷ. 

Double robe: Tăng già lê. 

Double second moon: Đệ Nhị Nguyệt—An 

optical illusion, unreal Người có tật nháy mắt 

nên thấy vâng trăng thứ hai, đây là điều không có 
thật mà chỉ là ảo tưởng của thị giác. 

Double space: Trọng Không——The space beyond 

space, the void beyond the void—Hư không ngoài 

hư không, chỉ khoảng không bao la vô tận. 

Double-storeyed hall at Vaisali: Trọng Các 

Giảng Đường—Where the Buddha stayed—Khu 

giảng đường hai tầng ở Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật 

thường trú ngụ. 

Double three samadhi: Trọng Tam Tam 

Muộ—Double Three Samadh-—A 

advanced meditatlon—All three samadhis are the 

same with doublepractice—Không không tam 
tướng tam muộ—Vô nguyện vô 
nguyện tam muội. 

l) To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal: Không 
tam muội—Thẩm định về lẽ không. 

2) To get rid of the Idea of form, or externals: 
Vô tướng tam muội—Thẩm định về lẽ không 
có tướng. 

3) To get rid of all wish or desire: Nguyện tam 
muội—Thẩm định về lẽ không nguyện cầu. 





TnOT€ 


muội—Vô 


1120 


Double tongue: Lưỡng thiệ—Nói lưỡi hai 

chiều —One of the ten forms of evil conduct— 

Một trong mười ác nghiệp—See Ten evil deeds 

(acts). 

Double-ftongued (a): Nhị Ngữ—Nói lưỡi hai 

chiều. 

Double-tongue or vaïn conversation: Nói lưỡi 

hai chiều nói lời vô ích—See Seven sins. 

Doubt (n): Vicikiccha (p)—Vicikitsa (sk——Hoài 

Nghi —Nghi hoặc —Nghi nghĩa là không tin hay 

không quyết định được. 

(D_ An overview of Doubt—Tổng quan về “Hoài 
nghĩ”: Doubt signifies spiritual doubt, from a 
Buddhist perspective the ¡nability to place 
confidence ¡in the Buddha, the Dharma, the 
Sangha, and the training—Hoài nghi có nghĩa 
là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan 
điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả 
năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng—See 
Fourteen unwholesome factors. 

I) Categories of “Doubt”—Phân loại Hoài nghĩ: 

1)  See Three doubts. 

2) According to Venerable Thích Hải Quang in 
the Letters to Buddhist Followers, there are 
four types of doubts—Theo Thượng Tọa 
Thích Hải Quang trong Thơ Gởi Người Học 
Phật, có bốn thứ nghi—See Four types of 
doubts. 

3) Nghi hoặc—See Seven defilements 
Seven messenøers. 

4) Nghi Kiết Sử—See Seven fetters. 

53) The underlying (nherenf) tendency to doubt 
(uncertainty)—Nghi Tùy Miên—See Seven 
underlying tendencIes. 

6) Vicikiccha (p): Vicikitsa (skÙ)—Hoài nghĩ— 
See Ten armies of mara. 

7) Doubful views—Nghi—See Ten kinds of 
WFTOngØ VIews. 

8) Uncertainty—Nghi—See 

afflictions. 

See Five hindrances (A), Five hindrances to 

spIritual progress, Seven defilements, Nine 

bonds that bind men to mortality, Fifty-one 

Dharmas Interactive with the Mind, Fifty-two 

mentfal states, and Seventy-five dharmas of 

the Abhidharma Kosa. 

(IDHow to end “Doubts—Làm cách nào để 


chấm dứt “Nghi ngờ”: Doubting ¡s natural. 


and 


Ten kinds of 


+ 


Everyone sfarts with doubts. We can learn a 
great deal from them. What 1s Important 1s 
that we do not identify with our doubt(s. That 
1s, do not get caught up in them, letting our 
mind spin in endless circles. Instead, watch 
the whole process of doubting, of wondering. 
See who 1t 1s that doubts. See how doubts 
come and go. Then we will no longer be 
vicimized by our doubts. We wil step 
outside of them, and our mind will be quIiet. 
We can see how all things come and go. Let 
go of our doubts and simply watch. This 1s 
how to end doubtinge—Nphi ngờ là chuyện tự 
nhiên. Mọi người đều bắt đầu với sự nghi 
ngờ. Chúng ta sẽ học được ở sự hoài nghi 
nhiều điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng 
đồng hóa mình với sự hoài nghi. Nghĩa là 
đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó. Dính 
mắc và hoài nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào 
vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo dõi 
toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn 
khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài 
nghi đến và đi như thế nào. Làm được như 
vậy, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của 
sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ vượt ra khỏi sự 
nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. Lúc 
bấy giờ chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và 
đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi 
sự bám víu, dính mắc của chúng ta trôi đi; 
chú tâm quan sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu 
quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn 
thuần chú tâm quan sát hoài nghi, hoài nghi 
sẽ biết mất. 

Doubt that the animal killed to offer to us: 

Doubt that the animal killed for the offeringe—Ngờ 

là người giết vì mình—See Three kinds of 

unclean flesh to a monk. 

Doubts of the body: Nghi về Thân—S§ee Four 

types of doubts. 

Doubfs and hesitations about the Dhamma: 

Nghĩ ngờ và lừng khừng với Phật Pháp —See FIive 

mental blockages. 

Doubfs and hesitaftions about the Sangha: 

Nghi ngờ và lừng khừng với Tăng già—See Five 

mental blockages. 


1121 


Doubfs and hesitations about the teacher: 
Nghi ngờ và lừng khừng với vị đạo sư—See Five 
mental blockages. 

Doubfs and hesitafions about the training: 
Nghi ngờ và lừng khừng với sự huấn đạo—See 
Five mental blockages. 

Doubts and illusion: Nghi hoặc. 

Doubts of Life: Nghi về Mạng—See Four types 
of doubts. 

Doubts of Self: Nghi về Ngã—See Four types of 
doubts. 

Doubts about Transgressions: Nghi về Tội— 
See Four types of doubts. 

Doubtful (a): Bán tín bán nghi—Đáng ngh—Ám 
muội——Fishy——SuspIclous—Dark—Shady—— 
SuspIcIous——Underhand. 

Doubfful net: Nghi võng (lưới nghi hoặc của 
chúng sanh). 

Doubfful or seemingly valid but faulfy: This 
1s one of the eipht kinds of syllogIsms In Buddhist 
logic—Tự năng lập môn (tựa như lập lên được). 
Đây là một trong tám pháp môn hay tám lý luận 
khôn ngoan trong lý luận Phật giáo—See Eight 
kinds of syllogisms in Buddhist logic. 

Doubtful view: Nghi Kiến——Doubtfully to view, 
one of the ten wrong views——Sự nghi ngờ chân lý 
Phật pháp gọi là nghi kiến, một trong thập tà 
kiến—See Ten kinds of wrong views. 

Doubting mỉnd: Doubting heart—Nghi Tâm— 
SuspIcious or dublious mind—Cái tâm luôn nghi 
hoặc. 

Doubfting and repudiating the truth: Nghi 
báng chánh pháp—See Ten kinds of possession 
by demons of Great Enlightening Beings. 

Doubts: Thắc mắc. 

Doushpradarsha-Buddha (skt): Nan Trở Phật. 
Dovarika (p): Gatekeeper—Ngườc gác cổng. 
Downfall: Sự suy tàn. 

Downward turn: Hạ Chuyển—The downward 
turn in transmigration—Actfs which are against the 
pñimal  true, Buddha-nature 
transmigration—Luân hồi đi xuống. Những hành 
động đi ngược lại Phật tánh gây nên luân hồi đi 
xuống. 

Doxology (n): Bái tán ca (bài hát ca ngợi ai). 


Or cause 


Draft (v): Dự thảo. 

Drag (v) on: Dây dưa. 

Drag one°s feet until old age: Lần lữa chờ khi 

lớn tuổi. 

Dragons: Naga (sk)—Na Già—Rông—Long. 

l) Dragons, a beneficent half-divine being, 
dragon-like, which means snake, serpent, one 
of the eiph( gøroups with 
supernatural powers which can create clouds 
and rains. In the spring the Naga climbs Into 
heaven and In winter lives deep in the 
earth—Loài rồng, loài bán chư Thiên, có thân 





of  demons 


đài không có chân, thuộc loài rắn dài, là một 
trong tám bộ chúng, có thần lực biến hóa 
mây mưa. Loài rồng nầy vào mùa xuân thì 
bay lên cõi trời, và về mùa đông thì ẩn sâu 
dưới đất. 

2) As dragon 1t represents the chief of the scaly 
reptiles; 1t can disappear or manIfesf, Increase 
or decrease, lengthen or shrink at will. lt can 
mount in the sky and In water, and enter the 
earth. In spring 1t mounts in the sky and In 
winter enters the earth: Rồng là loài tiêu biểu 
cho loài bò sát mạnh nhất; nó có thể biến 
hiện, tăng giảm, dài ngắn tùy ý. Nó có thể 
bay trên trời, lội dưới nước hay đi vào trong 
đất. Vào mùa xuân nó bay lượn trên trời, mùa 
đông lại chui vào đất. 

3) Dragons are regarded as beneficent, bringing 
the rains: Rồng được xem như hữu ích, vì 
mang lại mưa. 

4) Guarding the heavens: Thiên Long Hộ Pháp. 

5) They control rivers and lakes, and hibernate 
¡in the deep: Chúng ẩn dưới vực sâu để kiểm 
soát sông hồ. 

6) Naga and Mahagana are tiles of a Buddha: 
Long và Đại Long là danh hiệu của Phật. 

7) Naga and Mahanaga are titles of those freed 
from reiIncarnation, because of his pOW€rS, Or 
because like the dragon he soared above 
earthly desires and ties: Long và Đại Long 
cũng là danh hiệu của những bậc đã thoát 
vòng sanh tử, vì lực thoát vòng tham dục và 
trói buộc trần thế của các ngài bay vút như 
rồng bay lên trời. 

8) Naga or Maha-naga 1s offten used as a 
synonym for the Buddha or for the sages who 
have matured beyond rebirth: Long hay Đại 


1122 


Long thường được dùng đồng nghĩa với Phật 

hay những vị Thánh đã vượt thoát khỏi luân 

hồi sanh tử. 
9) In many Buddhist tradilons the nagas are 
water deifIles who 1n their sea palaces guard 
Buddhist scriptures, the Avatamsaka Sutra, 
for example, has been placed 1n their care 
because humanity, at the time, has not yet 
ripe for their reception: Theo nhiều truyền 
thống Phật giáo, rồng là chư Thiên hộ trì kinh 
pháp từ những cung điện nơi biển cả, như 
Kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, đã được chư 
Long Thần hộ trì vì lúc ấy thời cơ chưa chín 
muổi cho chúng sanh thu nhiếp lý kinh. 
Dragon-hour: Giờ Thìn (from 7 to 9 a.m.)— 
See Twelve animals. 
** See Eight groups of demon followers. 
Dragon-books: Long Chương—Dragon books, 
1e. the sutras, so called because the Sanskrit 
wriũng seemed to the Chinese to resemble the 
forms of snakes and dragons—Long Thư hay kinh 
điển, được gọi như vậy vì chữ Phạn giống với chữ 
Hán như hình thù của loài rắn hay rồng. 


10) 


Dragon-bowl: Long Bát—A begging-bowl 
formerly used by a certain monk for obtaining 
rain, the dragon descending into his bowl—Bát 
khất thực của một vị Tăng sĩ, để nhận nước mưa 
(loài rồng giáng vào cái bát ấy). 

Dragon of Buddhism: Long Thần hộ pháp— 
Any great Buddhist or protector of Buddhism. 
Dragon-coffin: Long khám (quan tài dành cho 
chư Tăng). 

Dragon daughter: Nagakanya (sk—Long 
nữ—Dragon-maid—A naga maiden, daughter of 
Sagar-nagaraja, the dragon king at the bottom of 
the ocean; she 1s presented in the Lotus sutra, 
though a female and only eipht( years old, as 
1nstantly becoming a Buddha, under the tuition of 
Manjusr. lt is incredible that a girl as the daughter 
of the Dragon King should become perfectly 
enlightened in a momeint, but the Buddha already 
certfied that, and she already revealed the 
teaching of the Great Vehicle to deliver creafures 
from suffering. At that time, the saha world of 
Bodhisattvas, Sravakas, Pratyeka-buddhas, gods, 
and human and non-human beings, beholding the 


dragons  daughter become a Buddha and 


universally preach the Law to the gods. On 
wiIfnessing her preach the Law and become a 
Buddha, the whole assembly were aroused to 
realization and attain the stage of “never sliding 
back Into mortality,” and they also received theIr 
prediction of attainment of Buddhahood—Người 
con gái của Long Vương Sa Kiệt La dưới đáy 
biển; Long Nữ được Đức Phật nói đến trong Kinh 
Pháp Hoa, dù là nữ và mới có 8 tuổi, nàng đã 
thành Phật. Thật là khó tin khi một người nữ như 
con gái của Long Vương trong một khoảnh khắc 
mà có thể đạt được toàn giác, nhưng Đức Phật đã 
xác chứng được điểu này, và chính Long Nữ đã 
khai thị giáo lý Đại Thừa giải thoát cho chúng 
sanh. Bấy giờ chư Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, 
Rồng, người và phi nhân trong thế giới Ta Bà đều 
trông thấy Long Nữ trở thành một vị Phật và phổ 
giảng kinh Pháp Hoa cho chư Thiên. Lúc đó 
chúng hội chứng kiến một nữ nhân giảng pháp và 
thành Phật thì đều tỉnh ngộ và đạt đến trạng thái 
bất thối chuyển, và tất cả đều được thọ ký sẽ 
thành Phật. 
Dragon deity: Long thần. 
Dragon-elephant: Naga (skt—Long Tượng. 
l1) Dragon-elephant, or dragon and elephant, I.e. 
great saints, Buddhas, Bodhisattvas: Loài 
rồng và loài vo—Để chỉ sự dũng mãnh và 
đại lực của các vị đại Thánh, chư Bồ Tát hay 
chư Phật. 
2) A large elephant 1s called a dragon elephant: 
Loài voi to lớn. 
3) A respect applied to a monk: Sự kính trọng 
dành cho một vị Tăng. 
** See Naga. 
Dragon and the Flower: Long Hoa. 


Dragon-Flower Assembly: Long Hoa Hội— 
The assembly of Maitreya to whom he preached 
the Buddha-truth. The eighth of the fourth moon, 
an occasion when the images are washed with 
fraprant water, In connection with the expected 
Messiah—Chúng hội của Đức Bồ Tát Di Lặc 
trong nội viện của cõi trời Đâu Suất (trong năm 
mươi sáu ức bảy nghìn vạn năm Đức Di Lặc sẽ ra 
đời ở cõi nầy). Ngài Di Lặc sẽ ngôi dưới gốc cây 
Long Thọ, nơi vười Hoa Lâm mà mở Pháp Hội để 
phổ độ cho cõi trời và cõi người. Vào ngày mông 
tám tháng tư các tự viện hay thiết trai lấy nước 





1123 


ngũ hương tắm Phật, tổ chức hội Long Hoa, tượng 

trưng cho việc Đức Di Lặc hạ sanh. 

Dragon and the Flower Chief Monk: Long 

Hoa Tăng chủ. 

Dragon-flower tree: Nagapuspa or puspanaga 

(sk)—Long Hoa Thụ—Bôn Già Na—The 

dragon-flower tree, which wIll be the bodhi-tree 

of Maitreya, the Buddhist Messiah, when he 
comes to earth—Loại cây bông rồng, là cây Bồ 

Đề mà Ngài Di Lặc ngồi dưới gốc khi thành đạo. 

Dragon-god: Long thần—Spiri—Long chúng, 

một trong tám bộ chúng—A dragon-god or spIrit. 

Dragon deity, one of the eight groups of demons 

** See EIight groups of demon followers. 

Dragon-Honor-King Buddha: 

Vương Phật. 

Dragon king: Anavatapta-naga-raja or Varuna 

(skÐ—Long vương. 

1) Nagaraja (skt): Long Vương—Dragon king, a 
tide for the tutelary deIty of a lake, rIver, sea, 
and other places—Vị vua rồng, ngự trị nơi 
sông, hồ, biển cả. 

2) Varuna (skt): Water deva—Dragon-king, one 
of the great spirits In the esoteric mandalas, 
who rules the clouds, rains and water—Thủy 
thiên, một trong những vị thần lớn của Mật 
Giáo Mạn Đà La, vị nầy cai trị mây, mưa và 
nước. 

3) According to the Maha-PraJna-Sastra, this IS 
the Buddha of the race of honorable dragon 
kings: Long Chủng Thượng Như Lai—Long 
Chủng Thượng Tôn Vương Phật— Theo Trí 
Độ Luận, đây là Long Chúng Trí Tôn Vương 
Phật. 

4) A tre of Manjusri: Danh hiệu của Ngài Văn 
Thù Sư Lợi. 

Dragon king-Devas: Long Thiên. 

I) Dragon king and Devas: Rồng và Trời hay 
Long chúng và Thiên chúng—See Eight 
øroups of demon followers. 

2) Nagarjuna Bodhisattva: Long Thọ Bồ Tát. 

3) Vasubandhu Bodhisattva: Thiên Thân Bồ Tát. 

Dragon King of the ocean: Ocean-naga—Hải 

long vương. 

Dragon-library: Long Tạng The Dragon 

treasury or library, formerly in the Lung-Hsing 

monastery at Ch°ang-An, China—Long Tạng Các 


Long Tôn 


(thư viện), trước kia ở chùa Long Hưng tại Trường 
An, Trung Quốc. 

Dragon-maid: Nagakanya (skt—Long Nữ—A 
naga maiden, daughter of sagar-nagaraja, the 
dragon king at the bottom of the ocean; she 1s 
presented in the Lotus sutra, though a female and 
only eight years old, as Instantly becoming a 
Buddha, under the tuitlon of ManJusr—Người con 
gái của Long Vương Sa Kiệt La dưới đáy biển; 
Long Nữ được Đức Phật nói đến trong Kinh Pháp 
Hoa, dù là nữ và mới có § tuổi, nàng đã thành 
Phật—See Dragon-daughter. 





Dragon-palace: Long Cung. 

l) The dragon palace; palaces of the dragon 
kings: Cung điện của Long Vương ở đáy biển 
(do thần lực của Long Vương biến hóa ra). 

2) The dragon palace in which NagarJuna 
recied the Hua-Yen Ching: Long cung nơi 
Ngài Long Thọ Bồ Tát viết Kinh Hoa 
Nghiêm. 

Dragon-palace library: Long Cung Bảo 

Tạng—A library of the sutras in the Dragon 

palace in the Nagarjuna”s palace—Tàng kinh các 

nơi Long Cung của ngài Long Thọ Bồ Tát. 

Dragon pearls: Long Châu—Pearl below the 

dragon”s Jaw; the sun or moon associated with the 

dragon and springe—Loại ngọc dưới hàm rồng. 

Dragon-quarter: Long phương. 

Dragon-samadhi: Long chủng tam muội—See 

Powerful dragon samadhi. 

Dragon-Seed-Upward Honored King 

Buddha: Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. 

Dragon-soup: Long Thang—Hoàng Long 

Thang—A purgative concocted of human and 

animal urine and excrement—Súp rồng, một vị 

thuốc chế ra từ phân và nước tiểu của người và 
gia súc, dùng cho cả Tăng lẫn tục. 

Dragon and tiger: Long Hổ. 

Dragon-freasury: Long Tạng—See Dragon- 

library. 

Drake and hen of the madarin duck: Đôi 

Uyên Ương—The drake and hen of the madarin 

duck who are always together. Buddhism typifies 

these images for—Đôi chim Ca Để hoặc Uyên 

Ương thường sống sát cánh bên nhau. Đạo Phật 

dùng những hình ảnh nầy cho—See Two birds. 


1124 


Drama: Bi 
Mournful. 
Dravida (skD: Đạt La Tỳ Đổ—A district on the 
east coast of the Deccan—Một khu vực về phía 
bờ biển đông của Đề Căng. 

Dravya (skt): Đà La Ni Phiêu —Chất liệu—The 
nine “substances” in the Nyaya philosohy, earth, 
water, fire, alr, , ether, time, space, soul, and 
mind—Thắng Luận thành lập thực pháp của cửu 
đại đất, nước, lửa, gió, không, thời, phương, thần 
(nghĩa), và ý. 

Draw (v) cakes in order to safisfy one?s 
hunger: Vẽ bánh ra hầu làm thỏa mãn cơn đói 
hay ăn bánh vẽ (Họa bính sung cơ)—To come up 
with a false solution. 

Draw hatred upon oneself: Chiêu oán (tự mình 
chuốc lấy oán thù). 

Draw a lỉne across water: Hoạch Thủy— 
'Which leaves no trace, this 1s Impossible, unlike— 
Giống như vẽ một đường trong nước, không để lại 
một dấu vết gì, là điều không thể được. 

Draw (v) up a scheme: Lập mưu. 

Draw the skin of a tiger is easy, but fo 
depict ifs bones is the most difficult. To see 
one”s face is easy, but it is extremely diffcult 
to know his heart: Họa hổ họa bì nan họa 
tri nhân tri diện bất tri tâm (vẽ da cọp thì dễ 
vẽ xương rất khó. Biết người biết mặt thì dễ 
biết tâm địa thì rất khó). 

Drawing action: Dẫn Nghiệp—See Two kinds 
of karma (C). 

Drawing of all beings to Buddhism: 
Sangraha-vastu (sk)— Lợi Hành Nhiếp—The 
drawing of all beings to Buddhism through 


thảm—Deplorable—Tragical— 


cốt, 
chứ 
chứ 


blessing them by deeds, words and w1ll; one of the 
ways of leading human beings to 
emancipaton or four means of Intepratlon— 


four 


Nhiếp phục thân khẩu ý của chúng sanh, một 
trong tứ nhiếp pháp—See Four elements of 
popularity. 

DreadfUul: Awe-inspiring—Terrible—Terrific— 
Đáng sợ—Khủng khiếp. 

Dream: Mộng—See Nine similes. 

Dream and illusion: Mộng Huyễn—Dream and 
1llusion, the characteristics of all phenomena—— 


Tính chất của mọi hiện tượng là không thực như 

mộng như huyễn. 

Drebung: Bras spungs (tib)—A Tibetan term 

means “Rice Heap.” 

monastery 1n Tibet, founded in 1416 and located 
near Lhasa, it later became one of the three main 
monasteries of the Gelukpa order of Tibetan 

Buddhism, the others being Dgaldan and Sera. At 

one time it was one of the world's largest 

monasteries, housing around 20,000 monks. Ït was 
largely destroyed by the Chinese during the 

Cultural Revolution, but in recent years much of it 

has been rebuilt, and a new “Bras-spungs” has 

been built by Tibetan refugees in South India. lt 

COnfa1ns colleges: l) 

Drebung Goyang (Bras-spungs bDe yangs); 2) 

Drebung Gomang (Bras-spungs sGo mang); 3) 

Drebung Loseling (Bras-spungs bLo gsal gling)— 

Thuật ngữ Tây Tạng có nghĩa là “Đống Gạo.” 

Đây là tên của một tự viện Tây Tạng, được xây 

dựng vào năm 1416 và tọa lạc gần Lhasa, về sau 

tự viện này trở thành một trong 3 tự viện chính 
của trường phái Gelukpa của Phật giáo Tây Tạng. 

Có một hồi nó là một trong những tự viện lớn 

nhất thế giới, nơi dung chứa khoảng 20.000 chư 

Tăng. Tự viện này bị tàn phá gần hết trong cuộc 

Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Hoa, nhưng những 

năm gần đây phần lớn đã được trùng tu lại và một 

tu viện “Bras-spungs” mới đã được xây dựng 
trong khu người ty nạn Tây Tạng ở miền Nam Ấn 

Độ. Tu viện mới này bao gồm 3 trường đại học tự 

viện: l) Drebung Goyang; 2) Drebung Gomang; 3) 

Drebung Loseling. 

Dreddhavitakka-sutta (p): Song Tâm Kinh. 

Dregs and chaff: Tào Khang—Said of proud 

monk, or of Inferior teaching—Cám và rơm rạ 

(những cặn bã sau khi chà lúa đã lấy gạo trắng), ý 

nói những vị Tăng kiêu mạn hay giáo pháp hạ 

liệt. 

Drenched with rain: Ướt đầm nước mưa. 

Dress (v): Mặc—To attire—The fine manner of 

dressing——Uy nghi ăn mặc: 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should always be neatly 
dressed wearing his or her long robe when he 
or she goes outside the monastery—VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên luôn ăn mặc y áo 
chỉnh tể khi đi ra khỏi chùa. 


This ¡1s the name of a 


thee main monastic 


1125 


2) A Bhiksu or Bhiksuni 
untidily or wear dirty robes—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni không nên ăn mặc xốc xếch hay 
ăn mặc y áo dơ dáy. 

3) A Bhiksuni should not wear undershirt which 
gøoes below her waIst—VỊ Tỳ Kheo Ñ¡ không 
nên mặc đồ lót qua khỏi lưng quần. 

4) A Bhiksuni should be properly dressed so that 
1t 1s not possible to see the undergarments she 
1S Wearine—VỊ Tỳ Kheo Ni nên ăn mặc kín 
đáo không để thấy đồ lót bên trong. 

53) A Bhiksu or Bhiksuni should not talk or Joke 
as he or she Is putting on his or her clothes— 
VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñ¡ không nên nói 
chuyện hay đùa cợt khi mặc y áo. 

Dried up: Dry—Cầàn (khô). 

Drifting: Floating—Trôi nổi. 

Drifting cloud: Floating cloud—Phù vân (cuộc 

sống thế nhân cũng giống như mây trôi lang thang 

vậy). 

Drikung Kagyupa: One of the eight lesser sub- 

orders of the bKa brgyud pa order of Tibetan 

Buddhism, the headquarters of which was Drikung 

Til Monastery—Một trong tám truyền thống phụ 

của dòng truyền thừa bKa brgyud pa thuộc Phật 

giáo Tây Tạng, trụ sở chính là Tự Viện Drikung 

TH. 

Drill and grind: Luyện Ma—Mài dũa—Three 

Bodhisattva conditions for maintaining progresS— 

Ba điều kiện để duy trì sự tiến bộ của Bồ Tái: 

l) The fixing of attention on those who have 
attained enlightenment: Theo học và lắng 
nghe những vị đã đạt được giác ngộ. 

2) Examinatlon of one`s own purpose: Luôn 
luôn theo dõi hay quán sát mục tiêu của 
chính mình. 

3) To be humble by the realization of the power 
or ability at work In others: Nhận thức được 
khả năng của người để luôn giữ được tánh 
khiêm cung từ tốn. 

Drink beer, wine, or liquor of any kỉnd: 

Uống bia, rượu nho hay các loại rượu khác—A 

Bhiksu or Bhiksuni who drinks beer, wine, or 

liquor of any kind, or takes any substance that 

causes Inebriation, except for medical use with 
the permission of the Order, 

Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 


should not dress 


commits an 


Tỳ Kheo Ni nào uống bia, rượu nho, các loại rượu 
khác, hay những chất làm say, ngoại trừ trường 
hợp uống thuốc trị bệnh và có phép của giáo hội, 
là phạm giới Ba Dật Đề, cần phải phát lỗ sám 
hối. 

Drink and food: Ẩm Thực—-Eating and 
drinking—Drink and food, two things on which 
sentient beings depend; desire for them is one of 
the three passions; offerings of them are one of 
the ñve forms of offerings—Thức uống và thức ăn 
là hai món mà cho chúng sanh dựa vào để sống; 
ẩm thực dục hay thực dục là một trong tam dục; 
cúng dường thực phẩm là một trong năm món bố 
thí. 

Drinking light: Ẩm Quang—Drinking light, 
name of Kasyapa, one of the ten great discIples of 
Sakyamuni Buddha. He became an Arhat 3 years 
8 days after Siddhartha became a Buddha. He 
posstibly got this tile because of his radiant 
body—Nuốt ánh sáng, tên của ngài Ca Diếp, một 
trong mười vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. 
Ông đắc quả A La Hán 3 năm 8 ngày sau ngày 
Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật. Ông mang tên Ẩm 
Quang có lẽ là vì thân hình chói sáng của ông— 
See Kasyapa and Mahakasyapa. 

Drinking wine: Ẩm Tửu—To drink wine or 
alcoholic liquor, forbidden by the fifth of the five 
basic commandments, and the second of the 48 
lighter precepts ¡in the Brahma Net Sutra—Uống 
rượu bị cấm trong giới thứ năm của ngũ giới căn 
bản, và giới thứ hai của 48 giới khinh trong Kinh 
Phạm Võng—See Five precepts and Forty-eight 
Secondary Precepts which the Buddha taught all 
bodhisattvas in the Brahma-Net Suta. 

Dripping water penetrates stone: Tiểu Thủy 
Xuyên Thạch—A litle water or dripping water 
penetrates stone. The reward of the religlous life, 
though difficult to attain, yields to persistenf 
effor—Nước chảy đá mòn. Trong phạm trù tôn 
giáo, những thành quả khó đạt đều do những cố 
gắng liên tục hay có công mài sắt có ngày nên 
kim. 

Drishta (skÐ: Được nhìn thấy —Seen—See 
Drisya. 

Drishtanta (skt: Dụ-—lllustration or example. 
**See Three main branches in stating a syllogism. 





1126 


Drishti (skt): False views Heretical views— 

Improper views—A wrong view—Ác kiến— 

Vọng kiến hay kiến giải sai lầm. **See Wrong 

views, and Fifty-one Dharmas Interactive with the 

Mind. 

Drishtivikalpa (sk): Kiến Phân Biệt—Views 

based the of 

existence—Các thứ kiến giải dựa vào sự phân 
biệt nhị biên về hiện hữu. 

Drista (skD: Definite views—Các kiến giả —See 

Two kinds of wisdom (B). 

Drisya (skU: Sở Kiến—What ¡s presented to 

one°s view—Những gì hiển lộ ra cho người ta 

thấy. 

“Drive away crows ” Sramanera: Age from 7 

to 13, old enough to drive away crows—Khu Ô Sa 

Di—Sa Di đuổi quạ, tuổi từ 7 đến 13 (đủ khả 

năng đuổi quạ)—See Three kinds of Sramanera. 

Drive someone out: Đuổi ai—To dismiss—To 

discharge——To expel. 

Driving: Lái xe—At the time of the Buddha, no 

disciples are allow to conduct a chariot; however, 

time has changed, in most of nowadays socIety, If 
we dont know how to drive, 1s extremely 
difficult for us to move from place to place. 

According to Most Venerable Thịch Nhat Hanh in 

Bhiksus' and Bhiksunis'` Precepts, when driving, a 

Bhiksu or Bhiksuni should follow the followIngs— 

Vào thời của Đức Phật, không ai được phép đánh 

xe (thường là xe ngựa). Tuy nhiên, thời cuộc đã 

thay đổi, thời nay nếu chúng ta không lái xe được, 
quả là cực kỳ khó khăn là cho chúng ta di chuyển 
từ nơi này đến nơi khác được. Theo Hòa Thượng 

Thích Nhất Hạnh trong giới luật cho Tỳ Kheo và 

Tỳ Kheo Ni, khi lái xe, một vị Tỳ Kheo hay Tỳ 

Kheo Ni nên làm những điều sau đây: 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should drive a car with a 
mindful mind—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nên lái xe với cái tâm chánh niệm (lái xe thì 
biết mình lái xe). 

2) When driving, a Bhiksu or Bhiksuni should 
not make unnecessary conversation, tease, 
Joke, talk on the phone, read the map——Khi 
lái xe, vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không 
nên có cuộc đàm thoại không cần thiết, chọc 
chẹo, đùa cợt, nói chuyện điện thoại hay coi 
bản đầ. 


on dualistc  discrimination 


4) A Bhiksu or Bhiksuni should always bring 
with hmm or her his or her driver”s license and 
the official papers of the car he or she 1s 
drivine—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên 
luôn mang theo bên mình bằng lái xe, và 
những giấy tờ xe mà mình đang lái. 

53 A Bhiksu or Bhiksuni should always wear 
seat belt—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni phải 
nên nịt dây an toàn. 

6) Should not drive faster than the official speed 
limit—Không nên chạy quá vận tốc giới hạn. 

7) Should not horn the horn of the car ím 
Irritation at another vehicle—Không được 
bóp kèn vì bực tức chiếc xe khác. 

Driving-ouf-demon wand: Gia Trì Trượng—A 

wand made of peach wood laid on In driving out 

demons, or in healing disease, the painful place 
being beaten. Tantras are repeated while the 
wand ¡is used on the patient—Chiếc gậy làm bằng 
cành đào, dùng chân ngôn mà gia trì rồi gõ vào 
vai ma nữ hoặc đánh vào chỗ đau của người bệnh. 

Drona (skt): Đột Lộ Nã—A Brahman who is said 

to have divided the crematlon remains of the 

Buddha to prevent strife for 

contending princes—Tên một vị Bà La Môn, 

người đã lãnh phần chia đều xá lợi của Phật để 
ngăn chận sự tranh chấp của các quốc vương thái 
tử. 

Dronastupa (skQ: Tháp Dronastupa—A stupa 

said to contain a jJar of relics of Sakyamunis 


them among 


body, surreptitiously collected after his cremation 
by a Brahman—Người ta nói trong tháp nầy có 
chứa một phần xá lợi của Đức Phật mà một người 
Ba La Môn đã lén lút dấu lại sau lễ trà tỳ. 
Dronodana (skt): Hộc Phạn Vương—One of the 
younger brothers of Suddhodana, a prince of 
Magadha, father of Devadatta and Mahanama, 
and uncle of Sakyamuni—Tên tiếng Phạn là Đồ 
Lô Đàn Na, dịch là Cốc Tịnh, là con vua Sư Tử 
Giáp, là một trong những người em trai của Tịnh 
Phạn Vương, là cha của Đề Bà Đạt Đa và 
Mahanama, là chú của Đức Phật. 
Droop: Hư hại—Chán nãn. 

Drop: ParityajatI (skt)——Từ 
Renunciation. 

Drop a mustard seed on to a point öoŸ a 
needle on earth: Trụy Giới—To drop a mustard 





Bỏ—See 


1127 


seed from the Tusita heaven on to the point of a 
needle on the earth, most difficult, rare—Liệng 
một hạt cải từ cõi trời Đâu Suất cho nó rơi ngay 
vào đầu kim trên cõi Diêm Phù Đề, quả là khó 
khăn và hiếm hoi (dùng hình ảnh nây để ví với 
việc được thân người và gặp Phật quả là thiên nan 
vạn nan). 

Drop out: Bỏ xót—To leave out—To miss out— 
To omIt. 

Drofi (skt): Kiến. 

Drought: Nạn hạn hán—See Seven calamities 
(A). 

Drought-ghost: Bạc quỷ—Quỷ Phong Bạt—Tf it 
was greed for lust that made the person commit 
offenses, then, after he has finished paying for his 
crimes, he takes shape when he encounters the 
wind, and he ¡s called a drought-ghost—Tham sắc 
gây tội, gặp gió thành hình, làm các loài Bạt 
Quỷ—See Nine classes of ghosts (II, and Ten 
kinds of ghosfs that wIll be reborn as an animal to 
continue to pay their debts. 

Drowsiness (n): Middha (skÙ— Hôn trầm— 
Obstacles to  culivation—DIscouragement— 
Afflicions—Sleep—Thụy Miễn Cái — Tùy 
Miên—Drowsiness, or sloth as a hindrance to 
progress to fulfil good deeds—Sự ngủ nghỉ cũng 
là một chướng ngại che lấp mất tâm thức không 
cho chúng ta tiến gần đến thiện pháp được —See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Drowsy (a): Nửa thức nửa ngủ. 

Drsti (skt: Dithi (p)—A Sanskrit term that 
generally refers to “wrong views,” that 1s, 
atfitudes and doctrines that are antithetical to the 
teachings and practices of Buddhism. In Indian 
Buddhism, seven false views are commonly 
enumerated: l) belief In a truly existen( self 
(atman); 2) reJection of the working of cause and 
effect (karma); 3) eternalism or belief that there 1s 
a soul that exists affter death; 4) annihilationism or 
belief that the soul persishes after death; 5) 
adherence to false ethics; 6) perceiving negafIve 
actions as øgood; and 7) doubt regarding the central 
tenets of Buddhism——Thuật ngữ Bắc Phạn thường 
được dùng để chỉ “Tà Kiến,” đó là những tâm thái 
và giáo thuyết chống lại với giáo thuyết và 
phương cách tu tập của Phật giáo. Trong Phật 
giáo Ấn Độ, bảy tà kiến thường được kể ra: 1) tin 


nơi cái ngã thường hằng; 2) chối bỏ luật nhân 
quả; 3) thường kiến hay tin rằng có một linh hồn 
vĩnh cửu sau khi chết; 4) đoạn kiến hay tin rằng 
không còn øì hết sau khi chết; 5) giới cấm thủ hay 
tuân thủ giới luật tà vạy; 6) kiến thủ hay nhận 
rằng những hành động bất thiện là tốt; 7) nghi 
pháp (Phật pháp). 

Drstikasaya: Kiến Trược—Wrong views which 

cause corruption of doctrinal views, one of the 

five corruptions—Tà kiến khởi lên làm vẩn đục 

Chánh Pháp, một trong ngũ trược—See Five kinds 

of turbidity. 

Drstiparamarsa (sk0: Kiến Thủ Kiến. 

1) Wrong views caused by attachment to one”s 
own cerroneous understandinss: To hold 
heterodox doctrines and be obsessed with the 
sense of the self—Những tranh cãi do chấp 
vào ý kiến cố chấp vào thiên kiến của mình, 
một trong ngũ Kiến. 

2) Conservative standpoint: Kiến thủ kiến (khư 
khư bảo thủ ý kiến của mình)—That ¡s the 
tendency of those who mainfain theIr point of 
View or resistt and oppose change. For 
example, there are some out-dated customs 
sữll' practiced in Vietnam such as using 
Chinese money papers and burning them at 
funeral ceremonies. In fact, Buddhist funeral 
rifes are simple. Relatives and friends recIte 
the Amitabha Sutra to help free the dead from 
sufering. Buddhists, especlally monks and 
nuns, prefer cremation to burial, since the 
first mode 1s more economic, and hygIenic 
than the second one. Moreover, with time, the 
burial grounds would extend considerably, 
reducing thus the land reserved for cultivation 
and other utiliies—Lối nầy là khuynh hướng 
của những người giữ lấy ý mình và chống lại 
sự thay đổi. Không ý thức được sự sai quấy, 
mà vẫn giữ ý, không thèm nghe người khác; 
hoặc vì tự ái hay vì cứng đầu ngang ngạnh cứ 
tiếp tục giữ cái sai cái dở của mình. Chẳng 
hạn như ở Việt Nam người ta có thói quen đốt 
giấy vàng mã theo phong tục của Trung Hoa 
trong đám tang. Kỳ thật, đám tang theo nghi 
thức Phật giáo thật đơn giản. Thân bằng 
quyến thuộc tể tựu về tụng Kinh A Di Đà để 
hộ niệm cho người chết thoát khổ. Phật tử, 
nhất là chư Tăng Ni thích được hỏa táng hơn 


1128 


là địa táng vì cách nầy vừa đở tốn kém lại 
vừa hợp vệ sinh hơn. Hơn nữa, theo thời gian 
đất chôn sẽ tăng một cách đáng kể làm giảm 
đi đất dành cho sự canh tác và xây cất các 
công thự tiện ích khác. 

See Five great disturbers and Five sharp 
S€TVaI(S. 

Drugs and meditation practices: Ma túy và 
thiển tập Young people who smoke narcotic 
drugs In the belief that these drugs have the 
answer to their mental frustration; however, they 
are mistaken, drups never help solve therr 
problems. In the contrary, they worsen the 
situaton. Narcotic drugs can calm down your 
mental frustration for a short moment, but they 
can never solve 1t. Drugs are no substitute for true 
meditation in search for a quiet mind. In reality, 
drugs weaken the mind rather than strengthening 
1t. Thats why In recent years most of the young 
people are turninng to meditatve discIpline— 
Những người trẻ dùng các chất ma túy với lòng 
tin rằng đó là những giải đáp cho sự phiển muộn 
của họ; tuy nhiên, họ đã lầm, ma túy không bao 
giờ giúp họ giải quyết những vấn để. Ngược lại, 
chúng làm cho tình trạng càng tệ hại hơn. Ma túy 
có thể làm dịu những phiền muộn trong tâm trong 
giây lát, nhưng không bao giờ giải quyết được các 
phiền muộn ấy. Ma túy không bao giờ thay thế 
được cho pháp hành thiển chân chánh trong việc 
làm cho nội tâm vắng lặng. Kỳ thật ma túy chỉ 
làm suy giảm tâm lực chứ không làm tăng. Đó là 
tại sao mà trong những năm gần đây, hầu hết giới 
trẻ đã quay về với thiểỀn tập —See Meditation. 
Drum, or bell at dusk: Hôn cổ. 

Drum of faith: Tín Cổ—The drum or simulant 
of faith—Âm thanh của trống hay chuông khánh 
là phương tiện giữ được niềm tin. 

Drum of the law: Pháp Cổ—See Dharma-drum. 
Drum ornamented wi(h clouds: Vân Cổ—For 
calling to midday meals in a monastery—Trống 
có vẽ hình mây, dùng để báo giờ cơm trưa trong 
tự viện. 

Drum Sound Dharani Sutra: Cổ Âm Thanh 
Đà La Ni Kinh—One of the four sutras of the 
Pure Land, according to Tzu-Ên—Từ Ân Đại Sư 
lấy Cổ Âm Thanh Đà La Ni Kinh làm một trong 


+ 


bốn bộ bản kinh của trường phái Tịnh Độ—See 
Four sutras of the Pure Land. 

Drum tower: Lầu trống. 

Druma (skt): Khẩn Na La Vương—Pháp Kiên 
Na La Vương—Vua Kiên Na La—King of the 
Kimnaras. 

Drunkard: Kẻ say sưa (nghiện ngập)—See Six 
dangers when one keeps bad company, and Eight 
teachers. 

Dry: Dried up—Càn (khô). 

Dry s(aøge of wisdom: Unfertilized stage of 
wisdom——Càn huệ địa. 

Dry or unferfilized stage of wisdom: Dry or 
unfertilized stage of wisdom, one of the “ten 
stages” of the development of a Bodhisattva Into a 
Buddha—Càn Huệ Địa, một trong mười giai đoạn 
phát triển của một vị Bồ Tát để đi đến quả vị 
Phật —See Ten grounds (A). 

Dry well on a hill top: Khưu Tĩnh—Một cái 
giếng khô trên đỉnh đổi, biểu trưng cho tuổi già— 
Symbolical of old age. 

Dry wisdom stage: Càn huệ địa—See Ten 
grounds and Ten stages in Bodhisattva-wisdom. 
Du Hang Temple: Chùa Dư Hàng —Another 
name for Phúc Lâm Tự, located Hồ Nam quarter, 
Lê Chân district, Hải Phòng province. Some 
Buddhist researchers believed 1t was built In the 
late thirteenth century in the Trần dynasty. In 
1672, Madarin Nguyễn Đình Sách, resipned from 
his post, rebuilt Dư Hàng Temple, and stayed 
there to practise Buddha”s Dharma for the rest of 
hs life. In the Thành Thái dynasty, Most 
Venerable Thông Hạnh rebuilt the temple and 
built the bell tower In 1899. In 1917 1t was rebuilt 
one more time. In the temple, there are many big, 


beautful statues and a lot of symmetrical 
sentences (câu đối) painstakingly carved, 


following the art style of the Nguyễn dynasty. 
One can also find a lot of preclous vestiges like 
caudrons, gongs all made of bronze. In the temple 
garden stand nine tomb stupas, including a group 
of stupas named “he Three Trúc Lâm 
Patriarchs.”—Tên khác của Phúc Lâm Tự, tọa lạc 
tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, tỉnh Hải 
Phòng, Bắc Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu 
Phật giáo tin rằng chùa được xây dựng về đời nhà 
Trần vào cuối thế kỷ thứ 13. Năm 1672 quan Đô 


1129 


Úy Nguyễn Đình Sách từ quan về trùng tu và tu 

tại chùa nầy. Đến đời vua Thành Thái, Hòa 

Thượng Thông Hạnh trùng tu và xây tháp chuông 

năm 1899. Năm 1917, chùa được trùng tu lần nữa. 

Trong chùa có nhiều pho tượng lớn và đẹp, với 

nhiều câu đối chạm khắc công phu nghệ thuật 

Nguyễn Triều. Chùa còn giữ được nhiễu di vật 

quý như đỉnh đồng, khánh đồng. Ngoài vườn chùa 

có chín tháp mộ, trong đó có nhóm tháp “Trúc 

Lâm Tam Tổ.” 

Dual adornment: 

adornmens. 

Dual advantage: Nhị Ích—See Dual benefits. 

Dual aid bestowed by the Buddha: Nhị Gia 

Hộ —Hai cách Phật gia hộ. 

1) Manifest or external aid, in the blessing and 
powers of this life: Hiển gia hộ—Hiển hiện 
hay gia hộ bể ngoài cho phước báo của đời 
nầy một cách công khai. 

2) Invisible or mysferic aid, in getting rid of sins, 
1ncreasing virtue: Minh gia hộ—Gia hộ không 
thấy được hay gia hộ một cách bí mật trong 
việc loại trừ tội lỗi và tăng trưởng công đức. 

Dual aspects of the Buddha-nature: Nhị Phật 

Tánh. 

l1) The Buddha-nature which is fundamenfally in 
all sentlent beings: Lý Phật tánh—Phật tánh 
căn bản trong mọi chúng sanh. 

2) The functionng Buddha-nature active and 
effective In some who cultivate, but not In 
others: Hành Phật tánh—Hành Phật tánh có 
trong vài chúng sanh tu tập nhưng không có 
trong những chúng sanh khác. 

Dual benefits: Nhị Ích—Hai loại lợi ích. 

(A) 

1) Profiable to the liíe which now ¡s: Hiện 
Ích— Lợi ích hiện tại trong đời nầy. 

2) Profitable to the life which 1s to come: Đương 
Ích—Lợi ích sau khi diệt độ. 

(B) 

l) Benefiting oneself (Hinayana seeks only 
one's own benefif): Tự lợ—Trường phái 
Tiểu Thừa chỉ mong cầu tìm lợi ích cho chính 
mình. 

2) Benefing others (Bodhisatva seeks both 
one°s own benefit and that of others, or 
personal Iimprovement for the Improvement 


Nhị Nghiêm—See Two 


of others): Lợi tha—Bồ Tát mong cầu tự lợi 
và lợi tha. 

Dual division of the Buddha?s teaching: Nhị 

Giáo ——Hai tông phái trong Phật giáo. 

(ŒD According to the Tien-TPai 
trường phái Thiên Thai: 

l) Exoteric or public teaching to the visible 
audience: Hiển giáo Hiển Giáo dạy cho 
thính chúng hữu hình. 

2) Esoteric teaching to an audience Invisible to 

the other assembly: Mật giáo—Mật giáo dạy 

cho thính chúng vô hình mà những người 
khác trong pháp hội chẳng thấy. 

According to the Shingon School—Theo 

trường phái Chân Ngôn: 

1) Gradual teaching: Tiệm Giáo. 

2) Immediate teaching: Đốn Giáo. 

(HD According to The Nrvana Sutra—Theo Kinh 
Niết Bàn: 

l) Incomplete-word teaching of which teaching 

InCr€ease Of 


Sect—Theo 





qI) 


Causes afflictions or 
unwholesome deeds: Bán tự giáo—Thuyết 
ngôn tăng trưởng phiển não hay ác pháp. 

2) Complete-word teaching of which teaching 
causes wholesome deeds: Mãn tự giáo— 
Thuyết ngôn tăng trưởng thiện pháp. 

qV) 

I1) The ordinary teaching of a moral life: Thế 
gian giáo. 

2) The teaching of Budha-truth of other worldly 
happiness in escape from mortality: Xuất thế 
gian giáo. 

(V) 

1) The Mahayan perfect or complete teaching: 
Liễu nghĩa—Những điểu nói rõ trong kinh 
Đại thừa nêu rõ hết thâm nghĩa. 

2) The Hinayana ¡incompleteness: Bất Liễu 
nghĩa—Những điều chẳng nói hết thực nghĩa 
trong kinh điển Tiểu thừa. 

(VJAccording to the Tien-T”ai School—Theo 
Thiên Thai Tông: 

1) The partial teaching: Quyển giáo—Giáo pháp 
không hoàn toàn mà chỉ dùng tạm rồi bỏ. 

2) The perfect teaching: Thực giáo—Giáo pháp 
Viên mãn của Như Lai. 

(VI)According to the Hua-Yen—Theo trường 
phái Hoa nghiêm: 


an 


1130 


l1) AII the Buddha”s teaching for conversion and 
general instruction: Hóa giáo —Tất cả giáo 
pháp và lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. 

2) All the Buddha's rules and commandments 
for the control and development of his order: 
Chế giáo —Tất cả những luật nghi cho giáo 
đoàn. 

(VII)According to the T”ien-T?ai School—Theo 
Thiên Thai tông: 

l1) Perfect or complete doctrine: Viên giáo. 

2) Special Perfect doctrine (Lotus doctrine): Biệt 
giáo. 

X)According to the Nirvana Sutra—Theo Kinh 
Niết Bàn: 

l) Completng those who failed to hear the 
Lotus: Quận thâu giáo. 

2) Supporing the law, while discoursing on 
Iimmortality: The keeping of the law 1s 
n€C©ssary  fo đàm 
thường giáo. 

(ŒX) According to the Hua-Yen Sect—Theo Hoa 
Nghiêm tông: 

l) Indirect or uneven teaching as in the Lofus 

and Nirvana sutras: Khuất chiết giáo—Giáo 

pháp gián tiếp mà Đức Phật đã giảng trong 
các kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. 

Drrect or levelled up teaching of Vatirocana”s 

teachings as In the Hua-Yen sutra: Bình đạo 

giáo—Như Kinh Hoa Nghiêm của Phật Tỳ 

Lô Giá Na thuyết, tùy ở pháp tính mà thuyết 

pháp bình đẳng. 

(XJDAccording to the Tien-T”ai—Theo trường 
phái Thiên Thai: 

l1) Teachings relating to the trailokya (realms of 
mortality): Giới nội giáo —Giáo pháp khiến 
phàm phu thoát khỏi tam giới. 

2) Teachings relating not only to the trailokya, 
but also the Iimmortal realms: Giới ngoại 
giáo—Giáo pháp chẳng những khiến hành 
giả thoát khỏi tam giới mà còn thoát hẳn sinh 
tử. 

(XIDAccording to the T”ien-T”?ai School—Theo 
Thiên Thai tông: 

l) Partial teaching: Thiên giáo— Giáo pháp 
không hoàn toàn của các trường phái Tạng, 
Thông và Biệt. 

2) The perfect teaching: Viên giáo—Giáo pháp 
hoàn mãn của Viên giáo. 


salvaion—-Phù Luật 


20 


(XI 

1) General or summarized teaching: Lược Giáo. 
2) Detailed teaching: Quảng Giáo. 

Dual lights: Nhị Quang——Hai thứ ánh sáng. 


(A) 

l1) Light from the Buddha's body: Phật thân 
quang. 

2) The light from the Buddha”s mind: Phật tâm 
quang. 

(B) 


l1) The halo from a Buddha”s body which can be 
seen by flesh eyes: Sắc quang—Còn gọi là 
thân quang hay ánh hào quang từ thân Phật 
phát ra mà mắt có thể nhìn thấy được. 

2) The lipgh( from a Buddha's mind: Tâm 
quang—Ánh quang minh từ tâm Phật phát ra. 

(C) 

1l) The constant the bodies of 
Buddhas: Thường quang—Ánh quang minh 
thường xuyên phát ra từ thân của chư Phật. 

2) The supernatural light sent out by a Buddha 
(from between his eyebrows) to illuminate a 
distant world: Thần thông quang——Ánh quang 
minh siêu nhiên được chư Phật dùng thần lực 
phóng ra (khoảng giữa hai mí chân mày của 
Phật). 

Dual marvel of Lotus Sutra: Nhị Diệu —Hai 

diệu nghĩa của Kinh Pháp Hoa. 

l1) Comparative compared with all 
previous teaching, which 1s rough ground- 
work: Tương đãi diệu —Quan điểm thô thiển 
hãy còn trong bỉ thử đối đãi. 

2) Pcrfect view of teaching, 
wonderful in comparison with all previous 
doctrine, and absolutely wonderful in Ifself: 
Tuyệt đãi diệu —Quan điểm toàn mãn không 
còn thô thiển đối đãi. 

Dual powers: Nhị Lực—Hai loại lực. 

Œ)_ According to the Amitabha Sutra—Theo Kinh 
A Di Đà: 

l) One”s own strength or endeavours: Tự lực— 
Salvaton of self by cultivating morality, 

Dùng tự lực để tu 
hành giới định tuệ mà cứu độ lấy mình. 

2) Salvation obfainned from anothers strength: 
Tha lực—The saving power of Amitabha— 
Được cứu độ bằng tha lực hay lực cứu độ của 
Đức Phật A Di Đà. 


halo from 


VI©W, 


hence It 1s 


meditation and wisdom 








1131 


I) According to The Flower Adornment Sutra— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm: 

l) Power of thought in choosing of ripht 
principles: Tư trạch lực. 

2) Power of practice and performance: Tu tập 
lực. 

(ID AIso according to The Flower Adornment 
Sutra—Vẫn theo Kinh Hoa Nghiêm: 

l1) Positive (dominant—active) forces: Hữu lực. 

2) Negative (subordinate—inert) forces: Vô lực. 

Dual profits: Nhị Lợi—See Dual benefits. 

Dual receptivity: Nhị Thọ—Hai loại thọ nghiệp. 

1) Karma of pleasure and pain of the physical 
body: Thân thọ. **See Sensation (II). 

2) Karma of the menfal or the mind: Tâm thọ. 
**See Sensation (II. 

Dual reward: Nhị Báo—Hai loại quả báo. 

l1) The material environment on which a person 
depends, resulting from former karma: Y 
báo—Y quả—Hoàn cảnh vật chất mà một 
người phải tùy thuộc vào do kết quả của 
nghiệp đời trước. 

2) Direct reward, body or person: Chánh báo—— 
Chánh quả. 

Dualism: Dvaya (p & sk—Nhị nguyên luận 

(phân biệt chủ thể và đối tượng, ta và người). 

Dualist (n): Người theo thuyết nhị nguyên. 

Dualist world: Thế giới nhị nguyên. 

Dualistic concepfion: Dualisic notion—Khái 

niệm nhị nguyên. 

Dualistic reasoning: Lý luận nhị biên. 

Dualistic thoughts: Tư duy nhị nguyên. 

Dualistic wisdom: Trí huệ nhị biên. 

Duality: Dharmadvaya (sk)—Nhị nguyên tính— 

Two sides—TWwo extreme views—Two dualistic 

Views expressly rejected in Buddhism. 

() 

1) Annihilation: Nihism (sk)—Đoạn kiến— 
Hoại diệt—Considering that thíngs do not 
©XISf 1n any the delusory 
manifestatons of the world, nor anything 
confinue after death. Denial of the doctrine of 








Sense,  ©Vc]n 


reincarnation—Đoạn biên kiến, coi mọi vật 
không hiện hữu, ngay cả những ảo giác hiện 
lên, hay bất cứ thứ gì tiếp tục sau khi chết. Tà 
kiến nầy phủ nhận thuyết tái sanh. 


2) Immortality: Eternalism—Vĩnh cửu —Biên 
kiến—Believing that there is true existence 
of real being in objects, or that there 1s some 
entity that exists forever—Thường biên kiến, 
tin rằng có sự hiện hữu thật của sự vật, và có 
những thứ hiện hữu đời đời. 

qD 

l) Those who believe that things exist: Hữu 
biên—Tin có sự hiện hữu. 

2) Those who believe that nothimg is self- 
existent or thins cannot be said to exist: Vô 
biên—Tin rằng không có cái gì có thể tự hiện 
hữu. 

II) 

l) The plus side: Tăng ích biên—Those who 
believe In a soul or permanence; all things 
are unreal and have no-self—Những người tin 
rằng không có một linh hồn hay sự thường 
hằng; vạn pháp vốn không có tự tánh. 

2) The minus side: Tổn giảm biên—Those who 
believe that nothing exists even of karma—— 
Những người tin rằng không có cái gì hiện 
hữu ngay cả nghiệp báo. 

Dubbaca (p): Disobedient (a)—Không tuân thủ 

(không vâng lời). 

Dubbanna (p): Discolored (a)—Phai màu hay 

đổi màu. 

Dubbhaka (p): Treacherous (a)—Phản phúc. 

Dubbhana (p): Treachery—Sự phản phúc. 

Dubbhara (p): Difficult to bring up or nourish— 

Khó nuôi (khó dạy). 

Dubbhasita (p): Insulting word (bad speech)— 

Lời lăng mạ. 

Dubbhati (p): To be treacherous or unfaithful— 

Phản phúc hay không trung thành. 

Dubbhi (p): Plotting against (a)—Âm mưu hại ai. 

Dubbijana (p): Dificult to understand (a)—Khó 

hiểu. 

Dubbhikkha (p): A famine (scarcity of food)— 

Nạn đói. 

Dubbutthika (p): Rainless (a)—Không có mưa. 

Dubhaka (p): A treacherous person—Người 

phản phúc. 

Dublious mỉnd: Nghi Tâm—Cái tâm luôn nghi 

hoặc —Suspicious mind—A doubting heart. 


1132 


Duc Niem: Hòa Thượng Thích Đức Niệm—Most 
Venerable Thích Đức Niệm, one of the most 
oufstanding Vietnamese monks in the modern era. 
In 1978, he obtained his Ph.D. in Buddhist study at 
Taiwan University. In the same year, he was also 
the President of the Refugee Relief Association In 
Taiwan. In 1981, he founded the International 
Buddhist Monastic Institute in the Ủnited States to 
tran monks and nuns as well as to translate and 
publsh Buddhit  sutras, 
commehntaries. In 1992, he was head of the 


vinaya, and 


Leadership Council Vietnamese-American 
Uniied Buddhist Congress, an umbrella 
OrgØan1zarion COVering several Buddhist 


Organ1zatlons In the United States. He also wrote 
and published several Buddhist books Including A 
Commentary On Mahayana Pureland Thought, 
Thích Đức Niệm's Dharma Talks, etec—Hòa 
Thượng Thích Đức Niệm, một trong những danh 
Tăng Việt Nam thời cận đại. Năm 1978, ngài 
nhận bằng Tiến Sĩ Phật Học tại Đài Loan. Cùng 
năm ấy, ngài là chủ tịch hiệp hội cứu trợ người ty 
nạn. Vào năm 1981, ngài thành lập Phật Học 
Viện Quốc Tế để đào tạo chư Tăng Ni, cũng như 
phiên dịch và in ấn kinh luật luận Phật giáo. Vào 
năm 1992, ngài là Thượng Thủ của Giáo Hội Việt 
Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Ngài cũng đã viết 
và in nhiều sách Phật giáo trong đó có tập Đại 
Thừa Tịnh Độ Luận và Pháp Ngữ Lục, vân vân. 
Duccaja (p): Difficult to give up—Khó bỏ. 
Dueccarita (p): Bad conduct—Hạnh kiểm xấu. 
Duddama (p): Difficult to manage or tame——Khó 
huấn luyện (khó kểm giữ được). 


Duddasa (p): 
I) Difficult to understand (a)—Khó mà hiểu 
được. 


2) Misfortune (n): Duddasã——Nỗi bất hạnh. 
Duddara-tara(p): More difficult to see (a)— 
Càng khó hiểu hơn. 

Duddha (p): Milk—Sữa. 

Duddina (p): An unlucky day—Một ngày không 
may. 

Dudjom Rinpoche Jikdrel Yeshe Dorje 
(1904-1987): Name of a reincarnate lama of the 
Nyingmapa of  Tibetan Buddhism, 
recognized as the reincarnation of DudJong 
Lingpa (1835-1904) He belonged to the 


order 


Mindroling lineage, but studied with many 
different teachers. He was renowned both as a 
dzogchen (great perfection) master and as a 
“treasure discoverer.” Until his death he was the 
head of the Nyingmapa order—Tên của một vị 
Lạt Ma tái sanh thuộc dòng Nyingmapa trong 
Phật giáo Tây Tạng, được công nhận là tái sanh 
của Lạt Ma. Ông thuộc dòng truyền thừa 
Mindroling, nhưng theo học với nhiều vị thầy 
khác nhau. Ông nổi tiếng về cả hai, một vị thầy 
Đại Toàn Thiện và một vị Thầy Khám Phá ra kho 
bảo châu. Ông đứng đâu truyền thống Nyingmapa 
cho đến khi thị tịch. 

Due f0: Do nơi. 

Dugøahita (p): Tà kiến—See Wrong views. 
Dugsama (p): Difficult to go—Khó đi được. 
Dugganda (p): Having a bad smell—Có mùi hôi 
thúi. 

Dugøata (p): Miserable—Khổ sở. 

Dugøatfi (p): Realm of miserable existence— 
Cảnh giới khổ đau. 

Duhana (p): Pollution—Sự ô nhiễm. 

Duhitu (p): Daughter—Con gái. 

Duhka (skÐ: Suffering—Uneasy—— 
Uncomfortable—Unpleasant—DIfficult— 
Uneasiness—Pain—Sorrow——Trouble—— 
Difficulty. ** See Dukkha. 

Duhkha-Nirodha (skt) Dukkha-Nirodha (p): 
Diệt Để—Duhkha means sorrow, nirodha means 
annihilation. This term means the conquest or end 
or annihilation of sorrof——Duhkha có nghĩa là 
đau khổ, nirodha là sự chấm dứt. Sự chấm dứt hay 
vượt qua đau kho. 

Duhkha (skt: Dukkha (p)—Khổ—Suffering—A 
SanskrIt “suffering” 
“unsatisfactoriness.” This 1s the first of the four 
noble truths of Buddhism, which holds that cyclic 
exIstence 1s characterized by unsafisfacforiness or 
suffering. This 1s related to the idea that since the 
things of the world are transitory, beings are 
inevitably separated from what they desire and 
forced to endure what 1s unpleasant. The main 
stated goal of Buddhism from 1fs Inception 1s 
overcoming “duhkha.” There are three main types 
of duhkha: I) the suffering of misery (duhkha- 
duhkhata), which includes physical and mental 
sufferinøs; 2) the suffering of change (viparinama- 


term for Or 


1133 


duhkhata), which all 
feelings of happiness. These are called sufferings 
because they are subject to change at any time, 
which leads to unhappiness; and 3) compositional 
suffering (samskara-duhkhata), the suffering 
endemic to cyclic existence, in which sentient 


includes contaminated 


beings are prone to the dissatisfaction due to 
being under the Influence of confaminated actions 
and afflicions—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Khổ” 
hay “Bất toại.” Đây là đế thứ nhất trong Tứ Diệu 
Đế của Phật giáo, cho rằng vòng luân hồi sanh tử 
được đặt tính hóa bởi những bất toại và đau khổ. 
Điều này liên hệ tới ý tưởng cho rằng vạn hữu vô 
thường, chúng sanh không thể nào tránh được 
phân ly với cái mà họ mong mỏi và bắt buộc phải 
chịu đựng những thứ không vui. Mục đích chính 
được kể ra trong Phật giáo là khắc phục “khổ 
đau.” Có ba loại khổ đau: 1) khổ khổ, bao gồm 
những nỗi khổ về thể chất và tinh thần; 2) hoại 
khổ, bao gồm những cảm thọ không đúng đắn về 
hạnh phúc. Gọi là hoại khổ vì vạn hữu đều hư 
hoại theo thời gian và điểu này đưa đến khổ đau 
không hạnh phúc; 3) Hành khổ, nỗi khổ đau trong 
vòng sanh tử, trong đó chúng sanh phải hứng chịu 
những bất toại vì ảnh hưởng của những hành động 
và phiển não uế nhiễm. 

Duhkha-Aryasat (sk): Khổ Thánh Đế— 
Suffering 1s the lot of the six states Of exIstence. 
Misery 1s 
beings—Khổ là chuyện không tránh khỏi của 
chúng sanh—See Four Noble (Holy) Truths. 
Dujivha (p): A serpent—Con rắn. 


a necessary attrIbute of sentient 


Dujjaha (p): Difficult to give up or remove—— 
Khó bỏ. 

Dujjana (p): Difficult to know—Khó mà biết 
được. 

Dujjivita (p): Wrong livelihood—Tà mạng. 
Duka (p): A pair—Một cặp. 

Dukhendriya (sk): Sufferng or pain—Khổ 
căn—See Twenty two roofs. 

Dukkara (p): Difficult to do—Khó làm. 
Dukkara-bhava (p): Difficulty—Sự khó khăn. 
Dukkata (p): Wrong action—Hành động sai trái. 
Dukkha (p): Suffering—Khổ—Khổ, bất toại 
nguyện, đau khổ. Đặc tính thứ hai của các pháp 
có điều kiện (pháp hữu vi). Đây là kết quả của vô 
thường và tham ái. Khổ là chân lý đầu tiên trong 


Tứ Diệu Đế, có ba loại khổ chính: khổ khổ, hành 
khổ và hoại khổ—See Duhkha, Sufferings, and 
Four Noble (Holy) Truths. 

Dukkha-antagu (p): One who has conquered 

suffering—Người đã chế ngự được khổ. 

Dukkha-apagama (p): Removal of pain—Diệt 

khổ—See Four Noble (Holy) Truths. 

Dukkha-arya-satya (sk) Dukkha-ariya- 

sacca (p): Khổ Đế—Chơn lý cao thượng về sự 

kho—See Four Noble (Holy) Truths. 

Dukkha as condifoned sfates: Samkhara- 

dukkha (sk)—Khổ Tánh-Suffering due to 

formatons—Suffeing by the passing or 

Impermanency of all things, body and mind are 

impermanent—Hành Khổ vì chư pháp vô thường, 

thân tâm nầy vô thường—See Three kinds of 
sufferings. 

Dukkha-dukkha (skt): Khổ Khổ Tánh —Dukkha 

as ordinary suffering——Suffering due to paIn. 

I) Suffering that produce by direct causes or 
sufering of misery, Including physical 
sufferings such as pain, old age, death; as 
well as mental anxieties—Khổ gây ra bởi 
những nguyên nhân trực tiếp hay khổ khổ, 
gồm những nỗi khổ xác thân như đau đớn, 
già, chết; cũng như những lo âu tỉnh thần— 
See Suffering due to pain and Three kinds of 
sufferings. 

2) According to Most Venerable Piyadassi in 
“The Buddhaˆs Ancient Path,” all mental and 
bodily sufferings such as birth, aging, disease, 
death, wiíh the unloved, 
dissociation from the loved, not getting what 
one wants are the ordinary sufferings of dally 
líe and are call Dukkha-Dukkhata—Theo 
Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con 
Đường Cổ Xưa,” các loại khổ nơi thân và tâm 
như là sanh, già, bệnh, chết, gần gũi kẻ 
không ưa, xa ha người yêu thương, không đạt 
được cái mình mong muốn, vân vân, là những 
cái khổ thông thường trong đời sống hằng 
ngày, được gọi là Khổ Khổ—See Three 
dharmas (XXIT]). 

Dukkha-dukkhata (p): Suffering as pain—Khổ 

khổ—See Dukkha-dukkha. 

Dukkha-kkhandha (p): 

sufferinge—Uẩn khổ. 


aSSOciation 


Agpregae of 


1134 


Dukkha-kkhaya (p): Extinction of misery—Sự 
chấm dứt khổ đau—See Four Noble (Holy) 
Truths. 

Dukkha lakkhana (p): Đặc tính hay tướng của 
khổ nhờ đó mà thấy được khổ. Bị áp bức, bị đè 
nén bởi sự vô thường. 

Dukkha-nidana (p): Source of suffering— 
Nguyên nhân của sự khổ—See Four Noble (Holy) 
Truths. 

Dukkha-nirodha (p): Destruction of suffering— 
Sự diệt khốổ—See Four Noble (Holy) Truths. 
Dukkha-nirodha-ariya-sacca (p): Chơn lý về 
sự diệt khổ—See Four Noble (Holy) Truths. 
Dukkha-nirodha-gamini (p): Sự tu tập đưa đến 
diệt khổ—See Four Noble (Holy) Truths. 
Dukkha-nirodhaga-mini-patipada (skÐ: 
Chơn lý về con đường đưa đến sự diệt khổ—See 
Four Noble (Holy) Truths. 
Dukkha-nupassana-nana (p): Tuệ giác thấy 
được sự khổ. Trực giác được rằng không thể dựa 
vào ai hay cái gì cả, tất cả mọi đối tượng đều 
đáng sợ, đáng nhờm gớm, không nơi nào có thể 
nương nhờ hay ỷ lại vì tất cả đều bị hủy diệt, bị 
tan biến mau chóng. 

Dukkha as ordinary suffering: Dukkha- 
dukkha (skt—Suffering due to pain—Khổ Khổ 
Tánh—See Suffering due to pain and Three kinds 
Of sufferings. 

Dukkha-pana (p): Hurting (a)—Tổn hại. 
Dukkha-parefa (p): Afflicted by misery—BỊ 
khổ não—See Four Noble (Holy) Truths. 
Dukkha-petfi (p): To cause pain—Lầm cho 
thống khổ. 

Dukkha as produced by change: Viparinama- 
dukkha (skÐ—Suffering due to change——Suffering 
by loss or deprivation or change—Hoại Khổ 
Tánh—Khổ gây ra bởi những thay đổi—See 
Three kinds of sufferings. 

Dukkha-sacca (p): The truth of misery—Chân 
lý về khổ—See Four Noble (Holy) Truths. 
Dukkha-Samjna (skt): Khổ tưởng. 
Dukkha-samudaya (skt): Tập Đế——Chơn lý cao 
thượng về nguyên nhân của sự khổ—See Four 
Noble (Holy) Truths. 

Duhkha-satya (skt): Khổ Đế—Sự thật về khổ— 
Suffering or the pain—The truth of suffering—All 





existence entalls sufferine—AIl existence 1s 

characterized by suffering and does not bring 

satisfaction—Mọi hiện hữu đều có bản chất khổ 

chứ không mang lại toại nguyện (sự khổ vô biên 

vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết khổ, 

thương yêu mà phải xa la khổ, oán ghét mà cứ 

gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Khổ 

đeo theo ngũ uẩn như sắc thân, sự cảm thọ, tưởng 

tượng, hình ảnh, hành động, tri thức) —See Four 

Noble Truths. 

Dukkha-seyya (p): An uncomfortable sleep— 

Giấc ngủ không thoải mái. 

Dukkha vedana (p & skt): The painful feeling— 

Khổ thọ—See Three dharmas (XXII). 

Dukkhi (p): Grieved—Buôn khổ. 

Dukkhiyati (p): To feel pain—Cảm thấy đau 

đớn. 

Dukkhotinna (p): Fallen into misery—BỊ rơi vào 

nỗi thống khổ. 

Dukkhudraya (p): Causing pain—Lầm cho đau 

đớn. 

Dukkhupasama (p): Alleviation of suffering— 

Làm vơi nỗi khổ. 

Dukula (skt): Đầu Cưu La—A species of plant, 

fine cloth made of the Inner bark of this plant, 

silken cloth—Loại vải mịn làm từ vỏ cây Đầu 

Cưu La. 

Dull (a): 

1) Ảm đạm—Ơloomy——Sombre—Overcast— 
Dismal—Dreary. 

2) Độn: Blunt—Confused—Stupid—Hôn muội. 

3) Hôn ám: Confused—Dark——Gloomy. 

4) Low capacfy—Độn căn—See 
cultivated levels. 

Dullabha (p): Difficult to obtain (a)—Khó đạt 

được. 

Dulladdha (p): Obtaned with difficulty—Đạt 

được bằng sự khó khăn. 

Dulladdhi (p): Tà kiến —See Wrong views. 

Dull-brained: Lú. 

Dull capacity: Độn căn—Unable to receive 

Buddha-truth—Không có khả năng tiếp nhận Phật 

pháp. 

Dull and foolish: Đần độn ngu xuẫn. 

Dull intellect: Độn trí. 


Three 


1135 


Dull knowledge: Confused knowledge—Hôn 
thức. 

Dull powers: Căn độn. 

Dull root: Độn căn—See Two roots (A). 

Dull temptations: See Dull Vices. 

Dull vices: Five dull, unintelligent, or stupid 
Vices or tempfatlons. Five envoys of stupItity 
caused by the illusion of the body or self Năm 
thứ mê mờ ám độn bắt nguồn từ thân kiến mà 
sanh ra—See Five envoys of stupIdIty. 
Dull-witted meditation practfitioner: 
Balopacarikam (skÐ——See Balopacarikam. 
Dullness (n): Thina (skt & p)—Hôn trầm—Thẩn 
thờ —Sloth—ldleness—ldleness (ngầy ngật)— 
Sloth-Torpo—Sunk in  stupor—To lose 
consciousness—See Thĩna. 

Dull-wited (a)›: Độn căn—-Dul “Of dull 
capacity—Unable to receive Buddha-truth—At 
the time of the Buddha, there was a man named 
Suddipanthaka, one of the disciples of the 
Buddha. He was taught only two words “broom” 
and “sweep,” and was asked to meditate on them. 
However, he was so dull-wited that when he 
remembered one of the words, 
Iimmediately forget the other. Nevertheless, 
thanks to his power of perseverance, he never 
neplected his cultivaton even for a single 
moment. Ultimately, he became an Arhat. On the 
other hand, although Devadata was more 
Iintelligent and fully conversant with the Dharma, 
and possessing the five spirtual powers, he 
ulimately descended to the hells because of his 
greed for fame and fortune and his lack of true 
cultivation—Thời Đức Phật còn tại thế, có một 
người tên Châu Lợi Bàn Đà Già, một trong 
những đệ tử của Phật. Phật dạy cho ông hai chữ 
“chổi” và “quét” và bảo ông cố gắng quán chiếu. 
Tuy nhiên, ông độn căn độn tính đến nổi hễ nhớ 
chữ này lại quên chữ kia, nhưng nhờ sức kiên trì 
không giây phút nào xao lãng, nên cuối cùng 
chứng quả A La Hán. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy 
thông minh và tinh thông tam tạng kinh điển, cũng 
như lục thông, nhưng bởi danh lợi và chẳng thực 
tu nên kết quả là bị đọa vào địa ngục. 


he  would 


Duma (p): Tree top—Ngọn cây. 
Dumb (a): Câm. 


Dumb_ sheep monk: Á dương Tăng—A monk 
who 1s stupid and does not know good from bad, 
nor enoupgh to repent of sin—Một vị Tăng sĩ mê 
không phân biệt chánh tà, cũng không biết sám 
hối tội lỗi. 

Dumb sheep school: Á Dương Ngoại Đạo—A 
kind of heretic sect, of which followers believe 
that to be as dumb as a sheep they can go to 
heaven—Một loại ngoại đạo mà giáo đồ của họ 
tin rằng câm như dê chẳng nói một lời có thể là 
một phép tu thù thắng sẽ đưa họ về thượng giới. 
Dummana (p): Unhappy (a)—Không hạnh phúc. 
Dummati (p): An evil-minded person—Người có 
tâm địa xấu xa. 

Dummedha (p): Foolish (a)—Ngu ngốc. 
Dumuppala  (p): producing  yellow 
flowers—Loại cây trổ bông màu vàng. 
Dundubhi (p): A dum—Cái trống. 
Dundubhisvaranirghosa-Buddha (skQ: Tối 
Thắng Âm Phật. 

Dundubhisvara-raja (sk): Thiên Cổ Âm— 
Lord of the sound of celestial drums, such as 
thunder. Name of each of 2,000 kotis of Buddhas 
who atfained Buddhahood—Vân Tự Tại Đăng 
Vương. 

Dunniggaha (p): Difficult to subdue or control— 
Khó kểm chế. 

Dunnimita (p): Bad omen——Điềm chẳng lành. 


Tree 


Duplication of ceremony: Việc làm hai cuộc lễ 
trong một ngày. 

Duppamunea (p): Difficult to be freed (a)—Khó 
được giải thoát. 

Duppamna (p): A fool—Người ngu. 
Dupparihariya (p): Difficult to use or manage 
(a)—Khó quản lý (khó dùng). 
Duppafinissaggiya (p): Difficult to give up or 
abstain from (a)—Khó bỏ được. 

Duppativijjha (p): Difficult to understand—Khó 
hiểu. 

Dura (p): Distance—Khoảng cách. 

Durable (a): Tôn tại—Lasting—Far of. 
Durajana (p): Difficult to understand (a)—Khó 
hiểu. 

Durakkha (p): Difficult to protect (a)—Khó bảo 
vệ. 


1136 


Duramgama (sk0: Viễn hành địa—Far- 
reaching land—Ground of traveling far—The 
sfaøe of proceeding afar, getting above Ideas of 
self in order to help others. The seventh stage of 
the Bodhisattva, the stage of proceeding afar, 
getting above 1deas of self in order to help others. 

In this stage, a Bodhisattva leaves the world of 

phenomena and enjoys mystic contemplatlon— 

Tên địa thứ bẩy trong thập địa Bồ Tát, ở địa nầy 

các vị Bồ Tát vượt rất xa thế gian, vượt ra ngoài 

tư tưởng tự độ để tiến đến độ tha. Trong giai đoạn 
nầy vị Bồ Tát rời bỏ thế giới hiện tượng để an trụ 

trong thuần vô tướng quán—See Ten grounds (II). 

Duramgama-bhumi (skÐ: Ground of traveling 

fa—Viễn Hành địa—Far-reaching land—§ee 

Duramgama, and Ten grounds (II). 

Durangama (p): Going afar—ĐI xa. 

Duranubodha (p): Difficult to understand (a)— 

Khó hiểu. 

Durasada (p): Difficult to be approached (a)— 

Khó đạt đến được. 

Duratikkama (p): Difficult to pass over (a)— 

Khó vượt qua. 

Duration or eXistence: 

Droperties of matfer. 

Durdharsa (skt): Nỗ Đạt La Sái. 

1) Hard to behold: Khó để ý. 

2) Hard to hold: Khó nắm giữ. 

3) Hard to overcome: Khó vượt qua. 

4) Guardian of the Iinner gate in Vairocana”s 
mandala: Hộ pháp trong nội viên Mạn Đà La 
của Đức Tỳ Lô Giá Na. 

Durga (skt): Bhima or Marici (skt)—Đột Ca— 

According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 

English Buddhist Terms, Durga is the wife of 

Mahesvara, to whom human flesh was offered 

once a year in autumn—Theo Eitel trong Trung 

Anh Phật Học Từ Điển, Đột Ca là vợ của Ma Hê 

Thủ La Thiên, người mà mỗi năm vào mùa thu 

người ta đều phải dâng cúng thịt người. 

Durgati (skt): Realm of miserable existence— 

Cảnh giới khốn khổ. 

During the Buddha?s lifetime: Trong thời Phật 

còn tại thế. 

During the moment of joy and happiness: 

Trong lúc vui sướng hạnh phúc 


Trụ—Seec Three 


Durita (p): Bad action—Hành động xấu xa. 
Durutfa (p): Bad speech—Lời nói xấu ác. 
Dusaka (p): One who defiles or defames—Người 
làm nhơ nhớp. 

Dusana (p): Defilement—Sự nhiễm trược. 

Duseti (p): To pollute—Lầm cho ô nhiễm. 

Dusk: Hoàng hôn. 

Duskrta (skt): Dukkata (p)—Đột Cát Lật Đa— 

Đột Sắt Kỷ Lý Đa—Đột Cát La. 

I) Wrong-doing: Evil action—Misdeed—SIn— 
External sins of body and mouth, I1.e. deed 
and words—Ác tác nơi thân nghiệp và khẩu 
nghiệp (còn gọi là thức-xoa-g1à-la-m1). 

2) Tội của thân và khẩu: Misdeed—Một tội 
tương đối nhẹ gây ra bởi những hành động sai 
lầm—Evil action—Wrondoing—Sin— 
External sins of the body and the mouth—A 
light sin—Có hai loại trói buộc vào phiển 
não—There are two duskra—See Two 
duskrta. 

3) Biệt Chúng: A monk ¡s to separate oneself in 
religIous dutles from his fellow monks for 
his offence or wickedness—Vì một tội lỗi hay 
hành động xấu xa phạm phải mà một vị Tăng 
bị biệt chúng. 

4) See Six kinds of wrong-doing. 

53) Evil doing: Đột Cát La—Ác Tác—See Seven 
kinds of wrong-doing of monks and nuns. 

Dussa (p): Cloth—Vải. 

Dussaha (p): Difficult to bear on—Khó lòng tiếp 

tục chịu đựng. 

Dussatfi (p): To offend against—Phạm lỗi. 

Dussila (p): Bad character (void of morality)— 

Tánh nết xấu xa. 


Dust (n): 

l1) Atoms—Molecules—Small particles——VI 
trần. 

2) Bụi hổng—Worldly dus—All mundane 


things that can cloud our bright self-nature. 
These include form, sound, scent, taste, touch 
and dharmas. 

3) See Gunas. 


4) Mala (skÒ—lmpurity—Moral  I1mpurity— 
Mental ¡Impurity—Whatever misleads or 
deludes the mind—Tlllusion—Defilement— 
Cấu. 


1137 


5) Pancavisayarasa (p)—FIve Indulgences of the 
senses, or the objects of the Íive senses or 
five dusts, which being dusty or earthly things 
can taint the true nature——Năm trần hay năm 
cảnh sắc—See Five dusfs. 

Dust of the passion: Dục trần—S§ee Five dusts. 

Dust and sand: 

I1) Hằng hà sa số: Numberless. 

2) Cát bụ —Uncountable or endless 1llusions— 
Trần Sa—Dust and sand, i.e. numberless as 
the atoms. T”len-T”ai uses the term as one of 
the three illusions, the trial of the 
Bodhisattva In facing the vast amount of 
detail in knowledge and operation required 
for his task of saving the world—Nhiều vô số 


1©. 


kể như bụi trần và cát. Một trong ba mê hoặc 
mà Tông Thiên Thai lập ra gọi là trần sa, hay 
những chướng ngại mà Bồ Tát gặp phải trên 
đường giáo hóa chúng sanh nhiều vô số kể; 
còn có nghĩa là pháp môn mà Bồ Tát dùng để 
giáo hóa chúng sanh thông đạt có nhiều như 
cát bụi (nhưng chúng sanh tâm trí mê muội 
không thể thông đạt mà cứ tiếp tục lăn trôi 
trong luân hổi sanh tử) **See Three 
delusions. 
Dusf-storms: Emblematic of hate, one of the 
four films or things that becloud—Bão Cát, biểu 
tượng của sân hận, một trong bốn màn che phủ— 
See Four films or things that becloud. 
Dust-storms of hate: Resentnent—Sân hận— 
See Four bandhanas (B). 
Duster:  Fly-brush—Bàn 
appurtenances of a monk. 
Dustless Stainless Dharma vision: Vô trần 
pháp ly cấu pháp nhãn. 
Dusty path: Trần Đạo—The phenomenal world, 
or worlds—Cõi uế độ (theo tông Hoa Nghiêm, 
trong từng hạt bụi của thập phương hư không đều 
có thế giới gọi là thế giới trần đạo, tức là ở mỗi 
đầu sợi lông đều có thế giới, có Phật). 
Duta (skt): Thiên sứ giả—There are five great 
lctors or deva-messengers (five duta)—Ngũ 
Thiên Sứ Giả hay năm sứ giả lớn—See Five great 
lictOrS. 
Dufies of Ascetics and Brahmins (The 
Buddha and His Teachings): Bổn phận của tu 
sĩ và Bà-la-môn (Đức Phật và Phật Pháp). 


chả —See Seven 


1) Dissuade other beings from evil: Khuyên nhủ 
và cản ngăn chúng sanh không để họ rơi vào 
tội lỗi. 

2) Persuade them to do good: Nhắc nhở và dẫn 
dắt họ làm điều thiện. 

3) Love them with a kind heart: Hết lòng thương 
mến họ. 

4) Make them hear what they have not heard 
and clarify what they have already heard: 
Thuyết giảng những điều họ chưa được nghe, 
và giải thích cặn kẻ những điều họ đã nghe. 

5) Point out the path to a heavenly state: Vạch 
cho họ thấy con đường dẫn đến những cảnh 
giới an vui hạnh phúc. 

Duties of a Buddhist: Bổn phận của Phật tử— 

See Ten duties of a Buddhist. 

Duties of Buddhist adepts toward monks 

and nuns: Bổn phận của Phật tử đối với chư 

Tăng Ni—They should be deferential, obedient 

and sincere toward ther master and listen 

carefully to the explanations of the latter. They 
should read and try to understand the Buddhaˆs 
teachings In order to make spiritual progress. In 
the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “The 

Zenith denotes ascetics and Brahmins. Oh son of 

Sigalaka, there are fÍive ways 

should mimister to ascetics and Brahmins as the 

Zenith.”—Đối với Tăng Ni phải cung kính vâng 

lời, thành thật và chăm chỉ nghe lời giảng dạy của 

các thây; cần học hành để mỗi ngày thêm tinh 
tiến. Trong Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: 

“Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La 

Môn. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử 

đối xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn như phương 

Trên.”—See Ten duties of a Buddhist. 

I1) By kindness in bodily deed: Có lòng từ trong 
hành động về thân. 

2) By kindness in speech: Có lòng từ trong hành 
động về khẩu. 

3) By kindness In thought: Có lòng từ trong hành 
động về ý. 

4) By keeping open house for them: Mở rộng 
cửa để đón các vị ấy. 

53) By supplying their bodily needs: Cúng dường 
các vị ấy các vật dụng cần thiết. 

Duties of Buddhists toward other religions: 

Bổn phận của Phật tử đối với các tôn giáo khác— 

They should not disparage other religlons since If 


in which a man 


1138 


could create more conflicts—Đối với tôn giáo thì 

không bài xích tôn giáo của người khác, làm như 

vậy thêm mâu thuẫn và cũng là đào huyệt chôn 
chính tôn giáo mà mình đang theo—See Ten 
duties ofa Buddhist. 

Duties of chỉldren toward paren(s: Bổn phận 

con cái đối với cha mẹ—See Ten duties of a 

Buddhist. 

Œ@)_ Duties of children toward parenfs according to 
the Sigalaka Sutra—Bổn phận con cái đối với 
cha mẹ theo Kính Thi Ca La Việt: Children 
should be respecfful toward their parents, 
preserve the honors of the family, assume full 
charge of heavy, strenuous works, and nurse 
their parents when they become sick rather 
than letting them to die and afterward crying 
frantically, laying a big wreath at their tomb 
or celebrating sumptuous death annIversarIes. 
They should not listen to their wIives” opinion 
to abandon their own parents, because If 1s 
to bad to be undutful toward them. 
According to the Sigalaka Sutra, the Buddha 
taught: “I[here are five ways In which a son 
should minister to his mother and father as the 
Eastern direction.”—Con cái phải hết lòng 
hiếu kính với cha mẹ, phải giữ danh dự gia 
đình, gánh vác công việc nhọc nhằn, săn sóc 
cha mẹ khi ốm đau hơn là khóc thương, cúng 
giỗ linh đình, đặt vòng hoa trên mộ người đã 
khuất; không nên theo vợ con mà bỏ rơi cha 
mẹ, con mà bất hiếu với cha mẹ thì không 
còn một việc xấu xa nào mà không làm được. 
Theo Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, có năm trường hợp, người 
con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương 
Đông.” 

l) He should think having been supported by 
them, I will support them: Được nuôi dưỡng, 
tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. 

2) I will perform their duties for them: Tôi sẽ 
làm bổn phận đối với cha mẹ. 

3) Iwill keep up the family tradition: Tôi sẽ gìn 
giữ gia đình và truyền thống. 

4) Iwill be worthy of my heritage: Tôi bảo vệ 
tài sản thừa tự. 

5) After my paren(s” deaths, I will distribute g1Ifts 
on the their behalf: Tôi sẽ làm tang lễ khi cha 
mẹ qua đời. 


(ŒI Dutes of children towards thelr parents, 
according to The Buddha and His Teachings 
of Most Venerable Narada—Bổn phận làm 
con đối với cha mẹ theo Đức Phật và Phật 
Pháp của Hòa Thượng Narada: 

1) Supporting parents: Phụng dưỡng cha mẹ. 

2) Doing their duties: Làm công việc thay thế 
cha mẹ. 

3) Keeping the family lineage: Giữ tròn danh 
giá cho gia tộc. 

4) Acting In such a way as to be worthy of his 
inheritance: Tỏ ra xứng đáng thọ hưởng di 
sản của cha ông. 

53) Offerng alms ¡in honor of his departed 
relatives: Bố thí cúng dường để hồi hướng 
phước báu cho những người quá vãng trong 
gia tộc. 

Duties of employees toward their employer: 

Bổn phận công nhân đối với chủ—Employees 

should do their best to Improve their output. They 

must be diligent and honest. They should not 

Wwasfe raw material, critcilze or bite back thelr 

employer with others. In the Sigalaka Sutra, the 

Buddha taught: “Oh son of Sigalaka, there are 

five ways in which servants and workpeople, thus 

ministered to by their master as the Nadir.”— 

Người làm phải cố gắng phục vụ sao cho công 

việc được tốt hơn; phải chuyên cần, lương thiện, 

không làm hư hao, phí tổn và không nên chỉ trích 
hay nói lén, nói xấu chủ nhân với người ngoài. 

Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Này 

gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân 

đối xử như phương Dưới với năm cách kia, có 
lòng thương đối với vị chủ nhân theo năm cách 
như sau.”—See Ten duties of a Buddhist. 

l) They wIl get up before him: Dậy trước khi 
chủ thức dậy. 

2) They will go to bed after him: Đi ngủ sau khi 
chủ đi ngủ. 

3) Take only what they are given: Tự bằng lòng 
với các vật đã cho. 

4) Do their work properly: Khéo làm các công 
việc. 

5) Be bearer of his praise and good repute: Đem 
lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 

Duties of employer toward employee: Bổn 

phận chủ đối với công nhân. 





1139 


(Œ) The employer must take care of his 
employees`" health. He must be impartial 
when distributing services to them and pay 
them therr due salary. If the employee makes 
a mistake, he must carefully examine I If Is 
done voluntaily or Involuntarilly before 
inflicing any punishment. In case of a 
reward, it should be relevant to the gains he 
has gotten. In the Sigalaka Sutra, the Buddha 
taught: “Oh son of Sigalaka, there are five 
ways In which a master should minister to his 
servants and work people as the Nadir 
direction.—Chủ phải chăm sóc sức khỏe 
người làm, công bình mà phân công việc, trả 
lương thích đáng. Nếu người làm phạm lỗi, 
phảẩi xét do cố ý hay vô tình mà thưởng phạt; 
khi họ tích cực làm việc đưa đến lợi lộc thêm 
phải thưởng đúng mức, không keo kiệt. Trong 
Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: “Này gia 
chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân 
đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới.”— 
See Ten duties of a Buddhist. 

l) By arranging ther work according to therr 
strength: Giao công việc đúng theo sức của 
họ. 

2) By supplying them with food and wages: Lo 
cho họ ăn uống và tiễn lương. 

3) By looking after them when they are ¡ll: Điều 
trị cho họ khi bệnh hoạn. 

4) By sharing special delicacies with them: Chia 
xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ. 

53) By leting them off work at the right time: 

Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 

Duties of a master towards his servants (The 

Buddha and His Teachings): Bổn phận của 

chủ đối với tôi tớ hay người làm (Đức Phật và 

Phật Pháp). 

l) Assignng them work according to therr 
streneth: Giao phó công việc đúng với khả 
năng. 

2) Supplying them with food and wages: Trả thù 
lao và nuôi cơm đầy đủ. 

3) Tending them in sickness: Khi đau ốm phải 
chăm sóc thuốc men. 

4) Sharing with them extraordinary delicacies: 
Chia sớt những món ngon vật lạ. 

5) Relieving them at times: Không bắt làm quá 
giờ. 


qI) 


Dutfies of a friend towards his øood advisor 

(The Buddha and His Teachings): Bốn phận 

của Thiện hữu tri thức đối với bằng hữu (Đức 

Phật và Phật Pháp). 

1) Protect him when he is heedless: Bảo vệ bạn 
trong lúc cô đơn, cứu vớt bạn trong cơn sa 
ngã. 

2) Protect his property when he ¡s heedless: Bảo 
vệ tài sản của bạn khi không có ai trông nom. 

3) Become a refuge when he is afraid: Hết lòng 
đùm bọc làm chỗ nương tựa khi bạn lâm cơn 
khủng hoảng. 

4) Not forsake him when he is in danger: Không 
bỏ khi bạn lâm nguy. 

53) Be his  progeny 
(relatives): Luôn nhã nhặn khiêm tốn với bà 
con dòng họ của bạn. 

Duties of the head of the family toward 

relatives, kinfolk and neighbors: Bổn phận 

đối với anh chị em, bà con, thân thích, và láng 
giềng—According to the Sigalaka Sutra, the 

Buddha taught: “The head of the familty must get 

along with brothers and sisters and relatives, be 


considerate tfowards 


useful to his family, and society, and shun 

Jealousy. He must not sow division among family 

and members and must help his poor, sick, 

disabled kinfolk. He should not be unforgIving or 
angry against others He must be courteous 
toward neighbors who would help him In case of 
an emergency.”—Theo kinh Thị Ca La Việt, Đức 
Phật dạy: “Gia chủ phải thương yêu và hòa thuận 
với anh chị em, biết làm điều lợi ích chung cho 
gia đình, xã hội, tránh sự ganh ty, óc đố ky, gây 
chia rẽ làm không khí gia đình thiếu đầm ấm an 
vui. Giúp đỡ thân thích nghèo, kẻ đau yếu, người 
nạn tai tật nguyễn, không cố chấp giận hờn dù có 

ý kiến bất đồng, tránh dữ làm lành, cần giao thiệp 

hòa nhã với láng giềng, nhờ cậy nhau lúc tắt lửa 

tối đèn.”—See Ten duties of a Buddhist. 

Duties of the husband toward his wife: Bổn 

phận của chồng đối với vợ —See Ten duties of a 

Buddhist. 

( Dutes of the husband toward his wife, 
according to the Sigalaka Sutra—Bổn phận 
của chồng đối với vợ, theo kinh Thi Ca La 
Việt: Being the pillar of the family, the 
husband must be closely related to his wife 


1140 


and both must develop mutual affection. He 
should have a great sense of responsibility, 
take charge of difficult work, and know how 
to deal correctly with others. He should lead a 
sober lifeể and should not be stingy, nor 
commit fornication. In the Sigalaka Sutra, the 
Buddha taught: Oh son of Sigalaka, there are 
five ways in which a husband should minister 
to his wife as the Western direction.”—Chồng 
đối với vợ phải tương kính, phải là người cột 
trụ có tỉnh thần trách nhiệm cao độ, gánh vác 
những việc nặng nễ khó khăn, không to tiếng 
nặng lời, cư xử nghiêm túc, ăn uống đơn giản, 
không keo bẩn, không ngoại tnh, và tin vợ 
những công việc nhà. Trong Kinh Thi Ca La 
Việt, Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, có năm 
cách, người chồng phải đối xử với vợ như 
phương Tây.” 

1) By honouring her: Kính trọng vợ. 

2) By not disparaging her: Không bất kính đối 


VỚI Vợ. 

3) By not being unfaithful to her: Trung thành 
VỚI VỢ. 

4)_ By giving authority to her: Giao quyền hành 
cho vợ. 


5) By providing her with adornments: Sắm đồ nữ 

trang cho vợ. 

Dutes of a husband towards 

according to the Buddha and His Teachings of 

Most Venrable Narada: Bổn phận của chồng 

đối với vợ theo Đức Phật và Phật Pháp của 

Hòa Thượng Narada: 

l) Courtesy: Nhã nhặn. 

2) Not despising her: Không tỏ ý khinh rẻ. 

3) Faithfulness: Trung thành. 

4) Handing over authority to her: Giao quyển 
hành cho vợ. 

5) Providing her with ornaments: Mua sắm đồ 
trang sức. 

Dufies of monks and nuns toward lay 

people: Chư Tăng Ni đối với Phật tử tại gia— 

According to the Sigalaka Sutra, there are six 

ways In which monks and nuns should treat lay 

people—Theo kinh Thị Ca La Việt, chư tăng Ni 

phải có lòng thương vị thiện nam tử theo sáu cách 

sau đây—See Ten dutles of a Buddhist. 

l1) They will restrain him from evil: Ñgăn không 
cho họ làm điều ác. 


hs wfe, 


qI) 


2) They will encourage him to do good: Khuyến 
khích họ làm điều thiện. 

3) They will be benevolently compassionate 
towards him: Thương xót họ với tâm từ bị. 

4) They will teach him what he has not heard: 
Dạy họ những điều chưa nghe. 

5) They will help him purify what he has heard: 
Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe. 

6) They wIll poïnt out to him the way to Heaven: 
Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. 

Duties of noble people fowards ascefics and 

Brahmins (The Buddha and His Teachinøs): 

Bổn phận của những người cao quý đối với tu sĩ 

và Bà-la-môn (Đức Phật và Phật Pháp). 

1) Lovable deeds: Tỏ lòng từ ái. 

2) Lovable words: Ái ngữ. 

3) Lovable thoughts: Tư tưởng thương yêu. 

4) Not closing the doors against them: Luôn mở 
rộng cửa nhà để tiếp đón họ. 

5) Supplying their material needs: Sẳn sàng hổ 
trợ và dâng cúng những vật dụng cần thiết. 

Duties of parents toward chỉildren: Bổn phận 

cha mẹ đối với con cái—See Ten duties of a 

Buddhist. 

(Œ)_ Duties of parenfs toward children, according 
to the Sigalaka Sutra—Bổn phận cha mẹ đối 
với con cái theo Kinh Thị Ca La Việt: Parents 
should advise children to maintain Buddhist 
behavior, create an ¡ntimate atmosphere 
among chidren and grandchildren, 
frequent loyal friends, encourage them 1n 
therr study and guide them ¡n the cholce of a 
suitable husband or wife. In the Sigalaka 
Sutra, the Buddha taught “Oh 
Sigalaka, there are five ways in which the 
parenfs should treat their children.”—Cha mẹ 
phải khuyên con cái giữ đạo hạnh Phật, tạo 
bầu không khí thân mật giữa các con các 
cháu, gần gũi bạn bè tốt, nhắc nhở cần mẫn 
học hành, hướng dẫn tìm vợ chồng cho vừa 
đôi đúng lứa và bàn thảo chung công việc gia 
đình. Trong Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật 
đạy: “Này gia chủ tử, cha mẹ có lòng thương 
tưởng đến con theo năm cách. 

l1) They will restrain him from evil: Ngăn chận 
con làm điều ác. 

2) They will support him in doïng good: Khuyến 
khích con làm điều thiện. 


and 


son of 


3) 


4) 


5) 


qI) 


l) 
2) 
3) 


4) 


5) 


Duties 


1141 


They will teach him some skill: Dạy con nghề 
nghiệp. 

They will find him a suitable wife: Cưới vợ 
xứng đáng cho con. 

In duc time, they wil hand over his 
inheritance to him: Đúng thời trao của thừa tự 
cho con. 

Dutes of parents towards their children 
according to The Buddha and His Teaching of 
Most Venerable Narada: Bổn phận của cha 
mẹ đối với con cái theo Đức Phật và Phật 
Pháp của Hòa Thượng Narada: 

Dissuade them from evil: Khuyên lơn ngăn 
cản con cái làm đều tội lỗi. 

Persuade them to do good: Nhắc nhở dẫn dắt 
con cái làm điều thiện lành. 

Teach them a profession: Dạy con nghề 
nghiệp. 

Give them In marriage to a suitable wIÍe or 
husband: Dựng vợ gã chồng một cách thích 
hợp. 

Hand over to them their inheritance at the 
proper time: Chia lại tài sản cho con đúng 
thời đúng lúc. 

of servanfs towards their master 


(The Buddha and His Teachings): Bổn phận 
của tôi tớ đối với chủ (Đức Phật và Phật Pháp). 


5 
2) 
3) 
4) 


5) 


Rise before the master: Thức dậy trước chủ. 
Go to sleep after him: Đi ngủ sau chủ. 

Take only what is given: Chỉ lấy những gì mà 
chủ cho. 

Perform therr duties satisfactorily: Tận tình 
làm cho công việc được vẹn toàn. 

Spread his good name and fame: Giữ gìn 
danh giá cho chủ—Làm cho danh thơm tiếng 
tốt của chủ được truyền rộng ra. 


Duties of the studenfs to their teacher: Bổn 
phận của trò đối với thầy —See Ten duties of a 
Buddhist. 


() 


Dutles of the students to themr teacher, 
according to the Sigalaka Sutra: Bổn phận 
của trò đối với thầy theo kinh Thi Ca La 
Việt —Student should respect their teacher as 
they do toward their parenfs. They must obey, 
help him In case of illness and be diligent in 
therr study. There are five ways in which 
pupIls should minister to their teachers as the 
Southern direction—Trò phải kính mến thầy 


như cha mẹ, vâng lời thầy dạy, siêng năng 
học tập, giúp đỡ thăm nom thầy khi ốm đau 
hoặc hoạn nạn. Này gia chủ tử, có năm cách, 
đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như 
phương Nam: 

By rising to greet them: Đứng dậy để chào. 
By serving them: Hầu hạ thây. 

By being attentive: Hăng hái học tập. 

By waiting on them: Tự phục vụ thầy. 

By mastering the skills they teach: Chú tâm 
học hỏi nghề nghiệp. 

Dutles of teachers, 
according to the Buddha and His Teachings of 
Most Venerable Narada: Bổn phận của trò 
đối với Thầy theo Đức Phật và Phật Pháp của 
Hòa Thượng Narada. 

Veneration: Cung kính. 

Attending when needed (health): Chăm sóc 
khi Thầy cần (sức khỏe). 

Attentive hearing: Lắng nghe lời Thầy dạy. 
Personal services: Khi Thầy cần đến phải hết 
lòng giúp đở. 

Respectfully receiving ¡nstruction: Kính cẩn 
thọ nhận lời Thầy dạy bảo. 


students  towards 


Duties of the teacher toward hỉis students: 
Bổn phận của thầy đối với trò—See Ten duties of 
a Buddhist. 


() 


l) 


Dutes of the teacher toward his students 
according to the Sigalaka Sutra—Bổn phận 
của thầy đối với trò theo kinh Thi Ca La Việt: 
The teacher 1s devoted to his students by 
they do not 
undersfand yet, being overt and paying sharp 
atfention wo what they say. In The Sigalaka 
Sutra, the Buddha taught: “Oh son of 
Sigalaka, there are five ways in which their 
teachers care for their students.”—Thây phải 
hết lòng dạy dỗ, chăm sóc trò sao cho tăng 
tiến cả phần trí dục cũng như đức dục; phải 
để ý giảng dạy những điều mà trò chưa lãnh 
hội đầy đủ; phải luôn luôn cởi mở, rộng rãi, 
lắng nghe những khó khăn mà trò gặp phải. 
Theo Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, các bậc sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách. 
They will give thorough ¡instruction: Huấn 
luyện đệ tử những gì mình đã được khéo 
huấn luyện. 


explainng carefully what 


1142 


2) Make sure they have grasped what they 
should have duly grasped: Dạy cho bảo trì 
những gì mình được khéo bảo trì. 

3) Given them a thorough grounding In all skIlls: 
Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp. 

4) Recommend 
colleagues: Khen đệ tử với các bạn bè quen 
thuộc. 

5) Provide them with security In all directions: 

Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 

Dutles of Teachers towards his students, 

acording to the Buddha and His Teachings of 

Most Venerable Narada—Bổn phận Thầy đối 

với trò theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa 

Thượng Narada: 

l1) Train them In the best discipline: Ráng sức 
dạy dỗ cho học trò biết tôn trọng kỹ luật. 

2) Make them receive that what 1s well held by 
them: Cố gắng làm cho học trò lãnh hội dễ 
dàng những lời giáo huấn. 

3) Teach them every suitable art and sclence: 
Dạy những môn nghệ thuật và khoa học thích 
hợp. 

4) Introduce them to their friends and assocIates: 
Tiến dẫn trò vào giới thân cận của mình để 
trò có cơ hội giao thiệp và tiến thân. 

53) Help them to become professional In every 
field: Giúp họ chuyên nghiệp trên mọi lãnh 
vực. 

Duties of the wife toward her husband: Bổn 

phận của vợ đối với chỗng—See Ten duties of a 

Buddhist. 

(Œ) Dutes of the wife toward her husband, 
according to the Sigalaka Sutra—Vợ đối với 
chồng theo kinh Thi Ca La Việt: The wife 
must respect her husband, be sweet, sincere, 
economical, and faithful. She must protect her 
famly customs and habis, and be good 
mannered toward her children and amiable 
toward relatives and friends. In the Sigalaka 
Sutra, the Buddha taught “Oh 
Sigalaka, there are five ways in which a wIfe, 
thus ministered to by her husband as the 
Western direction.”—Vợ đối với chồng phải 
kính nể, dịu dàng, chân thật, không đôi co, 
nhà cửa gọn gàng, chi tiêu cần kiệm, giữ gìn 
tiết hạnh, bảo vệ gia phong, giáo dục con cái, 
là hiển mẫu của con cái, vui vẻ với bà con 


them to their friends and 


qI) 





son of 


quyến thuộc, và bạn bè. Trong Kinh Thi Ca 
La Việt, Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, được 
chồng đối xử như phương Tây theo năm cách 
như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách.” 

1) By being skilful and diligent in all she has to 
do: Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công 
VIỆC. 

2) By properly organising her work: Thi hành tốt 
đẹp bổn phận của mình. 

3) By being kind to the relatives: Khéo tiếp đón 
bà con. 

4) By not being unfaithfUl: Trung thành với 
chồng. 

53) By protectng husband”s property: Khéo gìn 

giữ tài sản của chồng. 

Dutes of a wife her husband, 
according to the Buddha and His Teachings of 
Most Venerable Narada: Bổn phận của vợ 
đối với chồng theo Đức Phật và Phật Pháp 
của Hòa Thượng Narada: 

1) Perform her duties In perfect order: Làm tròn 
phận sự trong nhà. 

2) Be hospitable to the people around, 
especially to the husband”s relatives: Vui vẻ 
tử tế với người chung quanh, đặc biệt là họ 
hàng gia đình bên chồng. 

3) Be faithful: Trung thành. 

4) Protect what he bring home, especially the 
ornaments: Giữ gìn cẩn thận những đồ vật 
chồng mang về, đặc biệt là những đồ trang 
SỨC. 

5) Be industrious and not lazy In discharging her 
duties: Luôn siêng năng, chứ không trây lười 
trong công việc. 

Dutiya (p): Second—Thứ nhì. 

Dutiyajjhanabhumi (skt): Nhị Thiển Thiên— 

The second dhyana—See Four dhyana heavens. 

Dutiyika (p): The wife——Người vợ. 

Duttara (p): Difficult to cross over (a)—Khó 

vượt qua được. 

Duttha  (p): 

đốn—Quỷ quyệt. 

Duttha-citta (p): Evil-minded (a)—Có tâm quỷ 

quyệt. 

Dutthagamani Abhaya (101-77 B.C): name of 

a king of Sri Lanka, who according to the 


towards 


qI) 


Spollt—Corrupt—W¡icked—Hư 


1143 


Dipavamsa defeated the Cola ruler Elara and 
expelled the Damilas (Tamils) from the ¡sland. 
The chronicle describes this as a “holy war,” and 
although 1t involved great slaughter the arahants 
of SrI Lanka reportedly absolved him of any 
wrongdoing because he fought to secure the 
Island for Buddhism. I( further reports that 
because of his generous donations to the Samgha, 
he was reborn in Tusita and that he will remain 
there until the bĩth of the future Buddha, 
Mattreya. He will be the foremost of that 
Buddha°s disicples—Tên của một vị vua xứ Sri 
Lanka, người mà theo Biên Niên Sử đã đánh bại 
nhà cai trị Elara của chế độ Cola và đuổi quân Ta 
Min ra khỏi quốc đảo. Biên Niên Sử diễn tả đây 
là cuộc Thánh chiến, và mặc dù nó liên hệ tới 
việc sát hại vĩ đại, người ta tường thuật rằng các 
vị A La Hán của Sri Lanka vẫn không cho rằng 
ông làm sai vì ông đã chiến đấu để bảo vệ quốc 
đảo và bảo vệ Phật giáo. Người ta báo cáo thêm 
rằng do việc ông cúng dường một cách rộng rãi 
cho Tăng già, ông được tái sanh vào cung trời 
Đâu Suất và trụ tại đây cho đến khi đương lai hạ 
sanh Di Lặc Phật giáng trân. Ông sẽ là vị đệ tử 
nổi tiếng nhất của vị Phật ấy. 

Dutthu (p): Badly—Một cách tệ hại. 

Dutthulla (p): Inferior (a)—Hạ đẳng. 

Duty (n): Bổn phận. 

Duty office: Phòng trực (trong tự viện). 

Duty towards one”s country: Nợ nước. 

Duty towards one”s family: Nợ nhà. 

Duve (p): Two—Hai. 

Duvidha (p): Twofold (a)—Hai phần. 
Dvachatvarimashat sutra (skÐ: 
Dvachatvarimshat-khanda-Sutra (sk—Kïnh Tứ 
Thập Nhị Chương—Sutra In Forty-Two Sections. 
The first Buddhist writen work in Chinese 
language, the essential teachings of the Lesser 
Vehicle, such as Impermanence and desire or 
craving. The sutra was translated into Chinese by 
(attributed to) Kasyapamatanga and Gobharana 
(Chu-Fa-Lan), the first Indian monks to afrrive 
officially in China. It was, however, probably first 
produced ¡in China ¡in the Chin dynasty—Kinh Bốn 
Mươi Hai Chương. Kinh đầu tiên được dịch sang 
tiếng trung Hoa, kinh chứa đựng những lý thuyết 
chính yếu về Tiểu thừa như các khái niệm về ham 


muốn hay vô thường. Kinh được các Ngài Ca 
Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan (những sư Ấn 
Độ đầu tiên đến Trung Quốc) dịch sang Hán tự. 
Tuy nhiên, mãi đến đời Tấn mới được ¡in ấn và 
lưu hành—See Twenty difficuldies people always 
©ncouIter. 

Dvadaca-Nikaya-Sastra (sk0: Thập nhị môn 
luận. 

Dvadasanga-pratfitya-samutpada (skQ: Thập 
Nhị Nhơn Duyên—See Twelve condiions of 
cause and effect. 
Dvadasanikaya-mukha-sastra (skt: Thập Nhị 
Môn Luận (một quyển)—Dvadasanikaya-mukha- 
sastra by Nagarjuna, one book—See Four famous 
SaStraS. 

Dvadasanikaya sastra (skU0: Thập Nhị Môn 
Luận. 

Dvadasaviharana sutra Sutra of the li of 
Sakyamuni to his twelfth year—Thập Nhị Du 
Kinh. 

Dvadasayatanani (skt): Thập Nhị Nhập —See 
Twelve entrances. 

Dvanda (p): A couple—Một cặp. 

Dvandva (skt: Tương Vi Thích —Placing two 
Separate Ideas Into one, such as placing teaching 
and meditation into one—Hai thể trái nhau nhưng 
tập hợp mỗi thứ riêng biệt của mỗi thể mà thành 
một, như đặt “giáo” và “quán” thành một mà 
thành “giáo quán —See Six Interpretations of 
compound terms. 

Dvara (skt & p): Môn—Cửa 
Entrance——Passage. 
Dvarabaha (p): Gate-keeper—Người gác cổng. 
Dvara-bhutani (skt): Phương tiện môn—The 
gate of actual occurences—The gate of expedient 
means. 


Gate—Door 





Dvarapala (p): Gate-man—Người giữ cổng. 
Dvarapati (sk): Dvaravati (skt—Đọa La Bát 
Để—An kingdom the upper 
Irawaddy—Một vương quốc cổ nằm trên cao 
nguyên vùng Irawaddy. 
Dvatrimsadvara-laksana (skt: Dwattimsa- 
lakkhana (p)—Ba mươi hai tướng—A 
Sanskrit term for “thirty-two major marks.” These 
are the physical characteristics that distinguish a 
“SUD€TIOT person” (mahapurusa—skt; 


ancient on 


hảo 


1144 


mahapurisa—p) either called a Buddha or a 

“wheel-turnng king,” which are enumerated In 

the “Discourse on Characteristics” (Lakkhana- 

Suffa) of the Digha Nikaya. Thirty two forms of 

Sakyamum Buddha or thirty-two characteristc 

physiologlcal marks which attribute a natural 

reward for a specific kind of good karma the 

Buddha creates during many past lives—Thuật 

ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “32 tướng tốt của một 

vị Phật.” Những hảo tướng này là những dấu chỉ 
thể chất để phân biệt một thượng nhân, được gọi 
là Phật hay Chuyển Luân Thánh Vương, được 

Đức Phật thuyết giảng trong Kinh Trường A Hàm. 

Ba mươi hai tướng tốt của Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni là phần thưởng về thể chất tự nhiên của 

Ngài vì những thiện nghiệp mà Ngài đã tạo trong 

những đời quá khứ. 

l) Level feet: Hai chân đặt trên cùng một mặt 
phẳng. 

2) Sign of thousand spoked wheel on the soles 
of feet: Lòng bàn chân có hình bánh xe nghìn 
ta. 

3) Long slender fingers: Ngón tay dài và thon. 

4) Broad heels: Gót rộng. 

5) Curved toes and fingers: Ngón chân và ngón 
tay hơi cong. 

6) Soft and smooth hands and feet: Bàn tay và 
bàn chân mềm mại. 

7) Arched feet: Mu bàn chân hơi phông lên. 

8) Broad chest: Ngực nở to. 

9) Arms reaching to the knees: Cánh tay dài tận 
đầu gối. 

10) Virile member without narrowing in the 
foreskin: Dương vật có bọc qui đầu. 

11) Powerful body: Thân thể vạm vỡ. 

12) Hairy body: Thân thể nhiều lông. 

13) Thick and curly body hair: Lông dài và xoắn. 

14) Golden-hued body: Thân thể mang màu vàng 
chói. 

15) A body that gives off rays ten feet in all 
directions: Thân thể phát xạ trong vòng mười 
bước chân. 

16) Soft skin: Da mềm dịu. 

17) Round hands, shoulders and head: Bàn tay, 
vai và đầu tròn trịa. 

18) Well-formed shoulders: Vai cân đối. 

19) Ủpper body like a lion”s: Thân trên như thân 
sư tỬ. 


20) Erect body: Thân thể thẳng. 

21) Muscular shoulders: Vai khỏe và có bắp thịt. 

22) Forty teeth: Có bốn mươi răng. 

23) Even teeth: Răng đều. 

24) White teeth: Răng trắng. 

25) Gums like a lions: Hàm sư tử. 

26) Saliva that improves the taste of all foods: 
Nước bọt thơm và làm tăng mùi vị các thức 
ăn. 

27) Broad tongue: Lưỡi rộng. 

28) Voice like Brahma”s: Giọng nói như giọng 
Phạm thiên. 

29) Clear blue eyes: Mắt xanh và sáng. 

30) Eyelashes like a bull's: Lông mày bò tót. 

3l) A lock of hair between the eyebrows: Túm 
lông mọc giữa hai lông mày. 

32) A cone-shaped elevation on the crown of the 
head: U tròn trên đỉnh đầu. 

Dvaya (skt): 

1) A parr: Một cặp. 

2) Duality: Nhị tính hay tính nhị nguyên (chủ thể 
và đối tượng, người và ta, vân vân)— 
Dualism. 

Dvayanairatmya (skt: Nhị Vô Ngã—Hai loại 

vô ngã—TWo cafegorIes of non-ego (anatman): 

l) No permanent human ego or soul: Pudgala- 
nairatmya (skt—Nhân vô ngã. 

2) No permanent  ¡ndividuality 1n OT 
independence of things: Dharma-nairatmya 
(skt)—Pháp vô ngã. 

Dvejjha (p): Doubtful (a) Nghi hoặc. 

Dvwesa (skt): Dosa (skÐ——Pratigha (p)—Anger— 

Aversion—Hate—Resentment—See Dosa, 

Three poisons. 

Dvwesha (skt): Dosa (p). 

l) Anger, one of the three evil passions known 
as poisons (visha); the other two are desire to 
have (raga) and stupidity (moha): Sân hận, 
một trong tam độc; hai độc kia là tham và sĩ. 

2) Aversion: Ác cảm. 

*%. See Dosa, and Three poIsons. 


and 


Dvigu (skt): A numerative term, such as five 
skandhas (pancaskandha)—Đái Số Thích hay 
danh từ có liên hệ đến số lượng như “ngũ uẩn”— 
See S1x Interpretaflons of compound terms. 
Dviyana (skt): The two vehicles of Sravakahood 
and Pratyekabuddhahood—See Two vehicles. 


1145 


Dwell (v): To reside—Trú ngụ —Trụ Trì —See 
Dwell and control. 

Dwell in the abode of nonattachment and 
nonobstrucfion: Trụ chỗ vô ngại. 

Dwell in absolute reality: Trụ thực tế—See 
Ten kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment (10). 

Dwell among tombs: Trủng Gian Tọa (Ở nơi 
mổ mã nghĩa địa)—See Twelve kinds of ascetic 
practices (dhufta). 

Dwell anywhere: Tùy tọa—See Twelve kinds of 
ascetic practices (dhuta). 

Dwell and control: Trụ trì (an trú và hành trì)— 
Resident superintendenf; to mainftain, or firmly 
hold to faith in the Buddha—An trụ ở đời mà hộ 
trì Phật pháp. 

Dwell at ease: Sống an lạc. 

Dwell with endowment with skill-in-means: 
Phương tiện cụ túc trụ —See Ten grounds. 

Dwell in essenee: Trụ tự tánh—See Ten kinds of 
adamantine mind of commitment to universal 
enlightenment (10). 

Dwell as a hermit: A Lan Nhã Xứ hay Viễn Ly 
Xứ See Twelve kinds of ascetc practices 
(dhuta). 

Dwell in the house of non-attachment: Đã cư 
ngụ trong ngôi ngạI—See 
Characteristcs of Sravakas In the Gandavyuha 
Assembly. 


nhà vô Ten 


Dwell in incomparability: Trụ vô đẳng—See 
Ten kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enliehtenment (10). 

Dwell in the incomparable realm of the 
Buddhas: Trụ nơi cảnh giới vô tỷ của chư Phật 
mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds In all tmes of the Buddhas (B) (8). 
Dwell in the joy of meditation: See Devas of 
the Brahma group and Three dharmas (XXXVỊ). 
Dwell in liberation: Trụ giải thoát—See Ten 
kímnds of adamantne mind of commitment to 
universal enlightenment (10). 

Dwell in meditation, rapture and tense: An 
trú trong thiển định, chánh niệm và nhiệt tâm. 


Dwell in nirvana: Trụ niết bàn—See Ten kinds 
of adamantine mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Dwell in noncontenfion: Trụ vô tránh—See 
Ten kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment (10). 

Dwell in nonduality: Trụ vô nhị—See Ten 
kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment (10). 

Dwell in profundity: Trụ thậm thâm—See Ten 
kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment (10). 

Dwell of pure youth: Đồng chơn trụ—See Ten 
ørounds. 

Dwell in quiescence: Trụ tịch tịnh—See Ten 
kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment (10). 

Dwell of the rectification of the mỉnd: chính 
tâm trụ—See Ten grounds. 

Dwell in silent extinction: Trụ tích diệt—See 
Ten kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment (10). 

Dwell in silence among øraves: Tịch Mặc 
Ngoại Đạo —Ascetics who vowed to silence who 
dwell among tombs or ¡In solitude, one of the six 
austeritiles which are referred to as outsiders”—— 
Loại ngoại đạo thể nguyễn thường ở giữa nơi tha 
ma mộ địa, lắng lặng chẳng nói, một trong sáu lối 
tu khổ hạnh của ngoại giáo—See Six austerities. 
Dwell in speechlessness: Trụ vô ngôn—See 
Ten kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enliehtenment (10). 

Dwell in the subtle concentration while in 
the palace and show everything from the 
aftainment of Buddhahood to final 
extinction: Vì muốn ở tại trong cung trụ tam 
muội vi diệu, từ thành Phật nhẫn đến Niết bàn 
đều hiển bày mà thị hiện ở vương cung—See Ten 
reasons Enliphtening Beings appear to live in a 
royal palace. 

Dwell in such desire, ultimately never turn 
back from supreme enlightenment: Bồ Tát 
an trụ trong những sự mong muốn nầy nơi vô 
thượng Bồ Đề rốt ráo bất thối—See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings. 


1146 


Dwell in truth: Trụ như lý—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enlightenment (10). 

Dwell under the open sky: Lộ Địa Tọa—See 
Twelve kinds of ascetic practices (dhuta). 

Dwell under a tree: Thụ Hạ Tọa (Ở dưới gốc 
cây)—See Iwelve kinds of ascetic practices 
(dhuta). 

Dwell in the world: Live in the world—Sống ở 
đời. 

Dwelling: Ở—Home for a Bhikhsu is where night 
ñnds as under a tree or on a rock——Nhà của một 
vị Tỳ Kheo qua đêm là dưới gốc cây hay trên 
phiến đá—S§ee Four necessaries of a monk. 
Dwelling place: Trụ Địa—Abiding place ¡n the 
Truth, I.e. the acquirement by faith of a self 
believing in the dharma and producing 1(s frults— 
Nơi trụ vào chân lý, thí dụ như bằng niễm tin tự 
tin nơi giáo pháp và những quả vị. 

Dyed garments: Nhiễm Sắc Y—Dyed robes, i.e. 
the kasaya of the early Indian monks, dyed to 
distinguish them from the white garments of the 
laity—Áo nhuộm sắc thẳm, như áo cà sa của chư 
Tăng nguyên thủy Ấn Độ, nhuộm để phân biệt 
Với người tại gia áo trắng. 

Dynamic (a): Năng động—Động lực. 
Dynamism (n): Sức sống—Sinh lực. 


Châm Ngôn Tục Ngữ —Preceptfs and 
Proverbs: 


Chiếc áo không làm nên thầy tu: Fine clothes do 
not make the gentleman. 


Hãy nói anh chơi với ai, tôi sẽ bảo anh là người 
như thế nào: Tell me the company you keep and 
TTI tell you what you are. 


As the piece of red crepe covers the mIrror, SO 
fellow countrymen must love one another: Nhiễu 
điều phủ lấy giá gương, người trong một nước 
phải thương nhau cùng. 


Let's take a bath In our own pond; clean or muddy 
the pond may be, we are accustomed to it: Ta về 
ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 


Our buffaloes eat grass in our own fields; although 
the grass is short, it is fragrant: Trâu đồng ta ăn cổ 
đồng ta; tuy rằng cỏ cụt, nhưng mà cỏ thơm. 





Time flies as fast as a shuttle on the loom; 
although youth has not left yet, old age has come: 
Thời giờ thấm thoát thôi đưa; trẻ chưa qua, già đã 
đến. 


Every year one gefts one year older, time seems fo 

Ấ» x Ấ: + - 
chase youth away: Môi năm môi tuổi như đuối 
xuân đi. 


To know how long a nipht 1s, one must remain 
awake for the whole nighf; to know how kind and 
sensible a person 1s, one must live with him or her 
for a long period of time: Thức đêm mới biết đêm 
đài; ở lâu mới biết con người phải chăng. 


There 1s a time limit for birth but no set date for 
death; life 1s a temporary sfay, death 1s the return 
home: Sinh hữu hạn, tử vô kỳ; sống gởi thác về. 


